db» IMRII 
£IIHIfI MIEHNC, £ IHIẾI 


NHA 


-ưŠ- v'h 


Chương I 
Chương HI 
Chương IH 
Chương IV 
Chương V 
Chương VI 
Chương_VII 
Chương _VII 
Chương IX 
Chương X 
Chương XI 
Chương I 
Chương HI 
Chương LH 
Chương IV 
Chương V 
Chương VI 
Chương _VII 
Chương _VIH 
Chương IX 
Chương X 


https://thuviensach.vn 


CHÚA TẾ NHỮNG CHIẾC NHẪN 
HAI TÒA THÁP 


(  == é# 


Ba Nhẫn cho các Tiên Chúa sống dưới gâm trời xanh, 

Bảy cho các Chúa Người Lùn dưới sảnh đá bắt diệt, 

Chín cho Con Người Phàm Trân định mệnh dành phải chết, 
Một cho Chúa Tề Hắc Ám ngự cao trên ngai đen 

Ở Vùng Đắt Đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm. 

Một Nhẫn Chúa thống trị tất cả, một Nhẫn Chúa tìm ra hết, 
Một Nhân Chúa tập hợp tất cả, trong bóng lối trói buộc hết 
Ở Vùng Đắt Đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm. 


https://thuviensach.vn 


Chương I 


CÁI CHẾT CỦA BOROMIR 


Aragom tăng tốc chạy lên đồi. Chốc chốc chàng 
lại cúi xuống mặt đất. Người Hobbit vốn di chuyển 
nhẹ nhàng, chẳng dễ gì nhận ra dấu chân của họ ngay 
cả đối với dân Tuần Du, thế nhưng cách đỉnh đồi 
không xa có một dòng suối chảy vắt ngang con 
đường, và trên nền đất ướt chàng đã thấy thứ cần tìm. 


“Mình đã phán đoán đúng những dấu vết,” chàng 
tự nhủ. “Frodo đã chạy lên đỉnh đồi. Không biết cậu 
ấy đã thấy gì trên đó? Nhưng cậu ấy quay lại vẫn theo 
đường cũ khi chạy xuống đồi.” 


Aragorm lưỡng lự. Bản thân chàng muốn lên vọng 
đài cao, mong thấy được gì đó có thể giúp chàng 
trong hoàn cảnh rắc rối này; nhưng thời gian lại đang 
thúc giục. Đột nhiên chàng lao về phía trước, chạy 
thắng lên đỉnh, băng qua những phiến đá lát khống lồ, 
và lên những bậc thang. Rồi ngồi xuống vọng đài cao 
chàng nhìn ra xa. Thế nhưng dường như mặt trời đã 
sầm tối, còn thế giới thì mờ ảo và xa xôi. Chàng nhìn 
từ hướng Bắc quét một vòng rồi quay lại hướng Bắc, 
nhưng chẳng thấy gì ngoài những dải đồi xa xăm, trừ 
một chuyện là chàng đã lại nhìn thấy ở xa tít tắp một 
con chim lớn trông giống đại bàng ở trên cao đang 
chầm chậm lượn những vòng rộng thấp dần xuống 
đất. 


https://thuviensach.vn 


Ngay cả khi đang nhìn chăm chú, đôi tai thính 
nhạy của chàng vẫn bắt được những âm thanh từ 
vùng rừng bên dưới, phía bờ Tây dòng Sông Cả. 
Chàng sững người. Có rất nhiều tiếng la hét, trong số 
đó chàng hoảng hốt nhận ra tiếng thét khào khào của 
lũ Orc. Rồi đột nhiên, như được phát ra từ sâu trong 
cổ họng một tiếng tù và rúc, âm thanh táp lên cả dãy 
đồi, vang vọng trong những lũng sâu, cuộn lên thành 
tiếng thét dũng mảnh át cả tiếng thác đang gầm rống. 


“Tiếng tù và của Boromir!” chàng thét lên. “Anh 
ta đang lâm nguy!” Chàng vội nhảy xuống những bậc 
cầu thang, lao xuống theo con đường mòn. “Than ôi! 
Hôm nay ta gặp hạn rồi, và tất cả những øì ta làm đều 
hỏng cả. Mà Sam đâu nhỉ?” 


Chàng càng chạy tiếng hò hét càng ầm 1, nhưng 
tiếng tù và giờ đây lại yếu đi và tuyệt vọng. Tiếng lũ 
Ơrc rít lên the thé hung tợn, rồi đột nhiên tiếng tù và 
ngưng bặt. Aragorn lao bổ xuống đoạn dốc cuối 
cùng, thế nhưng trước khi chàng xuống được chân 
đồi, mọi âm thanh đã tắt lặng đi; và khi chàng rẽ trái 
chạy về phía chúng âm thanh lùi xa thêm, rồi cuối 
cùng chàng chăng còn nghe thấy gì nữa. Tuốt thanh 
kiếm sáng và thét Elendil!l Elendil! chàng lao qua 
rừng cây. 


Cách Parth Galen có lẽ khoảng một dặm, giữa 
một trảng đất nhỏ cách bờ hồ không xa, chàng tìm 
thấy Boromir. Gã ngồi tựa lưng vào một gốc cây to, 
như thể đang nghỉ ngơi. Thế nhưng Aragorn nhận 
thấy gã bị rất nhiều mũi tên đính lông đen găm vào; 
kiếm gã vẫn nắm trong tay, nhưng đã gãy ở gần 


https://thuviensach.vn 


chuôi; chiếc tù và bị chẻ làm đôi nằm bên cạnh. Có 
rất nhiều xác Orc nằm đó, chất đống khắp xung 
quanh và cạnh chân gã. 


Aragorn quỳ xuống bên gã. Boromir mở mắt và 
cố nói. Rồi cuối cùng những lời khó nhọc thốt ra. 
“Tôi đã cố đoạt chiếc Nhẫn từ Frodo,” gã nói. “Tôi 
xin lỗi. Tôi đã phải trả giá.” Cái nhìn của gã mông 
lung đưa tới nơi những kẻ thù phơi xác; ít nhất hai 
mươi tên đang nằm đó. “Họ đi mất rồi: những người 
Tí Hon: lũ Orc đã bắt họ đi. Tôi nghĩ họ vẫn chưa 
chết. Lũ Orc trói họ.” Gã ngừng lời rồi mệt mỏi nhắm 
mắt lại. Một lúc sau gã lại nói: 


“Vĩnh biệt, Aragorn! Hãy đến Minas Tirith cứu 
giúp dân của tôi! Tôi đã thất bại rồi.” 


“Không!” Aragorn đáp lại trong lúc nắm lẫy tay 
øã và hôn lên trán gã. “Anh đã chiến thắng. Hiếm ai 
có được một chiến thắng như vậy. Hãy yên nghỉ! 
Minas Tïrith sẽ không sụp đổ!” 


Boromir mỉm cười. 


“Họ đi đường nào? Frodo có đi cùng không?” 
Aragomn hỏi. 


Nhưng Boromir không nói thêm lời nào nửa. 


“Than ôi!” Aragorn nói. “Vậy là người nối dõi 
Denethor, Chúa tòa Tháp Canh, đã ra đi! Quả là một 
kết cục cay đắng. Giờ thì Hội Đồng Hành đã hoàn 
toàn tan rã. Chính tôi mới là người thất bại. Gandalf 
đã tin tưởng tôi thật vô ích. Giờ tôi phải làm gì đây? 
Boromir gửi gắm tôi nhiệm vụ đến Minas Tirith, trái 


https://thuviensach.vn 


tim tôi cũng mong muốn vậy; thế nhưng chiếc Nhẫn 
và Người Mang Nhẫn đâu rồi? Làm sao tôi có thể tìm 
ra họ và cứu Nhiệm Vụ khỏi rơi vào thảm họa?” 


Chàng quỳ một lúc lâu, gập người mà khóc, vẫn 
siết chặt bàn tay Boromir. Legolas và Gimili tìm thấy 
chàng trong tư thế ấy. Hai người đến từ sườn đồi phía 
Tây, lặng lẽ, rón rén qua những thân cây như thể đang 
đi săn. Gimli lăm lăm rìu trên tay, còn Legolas cầm 
dao dài: toàn bộ tên của chàng đều đã dùng hết. Khi 
đến trảng đất họ dừng lại sửng sốt; rồi họ đứng cúi 
đầu đau khổ, bởi với họ điều gì xảy ra cũng đã rõ 
rành rành. 


“Than ôi!” Legolas đến bên Aragorn nói. “Chúng 
tôi đã săn lùng và tiêu diệt rất nhiều Orc trong rừng, 
thế nhưng giá ở đây chúng tôi sẽ hữu dụng hơn. 
Chúng tôi đến khi nghe thấy tiếng tù và - nhưng xem 
ra đã quá muộn. Tôi cứ sợ là anh đã bị tử thương.” 


“Boromir chết rồi,” Aragorn nói. “Tôi vẫn lành 
lặn, bởi tôi đã không có mặt ở đầy cùng anh ấy. Anh 
ấy ngã xuống để bảo vệ những người Hobbit, trong 
lúc tôi thì vẫn đang ở trên đồi.” 


“Người Hobbit!” Gimili thét lên. “Vậy họ đâu rồi? 
Frodo ở đâu?” 


“Tôi không biết,” Aragorn mệt mỏi trả lời. “Irước 
khi chết Boromir nói với tôi là lũ Orc đã trói họ lại; 
anh ấy không nghĩ họ đã chết. Tôi bảo anh ấy đi theo 
Merry và Pippin; nhưng tôi không hỏi Frodo và Sam 
có ở cùng anh ấy không: không hỏi cho đến khi quá 
muộn. Tất cả những øì tôi làm hôm nay đều hỏng cả. 
Giờ biết phải làm gì đây?” 


https://thuviensach.vn 


“Irước tiên chúng ta phải lo cho người ngã 
xuống,” Legolas nói. “Chúng ta không thể để anh ấy 
nằm rữa nát giữa lũ Orc thối tha này,” 


“Vậy ta phải khẩn trương lên,” Gimli nói. “Anh 
ấy chắc không mong chúng ta cứ lần khân mãi. 
Chúng ta phải đuổi theo lũ Orc, nếu vẫn còn hy vọng 
ai đó trong Hội Đồng Hành của chúng ta còn sống 
làm tù binh.” 


“Nhưng chúng ta không biết liệu Người Mang 
Nhẫn có đi cùng với họ hay không,” Aragom nói. 
“Chúng ta bỏ rơi cậu ấy sao? Chăng phải chúng ta 
nên tìm cậu ấy trước tiên sao? Truớc mắt chúng ta 
bây giờ là một lựa chọn tàn nhẫn!” 


“Thế thì chúng ta hãy làm việc phải làm trước 
đã,” Legolas nói. “Chúng ta không có thời gian và 
dụng cụ để chôn cất đồng đội của chúng ta đàng 
hoàng, hay là đắp mộ đất lên cho anh ấy. Nhưng một 
ụ đá làm mộ thì chắc ta làm được.” 


“Việc đó sẽ vất vả và lâu lắm: đá mà chúng ta có 
thể dùng gần nhất cũng tận bờ sông,” Gimli nói. 


“Vậy chúng ta hãy đặt anh vào một chiếc thuyền 
cùng vũ khí của anh và của cả những kẻ thù bại trận,” 
Aragom nói. “Chúng ta sẽ gửi anh ấy cho Thác 
Rauros và trao anh ấy cho dòng Anduin. Dòng Sông 
của Gondor sẽ che chở để ít nhất không một con vật 
xấu xa nào có thể phạm vào thi hài anh ấy.” 


https://thuviensach.vn 


Họ nhanh chóng lục soát xác lũ Orc, thu thập 
kiếm, mũ trụ bị chẻ đôi và khiên của chúng rồi chất 
thành một đống. 


“Xem này!” Aragorn kêu lên. “Chúng ta có tín vật 
rồi!” Chàng nhặt lên từ đống vũ khí gớm phiếc hai 
con dao, lưỡi hình lá, dát đỏ nạm vàng: tìm kiếm kỹ 
hơn chàng còn thấy hai vỏ dao đen khảm những viên 
đá đỏ nhỏ. “Đây nào phải vũ khí Orc!” chàng nói. 
“Chúng là những thứ người Hobbit đeo bên mình. Rõ 
ràng lũ Orc đã lột vũ khí của họ, nhưng sợ không 
dám giữ lại dao vì nhận ra gốc gác chúng: sản phẩm 
của Tây Châu, được yếm đầy những bùa chú gieo tai 
ương cho Mordor. Giờ đây, nếu còn sống, những 
người bạn của chúng ta cũng không còn vũ khí nữa. 
Tôi sẽ giữ những thứ này, với hy vọng không tưởng 
rằng sẽ được trao lại cho họ.” 


“Còn tôi thì sẽ lấy tất cả những mũi tên tìm được, 
bởi bao tên của tôi rỗng rồi.” Legolas nói. Chàng lục 
soát trong đống vũ khí và mặt đất xung quanh, tìm 
được không ít mũi tên vẫn còn lành lặn nhưng dài 
hơn loại tên lũ Orc vẫn thường dùng. Chàng quan sát 
chúng kỹ lưỡng. 


Rồi Aragorn nhìn những xác chết, đoạn nói: “Ở 
đây có nhiều xác không phải của loài cư ngụ ở 
Mordor. Nếu tôi còn dám nhận có chút hiểu biết về lũ 
Orc và chủng loại của chúng thì có vài tên đến từ 
miền Bắc, từ Dãy Núi Mù Sương. Còn đây là những 
tên khác rất lạ lẫm với tôi. Trang bị của chúng hoàn 
toàn không theo kiểu của lũ Orc chút nào!” 


Có bốn tên lính yêu tinh thân hình cao lớn hơn, 
ngăm đen, mắt xếch, chân to và bàn tay rộng. Chúng 


https://thuviensach.vn 


được vũ trang bằng kiếm ngắn lưỡi rộng bản, chứ 
không phải đao cong thường thấy ở lũ Orc: chúng 
còn có cung tên làm bằng gỗ thủy tùng, độ dài và 
hình dáng cũng giống cung của Con Người. Phía trên 
mặt khiên của chúng có hình trang trí kỳ lạ: một bàn 
tay nhỏ màu trắng ngay chính giữa nền đen; trên mắt 
trước mũ trụ sắt có khảm chữ rune S, chế bằng một 
thứ kim loại màu trắng nào đó. 


“Tôi chưa từng thấy những biểu tượng này trước 
đầy,” Aragorm nói. “Chúng có nghĩa gì vậy?” 


“S là viết tắt của Sauron,” Gimli nói. “Dễ đoán 
thôi mà.” 


“Không phải!” Legolas phản đối. “Sauron không 
sử dụng chữ rune Tiên.” 


“Hắn cũng không sử dụng tên húy, và không cho 
phép bất cứ ai viết hay đọc tên đó ra,” Aragorn nói. 
“Và hắn không dùng màu trắng. Lũ Orc phục dịch 
cho Barad-dôr sử dụng biểu tượng Mắt Đỏ.” Chàng 
đứng trầm tư một lúc. “S là viết tắt của Saruman, tôi 
đoán vậy,” cuối cùng chàng nói. “Cái ác đã ngóc đầu 
ở Isengard, và miền Tây không còn an toàn nữa. Đó 
chính là điều Gandalf e sợ: bằng cách nào đó kẻ phản 
trắc Saruman đã có được tin tức về hành trình của 
chúng ta. Và có vẻ như ông ta cũng đã biết Gandalf 
không còn nữa. Những kẻ bám theo ta từ Moria có 
thể đã thoát khỏi sự canh phòng cẩn mật của Lórien, 
hoặc có thể đã tránh miền đất ấy mà đến Isengard 
bằng đường khác. Lũ Orc di chuyến rất nhanh. Tuy 
nhiên Saruman cũng có rất nhiều cách thu thập tin 
tức. Các anh còn nhớ lũ chim chứ?” 


https://thuviensach.vn 


“Thôi chúng ta không còn thời gian chơi trò giải 
đố nữa đâu,” Gimli nói. “Hãy đưa Boromir đi khỏi 
đầy thôi!” 


“Nhưng sau đó chúng ta buộc phải tìm ra lời giải, 
nếu muốn chọn đúng đường,” Aragorn trả lời. 


“Có lẽ chắng có sự lựa chọn nào là đúng cả,” 
Gimili nói. 


Gã Người Lùn lấy rìu chặt vài cành cây. Họ lẫy 
dây cung buộc chúng lại, rồi trải áo choàng của họ 
lên bộ khung đó. Bằng chiếc cáng sơ sài này họ 
khiêng xác người bạn đồng hành ra bờ sông kèm theo 
những chiến lợi phẩm từ trận chiến cuối cùng của gã 
mà họ đã lựa chọn để tiễn đưa cùng. Chỉ là một đoạn 
đường ngắn, nhưng họ thấy chăng phải là nhiệm vụ 
dễ dàng øì, bởi Boromir là một người vừa cao lớn 
vừa lực lưỡng. 


Tới bờ nước Aragorn đứng lại canh chiếc cáng, 
trong khi Legolas và Gimli vội vã chạy lại Parth 
Galen. Quãng đường dài khoảng một dặm hoặc hơn, 
nên phải mất một lúc sau họ mới quay lại, chèo 
nhanh hai chiếc thuyền dọc theo bờ. 


“Có một chuyện này khá kỳ lạ!” Legolas nói. 
“Chỉ có hai chiếc thuyền trên bờ. Chúng tôi không 


thể tìm thấy dấu vết chiếc còn lại.” 


“Lũ Orc có đi qua đó không?” Aragorn hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào của chúng 
cả,” Gimili trả lời. “Và nếu là lũ Orc thì phải lấy đi 
hoặc phá hủy toàn bộ số thuyền chứ, cả hành lý nữa.” 


“Tôi sẽ xem xét mặt đất khi chúng ta đến đó,” 
Aragom nói. 


Giờ ho đặt Boromir vào giữa con thuyền sẽ đưa 
gã đi. Chiếc mũ trùm màu xám và áo choàng tiên họ 
øập lại đặt dưới đầu gã. Họ chải mái tóc đen dài của 
gã, để xõa bên hai vai. Chiếc thắt lưng vàng của 
Lórien lấp lánh quanh bụng gã. Chiếc mũ trụ họ xếp 
bên cạnh gã, trên lòng gã họ đặt chiếc tù và bị chẻ 
đôi, chuôi kiếm và những mảnh kiếm gãy; dưới chân 
øã họ xếp đao kiếm của kẻ thù. Rồi buộc mũi thuyền 
vào đuôi con thuyền còn lại, họ kéo gã ra giữa dòng 
nước. Họ buồn bã chèo dọc theo bờ sông, rồi rẽ vào 
dòng nước xiết, trôi qua thảm cỏ xanh Parth Galen. 
Những bờ vách dốc đứng của hòn Tol Brandir sáng 
bừng lên: giờ đang tầm giữa trưa. Càng tiến dần về 
phía Nam, bụi nước thác Rauros càng dâng lên lung 
linh trước mặt họ, tựa màn sương vàng. Dòng thác đổ 
gầm rống làm rung chuyển cả bầu không lặng gió. 


Đau buồn họ tháo bỏ con thuyền tang: Boromir 
nằm đó, yên nghỉ và thanh thản, lướt đi trong lòng 
con nước chảy. Dòng nước đón lấy gã trong khi 
những người kia cố chèo giữ thuyền của họ lại. Gã 
trôi qua họ, và chiếc thuyền mang gã chậm rãi dần 
xa, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là một chấm đen 
trong ánh vàng; rồi nó đột nhiên biến mất. Rauros 
vẫn gầm vang như cũ. Dòng Sông đã đón lẫy 
Boromir con trai Denethor, từ đó không còn ai ở 


https://thuviensach.vn 


Minas Tĩnth nhìn thấy gã đứng trên tòa Tháp Trắng 
vào sáng sớm như những ngày xưa. Thế nhưng sau 
đó rất lâu ở Gondor vẫn lưu truyền rằng chiếc thuyền 
tiên đã vượt qua dòng thác và vùng nước sủi bọt, đã 
đưa gã xuyên qua Osgiliath, vượt qua biết bao cửa 
sông dòng Anduin, ra đến Đại Dương vào một đêm 
đầy sao. 


›k +®%£ % 


Ba người bạn đồng hành đứng lặng một lúc lâu, 
dõi nhìn theo gã. Rồi Aragorn lên tiếng. “Từ tòa Tháp 
Trắng họ sẽ đi tìm anh ấy,” chàng nói, “nhưng anh ấy 
sẽ không trở về từ non cao hay biển sâu.” Rồi chàng 
chậm rãi cất tiếng hát: 


Qua đất Rohan đầm lồy thảo dã, qua miền cỏ mọc 
lút chân 

Cơn Gió Tây sang, bước thong thả lại, lượn vòng 
quanh các tường thành. 

“Tây có tin gì, ơi gió ngao du, đêm nay đến cho ta 
biết? 

Gió thấy chàng Boromir Lẫm Liệt dưới sao hay 
dưới trăng thanh ?” 

“Tôi thấy ngựa chàng bảy dòng nước vượt, vượt 
qua nước xám bao la; 

Thấy chàng bước đi qua miền trống trỏi, tới khi 
mất hút xa xa. 


https://thuviensach.vn 


Bóng tối Bắc phương che lối chàng ởi, tôi không 
thấy chàng lần nữa. 

Gió Bắc họa nghe tiếng tù rộn rã từ con trdi 
Denethor. ” 

“Ôi Boromir! Trên vòng thành đứng, ta hoài dõi 
mắt về Tây 

Chẳng thấy chàng về từ miền trống trải con người 
tránh lối xưa nay. ” 


Rồi Legolas hát: 


Từ cửa Đại Dương bay vun vút lại, từ đồi cát 
dựng đá cao, 

Mòng biển gửi theo muôn lời ai oán, Gió Nam nỉ 
non cổng vào. 

“Nam có tin gì, ơi gió thở than, tối nay đến cho ta 
biết? 

Chàng ở đâu, Boromir Tuấn Tú? Chàng muộn về, 
ta buồn đau. ” 

“Chớ hỏi nơi tôi chốn nào chàng ở - nơi tôi trắng 
xóa xương phơi 

Trên bờ bể trắng, trên bờ bể tối, dưới trời giông 
gió tơi bời; 

Xuôi dòng Anduin người nối tiếp người về với Đại 
Dương bát ngút. 

Muốn hỏi tỉn người, hỏi cơn Gió Bắc những điều 
gió kể cho tôi. ” 

“Ôi Boromir! Bên kia cánh cổng, đường ra biển 
chạy về Nam; 

Chàng chẳng về theo tiếng kêu mòng biển trên 
đầu sóng xám Đại Dương. ” 


https://thuviensach.vn 


Rồi Aragomn lại hát: 


Từ Cổng Hai Vua phi ào ạt lại, vượt dòng thác 
xiết nước gầm, 

Gió Bắc trỗi cao hồi tù lanh lảnh bốn bề tháp 
tiếng vang rên. 

“Bắc có tin gì, ơi gió uy phong, hôm nay đến cho 
ta biết? 

Tin gì về Boromir Hào Kiệt? Đã lâu chàng vắng 
bóng hình. ” 

“Dưới Amon Hen tôi nghe chàng thét. Mình 
chàng đương lại địch quân. 

Tấm khiên chẻ đôi, lưỡi gươm gãy nửa, bạn chàng 
mang tới bên sông. 

Mái đầu kiêu hãnh, gương mặt đẹp tươi, họ đặt 
chàng nằm yên nghỉ; 

Và Rauros, dòng thác vàng Rauros, đón lấy chàng 
ôm vào lòng. ” 

“Ôi Boromir! Tháp Canh vĩnh viễn nhìn lên 
phương Bắc từ đây 

Tới Rauros, dòng thác vàng Rauros, tới kỳ cùng 
tháng cạn ngày. ” 


Tới đó họ ngưng lại. Rồi họ quay thuyền, dồn 
toàn bộ tốc lực đưa con thuyền ngược dòng trở lại 
Parth Galen. 


“Các anh đã để lại cho tôi ngọn Gió Đông,” Gimili 
nói, “nhưng tôi nói không với nó.” 


https://thuviensach.vn 


“Như thế cũng là phải,” Aragorn nói. “Ở Minas 
Tirith họ chịu đựng ngọn Gió Đông, nhưng họ không 
hỏi nó tin tức. Nhưng giờ Boromir đã đi con đường 
của anh ấy, và chúng ta cũng phải khẩn trương lựa 
chọn con đường của chúng ta.” 


Chàng xem xét bãi cỏ, nhanh chóng nhưng kỹ 
lưỡng, lúc lúc lại cúi sát mặt đất. “Không có tên Orc 
nào từng đặt chân lên mặt đất này,” chàng nói. “Còn 
lại thì chăng có gì là chắc chắn cả. Tất cả dấu chân 
của chúng ta đều có ở đây, giãm qua giẫm lại. Tôi 
không thể khẳng định được liệu có người Hobbit nào 
đã quay lại đây kể từ khi cuộc tìm kiếm Frodo bắt 
đầu hay không.” Chàng quay lại phía bờ, gần nơi 
dòng lạch từ con suối chảy vào dòng sông. “Có một 
vài dấu chân rõ ràng ở đây,” chàng nói. “Một người 
Hobbit đã lội xuống nước và quay lại; nhưng tôi 
không biết cách đây bao lầu rồi.” 


“Vậy thì anh sẽ giải cầu đố này như thế nào?” 
Gimili hỏi. 


Aragorn không trả lời ngay, mà quay lại khu vực 
cắm trại xem xét đống hành lý. “Hai túi đã không 
còn,” chàng nói, “một túi nhất định là của Sam: nó 
vừa lớn vừa nặng. Vậy đây là câu trả lời: Frodo đã ra 
đi bằng thuyền, và người hầu của cậu ấy đã đi cùng. 
Frodo chắc hăn đã quay lại đây trong lúc tất cả chúng 
ta ở chỗ khác. Tôi có gặp Sam chạy lên đồi và báo 
cậu ấy theo tôi nhưng rõ ràng là cậu ấy không làm 
vậy. Cậu ấy đã đoán được ý định của chủ mình và 
quay lại đầy trước khi Frodo kịp ra đi. Frodo không 
dễ gì bỏ Sam lại!” 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng tại sao cậu ấy bỏ chúng ta lại mà không 
nói lấy một lời?” Gimli nói. “Quả là một hành động 
kỳ lạ!” 


“Và cũng là một hành động dũng cảm,” Aragorn 
nói. “Tôi nghĩ Sam nói đúng. Frodo không muốn dẫn 
bất cứ người bạn nào theo mình vào chỗ chết ở 
Mordor. Nhưng cậu ấy biết rằng bản thân cậu thì phải 
đi. Chuyện gì đó xảy ra sau khi cậu ấy rời chúng ta đã 
đánh bại nỗi sợ hãi và nghi ngại của cậu ấy.” 


“Có thể lũ Orc săn đã đuổi theo khiến cậu ấy bỏ 
chạy,” Legolas nói. 


“Cậu ấy đã bỏ chạy, hắn thế rồi,” Aragorm nói, 
“nhưng tôi nghĩ không phải vì lũ Orc.” Điều mà 
chính chàng nghĩ là nguyên nhân khiến Frodo dứt 
khoát bỏ đi bất ngờ như vậy thì Aragorn không nói. 
Những lời cuối cùng của Boromir chàng giữ bí mật 
mãi về sau. 


“Vậy là giờ đã rõ ràng những điều này,” Legolas 
nói. “Frodo không còn ở bờ bên này dòng sông nữa: 
chỉ có cậu ấy mới khả dĩ đã lẫy thuyền đi. Và Sam đi 
cùng cậu ấy; chỉ có cậu ta mới lấy đi túi hành lý đó.” 


“Vậy lựa chọn của chúng ta,” Gimli nói, “hoặc là 
lấy chiếc thuyền còn lại đuổi theo Frodo, hoặc là 
chạy bộ đuổi theo lũ Orc. Chẳng có nhiều hy vọng ở 
cả hai lựa chọn. Chúng ta đã để trôi mất nhiều giờ 
quý báu rồi.” 


“Để tôi nghĩ đã!” Aragorn nói. “Và mong sao giờ 
tôi có thể lựa chọn sáng suốt để thay đổi định mệnh 
nghiệt ngã của cái ngày buồn bã này!” Chàng đứng 


https://thuviensach.vn 


lặng im trong chốc lát. “Tôi sẽ đuổi theo lũ Orc,” 
cuối cùng chàng lên tiếng. “Lễ ra tôi phải đưa đường 
cho Frodo đến Mordor và đi theo cậu ấy đến tận khi 
kết thúc; nhưng nếu tôi đi tìm cậu ấy trong vùng 
hoang này, tôi buộc phải bỏ mặc hai người bị bắt cho 
lũ Orc tra tấn đến chết. Rốt cục trái tim tôi cũng nói 
rõ ràng: số phận Người Mang Nhẫn không còn nằm 
trong tay tôi nữa. Hội Đồng Hành đã hoàn thành phần 
việc của mình. Thế nhưng những người còn lại chúng 
ta không thể phó mặc bạn đồng hành trong khi vẫn 
còn sức lực. Nào! Chúng ta lên đường thôi. Hãy bỏ 
lại tất cả những gì không cần đến! Chúng ta sẽ đi cả 
ngày lẫn tối!” 


Họ kéo chiếc thuyền cuối cùng lên bờ rồi vác vào 
đám cây. Họ giấu bên dưới thuyền những thứ hành lý 
không cần đến hoặc không thể mang theo. Rồi họ rời 
Parth Galen. Buổi chiều đã dần xế khi họ quay lại 
trảng đất nơi Boromir ngã xuống, ở đó họ lần theo 
dấu đường của lũ Orc. Chẳng cần nhiều kỹ năng cũng 
tìm được. 


“Chăng giống nào khác có kiểu giãm đạp này,” 
Legolas nói. “Có vẻ như chúng thích phạt và đốn hạ 
kể cả các vật sống không chắn đường đi của chúng.” 


“Nhưng nhờ vậy mà chúng có thể di chuyến với 
tốc độ rất cao,” Aragorn nói, “và chúng không hề biết 
mệt. Và sau này chúng ta có thể sẽ phải tìm đường ở 
những vùng đất cứng trơ trọi.” 


“Vậy thì đuổi theo chúng thôi!” Gimli nói. 
“Người Lùn cũng đi nhanh, và họ không chóng mệt 
hơn lũ Orc đầu. Nhưng cuộc truy đuổi rồi sẽ kéo dài: 
bọn chúng đã khởi hành từ lâu rồi.” 


https://thuviensach.vn 


“Phải,” Aragorn nói, “tất cả chúng ta đều sẽ cần 
có sự bền bỉ của Người Lùn. Đi thôi! Dù còn hy vọng 
hay không thì chúng ta vẫn phải đi theo vệt đường 
của kẻ thù. Và khốn khổ cho bọn chúng, nếu chúng ta 
rốt cuộc lại nhanh hơn! Chúng ta sẽ làm nên một kỳ 
tích truy đuổi mà rồi đầy Ba Giống Dân đều phải lưu 
truyền: cả Tiên, Người Lùn lẫn Con Người. Hãy tiến 
lên hỡi Ba Thợ Săn!” 


Như một con hươu chàng nhảy vọt đi. Xuyên qua 
cây rừng chàng tăng tốc. Dẫn đầu đoàn người chàng 
tiến lên không nghỉ, thoăn thoắt không biết mệt, vì 
giờ đây chàng đã quyết định rồi. Khu rừng ven hồ họ 
bỏ lại đằng sau. Những dốc dài họ trèo lên, tối sãm và 
sắc nét trên bầu trời đã rực đỏ hoàng hôn. Bóng đềm 
đổ xuống. Họ biến mất, những cái bóng xám giữa 
vùng đất sỏi đá. 


Chương II 


NHỮNG KY SĨ ROHAN 


Bóng đêm dày đặc hơn. Sương giăng đầy phía sau 
họ trong những đám cây bên dưới, phủ lên hai bên bờ 
mờ nhạt của dòng Anduin, nhưng bầu trời lại trong 
trẻo. Những vì sao hiện ra. Trăng non nhô dần lên ở 
đằng Tây, còn bóng núi thì đen thẫm. Họ đã đến chân 
một vùng đồi đá thấp, nhịp bước của họ đã chậm dần, 
bởi dấu đường không còn dễ tìm nữa. Ở đây vùng cao 
nguyên dãy đồi Emyn Muil chạy từ Bắc xuống Nam 


https://thuviensach.vn 


theo hai sống đồi khúc khuỷu. Mặt Tây mỗi sống đồi 
đều dựng đứng khó đi, nhưng sườn phía Đông lại 
thoai thoải, bị rất nhiều lòng máng và khe dốc hẹp cắt 
qua. Suốt cả đêm ba người bạn đồng hành phải vật 
lộn với vùng đất xương xấu này, trèo lên đỉnh sống 
đồi đầu tiên và cũng là cao nhất, rồi lại đi xuống vùng 
lũng sầu quanh co tăm tối ở phía bên kia. 


Ở đó trong một giờ yên tĩnh mát mẻ trước bình 
minh, họ dừng chân nghỉ một chốc. Mặt trăng đã lặn 
từ lâu trước mặt họ, những vì sao lấp lánh trên đầu 
họ; ánh sáng đầu tiên của ngày mới vẫn chưa ló ra 
khỏi dãy đồi đen sẫẵm sau lưng. Lúc bấy giờ Aragorn 
cảm thấy bị mất phương hướng: đường đi của lũ Orc 
dẫn xuống thung lũng, nhưng đến đó thì biến mất. 


“Anh nghĩ chúng có thể rẽ đường nào?” Legolas 
hỏi. “Về phía Bắc rồi theo con đường thắng hơn đến 
Isengard, hoặc Fangorn nếu đó là đích của chúng như 
anh đoán? Hay về phía Nam để đến Luồng Ent?” 


“Chúng sẽ không xuống phía dòng sông, cho dù 
có định đến đầu chăng nữa,” Aragom trả lời. “Và trừ 
phi đã có quá nhiều sai lầm ở Rohan và sức mạnh của 
Saruman đã tăng cường ghê gớm, chúng sẽ chọn con 
đường ngắn nhất băng qua những đồng cỏ của người 
Rohirrim. Chúng ta hãy truy tìm về phía Bắc!” 


Dải thung lũng chạy như một lạch đá giữa hai 
sống đồi, ở dưới đáy có một dòng suối nhỏ chảy len 
lỏi giữa những tảng đá mòn. Một vách đá vươn lên 
cau có phía bên phải họ; còn bên trái là những sườn 
dốc xám, tối tắm và mờ ảo trong đềm khuya. Họ đi 


https://thuviensach.vn 


thêm khoảng một dặm hoặc hơn về phía Bắc. 
Aragorm cúi xuống tìm tòi giữa những khe đất và 
lòng máng chạy dốc lên sống đồi phía Tây. Legolas 
đã vượt lên một quãng đăng trước. Đột nhiên chàng 
Tiên thét lên khiến hai người còn lại chạy vội về phía 
chàng. 


“Chúng ta đã đuổi kịp một vài kẻ trong số ta đang 
săn đuổi,” chàng nói. “Nhìn kìa!” Chàng chỉ tay, và 
họ nhận thấy những øì lúc ban đầu họ tưởng là những 
tảng đá nằm dưới chân dốc kỳ thực là những xác chết 
co quáp. Năm tên Orc nằm chết ở đó. Chúng đã hứng 
nhiều nhát chém tàn khốc, hai trong số đó bị chặt 
đầu. Máu đen của chúng thấm ướt cả mặt đất. 


“Đây lại là một câu đố khác!” Gimli nói. “Nhưng 
nó cần ánh sáng ban ngày, mà chúng ta thì không thể 
chờ.” 


“Nhưng dù lời giải thế nào thì có vẻ cũng không 
phải là vô vọng,” Legolas nói. “Kẻ thù của lũ Orc 
nhiều khả năng là bạn của chúng ta. Có ai sống ở 
vùng đồi này không?” 


“Không,” Aragom trả lời. “Người Rohirrim hiếm 
khi đến đây, và nơi đây lại cách xa Minas Tïrith. Có 
thể một vài nhóm Người nào đó có đi săn ở đây vì 
những lý do mà chúng ta không biết. Nhưng tôi nghĩ 
là không phải.” 


“Thế anh nghĩ sao?” Gimli hỏi. 
“Tôi nghĩ kẻ thù đã dắt theo kẻ thù của chính 


chúng “ Aragorn trả lời. “Đây là lũ Orc miền Bắc ở 
cách đây rất xa. Trong số những xác chết chăng thấy 


https://thuviensach.vn 


có loại Orc to lớn mang phù hiệu lạ. Đã xảy ra bất 
hòa, tôi đoán vậy: chuyện ấy chẳng có gì lạ đối với 
loài hôi thối này. Có lẽ đã có bất đồng về đường đi.” 


“Hoặc về các tù nhân,” Gimli nói. “Hy vọng là họ 
cũng không phải kết thúc ở đây.” 


Aragom tìm dưới đất khắp một vòng rộng, nhưng 
không thấy thêm bất cứ dấu vết nào về cuộc đánh lộn. 
Họ lại lên đường. Bầu trời phía Đông bắt đầu tang 
tảng; sao nhạt dần, ánh sáng màu xám đang chậm rãi 
hửng lên, Xa hơn một chút về phía Bắc họ bắt gặp 
một nếp thung, bên trong có một dòng suối nhỏ, đổ 
xuống và uốn khúc, cắt một lối qua sỏi đá xuôi xuống 
thung lũng. Một vài bụi cây mọc lên giữa lòng suối, 
và có những mảng cỏ ở hai bên bờ. 


“Đây rồi!” Aragorn nói. “Đây là dấu vết chúng ta 
đang tìm! Ngược dòng suối này: đây chính là đường 
lũ Orc đã chọn sau cuộc tranh cãi.” 


Những người truy đuổi nhanh chóng rễ vào bám 
theo đường mới. Cứ như thể đã tỉnh táo sau một đềm 
nghỉ ngơi, họ nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. 
Cuối cùng họ lên tới đỉnh ngọn đồi xám, rồi đột nhiên 
một cơn gió thoảng thổi bay tóc họ và làm lay động 
những tấm áo choàng: cơn gió lạnh buổi bình minh. 


Ngoảnh lại họ thấy bên kia Dòng Sông những dải 
đồi xa đang hửng lên. Ánh sáng bừng tỏa khắp bầu 
trời. Viền mặt trời đỏ rực mọc lên từ sau bờ vai của 
vùng đất tăm tối. Trước mắt họ về phía Tây, thế giới 
vẫn nằm im lìm, không hình dạng và xám xịt; thế 


https://thuviensach.vn 


nhưng ngay trước mắt họ, bóng đêm bắt đầu tan ra, 
màu sắc của đất trời thức tỉnh đang trở lại: màu xanh 
tràn lên những cánh đồng cỏ Rohan; màu sương trắng 
lung linh trên những mặt nước; và xa tít về phía bền 
trái, khoảng ba mươi lý hoặc hơn, Dãy Núi Trắng 
sừng sững một màu xanh tía, vút lên thành những 
đỉnh đen huyền, chóp nhọn lấp lánh tuyết, ửng lên 
ánh hồng của buổi bình minh. 


“Gondor! Gondor!” Aragorn thốt lên. “Mong rằng 
tôi sẽ được ngắm người lần nữa vào những giờ khắc 
hạnh phúc hơn! Con đường của tôi vẫn chưa thể dẫn 
về phía Nam đến những dòng suối rực sáng của 
người. 


Gondor! Gondor, giữa Dãy Núi cùng Dại Dương 
xanh biếc! 

Gió Tây vi vút, ánh sáng rơi trên Cây Bạc linh 
lung 

Như mưa bạc tuôn trong vườn Các Vua ngàn xưa 
thạch quốc. 

Ôi tháp trắng, ôi thành quách! vương miện có 
cánh, ngai cao đúc vàng! 

Ôi Gondor, Gondor! Con người bao giờ còn trông 
Cây Bạc, 

Còn có bao giờ Gió Tây vi vút giữa Dãy Núi cùng 
Đại Dương? 


Giờ chúng ta đi thôi!” chàng vừa nói vừa rời ánh 
mắt khỏi phương Nam, đoạn trông về phía Tây và 
phía Bắc nhìn con đường chàng buộc phải dẫn bước. 


https://thuviensach.vn 


» +% % 


Sống đồi nơi những kẻ đồng hành đang đứng đổ 
xuống dốc đứng ngay trước chân họ. Dưới đó khoảng 
hai mươi sải hoặc hơn là một thầm đá rộng và lởm 
chởm, kết thúc đột ngột ngay bờ một vách đá dựng 
đứng: vách Tường Đông Rohan. Vậy là họ đã đến 
điểm tận cùng dãy Emyn Muil, trước mặt họ những 
đồng bằng xanh mướt của người Rohirrim trải ra đến 
ngút tầm mắt. 


“Nhìn kìa!” Legolas thốt và trở lên bầu trời nhợt 
nhạt trên đầu họ. “Lại là con đại bàng! Nó ở mãi trên 
cao. Giờ có vẻ như nó đang bay đi, từ vùng đất này 
quay lại phía Bắc. Nó đang bay rất nhanh. Nhìn 
xem!” 


“Không, ngay cả mắt tôi cũng không nhìn thấy 
được, Legolas tốt bụng ạ,” Aragorn nói. “Nó chắc 
hắn phải ở cao và xa lắm. Không biết mục đích của 
nó là øì, nếu nó vẫn là con chim tôi thấy trước đây. 
Nhưng nhìn kìa! Tôi nhìn thấy thứ gì đó ở gần hơn và 
cấp bách hơn; có thứ gì đó đang đi chuyển trên đồng 
bằng!” 


“Có rất đồng thứ gì đó,” Legolas nói. “Một đoàn 
đông đảo đang chạy bộ; nhưng tôi không thể nói gì 
hơn, cũng không biết họ có thể là giống nào. Họ ở 
cách quá xa: khoảng mười hai lý, tôi đoán vậy; nhưng 
thật khó áng chừng khoảng cách ở vùng đồng bằng.” 


https://thuviensach.vn 


“Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không còn cần đến 
bất cứ dấu vết nào để tìm đường nữa,” Gimli nói. 
“Chúng ta hãy tìm một lối đi xuống những cánh đồng 
kia càng sớm càng tốt.” 


“Tôi không tin anh có thể tìm ra lối đi nào nhanh 
hơn lối mà lũ Orc đã chọn,” Aragorn nói. 


Giờ họ đuổi theo kẻ thù dưới ánh sáng ban ngày. 
Có vẻ như lũ Orc đang hành quân nhanh hết sức 
mình. Thỉnh thoảng nhóm người săn đuổi lại tìm thấy 
những thứ bị đánh rơi hay bị vứt lại: túi thức ăn, cùi 
và vỏ bánh mì xám, một tấm áo choàng rách, một 
chiếc giày bịt sắt nặng bục vỡ nằm trên đá. Dấu 
đường dẫn họ lên phía Bắc dọc theo đỉnh vách núi 
dựng đứng, cuối cùng họ đến một khe nứt sâu do một 
dòng suối ào ào tuôn xuống xẻ vào vách đá. Trong 
khe núi hẹp ấy một đường mòn gập ghềnh như cầu 
thang dốc dứng dẫn xuống vùng đồng bằng bên dưới. 


Xuống dưới đáy, đột ngột đến kỳ lạ, họ đặt chân 
lên đồng cỏ Rohan. Đồng cỏ dâng lên như một mặt 
biển màu xanh lục vươn đến tận chân dãy Emyn 
Muil. Con suối tuôn xuống mất hút trong lớp cải 
xoong và cây ngập nước rậm rạp, nhưng họ vẫn nghe 
thấy tiếng róc rách ở đâu đó dưới những dòng chảy 
ngầm phủ xanh, chảy xuống theo những triền dốc dài 
vào những đầm lầy vùng thung lũng sông Luồng Ent 
xa tít tắp. Dường như họ đã bỏ lại phía sau mùa đồng 
đang níu lấy dãy đồi. Bầu không khí ở đây nhẹ nhàng 
hơn, ấm áp hơn, và thoảng hương, như thể mùa xuân 
đang trở dậy và nhựa sống đã lại tuôn chảy bên trong 
cỏ cây hoa lá. Legolas hít một hơi dài, giống như 
người uống một hớp đầy sau khi đã chịu khát bao lâu 
nơi những vùng đất khô căn. 


https://thuviensach.vn 


“AT mùi của xanh tươi!” chàng nói. “Còn hơn cả 
giấc ngủ dài. Chúng ta chạy thôi!” 


“Những bàn chân nhẹ nhàng có thể chạy nhanh ở 
nơi này,” Aragorn nói. “Có lẽ còn nhanh hơn lũ Orc 
đi giày sắt. Giờ chúng ta đã có cơ hội rút ngắn 
khoảng cách với chúng!” 


Họ chạy theo hàng một, như đàn chó săn đánh hơi 
thấy con môi, vẻ hăm hở bừng lên trong mắt họ. 
Thảm cỏ bị đoàn quân Orc giày xéo vạch một đường 
rộng và xấu xí hướng về phía gần chính Tây; những 
thân cỏ ngọt Rohan chúng đi qua đã ngả đen vì bầm 
giập. Đột nhiên Aragorn kêu lên và tạt sang một bên. 


“Đứng lại!” chàng hồ to. “Đừng vội theo tôi!” 
Chàng băng nhanh qua bên phải, rời khỏi dấu đường 
chính; bởi chàng đã thấy những dấu chân đi theo lối 
đó, tách khỏi những dấu chân khác, những vết chần 
trần nhỏ nhắn. Tuy nhiên những dấu chân này đi chưa 
được xa thì đã bị nhiều vết chân Orc, cũng tách khỏi 
dấu đường chính trước và sau đó một đoạn, đè lên rồi 
chúng quành đột ngột trở lại và biến mất trong vệt cỏ 
bị giãm nát. Tại điểm xa nhất Aragom cúi xuống nhặt 
lên một thứ gì đó từ đám cỏ; rồi chàng chạy lại 


“Đúng rồi,” chàng nói, “nhìn khá rõ ràng: dấu 
chân của một người Hobbit. Tôi nghĩ là của Pippin. 
Cậu ấy nhỏ hơn mấy người kia. Và nhìn này!” Chàng 
đưa ra một vật sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trông 
nó như mầm lá sồi mới hé, đẹp đề và xa lạ giữa vùng 
đồng bằng không một bóng cây. 


https://thuviensach.vn 


“Ghim cài một tấm áo choàng tiên!” Legolas và 
Gimili cùng thốt lên. 


“Lá cây Lórien không rụng xuống vô tình,” 
Aragom nói. “Thứ này không tình cờ bị rơi: nó đã 
được bỏ lại làm vật chứng cho bất cứ ai có ý định 
đuổi theo. Tôi nghĩ Pippin tách khói đoàn đi là vì lý 
do này.” 


“Vậy chí ít thì cậu ấy vẫn còn sống,” Gimili nói. 
“Và cậu ấy biết sử dụng cái đầu, cả đôi chân nữa. 
Thật phấn khởi. Chúng ta đã không đuối theo một 
cách vô ích.” 


“Hãy hy vọng là cậu ấy không phải trả giá quá đắt 
cho sự táo bạo đó,” Legolas nói. “Đi nào! Chúng ta 
tiếp tục thôi! Cứ nghĩ những chàng trai vui vẻ đó bị 
lùa đi như gia súc là trái tim tôi nóng như lửa đốt.” 


Mặt trời leo lên vị trí chính ngọ rồi trượt dần 
xuống bầu trời. Những đám mây sáng kéo đến từ biển 
ở miền Nam xa xôi và bị cơn gió thối bạt. Mặt trời 
lặn. Những vệt bóng hiện lên sau lưng họ, vươn 
những cánh tay dài từ phía Đông. Toán thợ săn vẫn 
lao đi. Một ngày đã trôi qua kể từ khi Boromir ngã 
xuống mà lũ Orc vẫn ở cách xa phía trước. Không 
còn thêm lần nào thấy bóng dáng chúng ở dưới vùng 
đồng bằng này. 


Khi màn đềm khép lại xung quanh họ Aragorn 
dừng lại. Họ mới chỉ nghỉ ngơi hai chặng ngắn trong 


https://thuviensach.vn 


suốt ngày hành trình, và giờ họ đã cách bức tường 
Đồng nơi họ đứng lúc bình minh hai mươi lý. 


“Rốt cục chúng ta lại phải đứng trước một lựa 
chọn khó khăn,” chàng nói. “Chúng ta có nên nghỉ 
đêm, hay vẫn tiếp tục chừng nào ý chí và sức lực vẫn 
còn?” 


“Trừ khi kẻ thù của chúng ta cũng nghỉ, bằng 
không chúng sẽ bỏ xa chúng ta, nếu chúng ta dừng lại 
ngủ,” Legolas nói. 


“Chắc cả lũ Orc cũng phải nghỉ khi hành quân 
chứ?” Gimili hỏi. 


“Hiếm khi nào lũ Orc lại đi lộ liễu dưới ánh mặt 
trời, thế mà bọn này làm vậy,” Legolas nói. “Chắc 
chắn chúng sẽ không nghỉ đêm.” 


“Thế nhưng nếu đi vào ban đêm, chúng ta sẽ 
không thể lần ra dấu chúng,” Gimli nói. 


“Như mắt tôi có thể thấy, dấu đường dẫn thắng 
một mạch mà không hề rẽ trái hay rễ phải,” Legolas 
nói. 


“Có thể tôi vẫn mày mò dẫn được các anh trong 
đêm tối và bám được đúng đường,” Aragom nói, 
“nhưng nếu chúng ta bị lạc, hoặc chúng rẽ hướng 
khác, thì khi trời sáng chúng ta sẽ bị trì hoãn rất lâu 
trước khi có thể tìm thấy lại dấu đường.” 


“Còn cả điều này nữa,” Gimli nói, “chỉ ban ngày 
chúng ta mới có thể nhìn thấy liệu có bất cứ dấu vết 
nào chệch ra ngoài hay không. Nếu một người tù trốn 


https://thuviensach.vn 


thoát, hoặc nếu một người bị đưa đi, cứ cho là về phía 
Đông, để đến dòng Sông Cả, thắng tới Mordor, chúng 
ta có thể sẽ đi qua những dấu hiệu mà không hề biết.” 


“Điều đó rất đúng,” Aragorn nói. “Nhưng nếu tôi 
hiểu đúng những dấu hiệu lúc trước, những tên Orc 
có hình Bàn Tay Trắng đã thắng thế, và giờ cả đoàn 
chúng đang hướng đến Isengard. Hướng đi hiện tại 
của chúng chứng tỏ điều đó.” 


“Thế nhưng vẫn còn quá sớm chưa thể biết chắc ý 
định của chúng,” Gimli nói. “Mà trong trường hợp 
trốn thoát thì sao? Nếu trời tối thì chắc chúng ta đã bỏ 
qua những dấu vết dẫn tới chiếc ghim cài áo rồi.” 


“Sau vụ đó lũ Orc canh gác sẽ cảnh giác gấp đôi, 
còn các tù nhân thậm chí còn mệt mỏi hơn nữa,” 
Legolas nói. “Sẽ chăng còn vụ trốn thoát nào nữa 
đầu, nếu không phải do chúng ta thực hiện. Thực hiện 
thế nào thì chắng biết được, nhưng trước tiên chúng 
ta phải đuối kịp chúng đã.” 


“Nhưng ngay cả tôi đây, Người Lùn đã qua biết 
bao cuộc hành trình, và không phải là người ít cứng 
cỏi nhất trong giống loài mình, cũng không thể chạy 
một mạch đến Isengard mà chăng nghỉ ngơi gì,” 
Gimli nói. “Trái tim tôi cũng đang thiêu đốt, và tôi 
cũng muốn bắt đầu sớm hơn; nhưng giờ đây tôi phải 
nghỉ ngơi một chút mới có thể chạy khỏe hơn. Và nếu 
chúng ta định nghỉ, thì buổi đêm mịt mùng này chính 
là lúc thích hợp cho việc đó.” 


“Iôi đã nói đó là một lựa chọn khó khăn mà,” 
Aragormn nói. “Chúng ta sẽ kết thúc tranh cãi này thế 
nào đây?” 


https://thuviensach.vn 


“Anh là người dẫn đường,” Gimli nói, “và anh có 
kỹ năng săn đuổi. Anh sẽ là người lựa chọn.” 


“Trái tim tôi thúc giục tôi đi tiếp,” Legolas. 
“Nhưng chúng ta phải đoàn kết. Tôi sẽ theo chỉ dẫn 
của anh.” 


“Các anh trao quyền cho một kẻ lựa chọn kém cỏi 
rồi,” Aragorn nói. “Kể từ khi chúng ta đi qua 
Argonath các lựa chọn của tôi đều thành ra sai lầm.” 
Chàng im lặng, nhìn chăm chú hồi lầu về phía Bắc 
rồi phía Tây trong màn đêm mỗi lúc thêm dày đặc. 


“Chúng ta sẽ không đi trong đềm tối,” chàng nói 
sau một lúc lầu. “Đối với tôi mối nguy của việc lạc 
đường hoặc mất dấu những kẻ đi hay đến khác có vẻ 
đáng sợ hơn. Giá Mặt Trăng có đủ ánh sáng, chúng ta 
có thể lợi dụng được, nhưng than ôi! Ông lặn sớm 
quá, hơn nữa vẫn đang còn non và mờ nhạt.” 


“Và dù sao thì đêm nay ông ta cũng bị che khuất,” 
Gimli lãm bẩm. “Phải chi Phu Nhân ban cho chúng ta 
ánh sáng, giống món quà người tặng cho Frodo!” 


“Người được ban tặng sẽ cần đến nó hơn,” 
Aragom nói “Cậu ấy phải thực hiện Nhiệm Vụ thực 
sự. Còn việc ta làm chỉ là một chuyện nhỏ giữa 
những kỳ công to lớn của thời đại này. Một cuộc truy 
đuổi vô ích ngay từ đầu, có lẽ thế, mà chẳng lựa chọn 
nào của tôi có thể làm xấu đi hay sửa chữa gì được. 
Đó, tôi đã chọn rồi. Chúng ta hãy tân dụng thời gian 
tốt nhất trong khả năng mình!” 


https://thuviensach.vn 


Chàng thả người xuống mặt đất rồi chìm ngay vào 
giấc ngủ, bởi chàng đã không ngủ kể từ đêm ở dưới 
bóng hòn Tol Brandir. Trước khi bình minh rạng lên 
bầu trời chàng đã thức và đứng dậy. Gimli vẫn say 
sưa trong giấc nồng, song Legolas thì đang đứng nhìn 
chằm chằm về phía Bắc vào bóng đêm trầm tư và 
lặng lẽ như một cây non trong đềm lặng gió. 


“Chúng đã ở xa lắm rồi,” chàng quay lại phía 
Aragorn buồn bã nói. “Tôi biết từ trong tim là chúng 
không nghỉ đềm nay. Giờ chỉ có đại bàng mới có thể 
theo kịp chúng.” 


“Dù thế nào chúng ta vẫn sẽ đuổi theo hết sức,” 
Aragom nói. Chàng cúi xuống lay gọi gã Người Lùn. 
“Nào! Chúng ta phải đi thôi,” chàng nói. “Dấu vết đã 
nhạt đi rồi.” 


“Nhưng trời vẫn tối mà,” Gimli nói. “Ngay cả 
Legolas có trèo lên đỉnh đồi cũng không thể thấy 
chúng cho đến tận khi Mặt Trời mọc.” 


“Tôi sợ là chúng đã vượt quá tầm mắt của tôi cho 
dù có ở trên đồi hay dưới đồng bằng, dưới ánh trăng 
hay ánh nắng,” Legolas nói. 


“Nếu tầm mắt đầu hàng thì đất có thể mang lại 
những lời đồn đoán,” Aragom nói. “Mặt đất sẽ rên 
lên dưới những bước chân đáng căm hận.” Chàng 
nằm rạp người xuống, áp tai lên mặt đất. Chàng nằm 
đó bất động suốt một lúc lâu đến nỗi Gimili tự hỏi liệu 
có phải chàng đang bất tỉnh nhân sự hay lại ngủ thiếp 
đi. Bình minh le lói hửng lên, ánh sáng màu xám 
chậm rãi tỏa xung quanh họ. Cuối cùng chàng cũng 


https://thuviensach.vn 


đứng dậy, và giờ những người bạn đã có thể nhìn 
thấy khuôn mặt chàng: nhợt nhạt và hốc hác, còn ánh 
mắt của chàng thì rối bời. 


“Lời đồn của đất không rõ ràng và lộn xộn,” 
chàng nói. “Chẳng có gì bước đi trên nó khắp nhiều 
dặm quanh chúng ta. Bước chân của kẻ thù chúng ta 
thì nhạt nhòa và xa xôi. Thế nhưng lại có tiếng vó 
ngựa ồn ã. Tôi có cảm giác đã nghe thấy chúng ngay 
cả khi nằm ngủ dưới đất, và chúng đã làm phiền 
những giấc mơ của tôi: những đàn ngựa phi, sải vó 
qua hướng Tây. Nhưng giờ chúng đã bỏ đi cách xa 
chúng ta rồi, hướng về phía Bắc. Tôi tự hỏi đang có 
điều gì xảy ra trên vùng đất này!” 


“Chúng ta đi thôi!” Legolas nói. 


Ngày thứ ba của cuộc truy đuổi đã bắt đầu như 
vậy. Họ không hề dừng bước suốt quãng thời gian dài 
dằng dặc chỉ có mây mù và ánh mặt trời chập chờn, 
khi thì sải buớc, khi thì chạy, như thể không mệt nhọc 
nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Họ cũng 
hiếm khi nói chuyện. Vượt qua khoảng cô tịch mênh 
mông họ bước, và những tấm áo choàng tiên mờ đi 
trên nền xanh xám của những cánh đồng; ngay giữa 
buổi trưa nắng mát mẻ cũng chắng có nhiều con mắt, 
trừ người Tiên, có thể thấy đuợc họ, cho tới khi họ 
đến sát bên cạnh. Trái tim họ không ngừng biết ơn 
Phu Nhân rừng Lórien vì món quà lembas, bởi họ có 
thể vừa ăn vừa lẫy lại sinh lực ngay cả trong lúc chạy. 


Suốt cả ngày dấu vết kẻ thù cứ thăng tiến, hướng 
về phía Tây Bắc mà không có bất cứ chặng nghỉ ngơi 


https://thuviensach.vn 


hay tạt ngang nào. Khi buổi ngày lại một lần nữa kết 
thúc, họ gặp những đoạn dốc dài không một bóng 
cây, nơi mặt đất dâng cao, trồi lên dẫn tới một dải đồi 
gù thấp ở phía trước. Dấu đường lũ Orc mờ hơn khi 
bắt đầu rẽ về phía Bắc hướng thăng đến đó, bởi mặt 
đất trở nên cứng hơn và cỏ cũng thấp hơn. Ở xa về 
phía trái, sông Luồng Ent uốn khúc như một sợi bạc 
trên nền đất xanh. Chằng thấy có thứ gì chuyển động. 
Aragom mỗi lúc lại tự hỏi sao họ không thấy bóng 
dáng nào của người hay thú. Vùng định cư chủ yếu 
của người Rohirrim cách họ nhiều lý về phía Nam, 
dưới mái hiên phủ rừng của Dãy Núi Trắng, giờ đã bị 
che phủ bởi mây mù; thế nhưng các Chúa Ngựa trước 
đây vẫn luôn nuôi giữ rất nhiều ngựa đàn và ngựa 
giống ở Eastemnet, mạn Đông vương quốc họ, và 
những người chăn thả cũng qua lại khắp vùng thường 
xuyên, trú ngụ trong lều trại, ngay cả vào mùa đông. 
Vậy mà giờ đây cả vùng đất trống trơn, chỉ có im 
lặng nhưng có vẻ không phải cái im lặng thanh bình. 


Họ lại dừng chân lúc sẩm tối. Giờ họ đã vượt hai 
lần mười hai lý qua những đồng bằng Rohan, và bức 
tường Emyn Muil thì đã biến mất trong những bóng 
mờ ở phương Đông, vầng trăng non le lói trên bầu 
trời mù mịt, nhưng chẳng tỏa ra được bao nhiêu ánh 
sáng, còn những vì sao đều bị che phủ. 


“Giờ là lúc tôi căm ghét nhất quãng thời gian nghỉ 
ngơi hay bất cứ chặng dừng chân nào trong cuộc truy 
đuổi của chúng ta,” Legolas nói. “Lũ Orc đã chạy 
trước chúng ta, cứ như thể chính roi vọt của Sauron 
đang quất đằng sau chúng. Tôi sợ là chúng đã đến 


https://thuviensach.vn 


khu rừng và dãy đồi tăm tối, thậm chí ngay lúc này 
đầy có thể đang vào sâu trong những bóng cây rồi.” 


Gimli nghiến răng. “Đây là một kết cục cay đắng 
cho hy vọng và chừng ấy cực nhọc của chúng ta!” gã 
nói. 


“Hy vọng có thể đã hết, nhưng cực nhọc thì chưa 
đầu,” Aragorn nói. “Chúng ta không thể đến đây rồi 
quay lại. Thế nhưng tôi mệt rồi.” Chàng nhìn trở lại 
dọc theo con đường họ đã đi tới bóng đêm đang đặc 
lại ở phía Đông. “Có sự gì đó kỳ lạ đang xảy ra trên 
mảnh đất này. Sự yên lặng làm tôi nghi ngại, cả Mặt 
Trăng nhợt nhạt kia cũng làm tôi nghi ngại. Những vì 
sao đều mờ nhạt; còn tôi thì hiếm khi nào mệt mỏi 
như lúc này, mà thông thường chăng có dân Tuần Du 
nào lại mệt mỏi khi đi theo dấu đường rõ ràng cả. 
Một ý chí nào đó đã tiếp thêm tốc độ cho kẻ thù và đã 
đặt một thanh chắn vô hình trước mặt chúng ta: sự 
mệt mỏi ở trong tim hơn là ở dưới chân.” 


“Đúng vậy!” Legolas nói. “ôi đã biết điều đó 
ngay từ lúc chúng ta xuống khỏi Emyn Muil. Bởi ý 
chí đó không ở phía sau mà ở đằng trước chúng ta.” 
Chàng chỉ qua vùng đất Rohan đến phía Tây đen tối 
bên dưới vành trăng lưỡi liềm. 


“Saruman!” Aragorn lầm bầm. “Nhưng hắn không 
thể đấy lùi chúng ta! Chúng ta phải dừng thêm một 
lần nữa; vì, nhìn kìa! ngay cả Mặt Trăng cũng đang bị 
mây kéo đến che phủ. Thế nhưng khi trời sáng, con 
đường của chúng ta sẽ hướng về phía Bắc giữa đồi 
núi và đầm lầy.” 


https://thuviensach.vn 


Như mọi lần Legolas là người thức dậy đầu tiên, 
đấy là nếu chàng có đi ngủ. “Dậy đi! Dậy đi!” chàng 
kêu lên. “Bình minh đỏ đang đến. Những điều kỳ lạ 
đang đợi chúng ta ở hiên rừng. Tôi không biết tốt hay 
xấu; nhưng chúng ta đang được gọi đi. Dậy thôi!” 


Hai người còn lại vùng dậy, và gần như lập tức họ 
lại khởi hành. Vùng đồi thấp chậm rãi tiến lại gần. 
Họ đến nơi khoảng một tiếng trước buổi trưa: những 
sườn dốc xanh vươn lên đến sống đồi trọc chạy thành 
một đường thẳng về phía Bắc. Mặt đất dưới chân họ 
khô căn, nền cỏ mọc thấp, nhưng có một dải đất sụt 
xuống, rộng khoảng mười dặm, nằm giữa họ và dòng 
sông uốn khúc sâu trong những đám cói và sậy rậm 
rạp mờ tối. Chếch một chút về phía Tây bờ dốc tận 
cùng phía Nam có một mảng tròn lớn, nơi lớp cỏ mặt 
đổ rạp và nát tướp dưới rất nhiều bàn chần chà đạp. 
Từ đó dấu đường lũ Orc lại chạy ra, hướng về phía 
Bắc dọc theo những ven đồi khô căn. Aragorn dừng 
lại và cấn thận xem xét các dấu vết. 


“Chúng đã nghỉ lại đây một lúc,” chàng nói, 
“nhưng ngay dấu đường đi ra cũng đã lầu rồi. Tôi sợ 
rằng trái tim anh đã mách bảo đúng, Legolas ạ: tôi 
đoán phải ba lần mười hai tiếng rồi, kể từ khi lũ Orc 
còn ở nơi chúng ta đang đứng. Nếu vẫn giữ nguyên 
tốc độ, có thể chúng đã đến được bìa rừng Fangorn 
vào lúc lặn mặt trời ngày hôm qua.” 


“Tôi chăng thấy gì ở phía Bắc hay phía Tây, ngoài 
đồng cỏ thu hẹp dần vào trong sương mù,” Gimli nói. 
“Nếu leo lên đó, liệu chúng ta có nhìn thấy khu rừng 
không?” 


https://thuviensach.vn 


“Nó vẫn còn cách xa lắm,” Aragom nói. “Nếu tôi 
nhớ chính xác, vệt đồi này chạy thêm tám lý hoặc 
hơn về phía Bắc, rồi ở phía Tây Bắc từ thượng nguồn 
sông Luồng Ent còn có một vùng đất rộng lớn, có lẽ 
khoảng mười lăm lý nữa.” 


“Vậy chúng ta đi tiếp thôi,” Gimli nói. “Chân tôi 
phải quên dặm đường đi mới được. Chúng sẽ quyết 
tâm hơn, nếu tim tôi bớt trĩu nặng.” 


› +®%£ % 


Mặt trời đang lặn khi họ rốt cục cũng đến gần 
điểm kết thúc dãy đồi. Trong suốt nhiều giờ họ đã đi 
không nghỉ. Giờ thì họ đi chậm chạp, và lưng Gimili 
đã còng xuống. Người Lùn vốn cứng cỏi như đá tảng 
trong lao động hay du hành, thế nhưng cuộc truy đuổi 
bất tận này bắt đầu ảnh hưởng tới gã, vì mọi hy vọng 
đều đã tắt trong tim gã. Aragorn bước đi ngay phía 
sau, nghiêm nghị và lặng lẽ, thỉnh thoảng lại cúi 
xuống xem xét vết chân hoặc dấu hiệu trên mặt đất. 
Chỉ một mình Legolas vẫn bước đi nhẹ nhàng như 
bất cứ lúc nào, đôi chân chàng hầu như không giãm 
lên cỏ, chăng để lại dấu vết gì khi đi qua; nhưng 
chàng đã có tất cả dưỡng chất cần thiết trong bánh mì 
đi đường của người Tiên, và chàng có thể ngủ, nếu có 
thể coi đó là ngủ theo cách gọi của Con Người, tự an 
thần trong những nẻo đường kỳ lạ của những giấc mơ 
Tiên, ngay giữa lúc mở mắt bước đi trong ánh sáng 
của thế giới này. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta hãy lên quả đồi xanh này!” chàng nói. 
Họ mệt nhọc đi theo chàng, trèo lên đoạn dốc dài, 
cho đến khi lên được đến đỉnh. Đó là một quả đồi 
tròn bằng phẳng và trơ trụi, đứng riêng một mình, 
nằm ở cực Bắc vệt đồi. Mặt trời đã lặn và bóng tối 
của buổi đêm phủ xuống như một tấm rẻm. Họ cô 
độc giữa một thế giới xám xịt, không hình hài mà 
cũng không có dẫu mốc hay giới hạn. Chỉ xa tít về 
phía Tây Bắc là có một dải đen thẫm trong ánh sáng 
đang dần tắt: Dãy Núi Mù Sương và khu rừng dưới 
chân núi. 


“Ở đây chúng ta chẳng thể thấy gì có ích cả,” 
Gimli nói. “Giờ thì chúng ta lại phải dừng chần và 
chịu đựng buổi đêm nay. Trời lạnh dần rồi đấy!” 


“Gió thổi về từ phía Bắc mang theo tuyết,” 
Aragom nói. 


“Và trước khi trời sáng nó sẽ thối từ phía Đông,” 
Legolas nói. “Nhưng hãy nghỉ ngơi, nếu buộc phải 
vậy. Chỉ cần đừng vội vứt bỏ mọi hy vọng. Chẳng thể 
biết được ngày mai ra sao. Mặt Trời mọc vẫn thường 
mang theo lời chỉ dẫn.” 


“Ba mặt trời đã mọc trong cuộc truy đuổi của 
chúng ta rồi mà vẫn chưa mang đến chỉ dẫn nào,” 
Gimili nói. 


Trời càng về đêm càng lạnh. Aragorn và Gimili 
ngủ chập chờn, cứ mỗi lần thức giấc họ lại thấy 
Legolas đứng bên cạnh họ, hoặc đi đi lại lại, khẽ hát 
một mình bằng ngôn ngữ riêng của chàng, và trong 


https://thuviensach.vn 


khi chàng hát những vì sao trắng hiện ra trên vòm trời 
đen đặc phía trên. Rồi buổi đềm cũng trôi qua. Họ 
cùng nhau nhìn rạng đông chậm rãi dâng lên bầu trời, 
lúc này trơ trọi và không mây, cho đến tận khi mặt 
trời mọc. Bình minh trong trẻo và nhợt nhạt. Gió thổi 
lại từ đằng Đông và sương mù đã bị cuốn ởi hết; 
những vùng đất rộng lớn trải ra ảm đạm xung quanh 
họ trong ánh sáng rét buốt. 


Ở đằng trước về phía Đông họ nhìn thấy miền đất 
cao lộng gió, Thảo Nguyên Rohan mà họ đã thoáng 
nhìn thấy nhiều ngày trước từ dòng Sông Cả. Năm 
sừng sững phía Tây Bắc là khu rừng Fangorn tăm tối; 
hiên rừng rợp bóng vẫn cách khoảng mười lý nữa, 
còn những triền rừng dốc xa hơn thì chìm dần vào 
màu xanh xa xăm. Đằng sau đó, lấp lánh ở tít xa, như 
thể đang trôi trên một đám mây xám, là đỉnh trắng 
của ngọn Methedras cao vời vợi, đỉnh núi cuối cùng 
của Dãy Núi Mù Sương. Ra khỏi khu rừng, sông 
Luồng Ent chảy về phía họ, dòng nước giờ hẹp và 
xiết, hai bên bờ bị khoét sâu. Dấu đường của lũ Orc 
rẽ khỏi dãy đồi hướng về phía đó. 


Đưa cặp mắt tỉnh tường dõi theo dấu đường đến 
bờ sông, rồi ngược sông tiến về phía khu rừng, 
Aragom trông thấy một cái bóng trên nền xanh phía 
xa, một vệt sẵm màu loang loáng đang di chuyển rất 
nhanh. Chàng nằm rạp xuống đất và chú ý lắng nghe 
thêm một lần nữa. Nhưng Legolas đứng đó, ở ngay 
bên cạnh, đưa bàn tay dài mảnh khảnh lên che đôi 
mắt tiên sáng ngời, và chàng thấy, không phải một cái 
bóng, không phải một vệt mờ, mà là những hình 
người cưỡi ngựa bé xíu, rất nhiều người cưỡi ngựa, 
ánh sáng ban mai soi trên những mũi giáo của họ lấp 
lánh như những vì sao tí xíu vượt ngoài tầm nhìn trần 


https://thuviensach.vn 


tục. Xa phía sau họ khói đen cuộn lên thành những 
sợi mỏng và xoắn. 


Hoàn toàn tĩnh mịch trên những cánh đồng trống 
trải, Gimli nghe thấy cả tiếng gió thổi trong cỏ. 


“Ky sĩ!” Aragorn bật nhảy lên hét. “Rất nhiều ky 
sĩ cưỡi trên những con tuấn mã nhanh nhẹn đang 
hướng về phía chúng ta!” 


“Đúng vậy,” Legolas nói, “có một trăm linh năm 
người. Tóc họ vàng và giáo họ sáng. Chỉ huy của họ 
rất cao lớn.” 


Aragorn mỉm cười. “Mắt của người Tiên quả tỉnh 
tường,” chàng nói. 


“Không hề! Toán ky sĩ chỉ cách chúng ta hơn năm 
lý một chút,” Legolas nói. 


“Dù năm hay một lý, chúng ta cũng chẳng thoát 
được họ trong vùng đất trơ trụi này,” Gimli nói. 
“Chúng ta sẽ đợi họ ở đây hay tiếp tục con đường của 
chúng ta?” 


“Chúng ta sẽ đợi,” Aragorn nói. “Tôi mệt rồi, và 
cuộc truy đuổi của chúng ta đã thất bại. Hay ít nhất 
có ai khác đã đến trước chúng ta; bởi những ky sĩ này 
đang phi ngược đường lũ Orc. Có thể chúng ta sẽ 
nhận được từ họ tin tức.” 


“Hoặc những mũi giáo,” Gimili nói. 


“Có ba yên ngựa trống, nhưng tôi không thấy 
người Hobbit nào,” Legolas nói. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi không nói chúng ta sẽ nghe được tin tốt 
lành,” Aragorm nói. “Nhưng dù tốt hay xấu chúng ta 
vẫn sẽ đợi nó ở đây.” 


Ba kẻ đồng hành rời đỉnh đồi, nơi họ có thể dễ 
dàng biến thành đích ngắm giữa nền trời nhợt nhạt, 
và chậm rãi đi xuống sườn phía Bắc. Khi chỉ còn 
cách chân đồi không xa họ dừng lại, quấn áo choàng 
quanh người, rồi ngồi tụm lại trên cánh đồng cỏ héo 
úa. Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề. Làn gió 
thoang thoảng và dò xét. Gimli cảm thấy không yên. 


“Anh biết gì về mấy tay cưỡi ngựa này, Aragorn?” 
øã hỏi. “Lễ nào chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi một cái 
chết bất ngờ?” 


“Tôi đã từng sống cùng họ,” Aragom trả lời. “Họ 
kiêu hãnh và kiên định, thế nhưng họ là những người 
chân thành, hào sảng trong suy nghĩ và hành động; 
cứng rắn nhưng không tàn nhẫn; khôn ngoan tuy 
không uyên bác, không viết sách nhưng lại ca hát rất 
nhiều, theo tập quán của hậu duệ Con Người trước 
Những Năm Đen Tối. Nhưng tôi không biết điều gì 
đã xảy ra ở vùng này gần đây, cũng không biết tâm tư 
người Rohirrim nay ra sao giữa một bên là tên phản 
trắc Saruman và bên kia là hiếm họa từ Sauron. Họ 
vốn là bạn bè từ rất lâu của dân Gondor, cho dù 
không phải là bà con của họ. Vào những năm tháng 
đã trôi vào quên lãng xa xưa, Eorl Trẻ Tuổi dẫn họ 
đến từ miền Bắc, và đúng ra họ có quan hệ họ hàng 
với hậu duệ Bard thành bang Thung Lũng, và với con 
cháu nhà Beorn ở rừng Âm U, nhiều người ở đó đến 
nay vẫn rất cao lớn và đẹp đẽ, như những Ky Sĩ 
Rohan. Ít ra họ chăng thích thú gì lũ Orc.” 


https://thuviensach.vn 


“Thế nhưng Gandalf đã nói có tin đồn về việc họ 
cống nạp cho Mordor,” Gimli nói. 


“Tôi cũng không tin điều đó hơn gì Boromir,” 
Aragom trả lời. 


“Anh sẽ sớm biết được sự thật thôi,” Legolas nói. 
“Họ đến rôi kìa.” 


Cuối cùng ngay cả Gimli cũng nghe thấy tiếng 
ngựa sải vó. Những người cưỡi ngựa, bám theo dấu 
đường, đã chuyển hướng từ dòng sông, lúc này đang 
tiến dần đến dãy đồi. Họ phi như gió cuốn. 


Lúc này những tiếng hét trong trẻo và mạnh mẽ 
đã vang khắp cánh đồng. Đôt nhiên họ tràn tới cùng 
âm thanh như tiếng sấm, và người dẫn đầu đổi 
hướng, phóng qua chân đồi, dẫn cả đoàn quay lại 
hướng về phía Nam, dọc theo mép Tây dãy đồi. Họ 
cưỡi ngựa theo sau anh ta: một hàng dài những con 
người mặc giáp xích, nhanh nhẹn, ngời sáng, nhìn lên 
trông thật lãm liệt và đẹp đẽ. 


Ngựa của họ đều to lớn, mạnh mẽ và cần đối; bộ 
lông xám lấp lánh, đuôi dài tung bay trong gió, bờm 
được tết lại trên cái cổ kiêu hãnh. Những Con Người 
cưỡi trên chúng cũng thật tương xứng: cao lớn, chân 
tay dài; mái tóc màu vàng rơm nhạt tung bay dưới 
những mũ trụ nhẹ, tết thành búp dài phất phơ sau 
lưng; khuôn mặt họ nghiêm nghị và sắc sảo. Trong 
tay họ là những cây giáo dài bằng gỗ tần bì, những 
tấm khiên tô vẽ đeo phía sau lưng, những thanh kiếm 


https://thuviensach.vn 


dài cài nơi thắt lưng, và áo giáp xích bóng loáng rủ 
xuống tận đầu gối. 


Ho phi qua từng đôi một, và cho dù đôi lúc lại có 
người nhốm lên trên bàn đạp nhìn về phía trước và 
hai bên, có vẻ như họ không nhận thấy ba kẻ lạ mặt 
đang ngồi lặng lẽ quan sát họ. Khi đội quần gần như 
đã đi qua hết, đột nhiên Aragorn đứng dậy, và lớn 
giọng cất tiếng gọi: 


“Có tin gì từ phía Bắc, hỡi những Ky Sĩ Rohan?” 


Với một tốc độ và tài khéo đáng kinh ngạc, họ 
ghìm ngựa, quay lại, và ùa đến vây quanh. Chăng lầu 
sau ba kẻ đồng hành đã thấy mình ở bên trong một 
vòng người ngựa rùng rùng di chuyển thành hình 
tròn, trên sườn đồi phía sau họ và bên dưới, hết vòng 
này lại đến vòng khác, tiến dần vào sát họ. Aragorn 
đứng lặng im, còn hai người kia vẫn ngồi không hề 
cử động, tự hỏi mọi việc sẽ đi đến đâu. 


Đội Ky Sĩ đột nhiên dừng lại mà chăng cần hiệu 
lệnh hay tiếng hét nào. Một rừng giáo chĩa thắng vào 
những kẻ lạ mặt; một vài người cưỡi ngựa cung đã 
lên tay, mũi tên đã lắp sẵn vào dây. Rồi một người 
phi ngựa lền phía trước, một người cao lớn, cao hơn 
những người còn lại; chòm lông đuôi ngựa trắng 
phấp phới trên chỏm mũ trụ. Anh ta tiến lên cho đến 
lúc mũi giáo chỉ còn cách ngực Aragom chưa đầy 
một bộ. Aragorn không hề cử động. 


“Ngươi là ai, và ngươi làm gì ở vùng đất này?” 
Ky Sĩ nói, dùng Ngôn Ngữ Chung ở miền Tây, kiểu 


https://thuviensach.vn 


cách và giọng điệu như của Boromir, Con Người 
vương quốc Gondor. 


“[ôi được gọi là Sải Chân Dài,” Aragom trả lời. 
“Tôi đến từ miền Bắc. Tôi đang săn lùng lũ Orc.” 


Ky sĩ kia nhảy khỏi lưng ngựa. Đưa cây giáo cho 
một người khác cũng vừa thúc ngựa lên rồi nhảy 
xuống bên cạnh, anh ta rút gươm và đứng mặt đối 
mặt với Aragorn, kỹ lưỡng dò xét chàng, và chăng 
phải là không ngạc nhiên. Một lúc lầu sau anh ta mới 
lại cất tiếng. 


“Đầu tiên ta cứ tưởng chính các ngươi là lũ Orc,” 
anh ta nói, “nhưng giờ ta thấy rằng không phải vậy. 
Rõ ràng các ngươi chăng biết gì nhiều về lũ Orc nếu 
các ngươi săn chúng theo kiểu này. Chúng nhanh 
nhẹn và được vũ trang đầy đủ và chúng rất đông. Các 
ngươi sẽ giống con mồi hơn là thợ săn nếu có bao giờ 
bắt kịp bọn chúng. Nhưng ngươi có gì đó khá kỳ lạ, 
Sải Chân Dài.” Anh ta lại hướng cặp mắt sáng về 
phía chàng Tuần Du. “Cái tên ngươi vừa nói không 
phải tên Con Người. Và quần áo ngươi mặc cũng kỳ 
lạ. Ngươi vừa nhảy ra từ đám cỏ ư? Làm sao các 
ngươi có thể thoát khỏi tầm nhìn của bọn ta? Có phải 
các ngươi là người Tiên?” 


“Không,” Aragom trả lời. “Chỉ một trong số bọn 
tôi là người Tiên, Legolas đến từ Vương Quốc Rừng 
ở rừng Âm U xa xôi. Nhưng chúng tôi đã đi qua 
Lothlórien, và những món quà và ân huệ của Phu 
Nhân cũng theo cùng.” 


Ky sĩ nhìn họ với vẻ ngạc nhiên hơn nữa, nhưng 
đôi mắt anh ta đanh lại. “Vậy là có một Phu Nhần 


https://thuviensach.vn 


bên trong khu Rừng Vàng, đúng như truyện cổ vẫn 
kế!” anh ta nói. “Chăng có nhiều người thoát khỏi 
lưới giăng của bà ta, họ nói vậy. Những ngày này quả 
là kỳ lạ! Thế nhưng nếu các ngươi được ân huệ của 
bà ta thì có lẽ các ngươi cũng là bọn dệt lưới và ma 
thuật.” Đột nhiên anh ta hướng cái nhìn lạnh lùng về 
phía Legolas và Gimli. “Fại sao các ngươi không nói, 
hỡi những kẻ im lặng?” anh ta nói. 


Gimli đứng lên, hai chân thủ thế vững vàng: tay 
gã nắm chặt lấy cán rìu, cặp mắt đen lóe sáng. “Cho 
ta biết tên ngươi, hỡi tên cai ngựa, rồi ta sẽ cho ngươi 
biết tên ta, và nhiều điều khác nữa,” gã nói. 


“Về điều này,” Ky Sĩ nói, dõi mắt nhìn xuống gã 
Người Lùn, “kẻ lạ mặt mới phải khai báo về bản thân 
hắn trước. Thế nhưng ta tên là Éomer con trai 
Éomund, và danh hiệu của ta là Đệ Tam Thống Chế 
đất Riddermark.” 


“Vậy thì hỡi Éomer con trai Éomund, Đệ Tam 
Thống Chế đất Riddermark, hãy để Người Lùn Gimili 
con trai Glóin cảnh cáo ngươi đừng nói những lời 
ngu xuẩn. Ngươi đã báng bổ những điều đẹp đẽ vượt 
quá tưởng tượng của ngươi, và chỉ có trí khôn ngắn 
ngủi mới có thể là cớ thứ lỗi cho ngươi.” 


Đôi mắt Éomer bùng lửa, toán Người Rohan rì 
rầm một cách giận dữ, xiết chặt vòng vây, dẫn những 
ngọn giáo tới. “la sẽ cắt đầu ngươi, râu và tất cả, cậu 
Người Lùn ạ, chỉ cần nó cao khỏi mặt đất thêm chút 
nữa,” Éomer nói. 


“Anh ấy không đứng một mình đâu,” Legolas nói 
trong khi uốn cong cánh cung và lắp tên bằng những 


https://thuviensach.vn 


động tác nhanh hơn cả mắt nhìn. “Ngươi sẽ chết 
trước khi ra đòn đấy.” 


Éomer giơ kiếm, và mọi việc chắc hẳn đã xấu đi 
nếu Aragorn không nhảy vào giữa họ, giơ tay. “Xin 
thứ lỗi, Éomer!” chàng thét lên. “Khi nào biết rõ hơn 
anh sẽ hiểu tại sao những người bạn của tôi lại nổi 
giận. Chúng tôi không có ý làm hại đến Rohan, hay 
bất cứ cư dân nào ở đó, dù là người hay là ngựa. 
Chăng lẽ anh không chịu nghe câu chuyện của chúng 
tôi trước khi ra tay?” 


“Ta sẽ nghe,” Éomer hạ kiếm nói. “Thế nhưng 
những kẻ lang thang qua Riddermark nếu khôn ngoan 
thì hãy bớt ngạo mạn trong những ngày đầy hồ nghỉ 
này. Trước tiên hãy cho ta biết tên thật của ngươi.” 


“Trước tiên hãy cho tôi biết các anh phục vụ bên 
nào đã,” Aragorn nói. “Các anh là bạn hay thù của 
Sauron, Chúa Tể Hắc Ám đất Mordor?” 


“Ta chỉ phục vụ Chúa đất Mark này, Théoden 
Vương con trai Thengel,” Éomer trả lời. “Chúng ta 
không phục vụ Thế Lực ở Vùng Đất Đen xa xôi; thế 
nhưng chúng ta vẫn chưa tuyên chiến công khai với 
hắn; và nếu các ngươi đang chạy trốn hắn, tốt nhất 
hãy rời vùng đất này. Giờ tất cả biên giới của chúng 
ta đều bất ổn, và chúng ta đang bị đe dọa; thế nhưng 
chúng ta chỉ muốn được tự do, được sống như đã 
từng sống, khép kín một mình, và không phải phục 
vụ chúa tế bên ngoài nào, dù tốt hay xấu. Chúng ta đã 
chào đón khách rất hậu vào những ngày tốt đẹp hơn, 
nhưng vào thời gian này kẻ xa lạ không mời mà đến 
sẽ thấy chúng ta rất mau lẹ và cứng rắn. Nào! Giờ thì 


https://thuviensach.vn 


các ngươi là ai? Các ngươi phục vụ ai? Và ai ra lệnh 
cho các ngươi săn lùng lũ Orc trên đất của chúng ta?” 


“Tôi không phục vụ ai cả,” Aragom trả lời, 
“nhưng tôi truy đuổi đầy tớ của Sauron tới bất cứ nơi 
nào chúng đến. Ít có Con Người trần tục nào hiểu biết 
nhiều về Orc hơn tôi; và tôi săn lùng chúng theo cách 
này do chăng còn lựa chọn. Lũ Orc chúng tôi đang 
truy đuổi đã bắt đi hai trong số bạn bè của tôi. Trong 
hoàn cảnh này một người không ngựa sẽ buộc phải sử 
dụng đôi chân, và anh ta sẽ không cầu xin được cho 
phép tiếp tục lần theo dấu đường. Và anh ta cũng 
chăng đếm đầu kẻ thù, trừ đếm bằng lưỡi kiếm. Ta 
không đi tay không đầu.” 


Aragom hất áo choàng ra sau. Bao kiếm tiên bừng 
lên lấp lánh khi chàng nắm lấy, lưỡi thanh Andúril 
tỏa sáng thình lình như ngọn lửa khi chàng tuốt ra. 
“Elendil!? chàng thét lớn. “Ta là Aragorn con trai 
Arathorn, ta còn được gọi là Elessar, Ngọc Tiên, 
người Dúnadan, dòng kế vị Isildur con trai Elendil 
vương quốc Gondor. Đây là Thanh Kiếm Gãy giờ đã 
được rèn lại! Ngươi sẽ giúp ta hay cản trở ta? Chọn 
maul” 


Gimli và Legolas sửng sốt nhìn người bạn đồng 
hành, bởi họ chưa từng thấy chàng trong trạng thái 
như vậy trước đây. Thân hình chàng dường như cao 
lên lãm liệt trong khi Éomer thì nhỏ lại; và trên 
khuôn mặt sống động của chàng họ thoáng bắt gặp 
nét quyền lực và đường bệ của những vị vua bằng đá. 
Trong chốc lát mắt Legolas như thấy ngọn lửa trắng 
bập bùng trên trán Aragorn như một vầng vương 
miện tỏa sáng. 


https://thuviensach.vn 


Éomer lùi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ kính sợ. Cặp 
mắt kiêu hãnh của anh ta nhìn xuống. “Quả là những 
ngày kỳ lạ,” anh ta lãm bẩm. “Những giấc mơ và 
huyền thoại cùng nhảy ra khỏi đám cỏ để biến thành 
sự thật. 


“Hãy cho tôi biết, thưa vương tử,” anh ta nói, 
“điều gì đã đưa ngài đến đây? Và ý nghĩa của những 
lời lẽ đen tối đó là gì? Boromir con trai Denethor đã 
ra đi từ lầu để tìm kiếm câu trả lời, nhưng con ngựa 
chúng tôi cho anh mượn đã quay về mà không còn 
người cưỡi. Ngài đã mang tới định mệnh øì từ miền 
Bắc vậy?” 


“Định mệnh của sự lựa chọn,” Aragorn nói. “Anh 
hãy nói điều này với Théoden con trai Thengel: chiến 
tranh công khai đang ở trước mắt ngài, theo Sauron 
hoặc chống lại hắn. Giờ không còn ai được sống như 
họ đã từng sống nữa, và chỉ ít người có thể còn sống 
khép kín một mình. Nhưng chúng ta sẽ nói về những 
vấn đề to tát này sau. Nếu cơ hội cho phép, ta sẽ đích 
thân đến thăm nhà vua. Giờ ta đang thực sự gặp khó 
khăn, và ta yêu cầu được giúp đỡ, hoặc ít ra là được 
tin tức. Anh đã biết chúng ta đang truy đuối một đàn 
Orc đã bắt cóc các bạn của chúng ta. Vậy anh có thể 
cho biết gì đây?” 


“Rằng các ngài không cần phải đuổi theo chúng 
nữa,” Eomer nói. “Lũ Orc đã bị tiêu diệt.” 


“Thế còn bạn của chúng ta?” 


“Chúng tôi không thấy gì ngoài Orc.” 


https://thuviensach.vn 


“Thế nhưng vậy thì quả là kỳ lạ,” Aragorn nói. 
“Các anh có kiếm tra các xác chết không? Không có 
cái xác nào khác loài Orc sao? Họ rất nhỏ, các anh 
nhìn sẽ chỉ thấy như trẻ con, không đi giày nhưng 
mặc đồ xám.” 


“Không có người lùn hay trẻ con nào cả,” Éomer 
nói. “Chúng tôi đã đếm tất cả xác chết và tước giáp 
trụ của chúng, rồi chất cả thành đống mà đốt, theo 
đúng tập quán của chúng tôi. Khói tro vẫn còn đang 
bốc đấy.” 


“Bọn ta không nói đến người lùn và trẻ con,” 
Gimili nói. “Bạn của bọn ta là người Hobbit.” 


“Hobbit à?” Éomer nói. “Bọn họ là giống gì mới 
được chứ? Đúng là một cái tên lạ lãm.” 


“Một cái tên lạ lẫm cho một giống người lạ lãm,” 
Gimili nói. “Nhưng những người này rất thân thiết với 
bọn ta. Có vẻ như ở Rohan các ngươi đã nghe về 
những lời đã khiến cả Minas Tirith xao xuyến. Lời ấy 
nói về người Tí Hon. Những người Hobbit này chính 
là những người Tí Hon đó.” 


“Người Tí Hon!” Ky Sĩ đứng cạnh Éomer cười 
phá lên. “Người Tí Hon! Nhưng dấy chỉ là giống 
người nhỏ bé trong những bài hát cổ và truyện trẻ con 
xuất xứ từ miền Bắc. Vậy chúng ta đây đang bước đi 
trong truyền thuyết hay trên mặt đất xanh tươi dưới 
ánh sáng ban ngày?” 


“Người ta có thể bước đi trên cả hai,” Aragorn 
nói. “Bởi không phải chúng ta mà là những người sau 
này sẽ kể truyền thuyết về thời đại chúng ta. Anh nói 


https://thuviensach.vn 


mặt đất xanh tươi ư? Đó chính là một phần lớn lao 
của truyền thuyết, cho dù anh bước trên đó dưới ánh 
sáng ban ngày!” 


“Thời gian đang thúc ép,” Ky Sĩ nói mà không để 
tâm đến Aragorn. “Chúng ta phải đi gấp về phía 
Nam, thưa thống chế. Hãy mặc những người hoang 
dã này ở lại với ảo tưởng của họ. Hoặc trói họ lại rồi 
giải đến đức vua.” 


“Trật tự nào, Éothain!” Éomer nói bằng thứ ngôn 
ngữ riêng của anh ta. “Hãy để ta lại một lúc. Hãy lệnh 
cho éored tập hợp sẵn trên đường, và chuẩn bị phóng 
tới Entwad.” 


Anh chàng Éothain lãm bẩm thoái lui, và tới nói 
chuyện với những người kia. Không lầu sau họ rút 
quân và để Éomer lại một mình với ba người bạn 
đồng hành. 


“Tất cả những gì ngài nói đều kỳ lạ, Aragorn ạ,” 
anh ta nói. “Nhưng ngài nói sự thật, đấy là điều rõ 
ràng: Con Người đất Mark không dối trá, bởi vậy họ 
không dễ bị lừa. Thế nhưng ngài vẫn chưa kể lại tất 
cả. Giờ ngài có thể nói đầy đủ hơn về mục đích của 
ngài được không, để tôi có thể quyết định nên làm 
gì?” 


“Ta khởi hành từ Imladris, như tên nhắc đến trong 
bài thơ, từ nhiều tuần trước đây,” Aragorn trả lời. “Đi 
cùng ta còn có Boromir thành Minas Tiïrith. Mục đích 
của ta là cùng con trai Denethor đi đến thành phố đó, 
để giúp đỡ dân thành trong cuộc chiến chống lại 


https://thuviensach.vn 


Sauron. Thế nhưng Hội Đồng Hành mà ta đi cùng lại 
có công việc khác. Giờ ta không thể nói về nó được. 
Gandalf Phù Thủy Xám là người dẫn đường của 
chúng ta.” 


“Gandalf!? Éomer thốt lên. “Gandalf Greghama 
có được biết đến ở đất Mark; nhưng tôi cảnh báo 
ngài, tên ông ấy không còn là mật khẩu để có được ân 
huệ của nhà vua nữa rồi. Ông đã từng rất nhiều lần 
làm khách của vùng đất trong ký ức nhiều đời người, 
đến đây lúc nào ông muốn, sau một mùa, hoặc sau 
nhiều năm. Ông luôn là sứ giả thông báo những sự 
kiện kỳ lạ: giờ có người gọi ông là kẻ đưa đường cho 
cái ác. 


“Thực sự là kể từ lần ông viếng thăm gần đây 
nhất vào mùa hè, mọi thứ đã trở nên rối ren. Vào 
khoảng đó những rắc rối của chúng tôi với Saruman 
cũng bắt đầu. Cho đến khi đó chúng tôi vẫn coi 
Saruman là bạn, nhưng rồi Gandalf đến cảnh báo 
chúng tôi rằng một cuộc chiến chớp nhoáng đang 
được chuẩn bị ở Isengard. Ông nói rằng bản thân ông 
vừa bị cầm tù ở Orthanc và khó khăn lắm mới thoát 
ra được, và ông yêu cầu giúp đỡ. Nhưng Théoden 
không thèm nghe lời ông, nên ông đã bỏ đi. Đừng nói 
lớn tên Gandalf bên tai Théoden! Người sẽ nổi giận 
đấy. Bởi Gandalf đã lấy đi con ngựa Scadufax, báu 
vật quý giá nhất trong số tất cả tuấn mã của đức vua, 
đầu đàn các Mearns, mà chỉ một mình Chúa đất Mark 
mới được cưỡi lên. Bởi tổ tiên nó chính là con ngựa 
vĩ đại của Eorl có thể hiếu được tiếng Người. Bảy 
đêm trước Scadufax quay lại; nhưng nỗi tức giận của 
đức vua không hề giảm đi, bởi giờ đây nó trở nên 
hoang dại và không để ai điều khiển hết.” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy là Scadufax đã tự tìm được đường về nhà từ 
miền Bắc xa xôi,” Aragorn nói, “bởi đó chính là nơi 
nó và Gandalf chia tay. Nhưng than ôi! Không bao 
giờ Gandalf còn cưỡi lên mình ngựa nữa. Ông ấy đã 
rơi vào bóng tối trong Khu Mỏ Moria và không trở 
lại.” 


“Đó quả là một tin nặng nề,” Éomer nói. “Ít ra là 
đối với tôi, và nhiều người khác; cho dù là không 
phải đối với mọi người, có thể ngài sẽ nhận thấy, nếu 
ngài đến trình diện đức vua.” 


“Tin này đau buồn hơn hình dung của bất cứ ai ở 
vùng đất này, cho dù có thể nó sẽ tác động lên họ một 
cách tàn nhẫn trước khi năm nay kịp trôi qua thêm,” 
Aragorm nói. “Nhưng một khi người vĩ đại ngã 
xuống, người kém cỏi hơn sẽ phải lên thay thế. Phần 
việc của ta là dẫn Hội Đồng Hành theo suốt con 
đường dài từ Moria. Chúng ta đã qua Lóïrien - mà anh 
nên tìm hiểu sự thực trước khi nói về nó - rồi xuôi 
nhiều lý theo dòng Sông Cả đến thác Rauros. Ở đó 
Boromir đã bị giết bởi chính lũ Orc mà các anh đã 
tiêu diệt.” 


“Tin nào của ngài cũng đầy đau đớn!” Éomer thất 
thần kêu lên. “Cái chết này là sự tốn hại to lớn đối 
với Minas Tirith, và với tất cả chúng tôi. Đó là một 
người đáng kính trọng! Ai ai cũng đều tán dương anh 
ấy. Anh ấy hiếm khi đến đất Mark, bởi lúc nào cũng 
phải tham chiến ở biên giới phía Đông; nhưng tôi đã 
được thấy anh ấy. Đối với tôi anh ấy giống những 
người con trai nhanh nhẹn của Eorl hơn là những Con 
Người trầm lặng vương quốc Gondor, và hắn sẽ là 
một thủ lĩnh vĩ đại của dân tộc anh ấy khi thời vận 


https://thuviensach.vn 


đến. Thế nhưng chúng tôi chưa nghe tin tức gì về nỗi 
đau này từ Gondor. Anh ấy ngã xuống khi nào?” 


“Giờ đã là ngày thứ tư kể từ khi anh ấy bị giết,” 
Aragom trả lời; “và kể từ tối hôm đó chúng ta đã bắt 
đầu cuộc hành trình từ dưới bóng Tol Brandir.” 


“Bộ hành sao?” Éomer thốt lên. 
“Đúng vậy, như anh đang thấy đây.” 


Ánh mắt Éomer đầy vẻ kinh ngạc. “Sải Chân Dài 
là một cái tên quá xoàng xĩnh, hỡi con trai Arathorn,” 
anh ta nói. “Chân Có Cánh là tên tôi đặt cho ngài. 
Thành tích này của ba người bạn đồng hành đáng 
được ca ngợi trong mọi tòa sảnh. Ngài đã đi được 
bốn mươi lăm lý đường trước khi ngày thứ tư kết 
thúc! Giỏi giang thay dòng dõi Elendil! 


“Nhưng bây giờ, thưa vương tử, ngài có thể nhờ 
tôi làm được gì! Tôi phải khẩn trương quay về với 
Théoden. Ban nãy tôi phải nói năng cảnh giác trước 
mặt người của tôi. Đúng là chúng tôi vẫn chưa tuyên 
chiến công khai với Vùng Đất Đen, và có vài người, 
gần gũi với nhà vua, đã khuyên bảo những lời hèn 
nhát; nhưng chiến tranh sắp nổ ra rồi. Chúng tôi sẽ 
không phá bỏ liên minh truyền thống với Gondor, và 
chúng tôi sẽ hỗ trợ họ chiến đấu: tôi đã nói vậy và cả 
những người theo tôi nữa. Tôi cai quản bìa Đông, địa 
phận của Đệ Tam Thống Chế, và tôi đã di chuyển tất 
cả đàn ngựa và những người chăn thả, rút họ về bên 
kia sông Entwasc, và không để ai lại đây ngoại trừ 
lính canh và lính trinh sát nhanh nhẹn.” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy các anh không cống nạp cho Sauron?” 
Gimili nói. 


“Chúng tôi không và chưa bao giờ làm việc đó,” 
Éomer nói, tia sáng lóe lên trong mắt anh, “cho dù tai 
tôi có nghe được rằng điều dối trá đó đã được đồn ra. 
Vài năm trước Chúa tế Vùng Đất Đen muốn mua 
ngựa của chúng tôi với giá cao, nhưng chúng tôi đã từ 
chối hắn, bởi hắn sử dụng các loài thú vào những 
việc xấu xa. Thế rồi hắn sai lũ Orc đến cướp bóc, và 
chúng đã lấy đi những gì lấy được, chỉ toàn chọn 
ngựa ô: giờ chỉ còn lại một vài con thuộc giống này. 
Vì lý do đó mối thù của chúng tôi với lũ Orc rất ghê 
đøớm. 


“Nhưng lúc này mối bận tâm lớn nhất của chúng 
tôi lại là Saruman. Ông ta đã xưng chúa khắp vùng 
đất này, và giao tranh đã xảy ra giữa chúng tôi nhiều 
tháng nay. Ông ta đưa lũ Orc về phục vụ, và quân 
cưỡi Sói, cả những Con Người tà ác nữa, và ông ta đã 
bịt Cửa Núi lại chặn đường chúng tôi, bởi vậy chắc là 
chúng tôi sẽ bị vây ở cả phía Đông lẫn phía Tây. 


“Quả là tồi tệ khi có một kẻ thù như vậy: ông ta là 
một phù thủy vừa xảo trá vừa giỏi nghề ma thuật, lại 
còn đội nhiều lốt. Ngươi ta nói ông ta là một lão già 
trùm đầu choàng áo lang thang đây đó, nhìn giống hệt 
Gandalf, như giờ đây mọi người nhớ lại. Gián điệp 
của ông ta len lỏi đến từng ngóc ngách, còn lũ chim 
hung gở của ông ta thì bay rợp cả bầu trời. Tôi không 
biết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào, giờ trái tim 
tôi đầy phiền muộn; bởi có vẻ như bạn bè của ông ta 
không phải chỉ sống tại Isengard. Nếu ngài đến diện 
kiến đức vua, ngài sẽ thấy tận mắt. Ngài có đến 
không? Liệu tôi có hoài công hy vọng ngài được cử 


https://thuviensach.vn 


đến để giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh bất trắc và khó 
khăn này?” 


“Tôi sẽ đến khi nào có thể,” Aragorn nói. 


“Hãy đến ngay bây giờ!” Éomer nói. “Truyền 
Nhân của Elendil sẽ là sức mạnh thực sự để Hậu Duệ 
của Eorl vượt qua cơn triều ác nghiệt này. Ngay lúc 
này còn đang có chiến sự trên mạn Westemnet, và tôi 
e rằng chuyện sẽ xấu đi đối với chúng tôi. 


“Thực sự là tôi đã thực hiện chuyến Bắc tiến này 
mà chưa được sự đồng ý của đức vua, bởi với sự 
vắng mặt của tôi, nhà của người chỉ còn lại rất ít lính 
gác. Nhưng trinh sát đã cảnh báo tôi về đội quân Orc 
đang đi xuống từ vách Tường Đông bốn đêm trước, 
và có báo cáo rằng trong số chúng có vài tên mang 
phù hiệu trắng của Saruman. Nghỉ ngại điều tôi e sợ 
nhất, một liên minh giữa Orthanc và tòa Tháp Tối, tôi 
đã dẫn éored, gia quân của riêng tôi; và đuổi kịp lũ 
Orc khi đêm xuống hai ngày trước, gần bìa Entwudu. 
Ở đó chúng tôi đã bao vây chúng và giao chiến vào 
bình minh ngày hôm qua. Tôi đã mất mười lăm 
người, và mười hai ngựa chiến, than ôi! Bởi quân số 
lũ Orc lớn hơn con số chúng tôi tính toán. Nhiều tên 
khác đã hội quân cùng, chúng đến từ phía Đông bên 
kia dòng Sông Cả: rất dễ nhận ra dẫu đường chúng đi 
cách đây không xa về phía Bắc. Và còn có cả những 
tên khác từ trong rừng xông ra. Bọn Orc lớn, cũng 
mang Bàn Tay Trắng của Isengard: loại đó khỏe hơn 
và tàn ác hơn tất cả những loại khác. 


“Dù thế nào chúng tôi cũng đã kết liễu được bọn 
chúng. Thế nhưng chúng tôi đã đi xa quá lâu rồi. Cả 
phía Nam lẫn phía Tây đều đang cần đến chúng tôi. 


https://thuviensach.vn 


Ngài có đi cùng không? Vẫn còn ngựa đi không như 
ngài thấy. Đang có việc cần làm cho Thanh Kiếm. 
Phải rồi, và chúng tôi cũng sẽ tìm được việc cho 
chiếc rìu của Gimli và cây cung của Legolas, nếu họ 
thứ lỗi cho những lời xốc nổi của tôi đối với Phu 
Nhân trong Rừng. Tôi chỉ nói như bất cứ người nào 
trên vùng đất của tôi vẫn nói, và tôi sẽ vui mừng 
được tìm hiểu thêm.” 


“Cám ơn những lời tốt đẹp của anh,” Aragorn nói, 
“trái tỉm ta mong muốn được đi cùng anh; nhưng ta 
không thể bỏ rơi bạn bè trong lúc vẫn còn hy vọng.” 


“Không còn hy vọng nữa đâu,” Éomer nói. “Ngài 
sẽ không tìm thấy bạn ngài ở biên giới phía Bắc.” 


“Thế nhưng cũng không có bạn ta ở phía sau. 
Chúng ta tìm thấy vật chứng rõ ràng cách không xa 
bức Tường Đông cho thấy tại đó ít nhất một người 
trong số họ vẫn còn sống. Nhưng trên chặng đường 
giữa vách tường và dãy đồi chúng ta không tìm thấy 
dấu vết nào của họ nữa, và cũng không có dấu rẽ nào, 
sang bên này hay bên kia, trừ phi mọi kỹ năng của ta 
đều đã không còn.” 


“Vậy ngài nghĩ chuyện gì đã xảy đến với bọn 
họ?” 


“Ta không biết. Có thể họ đã bị giết và bị đốt cùng 
xác lũ Orc; nhưng chắc anh sẽ nói chuyện đó là 
không thể, và ta cũng không lo điều đó. Ta chỉ nghĩ 
được là họ đã bị đưa vào trong rừng trước trận chiến, 
có lẽ là trước cả khi các anh bao vây kẻ thù. Anh có 
thể thề rằng không ai thoát được khỏi vòng vây của 
các anh theo lối đó không?” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi có thể thề rằng không một tên Orc nào thoát 
được sau khi chúng tôi phát hiện ra chúng,” Éomer 
nói. “Chúng tôi đã đến hiên rừng trước chúng, và nếu 
sau đó có bất cứ sinh vật sống nào thoát được khỏi 
vòng bủa vây của chúng tôi, thì đó chắc chắn không 
phải Orc và phải có một quyền năng Tiên nào đó.” 


“Họ ăn mặc giống như bọn ta đây,” Aragorn nói; 
“và các anh chăng phải đã bỏ qua chúng ta giữa ban 
ngày đó sao.” 


“Tôi đã quên mất điều đó,” Éomer nói. “Thật khó 
còn chắc chắn được bất cứ việc gì giữa bao nhiêu 
chuyện phi thường thế này. Cả thế giới đang trở nên 
kỳ lạ. Tiên và Người Lùn cùng bước đi trên cánh 
đồng thường nhật của chúng tôi; những người từng 
nói chuyện với Phu Nhân trong Rừng thì vẫn còn 
sống; và Thanh Kiếm lại tham chiến sau khi đã gãy 
từ bao đời, trước cả khi cha ông của cha ông chúng 
tôi cưỡi ngựa đến đất Mark! Một người thường làm 
sao biết cần phải làm gì vào những lúc như vậy?” 


“Vẫn là những điều anh ta luôn biết vậy thôi,” 
Aragom nói. “Chính và tà vẫn chưa thay đổi kể từ 
năm ngoái; cũng không phải vấn đề ấy được hiểu thế 
này giữa Tiên và Người Lùn, mà lại thế khác giữa 
Con Người. Mỗi người cần phải biết phân biệt chúng, 
dù đang ở trong khu Rừng Vàng hay trong chính nhà 
mình.” 


“Đúng vậy,” Éomer nói. “Mà tôi không nghi ngờ 
ngài, cũng không nghi ngờ hành động mà trái tim tôi 
mong mỏi. Thế nhưng tôi không được tự do làm tất 
cả những gì mình muốn. Cho phép người lạ tùy ý đi 


https://thuviensach.vn 


lại trong đất của chúng tôi là trái luật, trừ khi đích 
thân đức vua cho phép, và trong những ngày đầy 
hiểm họa này luật lệ càng trở nên hà khắc hơn. Tôi đã 
cầu mong ngài có thiện chí quay lại cùng tôi, nhưng 
ngài không chấp thuận. Tôi sẽ phiền muộn lắm nếu 
phải khai mào cuộc chiến một trăm đấu với ba.” 


“[a không nghĩ luật lệ của các anh được lập ra 
cho hoàn cảnh này,” Aragorn nói. “Và ta thât sự 
không phải người lạ; bởi ta đã từng đến vùng đất này 
trước kia, nhiều hơn một lần, và từng phi ngựa cùng 
đội quân Rohirrim, cho dù mang một cái tên khác và 
trong y phục khác. Anh thì ta chưa từng thấy trước 
đầy, bởi anh còn quá trẻ, nhưng ta đã nói chuyện với 
Éomund cha anh, với cả Théoden con trai Thengel. 
Vào những ngày trước kia không có bất cứ vị chúa 
tôn nghiêm nào ở đất này lại ép buộc ai đó phải từ bỏ 
một nhiệm vụ như của ta. Bổn phận của ta ít ra cũng 
rõ ràng, đó là tiếp tục lên đường. Vậy hỡi con trai 
Éomund, anh buộc phải đưa ra lựa chọn. Hoặc hỗ trợ 
chúng ta, hoặc tốt nhất là cho chúng ta đi. Hoặc tìm 
cách thi hành luật pháp của các anh. Nếu làm vậy sẽ 
không còn nhiều người có thể trở về với cuộc chiến 
hay trình diện trước nhà vua của anh đâu.” 


Éomer im lặng trong chốc lát, rồi anh lớn tiếng. 
“Cả hai chúng ta đều cần phải khẩn trương,” anh nói. 
“Người của tôi đang nóng lòng lên đường, mà mỗi 
giờ trôi qua hy vọng của ngài một ít đi. Đây là lựa 
chọn của tôi. Các ngài có thể ra đi, và còn hơn thế, tôi 
sẽ cho các ngài mượn ngựa. Tôi chỉ đòi hỏi điều này: 
khi nhiệm vụ của ngài hoàn thành, hay đã thấy là vô 
vọng, hãy mang ngựa quay về qua ngả Entwad để 
đến Meduseld, ngôi nhà trên cao ở Edoras nơi 
Théoden đang ngự trị. Bằng cách đó ngài sẽ chứng 


https://thuviensach.vn 


minh với đức vua là tôi đã không nhìn sai người. Tôi 
trao chính bản thần, và có lẽ cả cuộc sống của mình, 
gửi øắm cho lòng thành của ngài. Đừng phụ tôi.” 


“Ta sẽ không phụ anh,” Aragorn nói. 


Nỗi kinh ngạc lớn lao cùng những cái nhìn tăm tối 
đầy nghi ngại hiện rõ trên nét mặt quân sĩ của Éomer 
khi anh ta ra lệnh đem những con ngựa không người 
cưỡi cho những người lạ mặt; thế nhưng chỉ một 
mình Éothain dám nói thẳng. 


“Có thể chấp nhận được đối với ngài thuộc dòng 
dõi Gondor đây, như ông ta tự nhận,” anh ta nói, 
“nhưng đã có ai nghe chuyện ngựa của đất Mark 
được trao cho một gã Người Lùn chưa?” 


“Chưa ai cả,” Gimli nói. “Và đừng phiền lòng: sẽ 
không ai nghe được chuyện đó đâu. Ta thà đi bộ còn 
hơn phải ngồi trên lưng một con thú lớn vậy, dù thoải 
mái hay phải miễn cưỡng.” 


“Nhưng bây giờ anh phải đi ngựa thôi, nếu không 
anh sẽ cản trở tất cả chúng ta,” Aragorn nói. 


“Đi nào, anh sẽ ngồi đằng sau tôi, bạn Gimii,” 
Legolas nói “Và mọi việc sẽ ổn, và anh chẳng cần 
phải mượn ngựa hay bị con nào làm phiền.” 


Một con ngựa lớn màu xám thẫm được đưa đến 
cho Aragom, chàng cưỡi lên nó. “Hasufel là tên nó,” 
Éomer nói. “Cầu mong nó chở ngài đi một cách vững 


https://thuviensach.vn 


vàng, và đem lại cho ngài nhiều may mắn hơn Gárulf, 
chủ cũ của nó!” 


Một con ngựa khác, nhưng bất kham và hung dữ, 
được đưa đến cho Legolas. Arod là tên nó. Thế 
nhưng Legolas bảo họ cởi bỏ yên và dây cương. “[ôi 
không cần những thứ đó,” chàng nói, rồi nhẹ nhàng 
nhảy lên, và trước sự ngạc nhiên của họ Arod bỗng 
trở nên hiền lành và thuần hóa, đi tới đi lui chỉ cần 
chàng thốt ra một tiếng: đó chính là cách thức của 
người Tiên trước những con thú tốt. Gimli được nhấc 
lên đặt sau lưng bạn mình, và gã vội níu chặt lấy 
chàng, chăng hề thoải mái hơn Sam Gamgee lúc trên 
thuyền. 


“Tạm biệt, chúc các ngài tìm thấy những øì cần 
tìm!? Éomer kêu lớn. “Và hãy trở lại nhanh hết tốc 
lực các ngài có, và sau đó những thanh kiếm của 
chúng ta sẽ tỏa sáng bên nhau!” 


“Ta sẽ quay lại,” Aragorn nói. 


“Và tôi cũng sẽ quay lại,” Gimili nói. “Vấn đề liên 
quan đến Phu Nhân Galadriel vẫn chưa giải quyết 
giữa hai ta. Tôi còn phải dạy cho anh cách ăn nói lịch 
sự.” 


“Để rồi xem,” Éomer nói. “Bao nhiêu điều kỳ lạ 
đã xảy ra đến nỗi việc học cách tán dương một phu 
nhân đẹp đẽ dưới những nhát đánh âu yếm của chiếc 
rìu Người Lùn có vẻ không còn là điều quá ngạc 
nhiên nữa. Tạm biệt!” 


https://thuviensach.vn 


Và thế là họ chia tay. Những con ngựa Rohan phi 
thật nhanh. Khi Gimili quay lại nhìn chỉ sau đó một 
lát, đội quân của Éomer đã trở nên nhỏ xíu và xa tít. 
Aragorn không nhìn lại: chàng chăm chú quan sát 
dấu đường khi họ tăng tốc, đầu cúi rạp xuống một 
bên cổ Hasufel. Không lâu sau họ đến được bờ sông 
Luồng Ent, ở đó họ bắt gặp dấu đường khác mà 
Éomer đã nhắc đến, dẫn xuống từ Thảo Nguyên ở 
phía Đông. 


Aragorn xuống ngựa quan sát mặt đất, rồi chàng 
lại nhảy lên yên ngựa, phi một đoạn về phía Đông, 
luôn đi một bên đường và thận trọng tránh giãm lên 
những vết chân. Rồi một lần nữa chàng lại xuống 
ngựa và đi tới đi lui quan sát mặt đất. 


“Chắng có gì mấy mà phát hiện,” chàng nói lúc 
quay về. “Dấu đường Orc đã bị đường đi của đội ky 
binh xới tung khi họ quay lại; đường chúng đi tiếp 
chắc hắn nằm gần bờ sông hơn. Thế nhưng dấu 
đường phía Đông này còn mới và rõ ràng. Ở đó 
không hề có dấu chân nào đi trở lại, ngược về phía 
sông Anduin. Giờ chúng ta phải đi chậm hơn, và đảm 
bảo rằng không một dấu vết hay dấu chân nào tách 
khỏi dấu đường ở bất cứ bên nào. Từ vị trí này lũ Orc 
chắc hắn đã biết được rằng chúng đang bị theo đuổi; 
có thể chúng đã cố đưa tù binh đi khỏi trước khi bị 
bắt kịp.” 


Họ lại tiến lên phía trước và bầu trời bắt đầu u ám. 
Những đám mây xám sà xuống thấp phía trên Thảo 
Nguyên. Một mảng mù cuộn lấy mặt trời. Những 
sườn dốc phủ cây rừng Fangorn hiện ra mỗi lúc một 


https://thuviensach.vn 


gần, và tối dần khi mặt trời tiến về phía Tây. Họ 
không thấy bất cứ dấu đường nào rẽ sang phải hay 
trái, nhưng đây đó họ vượt qua những tên Orc năm 
rải rác, ngã xuống đương lúc chạy, mũi tên lông xám 
găm vào lưng hay họng. 


Cuối cùng khi buối chiều xế hắn họ đến được hiên 
rừng tại một khoảng đất trống giữa đám cây đầu tiên 
họ tìm thấy vị trí giàn thiêu dữ dội của Éomer: tro 
vẫn còn nóng và bốc khói. Bên cạnh đó là một đống 
lớn những giáp trụ, khiên vỡ kiếm gãy, cung, tên và 
những binh khí khác. Trên thân cọc dựng chính giữa 
cắm một cái đầu yêu tỉnh lớn; trên mũ giáp vỡ nát 
của nó vẫn nhận thấy phù hiệu màu trắng. Ở phía xa 
hơn, cách bờ sông không xa, nơi dòng nước chảy ra 
khỏi bìa rừng, có một gò đất. Gò mới chỉ vừa được 
đắp: đất xới lên được phủ cỏ mới cắt, xung quanh 
cắm mười lăm cây giáo. 


Aragom và các bạn đồng hành tìm kiếm khắp một 
vùng xa và rộng xung quanh bãi chiến trường, nhưng 
ánh sáng đang tắt dần, buổi tối vội vã trùm xuống, 
mờ ảo và mù mịt. Màn đêm đã buông mà họ chẳng 
tìm thấy dấu vết nào của Merry và Pippin. 


“Chúng ta chẳng thể làm gì được nữa,” Gimli 
buồn bã nói. “Chúng ta đã phải đối mặt với bao nhiêu 
câu đố kể từ khi đến Tol Brandir, nhưng đây là điều 
khó giải thích nhất. Tôi đoán rằng tro cốt của những 
người Hobbit giờ đã lẫn lộn cùng lũ Orc. Đó sẽ là 
một tin nặng nề cho Frodo, nếu cậu ấy còn sống mà 
nghe; và cũng nặng nề cho cả người Hobbit già đang 
trông ngóng ở Thung Đáy Khe. Elrond đã phản đối 
không muốn cho họ đi cùng.” 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng Gandalf thì không,” Legolas nói. 


“Nhưng chính Gandalf cũng quyết định đi cùng, 
và ông ấy là người đầu tiên thiệt mạng,” Gimli trả lời. 
“Ông ấy đã tiên đoán sai.” 


“Lời khuyên của Gandalf không dựa trên dự đoán 
an toàn, vì ông ấy hay vì ai khác,” Aragorn nói. “Có 
những việc cần phải bắt đầu hơn là thoái thác, cho dù 
kết thúc có thể tăm tối. Nhưng tôi chưa muốn rời 
khỏi chỗ này đâu. Dù thế nào chúng ta cũng phải đợi 
ở đây đến buổi sáng mai.” 


Họ dựng trại cách bãi chiến trường một đoạn, 
dưới một tán cây: nó trông giống cây hạt dẻ, nhưng 
vẫn còn nguyên nhiều lá rộng bản màu nâu từ năm 
trước, như những bàn tay khô nẻ có ngón tay xòe dài, 
xào xạc thê lương trong gió đêm. 


Gimli rùng mình. Họ chỉ mang một chiếc chăn 
cho mỗi người. “Chúng ta hãy nhóm lửa,” gã nói. 
“Tôi chăng còn màng hiểm nguy nữa. Cứ để lũ Orc 
kéo đến đồng đặc như bướm đêm hè vây quanh ngọn 
nến!” 


“Nếu những người Hobbit bạc phận này lạc trong 
rừng, lửa sẽ đưa họ đến đây,” Legolas nói. 


“Và lửa cũng có thể sẽ mang đến những thứ khác 
nữa mà chưa chắc đã phải Orc hay Hobbit,” Aragorn 
nói. “Chúng ta đang rất gần địa phận núi của tên phản 
trắc Saruman. Chúng ta cũng đang ở ngay bìa rừng 


https://thuviensach.vn 


Fangorn, và người ta nói sẽ rất nguy hiểm nếu đụng 
vào cây cối của khu rừng này.” 


“Thế nhưng người Rohirrim đã đốt một đống to ở 
đầy mới hôm qua,” Gimli nói, “và họ đã đốn cây làm 
củi, như chúng ta thấy. Vậy mà họ vẫn nghỉ lại đây an 
toàn qua đêm sau đó, khi công việc của họ đã hoàn 
tt,” 


“Vì họ có đông người,” Aragorn nói, “và họ 
không để tâm đến cơn cuồng nộ của Fangorn, bởi họ 
hiếm khi đến đây, và cũng không đi dưới những tán 
cây rừng. Thế nhưng con đường của chúng ta gần 
như chắc chắn sẽ dẫn thắng vào bên trong khu rừng. 
Vậy nên hãy cẩn thận! Đừng chặt cây sống!” 


“Đâu cần phải làm vậy,” Gimli nói. “Đội Ky Binh 
đã để lại đủ gỗ vụn và cành cây, và số cây chết nằm 
đó cũng rất nhiều.” Gã bỏ đi thu nhặt nhiên liệu, rồi 
bận rộn chất củi và nhóm lửa thế nhưng Aragorn chỉ 
ngồi im lặng dựa lưng vào gốc cây to miên man suy 
nghĩ; còn Legolas đứng một mình trong khoảng đất 
trống, nhìn vào bóng tối sầu thắm của khu rừng, ngả 
người về phía trước, như một kẻ đang lắng nghe 
những tiếng gọi từ xa xôi. 


Khi gã Người Lùn đã nhen được một ngọn lửa 
nhỏ, ba kẻ đồng hành tiến lại gần nó và ngồi bên 
nhau, những thân hình trùm mũ chắn hết ánh sáng. 
Legolas nhìn lên đám cành cây vươn ra phía trên đầu 
họ. 


“Nhìn kìa!” chàng nói. “Cái cây đang vui mừng 
cùng ngọn lửa!” 


https://thuviensach.vn 


Có lẽ những vệt bóng nhảy nhót đã đánh lừa mắt 
họ, thế nhưng đối với mỗi người rõ ràng những cành 
cây đang uốn mình để được hơ lên trên lửa, trong khi 
những cành trên cao thì cúi xuống; những tấm lá nâu 
giờ vươn thắng ra, xoa vào nhau như những bàn tay 
nẻ lạnh đang sưởi ấm. 


Tất cả im lặng, bởi đột nhiên khu rừng tăm tối và 
lạ lẫm này, nay ở quá gần, bỗng khiên họ cảm thấy sự 
hiện diện của nó, lừng lững mênh mông, đầy những 
âm mưu bí mật. Một lúc sau Legolas lại lên tiếng 


“Celebom đã cảnh báo chúng ta không nên đi sâu 
vào Fangorn,” chàng nói. “Anh có biết tại sao không, 
Aragorn? Những truyền thuyết về khu rừng mà 
Boromir đã nghe được là gì vậy?” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi đã nghe rất nhiều chuyện ở Gondor và những 
nơi khác,” Aragorn nói, “nhưng nếu không có lời 
khuyên của Celeborn tôi đã coi chúng chỉ là những 
truyền thuyết mà Con Người thêu dệt khi kiến thức 
thực sự mất dần. Tôi đã định hỏi anh đâu là sự thật 
của vấn đề. Nhưng nếu người Tiên vùng rừng không 
biết, thì làm sao Con Người có thể trả lời?” 


“Anh đã du hành xa hơn tôi,” Legolas nói. “Tôi 
chẳng nghe được điều gì về chuyện này ở vùng đất 
của tôi, chỉ trừ những bài ca về người Onodrim, mà 
Con Người gọi là Ent, sống ở đó từ rất lâu về trước; 
bởi Fangorn đã rất già, già theo cả cách tính tuổi của 
người Tiên.” 


“Phải rồi, nó rất già,” Aragorn nói, “già như khu 
rừng bên vệt đồi Mộ Đá, nhưng to lớn hơn rất nhiều. 
Elrond nói hai khu rừng này có họ với nhau, là những 
thành lũy cuối cùng của đại ngàn thời Cựu Niên, 
trong đó Lứa Đầu đã cất bước trong khi Con Người 
vẫn còn đang ngủ. Thế nhưng Fangorn vẫn giữ bí mật 
nào đó của riêng nó. Và bí mật đó là gì thì tôi không 
hề biết.” 


“Còn tôi thì không muốn biết,” Gimli nói. “Cầu 
cho những gì đang cư ngụ bên trong Fangorn đừng bị 
quấy rầy vì sự có mặt của tôi!” 


Ho rút thăm để phần công canh gác, và con thăm 
cho phiên đầu tiên rơi vào Gimli. Hai người còn lại 
nằm xuống. Gần như ngay lập tức cơn ngủ bao trùm 
lấy họ. “Gimli!” Aragorn mơ màng nói. “Hãy nhớ là 
rất nguy hiểm nếu chặt cành cây sống trong Fangorn. 
Thế nhưng đừng có đi kiếm củi khô ở quá xa. Thà để 
lửa tắt còn hơn! Hãy gọi tôi nếu cần!” 


https://thuviensach.vn 


Nói xong chàng chìm ngay vào giấc ngủ. Còn 
Legolas thì đã năm bất động, hai bàn tay đẹp đễ đan 
vào nhau trên ngực, còn hai mắt thì không hề nhắm, 
hòa lẫn đêm tỉnh thức cùng giấc mơ sâu, như cách 
thức của người Tiên. Gimli ngồi khom lưng bên đống 
lửa, miết ngón cái một cách tư lự dọc theo sống cây 
rìu của gã. Rừng cây xào xạc. Không hề có âm thanh 
nào khác. 


Đột nhiên Gimli nhìn lên, và ở ngay bên rìa ánh 
lửa gã thấy một lão già lưng còng đứng đó, chống 
trên cây trượng, cuốn quanh mình một tấm áo choàng 
lớn; chiếc mũ rộng vành của lão chụp xuống quá mắt. 
Gimli nhảy vùng dậy, nhất thời quá kinh ngạc không 
thét lên nối, dù ngay lập tức ý nghĩ lóe lên trong tâm 
trí gã rằng Saruman đã bắt được họ. Cả Aragorn lẫn 
Legolas, bị đánh thức bởi cử động bất ngờ của gã, 
đều ngồi bật dậy nhìn trân trối. Lão già chẳng hề lên 
tiếng hay làm bất cứ dấu hiệu nào. 


“Thưa cụ, bọn tôi có thể giúp được gì cho cụ?” 
Aragorn đứng dậy hỏi. “Hãy đến đây sưởi ấm, nếu cụ 
thấy lạnh!” Chàng tiến lên phía trước, nhưng lão già 
đã biến mất. Chắng thể tìm thấy dấu vết nào của lão ở 
xung quanh, và họ cũng không dám ởi xa. Mặt trăng 
đã lặn và màn đềm trở nên đen đặc. 


Đột nhiên Legolas hét lên: “Lũ ngựa! Lũ ngựa!” 


Lũ ngựa cũng không còn ở đó. Chúng đã kéo bật 
cọc và biến mất. Ba kẻ đồng hành đứng lặng một lúc 
lâu, lòng đầy phiền muộn trước chuyến viếng thăm 
lần nữa của vận rủi. Họ đang ở bên dưới hiên rừng 
Fangorn, còn giữa họ và Con Người ở Rohan, bạn bè 


https://thuviensach.vn 


duy nhất của họ trong vùng đất rộng lớn và nguy 
hiểm này, là nhiều lý đường bất tận. Khi đứng đó, họ 
dường như vẫn còn nghe thấy, xa xôi trong đêm tối, 
những tiếng ngựa hí. Rồi tất cả lại im lặng, chỉ trừ 
tiếng xào xạc lạnh lẽo của gió. 


“Vậy là chúng đi mất rồi,” rốt cục Aragorn cũng 
lên tiếng. “Chúng ta chăng thể tìm thấy chúng hoặc 
bắt chúng lại; vì thế nếu chúng không tự quay lại, 
chúng ta vẫn phải tiếp tục mà không có chúng thôi. 
Chúng ta đã khởi hành bằng chân, mà chân thì vẫn 
con.” 


“Chân!” Gimli nói. “Nhưng chân thì có thể dùng 
để đi, chứ đầu có dùng để ăn được.” Gã ném thêm ít 
củi vào đống lửa rồi ngồi sụp xuống bên cạnh. 


“Mới mấy giờ trước anh còn chăng muốn ngồi 
trên lưng ngựa Rohan,” Legolas cười. “Thế nhưng 
anh sẽ trở thành một ky sĩ cừ đấy.” 


“Chẳng có vẻ gì là tôi sẽ có cơ hội nữa,” Gimli 
nói. 


“Nếu các anh muốn biết tôi nghĩ øì,” gã lại lên 
tiếng sau một lúc im lặng, “thì tôi nghĩ đó chính là 
Saruman. Còn ai được nữa? Hãy nhớ lời Éomer: một 
lão già trùm đầu choàng áo lang thang đây đó. Anh 
ta đã nói vậy đấy. Lão ta đã cướp mất lũ ngựa của 
chúng ta, hoặc đã dọa chúng chạy mất, còn chúng ta 
ra nông nỗi này. Sẽ còn có thêm nhiều điều phiền toái 
nữa, hãy nhớ lấy lời tôi!” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi nhớ rồi,” Aragorn nói. “Nhưng tôi cũng nhớ 
rằng lão già này đội mũ vành chứ không phải mũ 
trùm. Tuy nhiên tôi không nghi ngờ về việc anh đoán 
đúng, và ở đây chúng ta đang lầm nguy, dù ban đêm 
hay ban ngày. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng chăng 
làm gì được ngoài nghỉ ngơi, trong lúc vẫn còn có 
thể. Giờ tôi sẽ canh gác một lúc, Gimili. Tôi cần phải 
nghĩ hơn là phải ngủ,” 


Buổi đêm trôi qua chậm chạp. Legolas đổi canh 
cho Aragorn, rồi Gimli đổi canh cho Legolas, những 
phiên gác cứ thế trôi qua. Thế nhưng chắng có gì xảy 
ra nữa. Lão già không xuất hiện thêm lần nào, còn lũ 
ngựa cũng chẳng quay lại. 


Chương III 


ĐỘI QUẦN URUK-HAI 


Pippin nằm trong một giấc mơ tăm tối và bất an: 
dường như cậu có thể nghe được giọng nói bé nhỏ 
của chính mình vang vọng trong những đường hầm 
tối đen, cứ gọi Frodo! Frodo! Thế nhưng thay vì 
Frodo cậu lại thấy hàng trăm bộ mặt Orc gớm guốc 
nhăn nhở nhìn cậu từ trong bóng tối, hàng trăm cánh 
tay ghê tởm chộp lẫy cậu từ khắp mọi hướng. Merry 
đầu rồi? 


Cậu bừng tỉnh. Một luồng không khí lạnh thổi qua 
mặt. Cậu đang nằm dán lưng xuống đất. Đêm đang 
buông xuống và bầu trời phía trên bắt đầu mờ tối. 


https://thuviensach.vn 


Cậu quay người và nhận thấy giấc mơ chỉ tồi tệ hơn 
đôi chút so với hiện thực. Hai cổ tay, cắng chân, mắt 
cá chân cậu đều bị trói chặt bằng thừng. Merry năm 
bên cạnh, mặt trắng bệch, một miếng øgiẻ rách bẩn 
thỉu buộc ngang trán. Đứng ngồi khắp xung quanh họ 
là một đội quân Orc hùng hậu. 


Dân dần trí nhớ bên trong cái đầu đau nhức của 
Pippin cũng ghép nối lại và tách biệt khỏi những cái 
bóng trong giấc mơ. Dĩ nhiên rồi: cậu và Merry đã bỏ 
chạy vào bên trong khu rừng. Không biết họ nghĩ gì 
mà làm vậy? Tại sao họ lại nhào đi như vậy, chắng 
thèm để ý đến Sải Chân Dài? Họ đã vừa chạy vừa hò 
hét suốt một quãng dài - cậu chăng nhớ nổi là bao xa 
và bao lâu nữa; và rồi đột nhiên họ đâm đầu thẳng 
vào một toán Orc: chúng đang đứng nghe ngóng, và 
hình như chúng không hề nhìn thấy Merry và Pippin 
cho đến tận khi họ gần như đã lao vào tay chúng. Thế 
rồi chúng gào thét và có thêm nhiều tên yêu tỉnh khác 
nhảy ra từ đám cây. Merry và cậu đã tuốt kiếm, 
nhưng lũ Orc không muốn giao chiến, mà chỉ tìm 
cách túm lấy họ, ngay cả khi Merry đã chém đứt vài 
cánh tay và bàn tay. Merry thật cừ! 


Rồi Boromir xuyên qua đám cây lao đến. Gã đã 
buộc chúng phải ra tay. Gã giết rất nhiều tên khiến số 
còn lại phải tháo chạy. Thế nhưng họ chưa kịp đi xa 
trên con đường trở về thì lại bị tấn công, ít nhất một 
trăm tên Orc, một vài tên rất to lớn, và chúng vãi tên 
như mưa: luôn luôn là về phía Boromir. Boromir đã 
thổi chiếc tù và lớn đến nỗi cả rừng cây phải rung 
chuyển, khiến ban đầu lũ Orc nhụt chí và rút quân; 
thế nhưng khi chắng có gì đáp lại ngoài những tiếng 
vọng, chúng lại tấn công dữ dội hơn bao giờ hết. 
Pippin không nhớ thêm mấy nữa. Hình ảnh cuối cùng 


https://thuviensach.vn 


trong cậu là Boromir dựa vào một thân cây, nhổ ra 
một mũi tên; rồi đột nhiên tất cả chìm vào bóng tối. 


“Chắc là mình bị đánh vào đầu,” cậu nhủ thầm. 
“Không biết anh Merry tội nghiệp có bị đau nhiều 
không. Chuyên gì đã xảy ra với Boromir? 'Tại sao lũ 
Orc không giết bọn mình? Bọn mình đang ở đầu, và 
bọn mình đang đi đâu?” 


Cậu không thể trả lời những câu hỏi đó. Cậu cảm 
thấy lạnh và mệt lử. “Ước gì ông Gandalf đã không 
thuyết phục để Elrond cho phép bọn mình đi,” cậu 
nghĩ. “Mình làm được gì đâu chứ? Chỉ là một nỗi 
phiền hà: một kẻ đi nhờ, một bịch hành lý. Và giờ 
mình đã bị cướp đi và mình chỉ là một bịch hành lý 
của lũ Orc. Mong sao Sải Chân Dài hoặc ai đó sẽ đến 
giành bọn mình lại! Nhưng mình có nên mong vậy 
không? Chăắng phải như vậy là công toi mọi kế hoạch 
sao? Giá mình có thể vùng thoát ra!” 


Cậu thử vùng vẫy nhưng vô ích. Một tên trong số 
lũ Orc ngồi bên cạnh cười phá lên và nói gì đó với 
một tên khác bằng thứ ngôn ngữ ghê tởm của chúng. 
“Nghỉ ngơi đi trong lúc mày còn có thể, thằng nhãi 
ngu xuẩn!” hắn nói với Pippin sau đó, bằng Ngôn 
Ngữ Chung, nghe từ miệng hắn cũng gớm ghiếc gần 
như chính ngôn ngữ của hắn. “Nghỉ ngơi đi trong lúc 
mày còn có thể! Bọn tao sẽ khiến chân mày trở nên 
có ích sớm thôi. Mày sẽ ước chăng có cái chân nào 
trước khi bọn tao về được đến nhà.” 


“Nếu theo cách của tao, mày sẽ ước được chết 
ngay lúc này,” tên kia nói. “Tao sẽ khiến mày phải 


https://thuviensach.vn 


chí chóe lên, đồ chuột khốn nạn.” Hắn cúi xuống 
Pippin, gí hàm răng nanh vàng khè vào sát mặt cậu. 
Hắn cầm một con dao màu đen lưỡi dài răng cưa lởm 
chởm. “Nằm im, không tao sẽ cù mày bằng cái này,” 
hắn rít lên. “Đừng có gây phiền hà, không tao nhỡ tay 
trái lệnh đấy. Quỷ tha cái bọn Isengard đi! Uglúk u 
bagronk sha pushdug Saruman-glob búblosh skal”: 
hắn giận dữ chuyển sang ngôn ngữ của hắn nói một 
tràng dài rồi từ từ kết thúc trong tiếng lãm bấm gầm 
gừ. 


Pippin kinh hãi nằm im, dù cơn đau nơi cổ tay và 
mắt cá chân đang dần trở nên nhức nhối, còn những 
viên đá dưới mình cậu đang dùi sâu vào lưng. Để gạt 
bỏ tâm trí khỏi nghĩ đến bản thân, cậu cố lắng nghe 
tất cả những gì có thể nghe được. Có rất nhiều giọng 
nói xung quanh, và dù tiếng Orc lúc nào cũng thù hận 
và giận dữ, thế nhưng rõ ràng đang xảy ra điều gì đó 
như một cuộc tranh cãi, mỗi lúc một căng thẳng hơn. 


Pippin ngạc nhiên nhận ra mình có thể hiểu được 
phần lớn cuộc nói chuyện; nhiều tên trong lũ Orc sử 
dụng ngôn ngữ thông thường. Rõ ràng phải có đến 
hai ba giống khác nhau có mặt ở đây, và chúng không 
hiểu tiếng Orc của nhau. Một cuộc tranh cãi gay gắt 
đang nổ ra liên quan đến việc bây giờ chúng sẽ phải 
làm øì: phải chọn đường nào và nên giải quyết tù 
nhân ra sao. 


“Thời gian đầu mà giết chúng đúng kiểu,” một tên 
nói. “Chuyến này không có thời gian mà chơi bời 
đầu.” 


“Điều đó thì rõ rồi,” tên khác nói. “Nhưng sao 
không giết quách chúng đi, giết ngay bây giờ? Vác 


https://thuviensach.vn 


theo chúng phiền bỏ bố còn chúng ta lại phải khẩn 
trương. Sắp tối rồi, và chúng ta buộc phải tiếp tục đi.” 


“Mệnh lệnh đây,” giọng nói thứ ba gầm lên trầm 
đục. “Giết tất TRỪ những tên Tí Hon; chúng phải 
được mang về CÒN SỐNG càng nhanh càng tốt. Đó 
là mệnh lệnh cho tao.” 


“Cần chúng vào việc gì chứ?” vài giọng khác hỏi. 
“Sao lại phải còn sống? Chúng có trò gì hay à?” 


“Không! Tao nghe nói một tên trong số chúng có 
một thứ gì đó, một thứ gì đó mà Cuộc Chiến cần đến, 
một mánh lới Tiên thì phải. Dù thế nào thì cả hai 
chúng nó sẽ đều bị tra hỏi.” 


“Mày chỉ biết có thế thôi sao? Tại sao chúng ta 
không lục soát chúng và tìm hiểu xem? Có thể chúng 
ta sẽ tìm ra gì đó có ích cho chúng ta.” 


“Đó là ý kiến rất hay đấy,” một giọng nói chế 
nhạo cất lên, nhẹ nhàng hơn những giọng khác nhưng 
nham hiểm hơn. “Có lẽ tao phải báo cáo lên trên. 
KHÔNG được lục soát hay trấn lột tù nhân: đó là 
mệnh lệnh cho tao.” 


“Cả tao nữa,” giọng trầm lại nói. “Bắt sống 
nguyên trạng; không cướp bóc. Đó là mệnh lệnh cho 
tao.” 


“Nhưng không phải lệnh cho bọn tao!” một trong 
những giọng nói trước đó cất lên. “Bọn tao đã phải đi 
suốt từ Khu Mỏ đến đây để giết chúng, trả thù cho 
người của bọn tao. Tao muốn giết, rồi quay về phía 
Bắc.” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy mày có thể muốn lại lần khác,” giọng trầm 
đục nói. “lao là Uglúk. Tao ra lệnh. Tao quay lại 
Isengard bằng đường ngắn nhất.” 


“Saruman là chủ nhân hay Con Mắt Vĩ Đại là chủ 
nhân?” giọng nham hiếm nói. “Chúng ta nên quay lại 
Lugbúrz ngay lập tức.” 


“Nếu chúng ta có thể vượt dòng Sông Cả thì vậy 
cũng được đấy,” một giọng khác cất lên. “Nhưng 
chúng ta không đủ người để xuống được chỗ có cầu.” 


https://thuviensach.vn 


“Tao tới đây qua đường đó,” giọng nham hiểm 
nói. “Một tay Nazgôil bay đang đợi chúng ta ở phía 
Bắc bên bờ Đông,” 


“Có lẽ, có lẽ! Rồi thì mày sẽ bay đi cùng bọn tù, 
và cứ việc cuỗm hết thưởng và những lời tán dương ở 
Lugbúrz, để bọn tao lại đây chạy bộ xuyên vùng đất 
Ngựa này chứ gì. Không được, chúng ta phải bám 
vào nhau. Những vùng này rất nguy hiểm: đầy bọn 
nổi loạn thối tha và quân cướp bóc.” 


“Đúng, chúng ta phải bám vào nhau,” Uglúk găn 
giọng. “Tao không tin lũ lợn con bọn mày. Bọn mày 
chỉ lợn cậy gần chuồng là giỏi. Không có bọn tao tất 
cả bọn mày đã chuồn hết cả rồi. Bọn tao là đội Uruk- 
hai thiện chiến! Bọn tao đã giết chết tên chiến binh 
giỏi. Bọn tao đã bắt tù nhân. Bọn tao là đầy tớ của 
Saruman Thông Thái, của Bàn Tay Trắng: Bàn Tay 
đã cho bọn tao thịt người để ăn. Bọn tao đến từ 
Isengard, và đã dẫn bọn mày đến đây, vậy nên bọn 
tao sẽ dẫn bọn mày quay lại theo con đường bọn tao 
chọn. Tao là Uglúk, tao đã nói vậy đấy.” 


“Mày đã nói nhiều hơn mức cần thiết đấy, 
Uglúk,” giọng nham hiểm chế nhạo. “Tao tự hỏi bọn 
họ sẽ nghĩ gì về chuyện này ở Lugbúrz. Có thể họ sẽ 
nghĩ đôi vai của Ủglúk cần được giải thoát khỏi cái 
đầu tự phụ. Có thể họ sẽ hỏi những ý tưởng điên rồ 
của hắn từ đâu ra. Phải chăng từ Saruman mà có? 
Hắn nghĩ hắn là ai chứ, tự gầy dựng cõi riêng bằng 
những phù hiệu trắng bẩn thỉu đó sao? Có thể họ sẽ 
đồng ý với tao, với Grishnákh sứ giả đáng tin cẩn của 
họ; và tao Grishnákh nói điều này: Saruman là một 


https://thuviensach.vn 


thằng ngu, một thằng ngu xảo trá và bẩn thỉu. Và Con 
Mắt Vĩ Đại đang để ý đến hắn dấy. 


“Lợn à? Bọn mày thấy thế nào khi bị lũ bới phân 
của một tên phù thủy nhỏ thó bẩn thỉu gọi là lợn? Tao 
dám cá chúng nó toàn ăn thịt Orc.” 


Rất nhiều tiếng la hét bằng ngôn ngữ Ơrc cất lên 
đáp lại hắn, và cả tiếng vũ khí được rút ra loảng 
xoảng. Pippin thận trọng trở người, hy vọng nhìn 
thấy những điều sắp xảy ra. Đám lính canh cậu đã bỏ 
đi tham gia vào cuộc ấu đả. Trong ánh chạng vạng 
cậu nhìn thấy một tên Orc to lớn đen trũi, hắn là 
Uglúk, đứng đối mặt với Grishnákh, một sinh vật 
chân vòng kiềng vai rộng với đôi cánh tay dài gần 
chạm đất. Vầy quanh có rất nhiều yêu tỉnh kích cỡ 
nhỏ hơn. Pippin đoán đó chính là lũ Orc đen từ phía 
Bắc. Chúng đã rút sẵn dao kiếm, nhưng vẫn do dự 
chưa dám tấn công Ủglúk. 


Uglúk rống lên, một đám Orc khác gần kích cỡ 
hắn xông tới. Rồi đột nhiên, không một lời cảnh báo, 
Uglúk nhảy về phía trước, và bằng hai cú ra đòn chớp 
nhoáng đã chém bay đầu hai tên trong số quần chống 
đối. Grishnákh lấn sang một bên, biến mất vào bóng 
tối. Những tên khác dạt ra tránh đường, một tên lui 
lại ngã lên thân hình nằm thượt của Merry và lớn 
tiếng chửi rủa. Thế nhưng có lẽ điều đó đã cứu sống 
hắn, bởi quân của Uglúk đã nhảy qua hắn và hạ gục 
một tên khác bằng những thanh kiếm rộng bản. Đó là 
tên lính gác nanh vàng. Xác hắn đổ vật xuống ngay 
người Pippin, tay vẫn nắm chặt thanh gươm răng cưa 
dài. 


https://thuviensach.vn 


“[ra gươm vào vỏ!” Uglúk quát to. “Và đừng vớ 
vấn thêm nữa! Từ đây chúng ta sẽ đi thằng về phía 
Tây, xuống lối cầu thang. Từ đó lại đi thăng đến dãy 
đồi, rồi men theo bờ sông đến khu rừng. Và chúng ta 
sẽ hành quân cả ngày lẫn đêm. Rõ chưa?” 


“Bây giờ,” Pippin nghĩ bụng, “chỉ cần anh bạn 
xấu xa đó mất thêm chút thời gian để ốn định hàng 
ngũ, mình sẽ có cơ hội.” Một tia hy vọng le lói trong 
cậu. Lưỡi thanh kiếm đen đã cứa vào cánh tay cậu rồi 
trượt xuống cổ tay. Cậu cảm thấy máu đang rỉ xuống 
bàn tay, nhưng đồng thời cảm nhận được cả cái lạnh 
của thép trên da mình. 


Lũ Orc đang thu xếp để tiếp tục hành quân, nhưng 
một vài tên miền Bắc vẫn chưa bằng lòng, và bè lũ 
Isengard giết thêm hai tên nữa trước khi những tên 
còn lại hoàn toàn khiếp vía. Cả một vùng rộ lên 
những tiếng chửi rủa và huyên náo. Trong giây lát 
Pippin không có ai canh giữ. Chân cậu bị trói rất chắc 
chắn, nhưng tay cậu chỉ bị buộc quanh phần cổ tay, 
và cả hai bàn tay đều ở đằng trước. Cậu có thể cử 
động cả hai tay một lúc, cho dù bị thít chặt đến tàn 
nhẫn. Cậu đẩy tên Orc chết qua một bên, và gần như 
không dám thở, cậu đưa nút thừng lên xuống dọc 
theo lưỡi dao. Dao rất sắc còn bàn tay chết lại nắm 
chặt. Đoạn thừng bị cắt đứt! Pippin nhanh chóng 
dùng ngón tay cầm lấy nó, buộc lại thành hai vòng 
dây lỏng và luồn tay vào. Rồi cậu năm thật im. 


“Nhặt bọn tù này lên!” Uglúk hét. “Đừng giở bất 
cứ trò gì với chúng! Nếu chúng không còn sống khi 
chúng ta về đến nơi, sẽ có đứa phải chết theo đấy.” 


https://thuviensach.vn 


Một tên Orc tóm lấy Pippin như tóm một bao tải, 
chui đầu vào giữa hai tay bị trói của cậu, nắm lấy hai 
cánh tay cậu kéo xuống, cho đến khi mặt Pippin bị áp 
sát vào cổ hắn; rồi hắn xốc cậu lên. Một tên khác đối 
xử với Merry theo cách tương tự. Bàn tay tựa vuốt 
sắc của tên Orc xiết lấy cánh tay Pippin như sắt nhọn; 
những móng tay xuyên cả vào thịt cậu. Cậu nhắm 
mắt và lại chìm vào ác mộng. 


Đột nhiên cậu lại bị ném xuống nền đá. Mới là hồi 
đầu đêm, nhưng mặt trăng gầy guộc đã lăn dần về 
phía Tây. Họ đang ở bên rìa một vách đá hình như 
nhìn ra một biển mù nhợt nhạt. Có tiếng nước đổ ở 
gần đó 


“Rốt cục bọn trinh sát cũng đã quay lại,” một tên 
Orc ở ngay gần nói. 


“Vậy ngươi đã phát hiện được gì?” giọng Uglúk 
gầm gừ. 


“Chỉ có một tên cưỡi ngựa, và hắn bỏ chạy về 
phía Tây. Giờ thì tất cả đều ổn rồi.” 


“Tao dám nói bây giờ thì ổn. Nhưng ổn đến bao 
lâu nữa? Đồ ngu! Lễ ra ngươi phải bắn hắn. Hắn sẽ 
báo động. Bọn chăn ngựa đáng nguyên rủa sẽ biết tin 
về chúng ta vào sáng mai. Giờ chúng ta sẽ phải chạy 
nhanh gấp đôi.” 


Một bóng đen cúi xuống Pippin. Đó chính là 
Uglúk. “Ngồi dậy!” tên Orc nói. “Người của tao đã 
quá mệt mỏi vì phải mang theo mày rồi. Chúng ta sắp 
trẻo xuống, và mày sẽ phải dùng đến chân. Giờ hãy 


https://thuviensach.vn 


tỏ ra hữu ích. Không được hét, không được bỏ trốn. 
Bọn tao có nhiều cách thanh toán cho những trò đó 
mà mày sẽ không thích đâu, dù sẽ không ảnh hưởng 
gì đến sự hữu dụng của mày đối với Ông Chủ.” 


Hắn cắt sợi dây buộc quanh chân và mắt cá 
Pippin, tắm tóc nhấc cậu lên và dựng cậu đứng trên 
hai chân. Pippin ngã xuống, và glúk lại túm tóc 
nhấc cậu lên. Vài tên Orc cười phá. Uglúk tống một 
túi nước vào giữa hai hàm răng cậu và trút một thứ 
chất lỏng bỏng rát vào họng: cậu cảm thấy một dòng 
nước nóng rực chảy xuyên qua người. Cảm giác đau 
đớn ở chân và mắt cá biến mất. Cậu đã có thể đứng 
được. 


“Giờ đến lượt thằng kia!” Uglúk nói. Pippin nhìn 
hắn đi về phía Merry, đang nằm bên cạnh, và đá vào 
cậu. Merry rên lên. Túm lấy cậu một cách thô bạo 
Uglúk kéo cậu ngồi dậy, và xé tấm băng ra khỏi đầu 
cậu. Rồi hắn bôi lên vết thương chất gì đó màu đen 
trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Merry hét lên rồi chống 
cự điên cuồng. 


Lũ Orc võ tay hò hét. “Không chịu dùng thuốc cơ 
đấy,” chúng chế nhạo. “Chăng biết thứ gì là tốt cho 
nó. Chà chà! Sau này chúng ta sẽ có trò vui đấy.” 


Thế nhưng lúc này Uglúk không bận tâm đùa cợt. 
Hắn cần tốc độ nên buộc phải chiều lòng những kẻ đi 
theo thiếu thiện chí. Hắn vừa chữa trị vết thương cho 
Merry theo cách của Orc, và cách này mang lại hiệu 
quả nhanh chóng. Sau khi hắn tống vào cổ họng anh 
chàng Hobbit một ngụm chất lỏng từ chiếc túi, cắt 
dây trói chân, và kéo cậu lên, Merry đã có thể đứng 
được, trông cậu nhợt nhạt nhưng dữ tợn, thách thức, 


https://thuviensach.vn 


và đầy sức sống. Vết thương trên trán không còn làm 
phiền cậu nữa, nhưng cậu sẽ phải mang vết sẹo màu 
nâu đến cuối đời. 


“Chào Pippin!” cậu nói. “Vậy ra em cũng tham 
gia vao cuộc hành trình này sao? Bọn mình hỏi đầu ra 
giường và bữa sáng đây?” 


“Nào nghe đây!” Uglúk nói. “Không gì hết! 
Ngậm lưỡi lại. Không được nói chuyện với nhau. 
Mọi rắc rối sẽ được báo cáo tại đầu kia, và Ngài sẽ 
biết cách thanh toán với bọn mày. Bọn mày sẽ có 
giường và bữa sáng: nhiều hơn khả năng bọn mày 
nuốt trôi đấy.” 


Băng Orc bắt đầu rẽ xuống khe núi hẹp dẫn xuống 
vùng đồng bằng mù mịt bên dưới. Merry và Pippin, 
bị chia tách bởi một tá Orc hoặc hơn, trẻo xuống 
cùng chúng. Xuống đến đây chân họ giẫm lên mặt cỏ, 
khiến những trái tim Hobbit thốn thức. 


“Giờ thì thắng tiến!” Uglúk hét lên. “Về phía Tây 
và chếch một chút lên phía Bắc. Hãy theo Lugdush.” 


“Nhưng chúng ta sẽ làm øì lúc trời sáng?” một vài 
tên trong đám miền Bắc hỏi. 


“Tiếp tục chạy,” Ugluk trả lời. “Thế mày nghĩ gì? 
Ngôi trên cỏ và đợi bọn Da Trắng đến tham gia buổi 


dã ngoại sao?” 


“Nhưng bọn tao không thể chạy lúc trời sáng.” 


https://thuviensach.vn 


“Chúng mày sẽ chạy còn tao ở ngay đăng sau,” 
Uglúk nói, “Chạy đi! Bằng không chúng mày sẽ 
không bao giờ thấy lại những cái hốc thần yêu của 
chúng mày đâu. Có Bàn Tay Trắng chứng giám! Cử 
cái lũ giòi núi này đi thì có ích lợi gì chứ, chăng được 
huấn luyện đến nơi đến chốn. Chạy đi, lũ khốn kiếp! 
Chạy đi khi trời vẫn còn tối!” 


Rồi cả đội quân bắt đầu chạy bằng những sải nhảy 
dài của Orc. Chúng không giữ hàng lối nào, mà chèn 
ép, xô đấy, chửi bới nhau; thế nhưng tốc độ của 
chúng lại rất cao. Mỗi chàng Hobbit có ba tên canh 
gác. Pippin ở xa mãi phía cuối hàng. Cậu tự hỏi mình 
còn tiếp tục được bao lầu nữa với đà này: cậu đã 
không ăn gì kể từ buổi sáng. Một trong số những tên 
lính gác cậu có cầm roi. Nhưng hiện tại thứ chất lỏng 
của lũ Orc vẫn nóng bừng bên trong cậu. Và cả lý trí 
cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo. 


Thỉnh thoảng trong tâm trí cậu cứ tự dưng hiện ra 
hình ảnh khuôn mặt chăm chú của Sải Chân Dài đang 
cúi xuống nhìn dấu đường tối, rồi chạy, chạy theo ở 
phía sau. Nhưng kể cả một chàng Tuần Du cũng thấy 
øì được ngoài dấu đường rối rắm đầy những vết chân 
Orc? Những dấu chân nhỏ bé của cậu và Merry đã bị 
chôn vùi dưới sự giày xéo của biết bao chiếc giày sắt 
ở đằng trước, đằng sau và khắp xung quanh họ. 


Họ mới chỉ rời vách đá được khoảng một dặm thì 
mặt đất thoải xuống thành một vùng trũng nông rộng 
lớn, đất trở nên mềm và ẩm ướt. Sương mù giăng đầy 
ở đó, sáng nhợt nhạt trong những tia sáng cuối cùng 
của vầng trăng lưỡi liềm. Những hình bóng tăm tối 
của lũ Orc phía trước mờ dần rồi như bị nuốt chửng 


https://thuviensach.vn 


“Chà chà! cẩn thận nào!” Uglúk hét lên từ phía 
sau. 


Một suy nghĩ bất chợt lóe lền trong tâm trí Pippin, 
và cậu hành động ngay lập tức. Cậu lạng vòng về bên 
phải, vùng ra khỏi tầm với của tên lính gác đang bám 
lấy cậu, lao đầu vào sương mù; cậu tiếp đất sõng soài 
xuống thảm cỏ 


“Dừng lại!” Uglúk hét lên. 


Mất một lúc hỗn loạn và bối rối. Pippin vùng dậy 
bỏ chạy. Thế nhưng lũ Orc đã đuổi theo sau. Vài tên 
đột nhiên hiện ra lù lù ở ngay phía trước cậu. 


“Không có hy vọng trốn thoát rồi!” Pippin nghĩ 
bụng. “Nhưng vẫn còn hy vọng có thể để lại dấu vết 
gì đó của mình mà không bị mờ trên nền đất ướt.” 
Cậu lấy hai bàn tay bị trói mò mẫm cổ họng, tháo 
chiếc ghim cài áo choàng. Ngay khi bị những cánh 
tay dài cùng móng vuốt rắn chắc vô lẫy, cậu thả nó 
xuống. “Hăn là nó sẽ nằm lại đó cho đến ngày tận 
thế,” cậu nghĩ. “Mình chăng biết tại sao lại làm vậy 
nữa. Nếu những người khác thoát ra được, họ hắn sẽ 
đều đi cùng Frodo.” 


Một sợi roi xoắn lấy chân cậu, cậu bặm miệng để 
khỏi hét lên. 


“Đủ rồi!” Uglúk chạy đến hét. “Nó vẫn còn phải 
chạy cả một quãng dài nữa. Hãy bắt cả hai đứa phải 
chạy! Chỉ cần lấy roi nhắc nhở là được rồi.” 


“Nhưng chưa hết đâu,” hắn gầm gừ, quay về phía 
Pippin. “lao sẽ không quên đâu. Việc thanh toán chỉ 


https://thuviensach.vn 


bị tạm hoãn thôi. Đi mau!” 


Cả Pippin lẫn Merry đều không nhớ nhiều phần 
sau của cuộc hành trình. Những cơn ác mộng và thực 
tế ác nghiệt trộn lẫn thành một dòng khổ sở dài dằng 
dặc, còn hy vọng ngày càng phai nhạt ở phía sau. Họ 
chạy, rồi họ lại chạy, cố theo kịp bước chân của lũ 
Orc, thỉnh thoảng lại bị một sợi dây tàn bạo liếm lấy 
một cách khéo léo. Nếu dừng lại hoặc vấp ngã, họ sẽ 
bị tóm lấy và lôi đi một quãng. 


Sức nóng của liều thuốc Orc đã hết. Pippin lại 
cảm thấy lạnh và mệt lử. Đột nhiên cậu ngã úp mặt 
xuống đất. Những bàn tay cứng rắn với móng tay xé 
thịt siết lấy và nhấc cậu lên. Một lần nữa cậu lại bị 
vác đi như một chiếc bao tải, và bóng tối trùm xuống 
khắp xung quanh cậu: đó là bóng tối của một đềm 
khác, hay sự mù lòa của đôi mắt, cậu chăng thể phân 
biệt được. 


Rồi cậu lờ mờ nhận biết được những giọng nói 
đang cất lên ầm ï: có vẻ như rất nhiều Orc đang la ó 
đòi nghỉ ngơi. glúk cũng đang hò hét. Cậu cảm thấy 
mình bị vứt xuống đất, và cậu nằm thắng căng lúc rơi 
xuống, cho đến khi những giấc mơ tăm tối đưa cậu 
đi. Thế nhưng cậu không thoát khỏi nỗi đau đớn được 
lâu; cú xiết sắt đá của đôi bàn tay nhẫn tâm lại tóm 
lấy cậu. Trong suốt thời gian dài cậu bị quăng quật và 
rung lắc, rồi bóng tối cũng dần trôi qua, và cậu lại trở 
về với thế giới thức tỉnh và nhận ra đang là buổi sáng. 
Có tiếng thét to ra lệnh, thế là cậu bị ném thô bạo 
xuống mặt cỏ. 


https://thuviensach.vn 


Cậu nằm đó một lúc, đấu tranh cùng nỗi tuyệt 
vọng. Đầu cậu choáng váng, nhưng từ hơi ấm đang 
có trong người cậu đoán mình vừa được cho uống 
một ngụm thuốc nữa. Một tên Orc cúi xuống trên 
mình cậu, quẳng cho cậu ít bánh mì và một rẻo thịt 
sống sấy khô. Cậu ăn ngấu nghiến miếng bánh mì 
xám đã chớm ôi, nhưng không đụng đến miếng thịt. 
Cậu đã đói lả nhưng không đến mức phải ăn cả thịt 
ném cho từ tay một tên Orc, thứ thịt mà cậu không 
dám đoán thuộc về loài nào. 


Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Merry ở cách 
đó không xa. Họ đang ở bên bờ một con sông nhỏ 
chảy xiết. Núi non phía trước hiện ra sừng sững: một 
đỉnh núi cao bắt lấy những tia nắng mặt trời đầu tiên. 
Khu rừng tối mờ nằm trải ra trên những triền thấp 
phía trước mặt. 


Có rất nhiều tiếng quát tháo tranh cãi giữa lũ Orc; 
một cuộc cãi lộn dường như lại sắp nổ ra giữa những 
tên miền Bắc và lũ ở Isengard. Vài tên chỉ ngược về 
phía Nam, vài tên lại chỉ về phía Đông. 


“Tốt thôi,” Uglúk nói. “Vậy thì để chúng lại cho 
tao! Không được giết, như ta đã nói với chúng mày 
lúc trước; còn nếu chúng mày muốn vứt bỏ những gì 
mà chúng ta đã đi suốt cả chặng đường để có được, 
thì cứ việc! Tao sẽ chăm sóc chúng. Cứ để đội Uruk- 
hai thiện chiến làm nhiệm vụ, như thường lệ. Nếu 
chúng mày sợ hãi bọn Da Trắng, cứ việc chạy đi! 
Chạy đi! Khu rừng ngay đấy,” hắn hét, chỉ về phía 
trước. “Vào đó đi! Đó là hy vọng tốt nhất của chúng 
mày đấy. Đi đi! Nhanh lên, trước khi tao lại chém bay 
vài cái đầu nữa, để tiếp thêm chút trí tuệ cho những 
đứa khác.” 


https://thuviensach.vn 


Có một hồi chửi rủa và xô xát, rồi toàn bộ những 
tên miền Bắc vội vã phá bỏ hàng ngũ, trên một trăm 
tên, chạy nháo nhào dọc bờ sông hướng về dãy núi. 
Hai chàng Hobbit bị bỏ lại cho đám Isengard: một 
băng Orc đen tối và tàn ác, đông ít nhất tắm mươi 
tên, da ngăm đen, mắt xếch với những cây cung lớn 
và kiếm ngắn lưỡi rộng bản. Vẫn còn một số ít những 
tên miền Bắc to lớn và gan lì hơn ở lại với chúng. 


“Giờ chúng ta sẽ đối phó với Grishnákh,” Uglúk 
nói; thế nhưng ngay cả một vài tên quân của hắn 
cũng đang lo lắng nhìn về phía Nam. 


“Ta biết,” Uglúk gầm lên. “Lũ cưỡi ngựa đáng 
nguyền rủa đã đánh hơi được chúng ta. Nhưng tất cả 
là lỗi của ngươi, Snaga. Ngươi và mấy tên trinh sát 
khác đáng bị xẻo tai. Thế nhưng chúng ta là quần 
thiện chiến. Chúng ta sẽ mở tiệc thịt ngựa, hay thứ gì 
đó ngon lành hơn.” 


Đến lúc này Pippin mới hiểu được tại sao vài tên 
trong đội quân cứ chỉ trỏ về phía Đông. Từ hướng đó 
giờ cất lên những tiếng hét trầm đục, và Grishnákh lại 
xuất hiện, sau lưng có vài chục tên trông cũng giống 
hắn: những tên Orc tay dài chân cong. Trên khiên 
chúng có vẽ hình con mắt màu đỏ. Uglúk bước lên 
phía trước đón chúng. 


“Vậy là mày đã quay lại ư?” hắn nói. “Suy tính lại 
rồi hả?” 


“Tao quay lại để đảm bảo Mệnh Lệnh được thi 
hành và tù nhân vẫn an toàn,” Grishnákh trả lời. 


https://thuviensach.vn 


“Thế cơ đấy!” Uglúk nói. “Thật phí công. Tao sẽ 
đảm bảo mệnh lệnh đã được thi hành dưới sự chỉ huy 
của tao. Vậy mày còn quay lại vì điều gì khác? Mày 
đã bỏ đi vội vã. Mày bỏ quên gì sao?” 


“Tao đã bỏ lại một thằng ngu,” Grishnákh gầm 
gừ. “Thế nhưng cùng với hắn có vài anh bạn rắn rỏi 
không thể bỏ lại. Tao biết mày sẽ đưa họ vào một mớ 
bòng bong. Tao đến đây để giúp họ.” 


“Hay lắm!” Uglúk cười phá. “Thế nhưng mày đi 
nhầm đường rồi đấy, trừ khi mày có gan chiến đấu. 
Lugbúrz là đường của mày. Bọn Da Trắng đang đến. 
Chuyện gì đã xảy ra với tên Nazgôl yêu quý của mày 
vậy? Lại một con khác dưới mông hắn bị xơi tên ư? 
Giờ mà mày mang hắn theo, may ra còn có ích đấy - 
nếu lũ Nazgâl này cũng được như chúng luôn ra vẻ.” 


“Nazgâl, Nazgôl,” Grishnákh nói, đoạn rùng mình 
liếm môi, như thể chữ đó có vị hôi thối mà hắn đang 
phải nhấm nháp một cách đau đớn. “Mày đang nói về 
điều vượt quá tầm những giấc mơ mụ mị của mày 
đấy, Uglúk,” hắn nói. “Nazgôl! A! Được như chúng 
luôn ra vẻ! sẽ có ngày mày ước gì chưa từng nói điều 
đó. Quân thối tha!” hắn gầm gừ một cách dữ tợn. 
“Mày cần phải biết họ chính là đồng tử của Con Mắt 
Vĩ Đại. Còn Nazgũl bay: chưa đầu, chưa đâu. Ngài sẽ 
không để họ hiện hình tại vùng Sông Cả, không sớm 
vậy đâu. Họ được để dành cho Cuộc Chiến - và 
những mục đích khác.” 


“Mày có vẻ biết nhiều đấy,” ỦUglúk nói. “Tao đoán 
là nhiều hơn cả những øì có lợi cho mày. Có lẽ những 
kẻ ở Lugbúrz phải tự hỏi tại sao, và bằng cách nào. 
Nhưng trong lúc đó quân Uruk-hai ở lsengard cứ đi 


https://thuviensach.vn 


làm những việc khổ ải, như thường lệ. Đừng có đứng 
nhỏ dãi ra đó! Hãy tập trung bọn nhố nhăng của mày 
lại! Bọn lợn còn lại đang chạy hết vào rừng đấy. Tốt 
hơn là mày nên chạy theo. Mày sẽ không còn sống 
mà trở lại được Sông Cả đâu. Hãy đi khỏi dây! Ngay 
bây giờ! Tao sẽ theo bén gót mày.” 


Quân Isengard lại túm lấy Merry và Pippin, đèo 
họ sau lưng. Rồi đoàn quân bắt đầu lên đường. 
Chúng chạy hết giờ này qua giờ khác, chỉ thỉnh 
thoảng dừng lại để chuyển hai chàng Hobbit sang 
lưng những tên Orc mới. Có thể bởi chúng nhanh hơn 
và mạnh mẽ hơn, hoặc cũng có thể bởi một kế hoạch 
nào đó của Grishnákh, đội quân Isengard dần dần 
chạy vượt qua lũ Orc từ Mordor, và quân của 
Grishnákh theo sát phía sau. Không lâu sau chúng đã 
rút ngắn khoảng cách với lũ miền Bắc chạy trước. 
Khu rừng hiện ra mỗi lúc một gần. 


Cả người Pippin bầm giập và tàn tạ, cái đầu đau 
nhức bị chà xát vào cái má dơ dáy và cái tai lông lá 
của tên Orc đang mang cậu. Ngay phía trước là 
những tấm lưng cúi thấp, những căng chân cuồn cuộn 
và chắc nịch đi lên rồi xuống, lên rồi xuống, không 
ngơi nghỉ, như thể làm bằng dây sắt và sừng, cứ tích 
tắc từng giây ác mộng trong một quãng thời gian bất 
tận. 


Xế trưa đội quân của Uglúk đuổi kịp những tên 
miền Bắc. Bọn kia đang lả đi trong cái nắng chói 
chang, cho dù khi đó mặt trời mùa đông đang tỏa 
sáng trên bầu trời trong mát; đầu chúng gục xuống 
còn lưỡi thì chảy cả ra ngoài. 


https://thuviensach.vn 


“Lũ giòi!” quân Isengard chế nhạo. “Bọn mày 
chín rồi đấy. Lũ Da Trắng sẽ bắt bọn mày mà ăn thịt. 
Chúng đang đến đấy!” 


Tiếng thét của Grishnákh đã chứng tỏ điều này 
không chỉ là giễu cợt. Những ky binh, đang phóng rất 
nhanh, quả đã hiện trong tầm mắt: vẫn còn xa ở đằng 
sau nhưng đang tiến lại gần lũ Orc, tiến lại gần như 
cơn thủy triều chực cuốn lấy những kẻ đang sa trong 
cát lầy. 


Quân Isengard bắt đầu chạy với tốc độ gấp đôi lúc 
trước khiến Pippin phải kinh ngạc, chúng vọt lên 
khủng khiếp dù chúng đã ở chặng cuối cuộc đua. Rồi 
cậu thấy mặt trời đang chìm dần, lặn xuống phía sau 
Dãy Núi Mù Sương; bóng tối lan ra khắp vùng đất. 
Đám quân từ Mordor rướn đầu lên và cùng bắt đầu 
tăng tốc. Khu rừng tối đen gần sát. Chúng đã vượt 
qua một vài cây lớp ngoài. Đất bát đầu dốc lên, mỗi 
lúc một dựng đứng; nhưng lũ Orc không hề dừng 
chân. Cả Uglúk lẫn Grishnákh đều hò hét, thúc giục 
chúng tiếp tục đến nỗ lực cuối cùng. 


“Chúng sẽ làm được. Chúng sẽ thoát được,” 
Pippin nghĩ bụng. Rồi cậu cố xoay cổ lại, đủ để liếc 
một mắt qua vai về phía sau. Cậu thấy đội ky binh ở 
phía Đông, giờ đã ngang với lũ Orc, đang sải vó trên 
đồng bằng. Hoàng hôn mạ bóng những mũi giáo, mũ 
trụ của họ, làm ánh lên những mái tóc sáng màu đang 
tung bay. Họ đang vây lấy lũ Orc, dồn chúng lại, xua 
chúng dọc theo dòng sông. 


https://thuviensach.vn 


Cậu hết sức băn khoăn không hiếu họ là giống 
người nào. Giờ cậu ước gì đã học hỏi nhiều hơn lúc 
còn ở Thung Đáy Khe, chịu khó tìm hiểu bản đồ và 
mọi thứ; thế nhưng vào những ngày đó kế hoạch cho 
cuộc hành trình có vẻ như đã được đặt vào những bàn 
tay tài giỏi hơn, và cậu không bao giờ có thể ngờ sẽ 
bị tách khỏi Gandalf, hoặc khỏi Sải Chân Dài, thậm 
chí là khỏi Frodo. Tất cả những gì cậu có thể nhớ về 
Rohan chỉ là con ngựa của Gandalf, Bờm Bóng, đến 
từ vùng đất đó. Nếu chỉ có vậy thì nghe cũng thật 
đáng hy vọng. 


“Nhưng làm sao bọn họ biết được mình không 
phải là Orc?” cậu nghĩ bụng. “Mình không nghĩ ở 
dưới này bọn họ từng nghe tới người Hobbit đâu. Lễ 
ra mình nên lẫy làm mừng vì lũ Orc quái ác có vẻ sắp 
bị tiêu diệt, thế nhưng mình mà được cứu thì vẫn tốt 
hơn.” Rất có thể cậu và Merry sẽ bị giết chết cùng 
những kẻ bắt cóc, thậm chí trước cả khi những Con 
Người Rohan biết là có họ. 


Một vài người trong đội ky binh là cung thủ, có 
thể bắn tên từ ngay trên lưng ngựa đang phi. Phóng 
thật nhanh vào tầm bắn, họ vãi tên vào những tên Orc 
tụt lại phía sau, khiến nhiều kẻ trong số chúng gục 
xuống: rồi đội ky binh vòng lại thoát ra khói tầm tên 
trả đũa của kẻ thù, chúng bắn bừa bãi và chăng dám 
dừng lại. Cứ như vậy thêm nhiều lần nữa, và có lần 
tên đã bay tới tận toán Isengard. Một trong số chúng, 
chạy ngay phía trước Pippin, đổ nhào và chằng đứng 
dậy được nữa. 


https://thuviensach.vn 


Buổi đêm buông xuống mà các Ky Sĩ vẫn chưa 
chịu áp sát để giao chiến. Rất nhiều tên Orc đã gục 
xuống, thế nhưng vẫn còn tới hai trăm tên khác. Lũ 
Orc đến được một quả đồi nhỏ khi trời vẫn còn chạng 
vạng. Hiên rừng đã rất gần, có lẽ không xa hơn ba 
sải, nhưng chúng không thể đi thêm được nữa. Đội ky 
binh đã vây tròn quanh chúng. Một toán Orc không 
tuân lệnh Uglúk vẫn tiếp tục chạy về phía khu rừng: 
chỉ có ba tên quay lại được. 


“Vậy là chúng ta đến đây rồi,” Grishnákh chế 
nhạo. “Quả là lãnh đạo tài tình! Tao hy vọng Dglúk vĩ 
đại sẽ lại dẫn dắt chúng ta ra.” 


“Đặt bọn Tí Hon xuống!” Uglúk ra lệnh mà chắng 
thèm đế ý đến Grishnákh. “Mày, Lugdush, lấy thêm 
hai tên nữa ra canh gác chúng! Không được để chúng 
chết, trừ phi lũ Da Trắng bẩn thỉu tấn công vào. Hiểu 
không? Chừng nào tao còn sống, tao còn cần có 
chúng. Nhưng không được để chúng hò hét, và không 
được để ai giải thoát chúng. Buộc chân chúng lại!” 


Mệnh lệnh cuối được thi hành một cách tàn nhãn. 
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Pippin được nằm cạnh 
Merry. Lũ Orc gây náo động ồn ào khủng khiếp, 
chúng hò hét rồi khua đập vũ khí, giúp hai chàng 
Hobbit tranh thủ thì thầm với nhau được một hồi. 


“Anh chăng thấy chuyện này sáng sủa gì,” Merry 
nói. “Anh lử cò bợ ra rồi. Không nghĩ anh có thể bò 
được xa, ngay cả nếu anh thoát được.” 


“Lembas!” Pippin thì thầm. “Lembas: em còn một 
chút đây. Anh có không? Em không nghĩ chúng lấy đi 
thứ gì ngoài kiếm của bọn mình.” 


https://thuviensach.vn 


“Có, anh vẫn còn một gói trong túi,” Merry trả 
lời, “nhưng chắc đã bị đập vỡ tan nát rồi. Dù thế nào 
thì anh cũng chăng thể thò được mồm vào túi!” 


“Anh không cần phải làm vậy. Em đã...” nhưng 
ngay lúc đó một cú đá dã man cảnh báo Pippin rằng 
tiếng ồn ào đã lắng xuống, và lũ lính gác đang theo 
dõi họ. 


› +®%£ % 


Buổi đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch. Khắp xung quanh 
gò đất nơi lũ Orc đang tập trung, những ngọn lửa 
canh bùng lên, đỏ rực trong đêm tối, cả một vòng 
khép kín. Chúng nằm trong tầm bắn của cung dài, 
nhưng những ky sĩ không hề lộ diện trong vùng sáng, 
khiến lũ Orc tốn rất nhiều tên bắn vào những ngọn 
lửa, đến khi Uglúk ngăn chúng lại. Đội ky sĩ không 
gây ra bất cứ tiếng động nào. Đến đêm khuya, khi 
mặt trăng ló ra khỏi sương mù, thì thi thoảng họ mới 
thấp thoáng hiện ra, bóng dáng đôi lúc lóe lên trong 
ánh sáng trắng khi họ di chuyển thành vòng canh 
chừng không nghỉ. 


“Chúng đang đợi Mặt Trời, quỷ tha ma bắt chúng 
đi!” tên lính gác gầm lên. “Tại sao chúng ta không 
hợp nhau lại tấn công phá vây? Tao muốn biết lão già 
Uglúk nghĩ lão đang làm gì?” 


https://thuviensach.vn 


“Tao dám nói rồi mày sẽ biết,” Uglúk từ phía sau 
bước lên gầm gừ. “Ý mày là ta không nghĩ ngợi gì, 
phải không hả? Quỷ tha ma bắt mày đi! Mày cũng 
chăng hơn gì lũ tiện dân kia: lũ giòi bọ và lũ vượn 
Lugbúrz. Rủ chúng tấn công chẳng ích lợi gì. Chúng 
chỉ biết to mồm rồi bỏ chạy, và cái bọn cưỡi ngựa bấn 
thỉu kia thừa số quân để có thể quét sạch chúng ta rồi. 


“Lũ giòi bọ này chỉ giỏi làm mỗi một việc này: 
chúng có thể nhìn như khoan vào đêm tối. Thế nhưng 
theo tất cả những gì nghe được thì những tên Da 
Trắng này có mắt nhìn đêm tốt hơn tất thảy bọn 
Người khác; và cũng đừng quên lũ ngựa của chúng! 
Chúng có thể nhìn thấy cả gió đêm, nghe đồn đại là 
như vây. Thế nhưng vẫn còn một điều những anh bạn 
tốt bụng đó không biết: Mauhúr và lính của hắn đang 
trong rừng, và họ có thể tới đây bất cứ lúc nào.” 


Lời lẽ của Ủglúk có vẻ như đã đủ làm yên lòng 
toán Isengard; thế nhưng lũ Orc còn lại vừa nản lòng 
vừa muốn nổi loạn. Chúng cắt một vài lính canh, số 
còn lại đều nằm dài ra đất, nghỉ ngơi trong màn đềm 
dễ chịu. Quả thật trời đã tối đen trở lại; bởi mặt trăng 
đã dạt về phía Tây vào vùng mây dày, và Pippin 
chăng thể nhìn xa quá một vài bộ. Những ngọn lửa 
không mang chút ánh sáng nào đến quả đồi. Tuy 
nhiên đội ky binh lại chẳng chịu đợi bình minh và để 
kẻ thù ngơi nghỉ. Một tiếng hét bất chợt từ mạn Đông 
øò đất đã cho thấy điều gì đó không ổn. Có vẻ như 
vài Người đã phi vào gần, lặng lẽ xuống ngựa, trườn 
tới rìa khu trại và giết vài tên Orc, và rồi lại rút êm 
vào đêm tối. Uglúk phải đích thân lao ra để ngăn 
chặn chúng chạy loạn. 


https://thuviensach.vn 


Pippin và Merry ngồi dậy. Những tên lính gác, 
quân Isengard, đã đi cùng Uglúk. Thế nhưng giả như 
hai chàng Hobbit có nảy ra bất cứ ý định trốn thoát 
nào, thì cũng nhanh chóng bị phá sản. Một cánh tay 
dài bờm xờm lông lá bỗng tóm lấy cổ từng người và 
dồn họ lại gần nhau. Họ lờ mờ nhận ra cái đầu to lù 
cùng khuôn mặt ghê tởm của Grishnákh ở ngay giữa; 
hơi thở hôi thối của hắn phả ra ngay má họ. Hắn bắt 
đầu sờ soạng và kiểm tra. Pippin rùng mình khi 
những ngón tay cứng rắn và lạnh lẽo lần mò xuống 
lưng cậu. 


“Những cậu bé của ta!” Grishnákh thì thầm nói. 
“Nghỉ ngơi đã rồi chứ? Hay là chưa? Có lẽ vị trí hơi 
bất tiện một chút nhỉ: kiếm và roi ở một bên, còn 
những cây giáo bẩn thỉu thì ở bên kia! Người Tí Hon 
thì không nên can thiệp vào những chuyện quá lớn 
lao đối với mình.” Những ngón tay hắn vẫn tiếp tục 
mò mẫm. Hai đốm lửa mờ nhưng nóng bỏng bùng lên 
trong mắt hắn. 


Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong tâm trí Pippin, 
cứ như thể đã nắm bắt được từ chính suy nghĩ gấp 
gáp của kẻ thù: “Grishnákh biết về chiếc Nhẫn! Hắn 
đang tìm kiếm nó, trong khi Uglúk bận rộn việc khác: 
có lẽ hắn muốn chiếm làm của riêng.” Nỗi sợ hãi làm 
lạnh ngắt trái tim Pippin, thế nhưng cũng ngay lúc đó 
cậu tự hỏi có thể lợi dụng gì từ sự thèm khát của 
Grishnákh. 


“Ta không nghĩ ngươi có thể tìm ra nó bằng cách 
đó,” cậu thì thầm. “Không dễ tìm ra đâu.” 


“Tìm ra nó?” Grishnákh nói: những ngón tay hắn 
ngừng mò mẫm mà chuyển sang bóp lẫy vai Pippin. 


https://thuviensach.vn 


“Tìm cái gì? Mày đang nói gì thế, cậu bé?” 


Pippin im lặng trong chốc lát. Rồi đột nhiên trong 
đêm tối cậu phát ra một âm thanh từ cổ họng: gollum, 
gollum. “Không có gì, bảo bối ạ,” cậu nói thêm. 


Hai chàng Hobbit cảm nhận được những ngón tay 
Grishnákh đang máy giật. “Ô hô!” tên yêu tỉnh rít 
nhẹ. “Ý nó là vậy, phải không? Ô hô! Rất-rất nguy 
hiểm đấy, những cậu bé của ta.” 


“Có lẽ “ Merry nói, giờ cậu đã tỉnh hắn và hiểu 
được ý của Pippin. “Có lẽ vậy; nhưng không chỉ với 
riêng bọn ta đầu. Ngươi biết rõ nhất về kế hoạch của 
chính ngươi. Ngươi muốn nó hay không nào? Và 
ngươi sẽ trả gì cho nó đầy?” 


“lao có muốn nó không? Tao có muốn nó 
không?” Grishnákh nói, như thể không hiểu øì hết; 
nhưng hai cánh tay hắn lại run lên. “Tao sẽ trả gì cho 
nó? Ý chúng mày là gì?” 


“Ý của bọn ta,” Pippin nói, cẩn thận lựa chọn từ 
ngữ, “là chẳng hay ho gì việc mò mẫm trong đêm tối. 
Bọn ta có thể giúp ngươi tiết kiệm thời gian và rắc 
rối. Nhưng ngươi phải cởi trói chân ta trước, bằng 
không bọn ta sẽ chăng làm gì hết, và chăng nói gì 
hết.” 


“Bọn ngốc nhỏ bé dịu dàng của ta,” Grishnákh rít 
lên, “tất cả những gì chúng mày có, và tất cả những 
gì chúng mày biết, sẽ bị moi ra vào thời điểm thích 
hợp: tất cả! Chúng mày sẽ mong có thêm nhiều điều 
nữa để khai làm thỏa lòng Người Tra Khảo, chắc 
chắn vậy rồi: sớm thôi. Không cần phải vội khai đâu. 


https://thuviensach.vn 


Ôi không cần đâu! Chúng mày nghĩ chúng mày được 
để cho sống làm gì? Những anh bạn nhỏ bé thân mến 
ơi, làm ơn hãy tin khi tao nói nó không xuất phát từ 
lòng tốt đâu; tính xấu đó thậm chí Ủglúk còn không 
có nữa kìa.” 


“Ta thấy cũng dễ tin thôi,” Merry nói. “Thế nhưng 
ngươi vẫn chưa mang được con mồi về nhà mà. Và 
có vẻ mồi ấy không đi theo đường của ngươi, cho dù 
điều gì xảy ra đi nữa. Nếu bọn ta đến Isengard, sẽ 
không phải là Grishnákh vĩ đại hưởng lợi đâu: 
Saruman sẽ chiếm tất cả những gì hắn thấy. Nếu 
ngươi muốn có gì đó cho bản thần thì giờ là lúc để 
thương lượng đấy.” 


Grishnákh bắt đầu mất bình tĩnh. Có vẻ như cái 
tên Saruman đặc biệt dễ khiến hắn nổi điên. Thời 
gian đang trôi qua và sự huyên náo dần lắng xuống. 
Uglúk hoặc quân Isengard có thể quay lại vào bất cứ 
phút nào. “Chúng mày có nó không - một trong hai 
đứa?” hắn gầm gừ. 


“Gollum, gollum!” Pippin nói. 
“Cởi dầy trói chân cho bọn ta!” Merry nói. 


Họ có thể cảm nhận được đôi tay tên Orc đang 
run lên dữ dội. “Quỷ tha ma bắt chúng mày đi, đồ sâu 
mọt tí hon bẩn thỉu!” hắn rít. “Cởi dây trói chân 
chúng mày à? Ta sẽ cởi từng sợi dây trong cơ thể 
chúng mày. Chúng mày nghĩ ta không thể lục soát 
chúng mày đến tận xương à? Lục soát chúng mày! 
Tao sẽ xé chúng mày thành nhiều mảnh vẫn còn run 
rẩy. Tao không cần chân chúng mày hỗ trợ mới có thể 


https://thuviensach.vn 


đem chúng mày ởi - và giữ cả hai bọn mày cho riêng 
tao!” 


Đột nhiên hắn nắm lấy họ. Sức mạnh của đôi tay 
dài và bả vai của hắn thật khủng khiếp. Hắn nhét mỗi 
người vào một nách, và kẹp chặt họ vào hai bên 
sườn; hai bàn tay lớn bịt lấy mồm họ. Rồi hắn nhảy 
về phía trước, người khom thấp. Hắn đi nhanh chóng 
và lặng lẽ, cho đến khi đến tận rìa gò. Ở đó, lọt qua 
khoảng hở giữa vòng lính canh, hắn vượt qua như 
một cái bóng quỷ quyệt hòa vào màn đêm, trượt 
xuống triền đất rồi nhắm về phía Tây tới dòng sông 
chảy ra từ khu rừng. Hướng đó có cả một vùng đất 
trống rộng mà chỉ có một ngọn lửa. 


Đi được hơn chục thước hắn dừng lại, nhìn ngó và 
nghe ngóng. Chắng nghe chăng thấy bất cứ gì. Hắn 
lại chậm rãi trườn đi, người khom gần sát đất. Rồi 
hắn lại ngồi xổm xuống và nghe ngóng. Rồi hắn đứng 
lên, như thể đang thử liều một cú nước rút bất ngờ. 
Đúng lúc đó một hình bóng ky sĩ đen thẫm hiện ra 
ngay trước mắt hắn. Một con ngựa khịt mũi chồm 
lên. Một người cất tiếng hô lớn. 


Grishnákh quăng người xuống mặt đất, kéo hai 
chàng Hobbit xuống bên dưới mình; rồi hắn tuốt 
kiếm. Không nghi ngờ gì nữa hắn thà giết chết tù 
nhân còn hơn cho phép họ trốn thoát hoặc được cứu 
thoát; nhưng chính điều đó đã làm hại hắn. Thanh 
kiếm khẽ vang lên, và lóe sáng do đống lửa phía bên 
trái hắn. Một mũi tên từ trong bóng đêm rít gió lao 
tới: hoặc do được ngắm rất điệu nghệ, hoặc đã được 
số phận dẫn đường, tên găm trúng bàn tay phải hắn. 
Hắn thét lên đánh rơi thanh kiếm. Có tiếng vó ngựa 
dồn dập, Grishnákh vừa định vùng lên bỏ chạy thì đã 


https://thuviensach.vn 


bị đè xuống cùng một ngọn giáo đầm xuyên thấu 
người. Hắn thét lên một tiếng khủng khiếp rồi nằm 
vật xuống bất động. 


Hai chàng Hobbit vẫn nằm bẹp dưới đất, y như 
khi Grishnákh bỏ họ lại. Một ky sĩ khác phi ào đến hỗ 
trợ đồng đội. Không rõ bởi sự nhạy bén đặc biệt của 
thị giác, hay của loại giác quan nào khác, mà con 
ngựa nhảy lên và nhẹ nhàng phóng qua họ; còn người 
cưỡi lại không hề nhìn thấy họ đang nằm trùm kín 
những tấm áo choàng tiên, lúc này đang mất vía, và 
quá hoảng sợ không dám cử động. 


› +®%£ % 


Cuối cùng Merry cũng cựa người rồi khẽ thì 
thầm: “Đến giờ vẫn ổn; thế nhưng chúng ta làm gì để 
tránh bị đầm xuyên táo đây?” 


Họ có được câu trả lời gần như tức thì. Tiếng thét 
của Grishnákh đã khuấy động lũ Orc. Qua những 
tiếng gào thét vang lên từ phía gò đất hai chàng 
Hobbit có thể đoán ra việc mình biến mất đã bị phát 
hiện: có lẽ Uglúk đang chém rụng thêm vài cái đầu 
nữa. Rồi đột nhiên có nhiều tiếng Orc thét lên đáp trả 
từ bên phải, bên ngoài vòng lửa canh, từ phía khu 
rừng và dãy núi. Rõ ràng là Mauhúr đã tới và đang 
tấn công những kẻ bao vây. Có tiếng ngựa phi dồn. 
Đội Ky Sĩ siết chặt vòng vây xung quanh gò đất, bất 
chấp những loạt tên của lũ Orc, như để loại trừ bất cứ 
cuộc tấu thoát nào, trong khi một toán khác phóng đi 


https://thuviensach.vn 


giải quyết những kẻ mới đến. Đột nhiên Merry và 
Pippin nhận thấy giờ đây họ đã ở bên ngoài vòng vây 
mà chưa cần phải động chân: chẳng còn gì chắn giữa 
họ và con đường thoát nữa. 


“Giờ,” Merry nói, “chỉ cần chân tay được cởi, 
chúng ta đã có thể chạy đi rồi. Nhưng anh không thể 
chạm tới nút buộc, mà cũng chẳng cắn được.” 


“Không cần cố đâu,” Pippin nói. “Em đang định 
nói với anh: Em đã lo xong việc cởi trói tay. Mấy 
vòng dây này chỉ để ra vẻ thôi. Tốt hơn anh nên làm 
một miếng lembas trước đã.” 


Cậu tuột đoạn thừng khỏi cổ tay và móc ra một 
gói nhỏ. Những chiếc bánh đã vỡ, nhưng vẫn tốt, vẫn 
được gói trong lớp lá. Mỗi chàng Hobbit ăn lấy hai ba 
mẫu bánh. Vị bánh mang lại cho họ ký ức về những 
khuôn mặt đẹp đề, tiếng cười đùa, và những món ăn 
ngon lành vào những ngày bình yên giờ đã cách xa. 
Họ trầm ngâm ăn một chập lâu, ngồi trong bóng tối, 
chăng buồn để tâm đến những tiếng gào thét hay âm 
thanh trận chiến ở gần đó. Pippin là người đầu tiên 
trở về với thực tại. 


“Chúng ta phải chuôồn thôi,” cậu nói. “Nhưng đợi 
một lát đã!” Thanh kiếm của Grishnákh nằm ngay 
tầm tay cậu, nhưng quá nặng và vướng víu khó sử 
dụng: nên cậu bò về phía trước, tìm thấy xác một tên 
yêu tỉnh, rút từ bao kiếm của hắn ra một con dao dài 
và sắc. Con dao giúp cậu cởi dây trói cho cả hai. 


“Giờ thì đến lúc rồi!” cậu nói. “Khi nào nóng 
người hơn một chút, có lẽ chúng ta sẽ lại có thể đứng, 


https://thuviensach.vn 


và đi được. Nhưng dù thế nào thì tốt hơn đầu tiên 
chúng ta cứ bò đã.” 


Và họ bò. Lớp đất mặt khá dày và mềm, điều đó 
có lợi cho họ; thế nhưng có vẻ như đó là một công 
việc lầu la chậm chạp. Họ vòng tránh ngọn lửa canh 
một đoạn khá xa, rồi trườn lên phía trước từng tí một, 
cho tới khi đến được dòng sông đang cuộn chảy ùng 
ục trong màn đêm bên dưới những bờ sâu. Rồi họ 
quay lại nhìn. 


Tiếng huyên náo đã lắng xuống. Rõ ràng Mauhúr 
và “lính” của hắn đã bị tiêu diệt hoặc bị đuối đi. Đội 
Ky Binh đã quay lại phiên gác đềm lặng lẽ đến đáng 
sợ của họ. Thế nhưng nó sẽ không kéo dài thêm lâu 
nữa. Đêm đã tàn. Ở phía Đông, bầu trời không mây 
đang bắt đầu sáng dần. 


“Chúng ta phải ấn nấp đi thôi,” Pippin nói, “hoặc 
không chúng ta sẽ bị phát hiện. Cũng chăng tốt đẹp gì 
nếu mấy tay ky sĩ này nhận ra chúng ta không phải là 
Orc sau khi ta đã chết rồi.” Cậu đứng dậy và giậm 
chân. “Mấy sợi thừng này siết đau như cắt vậy; 
nhưng bàn chân em bắt đầu ấm lại. Em đã có thể 
chập chững đi được rồi. Anh thì sao, Merry?” 


Merry đứng dậy. “Được rồi,” cậu nói, “anh xoay 
xở được. Lembas đã thực sự tiếp thêm năng lượng! 
Và cả cảm giác phấn chấn hơn nhiều thứ thuốc nóng 
của lũ Orc. Không biết thuốc ấy làm bằng gì. Nhưng 
có lẽ tốt hơn là không biết. Hãy làm một ngụm nước 
để trôi đi mọi suy nghĩ về nó!” 


“Không phải ở đây, bờ sông dốc quá,” Pippin nói. 
“Tiến lên phía trước nào!” 


https://thuviensach.vn 


Họ đổi hướng và chậm rãi bước đi bên nhau dọc 
theo dòng sông. Đằng Đông đang hừng lên phía sau 
họ. Họ vừa đi vừa đối chiếu những sự kiện, nói 
chuyện vui tươi theo phong cách của người Hobbit về 
những gì đã xảy ra kể từ khi bị bát. Từ lời lẽ của họ 
chăng ai có thể tưởng tượng được rằng họ đã bị đối 
xử tàn nhẫn, đã phải trải qua những cơn nguy khốn, 
phải đi trong tuyệt vọng thăng vào nơi chỉ có đau đớn 
và chết chóc; hoặc rằng ngay lúc này, như họ biết rõ, 
họ chăng có nhiều cơ hội tìm thấy bạn bè hay bình an 
được nữa. 


“Có vẻ như em đã làm tốt đấy, cậu Took ạ,” 
Merry nói. “Em sẽ được dành gần hết một chương 
sách của ông già Bilbo, nếu anh có cơ hội được kể lại 
cho ông ấy. Tốt lắm: nhất là chuyện đoán ra được âm 
mưu của tên côn đồ lông lá đó mà chơi lại hắn ta. 
Nhưng anh tự hỏi liệu có ai thấy được dấu đường của 
em và tìm thấy cái ghim cài đó không. Anh chắc sẽ 
bực lắm nếu để mất cái của anh, nhưng anh sợ cái của 
em đã ra đi mãi mãi rồi. 


“Anh sẽ phải chải lại ngón chân, nếu còn muốn 
ngang hàng với em. Thực tình anh họ Hươu Bia Rum 
giờ sẽ đi lên trước đây. Đến lượt cậu ta chứng tỏ rồi. 
Anh cho rằng em chăng hình dung được ta đang ở 
đầu; may mà anh biết tận dụng thời gian ở Thung 
Đáy Khe hơn em. Bọn mình đang đi về phía Tây dọc 
theo sông Luồng Ent. Điểm cuối Dãy Núi Mù Sương 
đang ở trước mắt và cả Rừng Fangorn nữa.” 


Cậu còn chưa kịp dứt lời thì vùng bìa rừng đen 
sâm đã hiện ra lù lù ngay trước mặt. Màn đềm có vẻ 


https://thuviensach.vn 


như vẫn nán lại dưới những tán cây lớn, cố trườn 
khỏi buổi Bình Minh đang đến. 


“Dẫn đường đi, cậu Hươu Bia Rum!” Pippin nói. 
“Hoặc lùi bước! Chúng ta đã được cảnh báo về 
Fangorn. Nhưng anh chàng biết tuốt hắn không quên 
tuốt.” 


“Anh không quên,” Merry trả lời, “nhưng anh 
thấy khu rừng có vẻ là hơn, dù thế nào thì cũng hơn 
là quay lại để rơi vào trận chiến.” 


Cậu dẫn đường vào bên dưới những cành cây 
khống lồ. Chúng có vẻ cổ thụ đến mức chăng thể 
đoán nổi tuổi. Những chùm địa y lớn buông xuống 
như những chòm râu, phất phơ trong gió nhẹ. Từ 
trong bóng tối hai chàng Hobbit lại ló ra, nhìn xuống 
triền dốc vừa bỏ lại phía sau: những hình thù nhỏ bé 
trốn nấp trong ánh sáng mờ tối ấy trông như những 
đứa bé Tiên từ sâu thắm ngàn xưa nơi Rừng Hoang lạ 
lẫm ngắm nhìn buổi Bình Minh đầu tiên trong đời. 


Xa tít bên kia Sông Cả, bên kia miền Đất Nâu, 
hàng lý rồi hàng lý xám xịt, Bình Minh đang lên, đỏ 
rực như lửa. Những hồi tù và của thợ săn cất lên ồn ã 
đón chào. Những Ky Sĩ Rohan đột nhiên bừng tỉnh. 
Tù và đáp lại tù và vang vọng. 


Trong bầu không khí lạnh lão, Merry và Pippin 
nghe thấy rõ ràng những tiếng hí của ngựa chiến, và 
cả những tiếng hát của rất nhiều người đột nhiên 
vang lên. Vầng Mặt Trời hé lên, một lưỡi liềm lửa đỏ 
trên lằn ranh thế giới. Rồi cất tiếng thét đồng thanh 


https://thuviensach.vn 


dũng mãnh, đội Ky Sĩ bắt đầu tiến công từ phía 
Đông; ánh sáng đỏ lấp lánh trên giáp trụ và mũi giáo 
của họ. Lũ Orc gào thét và bắn tất cả số tên còn lại. 
Hai chàng Hobbit nhìn thấy nhiều ky sĩ ngã xuống; 
nhưng đội ngũ của họ vẫn dấn tiếp lên đỉnh quả đồi, 
vượt qua đồi rồi quay lại tấn công lần nữa. Phần lớn 
những tên Orc còn sống bèn phá đội hình, chạy túa ra 
các hướng, từng tên đều bị truy sát. Thế nhưng vẫn 
còn một băng Orc, co cụm thành một mũi hình nêm 
đen đúa, quyết tâm nhằm hướng khu rừng mà đi. 
Chúng tiến lên triền dốc đánh thắng vào đội quân 
canh gác. Giờ chúng đã tiến vào rất gần, và có vẻ như 
chúng chắc chắn sẽ thoát được: chúng đã hạ sát ba 
Ky Sĩ chắn đường. 


“Chúng ta xem quá lầu rồi đấy,” Merry nói. “Đó 
là Uglúk! Anh không muốn gặp lại hắn đâu.” Hai 
chàng Hobbit quay người rồi chạy sâu vào bóng tối 
của khu rừng. 


Và như vậy họ đã không kịp chứng kiến cuộc cầm 
cự cuối cùng, khi Uglúk bị đuổi kịp và bị dồn vào 
bước đường cùng ở ngay tại bìa khu rừng Fangorn. Ở 
đó hắn đã bị hạ sát dưới tay Éomer, Đệ Tam Thống 
Chế đất Mark, đã xuống ngựa đấu kiếm tay đôi với 
hắn. Và trên khắp những cánh đồng rộng lớn những 
Ky Sĩ mắt tỉnh đã truy sát nốt vài tên Orc tấu thoát 
được vẫn còn đủ sức chạy. 


Rồi sau khi đặt những đồng đội tử trận xuống một 
ngôi mộ chung và hát những bài ngợi ca, đội Ky Sĩ 
đốt một đống lửa khống lồ và vung vãi tro cốt kẻ thù 
của họ. Và như vậy cuộc tấn công đã kết thúc, không 
một tin tức nào lọt ra đến được Mordor hay Isengard; 


https://thuviensach.vn 


nhưng đám khói từ đống lửa đã bốc lên tận trời và 
không thể tránh khỏi nhiều con mắt dò xét. 


Chương IV 


CÂY RÂU 


Lúc này hai chàng Hobbit di chuyển với toàn bộ 
tốc lực mà bóng đêm cùng khu rừng rậm rạp cho 
phép, men theo đường đi của dòng nước, hướng về 
phía Tây, leo lên những sườn dốc của dãy núi, tiến 
vào mỗi lúc một sâu bên trong rừng Fangorn. Dần 
dần nỗi sợ lũ Orc nguôi đi, và bước chạy của họ 
chậm lại. Một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ dâng lên 
trong họ, như thể bầu không khí quá loãng hoặc quá 
thiếu không thở nổi. 


Cuối cùng Merry dừng lại. “Chúng ta không thể 
tiếp tục thế này được,” cậu hốn hến. “Anh cần một 
chút không khí.” 


“Dù thế nào chúng ta cũng phải uống nước,” 
Pippin nói. “Em khô cổ rồi.” Cậu leo lên một rễ cây 
lớn ngoằn ngoèo đầm xuống dòng nước, rồi cúi 
xuống múc lên chút nước trong đôi bàn tay chụm lại. 
Nước sạch và lạnh khiến cậu uống liền nhiều ngụm. 
Merry cũng làm theo. Nước đã làm cả hai tỉnh lại và 
dường như còn cổ vũ trái tim họ; họ ngồi cùng nhau 
một lát bên bờ nước, khua khoắng những đôi chân 
mệt mỏi, và nhìn những hàng cây đang đứng im lìm 


https://thuviensach.vn 


xung quanh, hàng này tiếp nối hàng nọ, cho đến khi 
khuất dần trong chạng vạng màu xám ở mọi hướng. 


“Anh vẫn chưa dẫn bọn mình ởi lạc đấy chứ?” 
Pippin vừa nói vừa ngả người tựa lưng vào một thân 
cây lớn. “Ít nhất thì chúng ta vẫn có thể bám theo 
hướng dòng nước này, Luồng Ent hay gọi là gì cũng 
được, và rồi có thể ra được đúng nơi mà chúng ta đã 
đi vào.” 


“Có thể làm vậy, nếu chân của chúng ta cho 
phép,” Merry nói, “và nếu chúng ta được thở tử tế.” 


“Phải, ở trong này thật là mờ ảo, và ngột ngạt,” 
Pippin nói. “Không hiểu sao nó lại làm em nhớ đến 
căn phòng cổ bên trong Khu Lớn của nhà Took ở mãi 
tận các Smial tại Ấp Tuck: một phòng thật rộng lớn, 
đồ đạc không hề bị dịch chuyển mà cũng không thay 
đối qua biết bao thế hệ. Người ta nói Già Took sống ở 
đó hết năm này qua năm khác, ông ấy và căn phòng 
cùng nhau già đi và nhếch nhác thêm - và căn phòng 
không hề bị động đến từ khi ông ấy qua đời, một thế 
kỷ trước. Và Già Gerontius là ky của em: vậy là cũng 
lùi lại kha khá đấy. Nhưng điều đó chăng là gì so với 
cảm giác cổ xưa của khu rừng này. Hãy nhìn bao 
nhiêu là những râu ria địa y chảy dài, rỉ nước, bờm 
xờm kìa! Có vẻ như hầu hết cây cối đều phủ toàn lá 
khô rách rưới chăng bao giờ rụng. Thật bừa bộn. Em 
không thể tưởng tượng mùa xuân ở đây trông thế nào, 
nếu có bao giờ đến; chắc lại càng không có chuyện 
dọn dẹp đón xuân về.” 


“Nhưng dù thế nào thì thỉnh thoảng Mặt Trời cũng 
phải ngó vào đây chứ,” Merry nói. “Irông nó và cảm 
giác về nó không hề giống mô tả của Bilbo về khu 


https://thuviensach.vn 


rừng Âm U chút nào cả. Ở đó tất cả đều đen tối, và là 
nơi trú ẩn của những thứ đen tối. Còn ở đây chỉ là mờ 
ảo và nhiều cây đến đáng sợ. Chăng thể hình dung có 
con vật nào lại có thể sống được ở đây, hay ở lại đây 
lâu dài.” 


“Đúng vậy, cả người Hobbit nữa,” Pippin nói. 
“Và em cũng không thích nghĩ đến việc phải đi 
xuyên qua đây nữa kia. Em đoán sẽ chẳng có gì ăn 
được suốt cả trăm dặm. Đồ dự trữ của chúng ta thế 
nào rồi?” 


“Ít lám,” Merry trả lời. “Chúng ta đã bỏ chạy mà 
chằng mang theo gì ngoài một cặp lembas dự trữ, và 
bỏ lại mọi thứ khác,” Họ nhìn những chiếc bánh tiên 
còn lại: vài mảnh vỡ đủ cho khoảng năm ngày đạm 
bạc, tất cả chỉ có vậy. “Và chăng có khăn choàng hay 
chăn đắp,” Merry nói. “Dù đi đường nào thì đềm nay 
bọn mình vẫn sẽ bị lạnh.” 


“Vậy tốt hơn là bọn mình nên quyết định đường 
đi ngay lúc này,” Pippin nói. “Giờ chắc sáng rõ rồi.” 


Ngay sau đó họ nhận thấy một ánh sáng vàng xuất 
hiện, ở đầu đó phía sâu trong rừng: dường như những 
tia sáng mặt trời vừa bất chợt xuyên qua được mái 
rừng. 


“Xin chào!” Merry nói. “Chắc hắn Mặt Trời đã 
chui vào một đám mây trong khi bọn mình đang ở 
dưới những cái cây này, và bây giờ bà ta lại chui ra 
được; hoặc không bà ta đã trèo lên cao nên nhìn qua 
được một khoảng hở nào đó. Không xa đầu - hãy đi 
xem thế nào!” 


https://thuviensach.vn 


Họ nhận thấy quãng đường xa hơn họ tưởng. Mặt 
đất dựng lên dốc đứng, và mỗi lúc một nhiều sỏi đá. 
Họ càng đi ánh sáng càng tỏa rộng, và không lâu sau 
họ gặp phải một bức tường đá chắn ngay phía trước: 
một vách đồi, hoặc cũng có thể là điểm kết thúc đột 
ngột của nhánh núi vươn dài nào đó từ dãy núi phía 
xa. Không một cây cối nào mọc trên đó, ánh mặt trời 
chiếu thắng lên bề mặt đá. Cành lá của đám cây mọc 
dưới chân tường đá chọc thắng ra cứng đờ, như thể 
đang cố vươn ra sưởi ấm. Nơi trước đây tất cả trông 
đều héo tàn và xám xịt, thì bây giờ khu rừng lại ánh 
lên những màu nâu thắm, cùng màu vỏ cây xám đen 
mịn màng như da thuộc bóng láng. Những thân cây 
hửng màu lục nhạt như màu cỏ non: xuân sớm hay 
hình ảnh thoáng qua của nó đang trải ra quanh họ. 


Trên mặt bức tường đá có gì đó giống như một 
cầu thang: có lẽ là tự nhiên, được tạo ra khi vách đá 
bị mưa gió bào mòn rồi nứt vỡ bởi nó trông thô ráp 
và không đều. Ở cao phía trên, gần ngang tầm ngọn 
rừng, có một khoảng thềm chìa ra bên dưới một vách 
dựng. Chẳng có gì mọc lên từ đó ngoại trừ ít cỏ dại 
bên bờ đá và một gốc cây chỉ còn lại hai cành cong 
queo: nó gần giống hình thù một ông già xương xẩu, 
đứng đó, hấp háy mắt trong nắng sớm. 


“Chúng ta lên nào!” Merry hào hứng nói. “Giờ là 
lúc để hít không khí trong lành, và nhìn ra khắp vùng 
đất!” 


Họ hết trèo lại trườn lên phía trên vách đá. Nếu 
cầu thang này là nhân tạo thì chắc hắn nó được dựng 
lên cho những bàn chân lớn hơn và những đôi chần 


https://thuviensach.vn 


dài hơn chân họ. Họ quá háo hức nên quên không 
ngạc nhiên thấy những vết thương, những phỏng rộp 
từ cuộc bắt cóc đã lành lại, và sinh lực cũng đã trở lại 
một cách khác thường. Cuối cùng họ đến được mép 
thềm đá gần như ở ngay bên dưới gốc cây cổ thụ; rồi 
họ nhảy lên và quay lưng lại quả đồi, hít thở thật sâu 
đoạn nhìn về phía Đông. Họ nhận thấy họ mới chỉ đi 
được khoảng ba hay bốn dặm vào trong khu rừng: 
những ngọn cây trải xuống triền dốc hướng ra vùng 
bình nguyên. Ở đó, ngay gần mép rừng, họ thấy 
những cuộn khói đen bốc lên, dập dìu trôi về phía họ. 


“Gió đang đổi chiều,” Merry nói. “Nó lại thổi từ 
phía Đông. Trên này lạnh quá.” 


“Phải,” Pippin nói, “em sợ đây chỉ là một chút 
nắng thoáng qua, rồi tất cả sẽ lại trở nên xám xịt. 
Thật tiếc làm sao! Khu rừng già xơ xác này trông thật 
khác trong ánh mặt trời. Em gần như đã cảm thấy 
thích nơi này đấy.” 


“Ngươi gần như thấy thích Khu Rừng sao! Tốt 
đấy! Một sự tử tế thật hiếm có,” một giọng nói lạ lẫm 
cất lên. “Hãy quay lại đây để ta nhìn thấy mặt các 
ngươi. Còn ta lại gần như cảm thấy không ưa cả hai 
ngươi, nhưng chúng ta không nên vội vàng như thế. 
Quay lại đây.” Một bàn tay lớn khớp ngón nổi u đặt 
lên vai mỗi người, và họ bị xoay ra đằng sau, nhẹ 
nhàng nhưng không thể cưỡng lại; rồi hai cánh tay 
khống lồ nhấc bổng họ lên. 


Họ nhận thấy mình đang nhìn vào một khuôn mặt 
khác thường hết sức. Nó thuộc về một hình thù khổng 


https://thuviensach.vn 


lồ giống như Người, lại gần giống Quỷ Khổng Lồ, 
cao ít nhất mười bốn bộ, vô cùng cường tráng, với cái 
đầu cao, và không hề có cổ. Thật khó nói hình hài ấy 
đang mặc bên ngoài một lớp như vỏ cây màu xanh 
xám, hay đó chính là lớp da. Nhưng dù thế nào thì hai 
cánh tay của nó, cách thân một quãng ngắn, lại không 
hề nhăn nheo, mà được bao phủ một lớp da nâu mịn 
màng. Đôi bàn chân lớn có bảy ngón ở mỗi bên. Phủ 
lên nửa dưới khuôn mặt dài là một bộ râu lòa xòa, 
rậm rạp, gần như khẳng khiu ở gốc nhưng lại mảnh 
dần và đầy rêu ở phía ngọn. Nhưng ngay lúc đó hai 
chàng Hobbit chăng thấy được gì nhiều ngoài đôi 
mắt. Đôi mắt sâu thắm lúc này đang soi xét họ, chậm 
rãi và nghiêm nghị, nhưng cũng rất sắc bén. Đôi mắt 
màu nâu, lấp lánh ánh xanh. Sau này Pippin vẫn 
thường cố tả lại ấn tượng đầu tiên của cậu khi nhìn 
thấy chúng. 


“Cảm giác như thể có một cái giếng khống lồ 
đằng sau đôi mắt ấy, chứa đầy những ký ức trải hàng 
thiên niên kỷ cùng những suy nghĩ đăng đăng, chậm 
chạp, và kiên định; nhưng trên bề mặt lại long lanh 
hiện tại; như ánh mặt trời lấp lánh trên lớp lá ngoài 
của một cây đại thụ, hay trên gợn sóng của một hồ 
nước sâu thắm. Tôi không biết, nhưng cảm giác cứ 
như một thứ gì đó mọc trên mặt đất - đang thiếp ngủ, 
có thể nói vậy, hay chỉ cảm nhận bản thân mình như 
một thứ gì đó ở giữa đầu rễ và đầu lá, giữa đất sâu và 
trời cao, đột nhiên bừng tỉnh dậy mà ngắm nhìn anh 
với cùng một sự quan tâm chậm rãi như vẫn thường 
suy ngẫm những vấn đề nội tại của chính mình trong 
suốt những năm dài bất tận.” 


“Hrum, Hoom,” giọng nói lầm bầm, một giọng 
trầm như được phát ra từ một cây sáo gỗ rất trầm. 


https://thuviensach.vn 


“Rõ ràng là rất kỳ lạ! Đừng vội vàng, đó là tôn chỉ 
của ta. Nhưng giả sử ta đã nhìn thấy các ngươi, trước 
khi nghe thấy giọng các ngươi - ta thích giọng ấy: 
những âm thanh nhỏ nhẹ dễ chịu; chúng gợi lại điều 
øì đó mà ta không nhớ ra được - giả sử ta nhìn thấy 
các ngươi, trước khi nghe thấy giọng các ngươi, thì ta 
đã giãm bẹp các ngươi rồi, vì tưởng là lũ Orc tí hon, 
và sau đó mới nhận ra là đã nhầm lẫn. Các ngươi thật 
kỳ lạ, rõ ràng vậy. Rễ cành ơi, thật kỳ lạ!” 


Pippin, dù vẫn còn kinh ngạc, không còn cảm 
thấy sợ hãi nữa. Trước đôi mắt đó cậu cảm thấy một 
sự hồi hộp đầy hiếu kỳ, chứ không phải là sợ hãi. 
“Làm ơn cho hỏi,” cậu nói, “ông là ai? Và ông là gì 
vậy?” 


Một cái nhìn kỳ quặc ánh lên trong đôi mắt già cả, 
gần như là cảnh giác; những giếng sâu đã bị đậy lại. 
“Hrum, thế này,” giọng nói trả lời; “ta là Ent, hay đó 
là cách mọi người gọi ta. Phải rồi, từ đó là Ent. Ent 
trưởng, là ta, ngươi có thể nói vậy, theo cách nói của 
ngươi. Fangorn là tên của ta đối với một số kẻ, một 
số kẻ khác lại gọi là Cây Râu. Cây Râu có vẻ được 
đấy.” 


“Ent sao?” Merry hỏi lại. “Nghĩa là gì vậy? Thế 
ông gọi mình là gì? Tên thật của ông là gì?” 


“Hoo, nào!” Cây Râu trả lời. “Hoo! Nói ra là sẽ lộ 
cả! Đừng vội vàng. Và fa mới là người đang hỏi. Các 
ngươi đang ở đất của ta. Ta thắc mắc không biết các 
ngươi là giống gì? Ta không thể nhận ra các ngươi. 
Có vẻ như các ngươi không có trong những danh 
sách cổ mà ta học khi còn trẻ. Nhưng thời đó đã cách 
đây lâu, lâu lắm rồi, và có lễ người ta đã làm danh 


https://thuviensach.vn 


sách mới. Để ta xem nào! Để ta xem nào! Nó thế nào 
nhỉ? 


Này nghe kể Tích Sinh Vật Trên Đời! 
Trước tiên giống loài tự do có bốn: 

Đầu lòng thức sớm là dòng giống Tiên; 

Ở nhà tối tăm, Người Lùn khai mỏ; 

Ent từ đất nở, già như núi đồi; 

Đoản mệnh Con Người, chủ nhân ngựa tốt: 


Hm, hm, hm. 


Nơi hay nhảy nhót, hải ly hay xây, 
Ưa húc lợn lòi, ưa mật là gấu, 
Chó săn sục sạo, lần lút thỏ rừng... 


hm, hm. 


Bò sống dưới đồng, đại bàng vách núi, 
Hươu khoe sừng đội; nhất chóng ó ta, 
Nhất trắng thiên nga, nhất lạnh là rắn... 


“Hoom, hm; hoom, hm, nó thế nào nhỉ? Room 
tum, room tum, roomty toom tum. Cả một danh sách 
dài đấy. Nhưng dù thế thì các ngươi cũng có vẻ 
không giống ở đâu cả!” 


https://thuviensach.vn 


“Có vẻ như bọn cháu vẫn thường bị gạt ra khỏi 
những danh sách cổ, và những câu chuyện cổ,” 
Merry nói. “Thế nhưng bọn cháu đã tồn tại từ khá lầu 
nay rồi. Bọn cháu là người Hobbit.” 


“Sao ta không thêm một dòng nữa nhỉ?” Pippin 
nói. 


“Làm nhà trong hốc, Hobbit tí hon. 


Cho bọn cháu vào bộ bốn, ngay sau Con Người 
(Dần Cao Lớn) là được thôi mà.” 


“Hm! Không tôi đâu, không tồi đâu,” Cây Râầu 
nói. “Như thế được đấy. Vậy ra các ngươi sống trong 
hốc à? Nghe rất đúng và thích đáng. Vậy, ai gọi các 
ngươi là Hobbit? Ta nghe cái tên đó không có vẻ Tiên 
lắm. Người Tiên đã tạo nên tất cả từ ngữ cổ: họ đã 
khởi đầu.” 


“Chẳng có ai khác gọi bọn cháu là Hobbit hết; 
bọn cháu tự gọi mình như vậy,” Pippin nói. 


“Hoom, hmm! Nào! Đừng vội vàng thế chứ! Các 
ngươi tự gọi các ngươi là Hobbit sao? Nhưng đừng đi 
nói cho bất kỳ ai nhé. Nếu không cẩn thận các ngươi 
có thể sẽ để lộ cả tên thật ra đấy.” 


“Bọn cháu không quen cẩn thận giấu điều đó,” 
Merry nói. “Thực sự thì cháu là một người họ Hươu 


https://thuviensach.vn 


Bia Rum, Meriadoc Hươu Bia Rum, cho dù mọi 
người chỉ gọi cháu là Merry.” 


“Còn cháu là một người họ Took, Peregrin Took, 
nhưng bình thường cháu được gọi là Pippin, hoặc chỉ 
là Pip.” 


“Hm, nhưng ta thấy các ngươi đúng là giống 
người vội vàng,” Cây Râu nói. “Ta rất lấy làm hân 
hạnh có được lòng tin của các ngươi; nhưng các 
ngươi chớ nên quá thoải mái ngay lập tức như vậy. 
Ngoài kia có Ent này và Ent khác, các ngươi biết đấy; 
hoặc ngoài kia có Ent và những thứ trông giống Ent 
nhưng không phải, các ngươi có thể nói vậy. Ta sẽ 
gọi các ngươi là Merry và Pippin, nếu các ngươi thấy 
thoải mái - tên đẹp đấy. Bởi ta không định nói tên của 
ta, ít ra là chưa phải bây giờ.” Một cái nhìn kỳ quặc 
nửa hiểu biết, nửa khôi hài ánh lên cùng tia lửa xanh 
trong đôi mắt ông ta. “Thứ nhất là sẽ mất rất nhiều 
thời gian: tên của ta vẫn luôn dài thêm, mà ta đã sống 
được rất lâu, rất lầu rồi; vì vậy tên của ta cũng giống 
như một câu chuyện. Những cái tên thật luôn kể cho 
các ngươi câu chuyện về những gì mang tên ấy trong 
ngôn ngữ của chúng ta, các ngươi có thể gọi đó là 
Tiếng Ent cổ. Đó là một ngôn ngữ rất hay, nhưng 
phải mất rất nhiều thì giờ mới nói được bất cứ điều gì 
bằng tiếng ấy, bởi vì chúng ta không nói bất cứ điều 
øì bằng tiếng ấy cả, trừ khi điều đó đáng phải mất 
nhiều thì giờ để nói, và để nghe. 


“Nhưng bây giờ,” và đôi mắt trở nên rất sáng và 
“hiện diện”, dường như chúng nhỏ lại và gần như 
quắc lên nữa, “có gì đang diễn ra vậy? Các ngươi 
đang làm gì ở đó thế? Ta có thể nhìn thấy, nghe thấy 
(và ngửi thấy và cảm thấy) đáng kể từ cái, từ cái, từ 


https://thuviensach.vn 


cái a-lalla-lalla-rumba-kamanda-lind-or-burúmẻ này. 
Xin thứ lỗi: đó là một phần tên ta gọi nơi đó; ta 
không biết từ tương ứng trong những ngôn ngữ bên 
ngoài: các ngươi biết đây, nơi mà chúng ta đang ở 
đây, nơi ta đứng và nhìn ra xa vào những buổi sáng 
đẹp trời và nghĩ về Mặt Trời, về đồng cỏ bên ngoài 
khu rừng, về lũ ngựa, và mây, và cả thế giới đang trải 
ra nữa. Điều gì đang diễn ra vậy? Gandalf đang định 
làm gì? Và những tên - burárum,” ông ta phát ra một 
tiếng ầm trầm đục như một nốt nghịch trên chiếc đàn 
ống cỡ đại - “những tên Orc, và tay Saruman trẻ tuổi 
ở dưới Isengard kia? Ta thích nghe tin tức. Nhưng 
đừng quá nhanh nhảu.” 


“Có khá nhiều thứ đang diễn ra,” Merry nói; “và 
ngay cả nếu bọn cháu cố nhanh nhảu, vẫn phải mất 
rất lâu mới kể hết. Nhưng ông đã bảo bọn cháu không 
được vội. Bọn cháu có nên kể cho ông bất cứ thứ gì 
sớm thế không? Ông có nghĩ là khiếm nhã nếu bọn 
cháu hỏi ông định làm gì với bọn cháu, và ông thuộc 
bên nào không? Và ông có quen Gandalf không?” 


“Có, ta có quen cậu ta: thầy phù thủy duy nhất 
thực sự quan tâm đến cây cối,” Cây Râu nói. “Các 
ngươi quen cậu ta không?” 


“Có,” Pippin buồn bã nói, “bọn cháu từng quen. 
Ông ấy sinh thời là một người bạn lớn, và là người 
dẫn đường cho bọn cháu.” 


“Vâầy ta có thể trả lời những cậu hỏi kia của các 
cháu,” Cây Râu nói. “Ta sẽ không làm gì với các 
cháu cả: nếu ý của các cháu là “làm gì các cháu” mà 
không được các cháu cho phép. Chúng ta có thể sẽ 
làm vài điều øì đó cùng nhau. Ta không biết bên nào 


https://thuviensach.vn 


là bên nào. Ta đi theo con đường của riêng ta; thế 
nhưng con đường của các cháu có thể sẽ đi cùng với 
con đường của ta trong ít lâu đấy. Nhưng các cháu 
vừa nói đến cậu Gandalf cứ như thể cậu ta sống trong 
một câu chuyện đã đi đến hồi kết.” 


“Vâng, đúng vậy,” Pippin buồn bã nói. “Cầu 
chuyện có vẻ vẫn đang tiếp diễn, nhưng cháu sợ là 
Gandalf đã rơi khỏi câu chuyện.” 


“Hoo, vậy đấy!” Cây Râu nói. “Hoom, hm, à vậy 
đấy.” Ông ta ngưng lại, nhìn hai chàng Hobbit một 
lúc lâu. “Hoom, à vậy đấy ta không biết phải nói gì 
nữa cả. Vậy đấy!” 


“Nếu ông muốn nghe thêm,” Meny nói, “bọn cháu 
sẽ kể ông nghe. Nhưng sẽ mất ít lâu đấy. Ông không 
muốn thả bọn cháu xuống sao? Chúng ta không thể 
cùng nhau ngồi đây dưới ánh mặt trời sao, trong khi 
nó vẫn còn lưu lại? Hăn ông sẽ mệt nếu cứ giơ bọn 
cháu mãi trên này.” 


“Hm, mệt sao? Không đầu, ta không mệt. Ta 
không dễ mệt vậy đâu. Và ta không bao giờ ngồi 
xuống. Ta không, hm, gập người được. Thế nhưng 
Mặt Trời đúng là đang lặn đấy. Chúng ta hãy rời cái - 
các cháu đã nói tên các cháu gọi nó là gì chưa?” 

“Quả đồi chăng?” Pippin gợi ý. “hầm? Cầu 
thang?” Merry gợi ý. 


Cây Râu lặp lại những từ đó một cách trầm tư. 
“Quả đồi. Phải rồi, chính là từ đó. Nhưng đó là một 
từ vội vàng đối với một thứ đã đứng đây suốt từ khi 


https://thuviensach.vn 


phần này của thế giới thành hình. Nhưng không sao. 
Chúng ta hãy rời khỏi đây, và đi.” 


“Chúng ta sẽ đi đầu?” Merry hỏi. 


“Về nhà ta, về một trong những ngôi nhà của ta,” 
Cây Râu trả lời. 


“Chỗ đó có xa không?” 


“Ta không biết. Các cháu có thể coi là xa, có lẽ 
vậy. Nhưng nếu vậy thì đã sao?” 


“Ông thấy đấy, bọn cháu mất hết cả hành lý,” 
Merry nói. “Bọn cháu chỉ còn chút thức ăn.” 


“Ô! HmI! Các cháu không phải lo lắng về điều 
đó,” Cây Râu nói. “Ta sẽ cho các cháu uống một thứ 
có thể giúp các cháu xanh tươi trong rất, rất lầu. Và 
nếu chúng ta quyết định chia tay, ta có thể đưa các 
cháu ra khỏi vùng đất của ta tới bất cứ điểm nào các 
cháu chọn. Chúng ta đi thôi!” 


Nắm lấy hai chàng Hobbit nhẹ nhàng nhưng chắc 
chắn, mỗi người kẹp trong một khuỷu tay, Cây Râu 
nhấc một bàn chân to lớn lên rồi đến chân kia, đưa họ 
đến mép thêm đá. Những ngón chân như rễ cây bám 
chặt vào đá. Rồi ông ta bước xuống từng bậc một 
cách thận trọng và khoan thai, tới tận thêm Khu 


` 


Rừng. 


Tức thì ông ta rảo những bước dài qua cây cối, 
mỗi lúc một sâu dần vào trong rừng, không lúc nào 


https://thuviensach.vn 


rời xa dòng nước, hướng thắng lên sườn dãy núi. Rất 
nhiều cây cối dường như say ngủ, hay chẳng nhận ra 
có ông ta cũng như khi những sinh vật khác đi ngang 
qua; thế nhưng vẫn có một vài cây rung mình, và vài 
cây khác vươn cành để khỏi xòa xuống đầu khi ông ta 
đi tới. Từ đầu đến cuối ông ta vừa bước nói chuyện 
một mình bằng một chuỗi âm thanh du dương tuôn 
dài. 


Hai chàng Hobbit im lặng trong ít lâu. Thật kỳ lạ 
là họ lại cảm thấy an toàn và thoải mái, và họ có đáng 
kể những điều phải suy nghĩ và thắc mắc. Cuối cùng 
Pippin lại là người đánh liều lên tiếng. 


“Xin làm ơn, ông Cây Râu,” cậu nói, “cháu có thể 
hỏi ông điều này được không? 'Tại sao Celebom lại 
cảnh báo bọn cháu về khu rừng của ông? Ông ấy nói 
bọn cháu không nên liều mạng dẫn thân vào trong 
này.” 


“Hmm, ông ta nói vậy ư?” Cây Râu hầm hừ. “Và 
có thể ta cũng nói đúng như vậy nếu các cháu đi 
đường đó. Đừng nên liều mạng dấn thân vào khu 
rừng Laurelindórenan! Người Tiên từng gọi nó như 
vậy, nhưng giờ họ đã đặt tên khác ngắn hơn: họ gọi 
nó là Lothlórien. Có lẽ họ đúng: nó đang tàn lụi, chứ 
không mọc thêm nữa. Vùng đất Thung Lũng Vàng 
Hát, nó đã từng là như vậy, từ ngày xửa ngày xưa. 
Giờ nó là Hoa Mộng. Vậy đấy! Nhưng đó là một nơi 
kỳ quặc, và không dành cho bất cứ ai đâm đầu vào 
đầu. Ta ngạc nhiên vì hai cháu ra được khỏi đó, 
nhưng ngạc nhiên hơn nhiều vì các cháu lại còn vào 
nổi: người lạ đã không vào được đó trong suốt nhiều 
năm rồi. Đó là một vùng đất kỳ quặc. 


https://thuviensach.vn 


“Và nơi này cũng vậy. Nhiều người đã gặp điều 
sầu thảm ở đây. Phải, nhiều lắm, gặp điều sầu thảm. 
Laurelindórenan lindelorendor malinornélion 
ornemalin,” ông ta ngâm nga một mình. “Ở đó họ có 
vẻ đang rơi lại phía sau thế giới, ta đoán vậy,” ông ta 
nói. “Cả vùng đất này, lẫn tất cả những øì khác bên 
ngoài khu Rừng Vàng, đều không còn như trước khi 
Celebom còn trẻ. Tuy thế: 


Taurelilómea-tumbalemorna Tumbaletaurea 
Lómeanor| ï |, 


Họ vẫn từng nói vậy. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng 
điều này vẫn đúng ở nhiều nơi.” 


“VY ông là sao?” Pippin hỏi. “Điều gì đúng?” 


“Cây cối và người Ent,” Cây Râu trả lời. “Bản 
thân ta cũng không hiếu được hết những điều đang 
tiếp diễn, vậy nên ta không thể giải thích cho các 
cháu. Vài người trong số bọn ta vẫn là người Ent đích 
thực, vẫn đủ sống động theo kiểu của bọn ta, nhưng 
có rất nhiều người đang dần trở nên uể oải, theo đúng 
kiểu cây, các cháu có thể nói vậy. Hầu hết cây cối chỉ 
là cây cối, dĩ nhiên rồi; nhưng có nhiều cây đang dần 
thức dậy. Một vài cây đã thức tỉnh hắn, và một số ít 
đã, ừ, à, ừ, có vẻ Ent. Điều này vẫn liên tục diễn ra. 


“Khi điều đó xảy ra đối với một cái cây, các cháu 
sẽ nhận thấy một vài cây có tâm xấu. Chẳng liên 
quan øì với gỗ của chúng cả: ta không có ý đó. Thế 


https://thuviensach.vn 


đó, ta từng quen vài tay liễu già tốt bụng ở hạ nguồn 
Luồng Ent, đã ra đi từ lâu lắm rồi, than ôi! Họ đã 
rỗng ruột và thực tế là sắp vỡ tan thành từng mảnh, 
nhưng lại lặng lẽ và nói năng ngọt ngào như một 
chiếc lá non. Rồi thì có những cây ở các thung lũng 
dưới dãy núi, cứng cáp như vâm, nhưng lại xấu xa từ 
trong ra ngoài. Những điều như vậy có vẻ đang lan 
lộng. Từng có vài nơi vô cùng nguy hiểm tại vùng 
này. Nay vẫn còn vài mảng rất tối.” 


“Có phải ý ông là như khu Rừng Già ở xa tít về 
phía Bắc không?” Merry hỏi. 


“Phải, phải, gần giống vậy, nhưng xấu xa hơn 
nhiều. Ta không nghi ngờ gì vẫn còn vài mảng tối từ 
Bóng Tối Lớn năm lại đó ở mạn xa về phía Bắc; và 
những ký ức xấu đọng lại. Thế nhưng vùng đất này 
còn cả những thung lũng sâu, nơi Bóng Tối chưa 
từng tan đi, và cây cối ở đó còn già đời hơn cả ta. Tuy 
vậy bọn ta vẫn phải làm những gì có thể làm. Bọn ta 
xua đuổi người lạ và những kẻ liều mạng; bọn ta dạy 
và bọn ta luyện, bọn ta đi và bọn ta đào. 


“Ent cổ bọn ta là kẻ chăn cây. Giờ bọn ta chỉ còn 
lại rất ít. Người ta nói cừu rồi sẽ thành ra giống người 
chăn, còn người chăn cũng sẽ giống cừu; nhưng chậm 
lắm, và chẳng có bên nào sống được lâu trên thế giới 
này. Cây và Ent thì nhanh chóng và gần gũi hơn, họ 
cùng nhau đi qua nhiều kỷ nguyên. Bởi Ent giống 
Tiên hơn: không hứng thú với bản thân mình như 
Con Người, mà thích đi sâu bên trong những thứ 
khác. Thế nhưng Ent cũng lại giống Con Người hơn, 
dễ thay đối hơn Tiên, hay như các cháu có thể nói là 
dễ khoác vào mình màu sắc của bên ngoài hơn. Và lại 


https://thuviensach.vn 


còn khá hơn cả hai giống đó: bởi họ vững vàng hơn 
và lưu tâm đến mọi điều lâu hơn. 


“Một số bà con của ta giờ trông hệt như cây cối, 
phải có gì đó to tát lắm mới có thể đánh thức họ 
được; và họ chỉ nói chuyện thì thào; thế nhưng một 
vài cây trong số đàn cây của ta lại lá cành uyến 
chuyển, và rất nhiều cây có thể nói chuyện với ta. 
Người Tiên đã khởi đầu chuyện đó, tất nhiên, đánh 
thức cây cối dậy rồi dạy chúng nói và học ngôn ngữ 
của cây. Lúc nào họ cũng mong mỏi nói chuyện với 
mọi thứ trên đời, người Tiên xa xưa là vậy đấy. Thế 
rồi Bóng Tối Lớn tràn đến, và họ đã vượt Đại Dương 
bỏ đi, hay chạy đến những vùng thung lũng xa xôi, để 
lấn tránh, và sáng tác những bài hát về những ngày 
tháng sẽ chăng bao giờ trở lại nữa. Chăng bao giờ trở 
lại nữa. Phải rồi, phải rồi, ngày xưa tất cả là một khu 
rừng kéo dài từ đây đến Dãy Núi Lune, và nơi này 
chỉ là Bìa Đông của nó mà thôi. 


“Thật là những ngày khoáng đạt! Cái thời ta có 
thể bước đi và ca hát suốt cả ngày mà không nghe 
thấy gì khác ngoài tiếng của chính ta vang vọng trong 
những dãy đồi trống trải. Mọi khu rừng đều giống 
như Lothlórien, nhưng rậm rạp hơn, rắn rỏi hơn, và 
tươi tắn hơn. Và mùi hương trong không khí nữa! Ta 
đã từng dành cả một tuần lễ chỉ để hít thở.” 


Cây Râu chìm vào im lặng, vẫn bước đi nhưng 
đôi bàn chân to lớn gần như không gây ra tiếng động. 
Rồi ông ta lại ngầm nga, và chuyển sang thì thầm 
một bài hát. Dần dần hai chàng Hobbit nhận ra ông ta 
đang hát cho họ nghe: 


https://thuviensach.vn 


Trên đồng liễu mùa Xuân ta bước ở Tasarinan. 

AI cánh đồng hương Xuân ngan ngát Nan- 
tasarionl 

Và ta nói thế là tốt. 

Ở Ossiriand mùa Hạ ta vơ vẩn rừng du. 

AI nắng Hạ nhạc rừng rộn rã bên Bảy Sông 
Ossir! 

Và ta nghĩ thế là nhất. 

Tới rừng sồi ở Neldoreth ta ghé chơi khi vào 
Thu. 

AI thắm đỏ tươi vàng xào xạc lá Thu Taur-na- 
neldor! 

Hơn cả lòng ta ao ước. 

Trên Dorthonion Đông đến ta trèo lên cao 
nguyên thông. 

AI cành thẫm đen ¡in tuyết trắng gió Đông 
Orod-na-Thôn! 

Vang trời cao xanh ta hát. 

Nay xứ sở xưa đã vùi sóng bạc, 

Còn ta bước trong Amboróna, Tauremorna, 
Aldalómẻ, 

Trong rừng quê ta, trong đất Fangorn, 

Nơi rễ đâm dài, 

Còn năm tháng nằm dày hơn lá 

Rừng Tauremornalómẽ. 


Ông ta ngừng hát, và lặng lẽ tiếp bước; trong khắp 
khu rừng, xa hết tầm tai có thể nghe được, không 
thấy một âm thanh nào nữa. 


https://thuviensach.vn 


Ngày xế dần, bóng chiều bện lấy quanh những 
thân cây. Cuối cùng hai chàng Hobbit nhìn thấy, vươn 
lên mờ mờ ngay phía trước họ, một vùng đất dốc 
đứng tối đen: họ đã đến chân dãy núi, đến được phần 
øốc xanh tốt của ngọn Methedras cao ngất. Xuôi 
xuống sườn đồi, dòng Luồng Ent non nớt, tuôn ra từ 
những nguồn suối ở cao tít phía trên, chảy ầm ĩ qua 
từng bậc đá đến gặp họ. Phía bên phải dòng nước có 
một triền dốc dài, phủ đầy cỏ, giờ đã ngả màu xám 
trong ánh chạng vạng. Không một bóng cây nào mọc 
ở đó và nó mở ra đón bầu trời; sao trời đã tỏa sáng 
trong những hồ chen giữa những bờ mây. 


Cây Râu bước lên triền dốc mà chắng hề ghìm bớt 
sải chân. Đột nhiên ở ngay phía trước hai chàng 
Hobbit nhìn thấy một khung cửa rộng lớn. Có hai cây 
lớn đứng đó, mỗi cây một bên, giống như những trụ 
cổng sống; thế nhưng không hề có cánh cống nào 
ngoài những cành cây bắt chéo và đan xoắn lại nhau. 
Khi ông già Ent bước tới, hai cái cây nhấc cành lên 
cao, và toàn bộ lá cây rung lên xào xạc. Chúng đều là 
cây thường xanh, lá sẵm màu và bóng láng, lấp lánh 
trong ánh chiều. Phía sau chúng là một khoảng bằng 
phẳng rộng lớn, như sàn một tòa sảnh khống lồ được 
khoét vào trong sườn đồi. Ở cả hai bên, những bức 
tường dựng lên cao dần, cho đến lúc đạt đến độ cao 
khoảng năm mươi bộ hoặc hơn, dọc theo bên mỗi 
bức tường còn có một dải cây, cũng cao dần theo 
hàng tiến vào sâu phía trong. 


Ở đầu phía xa bức tường đá dựng thằng đứng, thế 
nhưng ở phía dưới chần nó lại lõm vào thành một 
gian nông mái hình vòm: bức trần duy nhất của tòa 
sảnh, không kể những tán cây ở đầu phía trong tỏa 
bóng xuống khắp mặt đất, chỉ chừa lại một lối mở 


https://thuviensach.vn 


rộng rãi ngay chính giữa. Một dòng nước nhỏ chảy ra 
từ những mạch suối phía trên, và rẽ nhánh khỏi dòng 
chính, róc rách đổ xuống mặt tường dựng đứng, rót 
xuống những giọt bạc, trông như một bức rẻm đẹp đề 
rủ phía trước gian mái vòm. Nước lại được dồn vào 
một chậu đá trên mặt đất giữa hai dải cây, rồi từ đó 
nó tràn ra và chảy đi bên cạnh lối mở, tới đoàn tụ với 
Luồng Ent đang làm cuộc hành trình chảy xuyên 
rừng. 


“Hm! Đây rồi!” Cây Râu nói, phá vỡ sự im lặng 
nãy giờ. “Ta đã đưa các cháu qua khoảng bảy mươi 
nghìn sải chân Ent, thế nhưng chừng đó ứng với bao 
nhiêu trong thước đo quê hương các cháu thì ta 
không biết. Dù sao chúng ta cùng đã rất gần gốc rễ 
ngọn Núi Cuối. Một phần tên của nơi này có lẽ là 
Sảnh Nguồn, nếu được chuyển qua ngôn ngữ của các 
cháu. Ta thích nó. Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay.” 
Ông ta đặt họ xuống bãi cỏ giữa hai dải cây, và họ đi 
theo ông ta đến mái vòm lớn. Lúc này hai chàng 
Hobbit mới chú ý thấy ông ta bước đi mà đầu gối 
không hề gập lại, nhưng hai chân lại mở ra thành một 
bước rất dài. Ông ta cắm những ngón chân to (thực 
sự rất to và rộng) xuống đất trước tiên, rồi mới đến 
phần bàn chân còn lại. 


Cây Rầu đứng lại một lúc dưới dòng thác tuôn 
mưa, và hít một hơi dài; ông ta phá lên cười, rồi đi 
vào bên trong. Có một chiếc bàn đã lớn nằm ở đó, 
nhưng không có ghế. Ở trong cùng gian phòng đã khá 
tối. Cây Râu nhặt hai chiếc bình lớn rồi đặt lên bàn. 
Chúng có vẻ đã đong đầy nước; nhưng ông ta giơ tay 
phía trên, và ngay tức thì hai chiếc bình bắt đầu sáng 


https://thuviensach.vn 


bừng lên, một chiếc tỏa ánh sáng vàng còn chiếc kia 
tỏa ánh xanh thắm; và sự hòa trộn của hai thứ ánh 
sáng đã thắp bừng cả gian phòng, như thể nắng hè 
đang chiếu xuyên qua một vòm lá non. Quay lại phía 
sau, hai chàng Hobbit nhìn thấy cây cối trong sân 
cũng bắt đầu bừng lên, ban đầu còn mờ nhạt, nhưng 
mỗi lúc một đậm hơn, cho đến khi ánh sáng viền lên 
từng chiếc lá: một số màu xanh, một số màu vàng, 
một số đỏ như đồng; còn những thần cây trông như 
những cột đá tạc phát sáng. 


“Chà, chà, giờ chúng ta lại có thể nói chuyện,” 
Cây Râu nói. “Ta nghĩ các cháu đang khát. Có lẽ các 
cháu cũng đang mệt. Hãy uống thứ này!” Ông ta đi 
đến phía sau gian nhà, và họ trông thấy có nhiều hũ 
đá cao đứng đó, nắp đậy trông rất nặng. Ông ta mở 
nắp một hũ, nhúng chiếc muôi lớn vào trong, rồi 
đong ra ba bát, một chiếc rất to, hai chiếc còn lại nhỏ 
hơn. 


“Đây là một ngôi nhà Ent,” ông ta nói, “và ta e là 
không có chỗ ngồi đâu. Thế nhưng các cháu có thể 
ngồi lên bàn.” Ông ta nhấc hai chàng Hobbit lên rồi 
đặt họ xuống mặt phiến đá lớn cách mặt đất sáu bộ, ở 
đó họ ngồi thõng chân, uống từng ngụm một. 


Món đồ uống đó giống như nước, thực sự là rất 
giống mùi vị những ngụm nước họ uống từ Luồng 
Ent nơi bìa rừng, thế nhưng có thoáng một chút mùi 
hay vị mà họ không thể tả được: mờ nhạt thôi, nhưng 
khiến họ liên tưởng đến mùi hương một cánh rừng xa 
xôi đưa đến trong cơn gió đêm mát mẻ. Tác động của 
ngụm nước bắt đầu từ ngón chân, từ từ dâng lên cả tứ 
chi, mang theo sự khoan khoái và khí lực trong lúc 
dầng cao dần, đến tận ngọn tóc. Thậm chí hai chàng 


https://thuviensach.vn 


Hobbit cảm thấy tóc trên đầu họ đang dựng lên, phấp 
phới rồi xoắn lại và dài thêm ra. Về phần Cây Râầu, 
trước tiên ông ta rửa chân trong chậu bên ngoài gian 
vòm rồi ông ta uống cạn bát nước của mình chỉ trong 
một ngụm, một ngụm dài và chậm chạp. Hai chàng 
Hobbit cứ ngỡ ông ta sẽ chăng bao giờ dừng uống. 


Nhưng rồi ông ta cũng đặt bát xuống. “A - a,” ông 
ta thở dài. “Hm, hoom, giờ chúng ta có thể nói 
chuyện dễ dàng hơn được rồi. Các cháu có thể ngồi 
dưới sàn, còn ta sẽ nằm xuống; như vậy mới ngăn 
được thứ nước uống này bốc lên đầu ta và khiến ta 
buồn ngủ.” 


Ở bên phải căn phòng có một chiếc giường lớn 
chân thấp, không cao hơn hai bộ, phủ một lớp cỏ và 
dương xỉ khô dày. Cây Râu từ từ hạ mình xuống 
giường (chỉ hơi thấy giữa thân cong lại một chút), 
cho đến khi ông ta nằm dài người trên giường, hai 
cánh tay đặt phía sau đầu, nhìn lên trần, nơi ánh sáng 
đang lập lòe như lá cây chơi đùa với ánh nắng. Merry 
và Pippin ngồi bên cạnh ông ta trên những chiếc gối 
Cỏ. 


“Giờ hãy kể ta nghe câu chuyện của các cháu, 
nhưng đừng vội vàng!” Cây Râầu nói. 


Hai chàng Hobbit bắt đầu kể cho ông ta câu 
chuyện phiêu lưu của họ từ lúc họ rời Hobbit Thôn. 
Họ không đi theo trình tự rõ ràng nào, bởi cứ liên tục 
nói chen vào nhau, còn Cây Râu cũng thường xuyên 
ngắt lời người đang kể, và trở lại những diễn biến 
trước đó, hay nhảy cóc đặt câu hỏi về những sự kiện 


https://thuviensach.vn 


về sau. Họ không nói bất cứ điều gì về chiếc Nhẫn, 
và không kể cho ông ta tại sao họ lên đường hay họ 
sẽ đi đến đâu; còn ông ta cũng chăng có ý tìm hiểu lý 
do của họ. 


Ông ta hết sức hứng thú về mọi chuyện: về toán 
Ky Sĩ Đen, về Elrond, và Thung Đáy Khe, về khu 
Rừng Già, và Tom Bombadil, về Khu Mỏ Moria, và 
về Lothlórien và Galadriel. Ông ta yêu cầu họ mô tả 
đi mô tả lại Quận và những vùng lân cận. Rồi tới đó 
ông ta nói một điều lạ lùng. “Các cháu không hề thấy, 
hm, bất cứ người Ent nào ở quanh đó, phải không?” 
ông ta hỏi. “Ờ, thực ra thì không phải Ent, mà là Ent 
phụ.” 


“Ent phụ sao?” Pippin hỏi lại. “Họ có giống ông 
chút nào không?” 


“Có, hm, mà không: giờ ta thực sự không biết 
nữa,” Cây Râu nói một cách tư lự. “Nhưng họ chắc sẽ 
thích vùng đất của các cháu, nên ta chỉ hỏi vậy thôi.” 


Tuy nhiên Cây Râu lại đặc biệt hứng thú về mọi 
điều liên quan đến Gandalf; và hứng thú hơn cả về 
những việc Saruman làm. Hai chàng Hobbit vô cùng 
nuối tiếc vì chỉ biết quá ít về những điều đó: đúng 
hơn chỉ là qua báo cáo mơ hồ của Sam về những gì 
Gandalf đã kể cho Hội Đồng. Nhưng dù thế nào thì 
họ cũng biết chắc Uglúk và đội quân của hắn đến từ 
Isengard, và nhắc tên Saruman là chủ nhân của 
chúng. 


“Hm, hoom!” Cây Râu nói, khi rốt cục câu 
chuyện vòng vẻo cũng lạc đến hồi trận chiến giữa lũ 
Orc và đội Ky Sĩ Rohan. “Chà, chà! Không còn nghi 


https://thuviensach.vn 


ngờ øì nữa, đó quả là một đống tin tức. Các cháu đã 
không kể cho ta tất cả, chắc chắn là không, khẳng 
định là không. Thế nhưng ta tin các cháu làm vậy vì 
Gandalf muốn thế. Một điều gì đó rất lớn lao đang 
diễn ra, ta cảm thấy được điều đó, còn điều đó là gì 
thì rồi ta sẽ biết vào một ngày đẹp trời hay xấu trời 
nào đó. Nhưng rễ cành ơi, quả là một chuyện kỳ lạ: 
nảy lên một giống người nhỏ bé không hề có trong 
những danh sách cổ, và kìa! Chín Ky Sĩ bị quên lãng 
lại xuất hiện để săn lùng họ, rồi Gandalf đưa họ vào 
một cuộc hành trình vĩ đại, rồi Galadriel chứa chấp 
họ ở Caras Galadhon, rồi lũ Orc bám theo họ qua 
nhiều lý đường ở Vùng Đất Hoang: rõ ràng họ đã bị 
cuốn vào một cơn bão lớn. Ta mong họ chống chọi 
được!” 


“Vậy còn ông thì sao?” Merry hỏi. 


“Hoom, hm, ta không màng đến những cuộc Đại 
Chiến,” Cây Râu nói; “chúng chủ yếu liên quan đến 
người Tiên và Con Người. Đó là việc của Phù Thủy: 
Phủ Thủy lúc nào cũng băn khoăn về tương lai. Ta 
không thích phải lo lắng về tương lai. Ta không hoàn 
toàn đứng về bên bất cứ ai, bởi vì không ai hoàn toàn 
đứng về bên của ta, nếu các cháu hiểu ta: chẳng ai 
quan tâm đến rừng như ta, ngay cả người Tiên thời 
gian này. Tuy nhiên ta vẫn đối xử tốt với người Tiên 
hơn những người khác: chính người Tiên đã cứu 
chúng ta ra khỏi cảnh cầm lặng từ rất lâu rồi, và đó là 
một món quà vĩ đại không ai có thể lãng quên, cho dù 
từ đấy chúng ta đã đi theo những con đường khác 
nhau. Nhưng cũng có vài bên, mà ta hoàn toàn không 
theo, dĩ nhiên rồi; ta hoàn toàn chống lại chúng: lũ - 
burárum - này” (ông ta lại hầm hừ một tiếng tỏ vẻ 
kinh tởm) “... lũ Orc này, và cả chủ nhân của chúng. 


https://thuviensach.vn 


“Ta từng lo âu khi bóng đêm phủ xuống rừng Âm 
U, nhưng khi nó chuyển đến Mordor, có một hồi ta đã 
chăng bận tâm: Mordor ở quá xa. Nhưng có vẻ như 
gió đang thối lại từ đằng Đông, và cảnh héo tàn cho 
mọi khu rừng đang tràn đến gần. Một lão già Ent 
chăng làm gì được để chăn lại cơn bão đó: ông ta 
buộc phải chống chọi hoặc sụp đổ 


“Nhưng giờ là Saruman! Saruman là một tên hàng 
xóm ta không thể lờ hắn đi được. Ta cho rằng cần 
phải làm gì đó. Gần đây ta vẫn thường băn khoăn về 
việc làm gì đối với Saruman.” 


“Saruman là ai?” Pippin hỏi. “Ông có biết bất cứ 
điều gì về lai lịch của lão ta không?” 


“Saruman là một Phù Thủy,” Cây Râu trả lời. “Ta 
không thể nói gì hơn thế. Ta không biết lai lịch của 
Phù Thủy. Họ xuất hiện lần đầu tiên sau khi những 
con Thuyền Lớn vượt qua Đại Dương; nhưng ta 
không biết liệu họ có đi theo thuyền hay không. Ta 
tin rằng Saruman được trọng vọng nhất trong số đó. 
Cách đây ít lâu - mà các cháu sẽ coi là cách đây lâu 
lắm rồi - hắn đã từ bỏ việc lang thang coi sóc công 
việc của Con Người và người Tiên; và hắn định cư tại 
Angrenost, hay Isengard theo cách Con Người Rohan 
gọi. Hắn ban đầu rất lặng lẽ, nhưng tiếng tăm của hắn 
dần dà nổi lên. Họ nói hắn đã được chọn đứng đầu 
Hội Đồng Trắng; nhưng điều đó hoá ra lại chắng tốt 
đẹp gì. Đến giờ ta vẫn băn khoăn liệu có phải sau đó 
Saruman mới rẽ sang những con đường xấu xa. 
Nhưng dù thế nào ngày đó hắn cũng không gây phiền 
hà đến hàng xóm láng giềng. Ta đã từng nói chuyện 
với hắn. Đã có thời hắn thường đi lại quanh khu rừng 


https://thuviensach.vn 


của ta. Hồi đó hắn rất lịch thiệp, lúc nào cũng xin 
phép ta (chí ít là khi hắn gặp ta); và luôn háo hức 
nghe kể chuyện. Ta đã kể cho hắn nghe nhiều điều 
mà hắn sẽ chăng bao giờ tự tìm ra được; thế nhưng 
hắn không bao giờ đáp trả ta tương tự. Ta không nhớ 
nổi đã khi nào hắn kể cho ta bất cứ điều gì chưa. Và 
tính khí hắn càng ngày càng như vậy; khuôn mặt hắn, 
như ta nhớ - ta đã không thấy hắn nhiều ngày lắm rồi 
- trở nên giống như những cánh cửa số trên bức 
tường đá: cửa số đóng chớp bên trong. 


“Ta nghĩ giờ ta hiểu được việc hắn đang làm. Hắn 
đang âm mưu trở thành một Thế Lực. Tâm hồn hắn 
chỉ toàn kim loại và bánh xe; và hắn không quan tâm 
đến những øì mọc lên từ đất, trừ phi hắn được những 
thứ đó phục vụ vào thời điểm đó. Và giờ hắn đã rõ 
ràng là một tên phản trắc đen tối. Hắn đã giao du với 
những loại người xấu xa, với lũ Orc. Brm, hooml! 
Còn tôi tệ hơn thế: hắn đang tác động gì đó lên bọn 
chúng; điều gì đó rất nguy hiếm. Bởi những tên 
I[sengard này giống loại Người độc ác hơn. 


Một điểm dễ nhận biết của những thứ xấu xa gia 
nhập Bóng Tối Lớn là chúng không thể chịu đựng 
được Mặt Trời; thế nhưng lũ Orc của Saruman lại có 
thể chịu được, cho dù có thể chúng vẫn căm ghét nó. 
Ta không hiểu hắn đã làm gì? Có phải đây là Con 
Người bị hắn làm cho suy đồi, hay hắn đã trộn lẫn 
loài Orc với loài Người? Nếu vậy thì quả là một điều 
xấu xa đen tối!” 


Cây Râu hầm hừ suốt một lúc, như thể đang phát 
âm những lời nguyền rủa sâu xa và bí ấn nào đó bằng 
tiếng Ent. “Cách đây một thời gian ta bắt đầu băn 
khoăn làm sao lũ Orc dám cả gan đi qua khu rừng của 


https://thuviensach.vn 


3 ^ 


ta thoải mái như vậy,” ông ta nói tiếp. “Chỉ gần đây ta 
mới đoán được rằng chính Saruman mới là kẻ phải 
chịu trách nhiệm, hắn đã do thám bằng mọi cách từ 
lâu lắm rồi, và đã phát hiện ra những bí mật của ta. 
Hắn và lũ người xấu xa của hắn giờ đang phá hoại. 
Dưới kia nơi biên giới bọn chúng đang đốn hạ cây cối 
- những cây tốt. Có vài cây chúng chỉ chặt xuống rồi 
bỏ chết khô - thói ác của bọn Orc chứ gì nữa; còn đa 
phần đều bị chặt nhỏ rồi mang đi nuôi những ngọn 
lửa ở Orthanc. Giờ đây lúc nào cũng có khói bay lên 
từ phía Isengard. 


“Quỷ tha ma bắt hắn đi, rễ cành ạ! Rất nhiều cây 
trong số đó là bạn của ta. những sinh vật ta biết rõ từ 
khi là hạt quả; rất nhiều cây có tiếng nói riêng giờ đã 
mãi mãi mất đi. Và chỉ còn lại những thân cây chết 
và bụi gai ở nơi trước kia là những khu rừng hát. Ta 
đã lười biếng. Ta đã để mọi thứ trượt khỏi tay. Điều 
đó phải chấm dứt!” 


Cây Râu bất chợt vươn người lên khỏi giường, 
đứng dậy, và đập tay xuống mặt bàn. Những bình 
sáng rúng động làm bắn lên hai lưỡi lửa. Trong mắt 
ông ta rung rinh một ngọn lửa xanh, còn bộ râu chĩa 
ra thăng đứng như cây chối sể lớn. 


“Ta sẽ chấm dứt điều đó!” ông ta gầm lên. “Và 
các cháu sẽ đi cùng ta. Các cháu có thể sẽ giúp được 
ta. Đấy cũng là các cháu giúp cả cho bạn bè mình 
nữa; bởi nếu Saruman không bị ngăn cản thì Rohan 
và Gondor sẽ có thêm một kẻ thù ở sau lưng cũng 
như trước mặt. Con đường của chúng ta đi cùng nhau 
- đến Isengard!” 


https://thuviensach.vn 


“Bọn cháu sẽ đi cùng ông,” Merry nói. “Bọn cháu 
sẽ làm những øì có thể.” 


“Phải rồi!” Pippin phụ họa. “Cháu muốn được 
thấy Bàn Tay Trắng sụp đổ. Cháu muốn có mặt ở đó, 
cho dù có thể cháu không hữu dụng lắm: cháu sẽ 
không bao giờ quên được Uglúk cùng chuyến đi 
xuyên Rohan.” 


“Tốt! Tốt!” Cây Râu nói. “Nhưng ta đã nói năng 
vội vàng. Chúng ta không được vội vàng đâu. Ta đã 
trở nên quá nóng nảy. Ta phải bình tĩnh lại để suy 
nghĩ; bởi hô hào chấm dứt! dễ hơn bắt tay thực hiện 
nhiều.” 


Ông ta bước đến cống vòm và đứng một lúc dưới 
dòng suối đang trút mưa xuống. Rồi ông ta cười phá 
lên và lắc mình, mỗi giọt nước lấp lánh từ người ông 
rơi xuống đất đều lóe lên như những tia lửa đỏ hoặc 
xanh. Ông ta quay vào và lại nằm xuống giường rồi 
im lặng. 


Sau một hồi hai chàng Hobbit lại nghe thấy ông ta 
rì rầm. Có vẻ như ông ta đang đếm ngón tay. 
“Fangorn, Finglas, Fladrif, phải, phải,” ông thở dài. 
“Vấn đề là chúng ta còn lại quá ít,” ông ta quay người 
về phía hai chàng Hobbit. “Chỉ sót lại ba trong số 
những người Ent đầu tiên lang thang trong rừng từ 
trước thời kỳ Bóng Tối: chỉ còn ta, Fangorn, cùng 
Einglas và Fladrif - đó là gọi họ bằng tên Tiên; còn 
các cháu có thể gọi họ là Búp Tóc Là và Da Vỏ Cây 
nếu thích thế hơn. Và trong ba chúng ta, Búp Tóc Là 
và Da Vỏ Cây không hữu dụng lắm trong công 


https://thuviensach.vn 


chuyện này. Búp Tóc Là đã trở nên buồn ngủ, cháu 
có thế nói gần như là cây rồi: anh ta đã thành thói 
quen đứng nửa tỉnh nửa mê suốt cả mùa hè giữa đồng 
cỏ mọc cao quanh đầu gối. Lại còn phủ đầy lông như 
lá. Anh ta từng thức dậy vào mùa đông; nhưng gần 
đầy cả mùa đông anh ta cũng quá uế oải chắng đi 
được xa. Da Vỏ Cây thì sống trên sườn núi phía Tây 
Isengard. Đó chính là nơi gặp nhiều rắc rối nhất. Anh 
ta bị lũ Orc làm cho trọng thương, rất nhiều họ hàng 
cùng đàn cây của anh ta đã bi giết hại hoặc tàn phá. 
Anh ta đã chuyển lên những nơi cao hơn, giữa những 
rặng bạch dương anh ta yêu quý nhất, và anh ta sẽ 
chăng bao giờ đi xuống nữa. Tuy nhiên, ta vẫn dám 
nói ta có thể tập hợp được một đội kha khá gồm 
những người trẻ hơn - nếu ta làm họ hiểu được tình 
cảnh cấp thiết; nếu ta có thể đánh thức được họ: 
chúng ta đều không phải loại dần vội vàng. Thật tiếc 
vì chúng ta còn lại quá ít!” 


“Vậy tại sao lại còn quá ít, trong khi ông đã sống 
trong vùng này lâu vậy rồi?” Pippin hỏi. “Rất nhiều 
người đã chết sao?” 


“ÔỒ không!” Cây Râu nói. “Như các cháu có thể 
nói thì không ai chết từ bên trong cả. Một vài người 
ngã xuống do những vận rủi qua các năm dài, dĩ 
nhiên rồi; số đông hơn đã biến thành cây. Thế nhưng 
chúng ta chưa bao giờ đông đảo và chúng ta cùng 
không sinh sôi nảy nở. Không hề có Enting - nghĩa là 
không có trẻ con, như các cháu gọi, trong võ cùng 
nhiều năm rồi. Các cháu thấy đấy, chúng ta đã mất 
các Ent phụ.” 


“Thật đáng buồn làm sao!” Pippin nói. “Làm sao 
mà họ chết cả vậy?” 


https://thuviensach.vn 


“Họ không chết!” Cây Râu nói. “Ta không bao 
giờ nói chết. Ta nói chúng ta đã mất họ. Chúng ta đã 
để mất họ mà chắng thể tìm lại được.” ông ta thở dài. 
“Ta cứ tưởng gần như mọi người đều biết điều đó. Có 
nhiều bài ca về hành trình của người Ent tìm kiếm 
Ent phụ vẫn được người Tiên và Con Người hát từ 
rừng Âm U đến tận Gondor. Không thể nào đã bị lãng 
quên hết được.” 


“Chà, cháu sợ là những bài hát đó vẫn chưa đi về 
phía Tây vượt qua Dãy Núi để đến Quận đâu,” Merry 
nói. “Sao ông không nói rõ hơn, hay hát cho bọn 
cháu nghe một trong số những bài hát đó?” 


“Được, nhất định ta sẽ làm thế,” Cây Râu nói, tỏ 
vẻ hài lòng thấy cậu yêu cầu. “Nhưng ta không thể kể 
đầy đủ, chỉ vắn tắt thôi; và sau đó chúng ta phải kết 
thúc cuộc nói chuyện: ngày mai chúng ta có một cuộc 
họp hội đồng phải triệu tập, có việc phải làm, và có lẽ 
cả một cuộc hành trình phải bắt đầu.” 


“Đấy hẳn là một câu chuyện kỳ lạ và buồn bã,” 
ông ta tiếp tục sau một thoáng dừng lại. “Khi thế giới 
vẫn non trẻ, những khu rừng vẫn còn rộng lớn và 
hoang dã, Ent và Ent phụ - còn có cả các Ent nương, 
ôi! vẻ yêu kiều của Fimbrethil, của Nhánh Mảnh Mai 
chân nhẹ, vào những tháng ngày tuổi trẻ chúng ta! - 
họ bước đi cùng nhau và họ sống cùng nhau. Nhưng 
trái tim của chúng ta không lớn lên cùng một cách: 
người Ent trao tình cảm cho những thứ họ gặp khắp 
thế giới, còn Ent phụ lại trao tâm tư cho những thứ 
khác, bởi người Ent yêu mến những cây cổ thụ, 


https://thuviensach.vn 


những khu rừng hoang, những triền đồi cao; họ uống 
nước từ những con suối núi, và chỉ ăn hoa quả rơi 
rụng trên đường đi; họ học tập người Tiên nói chuyện 
với Cây Cối. Tuy nhiên Ent phụ lại chỉ quan tâm đến 
những loại cây cỏ hơn, đến những đồng cỏ trong 
nắng bên ngoài những khu rừng; họ nhìn ngắm mận 
gai trong bụi cây, rồi táo dại và hoa anh đào bừng nở 
mùa xuân, dã thảo xanh mướt nơi những vùng ngập 
nước mùa hè, và cả cỏ hạt trên những cánh đồng mùa 
thu. Họ không muốn trò chuyện với những thứ đó; 
mà muốn chúng lắng nghe và tuân theo những gì họ 
bảo. Ent phụ lệnh cho chúng mọc theo mong muốn 
của họ, đơm hoa kết trái theo sở thích của họ; bởi Ent 
phụ thích trật tự, và sự sung túc, và yên bình (nghĩa là 
những thứ đó cần ở yên nơi họ đã đặt xuống). Vì thế 
Ent phụ dựng nên những khu vườn để sinh sống. 
Nhưng người Ent chúng ta vẫn tiếp tục lang thang, và 
chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới đến những khu vườn 
đó. Rồi khi Bóng Tối trùm xuống miền Bắc, Ent phụ 
đã phải vượt dòng Sông Cả để gây dựng những khu 
vườn mới, trồng trọt những cánh đồng mới, và chúng 
ta cũng ít gặp họ hơn. Sau khi Bóng Tối bị đánh bại, 
vùng đất dồi dào của Ent phụ nở rộ, những cánh đồng 
của họ bạt ngàn ngũ cốc. Rất nhiều con người đã học 
tập bí quyết của Ent phụ và thành tâm tôn kính họ; 
còn chúng ta chỉ là một truyền thuyết đối với họ, một 
bí ẩn ở mãi sâu trong rừng rú. Thế nhưng chúng ta 
vấn tồn tại nơi đây, trong khi toàn bộ vườn tược của 
Ent phụ đã thành hoang phế: giờ Con Người gọi 
những nơi đó là miền Đất Nâu. 


“Ta nhớ có lần cách đây lâu lắm rồi - vào thời 
chiến tranh giữa Sauron và Con Người từ bên kia Đại 
Dương - niềm khao khát gặp lại Fimbrethil lại dầng 
lên trong ta. Trong mắt ta nàng vẫn rất đẹp, vào lần 


https://thuviensach.vn 


cuối cùng ta gặp nàng, cho dù không còn giống 
những Ent nương của ngày xưa. Bởi Ent phụ đã còng 
lưng và cháy nâu vì lao động; do nắng nôi mà mái tóc 
họ sạm khô màu lúa chín, còn má họ ửng như táo đỏ. 
Thế nhưng mắt họ vẫn là mắt của giống nòi chúng ta. 
Chúng ta đã vượt dòng Anduin đến vùng đất của họ; 
nhưng chỉ tìm thấy một vùng sa mạc: tất cả đều đã bị 
đốt cháy đến trơ rễ, bởi chiến tranh đã tràn qua đó. 
Thế nhưng Ent phụ lại không có ở đó. Chúng ta đã 
kêu gọi suốt bao lầu, tìm kiếm suốt bao lầu; và hỏi 
han mọi giống dân chúng ta gặp xem Ent phụ đã đi 
đường nào. Vài người nói chưa bao giờ thấy họ; vài 
người nói thấy họ bỏ đi về phía Tây, vài người nói 
phía Đông, vài người khác lại nói phía Nam. Nhưng 
ở bất cứ nơi nào chúng ta đến cũng đều không có họ. 
Nỗi đau khổ của chúng ta vô cùng lớn lao. Thế nhưng 
khu rừng hoang cất tiếng gọi, và chúng ta trở về với 
nó. Suốt bao nhiêu năm chúng ta đôi lúc lại ra ngoài 
tìm kiếm họ, đi xa đi lâu và gọi to những cái tên đẹp 
đẽ. Nhưng cùng với thời gian, chúng ta ít đi hơn và 
cũng lang thang ít xa hơn. Giờ đây Ent phụ chỉ còn là 
những ký ức của chúng ta, mà rầu chúng ta đã dài và 
bạc rồi. Người Tiên đã sáng tác rất nhiều bài ca về 
Cuộc Tìm Kiếm của người Ent, và một vài bài trong 
số đó đã được chuyển sang ngôn ngữ của Con Người. 
Nhưng chúng ta lại không sáng tác bài nào về chuyện 
đó cả, chúng ta bằng lòng chỉ tụng những cái tên đẹp 
đẽ mỗi khi nghĩ về các Ent phụ. Chúng ta tin sẽ gặp 
lại họ vào một lúc nào đó sau này, và có lẽ chúng ta 
sẽ tìm được ở đâu đó vùng đất nơi chúng ta có thể 
chung sống và cả hai đều cảm thấy hài lòng. Nhưng 
có tiên đoán rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi cả hai 
chúng ta đều đã mất tất cả những gì chúng ta hiện có. 
Và có lẽ thời gian đó rốt cục cũng đã đến gần rồi. Bởi 


https://thuviensach.vn 


nếu Sauron ngày xưa phá hủy vườn tược, thì Kẻ Thù 
ngày nay có vẻ sẽ tàn phá hết thảy rừng rú. 


“Có một bài ca Tiên hát về chuyện này, hay ít ra 
là ta hiểu như vậy. Nó vẫn thường được ca hát từ 
thượng lưu đến hạ lưu Sông Cả. Các cháu nên nhớ đó 
không bao giờ là một bài ca Ent: nó hắn sẽ là một bài 
ca vô cùng dài dòng bằng tiếng Ent! Nhưng chúng ta 
thuộc lòng và đôi khi vẫn ngân nga nó. Nếu hát bằng 
ngôn ngữ của các cháu thì nó như thế này: 


ENT: Khi Xuân hé mở những lá sồi non, 
nhựa mới trong cành tuôn chảy; 
Khi giữa rừng hoang nắng đùa mặt 
suối, gió đùa trên mái đồi xanh; 
Khi sải chân dài, lồng ngực phồng 
căng, khí núi hít vào ngọt sắc, 
Hãy về với ta! Hãy về với ta, và nói 
đất này tươi xinh! 


ENT PHỤ: Khi Xuân ghé đến đồng ruộng sân 
rào, đòng lúa nấp mình bẹ lá; 
Khi trắng ngần hoa như khăn tuyết 
giở trên vườn ăn quả long lanh; 
Khi nắng với mưa xuống mặt đất 
lành cho khắp không gian thơm ngút, 
Ta sẽ ở đây, chẳng rời chân bước, 
bởi chưng đất này tươi xinh. 


ENT: Khi Hạ ngự trên thế giới im lìm, 
giữa buổi trưa vàng thiêm thiếp 


https://thuviensach.vn 


Dưới mái lá đan những mỉ lá khép, 
nhịp nhàng từng giấc mơ cây; 

Khi sảnh rừng xanh mát rượi bóng 
cây, và gió đằng Tây thổi lại, 

Hãy về với ta! Hãy về với ta, va nói 
rằng chẳng đâu bằng đây! 


ENT PHỤ: Khi Hạ về hun quả mọng rám nâu, 
Sưởi ấm trái cành lúc lỉu; 
Khi óng vàng rơm, trắng bông lúa 
trĩu, đồng vào mùa gặt vui vầy; 
Khi mật ngọt tràn, táo chắc nịch 
tay, dù gió đằng Tây thổi lại, 
Ta sẽ ở đây dưới bầu nắng gội, bởi 
chưng chẳng đâu bằng đây! 


ENT: Khi Đông tràn về hoang dại, mùa 
Đông giáng đòn chết rừng núi diệt; 
Khi cây rạp nằm; khi đêm sao tắt 
nuốt ngày không mặt trời lên; 
Khi gió đằng Đông chết chóc kéo 
lên, dưới làn mưa căm căm rét 
1a sẽ tìm nàng, ta sẽ gọi nàng, bên 
nhau ngày ấy đoàn viên! 


ENT PHỤ: Khi Đông tràn về, bóng mịt mùng 
buông mặt đất, bài ca im tiếng; 
Khi cành gãy vườn trụi trơ, ánh 
sáng cũng tan, làm lụng cũng ngừng; 
1a sẽ tìm chàng, ta sẽ đợi chàng, 
bên nhau đoàn viên ngày ấy: 


https://thuviensach.vn 


sánh bước ta đi trên con đường 
trải dưới làn mưa rét căm căm! 


CẢ HAI: Sánh bước ta đi trên con đường trải 
về phương Tây nơi xq ấy, 
Có miền đất cho đôi ta cùng gửi 
đôi con tỉm vào bình yên. ” 


Cây Râu kết thúc bài hát. “Nó là như vậy đấy,” 
ông ta nói. “Dĩ nhiên đó là kiểu Tiên: vô tư, du 
dương, và kết thúc nhanh. Ta dám nói nó khá hay. 
Thế nhưng người Ent có thể nói nhiều hơn về phần 
họ, nếu họ có thời gian! Nhưng giờ ta sẽ đứng dậy 
ngủ một lát. Các cháu sẽ đứng ở đầu?” 


“Bọn cháu thường nằm xuống ngủ,” Merry nói. 
“Bọn cháu thấy ở đây là ốn rồi.” 


“Nằm xuống ngủ!” Cây Râu nói. “Dĩ nhiên là các 
cháu làm vậy rồi! Hm, hoom: ta đã quên mất: hát bài 
đó khiến ta mơ tưởng lại thời xa xưa; ta cứ ngỡ là 
đang nói chuyện với những Enting trẻ tuổi, thật đấy. 
Vậy các cháu có thể nằm lên giường. Còn ta sẽ ra 
đứng dưới mưa. Chúc ngủ ngon!” 


Merry và Pippin trèo lên giường và cuộn người lại 
bên trong đám cỏ mềm và dương xỉ. Cỏ vẫn còn tươi, 
thoảng mùi ngọt ngào, và ấm áp. Ánh sáng đã tắt, 
những thân cây le lói cũng mờ dần; nhưng ở bên 
ngoài dưới cổng vòm họ vẫn nhìn thấy Cây Râu già 
nua đứng đó, bất động, hai tay nhấc lên quá đầu. 
Những vì sao ló ra trên trời, soi sáng dòng nước đổ 
tràn xuống những ngón tay rồi xuống đầu, và nhỏ, 


https://thuviensach.vn 


nhỏ hàng trăm giọt bạc xuống đôi bàn chân ông ta. 
Vừa lắng nghe tiếng nước tí tách hai chàng Hobbit 
vừa chìm vào giấc ngủ. 


Họ thức dậy thấy ánh mặt trời mát mẻ đang sáng 
tỏa lên khoảng sân lớn, lên cả sàn gian phòng. Phía 
trên là những mảng mây cao, trôi theo ngọn gió đang 
thối mạnh về phía Đông. Không thấy Cây Râu ở đầu 
cả; nhưng giữa khi Merry và Pippin còn đang tắm táp 
trong chậu đá gần cổng vòm, họ nghe thấy tiếng ông 
ta ngân nga và ca hát trong lúc đi lên theo con đường 
giữa những hàng cây. 


“Hoo, ho! Chúc buổi sáng tốt lành, Merry và 
Pippin!” ông ta kêu lớn khi nhìn thấy họ. “Các cháu 
ngủ lầu đấy. Ta đã đi được nhiều trăm sải ngày hôm 
nay rồi. Giờ chúng ta sẽ uống gì đó, và đi đến Ent 
hội.” 


Ông ta lại đố ra cho họ hai bát nước đầy từ một hũ 
đá; nhưng là một hũ khác. Mùi vị không giống như 
đêm trước nữa mà trần tục và đậm đà hơn, cũng có 
thể nói là bổ dưỡng hơn giống như thức ăn vậy. 
Trong khi hai chàng Hobbit ngồi bên thành giường 
vừa uống nước vừa nhấm nháp những mẫu bánh tiên 
nhỏ (bởi họ có cảm giác ăn là một phần cần thiết của 
bữa sáng hơn là bởi họ cảm thấy đói), Cây Râu vẫn 
đứng, khẽ ngân nga bằng tiếng Ent, hay tiếng Tiên, 
hay thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó, và nhìn lên trời. 


“Vậy Ent hội là chỗ nào?” Pippin đánh liều hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Hoo, hả? Ent hội?” Cây Rầu quay người lại nói. 
“Đó không phải là một địa danh, đó là cuộc hội ngộ 
của người Ent - mà gần đây không thường xuyên 
được tổ chức. Thế nhưng ta đã xoay xở để có được 
một lượng kha khá hứa hẹn sẽ đến. Chúng ta sẽ gặp 
nhau tại nơi chúng ta vẫn thường gặp gỡ: Con Người 
gọi đó là Mật Cốc. Nó nằm về phía Nam nơi này. 
Chúng ta phải đến đó trước buổi trưa.” 


Chắng mấy chốc họ đã lên đường. Cây Râu mang 
hai chàng Hobbit trên hai tay giống như hôm trước. 
Qua cửa vào khoảng sân ông ta rẽ phải, bước qua 
dòng nước, và sải bước về phía Nam dọc theo chân 
những triền dốc lớn nhấp nhô nơi cây cối chỉ mọc 
thưa thớt. Ở phía trên hai chàng Hobbit nhìn thấy 
những bụi bạch dương và thanh lương trà, còn ở xa 
hơn nữa, rừng thông vươn lên tối sãm. Chăng mấy 
chốc Cây Râu hơi rẽ ra khỏi khu đồi rồi đi vào những 
tán rừng dày, nơi cây cối to lớn hơn, cao hơn, và rậm 
rạp hơn bất cứ thứ gì hai chàng Hobbit từng nhìn thấy 
trước nay. Suốt một lúc họ lờ mờ cảm thấy cái ngột 
ngat từng biết đến khi lần đầu tiên dấn thân vào 
Fangorn, nhưng cảm giác đó qua đi nhanh chóng. 
Cây Râu không nói gì với họ. Ông ta ngân nga một 
mình trầm lắng và tư lự, tuy nhiên Merry và Pippin 
không nhận ra một từ ngữ nào cả: nghe như là boom, 
boom, rumboom, boorar, boom boom, dahrar boom 
boom, dahrar boom, và cứ như vậy nhưng liên tục 
thay đổi nốt nhạc và giai điệu. Đôi lúc họ tưởng như 
nghe thấy tiếng trả lời, một điệu ngần nga hay cũng 
có thể là một chuỗi âm thanh, dường như phát lên từ 
dưới lòng đất, hay từ những cành cây trên đầu họ, 
hay cũng có thể từ những thân cây; thế nhưng Cây 
Râu không dừng lại hay quay đầu sang bên nào. 


https://thuviensach.vn 


Họ đã đi được khá lâu - Pippin cố đếm số “sải 
chân Ent” nhưng thất bại, mất dấu ở khoảng ba nghìn 
- thì Cây Râu bắt đầu bước chậm dần. Đột nhiên ông 
ta dừng lại, đặt hai chàng Hobbit xuống, đưa hai bàn 
tay khum lại lên miệng tạo thành một ống rỗng; rồi 
ông ta thổi hoặc cũng có thể là hô qua đó. Một tiếng 
hoom, hom lớn phát ra nghe như tiếng tù và thối từ 
sâu trong cổ họng ở trong rừng, và dường như còn 
vang vọng giữa những thân cây. Từ xa văng tới nhiều 
tiếng hoom, hom, hom tương tự ở những hướng khác 
nhau, đó không phải tiếng vọng mà là tiếng đáp lại. 


Cây Râu đặt Merry và Pippin lên vai và lại bước 
đi, thỉnh thoảng ông ta lại cất tiếng gọi, và cứ sau mỗi 
lần như vậy tiếng trả lời trở nên to hơn và gần hơn. 
Sau một hồi như thế họ đến một nơi trông như một 
bờ tường tối không thể xuyên qua kết bằng những 
cây thường xanh, một loại cây hai chàng Hobbit chưa 
từng nhìn thấy trước đây: chúng trổ cành từ ngay 
dưới rễ, và bao phủ dày đặc lấy chúng là một lớp lá 
sâm màu bóng láng trông như nhựa ruồi không gai, 
và chúng còn trổ ra rất nhiều cụm hoa hướng thẳng 
tắp lên phía trên, mang những chồi nụ lớn màu ô liu 
đang tỏa sáng. 


Rẽ sang bên trái rồi đi dọc theo bức tường rào 
khống lồ ấy vài sải chân, Cây Râu đi tới một lối vào 
hẹp. Có một vệt đường mòn chạy xuyên vào đó rồi 
đột ngột đổ xuống một triền dốc dựng đứng. Hai 
chàng Hobbit nhận thấy họ đang đi xuống một thung 
đất lớn, tròn gần như cái bát, rất rộng và sâu, bao 
xung quanh mép chính là bức tường rào thường xanh. 
Trong lòng thung đất phủ một lớp cỏ mịn màng, 


https://thuviensach.vn 


không hề có cây ngoại trừ ba thân bạch dương bạc rất 
cao và tuyệt đẹp đứng ở đáy bát. Có hai đường mòn 
khác nữa dẫn xuống thung đất: từ phía Tây và từ phía 
Đông. 


Vài người Ent đã đến trước. Nhiều người nữa 
đang đi xuống trên hai đường mòn kia, và lúc này 
đang có một số người đi ở ngay phía sau Cây Râu. 
Hai chàng Hobbit ngây ra nhìn những ngươi Ent đang 
tiến lại. Cả hai đã tưởng sẽ được nhìn thấy một số 
lượng lớn những sinh vật giống Cây Râu như người 
Hobbit này giống người Hobbit kia (ít nhất là trong 
con mắt người lạ); thế nhưng họ vô cùng ngạc nhiên 
khi thấy chắng có gì như vậy cả. Những người Ent 
khác nhau cũng như cây cối khác nhau, vài người thì 
như những cây mang cùng một tên nhưng lại sinh 
trưởng và có lịch sử khác nhau; vài người khác lại 
như loài cầy này khác loài cây kia, như bạch dương 
khác sồi, như sồi khác linh sam. Cũng có mồôt vài 
ngươi Ent già hơn, râu ria và sần sùi như những cây 
cổ thụ nhưng còn tráng kiện (cho dù không ai trông 
cổ đến như Cây Râu); và có cả những người Ent cao 
to lực lưỡng, thân hình cân đối, da dẻ nhẵn nhụi như 
cây rừng trong thời kỳ sung sức nhất; thế nhưng 
không hề có người Ent trẻ trung nào, không có cây 
non. Tất cả có khoảng hai tá đang đứng trên nền cỏ 
rộng giữa thung đất, và vẫn còn từng ấy người đang 
đến. 


Ban đầu Merry và Pippin chủ yếu bị choáng ngợp 
vì sự đa dạng trước mắt: rất nhiều hình dạng, màu 
sắc, kích cỡ khác nhau, cả chiều cao độ dài của chân 
tay họ; và cả số ngón chân ngón tay (đủ số từ ba đến 
chín). Vài người trông có vẻ ít nhiều có họ với Cây 
Râu, và khiến họ liên tưởng đến những cây họ sồi. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng vẫn có những loại khác nữa. Một vài người 
trông giống dẻ: những người Ent da nầu, những ngón 
tay xòe rộng cùng đôi chân ngắn và mập. Vài người 
khác trông giống tần bì: những người Ent màu xám 
cao lớn và thắng tắp với bàn tay nhiều ngón và chân 
dài; một số trông như linh sam (những người Ent cao 
nhất), và số khác trông như bạch dương, thanh lương 
trà, và đoan. Thế nhưng đến khi toàn bộ người Ent 
tập trung lại quanh Cây Râu, cùng hơi cúi đầu, cùng 
rì rầm những âm thanh chậm rãi đầy nhạc điệu, và 
cùng nhìn thật lâu và chăm chú vào những kẻ lạ mặt, 
thì hai chàng Hobbit mới thấy rằng tất cả đều là bà 
con, và tất cả đều có cùng một cặp mắt: không phải 
tất cả đều già và sâu thắm như Cây Râu, nhưng lại 
cùng giống nhau ở nét biểu hiện chậm rãi, bình tĩnh, 
tư lự, và cả ánh lửa màu xanh nữa. 


Ngay khi tất cả tập trung đầy đủ, đứng thành vòng 
tròn rộng xung quanh Cây Râầu, một cuộc trò chuyện 
kỳ lạ không thể hiểu được đã bắt đầu. Đám người Ent 
khởi sự rì rầm chậm rãi: người này tham gia rồi đến 
lượt người khác, cho đến khi tất cả đều cùng hòa vào 
một giai điệu dài lúc bổng lúc trầm, khi thì to hơn ở 
một phía vòng tròn, khi thì lại lắng xuống ở đó và 
ngân lên thành tiếng ồn lớn ở phía bên kia. Dù không 
nghe và hiểu nổi bất cứ câu nào - cậu cho rằng đó là 
tiếng Ent - Pippin vẫn nhận thấy âm thanh đó rất dễ 
chịu lúc mới nghe; thế nhưng lần hồi sự chú ý của 
cậu dao động dần. Sau một lúc lầu (và bản đồng ca 
không hề có dấu hiệu giảm dần) cậu thấy mình băn 
khoăn tự hỏi, bởi Ent là một ngôn ngữ “không vội 
vàng”, không biết họ đã nói gì khác ngoài câu Chào 
buổi sáng chưa; và nếu Cây Râu định điểm danh, 
phải mất bao nhiêu ngày mới hát được hết tên của họ. 


https://thuviensach.vn 


“Mình tự hỏi có và không nói bằng tiếng Ent là gì,” 
cậu nghĩ. Cậu ngáp dài. 


Ngay lập tức Cây Râu chú ý đến cậu. “Hm, ha, 
này, Pippin của ta!” ông ta nói, còn toàn bộ những 
người Ent khác ngưng hòa ca. “Các cháu là giống 
người vội vàng, ta quên mất; mà dù thế nào cũng thật 
là tẻ nhạt khi phải lắng nghe câu chuyện mà cháu 
không hiểu. Giờ cháu xuống được rồi. Ta đã nói tên 
của các cháu với Ent hội, và họ đã thấy các cháu, họ 
đã thống nhất rằng các cháu không phải là Orc, và 
rằng một dòng mới sẽ được đưa vào những danh sách 
cổ. Chúng ta chưa nói gì hơn, nhưng như vậy đã là 
nhanh đối với Ent hội rồi. Cháu và Merry có thể dạo 
chơi quanh thung đất này, nếu các cháu thích. Có một 
giếng nước sạch, nếu các cháu muốn tươi tỉnh lại, ở 
phía đằng kia chỗ bờ Bắc. Vẫn còn vài điều cần nói 
trước khi Ent hội thực sự bắt đầu. Ta sẽ đến gặp các 
cháu, và nói cho các cháu biết mọi việc đến đâu rồi.” 


Ông ta đặt hai chàng Hobbit xuống. Trước khi rời 
đi, họ cúi người thật thấp. Kỳ công này có vẻ khiến 
đám người Ent vô cùng thích thú, điều đó thể hiện 
qua giọng điệu những lời rì rầm, và cả ngọn lửa trong 
mắt họ; nhưng chắng lâu sau họ đã quay lại với công 
chuyện riêng. Merry và Pippin trèo lên con đường 
dẫn xuống từ phía Tây, và nhìn qua quãng hở trên 
bức tường rào khống lồ. Những triền dốc dài phủ đầy 
cây cối vươn lên từ mép thung đất, và tít xa đầu kia, 
vượt trên cả những cây linh sam trên sống núi xa 
nhất, sắc nhọn và trắng xóa, là đỉnh một ngọn núi 
cao. Về hướng Nam phía tay trái họ nhìn thấy khu 
rừng đổ xuống một không gian xa xôi xám xịt. Ở phía 
đó hửng lên một vùng xanh nhạt mà Merry đoán có 
thể là hình ảnh thấp thoáng của bình nguyên Rohan. 


https://thuviensach.vn 


“Em đang thắc mắc không biết Isengard ở đầu?” 
Pippin hỏi. 


“Anh còn không rõ chúng ta đang ở đâu nữa,” 
Merry nói; “nhưng đỉnh núi kia có lẽ là Methedras, 
như anh có thể nhớ thì vòng thành Isengard nằm bên 
trong một ngã ba, hay một khe núi sâu ở cuối dãy núi. 
Có lẽ nó ở phía dưới, sau sống núi khống lồ này. 
Hình như có khói hoặc mây mù ở đằng kia, phía trái 
ngọn núi, em có nghĩ vậy không?” 


“Isengard trông như thế nào nhỉ?” Pippin hỏi. “Dù 
sao thì em vẫn thắc mắc không biết người Ent có thể 
làm gì với nó.” 


“Anh cũng vậy,” Merry nói. “Anh nghĩ đại loại 
rằng Isengard là một vòng núi đá hoặc đồi, với một 
khoảnh đất bằng phẳng ở bên trong và một hòn đảo 
hay cột đá gì đó ở chính giữa gọi là Orthanc. 
Saruman có một tòa tháp trên đó. Có một cái cổng, 
cũng có lẽ là nhiều hơn một, trong vòng tường bao 
đó, anh tin còn có cả một dòng suối chảy qua nữa; nó 
từ trong dãy nui chảy ra, rồi chảy tiếp qua Cửa Núi 
Rohan. Có vẻ như đó không phải là một nơi thích hợp 
cho người Ent xử lý. Nhưng anh có một cảm giác lạ 
thường về những người Ent này: không hiểu sao anh 
không nghĩ họ an toàn và, ờ, buồn cười như vẻ bên 
ngoài đâu. Họ có vẻ chậm chạp, kỳ quặc, và nhẫn nại, 
gần như là buồn bã; thế nhưng anh tin họ có thể bị 
đánh thức. Nếu điều đó xảy ra, anh chằng muốn ở 
bên đối địch chút nào.” 


https://thuviensach.vn 


“Phải!” Pippin nói. “Em biết anh nói ý gì. Có thể 
khác biệt y như giữa một con bò cái già đang ngồi tư 
lự nhai cỏ và một con bò đực xông lên tấn công; và 
sự thay đổi có thể sẽ đến rất bất ngờ. Em băn khoăn 
không biết Cây Râu có đánh thức họ được không. Em 
dám chắc là ông ấy đang cố. Thế nhưng họ không 
khoái bị đánh thức. Cây Rầu đánh thức bản thân 
mình đêm qua, và rồi lại kìm nén lại.” 


Hai chàng Hobbit quay lại. Những giọng người 
Ent vẫn ngân lên rồi trầm xuống trong cuộc họp kín. 
Mặt trời lúc này đã lên cao có thể chiếu qua bức 
tường rào cao vút: nó tỏa sáng trên những ngọn bạch 
dương và làm mặt phía Bắc thung đất hửng lên trong 
ánh vàng mát mẻ. Ở đó họ nhìn thấy thấp thoáng một 
dòng suối nhỏ lấp lánh. Họ bước đi bên mép bát 
khổng lồ dưới chân dải thường xanh - thật dễ chịu vì 
lại được cảm nhận cỏ mát lạnh quanh ngón chân, vì 
không cần phải vội vã - rồi họ lội xuống dòng nước 
túa ra tràn trề. Họ uống một chút, một ngụm nước 
thật sạch, thật mát lạnh, thật tỉnh người, và ngồi 
xuống một tảng đá rêu phong, ngắm nhìn những vạt 
nắng trên cỏ, bóng những cánh buồm mây đang trôi 
qua thềm thung đất. Tiếng rì râầm của người Ent vẫn 
tiếp tục. Dường như đó là một nơi vô cùng lạ lẫm và 
biệt lập, nằm ngoài thế giới của họ, cách xa khỏi tất 
cả những gì từng xảy ra với họ. Trong lòng họ dầng 
lên một nỗi nhớ nhung cồn cào từ khuôn mặt đến 
giọng nói của các bạn đồng hành, đặc biệt là của 
Frodo, của Sam, và của Sải Chân Dài. 


Rốt cục những giọng nói của người Ent cũng đến 
được một khoảng dừng; họ ngước lên và thấy Cây 
Rầu đang ởi tới, cùng một người Ent khác ở bên 
cạnh. 


https://thuviensach.vn 


“Hm, hoom, lại là ta đây,” Cây Râầu nói. “Các 
cháu đã bắt đầu mệt mỏi chưa, hay cảm thấy mất kiên 
nhẫn chưa, hmm, hả? Ta e là các cháu chưa được mất 
kiên nhẫn đâu. Giờ chúng ta đã kết thúc phần đầu 
tiên; thế nhưng ta vẫn phải giải thích lại nhiều điều 
cho những người sống cách xa đây, cách xa Isengard, 
và cho cả những người ta chưa đến gặp được trước 
khi mở Hội, và sau đó chúng ta còn phải quyết định 
sẽ làm gì. Tuy nhiên, việc quyết đỉnh làm gì không 
làm người Ent mất nhiều thời gian bằng việc điểm 
qua tất cả những thực tế, những sự việc đòi hỏi họ 
phải cân nhắc để quyết định. Song, điều này thì 
không thể khác được, chúng ta sẽ còn ở đây trong khá 
lâu nữa: có vẻ như phải đến hai ngày. Vì vậy ta dẫn 
đến cho các cháu một người bạn đây. Cậu ấy có một 
ngôi nhà Ent ở gần đây. Bregalad là tên Tiên của cậu 
ấy. Cậu ấy nói đã quyết định rồi và không cần phải ở 
lại Hội nữa. Hm, hm trong số chúng ta cậu ấy có thể 
coi là người Ent vội vàng nhất đấy. Các cháu cần phải 
đi cùng nhau. Tạm biệt!” Cây Râu quay đi, bỏ bọn họ 
lại. 


Bregalad đứng môt lúc quan sát hai chàng Hobbit 
một cách nghiêm nghị; và họ cũng nhìn lại anh ta, tự 
hỏi đến khi nào anh ta mới tỏ vẻ “vội vàng”. Anh ta 
cao và có vẻ thuộc lớp Ent trẻ tuổi hơn; da trên tay 
chân anh nhẫn nhụi và tỏa sáng; môi anh ta hồng hào, 
có mái tóc màu xanh xám. Anh ta có thể cúi người và 
lắc lư như một thần cây mảnh mai trước gió. Rồi cuối 
cùng anh ta cất tiếng, giọng nói của anh dù rền vang 
nhưng vẫn cao và trong hơn Cây Râu. 


“Ha, hmm, các bạn của tôi, chúng ta hãy đi dạo 
thôi!” anh ta nói. “[ôi là Bregalad, nghĩa là Cây 


https://thuviensach.vn 


Nhanh Nhảu theo ngôn ngữ của các cháu. Nhưng dĩ 
nhiên đó chỉ là biệt danh thôi. Họ đã gọi tôi như vậy 
kể từ lúc tôi nói vâng với một già Ent trước cả khi 
ông ấy kết thúc câu hỏi. Tôi cũng uống rất nhanh, và 
ra ngoài trong khi vài người khác vẫn còn đang làm 
ướt râu. Hãy đi với tôi.” 


Anh ta thả hai cánh tay cân đối xuống rồi chìa bàn 
tay ngón dài ra cho từng chàng Hobbit. Họ đi loanh 
quanh trong rừng cùng anh ta suốt cả ngày hôm đó, 
hát hò, cười cợt, bởi Cây Nhanh Nhảu rất hay cười. 
Anh ta cười khi mặt trời ló ra khỏi mây, anh ta cười 
khi họ lội xuống một dòng nước hay suối: rồi anh ta 
khom người té nước tung tóe lên cả bàn chân lẫn đầu; 
đôi khi anh ta còn cười vì những âm thanh hay tiếng 
thì thầm nào đó trong đám cây. Bất cứ lúc nào gặp 
một cây thanh lương trà, anh ta đều dừng một lúc, 
đưa hai tay ra, và hát, và lắc lư trong lúc hát. 


Đêm đến anh ta đưa họ tới ngôi nhà Ent của anh 
ta: chẳng có gì ngoài một tảng đá phủ rêu đặt trên lớp 
đất mặt bên dưới một bờ đất xanh. Thanh lương trà 
mọc thành một vòng tròn xung quanh, và ở đó cũng 
có nước (như trong tất cả các nhà Ent khác), một 
dòng suối tung bọt tuôn ra từ bờ đất. Họ nói chuyện 
thêm một lúc khi bóng đêm trùm xuống khu rừng. 
Cách đó không xa những giọng nói từ Ent hội vẫn 
vọng đến; nhưng lúc này nghe trầm hơn và bớt nhàn 
nhã hơn, và thỉnh thoảng vẫn có một giọng vút lên 
như một điệu nhạc cao và sôi nổi, trong khi những 
giọng nói khác đều lắng xuống. Tuy vậy ở bên họ 
Bregalad vẫn nói năng nhẹ nhàng bằng ngôn ngữ của 
họ, gần như là thì thầm; và họ biết được rằng anh ta 
thuôc về tộc người của Da Vỏ Cây, và vùng đất nơi 
họ từng sinh sống đã bị tàn phá. Đối với hai chàng 


https://thuviensach.vn 


Hobbit điều đó có vẻ như đã giải thích đầy đủ về sự 
“vội vàng” của anh ta, ít nhất là trong vấn đề lũ Orc. 


“Từng có nhiều cây thanh lương trà ở quê tôi,” 
Bregalad nói nhẹ nhàng và buồn bã, “những cây 
thanh lương trà đã bén rễ khi tôi còn là một Enting, 
rất rất nhiều năm trước trong sự tĩnh lặng của thế 
giới. Những cây già nhất được người Ent trồng để cố 
làm hài lòng Ent phụ; nhưng họ nhìn chúng rồi cười 
và nói rằng họ biết có nơi đơm những hoa trắng hơn, 
và kết những quả đậm đà hơn. Song chắng có cây nào 
trong cả họ đó, những Ent thuộc họ Hoa Hồng, đối 
với tôi đẹp dường bằng họ. Và những cây này cứ mọc 
mãi, cho đến khi bóng của mỗi cây trông như một tòa 
sảnh màu xanh, rồi vào mùa thu những chùm quả 
chín đỏ tru nặng, đẹp đẽ và kỳ diệu. Chim chóc vẫn 
thường tụ tập ở đó. Tôi thích chim, ngay cả khi chúng 
hót luôn mỏ; mà quả thanh lương trà đủ chia cho tất 
cả. Thế nhưng lũ chim dần dà thiếu thân thiện và 
phàm ăn, chúng phá hoại cây cối, vứt hoa quả xuống 
mà chăng thèm ăn. Rồi lũ Orc cầm rìu đến và đốn hạ 
cây cối của tôi. Tôi đã đến và lay gọi họ bằng những 
cái tên dài, nhưng họ chẳng nhúc nhích, họ không 
còn nghe thấy hay trả lời được nữa: họ nằm chết ở 
đó. 


Ôi Orofarnẻ, Lassemista, Carnimíriẽel 

Thanh lương trà xinh, trên tóc em xanh, hoa 
nở sao mà trắng muốt! 

Thanh lương trà nhỏ, sao mà rạng rỡ trong 
mắt ta hè năm xa. 

Da em sáng ngời, lá em nhẹ rơi, giọng em sao 
mà địu mát: 


https://thuviensach.vn 


Mái đầu kiều diễm, đỏ vàng vồng miện ngày 
xưa sao mà kiêu sa! 

Thanh lương trà chết, mái đầu khô kiệt ngày 
nay xơ xác xám mùu, 

Vũng miện đã tắt, giọng em đã dứt cho đến vô 
cùng mai sau. 

Ôi Orofarnẻ, Lassemista, Carnimíriel” 


Hai chàng Hobbit chìm vào giấc ngủ trong điệu 
hát âm dịu của Bregalad, điệu hát như than vẫn bằng 
nhiều thứ tiếng về sự ngã xuống của những thân cây 
anh ta từng yêu mến. 


Họ cũng dành cả ngày hôm sau bên anh ta, nhưng 
họ không đi xa khỏi “ngôi nhà”. Đa phần thời gian họ 
chỉ ngồi im lặng dưới sự che chở của bờ đất; bởi cơn 
gió đã trở lạnh còn những đám mây thì gần hơn và 
xám hơn; chăng có mấy ánh nắng, và từ đằng xa 
những tiếng nói của người Ent ở hội vẫn lúc bổng lúc 
trầm, đôi khi ồn ào và mạnh mẽ, đôi khi trầm và 
buồn, đôi khi sôi nối, đôi khi lại chậm rãi và trang 
nghiêm như một bài ca truy điệu. Đêm thứ hai buông 
xuống mà đám người Ent vẫn tiếp tục họp kín dưới 
những đám mây vội vã và những vì sao chập chờn. 


Ngày thứ ba đã rạng, ảm đạm và lộng gió. Khi 
mặt trời lên, tiếng của người Ent cất lên ầm ï và rồi 
lại lắng xuống. Buổi sáng trôi qua, gió bát đầu lặng 
và bầu không khí bỗng trở nên nặng nề đầy chờ đợi. 
Lúc này hai chàng Hobbit thấy Bregalad đang chú ý 
lắng nghe, mặc dù đối với họ, ở bên dưới thung lũng 


https://thuviensach.vn 


nơi có ngôi nhà Ent của anh ta, âm thanh từ phía hội 
thật yếu ớt. 


Buổi chiều đến, mặt trời đang trôi về phía Tây 
thắng hướng dãy núi gửi xuống những chùm nắng 
vàng dài xuyên qua các kẽ nứt và khe hở của những 
đám mây. Đột nhiên họ nhận thấy mọi thứ đã chìm 
vào tĩnh mịch; toàn bộ khu rừng đứng lặng nghe 
ngóng. Dĩ nhiên, những giọng nói của người Ent đã 
không còn. Điều đó nghĩa là gì? Bregalad đứng thắng 
đứng và căng thắng, quay lại nhìn về phía Bắc hướng 
Mật Cốc. 


Rồi cùng một tiếng động lớn một tiếng thét vang 
dội cất lên: ra-hoom-rah! Cầy cối rung động rồi cúi 
rạp xuống như có luồng gió táp vào chúng. Lại một 
khoảng lặng nữa, và rồi một điệu hành khúc cất lên 
như những tiếng trống trang nghiêm, nổi lên trên 
những tiếng đập, tiếng rên vang là những tiếng hát 
cao vút và mạnh mẽ. 


1a đến, ta đến cùng tiếng trống rền: ta-runda 
runda runda roml 


Đám người Ent đang đến: bài ca của họ càng lúc 
càng tới gần và ầm T: 


1a đến, ta đến, tù rúc trống rên: ta-rũna rũng 
rùng roml 


https://thuviensach.vn 


Bregalad nhặt hai chàng Hobbit lên rồi sải bước ra 
khỏi ngôi nhà. 


Không lâu sau họ nhìn thấy đoàn hành quân đang 
tiến đến gần: những người Ent nhanh nhẹn sải những 
bước dài xuống triền dốc hướng về phía họ. Cây Râu 
dẫn đầu, có khoảng năm mươi người đang đi theo 
phía sau ông ta, hai hàng sánh vai, chân bước đều 
theo những nhịp đập tay lên hông. Khi họ tiến đến 
gần có thể thấy tia sáng và ánh lửa trong mắt họ. 


“Hoom, hom! Chúng ta đến cùng tiếng trống, rốt 
cục chúng ta cũng đã đến đây!” Cây Râu cất tiếng gọi 
khi vừa thoáng thấy Bregalad cùng hai chàng Hobbit. 
“Hãy đến đây, hãy tham gia cùng Hội nào! Chúng ta 
đang lên đường. Chúng ta đang lên đường đến 
Isengard!” 


“Đến Isengard!” rất nhiều giọng Ent cất lên. 


“Đến Isengard!” 


Đến Isengard! Dẫu Isengard có vòng đá chặn, 
có cửa đá chặt; 

Dấu Isengard cứng rắn vững chắc, trơn trụi 
như xương, lạnh lẽo như sắt, 

1a đi, ta đi, lên đường chiến tranh, đập vỡ cửa 
đá, chặt nát vòng thành; 


https://thuviensach.vn 


Vì thân với cành đương ngùn ngụt cháy trong 
lò bát quái - lên đường chiến tranh! 
Đến đất bóng đêm, nhịp chân định mệnh cùng 
tiếng trống rền, ta đến, ta đến; 
Đến Isengard, đến cùng định mệnh! 
1a đến, ta đến, đến cùng định mệnh! 


Và họ cứ hát như vậy trong cuộc hành quân Nam 
tiến. 


Bregalad, với cặp mắt bừng sáng, nhảy vào hàng 
ngũ bên cạnh Cây Râu. Lão Ent già đón lấy hai chàng 
Hobbit, và lại đặt họ lên vai mình, và cứ thế họ hãnh 
diện cười phía trên đầu đội quân đang ca hát cùng 
những trái tim đập mạnh và những cái đầu ngãng cao. 
Dù đã mong đợi một điều gì đó cuối cùng sẽ xảy ra, 
họ vẫn kinh ngạc trước những thay đổi của người 
Ent. Giờ thì điều đó dường cũng bất ngờ như cơn lũ 
tuôn trào sau khi đã bị con đê kìm giữ suốt bao lâu. 


“Rốt cục người Ent đã quyết định khá nhanh 
chóng, phải không?” Pippin đánh liều lên tiếng sau 
một lúc lầu, khi bài hành khúc tạm dừng trong chốc 
lát, và chỉ còn nghe tiếng đập của những bàn chân, 
bàn tay. 


“Nhanh chóng à?” Cây Râu nói. “Hoom! Phải, 
đúng vậy. Nhanh chóng hơn ta tưởng. Thực sự là ta 
đã không thấy họ thức tỉnh thế này từ rất nhiều đời 
nay rồi. Người Ent chúng ta không thích bị đánh 
thức; và chúng ta không bao giờ bị đánh thức trừ khi 
thấy hiển nhiên rằng cây cối và cuộc sống của chúng 


https://thuviensach.vn 


ta đang lầm nguy. Điều đó đã không xảy ra trong Khu 
Rừng này kể từ thời chiến tranh giữa Sauron và Con 
Người từ Đại Dương tới. Chính cái trò của lũ Orc, lấy 
việc chặt đẫn làm vui thú - rárum - mà thậm chí 
chúng còn không thèm viện cớ chặt làm củi đốt nữa, 
đã khiến chúng ta vô cùng tức giận; và cả sự bội bạc 
của kẻ hàng xóm láng giềng, đáng ra phải giúp đỡ 
chúng ta. Phù Thủy cần phải khôn ngoan hơn chứ: 
chắc chắn là họ khôn ngoan hơn. Không có lời 
nguyền rủa nào bằng tiếng Tiên, tiếng Ent, hay ngôn 
ngữ của Con Người đủ độc địa để xứng với sự bội 
bạc đó. Gục ngã đi Saruman!” 


“Có thật ông sẽ đập vỡ cửa Isengard không?” 
Merry hỏi. 


“Ho, hm, à, có thể lắm, các cháu biết mà! Có lẽ 
các cháu không biết chúng ta mạnh thế nào. Có thể 
các cháu nghe về bọn Quỷ Khổng Lồ rồi phải không? 
Chúng mạnh ghê gớm. Nhưng bọn Quỷ Khổng Lồ 
chỉ là một lũ giả mạo, được Kẻ Thù tạo ra trong Bóng 
Tối Lớn, nhại lại người Ent, cũng tựa như Orc nhại 
lại người Tiên. Chúng ta mạnh hơn Quỷ Khổng Lồ. 
Chúng ta được tạo nên từ xương của đất. Chúng ta có 
thể chẻ đá như rễ cây, nhưng còn nhanh hơn, nhanh 
hơn nhiều, nếu tỉnh thần chúng ta được đánh thức! 
Nếu chúng ta không bị đẫn xuống, hay bị hủy diệt 
bằng lửa hoặc ma thuật, chúng ta có thể chẻ Isengard 
ra từng mảnh và đập tường thành gạch vụn.” 


“Nhưng Saruman sẽ cố ngăn cản ông, phải 
không?” 


“Hm, à, phải, còn thế nữa. Ta không quên đâu. 
Thực sự là ta đã nghĩ rất lầu về điều đó. Thế nhưng, 


https://thuviensach.vn 


cháu biết đấy, có rất nhiều người Ent trẻ tuổi hơn ta, 
trẻ hơn nhiều đời cây. Giờ tất cả bọn họ đều đã được 
đánh thức, và toàn bộ tâm trí họ chỉ hướng đến một 
điều: đập tan Isengard. Nhưng rồi bọn họ sẽ sớm bắt 
đầu suy nghĩ lại; bọn họ sẽ nguội đi đôi chút, khi 
chúng ta uống bữa tối. Chúng ta sẽ rất khát đấy! 
Nhưng giờ cứ để bọn họ hành quân và ca hát! Chúng 
ta còn cả một chặng đường dài phải đi, và vẫn còn 
thời gian để suy nghĩ. Bắt đầu được đã là chuyện lớn 
TÔI.” 


Cây Râu tiếp tục bước đi, hát hò cùng những 
người khác trong ít lâu. Nhưng một lúc sau giọng ông 
ta lắng dần xuống thành tiếng rì rầm và rồi lại chìm 
vào im lặng. Pippin thấy vầng trán già cả của ông ta 
nhăn tít lại. Cuối cùng ông ta nhìn lên, và Pippin thấy 
vẻ đượm buồn trong đôi mắt ông ta, đượm buồn 
nhưng không sầu thảm. Trong đó là ánh sáng, như thể 
ngọn lửa xanh đã chìm sâu thêm vào những chiếc 
giếng tâm tư của ông ta. 


“Dĩ nhiên, có thể lắm, bạn của ta,” ông ta chậm 
rãi nói, “rất có thể chúng ta đang đi đón đầu định 
mệnh: cuộc hành quân cuối cùng của người Ei. 
Nhưng nếu chúng ta cứ ở nhà và chắng làm øì, định 
mệnh rồi cũng tìm đến chúng ta, dù sớm hay muộn. 
Suy nghĩ đó từ lầu đã dâng lên trong tim chúng ta; và 
đó là lý do tại sao giờ đây chúng ta phải hành quân. 
Đó không phải là một quyết định vội vàng. Giờ đây ít 
nhất cuộc hành quân cuối cùng của người Ent cũng 
đáng có được một bài ca. Phải,” ông ta thở dài, 
“chúng ta có thể giúp những giống người khác trước 
khi chúng ta qua đời. Tuy nhiên ta vẫn mong được 
thấy những bài hát về Ent phụ trở thành hiện thực. Ta 
vẫn tha thiết được thấy lại Fimbrethil. Nhưng hỡi bạn 


https://thuviensach.vn 


của ta, những bài ca cũng giống như cây chỉ ra quả 
theo mùa vụ và cách thức riêng: và đôi khi chúng lại 
héo mòn trái vụ.” 


Đoàn người Ent tiếp tục sải bước với tốc độ lớn. 
Họ đã đi xuống một nếp đất dài đổ về phía Nam; giờ 
họ bắt đầu trèo lên, lên mãi, lên đến dãy núi cao phía 
Tây. Khu rừng đã rớt lại phía duới, họ đi qua những 
cụm bạch dương thưa thớt, rồi qua những triền dốc 
trơ trụi chỉ có vài cây thông gầy guộc. Mặt trời lặn 
sau lưng đồi tối sẵãm ở phía trước. Hoàng hôn xám xịt 
buông xuống. 


Pippin nhìn về phía sau. Số lượng người Ent đã 
tăng lên - điều gì đang xảy ra vậy? Nơi họ vừa vượt 
qua lẽ ra chỉ là những triền dốc trơ trụi và mờ ảo, cậu 
nghĩ mình đã nhìn thấy những khóm rừng. Nhưng 
rừng ấy đang chuyển động! Có lẽ nào cây cối rừng 
Fangorn đã thức tỉnh, và toàn bộ khu rừng đều đang 
trỗi dậy, đều đang hành quân vượt núi đồi để tham 
chiến? Cậu dụi mắt tự hỏi liệu cơn buồn ngủ và bóng 
tối có đang lừa dối cậu không; thế nhưng những hình 
thù to lớn màu xám vẫn đều đặn tiến lên. Có tiếng 
động gì đó nghe như tiếng gió thổi bên trong rất 
nhiều cành lá. Đoàn Ent đã tiến gần đến đỉnh sống 
núi và tất cả tiếng hát đều ngưng bặt. Đêm buông 
xuống, chỉ còn lại một bầu nh mịch: chắng nghe 
thấy gì ngoài tiếng run rấy thoang thoảng của đất bên 
dưới chân Ent, và tiếng xào xạc, tựa chút thì thầm của 
lá cây đang lướt đi. Cuối cùng họ cũng lên được phía 
trên đỉnh, và nhìn xuống khoảng không tăm tối bên 
dưới: khe núi khống lồ nơi tận cùng dãy núi: Nan 
Curunír, Thung Lũng của Saruman. 


https://thuviensach.vn 


“Màn đêm bao phủ Isengard,” Cây Râu nói. 


Chương V 


KY SĨ TRĂNG 


“Xương xấu tôi lạnh cóng rồi này,” Gimli nói, vừa 
võ võ hai cánh hay vừa giậm chân. Rốt cục ngày mới 
cũng đến. Lúc rạng đông mấy kẻ đồng hành cố thu 
vén thứ gì có thể làm bữa sáng; giờ đây dưới ánh 
sáng đang hửng họ lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng 
tìm kiếm những dấu vết khắp trên mặt đất của người 
Hobbit. 


“Và đừng có quên lão già đó!” Gimili nói. “lôi sẽ 
vui hơn nếu có thể thấy được một vết ủng.” 


“Tại sao thế lại khiến anh vui?” Legolas hỏi. 


“Bởi vì một lão già với đôi chân để lại dấu vết thì 
hắn không có gì hơn vẻ ngoài của lão,” gã Người Lùn 
trả lời. 


“Có lẽ vậy,” chàng Tiên nói, “nhưng một chiếc 
ủng nặng có khi cũng chẳng để lại dấu vết gì ở đây: 
cỏ rất dày và đàn hồi.” 


“Thế cũng chăng ngăn nổi dân Tuần Du,” Gimli 
nói. “Một lá cỏ gãy là đủ để Aragorn tìm hiểu rồi. 
Nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể tìm ra bất cứ vết 


https://thuviensach.vn 


tích nào. Những gì chúng ta thấy đềm qua chính là 
bóng ma tà ác của Saruman. Tôi cam đoan vậy, ngay 
cả dưới ánh sáng ban ngày. Có lẽ ngay lúc này đây 
cặp mắt của lão từ trong Fangorn vẫn đang quan sát 
chúng ta.” 


“Cũng có thể,” Aragorn nói, “nhưng tôi không 
chắc chắn lắm đâu. Tôi đang nghĩ về lũ ngựa. Gimii, 
đềm qua anh đã nói rằng chúng đã sợ chạy mất vía. 
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Anh có nghe thấy tiếng 
chúng không Legolas? Âm thanh đó đối với anh có 
giống như lũ ngựa đang khiếp sợ không?” 


“Không,” Legolas trả lời. “Tôi nghe thấy chúng 
rất rõ ràng. Nếu không vì đêm tối và nỗi sợ của chính 
chúng ta tôi sẽ đoán rằng lũ ngựa đang lồng lên vì 
một sự mừng rỡ bất ngờ nào đó. Chúng lên tiếng như 
loài ngựa vẫn lên tiếng khi gặp lại người bạn xa vắng 
từ lầu.” 


“[ôi cũng nghĩ vậy,” Aragorn nói, “nhưng tôi 
không thể giải đáp được câu đố ấy, trừ phi chúng trở 
lại. Đi thôi! Trời đang sáng nhanh đấy. Chúng ta hãy 
nhìn trước đã rồi đoán sau! Chúng ta nên bắt đầu từ 
đây, gần nơi chúng ta dựng trại, hãy tìm kiếm thật kỹ 
khắp xung quanh; và tiếp tục tìm dần lên đoạn dốc về 
phía khu rừng. Tìm ra những người Hobbit là nhiệm 
vụ của chúng ta, bất kể vị khách trong đêm của chúng 
ta có là øì đi nữa. Nếu họ nhờ cơ may nào đó thoát ra 
được, hắn họ đã vào nấp giữa rừng cây, bằng không 
họ đã bị phát hiện. Nếu từ đây đến hiên rừng vẫn 
không thấy gì hết, chúng ta sẽ tìm thêm lần cuối ở bãi 
chiến trường và giữa đống tro tàn. Nhưng có quá ít hy 
vọng ở đó, đội ky binh Rohan đã làm việc của họ quá 
kỹ.” 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Mất một lúc hội đồng hành bò soài mò mẫm trên 
mặt đất. Cây dẻ đứng thê lương phía trên họ, những 
tấm lá khô giờ buông xuống ủ rũ, kêu lạo xạo trong 
cơn gió Đông lạnh buốt. Aragorn chậm rãi đi xa dần. 
Chàng đến đống tro tàn của đống lửa canh gần bờ 
sông, và rồi lại lần dấu trên mặt đất ngược về phía gò 
đất nơi trận chiến nổ ra. Đột nhiên chàng sụp xuống 
và cúi thấp đến độ gần chạm mặt xuống cỏ. Rồi 
chàng réo gọi hai người kia. Họ chạy lên. 


“Rốt cục chúng ta cũng tìm thấy tin tức ở đây!” 
Aragorn nói. Chàng nhặt lên một chiếc lá rách cho 
mọi người cùng nhìn, một chiếc lá lớn màu ánh kim 
nhạt, nhưng giờ đã phai và ngả màu nâu. “Đây là lá 
cầy mallorn rừng Lórien, có ít vụn bánh dính trên nó, 
và một ít nữa rơi trong đám cỏ. Và nhìn này! Có vài 
đoạn thừng bị cắt nằm bên cạnh!” 


“Và đây là con dao đã cắt!” Gimli nói. Gã cúi 
xuống Tôi rút ra từ một bụi cỏ một lưỡi dao răng cưa 
ngắn, đã bị bàn chân nặng nề của ai đạp lún vào cỏ. 
Cán dao gãy rời năm ở ngay bên cạnh. “Là vũ khí của 
bọn Ơrc,” gã nói, tay cầm một cách miễn cưỡng và 
hướng cái nhìn ghê tởm vào chuôi dao trạm trổ, hình 
thù giống như một cái đầu gớm ghiếc với cặp mắt hí 
và cái mồm đểu cáng. 


“Chà, đây chính là câu đố lạ lùng nhất mà chúng 
ta từng thấy!” Legolas thốt lên. “Một tù nhân bị trói 
thoát được ra khỏi cả lũ Orc lẫn toán ky binh bao vây 
xung quanh. Rồi người ấy dừng lại, trong lúc vẫn 
khơi khơi lộ diện, và cắt dây trói bằng một con dao 
Orc. Nhưng bằng cách nào và tại sao? Bởi nếu chân 
bị trói, làm sao người ấy có thể đi được? Còn nếu tay 


https://thuviensach.vn 


bị trói, làm sao người ấy có thể sử dụng dao? Và nếu 
cả chân lẫn tay đều không bị trói, tại sao người ấy lại 
phải cắt đoạn thừng ra? Rồi vừa lòng với kỹ năng của 
mình, người ấy đã ngồi xuống lặng lẽ ăn chút bánh 
mì đi đường! Ít ra như thế là đủ chứng tỏ đấy là 
người Hobbit, mà chăng cần phải viện tới tấm lá 
mallorn. Sau đó, tôi cho rằng cậu ấy đã biến đôi tay 
mình thành đôi cánh và vừa hát vừa bay vẻo vào 
trong rừng. Tìm được cậu ấy cũng dễ thôi: chỉ cần 
chúng ta cũng mọc cánh!” 


“Ở đây đã có đủ trò ma quỷ rồi,” Gimli nói. “Lão 
già đó đã làm gì? Anh sẽ nói gì đây, Aragorn, về lời 
giải đáp của Legolas. Anh có thể làm khá hơn 
không?” 


“Có thể được đấy,” Aragom mỉm cười nói. “Có 
một vài dấu hiệu khác ở ngay gần mà các anh không 
ghi nhận. Tôi nhất trí tù nhân đó là một Hobbit và 
phải có chân hoặc tay không bị trói, trước khi cậu ấy 
đến đây. Tôi đoán là tay, bởi nếu vậy câu đố sẽ trở 
nên dễ hiểu hơn, và cũng bởi, theo lời giải đáp của tôi 
về các dấu vết, cậu ấy đã được một tên Orc mang đến 
điểm này. Máu đã đổ ở đây, cách đây vài bước, máu 
Orc. Có nhiều dấu vó ngựa hăn sâu khắp xung quanh 
vị trí này, và cả vết cho thấy một thứ gì đó nặng nề bị 
kéo lê đi. Tên Orc đã bị đội quân ky sĩ giết chết, xác 
hắn sau đó đã bị lôi vào đống lửa. Nhưng anh chàng 
Hobbit không bị phát hiện: cậu ấy không “lộ diện”, 
bởi trời tối và cậu ấy vẫn còn chiếc áo choàng tiên. 
Cậu ấy đã kiệt sức và đói, vì thế không cần phải ngạc 
nhiên là, khi đã cắt được sợi dây trói bằng con dao 
của kẻ thù tử trận, cậu ấy đã nghỉ ngơi và ăn một chút 
trước khi lẻn đi. Thật mừng khi biết cậu ấy vẫn còn 
một chút lembas trong túi, dù bỏ chạy mà không 


https://thuviensach.vn 


mang theo dụng cụ hay hành lý; có lẽ đó chính là 
kiểu cách của người Hobbit. Tôi nói cậu ấy, nhưng 
tôi hy vọng và đoán cả Merry lẫn Pippin đều ở cùng 
với nhau. Cho dù không có gì chứng tỏ điều đó là 
chắc chắn.” 


“Và anh nghĩ làm thế nào mà một trong số những 
người bạn của chúng ta lại không bị trói tay?” Gimili 
hỏi. 


“Tôi không biết chuyện diễn ra thế nào,” Aragorn 
trả lời. “Tôi cũng không biết tại sao tên Orc lại mang 
họ đi. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn là không phải 
để giúp họ trốn thoát. Mà không, đúng hơn là giờ tôi 
nghĩ mình đã bắt đầu hiểu ra một vấn đề đã khiến tôi 
bối rối ngay từ đầu: tại sao khi Boromir ngã xuống lũ 
Orc lại bằng lòng với việc bắt Merry và Pippin? 
Chúng đã không truy tìm số còn lại trong chúng ta, 
cũng không tấn công trại chúng ta, mà thay vào đó lại 
chạy hết tốc lực tới Isengard. Chúng cho rằng đã bắt 
được Người Mang Nhẫn và người bạn trung thành 
của cậu ấy ư? Tôi không nghĩ vậy. Bọn chủ của 
chúng không dám đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng 
như vậy cho lũ Orc, ngay cả nếu bản thân đám chủ 
biết những điều này, đám ấy sẽ không bao giờ đề cập 
thăng đến chiếc Nhẫn: vì lũ Orc không phải là loại nô 
lệ đáng tin cậy. Nhưng tôi nghĩ lũ Orc đã được ra 
lệnh bắt các Hobbir, bắt sống, bằng mọi giá. Kẻ nào 
đó đã tìm cách chuồn ra ngoài cùng những tù nhân 
quý giá trước khi trận đánh nổ ra. Có lẽ là phản bội, 
rất có khả năng đối với giống này, một tên Orc to con 
øan liều nào đó đã cố thoát ra để hưởng lợi một mình, 
vì mục đích riêng. Đó, cầu chuyện của tôi là như vậy. 
Cũng có thể suy diễn ra những chuyện khác. Nhưng 
trong bất cứ trường hợp nào chúng ta vẫn có thể tin 


https://thuviensach.vn 


chắc điều này: ít nhất một trong hai người bạn của 
chúng ta đã thoát được. Nhiệm vụ của chúng ta là 
phải tìm ra và giúp đỡ cậu ấy trước khi trở về Rohan. 
Chúng ta đừng có bị Fangorn dọa nạt, bởi hoàn cảnh 
đã đấy cậu ấy vào nơi tăm tối đó.” 


“Tôi chăng biết điều gì dọa nạt tôi nhiều hơn: 
Fangorn, hay viễn cảnh chạy bộ trên suốt con đường 
dài xuyên Rohan,” Gimili nói. 


“Vậy chúng ta hãy vào trong rừng,” Aragorn nói. 


Không lầu sau Aragorn đã tìm thấy những dấu vết 
mới. Tại một điểm gần bờ Luồng Ent, chàng bắt gặp 
những vết chân: vết chân Hobbit, nhưng quá mờ nhạt 
nên chăng suy luận được gì mấy. Rồi dưới thân một 
cây lớn ngay rìa khu rừng, có thêm nhiều vết nữa 
hiện ra. Mặt đất trơ trọi và khô căn, không tiết lộ 
nhiều. 


“Ít nhất một người Hobbit đã đứng đây một lúc và 
nhìn lại đằng sau, rồi cậu ấy quay người đi vào trong 
rừng,” Aragorn nói. 


“Vậy chúng ta cũng phải đi vào,” Gimli nói. 
“Nhưng tôi được cảnh báo về nó. Tôi mong sao cuộc 
truy đuổi đã dẫn đến một nơi nào khác!” 


“Tôi không cảm thấy khu rừng có ác ý, dù những 
câu chuyện có kể gì đi nữa,” Legolas nói. Chàng 
đứng bên dưới hiên rừng, khom người về phía trước, 
như thể đang nghe ngóng, và căng mắt nhìn vào sâu 
bên trong bóng tối. “Không, khu rừng không tà ác; 


https://thuviensach.vn 


hoặc nếu có thì những thứ tà ác cũng đang ở rất xa. 
Tôi chỉ bắt được những vọng âm rất mờ nhạt từ 
những vùng tối tăm nơi tâm địa cây cối có màu đen 
tối. Không có ác ý nào ở gần chúng ta; thế nhưng lại 
có cảnh giác, và giận dữ.” 


“Chà, nó chăng có lý do gì lại đi giận dữ với tôi,” 
Gimli nói. “ôi chưa làm øì gây hại cho nó cả.” 


“Vậy tốt hơn,” Legolas nói. “Nhưng dù sao nó 
cũng từng phải chịu đựng tổn hại. Có điều gì đó đang 
xảy ra ở bên trong, hoặc sắp xảy ra. Anh không nhận 
thấy sự căng thắng sao? Nó làm hơi thở tôi muốn 
nghẹn.” 


“Tôi cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt,” gã 
Người Lùn nói. “Khu rừng này sáng sủa hơn rừng 
Âm U, nhưng nó có mùi ẩm mốc, và tàn tạ.” 


“Nó già rồi, rất già rồi,” chàng Tiên nói. “Già đến 
mức gần như tôi cảm thấy trẻ trung trở lại, một điều 
tôi chưa từng cảm thấy từ khi tham gia cuộc hành 
trình cùng đám trẻ nít các anh. Nó già và chứa đầy ký 
ức. Tôi đã có thể hạnh phúc ở đây, nếu tôi đến vào 
những ngày hòa bình.” 


“Tôi dám nói là anh có thể đấy,” Gimli khịt mũi. 
“Dù sao anh cũng là người Tiên Rừng, cho dù Tiên 
loại nào thì cũng đều là những người kỳ lạ. Nhưng 
anh lại làm tôi an lòng. Anh đi đâu, tôi sẽ đi đó. 
Nhưng hãy cầm sẵn cây cung của anh, còn tôi sẽ nới 
lỏng chiếc rìu nơi thắt lưng. Nhưng không phải dùng 
cho cây cối,” gã vội vã nói thêm trong lúc nhìn lên 
thân cây mà họ đang đứng phía dưới. “Tôi không 


https://thuviensach.vn 


mong bất chợt gặp lão già đó mà chăng có sẵn lý lẽ gì 
trong tay, chỉ vậy thôi. Chúng ta đi nào!” 


Và thế là ba người thợ săn lao vào bên trong khu 
rừng Fangorn. Legolas và Gimli nhường việc dò 
đường lại cho Aragorn. Chẳng có nhiều dấu mà tìm 
kiếm. Thềm rừng khô và phủ lớp lá dày; nhưng đoán 
rằng những kẻ đào thoát sẽ chú ý men theo dòng 
nước, chàng thường xuyên quay lại bờ suối. Nhờ vậy 
chàng đã đến được nơi Merry và Pippin uống nước 
và rửa chân. Tất cả đều có thể thấy rõ dấu chân của 
hai chàng Hobbit, một người nhỏ hơn người kia một 
chút. 


“Đây quả là tin vui,” Aragorn nói. “Thế nhưng 
dấu vết này đã cách đây hai ngày rồi. Và có vẻ như từ 
điểm này những người Hobbit đã rời bờ nước.” 


“Vậy chúng ta sẽ làm gì đầy?” Gimili nói. “Chúng 
ta chăng thể theo họ khắp Fangorn thăm thăm. Chúng 
ta không đủ đồ dự trữ. Nếu không sớm tìm thấy họ, 
chúng ta sẽ trở nên vô tích sự đối với họ, ngoại trừ 
việc ngồi xuống bên họ và thể hiện tình bằng hữu 
bằng việc cùng nhau chết đói.” 


“Nếu đó thực sự là tất cả những øì chúng ta có thể 
làm, thì chúng ta sẽ buộc phải làm thế,” Aragorn nói. 
“Chúng ta tiếp tục nào.” 


Rốt cục họ cũng đến được vách đứng hiểm trở 
bên Quả Đồi của Cây Râu, và nhìn lên bức tường đá 
với những bậc đẽo thô dẫn lên thềm đá trên cao. Ánh 
mặt trời đang chiếu xuyên qua những đám mây trôi 


https://thuviensach.vn 


vội vã, khu rừng giờ đã trông đỡ xám xịt và u ám 
hơn. 


“Chúng ta hãy đi lên nhìn xung quanh!” Legolas 
nói. “Tôi vẫn có cảm giác tức thở. Tôi muốn được 
nếm mùi không khí tự do hơn trong chốc lát.” 


Nhóm bạn đồng hành trèo lên. Aragorn ở dưới 
cùng, di chuyển một cách chậm rãi: chàng kiểm tra tỉ 
mỉ những bậc đá và bờ rìa. 


“Tôi gần như chắc chắn rằng những người Hobbit 
đã ở trên này,” chàng nói. “Thế nhưng còn có cả 
những dấu vết khác nữa, những dấu vết rất lạ, mà tôi 
không hiếu. Không biết chúng ta có nhìn thấy bất cứ 
thứ gì từ bờ rìa này giúp đoán được họ đã tiếp tục đi 
đường nào không?” 


Chàng đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng chàng 
chẳng thấy được gì hữu ích. Thềầm đá quay mặt về 
phía Nam và Đông: nhưng chỉ ở phía Đông mới nhìn 
được ra xa. Ở đó chàng thấy những ngọn cây đang 
thoải dần theo từng hàng xuống đến vùng đồng bằng 
mà từ đó họ đã đến đây. 


“Chúng ta đã có một cuộc hành trình đi vòng thật 
dài,” Legolas nói. “Lễ ra tất cả chúng ta đã có thể đến 
đầy an toàn, nếu chúng ta rời dòng Sông Cả vào ngày 
thứ hai hoặc thứ ba rồi tiến về phía Tây. Chắng mấy 
ai thấy trước con đường sẽ dẫn họ đến đâu, cho đến 
tận khi họ chạm đích.” 


“Nhưng chúng ta đâu định đến Fangorn,” Gimili 
nói. 


https://thuviensach.vn 


“Vậy mà chúng ta lại ở đây rồi - và bị tóm gọn 
trong tấm lưới,” Legolas nói. “Nhìn kìa!” 


“Nhìn gì?” Gimili hỏi lại. 
“Đăng kia trong đám cây.” 
“Đâu? Tôi làm øì có mắt tiên.” 


“Suyt! Hãy nói khẽ thôi! Nhìn kìa!” Legolas vừa 
chỉ tay vừa nói. “Bên dưới khu rừng, ngược con 
đường chúng ta vừa ởđi tới. Lại là ông ta. Anh không 
thể thấy ông ta đang đi qua hết cây này đến cây khác 
sao?” 


“Tôi thấy rồi, giờ thì tôi thấy rồi!” Gimili rít lên. 
“Nhìn kìa, Aragorn! Chăng phải tôi đã cảnh báo anh 
rồi sao? Lão già ấy kia. Trùm từ đầu đến chân trong 
mớ giẻ rách xám ngoét bẩn thỉu: đó là lý do tại sao 
tôi không nhìn thấy lão ngay từ đầu.” 


Aragomn nhìn theo và thấy một hình thù còng lưng 
đang di chuyến chậm chạp. Không còn cách xa họ 
lắm. Trông như một lão ăn mày già, đang mệt nhọc 
bước đi, chống vào cây gậy xù xì. Đầu lão cúi gằm, 
không nhìn về phía họ. Ở những vùng đất khác có lẽ 
họ đã chào lão bằng những lời đôn hậu; nhưng lúc 
này họ đứng im, mỗi người đều có cảm giác ngóng 
đợi kỳ lạ: một thứ gì đó đang tới, một thứ đang nắm 
giữ một quyền năng - hoặc hiểm họa - bí ẩn. 


Gimli căng mắt ra nhìn một chốc, trong lúc từng 
bước từng bước một hình thù đó dần tiến đến gần. 
Rồi đột nhiên, như không thể kiềm chế thêm được 
nữa, gã phát tiết: “Cung tên đâu, Legolas! Kéo căng 


https://thuviensach.vn 


đi! Sẵn sàng đi! Đó là Saruman. Đừng để lão nói, hay 
yếm chú lên chúng ta! Bắn trước đi!” 


Legolas cầm lấy cây cung rồi kéo cong, chậm rãi 
như thể có ý chí nào khác cản chàng lại. Chàng cầm 
lơ đễãnh một mũi tên trong tay nhưng không tra lên 
dầy cung. Aragorn đứng lặng im, khuôn mặt chàng 
đầy cảnh giác và tập trung. 


“Tại sao lại phải đợi? Anh bị làm sao vậy?” Gimili 
rít nhẹ. 


“Legolas đúng đấy,” Aragorn bình thản nói. 
“Chúng ta không thể cứ thế bắn một ông già, không 
hề hay biết gì và cũng không hề có ý thách thức, dù 
lòng ta có đang sợ hãi hay nghi ngại thế nào. Hãy 
theo dõi và đợi xem!” 


Ngay lúc đó lão già bước gấp thêm và đi tới chân 
bức tường đá với một tốc độ đáng kinh ngạc. Rồi đột 
nhiên lão nhìn lên, trong lúc họ vẫn đứng bất động 
nhìn xuống dưới. Không hề có âm thanh nào. 


Họ không nhìn thấy mặt lão: lão trùm mũ kín đầu, 
và trên mũ trùm lão còn đội một chiếc mũ rộng vành, 
nên toàn bộ nét mặt lão chìm trong bóng tối, ngoại 
trừ phần chóp mũi và bộ râu xám. Thế nhưng 
Aragorn nghĩ mình vừa nhận thấy một ánh mắt lóe 
lên tỉnh tường sáng rực trong khoảng tối dưới chiếc 
mũ sụp xuống trán. 


Cuối cùng lão già phá vỡ bầu yên lặng. “Thật 
khéo gặp, các bạn của tôi,” lão nói giọng nhẹ nhàng. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi muốn nói chuyện với các anh. Các anh xuống 
đây chứ, hay tôi sẽ đi lên?” Chẳng cần đợi trả lời lão 
già bắt đầu leo lên. 


“Nào?” Gimili hét lên. “Ngăn lão ta lại, Legolas!” 


“Chắng phải tôi đã nói rằng muốn nói chuyện với 
các anh sao?” lão già nói. “Bỏ cây cung đó xuống đi, 
cậu Tiên!” 


Cây cung và mũi tên rơi khỏi tay Legolas, đôi tay 
chàng buông thõng xuống hai bên. 


“Còn anh, cậu Người Lùn, xin anh hãy bỏ tay ra 
khỏi cán rìu cho đến khi tôi lên đến nơi! Anh không 
cần viện đến những lý lễ như vậy đâu.” 


Gimli giật mình rồi đứng im như đá, nhìn chăm 
chằm, trong khi lão già nhảy lên những bậc đá gồ 
ghê, nhanh nhẹn như sơn dương. Mọi mệt nhọc 
dường như đã rời bỏ lão. Khi lão bước được lên thầm 
đá, họ như thoáng thấy, quá ngắn ngủi không rõ có 
thực hay không, vệt sáng màu trắng lóe lên rất nhanh, 
cứ như thể món phục trang nào đó bị lớp giẻ rách 
màu xám phủ lên bất chợt hé lộ trong chốc lát. Cái hít 
hơi của Gimli nghe rõ mồn một như tiếng rít ồn ào 
trong bầu tĩnh lặng. 


“Thât là khéo gặp, phải nhắc lại lần nữa!” lão già 
vừa nói vừa tiến về phía họ. Khi chỉ còn cách họ vài 
bộ, lão đứng lại, cúi người tì lên gậy, đầu vươn về 
phía trước, nhìn họ chăm chú từ dưới mũ trùm. “Và 
các anh đang làm gì ở vùng này vậy? Một Tiên, một 


https://thuviensach.vn 


Con Người, và một Người Lùn, tất cả đều ăn mặc 
theo kiểu Tiên. Rõ ràng có một câu chuyện rất đáng 
lắng nghe sau tất cả những thứ này. Những chuyện 
thế này không thường thấy ở đây đâu.” 


“Ông nói cứ như thể biết rõ về Fangorn lắm,” 
Aragorn nói. “Phải vậy không?” 


“Không rõ lắm,” lão già nói; “muốn biết rõ buộc 
phải học hỏi trong suốt nhiều đời. Nhưng tôi cũng 
thỉnh thoảng lại đến đây.” 


“Xin được hỏi tên ông, và được lắng nghe những 
øì ông cần nói với chúng tôi?” Aragorm nói. “Buổi 
sáng đang trồi qua mà chúng tôi lại có một công việc 
không thể chờ đợi.” 


“Điều gì tôi muốn nói, thì tôi đã nói ra rồi: Các 
anh đang làm øì, và các anh có thể kể câu chuyện gì 
về các anh? Con về tên tôi!” Lão cất một tràng cười 
dài khe khẽ. Nghe tiếng cười Aragom cảm thấy một 
cơn rùng mình chạy xuyên qua người, một cảm giác 
hồi hộp lạnh ngắt kỳ lạ; nhưng đó không phải là nỗi 
sợ hãi hay hoảng loạn: đúng hơn là cảm giác thấm 
lạnh bất chợt trong bầu không khí buốt giá, hoặc như 
cú võ của một cơn mưa lạnh làm thức tỉnh người 
đang ngủ chập chờn. 


“Tên của tôi!” Lão già lại nói. “Các anh vẫn chưa 
đoán ra sao? Tôi nghĩ các anh đã nghe thấy nó trước 
đây. Phải rồi, các anh đã nghe thấy nó trước đây. 
Nhưng nào, câu chuyện của các anh là gì?” 


Ba người bạn đồng hành đứng lặng thinh không 
trả lời. 


https://thuviensach.vn 


“Đến phải bắt đầu nghi ngờ liệu công việc của các 
anh còn đáng để kể nữa không đấy,” lão già nói. 
“Thật mừng là tôi biết một chút về nó. Các anh đang 
lần theo dấu chân của hai người Hobbit trẻ tuổi, tôi 
tin là như vậy. Phải rồi, người Hobbit đấy. Đừng có 
trợn mắt, làm như các anh chưa từng nghe thấy cái 
tên lạ lùng ấy trước đây. Các anh có nghe, và tôi cũng 
vậy. À, họ đã leo lên đây vào ngày hôm kia; và họ đã 
gặp một người họ không hề trông đợi. Điều đó có làm 
các anh yên lòng không? Và giờ các anh muốn biết 
họ đã được đưa đi đâu phải không? Chà, chà, có lẽ tôi 
sẽ cho các anh một vài tin tức về điều đó. Nhưng tại 
sao chúng ta lại phải đứng? Các anh thấy đấy, nhiệm 
vụ của các anh đâu còn gấp gáp như các anh tưởng. 
Hãy ngồi xuống cho thoải mái hơn một chút đi.” 


Lão già quay người đi tới một đống đá rơi dưới 
chân vách núi phía sau. Ngay lập tức, như thể một 
câu thần chú nào đó đã được hóa giải, những người 
khác liền bớt căng thăng và có thể cử động. Bàn tay 
Gimli lập tức đặt lên cán rìu. Aragorn rút kiếm. 
Legolas nhặt cây cung. 


Lão già chắng thèm để ý, mà khom người ngồi 
xuống một phiến đá thấp phẳng phiu. Lúc ấy hai vạt 
áo choàng xám tách ra, và họ nhìn thấy, chăng nghi 
ngờ øì nữa, lão mặc bên trong toàn màu trắng. 


“Saruman!” Gimli vừa hét vừa nhảy bổ về phía 
lão với chiếc rìu trong tay. “Nói ngay! Hãy nói cho 
bọn ta biết ngươi giấu các bạn chúng ta ở đầu! Ngươi 
đã làm gì họ? Nói ngay, bằng không ta sẽ chẻ một 
nhát trên mũ ngươi mà ngay cả một phù thủy cũng 
phải thấy khó chữa đấy!” 


https://thuviensach.vn 


Lão già quá nhanh đối với gã. Lão đứng phắt dậy 
rồi nhảy lên đỉnh một tảng đá lớn. Lão đứng đó, 
người đột nhiên vươn cao, sừng sững phía trên họ. 
Chiếc mũ trùm và mớ giẻ rách màu xám bị quắẳng đi. 
Bộ quần áo trắng bừng sáng. Lão giơ cây trượng lên, 
và cây rìu bật tung ra khỏi nắm tay Gimili rơi loảng 
xoảng xuống đất. Thanh kiếm của Aragorn, cứng 
ngắc trong bàn tay bất động của chàng, bất chợt bùng 
lên một ngọn lửa. Legolas thét vang rồi bắn một mũi 
tên vào không trung: nó cháy rụi không còn vết tích. 


“Mithrandir!” chàng thét lên. “Mithrandir!” 


“Thật khéo gặp, phải nhắc lại với anh lần nữa, 
Legolas!” lão già nói. 


Tất cả bọn họ ngây ra nhìn lão. Mái tóc lão trắng 
như tuyết dưới ánh mặt trời; còn áo choàng của lão 
lấp lánh màu trắng; đôi mắt bên dưới hàng lông mày 
rậm của lão sáng quắc, sắc lẹm như những tia nắng 
mặt trời; bàn tay lão đầy sức mạnh. Lẫn lộn giữa kinh 
ngạc, vui sướng và sợ hãi, họ cứ đứng đó mà chẳng 
tìm ra được điều øì để nói. 


Cuối cùng Aragorn cũng cất được tiếng. 
“Gandalf!” chàng nói. “Vượt xa mọi hy vọng ông 
quay lại với bọn tôi đúng lúc khó khăn này! Bức màn 
øì đã phủ lên mắt tôi vậy? Gandalf!” Gimli không nói 
øì, chỉ quỳ sụp xuống, lấy tay che mắt. 


“Gandalf,” lão già nhắc lại, như thể đang cố lục 
lại trong ký ức xưa cũ một từ đã lâu không dùng đến. 


https://thuviensach.vn 


“Phải rồi, đúng là cái tên đó. Tôi đã từng là Gandalf.” 


Ông bước xuống khỏi tảng đá, nhặt tấm áo choàng 
xám lên, rồi lại quấn nó quanh mình: cảnh tượng cứ 
như thể vầng mặt trời mới đây tỏa sáng, nhưng giờ lại 
trốn biệt trong mây mù. “Được, anh vẫn có thể gọi tôi 
là Gandalf,” ông nói, và đó chính là giọng nói của 
người bạn cũ cũng như người dẫn đường trước đây 
của họ. “Đứng dậy nào, Gimli tốt bụng của tôi! 
Không có gì phải trách cứ anh, chưa có thiệt hại nào 
xảy ra cho tôi. Đúng đấy, hỡi những người bạn của 
tôi, không vũ khí nào của các anh có thể phạm đến tôi 
được đâu. Hãy vui lên nào! Chúng ta lại gặp nhau rồi. 
Đúng lúc thủy triều thay đổi. Cơn bão lớn đang đến, 
nhưng thủy triều đã đối chiều.” 


Ông đặt tay lên đầu Gimli, gã Người Lùn nhìn lên 
rồi bất chợt cười phá. “Gandalf!” gã nói. “Nhưng ông 
mặc toàn màu trắng!” 


“Đúng vậy, giờ tôi trắng rồi,” Gandalf nói. “Thực 
tế tôi chính là Saruman, gần như có thể nói như vậy, 
là Saruman như lẽ ra ông ta phải vậy. Nhưng nào, hãy 
kể cho tôi nghe về các anh đi! Tôi đã vượt qua lửa và 
nước sâu, kể từ lúc chúng ta chia tay. Tôi đã quên 
nhiều điều mà tôi nghĩ mình từng biết, và để học lại 
nhiều điều tôi đã quên. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều 
thứ xa xôi, nhưng rất nhiều thứ ở ngay trong tầm tay 
tôi lại không nhìn thấy. Hãy kể cho tôi về các anh!” 


“Ông muốn biết điều gì?” Aragorn hỏi. “Tất cả 
những gì đã xảy ra kể từ lúc chúng ta chia tay nhau 
trên cầu sẽ là một câu chuyện dài. Ông cho chúng tôi 


https://thuviensach.vn 


biết tin tức về những người Hobbit trước có hơn 
không? Ông có tìm thấy họ không, họ có an toàn 
không?” 


“Không, tôi không thấy họ,” Gandalf nói. “Bóng 
tôi đã phủ lên những thung lũng khu đồi Emyn Muil, 
và tôi không biết gì về vụ bắt giữ họ, cho đến khi đại 
bàng kể lại cho tôi.” 


“Đại bàng!” Legolas nói. “Tôi đã thấy một con 
đại bàng ở rất cao và xa: lần cuối cùng là cách đây 
bốn ngày, trên đồi Emyn Muil.” 


“Đúng vậy,” Gandalf nói. “Đó là Gwaihir Chúa 
Gió, người đã cứu tôi khỏi Orthanc. Tôi đã nhờ anh 
ta đi trước tôi để theo dõi dòng Sông Cả và thu thập 
tin tức. Mắt anh ta rất tỉnh tường, nhưng anh ta không 
thể nhìn thấy tất cả những gì khuất dưới núi đồi hay 
cây cối. Anh ta đã thấy vài thứ, còn tự tôi thấy vài thứ 
khác. Chiếc Nhẫn giờ đã vượt ra ngoài khả năng giúp 
đỡ của tôi, hay của bất cứ ai trong Hội Đồng Hành 
xuất phát từ Thung Đáy Khe. Nó chút nữa thì đã bị lộ 
trước Kẻ Thù, nhưng nó đã thoát được. Tôi cũng có 
phần trong đó: bởi tôi ngồi trên một nơi rất cao, và tôi 
đấu tranh với tòa Tháp Tối; khiến Bóng Tối đi qua. 
Sau đó tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi; và tôi đã bước đi rất 
lâu cùng những suy nghĩ tăm tối.” 


“Vậy ông biết về Frodo!” Gimli nói. “Mọi việc 
liên quan đến cậu ấy thế nào rồi?” 


“Tôi không biết được. Cậu ấy đã được cứu khỏi 
một hiểm họa khôn cùng, nhưng rất nhiều nữa vẫn 
còn đang ở phía trước. Cậu ấy đã quyết tâm một mình 


https://thuviensach.vn 


đi đến Mordor, và cậu ấy đã lên đường: đó là tất cả 
những gì tôi biết.” 


“Không một mình đầu,” Legolas nói. “Bọn tôi 
nghĩ Sam đã đi cùng cậu ấy.” 


“Vậy sao!” Gandalf nói, kèm theo đó là tia sáng 
trong mắt và nụ cười trên khuôn mặt ông. “Thật vậy 
sao? Tin này mới đối với tôi, nhưng lại không khiến 
tôi ngạc nhiên. Tốt! Rất tốt! Các anh đã làm trái tim 
tôi nhẹ bớt. Các anh phải kể cho tôi nghe nhiều hơn. 
Giờ thì hãy ngồi gần đây và kể câu chuyện về cuộc 
hành trình của các anh đi nào.” 


Ba người bạn đồng hành ngồi xuống nền đá quanh 
chân ông, và Aragorn là người bắt đầu câu chuyện. 
Suốt một hồi lâu Gandalf không hề nói gì, và cũng 
không hỏi câu nào. Bàn tay ông đặt lên hai đầu gối, 
và đôi mắt ông nhắm nghiền. Cuối cùng khi Aragorn 
kể về cái chết của Boromir và cuộc hành trình cuối 
cùng của gã trên dòng Sông Cả, ông lão mới thở dài. 


“Anh đã không kể tất cả những gì anh biết hay 
đoán được, Aragorn bạn tôi,” ông bình thản nói. 
“Boromir tội nghiệp! Tôi đã không thấy được điều 
xảy đến với anh ta. Đó quả là một thử thách đau đớn 
cho một người như vậy: một chiến binh, và một vị 
chúa tôn quý giữa loài người. Galadriel đã nói với tôi 
rằng anh ta đang lâm nguy. Nhưng rốt cục anh ta 
cũng thoát được. Tôi lấy làm mừng. Quả không hề vô 
ích khi có những người Hobbit trẻ tuổi đi cùng chúng 
ta, ít nhất là vì Boromir. Nhưng đó không phải vai trò 
duy nhất dành cho họ. Họ đã được đưa đến Fangomn, 


https://thuviensach.vn 


và sự xuất hiện của họ giống như những viên đá nhỏ 
lăn xuống tạo nên trận đá lở trên dãy núi. Ngay giữa 
lúc chúng ta đang nói chuyện đây, tôi đã nghe thấy 
những tiếng ì ầm đầu tiên. Tốt hơn hết Saruman 
không nên ở đâu xa nhà khi con đập vỡ tung!” 


“Có một thứ vẫn không hề thay đổi, ông bạn thân 
mến ạ, “ Aragorn nói, “ông vẫn nói chuyện bằng câu 
đố.” 


“Cái gì? Câu đố ư?” Gandalf nói. “Không! Bởi tôi 
chỉ vừa nói chuyện thành tiếng một mình thôi. Một 
thói quen của người già ấy mà: họ chọn ra người 
thông thái nhất có mặt để nói chuyện cùng; thật mệt 
mỏi nếu phải giải thích dài dòng cho người trẻ.” Ông 
phá lên cười, nhưng tiếng cười giờ đây nghe ấm áp và 
hiền hậu như một tia nắng mặt trời. 


“Tôi không còn trẻ nữa ngay cả theo thang tuổi 
của những Con Người thuộc Ba Gia Tộc Cổ,” 
Aragorn nói. “Sao ông không hé mở suy nghĩ của 
ông một cách rõ ràng hơn cho tôi?” 


“Vậy thì tôi sẽ phải nói gì đây?” Gandalf nói, rồi 
ngừng lại một lúc ngẫm nghĩ. “Nếu anh muốn nghe 
tâm tư của tôi rõ ràng nhất có thể, thì đây là tóm tắt 
cách tôi nhìn nhận sự vật vào lúc này. Dĩ nhiên Kẻ 
Thù từ lâu đã biết chiếc Nhẫn xuất hiện trở lại, và nó 
được một người Hobbit nắm giữ. Giờ hắn cũng biết 
quân số của Hội Đồng Hành xuất phát từ Thung Đáy 
Khe, và giống loài của từng người chúng ta. Thế 
nhưng hắn vẫn chưa nhận thức được rõ ràng mục 
đích của chúng ta. hắn cho rằng tất cả chúng ta đều 
đang đến Minas Tirith; bởi đó chính là những gì hắn 
sẽ làm nếu ở địa vị của chúng ta. Và chiểu theo tư 


https://thuviensach.vn 


duy của hắn, đây sẽ là một đòn tấn công ghê gớm vào 
thế lực của hắn. Thực tế là hắn đang vô cùng sợ hãi, 
vì không biết nhần vật cái thế nào sẽ đột nhiên xuất 
hiện, sử dụng chiếc Nhẫn, dấy động chiến tranh tấn 
công hắn, một lòng quyết hạ bệ hắn và chiếm lấy vị 
trí của hắn. Hắn không bao giờ nảy ra trong đầu suy 
nghĩ rằng chúng ta mong hạ bệ hắn nhưng lại không 
định dựng lên ai thay thế hắn. Việc chúng ta đang cố 
tiêu hủy chiếc Nhẫn vẫn còn chưa hiện ra trong 
những ác mộng đen tối nhất của hắn. Mà chắc chắn 
chính nhờ việc này các anh sẽ thấy vận may và niềm 
hy vọng còn lại với chúng ta. Vì, tưởng tượng thấy 
chiến tranh, hắn đã phát động chiến tranh với niềm 
tin rằng không thể trì hoãn thêm được nữa; bởi chính 
kẻ ra đòn đầu tiên, nếu ra đòn đủ nặng, có thể sẽ 
không phải ra đòn thêm nữa. Chính vì thế những lực 
lượng mà hắn đã chuẩn bị từ lầu giờ đang rục rịch 
chuyển động, sớm hơn dự định của hắn. Khôn ngoan 
mà thành ngu xuẩn. Bởi nếu hắn sử dụng toàn bộ sức 
mạnh để canh gác Mordor, để ngăn không ai đột nhập 
vào được, rồi hướng toàn bộ đầu óc xảo quyệt vào 
việc săn lùng chiếc Nhẫn, thì chắc chắn mọi hy vọng 
đều tiêu tan: cả chiếc Nhẫn lẫn người mang nó đều 
không thể lẫn tránh hắn được lầu. Nhưng giờ đây con 
mắt của hắn lại nhìn ra xa thay vì nhìn quanh nhà; và 
gần như hắn chỉ nhìn về phía Minas Tirith. Giờ đây 
hắn sẽ sớm trút sức mạnh lên đó như một cơn bão. 


“Bởi ngay lúc này hắn đã biết những sứ giả hắn 
cử đi để phục kích Hội Đồng Hành đã lại thất bại. 
Chúng không tìm ra chiếc Nhẫn. Và chúng cũng 
chăng bắt được người Hobbit nào làm con tin. Giả 
như chúng làm được việc đó thôi, thì đã là một đòn 
quá nặng nề giáng lên chúng ta rồi, và còn có thể là 
đòn kết liễu. Nhưng thôi đừng làm u buồn trái tim 


https://thuviensach.vn 


bằng cách hình dung ra bài thử thách đối với lòng 
trung thành cao quý của họ trong tòa Tháp Tối. Bởi 
Kẻ Thù đã thất bại - cho đến lúc này. Nhờ có 
Saruman.” 


“Vậy Saruman không phải là một kẻ phản trắc 
sao?” Gimili hỏi. 


“Có chứ,” Gandalf nói. “Phản trắc gấp đôi. Mà 
như vậy không kỳ lạ sao? Trong những điều chúng ta 
phải chịu đựng thời gian gần đây, không có gì đáng 
đau buồn bằng sự trở mặt của Isengard. Ngay cả ở 
cương vị lãnh chúa và chỉ huy quần đội, Saruman 
cũng đã mạnh lên rất nhiều. Ông ta đe dọa Con 
Người ở Rohan và xua đuổi họ không cho hỗ trợ 
Minas Tirith, ngay giữa lúc đòn chủ yếu đang giáng 
tới từ phía Đông. Thế nhưng vũ khí phản trắc bao giờ 
cũng nguy hiểm cho bàn tay cầm nó. Saruman cũng 
có ý chiếm đoạt chiếc Nhẫn, cho bản thân ông ta, 
hoặc ít nhất là giăng bẫy vài người Hobbit để phục vụ 
những mục đích xấu xa của ông ta. Vậy nên giữa 
chúng với nhau, những kẻ thù của chúng ta chỉ làm 
được việc là đưa Merry và Pippin với một vân tốc 
ghê gớm, và vừa vặn kịp thời, tới Fangorn, mà nếu 
không nhờ thế họ hắn đã chẳng bao giờ đến được! 


“Và chúng cũng tự chuốc lấy những nghỉ ngờ mới 
làm rối tung kế hoạch của chúng. Sẽ không tin tức 
nào về trận chiến đến được Mordor, nhờ công các ky 
sĩ Rohan; thế nhưng Chúa Tế Hắc Ám đã biết được 
rằng có hai người Hobbit bị bắt ở Emyn Muưil và bị 
đưa thắng đến Isengard bất chấp mong muốn của tay 
sai hắn. Giờ đây hắn có thêm Isengard để lo sợ bên 
cạnh Minas Tirith. Nếu Minas Tirith sụp đổ, mọi 
chuyện sẽ xấu đi đối với Saruman.” 


https://thuviensach.vn 


“Đáng tiếc là những người bạn của chúng ta lại 
nằm ở giữa,” Gimli nói. “Nếu không có vùng đất nào 
chia cắt Isengard và Mordor, chúng cứ việc đánh 
nhau trong khi chúng ta xem và chờ đợi.” 


“Bên chiến thắng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả hai, 
và không còn nghi ngại gì nữa,” Gandalf nói. “Nhưng 
Isengard không thể chống lại nổi Mordor, trừ phi 
Saruman lấy được chiếc Nhẫn trước. Bây giờ việc ấy 
không bao giờ làm được nữa. Ông ta vẫn chưa biết 
đến mối nguy của mình. Vẫn còn nhiều điều ông ta 
không biết. Ông ta đã quá nóng lòng được đặt tay lên 
con mồi đến nỗi không thể ngồi nhà chờ đợi, ông ta 
đã lên đường đến gặp và theo dõi đội sứ giả của 
mình. Nhưng ông ta đã đến quá muộn, duy chỉ lần 
này thôi, và trận chiến đã kết thúc không còn cứu vẫn 
được từ trước khi ông ta đến nơi. Ông ta không ở lại 
đây lâu. Ta nhìn thấu tâm tư ông ta, ta đã thấy nỗi 
nghỉ ngại, ông ta không thông thạo nghề rừng. Ông ta 
tin rằng đoàn ky sĩ đã tiêu diệt và hỏa thiêu tất cả 
ngay trên bãi chiến trường; nhưng ông ta không hề 
biết lũ Orc có mang theo tù nhân nào không. Và ông 
ta cũng không biết về cuộc tranh chấp giữa đầy tớ của 
ông ta với lũ Orc từ Mordor; cũng như không biết gì 
về tên Sứ Giả Bay.” 


“Sứ Giả Bay?” Legolas thốt lên. “Tôi đã bắn hắn 
bằng cây cung của Galadriel phía trên ghềnh Sam 
Gebir, và tôi đã hạ hắn khỏi bầu trời. Hắn đã gieo sợ 
hãi cho tất cả bọn tôi. Thứ khủng khiếp mới nào 
vậy?” 


“Là thứ anh không thể tiêu diệt bằng tên,” 
Gandalf nói. “Anh mới chỉ tiêu diệt vật cưỡi của hắn 


https://thuviensach.vn 


thôi. Đó là một chiến công tốt; nhưng rồi tên Ky Sĩ 
đã lại có vật cưỡi mới. Bởi hắn là một Nazgũil, một 
trong Bộ Chín, giờ đây đã cưỡi trên chiến mã bay. 
Rồi đây nỗi kinh hoàng từ chúng sẽ phủ bóng lên 
những đoàn quân cuối cùng của bạn bè chúng ta, và 
che khuất cả ánh mặt trời. Nhưng lúc này chúng vẫn 
chưa được phép vượt Sông Cả, và Saruman không 
biết bộ dạng mới mà lũ Ma Nhẫn đã khoác lên người. 
Tâm trí ông ta lúc nào cũng hướng về chiếc Nhẫn. Nó 
có xuất hiện trong trận chiến không? Nó có bị tìm 
thấy không? Sẽ ra sao nếu Théoden, Chúa đất Mark, 
bắt được nó và nhận ra quyền lực của nó? Đó là mối 
nguy mà ông ta thấy được, và ông ta đã vội vã trở về 
lsengard để nhân đôi nhân ba lực lượng tấn công 
Rohan. Nhưng lại luôn có một mối nguy khác, ở ngay 
sát cạnh, mà ông ta không thấy được, vì quá bận rộn 
với những suy nghĩ nóng bỏng. Ông ta đã quên mất 
Cây Râu.” 


“Giờ ông lại nói chuyện một mình rồi,” Aragorn 
cười nói. “Cây Râu hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Và tôi 
đã đoán ra một phần trò hai mặt của Saruman; nhưng 
vẫn chưa thấy bằng cách nào việc hai chàng Hobbit 
đến Fangom lại có ích, trừ việc đã cho chúng tôi một 
cuộc bám đuổi dài mà vô ích.” 


“Khoan đã!” Gimili hét lên. “Có một điều nữa mà 
tôi cần biết trước. Có phải ông, Gandalf, hay 
Saruman là người chúng tôi thấy đêm qua?” 


“Chắc chắn là anh không nhìn thấy tôi rồi,” 
Gandalf trả lời, “vì vậy tôi đoán là anh đã thấy 
Saruman. Hiến nhiên là chúng tôi trông rất giống 
nhau nên việc anh muốn chẻ một nhát không thể lành 
lại được trên mũ tôi cần phải được tha thứ.” 


https://thuviensach.vn 


“Tốt rồi, tốt rồi!” Gimli nói. “Tôi mừng vì đó 
không phải ông.” 


Gandalf lại phá lên cười. “Đúng vậy, Người Lùn 
tốt bụng của tôi,” ông nói, “thật nhẹ lòng khi thấy 
không phải lúc nào mình cũng nhầm lẫn. Chăng lẽ tôi 
lại không biết quá rõ điều đó sao! Nhưng, dĩ nhiên, 
tôi không bao giờ trách cứ màn chào đón của anh. 
Làm sao tôi có thể làm vậy, khi chính tôi vẫn luôn 
khuyên nhủ bạn bè nên nghi ngờ ngay cả bàn tay 
mình khi đối phó với Kẻ Thù. Phúc lành cho anh, 
Gimili, con trai Glóin! Có lễ một ngày nào đó anh sẽ 
có dịp thấy cả hai chúng tôi một lúc để phân biệt giữa 
đôi bên!” 


“Nhưng còn những người Hobbit!” Legolas xen 
vào. “Chúng tôi đã phải đi rất xa để tìm kiếm họ, và 
có vẻ như ông biết họ đang ở đâu. Giờ họ đang ở 
đầu?” 


“Ở với Cây Râu và những người Ent,” Gandalf 
nói. 


“Người Ent sao!” Aragorn thốt lên. “Vậy ra 
những truyền thuyết cổ xưa về dân cư ngụ trong 
những khu rừng sâu và những người chăn cây khổng 
lồ là có thật sao? Vẫn còn có những người Ent trên 
thế giới này sao? Tôi tưởng họ chỉ là ký ức về những 
ngày xa xưa, nếu không phải chỉ là một truyền thuyết 
ở Rohan.” 


“Truyền thuyết ở Rohan ấy à!” Legolas kêu lên. 
“Không, mọi người Tiên ở Vùng Đất Hoang đều từng 
hát những bài ca về người Onodrim cổ xưa và nỗi 


https://thuviensach.vn 


buồn dài lầu của họ. Thế nhưng ngay cả đối với 
chúng tôi họ cũng chỉ còn là ký ức. Nếu tôi gặp một 
người vẫn còn bước đi trên thế giới này, chắc chắn tôi 
sẽ thấy trẻ lại! Nhưng còn Cây Râu: đó chỉ là chữ 
Fangorn dịch sang Ngôn Ngữ Chung; nhưng có vẻ 
như ông đang nói đến một người. Cây Râu này là ai 
vậy?” 


“À! Giờ lại đến anh hỏi nhiều rồi đấy,” Gandalf 
nói. “Vốn hiểu biết it ỏi của tôi về tiểu sử dài dặc và 
chậm rãi của ông ấy có thể dựng nên cả một câu 
chuyện, nhưng giờ chúng ta không còn thời gian. Cây 
Râu là Fangorn, người bảo vệ khu rừng; ông ấy là 
người già nhất trong số những người Ent, là vật sống 
già nhất còn bước đi dưới ánh Mặt Trời trên cõi 
Trung Địa này. Tôi thực lòng mong anh sẽ gặp ông 
ấy, Legolas ạ. Merry và Pippin thật may mắn: họ đã 
gặp ông ấy ở đây, ngay nơi chúng ta đang ngồi. Bởi 
ông ấy đã đến đây hai hôm trước và đã mang họ đi, 
đến nơi cư ngụ của ông ấy xa tít mãi chân dãy núi. 
Ông ấy thường đến đây, đặc biệt vào những khi tâm 
trí băn khoăn, và bị những đồn đoán về thế giới bên 
ngoài khuấy động. Tôi đã gặp ông ấy bốn hôm trước 
đang sải bước giữa đám cây, và tôi nghĩ ông ấy có 
nhìn thấy tôi, bởi ông dừng lại; nhưng tôi không nói 
øì, bởi tôi đang chìm trong tâm tư nặng nề, và mệt 
mỏi sau cuộc vật lộn với Con Mắt Mordor; và ông ấy 
không nói gì, cũng chẳng gọi tên tôi.” 


“Có thể ông ấy cũng nghĩ ông là Saruman,” Gimili 
nói. “Nhưng ông nói về ông ấy như thể nói về một 
người bạn vậy. Tôi tưởng Fangorn nguy hiểm lắm 
chứ.” 


https://thuviensach.vn 


“Nguy hiểm ư?” Gandalf kêu lên. “Thì tôi cũng 
vậy, rất nguy hiểm: nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì các 
anh từng và sẽ gặp, trừ phi anh bị bắt sống đem đến 
đặt trước ghế của Chúa Tế Hắc Ám. Và Aragorn 
cũng nguy hiểm, và Legolas cũng nguy hiểm. Xung 
quanh anh có đầy hiểm nguy, Gimli con trai Gloin ạ; 
bởi chính anh cũng nguy hiểm, theo cách riêng của 
anh. Dĩ nhiên khu rừng Fangorn có đầy hiểm họa - 
không hề ít đối với cả những người luôn sẵn sàng vớ 
lấy rìu; và cả bản thân Fangorn nữa, ông ấy cũng đầy 
hiểm họa; tuy nhiên ông ấy vẫn thông thái và tốt 
bụng. Nhưng giờ cơn thịnh nộ chậm chạp dài lâu của 
ông ấy đã dâng trào, và toàn bộ khu rừng đang ngập 
tràn thịnh nộ. Sự xuất hiện của người Hobbit và 
những tin tức họ mang theo là giọt nước tràn ly: nó sẽ 
sớm tuôn trào như thác lũ; nhưng cơn triều ấy đã đổi 
hướng chống lại Saruman và búa rìu Isengard. Sắp 
xảy ra một chuyện chưa từng xảy ra kể từ thuở Cựu 
Niên: người Ent đang chuẩn bị thức tỉnh và nhận ra 
rằng họ mạnh mẽ.” 


“Họ sẽ làm gì?” Legolas hỏi kinh ngạc. 


“Tôi không biết,” Gandalf nói. “Tôi không nghĩ 
họ hiểu rõ chính bản thân mình. Tôi đang băn khoăn 
đây.” Ông im lặng, đầu cúi xuống đầy suy tư. 


Những người khác nhìn ông. Một tia nắng xuyên 
qua những đám mây trôi nhanh rơi xuống hai bàn tay 
ông lúc này đang để ngửa trên lòng: đôi bàn tay trông 
như đong đầy ánh sáng, như chiếc chén đong đầy 
nước. Cuối cùng ông ngước lên nhìn thằng vào mặt 
trời. 


https://thuviensach.vn 


“Buổi sáng đang trôi qua,” ông nói. “Chúng ta sắp 
phải đi thôi.” 


“Có phải chúng ta đi tìm hai anh bạn và gặp Cây 
Râu không?” Aragom hỏi. 


“Không,” Gandalf trả lời. “Đó không phải con 
đường các anh phải đi. Tôi đã nói về hy vọng. Nhưng 
chỉ là hy vọng thôi. Hy vọng không phải là chiến 
thắng. Chiến tranh đang tiến sát chúng ta và tất cả 
bạn bè của chúng ta, một cuộc chiến tranh mà chỉ duy 
nhất việc sử dụng chiếc Nhẫn mới có thể mang lại 
cho chúng ta lời đảm bảo về chiến thắng. Dâng đầy 
bên trong tôi là sự sợ hãi và nỗi buồn to lớn: bởi rất 
nhiều thứ sẽ bị phá hủy và có lẽ tất cả sẽ mất đi. Tôi 
là Gandalf, Gandalf Phù Thủy Trắng, thế nhưng màu 
Đen vẫn đang mạnh mẽ hơn.” 


Ông đứng dậy, tay che mắt, chăm chú nhìn về 
phía Đông như thể đang nhìn thứ gì đó ở rất xa mà 
không ai trong số họ thấy được. Rồi ông lắc đầu. 
“Không,” ông khẽ nói, “nó đã vượt quá tầm với của 
chúng ta rồi. Như vậy ít ra chúng ta cũng hãy lấy làm 
mừng. Chúng ta chẳng còn bị cám dỗ sử dụng chiếc 
Nhẫn nữa. Chúng ta phải đi xuống để đối mặt với nỗi 
hiểm họa gần như tuyệt vọng, song hiểm họa chết 
chóc kia đã bị loại bỏ “ 


Ông quay người. “Đi nào, Aragom con trai 
Arathorn!” ông nói. “Đừng hối tiếc lựa chọn của anh 
ở thung lũng Emyn Muil, cũng đừng gọi đây là cuộc 
truy đuổi vô ích. Anh đã phải chọn lựa con đường có 
vẻ đúng nhất giữa bao nghỉ ngại: sự lựa chọn đó là 
chính đáng, và nó đã có kết quả. Bởi nhờ vậy mà 


https://thuviensach.vn 


chúng ta đã gặp nhau thật đúng lúc nếu không thì sẽ 
là quá muộn. Nhưng nhiệm vụ theo dấu những người 
bạn đồng hành đã kết thúc. Cuộc hành trình tiếp theo 
của anh đã được quyết định bởi lời hứa anh đã trao. 
Anh phải đi đến Edoras và tìm gặp Théoden trong 
cung điện. Bởi nơi đó đang cần anh. Ánh sáng thanh 
Andúril cần phải tỏa ra trong cuộc chiến đã được nó 
chờ đợi bấy lâu. Đang có chiến tranh ở Rohan, và có 
thứ tà ác lớn lao hơn: mọi thứ đang xấu đi với 
Théoden.” 


“Vậy chúng tôi sẽ không gặp lại những anh chàng 
Hobbit trẻ tuổi vui nhộn nữa sao?” Legolas hỏi. 


“Tôi đâu nói vậy,” Gandalf nói. “Ai biết được? 
Hãy kiên nhẫn. Hãy đến những nơi anh phải đến, và 
hy vọng! Đến Edoras! 'Tôi cũng đến đó.” 


“Đó là một chặng đường dài đối với những người 
phải đi bộ, dù trẻ hay già,” Aragorn nói. “Tôi sợ rằng 
trận chiến sẽ kết thúc từ lâu trước khi tôi đến được 
đó.” 


“Hãy xem, hãy xem,” Gandalf nói. “Anh sẽ đi 
cùng tôi chứ?” 


“Vâng, chúng ta sẽ lên đường cùng nhau,” 
Aragom nói. “Nhưng tôi không nghi ngờ gì là ông sẽ 
đến đó trước tôi, nếu ông muốn.” Chàng đứng lên rồi 
nhìn Gandalf một lúc lầu. Những người kia im lặng 
nhìn họ chăm chú trong khi họ vẫn đứng đó mặt đối 
mặt. Dáng hình áo xám của Con Người, Aragorn con 
trai Arathorn, cao lớn, và cứng rắn như đá, bàn tay 
chàng đặt lên chuôi thanh kiếm; chàng trông như một 
vị vua hiện ra từ sương mù biển cả bước lên bờ bãi 


https://thuviensach.vn 


của những người nhỏ bé hơn. Trước mặt chàng, lọm 
khọm một dáng hình già cả, màu trắng, giờ đang tỏa 
sáng như thể có ánh sáng nào đó nhen lên từ bên 
trong, khom người nặng tríu bao năm tháng, nhưng 
lại nắm giữ một quyền năng vượt quá sức mạnh mọi 
vua chúa. 


“Tôi nói không đúng sao, Gandalfj”” cuối cùng 
Aragom lên tiếng, “rằng ông có thể đi đến bất kỳ đâu 
ông muốn nhanh hơn tôi? Và tôi cũng nói điều này: 
ông là chỉ huy và là ngọn cờ của chúng tôi. Chúa Tế 
Hắc Ám có Bộ Chín. Nhưng chúng ta có Một, hùng 
mạnh hơn chúng: Ky Sĩ Trắng. Ông ấy đã vượt qua 
lửa bỏng và vực sâu, và chúng sẽ sợ ông ấy. Chúng 
tôi đến nơi nào ông dẫn đến.” 


“Đúng vậy, cùng nhau chúng tôi sẽ theo ông,” 
Legolas nói. “Nhưng trước tiên, trái tim tôi sẽ thanh 
thản lại, Gandalf, nếu biết điều gì đã xảy ra với ông ở 
Moria. Ông không định nói cho chúng tôi sao? Lễ 
nào ông không thể dừng chân kể nốt cho bạn ông 
bằng cách nào ông đã thoát ra được?” 


“Tôi đã dừng chân quá lâu rồi,” Gandalf trả lời. 
“Thời gian gấp lắm. Nhưng nếu có hắn một năm, tôi 
cũng chăng kể cho các anh hết đâu.” 


“Vậy hãy kể cho chúng tôi những gì ông sẵn lòng 
kể, và trong thời gian cho phép!” Gimli nói. “Nào, 
Gandalf, hãy kể cho chúng tôi ông đã chiến đấu với 
tên Balrog thế nào đi!” 


https://thuviensach.vn 


“Đừng gọi tên hắn ra!” Gandalf nói, trong chốc lát 
dường như có bóng mây đau đớn trôi qua khuôn mặt 
ông, và ông ngồi im lặng, trông già như thần chất. 
“Tôi đã rơi rất lâu,” cuối cùng ông lên tiếng, chậm 
rãi, như thể đang nhớ lại một cách khó khăn. “Tôi đã 
rơi rất lầu, và hắn rơi cùng tôi. Lửa của hắn vây 
quanh tôi. Tôi bị thiêu đốt. Rồi chúng tôi rơi thắng 
xuống nước sâu và tất cả tối đen. Lạnh như cơn thủy 
triều của cái chết: nó gần như đóng băng trái tim tôi.” 


“Sâu thắm vô cùng là khe vực mà Cây Cầu Durin 
bắc qua, và chẳng ai từng đo được nó,” Gimli nói. 


“Song nó cũng có đáy, bên kia tầm với của ánh 
sáng và hiểu biết,” Gandalf nói. “Rốt cục tôi cũng 
xuống được đến đó, nơi nền đá tận cùng. Hắn vẫn ở 
bên tôi. Lửa của hắn đã bị dập tắt, nhưng lúc đó hắn 
lại trở thành một thứ nhớt nhát, mạnh mẽ hơn cả một 
con rắn đang cuốn xiết. 


“Hai chúng tôi đã chiến đấu ở tít bên dưới mặt đất 
sống, nơi thời gian không tồn tại. Luôn luôn hắn tóm 
chặt tôi, luôn luôn tôi chém hắn, cho đến tận khi hắn 
chạy trốn bên trong những đường hầm tăm tối. 
Không phải người của Durin đã làm nên chúng đầu, 
Gimli con trai Glóin ạ. Xa, tít xa bên dưới những tầng 
khai quật sâu nhất của Người Lùn, thế giới bị gặm 
nhấm bởi những thứ không tên. Ngay cả Sauron cũng 
không biết về chúng. Chúng xưa hơn cả hắn. Giờ tôi 
đã từng đến đó, nhưng tôi sẽ không kể lại để khỏi làm 
tối đi ánh sáng ban ngày. Trong sự tuyệt vọng đó, kẻ 
thù của tôi cũng chính là niềm hy vọng duy nhất của 
tôi, và tôi đã đuổi theo hắn, bám theo bên gót hắn. Cứ 
thế rốt cục hắn đã đưa tôi đến những con đường bí 
mật trong Khazad-dâm: hắn biết quá rõ tất cả những 


https://thuviensach.vn 


con đường ấy. Rồi chúng tôi cứ đi lên mãi, cho đến 
khi đến được Cầu Thang Vô 'Tận.” 


“Nó đã bị thất lạc từ lâu lắm rồi,” Gimli nói. 
“Nhiều người nói nó chưa từng được xây nên chỉ trừ 
trong truyền thuyết, nhưng nhiều người khác lại nói 
nó đã bị phá hủy.” 


“Nó đã được xây, và nó không hề bị phá hủy,” 
Gandalf nói. “Từ tầng hầm sâu nhất đến tận đỉnh núi 
cao nhất nó leo, đi lên theo đường xoắn ốc liền mạch 
qua nhiều nghìn bậc thang, cho đến khi rốt cục cũng 
lên đến Tháp HDurin được khắc vào đá sống 
Zirakzigil, đỉnh Chĩa Bạc. 


“Ở đó trên đỉnh Celebdil có một ô cửa số cô độc 
trong tuyết, ở phía trước là một khoảng không hẹp, 
một cái tổ cao chóng mặt phía trên sương mờ của thế 
giới. Mặt trời tỏa nắng dữ dội ở đó, nhưng mọi thứ 
bên dưới đều bị mây bao phủ. Hắn nhảy bật ra, và 
ngay khi tôi thoát ra theo sau, hắn lại bùng ra ngọn 
lửa mới. Chắng ai ở đó mà chứng kiến, nếu không có 
lẽ sau nhiều đời người ta vẫn sẽ hát những bài ca về 
Cuộc Chiến Trên Đỉnh Núi.” Đột nhiên Gandalf cười 
lớn. “Nhưng họ có thể hát gì được? Những người 
nhìn lên từ tít xa bên dưới tưởng rằng quả núi đội đầy 
bão tố. Họ đã nghe thấy sấm, và chớp, họ nói vậy, 
giáng lên Celebdil, và nảy lại tan vỡ thành những 
lưỡi lửa. Vậy vẫn chưa đủ sao? Một cột khói khổng 
lồ bốc lên quanh chúng tôi, toàn mù và hơi nước. 
Băng đá rơi xuống như mưa. Tôi ném kẻ thù xuống, 
từ trên cao hắn rơi làm bạt cả sườn núi nơi hắn đầm 
vào trong cơn hấp hối. Rồi bóng đêm bắt tôi đi, và tôi 
bị lạc mất ý thức và thời gian, rồi tôi lang thang xa 
tắp trên những con đường tôi không muốn kể. 


https://thuviensach.vn 


“Hoàn toàn trần trụi tôi được trả về - về một 
khoảng thời gian ngắn ngủi, cho đến khi công việc 
của tôi hoàn tất. Và trần trụi tôi nằm trên đỉnh núi. 
Tòa tháp phía sau vỡ vụn thành cát bụi, ô cửa số 
không còn; dải cầu thang đổ vỡ tắc nghẹt những tảng 
đá cháy sém và tan vỡ. Tôi cô độc, bị quên lãng, 
không đường trốn thoát trên chiếc sừng vững chãi 
của thế giới. Tôi năm đó trân trân nhìn lên trên trong 
khi những vì sao xoay tròn trôi qua, và mỗi ngày lại 
dài như cả một đời tồn tại của trái đất. Những lời thì 
thầm từ khắp các vùng đất kéo đến văng vắng bên tai 
tôi: sự sinh sôi và cái chết, bài ca và nước mắt, và cả 
tiếng rên rỉ chậm chạp không ngớt của đất đá dưới 
gánh nặng không chịu nổi. Rồi rốt cục Gwaihir Chúa 
Gió lại tìm thấy tôi, nhấc tôi lên và mang tôi đi. 


“ “Lúc nào số phận cũng bắt tôi làm gánh nặng 
của anh, hỡi người bạn lúc khó khăn,' tôi nói. 


“ “Quả ông đã từng là gánh nặng.” anh ta trả lời. 
“nhưng không phải lúc này. Trong móng vuốt tôi ông 
nhẹ tựa chiếc lông thiên nga. Mặt Trời chiếu xuyên 
qua ông. Thực sự tôi không nghĩ ông cần đến tôi nữa: 
nếu tôi đánh rơi ông, ông sẽ trôi đi theo gió.) 

“ “Đừng đánh rơi tôi!? tôi hốn hến, bởi tôi bắt đầu 
cảm nhận lại được sự sống trong tôi. “Hãy mang tôi 
đến Lothlórien? 


“ “Đó chính là mệnh lệnh của Phu Nhân Galadriel, 
người đã sai tôi đi tìm ông,” anh ta trả lời. 


“Và nhờ vậy tôi đã đến Caras Galadhon và được 
biết các anh mới vừa đi khỏi. Tôi lưu lại đó trong thời 


https://thuviensach.vn 


gian không trôi chảy của vùng đất nơi ngày tháng chỉ 
mang đến sự hồi phục thay vì suy tàn. Tôi đã được 
hồi phục, và được khoác lên người màu trắng. Nhiều 
lời khuyên tôi đã cho đi, và nhiều lời khuyên nhận 
được. Từ đó đến đây tôi đã qua những con đường lạ 
lẫm, và mang thông điệp đến cho một vài người trong 
số các anh. Đối với Aragorn tôi được yêu cầu nói 
điều này: 


Đâu rồi Dúnedain người cũ, Elessar, Elessar ? 
Bởi đâu đồng bào ngươi mãi ruổi rong phiêu 


tán? 
Sắp đến rồi thời khắc dân Lưu Lạc bước ra, 
Và đất Bắc dấy binh kéo về Đoàn Áo Xám. 
Nhưng tối tăm định sẵn là đường ngươi sẽ 
qug: 


Người Chết canh lối về Đại Dương u ám. 


Đối với Legolas bà ấy nhắn gửi những lời này: 


Legolas Lá Xanh bấy lâu hằng vui sống 

Dưới tán rừng rủ bóng. Hãy coi chừng Đại 
Dương! 

Ngày nào tai lắng nghe tiếng mòng kêu đầu 
sóng, 

Ngày ấy trái tìm ngươi không còn yên gửi nơi 
rừng.” 


https://thuviensach.vn 


Gandalf nói đến đó thì im lặng, đôi mắt nhắm 
nghiền. 


“Vậy là bà không gửi cho tôi thông điệp nào?” 
Gimili nói rồi cúi đầu. 


“Lời lẽ của bà thật tăm tối,” Legolas nói, “và 
chăng có nhiều ý nghĩa đối với những người đón 
nhận chúng.” 


“Không vì thế mà an ủi được tôi,” Gimili nói. 


“Vậy thì sao?” Legolas nói. “Anh muốn bà nói 
thắng với anh về cái chết của anh sao?” 


“Đúng vậy, nếu bà chăng còn gì khác đáng nói.” 


“Chuyện øì vậy?” Gandalf mở mắt nói. “Đúng, tôi 
nghĩ tôi có thể đoán được ý nghĩa lời lẽ của bà ấy. 
Xin thứ lỗi, Gimli! Tôi chỉ đang ngẫm nghĩ những 
thông điệp một lần nữa. Và quả thực bà ấy có gửi lời 
nhắn nhủ cho anh, không tăm tối cũng chăng buồn 
bã. 


“ “Gửi tới Gimli con trai Glóin,” bà ấy nói, “lời 
chào từ Phu Nhân. Người Mang Tóc, bất cứ nơi nào 
ngươi đi ý nghĩ của ta sẽ theo ngươi đến đó. Nhưng 
hãy cẩn thận chọn đúng cây mà đặt lưỡi rìu của 
ngươi!? ” 


“Thật hạnh phúc là giờ khắc ông trở lại với chúng 
tôi. Gandalf,” gã Người Lùn vừa hét vừa nhảy cỡn 
lên rồi hát to một bài ca bằng ngôn ngữ lạ lẫm của 
người lùn. “Nào, nào!” gã vừa hét vừa khua loạn 


https://thuviensach.vn 


chiếc rìu. “Vì đầu Gandalf giờ đã bất khả xâm phạm, 
chúng ta hãy đi tìm cái khác thích hợp hơn mà bổ!” 


“Cái đó không phải tìm ở xa đâu,” Gandalf đứng 
dậy nói. “Đi thôi! Chúng ta đã tiêu hết thời gian cho 
phép vào việc hội ngộ bạn bẻ từng xa cách rồi. Giờ 
cần phải khẩn trương đấy.” 


Ông lại quấn quanh người chiếc áo choàng cũ nát, 
rồi dẫn đường. Theo sau ông họ nhanh chóng xuống 
khỏi thầm đá cao rồi chọn đường quay lại xuyên qua 
khu rừng, xuống phía bờ sông Luồng Ent. Họ không 
nói thêm lời nào nữa, cho đến khi lại một lần nữa 
dùng chân đứng trên thảm cỏ dưới hiên rừng 
Fangorn. Không thấy có dấu hiệu nào của lũ ngựa. 


“Chúng không quay lại rồi,” Legolas nói. “Sẽ là 
một chuyến đi bộ mệt nhọc đây!” 


“Tôi không đi bộ đâu. Thời gian cấp bách rồi,” 
Gandalf nói. Rồi ngấng đầu lên ông huýt một hồi sáo 
dài. Hồi sáo lanh lảnh và chói tai đến nỗi những 
người khác sững người không thể tin âm thanh đó lại 
phát ra từ cặp môi già nua rậm râu kia. Ông huýt ba 
lần; rồi văng vắng từ tít xa họ dường như nghe thấy 
tiếng hí của một con ngựa theo cơn gió Đồng vọng 
đến từ phía đồng bằng. Họ băn khoăn chờ đợi. Chắng 
lâu sau có thêm tiếng sải vó cất lên, ban đầu không 
hơn gì những rung động nhẹ dưới mặt đất chỉ một 
mình Aragorn đang nằm trên cỏ là nhận thấy được, 
rồi mỗi lúc một to hơn và rõ hơn mà thành một nhịp 
rộn ràng. 


https://thuviensach.vn 


“Có hơn một con ngựa đang chạy tới,” Aragorn 
nói. 


“Chắc chắn rồi,” Gandalf nói. “Chúng ta là gánh 
nặng quá lớn nếu chất lên một con.” 


“Có ba con,” Legolas vừa nói vừa nhìn chăm chú 
về phía đồng bằng. “Nhìn chúng phi kìa! Kìa 
Hasufel, và cả bạn tôi Arod bên cạnh nó! Nhưng có 
một con khác đang sải vó phía trước: một con ngựa 
rất lớn. Tôi chưa từng thấy con nào như vậy trước 
đầy.” 


“Anh cũng sẽ chẳng bao giờ thấy lại nữa,” 
Gandalf nói. “Đó là Scadufax. Nó là thủ lĩnh các 
Meoaras, những chúa tể của loài ngựa, và ngay cả 
Théoden, Vua Rohan, cũng chưa từng biết đến con 
nào hay hơn. Chăng phải nó đang tỏa sáng như bạc, 
và phi uyển chuyến như một dòng nước xiết đó sao? 
Nó đến vì tôi: con ngựa của Ky Sĩ Trắng. Chúng tôi 
sẽ cùng nhau ra chiến trường.” 


Thầy phù thủy già còn chưa kịp dứt lời, con ngựa 
to lớn đã sải chân lên sườn dốc hướng thằng về phía 
họ, bộ lông lấp lánh còn dải bờm tung bay trong 
luồng gió quanh chân phi. Hai con khác bám theo, 
nhưng giờ đã cách xa phía sau. Ngay khi nhìn thấy 
Gandalf, nó liền dăn bước và hí vang; rồi nhẹ nhàng 
phi nước kiệu lên trước, nó cúi chiếc đầu kiêu hãnh 
và dụi hai lỗ mũi lớn lên cổ ông øgià. 

Gandalf vuốt ve nó. “Đúng là một quãng đường 


dài từ Thung Đáy Khe, bạn ạ,” ông nói, “nhưng 
ngươi rất thông minh và nhanh nhẹn, và đến đúng lúc 


https://thuviensach.vn 


cần. Giờ chúng ta hãy cùng nhau phi xa, và sẽ không 
chia cách nhau trên thế giới này nữa!” 


Không lầu sau hai con ngựa kia cũng phi đến nơi 
và đứng lặng im, như thể đang đợi lệnh. “Chúng ta sẽ 
lập tức đến Meduseld, cung điện của chủ nhân các 
ngươi, Théoden,” Gandalf nói với chúng một cách 
trịnh trọng. Chúng cúi thấp đầu. “Thời gian đang cấp 
bách, vậy nên nếu được các ngươi cho phép, các bạn 
ạ, chúng ta sẽ cùng phi đi. Chúng ta khãn cầu các 
ngươi hãy sử dụng hết tốc lực có thể. Hasufel sẽ 
mang Aragom còn Arod mang Legolas. Ta sẽ đặt 
Gimli ngồi trước ta, và nếu được phép Scadufax sẽ 
mang cả hai chúng ta. Giờ chúng ta sẽ chỉ dừng chân 
khi cần uống chút nước.” 


“Giờ tôi đã giải được một phần cầu đố đêm qua,” 
Legolas nói trong khi nhẹ nhàng nhảy lên lưng Arod. 
“Cho dù có phải lũ ngựa của chúng tôi ban đầu bỏ 
chạy vì sợ hãi hay không, chúng vẫn cứ gặp 
Scadufax, thủ lĩnh của mình, và phẫn khởi chào nó. 
Ông có biết là nó đã ở gần rồi không, Gandalf?” 


“Có, tôi biết,” thầy phù thủy trả lời. “Tôi đã 
hướng suy nghĩ của mình đến nó, yêu cầu nó hãy 
khẩn trương; bởi hôm qua nó vẫn còn ở tít xa về phía 
Nam vùng đất này. Mong sao nó có thể đưa tôi trở lại 
đó thật nhanh!” 


Gandalf nói vài câu với Scadufax, rồi con ngựa 
lên đường, tốc độ khá nhanh nhưng không làm số còn 
lại không bắt kịp. Không lâu sau nó bất chợt rẽ 
ngang, chọn lấy một chỗ nơi bờ sông thấp xuống, nó 


https://thuviensach.vn 


lội qua dòng sông, rồi dẫn họ theo hướng chính Nam 
vào một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn, không một 
bóng cây cối. Gió thối như những cơn sóng xám xịt 
tràn qua những dặm cỏ vô tận. Chắng hề có bóng 
dáng đường sá hay lối đi nào, nhưng Scadufax không 
hề dừng lại hay bối rối. 


“Nó đang hướng theo một con đường dẫn thằng 
đến những cung điện của Théoden bên dưới sườn 
Dãy Núi Trắng,” Gandalf nói. “Như vậy sẽ nhanh 
hơn. Mặt đất ở Eastemnet rắn hơn, nơi có con đường 
chính dẫn về phía Bắc, bên kia dòng sông, nhưng 
Scadufax biết đường vượt qua mọi đầm vũng.” 


Họ cưỡi ngựa suốt nhiều giờ xuyên qua những 
đồng cỏ và vùng đất ven sông. Cỏ thường xuyên cao 
quá gối các ky sĩ, còn những con tuấn mã thì như bơi 
giữa mặt biển màu xanh xám. Họ gặp phải biết bao 
ao hồ bị che khuất, rồi những ruộng lách rập rờn trên 
những bãi lầy ướt át và xảo trá; nhưng Scadufax vẫn 
tìm được ra đường, và những con ngựa khác cứ thế 
phi theo vệt cỏ nó để lại. Mặt trời dần dần lặn khỏi 
bầu trời xuống phía Tây. Nhìn qua vùng bình nguyên 
lớn, ở tít phía xa những ky sĩ thấy mặt trời trong giây 
lát như quầng lửa đỏ đang chìm xuống cỏ. Thấp 
thoáng phía cuối tầm mắt, những vai núi bừng đỏ ở 
cả hai bên. Một làn khói dường như đang bốc lên làm 
vành mặt trời thẫm lại thành màu máu, cứ như thể nó 
đã phóng hỏa đồng cỏ trên đường đi xuống bên dưới 
viền trái đất. 


“Ở đó là Cửa Núi Rohan,” Gandalf nói. “Giờ nó 
gần như nằm ở phía chính Tây chúng ta. Đằng đó là 
Isengard.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi nhìn thấy có khói lớn,” Legolas nói. “Có thể 
là gì được?” 


“Irận mạc và chiến tranh!” Gandalf nói. “Tiến lên 


I2? 


nào 


Chương VỊ 


NHÀ VUA TRONG CUNG ĐIỆN VÀNG 


Họ phi mãi qua hoàng hôn, qua cảnh chạng vạng 
chậm rãi, và qua cả màn đêm nặng dần. Khi rốt cục 
họ dừng bước và xuống ngựa, ngay cả Aragorn cũng 
mỏi nhừ và kiệt sức. Gandalf chỉ cho phép họ nghỉ 
ngơi trong ít giờ. Legolas và Gimli ngủ, còn Aragorn 
ngửa người nằm duõỗi thăng ra đất; thế nhưng Gandalf 
vẫn đứng, tựa người trên trượng, nhìn dõi vào màn 
đêm, từ Đông sang Tây. Tất cả đều lặng im, không hề 
có dấu hiệu hay âm thanh nào của sự sống. Màn đềm 
còn phong kín bởi những dải mây dài, trôi theo cơn 
gió lạnh buốt, là họ đã trở dậy. Dưới trăng lạnh họ lại 
lên đường thêm một lần nữa, cũng nhanh chóng như 
dưới ánh sáng ban ngày. 


Nhiều giờ trôi qua và họ vẫn phóng đi. Gimli ngủ 
quên suýt ngã khỏi lưng ngựa nếu Gandalf không 
chộp lẫy lay gã tỉnh. Hasufel và Arod, mệt mỏi nhưng 
kiêu hãnh, vẫn bám theo thủ lĩnh không biết mệt của 
chúng, một bóng hình màu xám khó trông thấy ở phía 
trước. Những dặm đường cứ trôi về phía sau. Mặt 
trăng khuyết lặn dần xuống phía Tây mù mịt. 


https://thuviensach.vn 


Cái lạnh thấu xương len vào trong không khí. Dần 
dần ở phía Đông bóng đêm nhạt đi thành màu xám 
lạnh. Những vệt sáng đỏ hắt lên phía trên những vách 
đen khu đồi Emyn Mưil xa tít phía bên trái họ. Bình 
mỉnh đến trong trẻo và rạng rỡ; một cơn gió quét 
ngang con đường của họ, cuốn qua những thân cỏ đổ 
rạp. Đột nhiên Scadufax đứng sững lại rồi hí vang. 
Gandalf chỉ tay về phía trước. 


“Nhìn kìa!” ông kêu lớn, và họ nhướn những cặp 
mắt mệt mỏi lên. Đứng trước mặt họ là dãy núi miền 
Nam: đỉnh trắng và có những sọc đen. Thảo nguyên 
mấp mô lan đến sát cụm đồi chen chúc dưới chân dãy 
núi, cuộn lên cao thành nhiều thung lũng mờ ảo và 
tăm tối, vẫn chưa được ánh bình minh chạm đến, uốn 
lượn mà chạy vào tận trung tâm dãy núi sừng sững. 
Ngay trước mắt những người lữ hành, khe thung lũng 
rộng nhất trong số đó ăn sâu vào như một cái vịnh dài 
giữa cụm đồi. Sâu bên trong họ thoáng thấy một khối 
núi lộn xộn với duy nhất một chóp núi cao, còn ở 
miệng khe thung lũng, như một viên lính gác, là một 
đỉnh cao đơn độc. Uốn lượn quanh chân đỉnh như dải 
bạc là dòng suối bắt nguồn từ trong thung lũng; dù 
vẫn còn rất xa, họ vẫn phát hiện thấy trên đỉnh ấy, 
trong ánh mặt trời mọc, một tia sáng lấp lánh sắc 
vàng. 


“Nói đi, Legolas!l” Gandalf nói. “Hãy nói cho 
chúng tôi biết anh nhìn thấy gì phía trước?” 


Legolas nhìn chăm chú về phía trước, tay che mắt 
khỏi ánh mặt trời mới mọc ngang tầm mắt. “Tôi thấy 


https://thuviensach.vn 


một dòng nước trắng chảy xuống từ các ngọn tuyết 
phủ,” chàng nói. “Nơi dòng nước chảy ra khói bóng 
tối thung lũng mọc lên một quả đồi xanh ở phía 
Đông. Có một con hào, một tường thành lớn với bờ 
rào gai vây tròn lấy nó. Bên trong nhô lên rất nhiều 
mái nhà; và ở chính giữa, trên sàn hiên cao màu xanh, 
có một tòa nhà lớn của Con Người. Và trong mắt tôi, 
dường như tòa nhà ấy lợp mái bằng vàng. Ánh sáng 
từ đó tỏa ra khắp vùng đất. Những cột cổng cũng 
bằng vàng. Có vài người mặc giáp sáng ngời đang 
đứng đó tuy nhiên mọi người khác bên trong các sân 
đều đang ngủ.” 


“Các sân triều đó được gọi là Edoras,” Gandalf 
nói, “còn Meduseld chính là tòa nhà vàng. Đó là nơi 
cư ngụ của Théoden con trai Thengel, Vua đất Mark 
có tên Rohan. Chúng ta đã đến đúng thời khắc ngày 
mới trỗi dậy. Giờ đây con đường đã trải ra rõ ràng ở 
phía trước. Nhưng chúng ta buộc phải cảnh giác mà 
đi tiếp; bởi chiến tranh đã lan rộng, và người 
Rohirrim, những Chúa Ngựa, không hề ngủ, cho dù 
trông có vẻ như vậy từ đằng xa. Tôi khuyên tất cả 
đừng rút vũ khí, đừng nói những lời ngạo mạn, cho 
đến khi chúng ta đến được trước ngai Théoden.” 


Khi những người lữ hành đến được dòng nước, 
trời đã sáng bạch rõ ràng khắp xung quanh, chim 
chóc đang hót líu lo. Dòng nước chảy xiết xuống 
đồng bằng, ra đến phía ngoài cụm đồi nó vòng thật 
rộng cắt ngang con đường họ ởi, rồi chảy về phía 
Đông tiếp nước cho dòng Luồng Ent bị sậy phủ đầy. 
Vùng đất thật xanh tốt: trong những đồng cỏ ngập 
nước và dọc hai bờ nước rậm cỏ mọc rất nhiều liễu. 


https://thuviensach.vn 


Ở vùng đất phía Nam này, liễu đã bắt đầu nhú đỏ ở 
đầu cành, vì cảm nhận mùa xuân đang đến gần. Vắt 
qua dòng nước có một khúc cạn giữa hai bờ thấp đã 
bị ngựa qua lại giãm đạp nhiều. Những người lữ hành 
bẻn vượt qua, rồi đến một lối đi rộng nhiều vết lún 
hướng lên khu đất cao. 


Tới chân quả đồi có tường bao, con đường chạy 
dưới bóng mát của rất nhiều gò đất, cao và xanh, cỏ 
mọc trên các mặt gò phía Tây trắng muốt như thể vì 
tuyết đọng: những bông hoa nhỏ nảy ra như muôn vì 
sao giữa nền cỏ. 


“Nhìn kìa!” Gandalf nói. “Đẹp làm sao những con 
mắt sáng trong cỏ! Hoa vĩnh ký là tên chúng, hay ở 
vùng đất này của Con Người thì gọi là simbelmynẻ, 
bởi chúng nở khắp các mùa trong năm, và mọc ở nơi 
người chết năm xuống. Hãy xem! Chúng ta đã đến 
khu mộ lớn nơi cha ông 'Théoden yên nghỉ.” 


“Bảy gò đất bên trái, và chín bên phải,” Aragorn 
nói. “Rất nhiều đời người đã trôi qua kể từ khi ngôi 
điện vàng được xây dựng.” 


“Đã năm trăm lần những lá đỏ ở rừng Âm U quê 
tôi rụng xuống kể từ đó,” Legolas nói, “thế nhưng đối 
với chúng tôi chừng đó chỉ như trong chốc lát.” 


“Nhưng đối với những Ky Sĩ đất Mark sự ấy có 
vẻ cách đây lâu lắm rồi,” Aragom nói, “đến nỗi buổi 
dựng lên ngôi điện này chỉ còn là ký ức trong những 
bài ca, và những năm tháng trước nữa đã biến mất 
trong sương mù thời gian. Giờ họ gọi vùng đất này là 
quê hương của họ, của riêng họ, và ngôn ngữ của họ 
đã tách ra khỏi dòng dõi phía Bắc.” Rồi chàng bắt 


https://thuviensach.vn 


đầu nhẹ nhàng hát bằng một thứ ngôn ngữ chậm rãi 
mà chàng Tiên và gã Người Lun không hề biết; song 
họ vẫn lắng nghe, bởi nó chứa nhạc điệu thật mạnh 
mẽ. 


“Tôi đoán đó là ngôn ngữ của người Rohirrim,” 
Legolas nói; “bởi nó giống như chính vùng đất này; 
nhiều phần phong phú và trầm bổng, phần khác cứng 
rắn và lạnh lùng như dãy núi. Nhưng tôi không thể 
đoán ra ý nghĩa của nó là gì, trừ việc chứa chan nỗi 
buồn của Con Người Hữu Tử.” 


“Trong Ngôn Ngữ Chung có nghĩa thế này,” 
Aragom nói, “sát nghĩa nhất mà tôi có thể dịch được. 


Đâu rồi tuấn mã cùng ky sĩ? Đâu rồi tù trỗi 
giọng oai hùng? 

Đâu rồi khôi giáp đâu mâu đẹp, mái đầu tóc 
sáng xòa tung? 

Đâu rồi tay lướt trên dây hạc, bên vuông bếp 
đỏ lửa bập bùng? 

Đâu rồi xuân mới sang mùa gặt, bông lúa 
vươn mình vinh vung? 

Qua rồi tất cả như mưa núi, như cơn gió vội 
tạt qua đồng; 

Tháng ngày đã lặn sau đồi cuối về Tây chìm 
vào bóng không. 

Rồi đây ai sẽ gom làn khói cuộn trên đám cháy 
những xác cây, 

Ai sẽ ngóng nhìn năm cũ chảy từ Đại Dương 
quay về đây? 


https://thuviensach.vn 


Đó là lời một nhà thơ bị lãng quên từ một thời rất 
xa ở Rohan, nhớ về chàng Eorl Trẻ Tuổi cao lớn và 
đẹp đẽ, đã phi ngựa xuống đây từ miền Bắc; và con 
tuấn mã của người mọc cánh dưới chân, Felaróf, cha 
của loài ngựa. Con người vẫn hát vậy vào buổi tối.” 


Cùng những lời ấy các lữ khách đi qua những 
nấm mồ im lặng. Theo con đường quanh co dẫn lên 
bờ vai xanh của quả đồi, rồi họ cũng lên đến được 
những bức tường rộng dãi gió và cổng vào Edoras. 


Rất nhiều người mặc giáp sáng choang đang ngồi 
đó, họ ngay lập tức bật dậy và chĩa giáo chặn đường. 
“Dừng lại, hỡi những người lạ mặt nơi đây không 
quen biết?” Họ thết lên bằng ngôn ngữ đất 
Riddermark, yêu cầu khai tên và mục đích của những 
người lạ mặt. Sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt họ 
nhưng lại chắng mấy thân thiện; và họ nhìn Gandalf 
tăm tối. 


“Tôi hiểu rõ lời nói của các anh,” ông trả lời bằng 
ngôn ngữ ấy, “song không có nhiều người ngoài như 
vậy. Sao các anh không nói bằng Tiếng Nói Chung, 
như ở Miền Tây vẫn thường làm vậy, nếu muốn được 
trả lời?” 


“Theo ý chỉ của Théoden Vương không ai được đi 
qua cổng đây, trừ những người biết ngôn ngữ của 
chúng ta và là bạn của chúng ta,” một người trong 
toán lính gác đáp lời. “Không ai được chào đón ở đây 
vào thời buổi chiến tranh trừ người của chúng ta, và 
những người đến từ Mundburg đất Gondor. Các 
người là ai mà liều lĩnh vượt bình nguyên và dù ăn 
mặc lạ mắt nhưng lại cưỡi ngựa giống in ngựa của 
chúng ta? Chúng ta đã canh gác ở đây từ lâu rồi và 


https://thuviensach.vn 


chúng ta cũng đã theo dõi các người từ xa. Chúng ta 
chưa từng thấy toán ky sĩ nào lạ lùng như vậy, cũng 
như chưa thấy bất cứ con ngựa nào kiêu hãnh như 
một trong những con đang mang các ngươi. Nó là 
một trong số Mearas, trừ phi mắt chúng ta bị câu thần 
chú nào đó đánh lừa. Nói đi, các người không phải là 
phù thủy, hay gián điệp của Saruman, hay ma quỷ øì 
từ tay hắn chứ? Hay nói ngay và nhanh lên!” 


“Chúng tôi không phải là ma quỷ,” Aragorn nói, 
“và mắt các anh cũng không lừa các anh. Bởi những 
con ngựa chúng tôi cưỡi chính là của các anh, như tôi 
đoán là các anh đã biết rõ từ trước khi hỏi. Nhưng 
chăng mấy khi trộm ngựa lại cưỡi ngựa trở về chuồng 
đâu. Đây là Hasufel và Arod, mà Éomer, Đệ Tam 
Thống Chế đất Mark, cho chúng tôi mượn mới chỉ 
hai ngày trước. Giờ chúng tôi đưa chúng về như hứa 
với anh ấy. Chẳng lẽ Éomer chưa về đây và báo trước 
rằng chúng tôi sắp đến sao?” 


Vẻ bối rối hiện ra trong mắt tay lính gác. “Về 
Éomer tôi không có gì để nói,” anh ta trả lời. “Nếu 
điều anh nói với tôi là sự thât, thì không phải nghi 
ngờ Théoden đã nghe về nó. Có lẽ việc các anh đến 
đầy không phải hoàn toàn không được dự liệu đâu. 
Mới hai đêm trước thôi Lưỡi Giun đến chỗ chúng tôi 
và nói rằng theo ý chỉ của Théoden không người lạ 
mặt nào được đi qua những cánh cống này.” 


“Lưỡi Giun ư?” Gandalf vừa nói vừa nhìn xoáy 
vào tay lính gác. “Đừng nói gì nữa! Mục đích của tôi 
không liên quan tới Lưỡi Giun, mà liên quan tới 
chính Chúa đất Mark. Tôi đang rất vội. Anh không 
định đi hoặc cử người đi báo rằng chúng tôi đã đến 


https://thuviensach.vn 


ư?” Mắt ông bừng sáng dưới cặp lông mày rậm khi 
hướng cái nhìn chằm chằm lên người kia. 


“Được, tôi sẽ đi,” anh ta trả lời chậm rãi. “Nhưng 
tôi sẽ phải thông báo tên gì đây? Và tôi sẽ phải nói gì 
về ông? Lúc này trông ông có vẻ già cả và mỏi mệt, 
song ở bên trong ông lại lẫm liệt và đáng sợ, tôi thấy 
vạy.” 


“Anh thấy và nói đúng đấy,” thầy phù thủy nói. 
“Bởi ta là Gandalf. Ta đã trở lại. Và nhìn xem! Ta 
cũng đem về con ngựa. Đây là Scadufax Vĩ Đại, mà 
không một bàn tay nào khác có thể thuần phục được. 
Và đây bên cạnh ta là Aragorn con trai Arathorn, 
người kế vị dòng Vua, anh ấy đang trên đường đến 
Mundburg. Đây nữa là Legolas người Tiên và Gimili 
Người Lùn đồng đội của ta. Hãy đi ngay mà nói với 
chủ nhân của anh rằng chúng ta đang ở trước cổng và 
mong được nói chuyện với ngài, nếu chúng ta được 
phép vào cung điện.” 


“Những cái tên ông giới thiệu quả là lạ tai! Nhưng 
tôi sẽ thông báo lại theo yêu cầu của ông, để biết ý 
của chủ nhân tôi thế nào,” tay lính gác nói. “Hãy đợi 
ở đây ít lầu, rồi tôi sẽ mang đến cho ông câu trả lời 
nào mà người thấy thích họp. Đừng kỳ vọng nhiều 
quát Giờ đang là những ngày đen tối.” Anh ta vội vã 
ra đi, bỏ những người lạ ở lại dưới con mắt canh 
chừng cảnh giác của đồng đội. 


Một lát sau anh ta quay lại. “Hãy theo tôi!” anh ta 
nói. “Théoden cho phép các ông vào; nhưng mọi vũ 
khí các ông mang theo, kể cả chỉ là cây gậy, đều phải 
để lại ở lối vào. Người giám môn sẽ giữ chúng.” 


https://thuviensach.vn 


Hai cánh cổng màu tối được mở ra. Đoàn lữ hành 
đi vào, bước hàng một phía sau người hướng dẫn. Họ 
øặp một con đường rộng rãi, lát bằng đá đẽo, lúc lượn 
vòng đi lên, lúc lại dẫn thăng lên qua những đợt cầu 
thang ngắn được sắp đặt vững chãi. Họ đi qua nhiều 
căn nhà øỗ cùng nhiều cánh cổng màu tối. Bên cạnh 
con đường có một suối nước trong chảy trong kênh 
đá, lấp lánh và róc rách. Cuối cùng họ cũng lên đến 
được đỉnh đồi. Ở đó có một thềm cao phía trên một 
sân hiên màu xanh, dưới chân hiên có một dòng nước 
sáng phun ra từ tảng đá chạm hình đầu ngựa; phía 
dưới có một chậu lớn để nước tràn ra lại nhập vào 
dòng suối đang đổ xuống. Dẫn lên sân hiên xanh là 
một cầu thang bằng đá, cao và rộng, hai bên bậc trên 
cùng có hai bệ ngồi tạc vào đá. Ngồi ở đó là một toán 
lính gác khác, kiếm tuốt trần đặt ngang đầu gối. Mái 
tóc vàng tết lại trên vai họ; ánh mặt trời tô điểm 
những tấm khiên màu xanh lục, những bộ giáp dài 
đánh sáng loáng, và khi đứng dậy họ dường như cao 
lớn hơn người trần. 


“Cửa ở phía trước các ông đấy,” người dẫn đường 
nói. “Giờ tôi phải trở lại vị trí ở cổng. Tạm biệt! Cầu 
mong Chúa đất Mark nhân từ với các ông!” 


Anh ta quay người rồi vội vã đi xuống con đường. 
Những người còn lại trèo lên cầu thang dài dưới ánh 
mắt theo dõi của toán cận vệ cao lớn. Họ giờ đứng im 
lặng trên cao không nói lời nào, cho đến tận khi 
Gandalf bước lên khoảng sân hiên lát đá trên đầu cầu 


https://thuviensach.vn 


thang. Rồi đột nhiên cất giọng trong trẻo họ cất lời 
chào nhã nhặn bằng ngôn ngữ của mình. 


“Chào mừng, những người đến từ phương xa!” họ 
nói, rồi xoay chuôi kiếm về phía những người lữ 
hành để tỏ dấu hiệu hòa bình. Những viên ngọc xanh 
lóe sáng dưới ánh mặt trời. Rồi một người cận vệ 
bước lên và nói bằng Ngôn Ngữ Chung. 


“Tôi là Giám Môn của Théoden,” anh ta nói. 
“Háma là tên tôi. Tôi phải yêu cầu các ông để vũ khí 
lại ở đây trước khi đi vào.” 


Thế rồi Legolas đặt vào tay anh ta con dao cán 
bạc, bao tên và cây cung. “Hãy giữ gìn cho cẩn thận,” 
chàng nói, “bởi chúng đến từ khu Rừng Vàng và 
chính Phu Nhân rừng Lothlórien đã tặng chúng cho 
tôi.” 


Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt người kia, anh ta 
liền vội vã đặt chúng xuống cạnh bức tường, như thể 
sợ hãi phải tiếp tục cầm. “Sẽ không ai chạm vào 
chúng đầu, tôi hứa với ông như vậy,” anh ta nói. 


Aragorn đứng ngập ngừng một lúc. “Không bao 
giờ ý nguyện của tôi,” Aragom nói, “lại muốn để lại 
kiếm hay trao thanh Andúril vào tay bất kỳ người nào 
khác.” 


“Đó là ý nguyện của Théoden,” Háma nói. 


“Tôi không rõ tại sao ý nguyện của Théoden con 
trai Thengel, cho dù ông ấy là chúa đất Mark, lại có 
thể khuất phục ý nguyện của Aragorn con trai 
Arathom, người kế vị Elendil vương quốc Gondor.” 


https://thuviensach.vn 


“Đây là nhà Théoden, chứ không phải nhà 
Aragom, cho dù anh ta có là Vua Gondor ngồi trên 
ngai vàng của Denethor,” Háma vừa nói vừa bước 
nhanh đến trước cánh cửa và chặn đường. Thanh 
kiếm đã nằm trong tay anh ta, mũi hướng về phía 
những người lạ mặt. 


“Nói chuyện kiểu này không đi đến đâu cả,” 
Gandalf nói. “Mệnh lệnh của Théoden là không cần 
thiết nhưng chống lại cũng chăng ích lợi gì. Mỗi nhà 
vua đều theo ý riêng trong cung điện mình, cho dù 
điên rồ hay sáng suốt.” 


“Thật vậy,” Aragom nói. “Và tôi sẽ làm như chủ 
nhân của ngôi nhà yêu cầu, kể cả nếu đây chỉ là cái 
chòi canh rừng, nếu thanh kiếm tôi mang là bất kỳ 
thanh nào khác chứ không phải Andúril.” 


“Dù nó tên là gì đi nữa,” anh ta nói, “thì anh vẫn 
phải để nó lại đây nếu anh không muốn một mình 
chống lại toàn bộ quân Edoras.” 


“Không một mình đâu!” Gimili vừa nói vừa lướt 
ngón tay trên lưỡi cây rìu, và sầm mắt nhìn tay cận 
vệ, như thể anh ta chỉ là một cây non mà Gimili sẵn 
lòng đốn hạ. “Không một mình đầu!” 


“Nào, nào!” Gandalf nói. “Chúng ta đều là bạn bè 
ở đây. Hoặc nên là như vậy; bởi tiếng cười khoái trá 
của Mordor sẽ là phần thưởng duy nhất cho chúng ta, 
nếu chúng ta xích mích. Nhiệm vụ của tôi gấp gáp 
lắm. Ít nhất thì đây là thanh kiếm của tôi, Háma trung 
thành ạ. Hãy giữ nó cho cẩn thận. Nó được gọi là 


https://thuviensach.vn 


Glamdring, bởi người Tiên đã làm ra nó cách đầy lâu 
rồi. Giờ hãy để tôi qua. Nào, Aragorn!” 


Aragorn chậm rãi tháo thắt lưng rồi tự mình dựng 
thanh kiếm tựa lên tường. “Tôi đặt nó ở đây,” chàng 
nói, “nhưng tôi ra lệnh cho anh không được sờ vào 
nó, cũng không được cho phép ai đặt tay lên nó. 
Trong cái bao kiếm Tiên này có một Lưỡi Kiếm Gẫy 
nhưng đã được rèn lại. Telchar là người đầu tiên rèn 
nó trong những tầng sâu thời gian. Cái chết sẽ đến 
với bất cứ ai rút thanh kiếm của Elendil mà không 
phải người kế vị Elendil.” 


Người cận vệ lui lại nhìn Aragorn sửng sốt. 
“Dường như ngài đã tới đầy trên đôi cánh một bài ca 
từ những tháng ngày bị lãng quên,” anh ta nói. “Sẽ là 
như vậy theo mệnh lệnh của ngài, thưa vương tử.” 


“Chà,” Gimli nói, “nếu có Andúril làm bầu bạn 
với mình, thì cây rìu của ta có thể ở lại đây, mà không 
phải xấu hổ,” và đặt nó xuống sàn. “Rồi đấy, nếu tất 
cả mong muốn của ngươi đã xong, hãy để chúng ta đi 
nói chuyện với chủ nhân ngươi.” 


Người cận vệ vẫn lưỡng lự. “Cây gậy của ông,” 
anh ta nói với Gandalf. “Xin thứ lỗi, nhưng nó cũng 
phải được để lại trước cửa.” 


“Thật ngu xuấn!” Gandalf nói. “Thận trọng là một 
chuyện, nhưng khiếm nhã lại là một chuyện khác dấy. 
Tôi già rồi. Nếu tôi không được chống gậy mà đi, thì 
tôi sẽ ngồi ngoài này, cho đến khi đích thân Théoden 
tập tễnh ra đây mà nói chuyện với tôi.” 


https://thuviensach.vn 


Aragom bật cười. “Ai cũng có gì đó quá quý báu 
chăng thể trao vào tay người khác. Nhưng lẽ nào anh 
lại đi chia rẽ một ông già với chỗ dựa của ông ấy? 
Nào, anh định không để chúng tôi vào sao?” 


“Cây gậy trong tay phù thủy có lẽ còn hơn cả 
chiếc nạng cho người già,” Háma nói. Anh ta săm soi 
nhìn cây trượng tần bì Gandalf đang chống. “Song 
lúc hoài nghi, một người hiểu biết sẽ tin vào xét đoán 
sáng suốt của mình. Tôi tin rằng các ông là những 
người bạn và là những người trọng danh dự, không 
có mục đích xấu xa. Các ông có thể vào.” 


Toán cận vệ nhấc những thanh chắn cửa nặng nề 
lên rồi đẩy cửa từ từ vào trong, nó kêu ken két nơi 
những bản lề lớn. Các lữ khách đi vào. Ở bên trong 
có vẻ tối và ấm so với bầu không khí trong trẻo trên 
đồi. Cung điện dài và rộng, đầy bóng đổ và ánh sáng 
chập chờn; những cột trụ khổng lồ đỡ lấy phần mái 
cao ngất. Thế nhưng đây đó vẫn có những chùm tia 
mặt trời sáng chói chiếu xuống thành những vệt lấp 
lánh từ các ô cửa số phía Đông, cao tít dưới mái hiên 
sâu. Đằng sau những tấm mái hắt trên trần, bên trên 
những làn khói mỏng thoát ra, bầu trời hiện ra nhợt 
nhạt và xanh. Khi mắt nhìn rõ lại, đoàn lữ hành thấy 
nền điện lát những viên đá nhiều màu sắc; những chữ 
rune tỏa nhánh và những họa tiết kỳ lạ cuộn vào nhau 
dưới chân họ. Giờ họ mới thấy các cột trụ được chạm 
khắc rất tỉnh vi, le lói ánh vàng và cả những màu sắc 
khó nhận biết. Có nhiều tấm vải dệt treo trên tường, 
và diễu qua mặt vải rộng là những nhân vật từ huyền 
thoại cổ xưa, một số đã mờ đi vì năm tháng, số khác 
tối thui trong bóng tối. Nhưng ánh mặt trời chiếu 


https://thuviensach.vn 


sáng một trong số đó: một người trẻ tuổi cưỡi trên 
con ngựa trắng. Người đó đang thổi một chiếc tù và 
lớn, mái tóc vàng tung bay trong gió. Đầu con ngựa 
vươn lên, hai lỗ mũi mở to và đỏ vì đang hí vang, 
đánh hơi thấy chiến trận đằng xa. Quanh đầu gối nó 
mặt nước tung bọt, xanh và trắng, đổ ào và cuộn 
chảy. 


“Hãy chiêm ngưỡng Eorl Trẻ Tuổi!” Aragorm nói. 
“Người đang phi khỏi miền Bắc để tham gia Trận 
Chiến trên Đồng Celebrant.” 


Lúc này bốn người lữ hành tiến lên trước, đi qua 
đống củi cháy sáng rỡ trên ô bếp dài chính giữa 
phòng. Rồi họ dừng lại. Tại đầu kia tòa nhà, phía bên 
kia ô bếp và quay ra cửa về phía Bắc, có một bệ lớn 
ba bậc; ở chính giữa bệ có một chiếc ngai lớn mạ 
vàng. Ngồi trên ngai là một người còng rạp vì tuổi tác 
đến nỗi trông gần như một người lùn; nhưng mái tóc 
bạc lại dài và dày, chảy xuống thành từng bím lớn từ 
dưới vành miện vàng đặt trên đầu. Chính giữa vành 
miện trên trán ông sáng ngời một viên kim cương 
trắng. Bộ râu ông trải ra như tuyết trên đầu gối; 
nhưng đôi mắt vẫn cháy như ngọn lửa sáng, lóe lên 
khi ông nhìn những người lạ mặt. Đứng sau ngài là 
một người con gái vận đồ trắng. Ngồi dưới chân ông, 
trên bậc bệ, là một hình người nhăn nheo, khuôn mặt 
tái khôn ngoan và đôi mắt có mi sùm sụp. 


Tất cả đều im lặng. Ông già không hề cử động 
trên ngai. Cuối cùng Gandalf lên tiếng. “Xin kính 
chào, Théoden con trai Thengel! Tôi đã trở lại. Bởi 
hãy nhìn xem! Cơn bão đang đến, và giờ bạn bè cần 


https://thuviensach.vn 


phải tập trung lại cùng nhau, kẻo từng người riêng rẽ 
sẽ bị tiêu diệt.” 


Ông già chậm chạp vươn người đứng lên, nặng 
nhọc tựa mình vào cây gậy ngắn màu đen tay cầm 
bằng xương trắng: và đến giờ những người lạ mặt 
nhận thấy, dù còng, nhưng ông ta vẫn cao và thuở còn 
trẻ chắc hắn đã từng rất cao lớn và kiêu hãnh. 


“la chào ông,” ông ta nói, “và có lẽ ông đang 
trông đợi một sự đón mừng. Nhưng sự thật là sự đón 
mừng đó ở đây không lấy gì làm chắc, lão Gandalf ạ. 
Ông lúc nào cũng là sứ giả đưa tin thống khổ. Những 
điều rắc rối theo chân ông như lũ quạ, càng lúc càng 
tệ hại hơn. Ta không lừa gạt ông đâu: khi ta nghe tin 
Scadufax quay về mà không người cưỡi, ta mừng vì 
ngựa trở về, nhưng còn vui mừng hơn vì không còn 
tay ky sĩ; và khi Éomer báo rằng ông rốt cục đã ra đi 
về ngôi nhà dài của ông, ta cũng chăng thương tiếc. 
Nhưng tin tức từ xa hiếm khi là sự thật. Giờ ông lại 
đến đây! Và đến cùng ông là những điều xấu xa còn 
tôi tệ hơn trước, đúng như dự đoán. Tại sao ta lại phải 
đón mừng ông, hả Gandalf Chim Lợn? Hãy nói 
xem.” Rồi ông ta lại từ từ ngồi xuống ngai. 


“Người nói thật chính xác, thưa chúa công,” gã 
người tái mét ngồi trên bậc bệ ngai nói. “Vẫn chưa 
đến năm ngày kể từ tin báo cay đắng cho biết 
Théodred con trai người đã bị giết chết ở Tây Biên 
Thùy: cánh tay phải của người. Đệ Nhị Thống Chế 
đất Mark. Còn Éomer chẳng thể trông cậy nhiều. Nếu 
hắn được phép cầm quân, sẽ chăng còn nhiều lính ở 
lại gác tường thành của người. Và ngay lúc này đây 
chúng ta đã hay tin từ Gondor rằng Chúa Tế Hắc Ám 
đang trở dậy ở miền Đông. Đó chính là thời khắc kẻ 


https://thuviensach.vn 


lang thang này cố tình trở lại. Đúng vậy, tại sao 
chúng ta phải đón mừng ông, hả lão Chim Lợn? Tôi 
đặt cho ông cái tên Láthspell, Tìn xấu; và người ta 
nói tin xấu luôn là một vị khách xấu.” Hắn vừa cười 
cay độc, vừa nhướn hàng mí sụp trong chốc lát mà 
đưa cặp mắt tăm tối nhìn những người lạ mặt. 


“Ngươi vẫn hằng được coi là khôn ngoan, anh bạn 
Lưỡi Giun của ta, và hẳn nhiên là chỗ dựa lớn lao cho 
chủ nhân ngươi,” Gandalf trả lời bằng một giọng nhẹ 
nhàng. “Song người ta có thể đến cùng tin xấu một 
trong hai cách. Người đó có thể là nguyên do cái xấu; 
hoặc có thể thuộc loại người chăng dây vào lúc tốt, 
mà chỉ đến cứu giúp vào lúc khó khăn.” 


“Đúng vậy,” Lưỡi Giun nói, “nhưng vẫn còn một 
loại thứ ba: những kẻ bới xương, những kẻ xía vào 
nỗi buồn của người khác, những con chim ăn xác thối 
béo lên nhờ chiến tranh. Ông đã từng đến cứu giúp 
lần nào, hả Chim Lợn? Và bây giờ ông đến cứu giúp 
øì vậy? Chính ông đã cần chúng tôi cứu giúp lần 
trước khi ông ở đây. Rồi chúa công tôi đã cho phép 
ông lựa chọn bất cứ con ngựa nào ông muốn rồi đi 
cho nhanh, và trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, 
ông đã xấc xược chọn ngay Scadufax. Chúa công tôi 
đã đau đớn khôn cùng: song đối với vài người thì để 
ông mau chóng rời khỏi đất này xem ra đó cũng 
khống phải là cái giá quá cao. Tôi đồ rằng có vẻ như 
mọi việc sẽ lại như vậy một lần nữa: ông sẽ lại cầu 
viện được cứu giúp thay vì đưa lại. Ông có đưa người 
đến không? Ông có đưa ngựa, hay kiếm, hay giáo đến 
không? Đó mới là những thứ tôi coi là cứu giúp; đó 
mới là những thứ chúng tôi đang cần. Thế nhưng 
những kẻ theo đuôi ông là ai vậy? Ba kẻ lang thang 


https://thuviensach.vn 


rách rưới vận đồ xám, và chính ông mới là kẻ giống 
ăn mày nhất trong cả bốn!” 


“Lòng hiếu khách trong cung điện của ngài dường 
như gần đây đã kém ởi rồi, Théoden con trai 
Thengel,” Gandalf đáp. “Chăng lẽ người đưa tin 
trước cổng đã không thông báo tên những người bạn 
đường của tôi sao? Hiếm có vị chúa Rohan nào từng 
được tiếp đón những vị khách như vậy. Vũ khí họ để 
lại ngoài cửa kia có giá trị ngang rất nhiều người trần, 
kể cả người hùng mạnh nhất. Màu xám là màu y phục 
họ, bởi người Tiên đã mặc lên họ, và nhờ vậy họ đã 
vượt qua bóng tối của những hiểm họa khôn lường để 
đến được cung điện ngài.” 


“Vậy ra đấy là sự thật, điều Éomer đã báo cáo, 
rằng các ông cùng bẻ đảng với Mụ Phù Thủy khu 
Rừng Vàng?” Lưỡi Giun nói. “Chẳng có gì phải ngạc 
nhiên: những tấm lưới gian dối vẫn luôn được dệt ở 
Dwimordene.” 


Gimli tiến lên phía trước một bước, nhưng đột 
nhiên cảm thấy bàn tay Gandalf nắm chặt vai gã, và 
gã dừng lại, đứng im như tảng đá. 


Đất Dwimordene, Lórien 

Xưa nay vốn hiếm dấu chân Con Người, 
Thiều quang chói lọi muôn đời 

Mắt phàm trần cũng hiếm người quan chiêm. 
Galadriel! Galadriell 

Trắng thay là đốm sao trên tay người; 

Trong thay là nước giếng thơi; 

Xinh thay vô nhiễm tỉnh khôi lá cành 


https://thuviensach.vn 


Đất Dwimordene, Lórien, 
Đẹp thay mộng tưởng Phàm Nhân sao tày. 


Gandalf nhẹ nhàng hát, và rồi ông đột nhiên thay 
đổi. Ném chiếc áo choàng rách sang một bên, ông 
vươn thắng người không còn chống gậy nữa; rồi ông 
nói bằng một giọng rõ ràng lạnh băng. 


“Biết thì thưa thốt là chầm ngôn của những người 
thông thái, Gríma con trai Gálmód. Ngươi đã trở 
thành một con giun đần độn. Vậy nên hãy câm 
miệng, và giữ yên cái lưỡi chẻ đằng sau hàm răng 
ngươi. Ta không vượt qua lửa và cái chết để đến cò 
kè những lời quanh co với một tên đầy tớ tới tận khi 
sấm sét giáng xuống.” 


Ông giơ cây trượng. Một tiếng sấm rền lên. Ánh 
mặt trời tắt ngấm khỏi những ô cửa số phía Đông; 
toàn bộ căn điện chợt tối sầm như buổi đêm. Ngọn 
lửa tàn lụi thành những tro than ủ rũ. Chỉ còn nhìn 
thấy mình Gandalf đang đứng, ngời sáng và cao lớn 
trước cái bếp tối đen. 


Trong bóng tối ảm đạm họ nghe thấy tiếng rít của 
Lưỡi Giun: “Chăng phải thần đã khuyên người sao, 
thưa chúa công, là phải cấm cây gậy của hắn? Đồ ngu 
Háma đã phản bội chúng ta!” Một ánh chớp lóe lên 
như thể sét bổ đôi mái nhà. Rồi tất cả lại im lặng. 
Lưỡi Giun nằm úp mặt sõng soài. 


“Giờ thì hỡi Théoden con trai Thengel ngài sẽ 
lắng nghe tôi chứ?” Gandalf nói. “Ngài có yêu cầu 


https://thuviensach.vn 


giúp đỡ không?” Ông giơ cây trượng chỉ vào một ô 
cửa số trên cao. Nơi đó bóng tối dường như quang đi, 
và xuyên qua khoảng mở, cao và xa, có thể thấy một 
mảng trời tỏa sáng. “Không phải tất cả đều tăm tối. 
Hãy can đảm lên, hỡi Chúa đất Mark; bởi ngài sẽ 
không tìm được sự giúp đỡ nào tốt hơn đâu. Tôi 
chẳng thể chỉ bày kẻ nào đang tuyệt vọng. Song tôi 
có thể chỉ bày ngài, có thể nói cho ngài nghe nhiều 
điều. Ngài sẽ nghe tôi chứ? Những lời ấy không phải 
tai nào cũng được nghe đâu. Tôi yêu cầu ngài hãy ra 
ngoài cửa mà nhìn thế giới bên ngoài. Ngài đã ngồi 
trong bóng tối quá lâu, đã tin những cầu chuvện thối 
nát và những lời xúi giục đê tiện quá lâu rồi.” 


Théoden chậm rãi rời ngai. Ánh sáng mờ ảo lại 
hửng lên trong điện. Người con gái vội vã đến bên 
nhà vua, đỡ lấy tay ông, và bằng những bước đi loạng 
choạng ông già đi xuống bệ rồi nhẹ bước ngang qua 
điện. Lưỡi Giun vẫn nằm lại dưới sàn. Họ đến bên 
cửa rồi Gandalf gõ lên đó. 


“Mở ra!” ông thét. “Chúa đất Mark tiến bước!” 


Những cánh cửa được mở ra và không khí trong 
trẻo vi vút ùa vào. Một cơn gió đang thổi qua ngọn 
đồi. 


“Hãy cử lính gác xuống chân cầu thang,” Gandalf 
nói. “Và nàng, thưa tiểu thư, hãy để ngài lại với tôi 
một lát. Tôi sẽ lo cho ngài.” 


“ĐI đi, Eowyn con gái em tal” VỊ vua già nói. 
“Quãng thời gian sợ hãi đã qua rồi.” 


https://thuviensach.vn 


Người con gái quay đi và chậm rãi trở vào ngôi 
nhà. Lúc bước qua ngưỡng cửa nàng quay người nhìn 
lại. Ánh mắt nàng nghiêm trang và tư lự, khi nàng 
nhìn nhà vua với vẻ trắc ẩn điềm đạm trong mắt. 
Khuôn mặt nàng rất đẹp, mái tóc dài buông xuống 
như dòng sông vàng. Nàng thật mảnh mai và cao ráo 
trong chiếc áo choàng trắng thắt đai bạc; nhưng nàng 
có vẻ mạnh mẽ và cứng cỏi như sắt thép, đúng như 
một người con gái những vì vua chúa. Và đó là lần 
đầu tiên dưới ánh sáng ban ngày Aragom chiêm 
ngưỡng Éowyn, Công Chúa Rohan, và thấy nàng rất 
đẹp, đẹp và lạnh lùng, như một buổi sáng chớm xuân 
vẫn chưa hắn trở thành phụ nữ. Và giờ đây nàng bất 
chợt nhận thấy chàng: người kế vị vương quyền cao 
lớn, thông thái vì bao mùa đông đã qua, choàng áo 
xám, nhưng sức mạnh ẩn giấu bên trong nàng vẫn 
cảm nhận được. Nàng đứng ngây như đá trong phút 
chốc, rồi thoát đã quay người bỏ đi. 


“Giờ thì thưa đức vua,” Gandalf nói, “hãy nhìn 
khắp vùng đất của ngài! Hãy lại hít thở bầu không 
khí tự do!” 


Từ cổng vòm trên đỉnh sân hiên cao họ nhìn thấy 
phía bên kia dòng nước những cánh đồng xanh biếc 
đất Rohan trải ngút tận phía xa mờ xám. Những tấm 
màn mưa cuốn theo gió rơi xiên xuống. Bầu trời trên 
đầu về phía Tây vẫn tối sầm vì sấm giông, và ánh 
chớp đăng xa lóe lên giữa những đỉnh đồi bị che phủ. 
Nhưng gió đã đổi chiều từ phía Bắc, còn cơn bão thổi 
tới từ miền Đông cũng đã bắt đầu lùi xa, cuốn về phía 
Nam ra biển. Đột nhiên xuyên qua vết rách trên tầng 
mây phía sau họ một cột nắng đâm xuống. Những 
giọt mưa rơi lóe lên như ánh bạc, và ở tít phía xa 
dòng sông tỏa sáng như mặt gương lấp lánh. 


https://thuviensach.vn 


“Ở đây không tối lắm,” Théoden nói. 


“Không,” Gandalf nói. “Cũng như tuổi tác không 
đè nặng lên vai ngài như có kẻ muốn ngài nghĩ vậy. 
Hãy vứt nạng đi!” 


Từ tay nhà vua cây gậy đen đúa rơi xuống nền đá 
kêu lách cách. Ông vươn thằng người lên, chậm rãi, 
như một người xương cốt cứng đờ vì phải gập người 
quá lâu làm một công việc mệt nhọc đờ đẫn. Giờ ông 
đứng thẳng và cao lớn, và cặp mắt ông xanh biếc 
nhìn lên bầu trời rộng mở. 


“Gần đây những giấc mơ của tôi thật đen tối,” ông 
nói, “nhưng giờ tôi có cảm giác như người vừa thức 
tỉnh. Tôi ước như ông đã đến sớm hơn, Gandalf. Bởi 
tôi sợ rằng ông đến lần này quá muộn, chỉ để chứng 
kiến những ngày cuối cùng của nhà tôi. Giờ cung 
điện cao mà Brego con trai Eorl dựng lên chẳng còn 
trụ được lâu nữa. Lửa sẽ ngốn lấy chiếc ngai tôn quý. 
Phải làm gì đây?” 


“Nhiều đấy,” Gandalf nói. “Nhưng trước tiên hay 
triệu Éomer tới. Tôi đoán có đúng không, rằng ngài 
đã cho bắt anh ấy, theo lời cố vấn của Gríma, kẻ mà 
tất cả trừ ngài đều đặt cho cái tên Lưỡi Giun?” 


“Đúng vậy,” Théoden nói. ““Nó đã chống lại 
mệnh lệnh của tôi, và dọa giết Gríma ngay trong 
điện.” 


“Một người có thể yêu quý ngài mà vẫn không 
yêu quý Lưỡi Giun hay lời cố vấn của hắn,” Gandalf 
nói. 


https://thuviensach.vn 


“Có lẽ vậy. Tôi sẽ làm như ông yêu cầu. Hãy gọi 
Háma cho ta. Vì anh ta đã tỏ ra không đáng tin trong 
vai giám môn, vậy hãy để anh ta làm người chạy 
việc. Hãy để kẻ có tội dẫn kẻ có tội tới xét xử,” 
Théoden nói, giọng ông đanh thép, song ông nhìn 
Gandalf mỉm cười và khi ông làm vậy bao nếp nhăn 
lo âu bỗng chốc mờ đi không hăn trở lại nữa. 


Sau khi Háma được triệu đến và phái đi, Gandalf 
dẫn Théoden đến một bên bệ đá, và ngồi trước mặt 
nhà vua trên bậc thang cao nhất. Aragom và các bạn 
đồng hành đứng bên cạnh. 


“Không có thời gian để kể tất cả những øì ngài 
nên nghe,” Gandalf nói. “Song nếu hy vọng của tôi 
không bị lừa gạt, chắng mấy nữa sẽ đến lúc tôi có thể 
kể đầy đủ hơn. Hãy chú ý! Ngài đang đứng trước một 
hiểm họa thậm chí còn lớn hơn cả những gì Lưỡi 
Giun có thể len lỏi đưa vào những giấc mơ của ngài. 
Nhưng hãy xem! Ngài không còn nằm mơ nữa. Ngài 
đang sống. Gondor và Rohan không đứng một mình. 
Kẻ thù còn mạnh hơn cả ước đoán của chúng ta, song 
chúng ta có một hy vọng mà hắn vẫn chưa đoán 
được.” 


Lúc này Gandalf bắt đầu nói thật nhanh. Giọng 
ông trầm và kín đáo, và chắng một ai ngoại trừ nhà 
vua nghe thấy những gì ông nói. Thế nhưng càng 
nghe đôi mắt Théoden càng rực sáng, rồi cuối cùng 
ông vươn người khỏi ghế đứng dậy vươn thắng 
người, Gandalf đứng bên ông, và cùng nhau họ dõi 
mắt từ đỉnh đồi nhìn về phương Đông. 


https://thuviensach.vn 


“Quả vậy,” Gandalf nói, giờ bằng một giọng sang 
sảng thiết tha và trong trẻo, “hy vọng của chúng ta 
nằm về ngả đó, cũng là nơi nỗi sợ hãi lớn nhất của 
chúng ta ngự trị. Định mệnh vẫn còn treo lơ lửng trên 
dây. Song vẫn còn hy vọng, chỉ cần chúng ta đứng 
vững không bị khuất phục thêm ít lâu nữa.” 


Những người khác giờ cũng hướng mắt về phía 
Đông. Qua những lý dài chia cắt đôi phương, họ nhìn 
đến tít xa nơi tận cùng tâm mắt, nhưng hy vọng lẫn 
sợ hãi đưa tâm trí họ vượt xa hơn nữa, qua dãy núi 
đen thắm đến Vùng Đất Bóng Tối. Người Mang 
Nhẫn giờ nơi đâu? Sợi dây vẫn đang treo định mệnh 
mới mong manh làm sao! Đối với Legolas, khi chàng 
căng cặp mắt giỏi nhìn xa, dường như chàng nhận 
thấy một tỉa sáng trắng: ánh mặt trời có lẽ vừa lấp 
lánh trên đỉnh tòa Tháp Canh xa tít tắp. Và xa hơn 
nữa, nơi xa xôi bất tận song lại là hiểm họa cận kề, có 
một lưỡi lửa bé xíu. 


Théoden lại chậm rãi ngồi xuống, như thể nỗi mệt 
mỏi vẫn đang cố chiếm lấy ông bất kể ý chí của 
Gandalf. Ông quay lại nhìn tòa nhà to lớn của mình. 
“Than ôi!” ông nói, “những ngày xấu xa nay lại đến 
với tôi, lại đến trong tuổi già của tôi thay vì sự bình 
yên mà tôi xứng đáng có được. Thương thay Boromir 
dũng cảm! Lá xanh rụng xuống còn lá vàng vẫn ở 
trên cây mà khô héo.” Đôi bàn tay nhăn nheo của ông 
nắm chặt đầu gối. 


“Những ngón tay ngài sẽ nhớ lại sức mạnh của 
chúng khi xưa, nếu được nắm vào chuôi kiếm.” 
Gandalf nói. 


https://thuviensach.vn 


Théoden dứng dậy đưa tay sang hông; nhưng 
chăng có thanh kiếm nào gài vào thắt lưng. “Gríma 
để nó ở đâu rồi?” ông thì thầm rất khẽ. 


“Hãy cầm thanh này, thưa chúa thượng thân yêu!” 
một giọng nói trong trẻo cất lên. “Nó luôn phục vụ 
người.” Hai người đàn ông vừa lặng lẽ đi lên cầu 
thang và chỉ còn cách đầu thang vài bậc. Éomer đứng 
đó. Không có mũ trụ trên đầu anh, không có áo giáp 
trên ngực anh, nhưng anh lại cầm trong tay một thanh 
kiếm trần; và vừa quỳ xuống anh vừa dâng chuôi 
kiếm cho chủ nhân mình. 


“Tai sao lại thế này?” 'Théoden nghiêm mặt nói. 
Ông quay về phía Éomer, khiến cả hai người đều 
kinh ngạc nhìn ông, giờ đang đứng kiêu hãnh và rắn 
rỏi. Lão già họ từng thấy gù người trên ngai hoặc tì 
vào gậy chống đâu rồi? 


“Đó là lỗi của thần, thưa chúa công,” Háma run sợ 
nói. “Thần hiểu rằng Éomer sắp được thả tự do. Nỗi 
hân hoan dâng trào trong tim nên có lẽ thần đã sai 
lầm. Song, vì ngài đã được tự do, và ngài là một 
Thống Chế đất Mark, vậy nên thần đã đưa kiếm theo 
mệnh mệnh của ngài.” 


“Để đặt dưới chân người, thưa chúa thượng,” 
Éomer nói. 


Trong phút chốc im lặng Théoden đứng nhìn 
xuống Éomer trong khi anh vẫn quỳ trước mặt. Cả 
hai đều không cử động. 


“Ngài không định cầm lấy thanh kiếm ư?” 
Gandalf nói. 


https://thuviensach.vn 


Chậm rãi Théoden đưa tay ra. Ngay khi những 
ngón tay ông chạm vào chuôi kiếm, dường như tất cả 
những người xung quanh đều nhận thấy sự rắn rỏi và 
sức mạnh đã trở về với cánh tay gầy guộc của ông. 
Đột nhiên ông giơ thanh kiếm lên múa một đường xé 
gió loang loáng trên không. Rồi ông thét lớn. Giọng 
ông ngân vang khi ca bài hội quân bằng tiếng Rohan. 


Vùng lên đi, vùng lên, những Ky Sĩ của 
Théoden! 
Những sự hung tàn đang trở dậy, đằng Đông 
đang tối sầm. 
Ngựa hãy thắng cương, tù và hãy ngân vang! 
Tiến lên Eorlingas! 


Toán cận vệ, ngỡ mình được hiệu triệu, lao lên 
cầu thang. Họ sửng sốt nhìn vị chúa của mình, rồi 
nhất tê như một họ rút kiếm đặt xuống chân ông. 
“Hãy ra lệnh cho chúng thần!” họ nói. 


“Westui Théoden hái!” Éomer thét lớn. “Quả là 
một niềm hân hoan đối với chúng thần được thấy 
người trở lại là chính mình. Sẽ không bao giờ có ai 
còn nói, Gandalf, rằng ông chỉ mang đến buồn đau!” 


“Hãy lấy lại kiếm của ngươi. Éomer con trai em 
gái ta!” nhà vua nói. “Đi đi, Háma, và hãy tìm thanh 
kiếm của ta! Gríma đang cất giữ nó. Mang cả hắn đến 
đầy nữa. Giờ, Gandalf, ông nói ông có lời khuyên 
cho tôi, nếu tôi muốn nghe. Lời khuyên của ông là gì 
vậy?” 


https://thuviensach.vn 


“Ngài đã tự tiếp nhận lời khuyên ấy rồi đấy,” 
Gandalf trả lời. “Là hãy đặt lòng tin vào Éomer, thay 
vì vào một kẻ tâm địa quanh co. Hãy quằng sang một 
bên hối tiếc và sợ hãi. Và làm những việc phải làm 
ngay. Bất cứ ai cưỡi ngựa được cần cử sang phía Tây 
ngay lập tức, như Éomer đã khuyên ngài: trước tiên 
chúng ta phải đập tan sự đe dọa từ phía Saruman, 
trong lúc vẫn còn thời gian. Nếu thất bại, chúng ta sẽ 
sụp đổ. Nếu thành công - chúng ta sẽ phải đương đầu 
với nhiệm vụ tiếp theo. Trong lúc đó những người 
còn lại, phụ nữ, trẻ em và người già, cần phải di tán 
đến nơi trú ấn của ngài trong dãy núi. Chăng lẽ họ lại 
chưa chuẩn bị cho một ngày ác hại như thế này? Hãy 
khiến họ mang theo đồ dự trữ, nhưng đừng trì hoãn, 
và đừng làm nặng gánh bản thần bằng của cải châu 
báu, dù nhiều hay ít. Chính mạng sống của họ mới là 
thứ đang bị de dọa.” 


“Lời khuyên này có vẻ hữu ích cho tôi,” Théoden 
nói. “Người của ta hãy chuẩn bị sẵn sàng! Nhưng còn 
những vị khách các ông - ông đã nói đúng, Gandalf, 
rằng lòng hiếu khách trong cung điện tôi đã kém đi. 
Các ông đã phi ngựa suốt đêm, con buổi sáng thì 
đang trồi qua. Các ông chưa được ngủ và cũng chưa 
được ăn. Một căn nhà cho khách sẽ được chuẩn bị: 
các ông sẽ ngủ ở đó sau khi đã dùng bữa.” 


“Không, thưa bệ hạ,” Aragorn nói. “Những người 
mệt mỏi vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Người Rohan phải 
lên đường ngay hôm nay, và chúng tôi sẽ đi cùng họ, 
cả rìu, kiếm, và cung tên. Chúng tôi không mang vũ 
khí đến chỉ để dựng lên tường nhà ngài, thưa Chúa 
đất Mark. Và tôi đã hứa với Éomer rằng kiếm của tôi 
và anh ấy sẽ được tuốt ra bên nhau.” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy là có hy vọng chiến thắng rồi!” Eomer nói. 


“Hy vọng, đúng vậy,” Gandalf nói. “Thế nhưng 
Isengard rất mạnh. Và những mối họa khác đang tiến 
đến mỗi lúc một gần. Xin đừng trì hoãn, Théoden, 
sau khi chúng tôi đã đi khỏi. Hãy nhanh chóng dẫn 
người của ngài đến Cứ Điểm Dunharg trong vùng 
đồi!” 


“*Không đâu, Gandalf!” Nhà vua nói. “Ông còn 
không hiểu được chính kỹ năng chữa thương của 
mình. Không cần sắp xếp như vậy. Đích thân tôi sẽ 
tham chiến, sẽ ngã xuống trên đầu trận chiến, nếu 
buộc phải như vậy. Có vậy tôi mới có thể ngủ ngon 
được.” 


“Vậy thì ngay cả cuộc thất bại của Rohan cũng sẽ 
vinh quang trong những bài ca,” Aragorn nói. Đội 
lính vũ trang đứng cạnh đó chạm vũ khí vào nhau, 
thét lớn: “Chúa đất Mark sẽ xuất trận! Tiến lên 
Eorlingas!” 


“Nhưng không thể để người của ngài vừa không 
được vũ trang vừa không được bảo vệ,” Gandalf nói. 
“Ai sẽ dẫn dắt họ và cai quản họ thay ngài?” 


“[ôi sẽ tính chuyện đó trước khi lên đường,” 
Théoden trả lời. “Cố vấn của tôi đến rồi đây.” 


Ngay lúc đó Háma từ trong cung điện đã lại đi ra. 
Đằng sau anh, khúm núm giữa hai người khác nữa, là 
Gríma Lưỡi Giun. Mặt hắn trắng bệch, mắt hắn chớp 


https://thuviensach.vn 


chớp trong ánh mặt trời. Háma quỳ xuống dâng lên 
Théoden một thanh kiếm dài trong bao vàng đính 
ngọc xanh. 


“Đây, thưa chúa công, là Herugrim, thanh kiếm cổ 
của người,” anh ta nói. “Nó được tìm thấy trong 
rương hắn. Hắn bất đắc dĩ lắm mới nộp lại chìa khóa. 
Ở đó còn có cả những thứ nhiều người đã đánh mất.” 


“Ngươi nói láo,” Lưỡi Giun nói. “Và thanh kiếm 
này là do đích thân chủ nhân ngươi đưa cho ta cất 
giữ.” 


“Và giờ chủ nhân yêu cầu lấy lại nó từ ngươi,” 
Théoden nói. “Điều đó khiến người không hài lòng 
ư?” 


“Hoàn toàn không, thưa chúa công,” Lưỡi Giun 
nói. “Thần lo cho người và những øì thuộc về người 
chu đáo nhất có thể. Thế nhưng đừng tự làm nhọc 
thân người, hay chất quá nặng lên sức lực của người. 
Hãy để người khác đối phó với những tên khách khó 
chịu này. Thức ăn của người sắp được bày lên bàn 
rồi. Người sẽ đến ăn chứ?” 


“Ta sẽ đến,” Théoden nói. “Và hãy bày thức ăn 
cho cả những vị khách ngồi bên ta nữa. Đạo quân sẽ 
lên đường ngay hôm nay. Hãy cử những người đưa 
tin đi trước! Để họ hiệu triệu tất cả những ai sinh 
sống gần đây! Mọi đàn ông và con trai khỏe mạnh 
biết cầm vũ khí, tất cả những ai có ngựa, hãy yêu cầu 
họ sẵn sàng trên yên ngựa trước cổng vào giờ thứ hai 
sau chính ngọ!” 


https://thuviensach.vn 


“Chúa thượng kính yêu!” Lưỡi Giun hét lên. 
“Đúng như điều thần sợ hãi. Tay phù thủy này đã bỏ 
bùa người. Sẽ chẳng còn ai ở lại để bảo vệ Cung Điện 
Vàng của cha ông người, và toàn bộ của cải của 
người sao? Sẽ chăng có ai bảo vệ Chúa đất Mark 
sao?” 


“Nếu đây là bùa mê,” Théoden nói, “thì ta thấy nó 
còn lành mạnh hơn cả những lời thì thầm của ngươi. 
Chạy chữa kiểu lang băm nhà ngươi chằng mấy chốc 
sẽ khiến ta bò tứ chỉ như con vật. Không, sẽ không 
một ai được ở lại hết, kể cả Gríma. Gríma cũng sẽ lên 
đường. Đi đi! Ngươi vẫn còn thời gian để đánh gỉ 
kiếm của ngươi đấy.” 


“Hãy khoan dung, thưa chúa công!” Lưỡi Giun 
khóc lóc, lăn lộn dưới thềm. “Hãy thương xót kẻ đã 
kiệt sức vì phục vụ người. Xin đừng bắt thần xa cách 
người! Ít ra vẫn còn có thần đứng bên người khi tất 
cả những người khác đã bỏ di. Xin đừng bắt Gríma 
trung thành của người phải ra đi!” 


“Ngươi đã khiến ta động lòng thương xót,” 
Théoden nói. “Và ta không bắt ngươi xa cách ta đâu. 
Đích thần ta sẽ tham chiến cùng quân lính. Ta lệnh 
cho ngươi phải đi cùng ta và chứng minh lòng trung 
thành của ngươi.” 


Lưỡi Giun nhìn từng khuôn mặt. Ánh mắt hắn là 
ánh mắt con thú bị săn đang kiếm tìm quãng hở giữa 
vòng vây kẻ thù. Hắn liếm môi bằng cái lưỡi dài tái 
nhợt. “Lòng quyết tâm như vậy là rất xứng đáng ở vị 
chúa thuộc Gia Tộc Eorl, dù người đã già,” hắn nói. 
“Thế nhưng những ai thực sự yêu quý người hắn sẽ 
chẳng nỡ ép uổng khi người tuổi cao sức yếu. Song 


https://thuviensach.vn 


thần thấy là thần đã đến quá muộn. Những kẻ khác, 
những kẻ chắc sẽ ít đau đớn hơn trước cái chết của 
chúa công thần, thuyết phục được người. Nếu thần 
không thể cản được việc làm của chúng, ít nhất hãy 
lắng nghe điều này, thưa chúa thượng! Hãy để kẻ nào 
hiểu được ý nghĩ của người và tôn kính mệnh lệnh 
của người ở lại Edoras. Hãy bổ nhiệm một người 
quốc quản trung thành. Hãy để cố vấn Gríma của 
người trông nom mọi thứ cho đến ngày người trở lại - 
và thần cầu mong chúng ta sẽ được chứng kiến ngày 
đó, cho dù chẳng ai thông thái lại thấy có nhiều hy 
vVỌng.” 


Éomer cười phá lên. “Và nếu lời thỉnh cầu đó 
không thể giúp ngươi tránh khỏi cuộc chiến, hỡi Lưỡi 
Giun cao quý,” anh nói, “chức vụ kém vinh dự nào 
ngươi có thể chấp nhận đây? Mang bao tải bột vào 
trong núi ư - nếu còn có bất cứ ai tin tưởng giao cho 
ngươi việc đó?” 


“Không đâu, Éomer, anh không hiếu hết ý của cậu 
Lưỡi Giun rồi,” Gandalf vừa nói vừa hướng cái nhìn 
sắc lẹm xuyên thấu hắn. “Hắn rất trơ trến và xảo 
quyệt. Ngay lúc này đây hắn vẫn đang chơi trò mạo 
hiểm và vừa thắng một keo rồi. Hàng giờ quý giá của 
tôi đã bị phí hoài vì hắn. Năm xuống, đồ rắn độc!” 
đột nhiên ông gầm lên khủng khiếp. “Nằm xuống mà 
bò bằng bụng! Saruman mua chuộc ngươi từ bao lâu 
rồi? Cái giá đã hứa là gì vậy? Khi tất cả quân sĩ chết 
hết, ngươi sẽ được chọn phần chia của cải, và cướp 
lấy người phụ nữ ngươi khao khát phải không? 
Ngươi đã theo dõi nàng dưới hàng mí sụp và ám ảnh 
những bước đi của nàng lâu quá rồi đấy.” 


https://thuviensach.vn 


Éomer nắm lấy thanh kiếm. “Tôi đã biết từ lâu 
rồi,” anh lầm bầm. “Chỉ cần lý do đó tôi đã có thể 
giết chết hắn rồi, mặc kệ luật lệ trong cung điện. Thế 
nhưng còn có những lý do khác nữa.” Anh bước lên 
một bước, nhưng Gandalf đưa tay giữ anh lại. 


“Giờ Éowyn an toàn rồi,” ông nói. “Nhưng ngươi, 
Luỡi Giun, ngươi đã làm hết những øì có thể cho chủ 
nhân thực sự của ngươi. Ít nhất ngươi cũng đã xứng 
đáng với phần thưởng nào đó. Song Saruman ít khi 
lưu ý đến những giao kẻo. Ta khuyên ngươi nên 
nhanh chóng đi khỏi đây và nhắc nhở ông ta, kẻo ông 
ta sắp quên mất công trạng trung thành của ngươi rồi 
đấy.” 


“Ngươi nói láo,” Lưỡi Giun nói. 


“Chữ đó phát ra quá thường xuyên và dễ dãi từ 
miệng ngươi,” Gandalf nói. “la không bao giờ nói 
láo. Thấy chưa Théoden, đây là một con rắn độc! Nếu 
muốn an toàn ngài không thể mang nó theo, cũng 
không thể để nó lại nhà. Giết nó hắn là cũng đáng. 
Nhưng không phải lúc nào nó cũng như thế này. Nó 
đã từng là con người, và đã phục vụ ngài theo cách 
của nỏ. Hãy cho hắn một con ngựa và để hắn đi ngay 
lập tức, đến bất cứ nơi nào hắn chọn. Ngài sẽ phán 
xét hắn qua chính lựa chọn của hắn.” 


“Ngươi đã nghe thấy chưa, Lưỡi Giun?” Théoden 
nói. “Đây là lựa chọn dành cho ngươi: tham chiến 
cùng ta, để chúng ta thấy trên chiến trường ngươi có 
thực tâm hay chăng: hay đi ngay bây giờ, đến bất cứ 
nơi nào ngươi muốn. Nhưng sau đó, nếu chúng ta có 
gặp lại, ta sẽ không khoan dung đâu.” 


https://thuviensach.vn 


Lưỡi Giun chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn họ bằng 
cặp mắt nhắm hờ. Cuối cùng hắn nhìn sang khuôn 
mặt Théoden và mở miệng ra như thể định nói gì. Rồi 
đột nhiên hắn vùng dậy. Tay hắn vung lên. Mắt hắn 
rực sáng. Dã tâm bùng lên trong mắt hắn khiến mọi 
người phải lùi bước tránh xa. Hắn nhe răng: rồi khit 
một tiếng lớn hắn nhổ xuống trước chân nhà vua, và 
lao sang một bên, hắn chạy xuống cầu thang. 


“Theo hắn!” Théoden nói. “Hãy đảm bảo hắn 
không làm hại bất cứ ai, nhưng đừng đánh đập hắn 
hay ngăn cản hắn. Cho hắn một con ngựa, nếu hắn 
muốn.” 


“Và nếu có con nào chịu mang hắn,” Eomer nói. 


Một người trong toán cận vệ chạy xuống cầu 
thang. Một người khác đi đến giếng dưới chân sân 
hiên rồi lấy mũ trụ múc nước. Dùng nước đó anh ta 
rửa sạch khoảng sân đá đã bị Lưỡi Giun vấy bẩn. 


“Giờ thì những vị khách của ta, đi nào!” 'Théoden 
nói. “Hãy đi ăn uống và nghỉ ngơi trong lúc nhiệm vụ 
gấp gáp của chúng ta còn cho phép.” 


Họ lại trở vào tòa nhà lớn. Ở khu dân cư bên dưới 
đã vang lên tiếng những người đưa tin hô lớn và tiếng 
tù và chiến trận nổi lên. Bởi nhà vua sẽ lên đường 
ngay khi trai tráng thành đô và những người sinh 
sống xung quanh đó được vũ trang và tập hợp. 


Eomer và bốn vị khách ngồi bên chiếc bàn dài của 
nhà vua, và ở đó, đứng hầu nhà vua, còn có cả công 


https://thuviensach.vn 


chúa Éowyn. Họ ăn và uống rất nhanh. Những người 
khác đều im lặng trong khi Théoden hỏi Gandalf 
những điều liên quan đến Saruman. 


“Ai có thể biết được sự phản trắc của ông ta đã 
manh nha từ khi nào?” Gandalf nói. “Ông ta không 
phải lúc nào cũng tà ác. Tôi không nghi ngờ øì việc 
ông ta một thời là bạn của Rohan; và ngay cả khi trái 
tim ông ta dần trở nên lạnh giá, ông ta vẫn thấy ngài 
có ích. Thế nhưng ông ta đã âm mưu gây sự sụp đổ 
của ngài từ lâu, dưới cái mặt nạ tình bạn, cho đến khi 
ông ta sẵn sàng. Trong những năm ấy nhiệm vu của 
Lưỡi Giun khá dễ dàng, và tất cả những gì ngài làm 
Isengard đều biết nhanh chóng: bởi đất của ngài vẫn 
rộng mở, và người lạ cứ thế đến rồi đi. Còn Lưỡi 
Giun thì lúc nào cũng thì thầm vào tai ngài, đầu độc 
tâm tư ngài, làm băng giá trái tim ngài, làm suy yếu 
chân tay ngài, trong khi những người khác chỉ biết 
nhìn mà chẳng thể làm øì, bởi ý chí của ngài đã năm 
trong tay hắn. 


“Nhưng đến khi tôi trốn thoát được và cảnh báo 
ngài, cái mặt nạ đã bị lột trần, đối với những người 
thấy được. Sau đó Lưỡi Giun bắt đầu hành động nguy 
hiểm, lúc nào cùng tìm cách trì hoãn ngài, ngăn cản 
ngài tập trung đầy đủ sức mạnh. Hắn vô cùng xảo 
quyệt: khi làm mòn sự cảnh giác của con người, khi 
kích thêm sự sợ hãi của họ, tùy theo hoàn cảnh. Ngài 
không nhớ là hắn đã hăng hái thúc giục không trừ 
một ai tham gia cuộc truy đuổi vô ích lên phía Bắc, 
trong khi hiểm họa cận kề lại ở phía Tây ư? Hắn đã 
thuyết phục ngài cấm Éomer đuổi theo lũ Orc cướp 
bóc. Nếu không phải Éomer đã bất tuân lời của Lưỡi 
Giun nói ra từ miệng ngài, thì chắc hắn lũ Orc đó giờ 
đã đến được Isengard, mang theo một chiến lợi phẩm 


https://thuviensach.vn 


giá trị. Quả thực đó không phải chiến lợi phẩm mà 
Saruman khao khát hơn tất thảy những thứ khác, 
nhưng ít nhất đó cũng là hai thành viên trong Hội 
Đồng Hành của tôi, những người cùng mang một 
niềm hy vọng bí mật, mà ngay cả với ngài, thưa bệ 
hạ, tôi cũng không thế tiết lộ được. Ngài có dám nghĩ 
tới những thứ mà lẽ ra giờ họ đang phải chịu đựng 
không, hay điều mà lẽ ra Saruman giờ đã biết được 
hòng khiến cho chúng ta sụp để?” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi nợ Éomer rất nhiều,” Théoden nói. “Trái tim 
trung thành vẫn thường mang miệng lưỡi ngang 
ngạnh.” 


“Cũng có thể nói,” Gandalf nói, “trước con mắt 
không ngay thắng sự thật luôn mang một bộ mặt nhăn 
nhó.” 


“Thực sự là đôi mắt tôi đã gần như mù lòa,” 
Théoden nói. “Vì tôi nợ ông nhiều hơn tất thảy, hỡi vị 
khách quý của tôi. Một lần nữa ông lại đến đúng lúc. 
Tôi sẽ tặng ông một món quà trước khi chúng ta lên 
đường, tùy ông chọn, ông chỉ cần kể ra bất cứ thứ gì 
thuộc về tôi. Giờ tôi chỉ giữ lại duy nhất thanh kiếm 
của mình!” 


“Vẫn chưa thể nói tôi đã đến đúng lúc hay 
không,” Gandalf nói. “Thế nhưng về món quà của 
ngài, thưa bệ hạ, tôi sẽ chọn lấy thứ đang rất cần cho 
nhu cầu của tôi: nhanh chóng và chắc chắn. Hãy tặng 
Scadufax cho tôi! Trước đây tôi mới chỉ mượn nó, 
nếu có thể gọi đấy là vay mượn. Nhưng giờ tôi sẽ 
cuỡi nó xông vào những hiểm nguy khôn cùng, lấy 
bạc đánh lại đen: tôi không dám liều bất cứ thứ gì 
không phải của tôi. Và hơn nữa giữa chúng tôi có 
một mối tình thâm.” 


“Ông chọn hay lắm.” Théoden nói; “và giờ tôi sẵn 
lòng trao nó. Song đó là một món quà lớn. Chẳng có 
con ngựa nào được như Scadufax. Một trong số 
những con tuấn mã vĩ đại nhất thời xa xưa đã trở về 
trong nó. Sẽ chắng có con nào như vậy trở về nữa 
đầu. Còn đối với các anh, những vị khách còn lại, tôi 
sẽ tặng các anh các thứ có trong kho vũ khí. Có lẽ các 
anh không cần kiếm, nhưng ở đó có mũ và áo giáp 


https://thuviensach.vn 


được chế tác tỉnh xảo, những món quà từ Gondor cho 
cha ông tôi. Hãy chọn trong số đó trước khi chúng ta 
lên đường, và cầu mong chúng có ích cho các anh!” 


Giờ có thêm người đến mang theo binh phục từ 
kho của nhà vua, họ mặc lên người Aragormn và 
Legolas những bộ giáp sáng ngời. Họ lựa chọn cả mũ 
trụ, và những khiên tròn: núm khiên được bọc vàng 
và khảm đá quý, xanh, đỏ và trắng. Gandalf chẳng 
lấy giáp, còn Gimli chẳng cần đến áo giáp xích, ngay 
cả nếu có chiếc nào vừa với thân hình gã, bởi không 
giáp trụ nào trong kho tàng Edoras có thể tốt hơn áo 
giáp ngực của gã, được rèn bên dưới Ngọn Núi ở 
miền Bắc. Nhưng gã có chọn chiếc mũ chóp bằng sắt 
và da thuộc có thể đội vừa cái đầu tròn của gã; gã 
cũng lấy cả một chiếc khiên loại nhỏ. Khiên trang trí 
hình một con ngựa trắng phi trên nền xanh, đó là biếu 
tượng của Gia Tộc Eorl. 


“Mong sao nó có ích cho anh!” 'Théoden nói. “Nó 
được làm cho ta sinh thời Thengel, khi ta vẫn còn là 
một đứa trẻ.” 


Gimli cúi người. “Tôi rất vinh dự, thưa Chúa đất 
Mark, được mang theo biểu tượng của ngài,” gã nói. 
“Thực tình tôi khoái mang một con ngựa hơn là bị nó 
mang đi. Tôi thích đôi chần mình hơn. Nhưng có lẽ 
rồi đây tôi sẽ đến được nơi có thể đứng mà đánh.” 


“Chắc chắn là vậy rồi,” Théoden nói. 


Giờ nhà vua đứng dậy, và ngay lâp tức Éowyn 
bưng theo rượu bước ra phía trước. “Ferthu Théoden 


https://thuviensach.vn 


hái!” nàng nói. “Hãy nhận lấy chén rượu và uống 
trong giờ khắc hạnh phúc này. Cầu mong sức khỏe sẽ 
luôn bên người trong chuyến ra đi và trở về!” 


Théoden uống hết chén rượu, rồi nàng lại dâng 
rượu lên từng vị khách. Khi đến trước mặt Aragorn 
nàng đột nhiên dừng lại và nhìn lên chàng, mắt nàng 
bừng sáng. Còn chàng nhìn xuống khuôn mặt xinh 
đẹp của nàng và mỉm cười; nhưng khi đón lấy chiếc 
chén, tay chàng bắt gặp tay nàng, và chàng biết nàng 
đã run lên khi đụng chạm. “Kính mừng Aragorn con 
trai Arathorn!” Nàng nói. “Kính mừng Công Chúa 
Rohan!” Chàng trả lời, thế nhưng mặt chàng giờ đây 
lo lắng và chàng không cười nữa. 


Khi tất cả đều đã uống xong, nhà vua đi qua cung 
điện ra đến cửa. Ở đó toán cận vệ đang đợi ông, 
những người đưa tin cũng đứng đó, và tất cả những 
lãnh chúa, những thủ lĩnh còn ở lại Edoras hay sinh 
sống gần đó cũng đã tập trung lại. 


“Nghe đây! Ta sẽ tiến quân, và có vẻ như đây sẽ 
là lần xuất trận cuối cùng của ta,” Théoden nói. “Ta 
không có con. Théodred con trai ta đã tử trận. Ta 
phong Éomer con trai em gái ta làm người kế vị. Nếu 
không ai trong số hai chúng ta quay lại, hãy lựa chọn 
ra một nhà vua mới theo mong muốn của các ngươi. 
Nhưng giờ ta muốn giao phó cho ai đó dân chúng mà 
ta để lại, để trông coi họ thay ta. Ai trong số các 
ngươi sẽ ở lại?” 


Không một ai lên tiếng. 


“Các ngươi không tiến cử ai sao? Dân chúng của 
ta tin tưởng ai đây?” 


https://thuviensach.vn 


“Tin vào Gia Tộc Eorl,” Háma trả lời. 


“Nhưng ta không thể để lại Éomer, anh ta cũng sẽ 
không chịu ở lại,” nhà vua nói, “và anh ta là người 
cuối cùng trong Gia Tộc.” 


“Thần không nói đến Éomer,” Háma trả lời. “Và 
ngài ấy không phải là người cuối cùng. Còn có 
Éowyn, con gái Éomund, em gái ngài. Nàng không 
biết sợ và có trái tim cao quý. Tất cả đều yêu mến 
nàng. Hãy để nàng thừa hành ngôi chúa Eorlingas, 
trong khi chúng ta vắng mặt.” 


“Sẽ là như vậy,” Théoden nói. “Hãy bảo những 
người đưa tin loan báo cho dân chúng rằng Công 
Chúa Éowyn sẽ dẫn dắt họ!” 


Rồi nhà vua ngồi lên chiếc ghế trước cửa, còn 
Éowyn quỳ xuống trước mặt ông và nhận từ tay ông 
một thanh kiếm và chiếc áo giáp lấp lánh. “Vĩnh biệt 
con gái em ta!” ông nói “Giờ khắc thật đen tối, song 


cũng có thể chúng ta trở lại Cung Điện Vàng. Thế 


nhưng Dunharg mới là nơi người dân có thể tự vệ lâu 
dài. và nếu cuộc chiến bất lợi, tất cả những ai thoát 
được sẽ tới đó.” 


“Xin đừng nói vậy?” nàng trả lời. “Mỗi ngày mà 
thần phải trông chờ cho đến khi người trở lại sẽ dài 
bằng một năm.” Thế nhưng trong lúc nói, ánh mắt 
nàng lại hướng đến Aragorn đang đứng gần đó. 


“Nhà vua sẽ trở lại,” chàng nói. “Đừng sợ hãi! 
Không phải đằng Tây mà chính miền Đông mới là 
nơi định mệnh đang chờ đợi chúng ta.” 


https://thuviensach.vn 


Giờ nhà vua đi xuống cầu thang cùng với Gandalf 
ở bên cạnh. Những người khác theo sau. Aragorn 
quay lại nhìn khi họ đi về phía cổng. Một mình 
Éowyn đứng trước cửa tòa nhà phía trên cầu thang: 
thanh kiếm dựng thắng trước mặt nàng, và đôi bàn 
tay nàng đặt trên chuôi kiếm. Lúc này nàng đã mặc 
giáp, và tỏa sáng như bạc dưới ánh mặt trời. 


Gimli bước đi cùng Legolas, với cây rìu trên vai. 
“Chà, vậy là cuối cùng chúng ta cũng được lên 
đường!” gã nói. “Con Người cần quá nhiều lời lẽ 
trước khi vào việc. Rìu của tôi đang ngứa ngáy trên 
tay. Cho dù tôi không nghi ngờ mấy tay Rohirrim này 
sẽ dữ dẫn khi lâm trận. Tuy nhiên đây không phải 
cuộc chiến phù hợp với tôi. Làm sao tôi có thể đến 
được chiến trường? Ước sao tôi có thể đi bộ và không 
phải vắt vẻo như cái bao tải trên đầu yên ngựa của 
Gandalf.” 


“Tôi đoán đó là chỗ ngồi an toàn hơn nhiều chỗ 
khác,” Legolas nói. “Song không nghi ngờ gì Gandalf 
sẽ vui vẻ thả anh xuống khi trận chiến bắt đầu; hoặc 
Scadufax sẽ làm vậy. Rìu đầu phải là vũ khí cho một 
ky sĩ.” 

“Và Người Lùn không phải là ky sĩ. Tôi chỉ muốn 
chặt cổ Orc, chứ không phải gọt da đầu Con Người,” 
Gimli vừa nói vừa võ lên chuôi rìu. 


Ra đến cổng họ bắt gặp một đội quân đông đảo, 
già lẫn trẻ, tất cả đều đã sẵn sàng trên yên ngựa. Có 
đến hơn một nghìn người hội quân ở đó. Giáo mác họ 


https://thuviensach.vn 


trông như một rừng cây. Họ reo hò ầm ï và hân hoan 
khi thấy Théoden bước tới. Một vài người đã giữ sẵn 
con ngựa của nhà vua, Snawmana tức Tuyết Mao, vài 
người khác giữ ngựa cho Aragorn và Legolas. Gimili 
đứng bứt rứt, cau có, nhưng Éomer đã đến bên gã, tay 
dắt theo ngựa. 


“Xin chào Gimli con trai Glóin!” anh kêu lớn. 
“Tôi đã không có thời gian để học cách ăn nói nhã 
nhặn dưới cây gậy của anh, như anh hứa hẹn. Nhưng 
chẳng lễ không thể gạt sang một bên mối bất hòa 
giữa chúng ta? Ít ra tôi sẽ không nói xấu Phu Nhân 
trong Khu Rừng nữa.” 


“Tôi sẽ tạm quên cơn phẫn nộ trong ít lâu, Éomer 
con trai Éomund,” Gimli nói, “nhưng nếu anh có cơ 
hội được tận mắt chiêm ngưỡng Phu Nhân Galadriel, 
thì anh sẽ phải công nhận đó chính là nương nương 
đẹp nhất trên đời, bằng không tỉnh bạn của chúng ta 
sẽ chấm dứt.” 


“Cứ vậy đi!” Éomer nói. “Thế nhưng từ giờ đến 
lúc đó xin hãy thứ lỗi cho tôi, và hãy thể hiện sự thứ 
lỗi bằng việc cưỡi ngựa cùng tôi, tôi khẩn cầu đấy. 
Gandalf sẽ dẫn đầu cùng Chúa đất Mark; nhưng 
Eyrfot, con ngựa của tôi, sẽ chở cả hai chúng ta, nếu 
anh đồng ý.” 


“Tôi chân thành cảm ơn,” Gimli đáp, rất lấy làm 
hài lòng. “Tôi sẽ rất vui mừng được đi cùng anh, nếu 
Legolas, đồng đội của tôi, có thể đi bên cạnh chúng 
ta.” 


“Sẽ là như vậy!” Eomer nói. “Legolas ở bên trái 
tôi, còn Aragorn thì ở bên phải, sẽ chắng có kẻ nào 


https://thuviensach.vn 


dám đứng trước mặt chúng ta nữa!” 
“Scadufax đâu rồi?” Gandalf hỏi. 


“Đang phi điên cuồng trên bãi cỏ,” họ trả lời. “Nó 
không chịu để ai động đến mình. Nó kia kìa, phía 
dưới kia gần khúc cạn, như một cái bóng giữa rừng 
liễu.” 


Gandalf huýt sáo và gọi to tên con ngựa, từ tít 
đằng xa nó hất đầu rồi cất vang tiếng hí, và chuyển 
hướng lao về phía đội quân như một mũi tên. 


“Nếu hơi thở Cơn Gió Tây có hiện hữu thành thể 
xác, ấy sẽ là con ngựa này đây,” Éomer nói trong khi 
con ngựa cao lớn phi lên rồi đứng trước mặt thầy phù 
thủy. 


“Món quà có vẻ như đã được trao tặng rồi,” 
Théoden nói. “Nhưng tất cả hãy nghe đây! Giờ ta xin 
được phong vị khách quý của ta, Gandalf Greghama, 
người cố vấn thông thái chăng ai bằng, người lữ hành 
được chào đón nhất, làm một vị chúa đất Mark, một 
thủ lĩnh người Eorlingas chừng nào dòng dõi của 
chúng ta vẫn tồn tại; và ta trao cho ngài Scadufax, 
hoàng tử của loài ngựa.” 


“[ôi xin cảm ơn ngài, Théoden Vương,” Gandalf 
nói. Rồi đột nhiên ông ném lại chiếc áo choàng xám, 
bỏ mũ đi, và nhảy lên lưng ngựa. Ông không đội mũ 
trụ cũng chăng mang áo giáp. Mái tóc màu tuyết của 
ông bay phấp phới trong gió, chiếc áo choàng trắng 
tỏa sáng chói lọi trong ánh mặt trời. 


https://thuviensach.vn 


“Hãy chiêm ngưỡng Ky Sĩ Trắng!” Aragorn thét 
lớn, và tất cả đều đồng thanh. 


“Đức Vua của chúng ta và Ky Sĩ Trắng!” họ thét. 
“Tiến lên Eorlingas!” 


Tiếng kèn đồng vang dội. Lũ ngựa chồm lên hí 
vang. Tiếng giáo mác chạm vào khiên chan chát. Rồi 
nhà vua giơ tay lên, và với một cú thúc bất chợt như 
một cơn cuồng phong lồng lộng nổi, đoàn quân cuối 
cùng của Rohan tiến rầm rập về phương Tây. 


Xa tít trên bình nguyên Éowyn nhìn thấy ánh lấp 
lánh trên giáo mác, trong khi nàng đứng lặng, cô độc 
trước cửa tòa nhà im ắng. 


Chương VII 


HẺÉM HELM 


Mặt trời đã ngả về phía Tây khi họ bắt đầu khởi 
hành từ Edoras, và ánh nắng tràn đầy trong mắt họ, 
khiến mọi cánh đồng Rohan nhấp nhô nhuốm màu 
vàng mờ ảo. Có một con đường mòn hướng về phía 
Tây Bắc men theo chân Dãy Núi Trắng, và họ đi theo 
đường ấy, hết lên lại xuống trên vùng đất xanh ngắt, 
vượt rất nhiều khúc cạn qua những dòng suối nhỏ 
chảy xiết. Xa phía trước về bên phải, Dãy Núi Mù 
Sương hiện ra lừng lững; cứ mỗi dặm đường trôi qua 
nó lại thêm tối sẫẵm và cao vợi. Mặt trời chậm rãi lặn 


https://thuviensach.vn 


xuống phía trước họ. Buổi đêm buông xuống đằng 
sau. 


Đoàn quân vẫn tiến lên phía trước. Sự cấp bách 
thúc giục họ. Sợ đến nơi quá muộn, họ phi với tất cả 
tốc lực, hiếm khi dừng lại. Nhanh nhẹn và trường sức 
là những chiến mã Rohan, nhưng có quá nhiều lý 
đường phải vượt qua. Khoảng bốn mươi lý hoặc hơn, 
tính theo đường chim bay, là quãng đường từ Edoras 
đến Khúc Cạn dòng Isen, nơi họ hy vọng bắt kịp 
những người lính của nhà vua đang kìm giữ đạo quân 
của Saruman. 


Bóng đêm sập xuống quanh họ. Cuối cùng họ 
cũng dừng chân dựng trại. Họ đã phi suốt trong 
khoảng năm giờ và đã đi sâu vào bình nguyên phía 
Tây, song quá nửa cuộc hành trình vẫn còn ở phía 
trước. Lúc này bên dưới bầu trời đầy sao cùng mặt 
trăng khuyết họ đóng quân thành một vòng tròn lớn. 
Họ không nhóm lửa, bởi không nắm được tình hình 
xung quanh; nhưng họ lập một vòng ky sĩ gác xung 
quanh, và cử trinh sát tiến xa lên phía trước, lấn đi 
như những cái bóng trong những nếp đất mấp mô. 
Buổi đêm chậm chạp trôi qua mà không hề có tin tức 
hay báo động nào. Tảng sáng tiếng tù và cất lên, và 
chỉ trong vòng một giờ họ đã lại lên đường. 


Vẫn chưa có mây ở trên đầu, nhưng bầu không 
khí có vẻ nặng nề: trời nóng bất thường so với mùa 
này trong năm. Mặt trời mọc giữa quầng sương mù, 
và ở phía sau, bám theo mặt trời chầm chậm lên cao, 
có một vùng tối đang lớn dần, như một cơn bão lớn 
đang kéo đến từ phương Đông. Và xa tít về hướng 


https://thuviensach.vn 


Tây Bắc dường như có một vùng tối khác bao phủ 
xung quanh chân Dãy Núi Mù Sương, một bóng đen 
đang từ từ bò xuống từ Thung Lũng Phù Thủy. 


Gandalf giảm tốc lui xuống gặp Legolas đang phi 
ngựa bên Éomer. “Anh có đôi mắt tinh tường của nòi 
Tiên, Legolas,” ông nói, “và có thể phân biệt chim sẻ 
với chim chích cách cả lý. Hãy cho tôi biết anh có 
thấy bất cứ gì đằng kia hướng Isengard không?” 


“Có rất nhiều dặm đường nằm xen giữa,” Legolas 
vừa nói vừa chăm chú nhìn phía đó, bàn tay dài che 
mắt. “Tôi nhìn thấy một vùng tối. Có rất nhiều hình 
thù đang di chuyến bên trong những hình thù rất lớn 
ở xa hơn trên bờ sông; nhưng chúng là gì thì tôi 
không nhận ra được. Không phải là sương khói hay 
mây mù đã đánh bại mắt tôi: mà là quyền năng nào 
đó đã phủ tấm màn tối lên vùng đất, và nó đang từ từ 
đi xuống xuôi dòng. Như thể là ánh chạng vạng dưới 
đám cây cối bất tận đang chảy xuống từ dãy đồi.” 


“Và ở đằng sau chúng ta chính cơn bão từ Mordor 
đang kéo đến,” Gandalf nói. “Sẽ là một đêm đen tối 
đầy.” 


Ngày thứ hai trong cuộc hành trình trôi qua, bầu 
không khí càng nặng nề hơn. Vào buổi chiều mây 
đen bắt đầu đuổi kịp họ: một bức vòm tăm tối với 
những mép viền cuồn cuộn điểm những đốm sáng 
chói. Mặt trời lặn xuống màu đỏ máu trong màn mây 
khói mờ ảo. Mũi giáo của đội Ky Sĩ như bịt lửa khi 
những vệt sáng cuối cùng ánh lên trên những mặt dốc 
đứng của ba đỉnh Thrihyme: giờ đã ở rất gần khi họ 


https://thuviensach.vn 


đứng trên nhánh cực Bắc Dãy Núi Trắng, ba chỏm 
núi nhọn hoắt nổi bật trong ánh hoàng hôn. Trong ánh 
hừng đỏ cuối cùng những người trong đội tiên phong 
nhìn thấy một đốm đen, một ky sĩ đang phi ngựa 
ngược về phía họ. Họ dừng lại chờ anh ta. 


Anh ta đến, một người mệt lử, mũ trụ đã méo và 
khiên đã bị chẻ. Anh ta từ từ xuống ngựa đứng thở 
dốc trong một lát. Rồi cuối cùng anh ta lền tiếng. “Có 
Éomer ở đây không?” anh ta hỏi. “Rốt cục các anh 
cũng đến, nhưng đã quá muộn rồi, và với lực lượng 
quá ít ỏi. Mọi thứ đều xấu đi kể từ khi Théodred ngã 
xuống. Ngày hôm qua chúng tôi đã bị đấy lui qua 
khỏi dòng Isen với tổn thất nặng nề; nhiều người đã 
bỏ mạng trong lúc vượt sông. Rồi đến đêm lại có 
những đội quân mới vượt sông tấn công trại chúng 
tôi. Chắc hắn toàn bộ Isengard đều được huy động; 
Saruman đã vũ trang cho lũ người hoang miền núi và 
bầy người vùng Dunland ở bên kia dòng sông, và hắn 
cũng sai bọn này tấn công chúng tôi. Chúng tôi đã bị 
chế ngự. Bức tường khiên bị phá vỡ. Erkenbrand 
chúa Westfold đã rút toàn bộ số quân còn tập hợp 
được đưa về căn cứ của ngài ở Hẻm Helm. Số còn lại 
đã chạy tán loạn hết. 


https://thuviensach.vn 


“Éomer đâu rồi? Hãy nói với ngài chẳng còn hy 
vọng nào ở phía trước nữa đâu. Ngài nên trở lại 
Edoras trước khi lũ sói của Isengard đến được đó.” 


Théoden nãy giờ vẫn ngồi im lặng, khuất khỏi 
tầm nhìn của người kia phía sau toán lính gác; giờ 
ông thúc ngựa lên phía trước. “Nào, hãy đến đứng 
trước mặt ta, Ceorl!” ông nói. “la đây rồi. Đội quân 
cuối cùng của Eorlingas đã tiến bước. Chúng ta sẽ 
không trở lại mà chưa tham chiến.” 


Khuôn mặt người lính sáng lên hần hoan và kinh 
ngạc. Anh ta đứng thằng dậy. Rồi anh quỳ sụp xuống, 
dâng thanh kiếm sứt mẻ về phía nhà vua. “Hãy ban 
lệnh, thưa chúa công!” Anh ta kêu lớn. “Và xin người 
thứ lỗi! Thần tưởng...” 


“Ngươi tưởng ta vẫn còn ở Meduseld lọm khọm 
như một cái cây già dưới tuyết mùa đông. Đúng là 
như vậy khi ngươi ra chiến trường. Thế nhưng một 
cơn gió Tây đã làm lung lay cành lá,” Théoden nói. 
“Hãy mang đến cho người này một con ngựa mới! 
Chúng ta hãy tiến quân trợ giúp Erkenbrand!” 


Trong khi Théoden nói chuyện, Gandalf đã cưỡi 
ngựa lên phía trước một quãng ngắn, và ông ngồi đó 
một mình, nhìn chăm chú lên phía Bắc hướng 
Isengard rồi phía Tây nơi mặt trời lặn. Giờ ông quay 
lại. 


“Đi thôi, Théoden!” ông nói. “Hãy đến Hẻm 
Helm! Xin đừng đi tiếp đến Khúc Cạn dòng Isen, và 
đừng nán lại trên đồng bằng! Tôi phải chia tay các 


https://thuviensach.vn 


ngài trong ít lâu. Giờ Scadufax phải chở tôi đi một 
công chuyện khẩn cấp.” Quay sang Aragorn và 
Éomer cùng gia binh của nhà vua, ông hô lớn: “Hãy 
chăm sóc chu đáo Chúa đất Mark, cho đến khi tôi trở 
lại. Hãy đợi tôi ở Cổng Helm! Xin từ biệt!” 


Ông nói gì đó với Scadufax, rồi như một mũi tên 
rời dây cung con ngựa cao lớn lao vút đi. Họ còn 
chưa kịp nhìn rõ thì nó đã đi mất: một ánh bạc lóe 
trong hoàng hôn, một cơn gió thổi qua thảm cỏ, một 
cái bóng thoắt đã lướt khỏi tầm mắt. Snawmana phì 
hơi chồm lên, nóng lòng đuổi theo; thế nhưng chỉ có 
chim én vẫy đôi cánh mới có thể theo kịp. 


“Như vậy có nghĩa là sao?” một người trong toán 
cận vệ hỏi Háma. 

“Nghĩa là Gandalf Greghama cần phải khẩn 
trương,” Háma trả lời. “Lúc nào ông ấy đi hay đến 


cũng chăng ai lường được.” 


“Lưỡi Giun, nếu hắn có ở đây, có lẽ sẽ chắng khó 
tìm lời giải thích,” người kia nói. 


“Cũng đúng đấy,” Háma nói, “nhưng về phần 
mình, tôi sẽ đợi đến khi nào gặp lại Gandalf.” 


“Có lẽ anh phải đợi lâu đấy,” người kia nói. 


Giờ đoàn quân rời khỏi con đường dẫn đến Khúc 
Cạn dòng Isen mà chuyển hướng xuống phía Nam. 


https://thuviensach.vn 


Đêm xuống, và họ vẫn tiến bước. Dãy núi tiến lại 
gần, thế nhưng những chóp cao cụm Thrihyme đã mờ 
đi trên nền trời đang sầm tối. Vẫn còn cách vài dặm 
nữa, nơi đầu kia Thung Lũng Westfold khống lồ ăn 
vào trong dãy núi, có một lòng chảo xanh tốt, ở trong 
cùng lòng chảo một hẻm núi mở ra. Người dần vùng 
này gọi đấy là Hẻm Helm, theo tên vị anh hùng trong 
những cuộc chiến xa xưa từng đến đó ẩn náu. Càng 
luồn lách vào sâu bên trong, từ phía Bắc dưới tầng 
bóng đổ của Thrihyme, hẻm núi càng dựng dứng và 
hẹp dần cho đến khi những sườn đá quạ ám vươn lên 
như những tòa tháp sừng sững ở cả hai phía, che 
khuất cả ánh sáng. 


Tại Cổng Helm, đặt trước miệng Hẻm, có một gót 
đá đâm ra dưới vách núi phía Bắc. Trên triền gót đá 
sừng sững những vòng tường cao bằng đá cổ, trong 
cùng là một tòa tháp cao vút. Người ta nói rằng vào 
những ngày vinh quang xa xưa của Gondor, các vị 
vua biển đã xây dựng căn cứ này nhờ tay những 
người khổng lồ. Nó được gọi là Lũy Tù Và, bởi mỗi 
khi tiếng kèn đồng cất lên trên tòa tháp sẽ vang vọng 
trong Hẻm phía sau như thể những đoàn quân bị lãng 
quên từ lâu đang đổ ra tham chiến từ những hang sâu 
dưới lòng núi. Người xưa còn xây một bức thành kéo 
dài từ Lũy Tù Và đến vách núi phía Nam, chắn ngang 
lối vào trong hẻm. Luồn dưới chân thành, Suối Hẻm 
chảy ra qua một lòng cống rộng. Dòng suối lượn 
quanh chân Hòn Lũy, rồi chảy thành con kênh cắt qua 
khoảng đất rộng xanh tốt trải xuống thoai thoải từ 
Cổng Helm đến Hào Helm. Từ đó nó đổ xuống Lòng 
Chảo Hẻm rồi chảy vào Thung Lũng Westfold. Lũy 
Tù Và tại Cổng Helm là nơi cư ngụ của Erkenbrand, 
chủ nhân Westfold trên biên cương đất Mark. Khi 
ngày tháng trở nên đen tối vì những điềm báo chiến 


https://thuviensach.vn 


tranh, ông đã sáng suốt sửa chữa tường thành và gia 
cố căn cứ vững chắc hơn. 


Đoàn Ky Sĩ vẫn ở dưới lũng thấp trước miệng 
Lòng Chảo, khi họ nghe thấy những tiếng hò hét và 
tiếng tù và của toán trinh sát đi phía trước. Tên từ 
bóng tối bay ra vèo vẻo. Rất nhanh đã thấy một trinh 
sát quay lại báo rằng bọn cưỡi sói đã tràn tới đáy 
thung lũng, và rằng một đội quân Orc lẫn người 
hoang đang hăm hở tiến về phía Nam từ Khúc Cạn 
dòng Isen và có vẻ như đang hướng tới Hẻm Helm. 


“Chúng thần tìm thấy rất nhiều người của chúng 
ta nằm chết trên đường tháo chạy khỏi đó,” người 
lính trinh sát nói. “Và chúng thần cũng gặp những 
toán tàn quân, chạy nháo nhác không có ai chỉ huy. 
Có vẻ như chăng ai biết điều gì đã xảy ra với 
Erkenbrand. Rất có thể ngài sẽ bị đuổi kịp trước khi 
đến được cổng Helm, nếu ngài còn chưa tử trận.” 


“Có dấu hiệu nào của Gandalf không?” 'Théoden 
hỏi. 


“Có, thưa chúa công. Nhiều người đã nhìn thấy 
một ông già mặc đồ trắng cưỡi trên lưng ngựa, phi 
qua hết chỗ này đến chỗ khác trên bình nguyên như 
cơn gió thối qua đồng cỏ. Vài người tưởng đó là 
Saruman. Có tin nói rằng trước khi màn đềm buông 
xuống ông ấy đã bỏ đi về phía Isengard. Cũng có vài 
người nói họ nhìn thấy Lưỡi Giun trước đó, đi về 
phía Bắc cùng một đội quân Orc.” 


https://thuviensach.vn 


“Sẽ không hay cho Lưỡi Giun, nếu Gandalf đuổi 
kịp hắn,” Théoden nói. “Dù thế nào thì ta cùng đã lỡ 
mất cả hai người cố vấn, một cũ một mới. Thế nhưng 
trong hoàn cảnh này chúng ta chẳng có lựa chọn nào 
hay hơn ngoài việc đi tiếp, như Gandalf đã nói, đến 
Cổng Helm, cho dù Erkenbrand có ở đó hay không. 
Có biết quân số của đội quân đến từ miền Bắc 
không?” 


“Võ cùng đông đảo,” người lính trinh sát nói. 
“Vẫn biết những người bỏ chạy thường kể gấp đôi kẻ 
thù. Song thần đã nói chuyện với những người can 
đảm, và thần không nghi ngờ rằng lực lượng chủ lực 
của kẻ thù đông gấp nhiều lần toàn bộ những gì 
chúng ta có ở đây.” 


“Vậy thì chúng ta phải khẩn trương lên,” Éomer 
nói “Chúng ta hãy mở đường qua đám kẻ thù đang 
đứng đợi sẵn giữa chúng ta và căn cứ. Có nhiều hang 
động ở Hẻm Helm mà hàng trăm người có thể năm 
ẩn náu; và cả những con đường bí mật dẫn từ đó lên 
dãy đồi.” 


“Đừng có tin những con đường bí mật,” nhà vua 
nói. “Saruman từ lâu đã do thám vùng đất này rồi. 
Nhưng chúng ta vẫn có thể phòng vệ lâu dài ở đó. 
Chúng ta đi thôi!” 


Lúc này Aragom và Legolas đi cùng Éomer trong 
đội quân tiên phong. Họ phi không nghỉ qua đêm tối, 
tốc độ mỗi lúc một giảm vì bóng tối dày đặc hơn và 
con đường bắt đầu dốc lên về phía Nam, mỗi lúc một 
cao vào những nếp đồi mờ ảo quanh chân dãy núi. 


https://thuviensach.vn 


Họ không thấy nhiều kẻ thù phía trước. Đây đó họ 
chạm trán những toán quân Orc lấn quất; nhưng 
chúng đều bỏ chạy trước khi đội Ky Sĩ kịp bắt hoặc 
tiêu diệt chúng. 


“Tôi e là chỉ ít nữa,” Éomer nói, “thủ lĩnh của kẻ 
thù chúng ta sẽ biết đội quân của nhà vua đang đến, 
dù đó là Saruman hay bất cứ tên chỉ huy nào mà hắn 
phái đi.” 


Những thanh âm chiến tranh bắt đầu vang lên phía 
sau họ. Giờ họ đã nghe được, vắng đến qua bóng tối, 
những tiếng hét chói tai. Họ đã leo được lên khá sâu 
vào Lòng Chảo Hẻm thì mới quay lại nhìn. Và họ 
thấy rất nhiều ngọn đuốc, những đốm lửa hung tợn 
nhiều không đếm xuể trên những cánh đồng tối đen 
phía sau, chỗ lốm đốm như những bông hoa đỏ, chỗ 
quanh co đi lên từ vùng đất thấp thành những đường 
sáng dài lập lòe. Đây đó còn có những ngọn lửa to 
hơn bùng lên. 


“Đúng là một đoán quân đông đảo đang quyết 
đuổi theo chúng ta,” Aragorn nói. 


“Chúng mang theo lửa,” Théoden nói, “và đi đến 
đầu chúng đốt phá đến đó, rơm rạ, nhà cửa, cây cối. 
Đây vốn là một thung lũng trù phú với biết bao ấp 
trại. Thương thay người dân của ta!” 


“Giá ban ngày đã tới để chúng ra tràn xuống như 
cơn bão từ núi đổ lên đầu chúng!” Aragorn nói. “lôi 
thật đau lòng phải bỏ chạy trước bọn chúng.” 


“Chúng ta không cần phải chạy xa hơn nữa,” 
Éomer nói. “Giờ không xa phía trước đã là Hào 


https://thuviensach.vn 


Helm, con hào và bức thành cổ đại vắt qua lòng chảo, 
cách hai sải phía dưới Cổng Helm. Đến đó chúng ta 
có thể dừng lại chiến đấu.” 


“Không được, chúng ta có quá ít quân để phòng 
thủ Hào,” Théoden nói. “Nó dài đến một dặm hoặc 
hơn, mà lối cầu qua hào lại rộng.” 


“Tại cầu vào đội quân bọc hậu của chúng ta buộc 
phải trụ lại, nếu chúng ta bị dồn đuổi,” Eomer nói. 


Chắng hề có sao hay trăng khi đoàn Ky Sĩ đến 
được lối cầu bắc qua Hào, nơi dòng suối từ phía trên 
chảy ra, và con đường cạnh suối chạy xuống từ Lũy 
Tù Và. Bức thành bất chợt hiện lên trước mặt họ, một 
bóng đen sừng sững phía sau miệng vực đen. Khi họ 
phóng tới một lính canh tiến ra đòi phải báo danh. 


“Chúa đất Mark hành quân đến Cổng Helm,” 
Éomer trả lời. “Ta, Éomer con trai Éomund, đang lên 
tiếng.” 


“Đây quả là một tin tốt chăng ai ngờ,” người lính 
canh nói. “Khãẩn trương lên! Kẻ thù ở sau gót các 
ngài rồi.” 


Đoàn quân đi qua cầu vào rồi dừng lại trên triền 
cỏ dốc phía trên. Giờ đây họ vui mừng nghe tin 
Erkenbrand vẫn còn để lại nhiều quân phòng ngự 
cổng Helm và còn nhiều nữa đã chạy thoát được về 
đó. 


https://thuviensach.vn 


“Có lẽ chúng tôi có khoảng một nghìn quân đủ 
sức đánh bộ,” Gamling, thủ lĩnh già của đội quân 
canh Hào nói. “Nhưng đa phần họ đã sống qua quá 
nhiều mùa đông, giống như tôi, hoặc quá ít giống như 
con trai của con trai tôi đây. Có tin tức gì của 
Erkenbrand không? Hôm qua có tin ngài sắp rút về 
đầy cùng tất cả những gì còn lại của đội Quân Ky tốt 
nhất Westfold. Nhưng ngài vẫn chưa đến nơi.” 


“Ta e rằng giờ ông ấy sẽ không đến nữa,” Éomer 
nói. “Trinh sát của chúng ta không thu thập được tin 
tức nào về ông ấy, còn kẻ thù thì đã tràn đầy thung 
lũng phía sau chúng ta.” 


“Ta mong là ông ấy đã thoát được.” Théoden nói. 
“Ông ấy là một người mạnh mẽ. Lòng can trường của 
Helm Tay Búa đã hồi sinh trong con người ông ấy. 
Thế nhưng chúng ta không thể chờ ông ấy ở đây. Giờ 
chúng ta phải rút toàn bộ lực lượng về phía sau tường 
thành. Các ông có dự trữ tốt không? Chúng ta chỉ 
mang một chút lương thực, bởi chúng ta tiến quần để 
tham chiến chứ không phải để cố thủ.” 


“Phía sau chúng thần bên trong những hang động 
sau Hẻm có ba phần dân Westfold, cả trẻ lẫn già, trẻ 
em và phụ nữ,” Gamling nói. “Nhưng một lượng lớn 
lương thực dự trữ, rất nhiều ngựa và cỏ khô cho 
chúng cũng được tập trung ở đó.” 


“Vậy thì tốt rồi,” Éomer nói. “Chúng đang đốt 
phá hoặc cướp bóc tất cả những øì còn lại trong thung 
lũng.” 


“Nếu chúng đến nhòm ngó của cải của chúng ta 
tại Cống Helm này, chúng sẽ phải trả giá đắt,” 


https://thuviensach.vn 


Gamling nói. 


Nhà vua và đội Ky Sĩ đi tiếp. Họ xuống ngựa 
trước khi đến con đường đắp cao qua dòng suối. Họ 
dắt ngựa thành một hàng dài đi lên bờ dốc và qua 
cổng vào Lũy Tù Và. Ở đó họ lại được đón mừng 
nồng nhiệt vì niềm hy vọng mới nhen lại, bởi giờ đây 
đã đủ người bảo vệ cả tháp chính lẫn tường thành. 


Éomer nhanh chóng cắt đặt quân sĩ xong xuôi. 
Nhà vua cùng gia binh của ông đóng tại Lũy Tù Và, 
ở đó cũng cắt thêm nhiều lính Westfold. Nhưng ở trên 
Thành Hẻm cùng tháp canh trên thành, và ở cả phía 
sau tường thành, Éomer bố trí gần hết lực lượng trong 
tay, bởi ở đây phòng bị khó khăn hơn một khi bị tập 
trung tấn công với quân số lớn. Lũ ngựa được đưa 
vào sâu trong Hẻm và được những quân sĩ ít ỏi còn 
lại canh giữ. 


Thành Hẻm cao hai mươi bộ, dày đến nỗi bốn 
người có thể cùng nhau sóng bước dọc mặt trên 
thành, được che chắn bởi tường phòng hộ chỉ người 
cao lớn mới có thể nhìn được qua. Đôi chỗ trên tường 
có khoảng hở để quân lính bắn ra. Có thể lên tường 
thành này qua cầu thang chạy xuống từ một cổng nơi 
sân ngoài Lũy Tù Và; cũng có ba cầu thang dẫn lên 
mặt thành từ Hẻm phía sau; nhưng mặt phía trước lại 
nhẫn nhụi, những phiến đá lớn được ghép khéo léo 
đến nỗi không thể tìm thấy mấu nào đặt chân được 
giữa những lăn ráp nối, và những phiến trên cùng nhô 
ra ngoài như một vách núi bị biển khoét. 


https://thuviensach.vn 


›k +®% % 


Gimli đứng tựa vào bờ tường bảo vệ trên thành. 
Legolas ngồi cao hơn trên tường phòng hộ, mân mê 
cây cung, và nhìn chăm chú vào bóng đêm. 


“Thế này là tôi ưa hơn,” gã lùn vừa nói vừa giậm 
chân lên nền đá. “Trái tim tôi rộn lên khi chúng ta 
tiến gần đến dãy núi. Chất đá ở đây thật tốt. Vùng đất 
này có được bộ xương thật vững chãi. Tôi cảm nhận 
được đá dưới chân khi chúng ta đi lên từ dưới hào. 
Cứ cho tôi một năm và một trăm người bà con của tôi 
xem, tôi sẽ biến đây thành một nơi mà kẻ thù đập vào 
sẽ tan ra như nước.” 


“Tôi không nghi ngờ điều đó,” Legolas nói. 
“Nhưng anh là người lùn, mà người lùn lại là một 
giống người kỳ lạ. Tôi không thích nơi này, và tôi 
cũng không thích nó hơn trong ánh sáng ban ngày 
đầu. Thế nhưng anh khiến tôi yên tâm, Gimili ạ, và tôi 
mừng vì có anh đứng bên cạnh với đôi chần rắn và 
cây rìu cứng. Ước gì có thêm những người họ hàng 
của anh ở đây với chúng ta. Thế nhưng tôi còn mong 
muốn có một trăm tay thiện xạ rừng Âm U hơn. 
Chúng ta sẽ cần đến họ. Người Rohirrim có nhiều 
tiễn thủ tốt theo kiếu họ, nhưng ở đây lại có quá ít, 
quá ít.” 


“Hơi tối cho tiễn thủ đấy,” Gimili nói. “Thực tình 
là đã đến giờ ngủ rồi. Ngủ! Tôi thấy thèm ngủ, thèm 
đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ người lùn lại có thể 
thèm như vậy. Cưỡi ngựa quả là một công việc mệt 


https://thuviensach.vn 


nhọc. Song cây rìu của tôi vẫn đang ngứa ngáy trong 
tay. Hãy cho tôi một hàng cổ Orc và đủ không gian 
để múa rìu, tất cả mệt nhọc sẽ trút khỏi tôi!” 


Thời gian chậm chạp trôi qua. Xa tít phía dưới 
thung lũng những đốm lửa vẫn cháy rải rác. Những 
đội quân Isengard giờ đang lặng lẽ tiến tới. Đèn đuốc 
của chúng đang quanh co trườn lên lòng chảo thành 
nhiều hàng. 


Đột nhiên từ phía Hào nối lên tiếng hò hét, và 
những tiếng hô xung trận của con người. Lửa đuốc 
xuất hiện bên bờ hào và dồn lại dày đặc nơi lối vào. 
Nhưng rồi chúng lại tản ra và biến mất. Một toán 
người phi ngựa quay lại, băng qua cánh đồng, phóng 
lên sườn dốc, đến cổng Lũy Tù Và. Đội quân bọc hậu 
của Westfold đã bị đấy lùi vào trong. 


“Kẻ thù đến gần lắm rồi!” Họ nói. “Bọn tôi đã bắn 
toàn bộ số tên hiện có, và rải đầy Orc xuống Hào. 
Nhưng như vậy vẫn chăng thể cản được chúng lâu. 
Chúng đã bắt đầu leo lên bờ hào ở nhiều chỗ, dày đặc 
như một đàn kiến. Nhưng bọn tôi đã dạy cho chúng 
biết rằng không nên mang theo đuốc.” 


Lúc này đã quá nửa đêm. Bầu trời đen kịt, và sự 
im ắng trong bầu không khí nặng nề dự báo sắp có 
bão tố. Đột nhiên những đám mây bị thiêu đốt bởi 
một ánh chớp chói lòa. Những tia sét tỏa nhánh đánh 
xuống dãy đồi phía Đông. Trong phút chốc chăm chú 
lính canh trên các tường thành thấy toàn bộ khoảng 


https://thuviensach.vn 


không giữa họ và con Hào đều bừng lên sáng lòa: ở 
đó đang sôi lên, lúc nhúc những hình thù đen tối, một 
số béo lùn và to bè, một số cao lớn và gớm ghiếc, 
cùng mũ trụ cao và khiên đen đúa. Hàng trăm cùng 
hàng trăm tên khác đang tràn qua lối vào vượt qua 
Hào. Cơn thủy triều đen đổ dồn về phía các tường 
thành từ vách đá này sang vách đá khác. Sấm chớp 
rền lên khắp thung lũng. Mưa rạch trời đổ xuống. 


Tên dày đặc như mưa vun vút lao qua tường 
phòng hộ, rồi rơi lách cách và loang loáng trên mặt 
đá. Một vài mũi đã tìm đến được mục tiêu. Cuộc tấn 
công vảo Hẻm Helm đã nổ ra, nhưng không hề nghe 
thấy tiếng động hay sự kháng cự nào từ phía trong, 
cũng không thấy loạt tên đáp trả nào. 


Đội quân tấn công dừng lại, hoang mang trước 
bầu im lặng đầy đe dọa của đá và tường thành. Thỉnh 
thoảng lại có tỉa chớp lóe lên xé toạc màn đêm. Rồi 
lũ Orc gào thét, khua gươm múa giáo, và bắn cả một 
đám mây tên lên bất cứ mục tiêu nào chúng phát hiện 
đang đứng trên bờ thành; và những con người đất 
Mark sửng sốt nhìn ra, trước mắt họ, dường như là 
cánh đồng ngũ cốc đen mênh mông đang bị xới lên 
bởi cơn giông tố chiến tranh, từng ngọn lúa lóe lên 
trong ánh sáng gai góc. 


Dàn kèn cất tiếng chát chúa. Kẻ thù ào lên phía 
trước nhiều tên áp sát Thành Hẻm, nhiều tên khác 
thăng hướng con đường đắp cao và bờ dốc dẫn lên 
cổng chính Lñy Tù Và. Ở đó tập trung lũ Orc to lớn 
nhất, cùng đám người hoang từ đồng trống Dunland. 
Chúng chần chừ trong chốc lát nhưng rồi lại tiến 
bước. Chớp lại lóe lên, tô điểm sáng ngời hình bàn 
tay Isengard gớm ghiếc được vẽ trên từng chiếc mũ, 


https://thuviensach.vn 


chiếc khiên. Chúng đã lên được đỉnh triền gót đá; 
chúng xô ào vào cổng. 


Rồi rốt cục câu trả lời cũng xuất hiện: một cơn 
bão tên lao vào chúng, và cả một trận mưa đá. Chúng 
rúng động, tan hàng, quay đầu tháo chạy; rồi lại tấn 
công, tan hàng rồi lại tấn công tiếp; và cứ mỗi lần 
như vậy, giống như thủy triều dâng, chúng lại chiếm 
được một điểm cao hơn. Tiếng kèn đồng lại cất lên, 
một toán những con người gầm rú lao tới. Chúng giơ 
những chiếc khiên lớn che trên đầu như mái lợp, còn 
giữa hàng quân, chúng vác hai súc cây khống lồ. 
Đằng sau chúng quân tiễn thủ Orc đứng đông đặc, 
bắn trả những tay cung trên tường thành cả một cơn 
mưa tên. Chúng tiến sát cổng. Những súc cây, lao tới 
trên những cánh tay chắc khỏe, thúc vào mặt gỗ vang 
tiếng nện xé tai. Nếu có gã nào gục xuống, do trúng 
đá từ bên trên ném xuống, lại có hai tên khác nhảy 
lên thay thế. Hai súc gỗ phá thành khống lồ cứ lao tới 
rồi đâm sầm hết lần này tới lần khác. 


Aragorn và Ếomer đứng bên nhau trên Thành 
Hẻm. Họ nghe thấy những tiếng gào thét cùng tiếng 
đâm rầm rầm của súc gỗ phá thành; và rồi trong ánh 
chớp bất chợt lóe lên, họ nhận thấy mối nguy bên 
cổng. 


“Nào!” Aragorn nói. “Đây chính là giờ khắc 
chúng ta cùng nhau tuốt kiếm!” 


Nhanh như lửa, họ chay dọc bờ thành, lao lên 
những bậc thang, phóng tới vòng sân ngoài trên Hòn 
Lũy. Vừa chạy họ vừa tập hợp thêm được vài tay 
kiếm kiên cường. Có một cổng phụ mở ra trên vòng 
thành ngoại chéo góc về phía Tây, nơi vách núi nhô 


https://thuviensach.vn 


ra nối vào thành. Ở phía đó một con đường mòn hẹp 
chạy vòng về phía cổng chính, giữa vòng thành ngoại 
và bờ Hòn Lũy dốc đứng. Éomer và Aragorn cùng 
nhảy qua cổng phụ, quần của họ theo sát phía sau. 
Cùng một lúc hai thanh kiếm lóe sáng rời khỏi vỏ. 


“Gúthwinẻ!? Éomer thét lên. “Gúthwinẻ vì đất 
Marklt” 


“Andúril!” Aragorn thét lên. “Andúril vì người 
Dúnedain!” 


Ho lăn xả vào đám người hoang mà tấn công chọc 
sườn. Thanh Andúril vung lên rồi chém xuống, lấp 
loáng ánh lửa trắng. Một tiếng hét vang dội từ khắp 
tường thành và tòa tháp: “Andúrilt Andúril đã tham 
chiến. Lưỡi Kiếm Gãy giờ lại tỏa sáng rồi!” 


Toán quân phá cổng hoảng hồn thả rơi hai súc cây 
quay lại chiến đấu; nhưng bức tường khiên của chúng 
đã vỡ tan như vừa chịu cú sét giáng xuống, và chúng 
bị quét đi, bị đốn gục, hay tống khỏi Hòn Lũy xuống 
dòng nước lởm chởm đá bên dưới. Lũ tiễn thủ Orc 
bắn điên dại rồi cũng bỏ chạy. 


Éomer và Aragorn đứng lại trước cổng trong chốc 
lát. Tiếng sấm giờ rền vang ở phía xa. Ánh chớp vẫn 
lấp loáng, xa tít ở vùng núi phía Nam. Một cơn gió 
rét thấu xương lại thối đến từ phương Bắc. Những 
đám mây bị xé toạc bay tứ tán, những vì sao hé ra; 
còn ở phía trên dãy đồi sườn Lòng Chảo mặt trăng 
đang lặn dần về phía Tây, lấp lánh vàng giữa cảnh đổ 
nát sau cơn bão tố. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta không đến sớm quá đâu,” Aragorn vừa 
nói vừa nhìn cống. Những bản lề và then sắt lớn đã 
vặn vẹo và cong lại; nhiều phiến gỗ đã nứt vỡ. “Thêm 
một đợt công như vậy cổng sẽ bật tung.” 


“Song chúng ta cũng không thể ở lại đây ngoài 
tường thành để phòng ngự cống,” Éomer nói. “Nhìn 
kìa!” Anh ta chỉ về phía con đường đắp cao. Một đám 
đông lớn Orc và Người đã lại tập trung phía bên kia 
dòng suối. Những mũi tên phóng vun vút rồi nảy trên 
nền đá xung quanh họ. “Nào! Chúng ta phải quay lại 
xem có thể làm gì để chồng đá và xà bịt phía trong 
cổng. Đi thôi!” 


Họ quay người chạy. Ngay lúc đó chừng một tá 
Orc nằm bất động giữa những xác chết vùng lên, 
nhanh chóng và lặng lẽ bám theo sau. Hai tên lao 
người xuống nền đá ngay gót Éomer, ngáng ngã anh 
ta, và trong chốc lát chúng đã đẻ anh ta xuống. Song 
một bóng đen nhỏ bé không ai để ý chợt lao ra từ 
bóng tối và cất tiếng thét khàn khàn: Baruk Khazâd! 
Khazâd ai-mênu! Một chiếc rìu vung lên rồi quét lại. 
Hai tên Orc gục xuống mất đầu. Những tên còn lại bỏ 
chạy. 


Éomer gượng đứng lên, bấy giờ Aragorn mới kịp 
chạy lại để hỗ trợ. 


Cổng phụ lại được đóng lại, cánh cửa sắt đã được 
chặn và chất đá bên trong. Khi tất cả đã vào trong an 
toàn, Éomer quay lại: “Tôi cảm ơn anh, Gimli con 
trai Glóin!” anh ta nói. “Tôi không biết anh đã đi 


https://thuviensach.vn 


cùng bọn tôi trong chuyến phá vây. Nhưng thường 
khách không mời lại là bạn tốt. Anh đi ra đó thế nào 
vậy?” 


“[ôi theo các anh cho tỉnh ngủ,” Gimili trả lời, 
“nhưng tôi nhìn lũ người núi thì thấy chúng có vẻ quá 
lớn so với tôi, vậy nên tôi đã ngồi bên một tảng đá để 
xem các anh múa kiếm.” 


“Sẽ chăng dễ dàng øì tôi mới có thể trả ơn anh,” 
Éomer nói. 


“Có lẽ vẫn còn nhiều cơ hội trước khi đêm nay kết 
thúc,” gã Người Lùn cười. “Nhưng tôi thỏa mãn rồi. 
Tôi đã chẳng đốn được øì ngoài cây cối kể từ khi rời 
Moria đến nay.” 


“Hai tên!” Gimli vừa nói vừa gõ lên chiếc rìu. Gã 
đã trở lại chỗ của mình trên mặt thành. 


“Hai ấy à?” Legolas hỏi. “Tôi đã làm tốt hơn đấy, 
cho dù bây giờ tôi phải mò mẫm tìm tên đã bắn; toàn 
bộ số tên của tôi bay hết rồi. Song tôi cũng thu thập 
được ít nhất là hai mươi tên. Nhưng từng đó cũng chỉ 
là vài chiếc lá trong rừng.” 


Lúc này bầu trời nhanh chóng trở nên quang đãng 
và mặt trăng đang lặn lại ngời sáng. Nhưng ánh sáng 
không mang đến nhiều hy vọng cho đội Ky Sĩ đất 
Mark. Kẻ thù phía trước họ xem ra càng mạnh thêm 
chứ chăng hề hao tổn, và vẫn còn nhiều quân đang 


https://thuviensach.vn 


dồn lên từ phía thung lũng vượt qua hào. Cuộc phá 
vây trên Hòn Lũy chỉ đem lại được một khoảng trì 
hoãn chốc lát. Cuộc tấn công vào cổng đã được tăng 
cường. Những toán quân Isengard gầm gào táp vào 
Thành Hẻm như sóng biển. Lũ Orc và đám người núi 
xúm lại lúc nhúc dưới chân thành suốt từ đầu này 
sang đầu kia. Dây thừng buộc móc sắt được tung qua 
tường phòng hộ nhanh đến nỗi chăng ai kịp chặt đứt 
hay quăng trở lại. Hàng trăm cây thang dài được 
dựng lên. Rất nhiều thang bị ném xuống vỡ tan, 
nhưng lại thêm nhiều nữa tới thay thế, và lũ Orc 
thoăn thoát leo thang như lũ vượn trong những khu 
rừng tăm tối miền Nam. Trước chân tường thành, 
những xác chết và thần hình què quặt chất lên như đá 
cuội trong bão, mỗi lúc một cao thành những gò đống 
øớm ghiếc, mà kẻ thù vẫn tiếp tục dồn lên. 


Những người Rohan dần trở nên kiệt sức. Toàn bộ 
tên của họ đều đã dùng hết, mỗi ngọn lao cũng đã 
được phóng đi; kiếm họ mẻ còn khiên thì nứt toác. 
Ba lần Aragorn và Éomer kêu gọi họ lao lên, ba lần 
thanh Andúril bừng cháy trong cuộc tấn công tuyệt 
vọng đã đấy lui quân thù khỏi tường thành. 


Rồi lại có tiếng hò hét nổi lên trong Hẻm ở phía 
sau. Như một đàn chuột, lũ Orc đã bò qua miệng 
cống nơi dòng suối chảy ra ngoài dưới tường thành. 
Ở đó chúng tập trung lại dưới bóng vách đá, đến khi 
cuộc tấn công phía trên vào độ dữ dội nhất và gần 
như toàn bộ quân phòng ngự đều đã dồn lên mặt trên 
thành. Rồi chúng nhảy túa ra. Nhiều tên đã kịp vượt 
sâu vào Hẻm tới chỗ đàn ngựa, chiến đấu với những 
người lính gác. 


https://thuviensach.vn 


Từ trên tường thành Gimli nhảy xuống trong tiếng 
thét dũng mãnh vang vọng cả những vách núi. 
“Khazâd! Khazâd!” Chằng lầu sau gã đã có đủ việc 
làm. 


“Al-oi!” gã thét lớn. “Lũ Orc đang ở phía trong 
tường thành. Ai-oi! Nào, Legolas! Có đủ cho cả hai 
chúng ta đấy. Khazâd ai-mênu!” 


Từ trên Lũy Tù Và, Gamling Già nhìn xuống 
dưới, nghe thấy tiếng thét lớn của øã lùn trỗi lên giữa 
tiếng huyền náo. “Lũ Orc đã vào được Hẻm!” ông 
thét. “Helm! Helm! Tiến lên Helmingas!” Ông vừa 
hò hét vừa lao xuống cầu thang từ Hòn Lũy cùng 
nhiều người Westfold theo phía sau. 


Cuộc đột kích của họ mãnh liệt và bất ngờ, khiến 
lũ Orc trước mặt họ phải dạt ra. Chằng bao lâu chúng 
đã bị dồn vào các khe hẹp trong hẻm, rồi tất cả đều bị 
tiêu diệt hoặc phải gào thét bỏ chạy vào khe sâu để 
rồi gục ngã trước các vệ binh ở các miệng hang bí 
mật. 


“Hai mốt!” Gimili hô to. Gã chém một nhát bằng 
cả hai tay hạ gục tên Orc cuối cùng ngay trước chân 
gã. “Giờ thành tích của tôi lại vượt cậu Legolas rồi.” 


“Chúng ta phải bít cái lỗ chuột này lại,” Gamling 
nói. “Nghe nói Người Lùn rất khéo léo trong nghề đá. 
Hãy trợ giúp chúng tôi, cậu Người Lùn!” 


“Bọn tôi đầu tạc đá bằng rìu chiến, cũng chăng 
bằng móng tay,” Gimli nói. “Nhưng tôi sẽ cố giúp hết 


https://thuviensach.vn 


sức.” 


Họ cố sức thu nhặt những tảng đá nhỏ và những 
viên đá vỡ xung quanh, và theo chỉ đạo của Gimili 
những người Westfold bịt miệng cống phía trong, cho 
đến khi chỉ còn chừa lại một lối thông hẹp. Suối 
Hẻm, phình căng dưới cơn mưa, cuộn lại rồi ngắc 
ngứ trong lối chảy đã bị chặn, rồi từ từ tràn ra thành 
những vũng nước lạnh lẽo từ vách đá này qua vách 
đá kia. 


“Phía trên sẽ khô ráo hơn,” Gimli nói. “Nào, 
Gamling chúng ta hãy đi xem mọi việc trên thành thế 
nào rồi!” 


Gã trẻo lên thấy Legolas bên cạnh Aragorn và 
Éomer. Chàng Tiên đang mài sắc con dao dài của 
mình. Đó là khoảng yên tĩnh chốc lát của cuộc tấn 
công kể từ lúc toán đột phá qua miệng cống bị đấy 
lui. 


“Hai mốt!” Gimili báo. 


“Tốt!” Legolas nói. “Nhưng phần của tôi giờ đã là 
hai tá rồi. Trên này đã diễn ra một trận đọ dao.” 


Éomer và Aragorn mệt mỏi tì người vào kiếm. Xa 
xa phía trái tiếng va chạm và hò hét của cuộc chiến 
trên Hòn Lũy lại rộ lên ầm 1. Thế nhưng Lũy Tù Và 
vẫn trụ vững, như một hòn đảo giữa biển khơi, cổng 
chính đã sụp đổ; nhưng vẫn chưa kẻ thù nào vượt qua 
ụ chướng ngại gồm đá và xà ngang bên trong. 


https://thuviensach.vn 


Aragorn nhìn lên những vì sao mờ nhạt và cả mặt 
trăng, giờ đang lặn xuống sau dải đồi phía Tây vây 
lấy thung lũng. “Đêm nay dài như cả năm,” chàng 
nói. “Buổi sáng sẽ còn trì hoãn bao lâu nữa đây?” 


“Bình minh không còn xa nữa,” Gamling nói, ông 
ta giờ đã trèo lên đứng cạnh chàng. “Nhưng tôi e rằng 
bình minh sẽ chăng giúp øì được cho chúng ta.” 


“Song bình minh luôn là niềm hy vọng của con 
người,” Aragorn nói. 


“Thế nhưng đám sinh vật Isengard này, những kẻ 
nửa Orc và những con người lai yêu tỉnh đã sinh sôi 
từ trò ma quỷ của Saruman, chúng không nao núng 
dưới ánh mặt trời đâu,” Gamiling nói. “Và cả lũ người 
hoang vùng núi cũng vậy. Anh không nghe tiếng 
chúng sao?” 


“Tôi có nghe thấy,” Éomer nói, “thế nhưng trong 
tai tôi chúng chỉ là những tiếng chim quang quác và 
tiếng rống của thú vật.” 


“Song cũng có rất nhiều kẻ đã thét lên bằng ngôn 
ngữ ở Dunland,” Gamling nói. “Tôi biết thứ tiếng đó. 
Đó là một ngôn ngữ cổ đại của con người, đã từng 
được nói ở rất nhiều thung lũng phía Tây đất Mark. 
Nghe mà xem! Chúng căm ghét chúng ta và chúng 
đang mừng rỡ; bởi sự diệt vong của chúng ta dường 
như đã cầm chắc trong tay chúng. “Tên vua, tên vuaf? 
chúng hét. “Chúng ta sẽ bắt tên vua của chúng. Bọn 
Forgoil phải chết! Bọn Tóc Rơm phải chết! Lũ cướp 
Miền Bắc phải chết!? Chúng đặt cho chúng ta những 
cái tên như thế đó. Suốt nửa nghìn năm mà chúng vẫn 
không quên mối thù các vua chúa Gondor đã trao đất 


https://thuviensach.vn 


Mark cho Eorl Trẻ Tuổi và thiết lập liên minh với 
người. Saruman đã đổ thêm dầu vào lửa của mối thù 
cũ. Chúng cực kỳ tàn bạo khi bị kích động. Giờ 
chúng sẽ không chịu lùi bước dù là sáng hay tối, cho 
đến tận khi Théoden bị bắt giữ, hoặc chính bản thân 
chúng bị tiêu diệt.” 


“Dù thế nào buổi sáng vẫn sẽ mang cho tôi hy 
vọng,” Aragorn nói. “Chăng phải người ta vẫn nói 
chưa kẻ thù nào từng chiếm được Lũy Tù Và, nếu 
con người đứng ra phòng ngự nó sao?” 


“Những người hát rong vẫn hát vậy,” Éomer nói. 


“Vậy thì chúng ta hãy phòng ngự nó, và hy 
vọng!” Aragorn nói. 


Họ còn chưa kịp dứt lời thì những tiếng kèn đồng 
đã vang lên ầm ï. Rồi tới tiếng va chạm và lửa khói 
bùng lên. Nước dòng Suối Hẻm gào rít và tung bọt 
trào ra: nó không còn bị bịt đường nữa, một lỗ hổng 
đã vỡ ra toang hoác trên tường thành. Một đội quân 
toàn những hình thù đen đúa tràn vào. 


“Quỷ thuật của Saruman!” Aragorn thét lên. 
“Chúng đã lại lẻn vào miệng cống, trong khi chúng ta 
đang nói chuyện, và chúng đã thắp ngọn lửa Orthanc 
ngay dưới chân chúng ta. Elendil, Elendil!?” chàng 
vừa thét lớn vừa lao xuống chỗ hổng; nhưng giữa lúc 
chàng làm vậy một trăm chiếc thang đã dựng lền áp 
vào tường phòng hộ. Đợt tấn công cuối cùng quét tới 
khắp cả trên lẫn dưới thành như một đợt sóng đen 
sãm trùm lên quả đồi cát. Đội quân phòng ngự bị quét 


https://thuviensach.vn 


đi. Một số Ky Sĩ bị đẩy lui mỗi lúc một sâu vào trong 
Hẻm, họ vừa triệt thoái vừa chiến đấu và gục ngã, lui 
từng bước một về phía cụm hang. Những người khác 
cố mở đường lui về lại thành chính. 


Có một cầu thang rộng từ Hẻm đi lên Hòn Lũy và 
cửa hậu Lũy Tù Và. Aragorn đứng gần chân thang. 
Trong tay chàng thanh Andúril vẫn tỏa sáng lấp lánh, 
và nỗi sợ hãi thanh kiếm đã cầm chân kẻ thù trong ít 
lâu, trong lúc từng người một ai đến được cầu thang 
đều nhanh chóng chạy lên cửa. Legolas quỳ đằng sau 
trên những bậc thang trên cùng. Cung uốn cong trong 
tay chàng, nhưng tất cả những gì chàng còn lại chỉ là 
một mũi tên nhặt nhạnh, mà lúc này chàng đang 
ngắm, sẵn sàng bắn vào tên Orc đầu tiên dám tiến tới 
cầu thang. 


“Tất cả những ai trụ được giờ đã vào trong an 
toàn, Aragorn,” chàng gọi. “Quay lại đi!” 


Aragorn xoay người chạy lên cầu thang; nhưng 
giữa lúc chạy mệt mỏi làm chàng vấp ngã. Ngay lập 
tức đám kẻ thù lao tới. Lũ Orc chạy lên, gào thét, 
những cánh tay dài vươn ra chực bắt lấy chàng. Tên 
đầu tiên gục ngã, mũi tên cuối cùng của Legolas øgăm 
trong họng, nhưng những tên còn lại nhào qua hắn. 
Rồi một tảng đá lớn, ném từ trên vòng thành ngoài, 
rơi ầm xuống cầu thang, và đẩy lùi chúng vào lại 
Hẻm. Aragorn chạy kịp đến cửa, và nhanh chóng nó 
đóng sầm lại sau chàng. 


“Mọi việc đang xấu đi, các chiến hữu của tôi,” 
chàng vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi đọng trên trán. 


https://thuviensach.vn 


“Khá xấu,” Legolas nói, “nhưng vẫn chưa đến 
mức tuyệt vọng khi chúng ta vẫn còn có anh ở bên. 
Mà Gimili đầu rồi?” 


“Tôi không biết,” Aragorn nói. “Tôi thấy anh ấy 
lần cuối lúc đang chiến đấu dưới đất sau tường thành, 
nhưng kẻ thù quét tới khiến chúng tôi bị tách ra.” 


“Than ôi! Đó quả là một tin xấu,” Legolas than. 


“Anh ấy bền bỉ và mạnh mẽ,” Aragom nói. 
“Chúng ta hãy hy vọng anh ấy sẽ thoát được về 
những cái hang. Ở đó hăn anh ấy sẽ an toàn trong ít 
lâu. An toàn hơn chúng ta. Những nơi ẩn náu như vậy 
hợp với sở thích của người lùn.” 


“Đó hăn là hy vọng của tôi,” Legolas nói. “Nhưng 
tôi ước gì anh ấy đã đi đường này. Tôi ước được nói 
với cậu Gimli rằng con số của tôi giờ đã lên đến ba 
mươi chín.” 


“Nếu anh ấy đến được chỗ hang, anh ấy sẽ lại 
vượt anh,” Aragorn bật cười. “Tôi chưa bao giờ được 
thấy chiếc rìu nào hữu dụng đến vậy.” 


“[ôi phải đi tìm thêm ít mũi tên,” Legolas nói. 
“Giá mà đêm nay chóng kết thúc, để tôi có ánh sáng 
tử tế hơn mà ngắm bắn.” 


Lúc này Aragorn đã vào đến trong thành, ở đó 
chàng vô cùng thất vọng khi biết Éomer vẫn chưa vào 
được Lũy Tù Và. 


https://thuviensach.vn 


“Không, ngài chưa tới Hòn Lũy,” một trong số 
những người Westfold nói. “Tôi thấy ngài lần cuối 
cùng là đang tập trung quân quanh mình chiến đấu 
bên miệng Hẻm. Gamling ở cùng với ngài, và cả 
người lùn nữa; nhưng tôi không đến với họ được.” 


Aragorn đi qua vòng sân trong, rồi trèo lên căn 
phòng cao bên trong tháp. Nhà vua đứng đó, một 
hình bóng tối sầm trên ô cửa sổ hẹp, đang nhìn xuống 
thung lũng. 


“Tin tức sao rồi, Aragorn?” ông hỏi. 


“Thành Hẻm đã bị chiếm giữ, thưa bệ hạ, và toàn 
bộ quân phòng ngự bị quét đi; nhưng rất nhiều người 
đã thoát được lên Hòn Lũy này.” 


“Có Éomer ở đây không?” 


“Không, thưa bệ hạ. Nhưng rất nhiều quân của 
ngài đã triệt thoái vào trong Hẻm; và một số người 
cho biết Éomer nằm trong số họ. Trong khe hẹp họ có 
thể cầm chân được kẻ thù và vào được bên trong các 
hang. Còn họ có cơ may nào sau đó không thì tôi 
không thể biết được.” 


“Hơn cả chúng ta đấy. Nghe nói ở đó có nhiều đồ 
dự trữ hơn. Và không khí cũng trong lành bởi có lối 
thông ra ngoài qua những kẽ nứt trên đá ở tít phía 
trên. Chắng gì vượt qua nổi những con người quả 
cảm mà vào trong được đâu. Họ có thể sẽ trụ được 
lâu đấy.” 


“Nhưng lũ Orc có mang theo quỷ thuật từ 
Orthanc,” Aragorn nói. “Chúng có lửa nổ, dùng lửa 


https://thuviensach.vn 


đó chúng đã chiếm được Thành. Nếu chúng không 
thể vào hang, chúng có thể sẽ nhốt những người bên 
trong lại. Nhưng giờ chúng ta phải dồn toàn bộ tâm 
trí vào chuyện phòng ngự chính vị trí này.” 


“Ta đã chán ngấy căn phòng giam này rồi,” 
Théoden nói. “Phải chỉ ta có thể gài giáo bên sườn, 
cưỡi ngựa trên đồng dẫn theo người của ta, có thể ta 
sẽ lại cảm nhận được niềm vui trận mạc, và tiến về 
kết thúc. Nhưng ở đây ta chăng giúp ích được gì 
nhiều.” 


“Ở đây ít nhất ngài cũng được canh phòng trong 
thành trì vững chắc nhất đất Mark,” Aragorn nói. 
“Chúng tôi có nhiều hy vọng bảo vệ được ngài ở Lũy 
Tù Và hơn ở Edoras, hoặc thậm chí ở Dunharg trong 
dãy núi.” 


“Người ta nói rằng Lũy Tù Và chưa bao giờ sụp 
đổ trước công kích,” Théoden nói, “nhưng giờ trái 
tim ta đầy hồ nghi. Thế giới luôn thay đổi, tất cả 
những gì từng vững chãi giờ đây đều tỏ ra không 
chắc chắn. Có tòa tháp nào trụ nổi quần số như vậy 
và lòng hận thù bất chấp tất cả đến vậy? Nếu ta biết 
sức mạnh Isengard đã lớn thế này, có lẽ ta đã không 
nghe theo lời lẽ của Gandalf mà hấp tấp xuất binh đối 
đầu với nó. Lời khuyên của ông ấy giờ đây có vẻ 
không hay ho như dưới ánh mặt trời buổi sáng.” 

“Xin đừng phán xét lời khuyên của Gandalf, cho 


đến khi mọi chuyện kết thúc, thưa bệ hạ,” Aragorn 
nói. 


“Kết cuộc chẳng còn xa,” nhà vua nói. “Nhưng ta 
sẽ không đón kết cuộc ấy ở đây, bị bắt như con lửng 


https://thuviensach.vn 


già nằm trong bẫy. Snawmana và Hasufel cùng ngựa 
của quân hộ vệ đang ở sân trong. Khi bình minh đến, 
ta sẽ ra lệnh cho thổi vang tù và của Helm, và ta sẽ 
tiến lên. Anh có đi cùng ta không, con trai Arathorn? 
Có lẽ chúng ta sẽ mở một con đường, hoặc sẽ làm 
nên một kết thúc xứng đáng được một bài ca - nếu 
còn có ai sống sót để hát về chúng ta sau này.” 


“Tôi sẽ đi cùng ngài,” Aragorn nói. 


Cáo từ nhà vua, chàng quay lại các vòng thành, 
đảo vòng qua toàn bộ nơi tập kết của họ, khích lệ tỉnh 
thần binh sĩ, và hỗ trợ bất cứ nơi nào cuộc tấn công 
đang dữ dội. Legolas đi cùng chàng. Những đợt chảy 
nổ với lửa bùng lên từ bên dưới làm đá rung chuyển. 
Những móc sắt được quăng lên, và hàng loạt cây 
thang được dựng cao. Liên tiếp lũ Orc lên được đỉnh 
vòng thành ngoại, liên tiếp đội quân phòng ngự đấy 
chúng xuống. 


Cuối cùng Aragorn tới đứng trên cổng chính, 
chẳng thèm đếm xỉa đến những mũi lao của kẻ thù. 
Nhìn về phía trước chàng thấy bầu trời phía Đông 
đang hửng dần. Rồi chàng giơ bàn tay trần, lòng bàn 
tay hướng ra ngoài làm dấu hiệu thương lượng. 


Lũ Orc gào thét chế giễu. “Xuống đây! Xuống 
đây!” Chúng hét. “Nếu mày muốn nói chuyện với 
bọn tao, hãy xuống đây! Mang tên vua của mày ra 
đây! Bọn tao là quân Uruk-hai thiện chiến. Bọn tao sẽ 
lôi hắn ra khỏi lỗ, nếu hắn không tới. Mang tên vua 
chui rúc của mày ra đây!” 


https://thuviensach.vn 


“Nhà vua đi hay ở là tùy theo ý ngài,” Aragorn 
nói. 


“Vậy mày làm gì ở đây?” chúng tiếp lời. “Sao 
mày phải nhìn ra? Mày muốn xem quân bọn tao hùng 
hậu đến đâu ư? Bọn ta là quân Uruk-hai thiện chiến.” 


“Ta nhìn ra để ngắm bình minh,” Aragorn nói. 


“Bình minh thì sao?” chúng chế nhạo. “Bọn tao là 
Uruk-hai: bọn tao không ngưng chiến mặc kệ đêm 
hay ngày, đẹp trời hay giông bão. Chúng tao đến đây 
để giết bất kể dưới mặt trời hay mặt trăng. Bình minh 
thì sao nào?” 


“Chăng ai biết được ngày mới sẽ mang đến gì,” 
Aragorn nói. “Các ngươi hãy đi đi, trước khi sự tình 
trở thành tôi tệ cho các ngươi.” 


“Xuống đây không bọn tao sẽ bắn mày bật khỏi 
tường,” chúng hét lên. “Đây không phải là thương 
lượng. Mày chắng có gì để nói hết.” 


“Ta vẫn còn điều này cần nói,” Aragom trả lời. 
“Chưa kẻ thù nào từng chiếm được Lũy Tù Và. Hãy 
đi đi, bằng không các ngươi không tên nào được tha 
đầu. Không một tên nào có thể sống sót mà mang tin 
lên phương Bắc. Các ngươi không biết đến mối nguy 
của các ngươi đầu.” 


Một mình đứng đó trên những cánh cổng đổ vỡ 
trước đội quân thù, vẻ uy nghi và quyền quý từ chàng 
toát ra mạnh mẽ đến nỗi nhiều tên trong số lũ người 
hoang sững lại, và quay lại nhìn qua vai về phía 
thung lũng, một số tên nghi ngại ngước nhìn lên trời. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng lũ Ơrc lại phá lên cười những tràng lớn; rồi cả 
một loạt mưa lao và tên xé gió bay lên tường thành, 
ngay khi Aragorn nhảy xuống. 


Một tiếng gầm lớn vang lên cùng lửa bùng ra. 
Vòm cổng lúc trước chàng mới đứng trên đã vỡ vụn 
và đổ rầm xuống trong khói bụi. Đống chướng ngại 
vỡ tan như thể vừa bị sấm sét giáng xuống. Aragorn 
chạy tới tòa tháp của nhà vua. 


Thế nhưng ngay khi cổng vừa đổ xuống, và lũ Orc 
quanh đó hò hét, chuẩn bị tấn công, thì tiếng rì rào 
bỗng nổi lên sau chúng, như tiếng gió đằng xa, rồi 
lớn dần thành tiếng gầm của biết bao giọng thét đang 
loan báo những tin tức lạ lùng trong buổi bình minh. 
Lũ Orc phía trên Hòn Lũy, nghe thanh âm tai họa đến 
gần, đã nao núng quay lại nhìn. Và rồi, đột ngột và 
khủng khiếp từ tòa tháp trên cao, âm thanh của chiếc 
đại tù và Helm vang dội. 


Tất cả những ai nghe thấy âm thanh đó đều rúng 
động. Rất nhiều tên Orc nhào úp mặt xuống đất và 
lấy vuốt bịt tai. Những tiếng vọng dội lại từ phía 
Hẻm, từng hồi từng hồi, cứ như trên từng vách núi, 
từng đỉnh đồi đều có sứ giả truyền tin án ngự. Nhưng 
trên tường thành đội quân con người lại ngãng lên 
lắng nghe kinh ngạc; bởi những tiếng vọng không hề 
dứt. Tiếng tù và không ngớt dội lại giữa khu đồi, đối 
đáp lẫn nhau lúc một gần hơn và to hơn, thổi vang 
mãnh liệt và hào sảng. 


“Helm! Helm!” đội Ky Sĩ thét lớn. “Helm đang 
trỗi dậy và trở lại chiến đấu. Helm vì Théoden 


https://thuviensach.vn 


Vương!” 


Và giữa tiếng thét ấy nhà vua ra khỏi tháp. Ngựa 
của ông trắng như tuyết, khiên của ông ngời ánh 
vàng, còn cây giáo thì thật dài. Bên phải ông là 
Aragom, người kế vị Elendil, đi theo phía sau ông là 
những lãnh chúa thuộc Gia Tộc Eorl Trẻ Tuổi. Ánh 
sáng tỏa khắp bầu trời. Màn đêm tan biến. 


“Tiến lên Eorlingas!” vang tiếng thét và những âm 
thanh ồn ã họ tấn công. Lao xuống từ cổng họ gầm 
lên, vượt con đường cao họ phi nước đại, rồi họ 
phóng xuyên qua đội quân Isengard như cơn gió quét 
trên đồng cỏ. Đằng sau họ từ trong Hẻm rộ lên những 
tiếng thét dữ dăn của những người đang lao ra khỏi 
các hang, đẩy lùi kẻ thù của họ. Toàn bộ những người 
còn lại trên Hòn Lũy cũng tràn ra. Và tiếng tù và cứ 
vang vọng mãi trong dãy núi. 


Họ tiến lên, nhà vua và những người theo ông. Kẻ 
thù cả tướng lẫn quân gục ngã hoặc tháo chạy khi gặp 
họ. Không một tên Orc hay người nào trụ nổi. Lưng 
chúng xoay lại với kiếm và giáo của các Ky Sĩ, còn 
mắt chúng cắm về phía thung lũng. Chúng gào thét 
và rên rỉ, vì nỗi sợ hãi và kinh ngạc khôn cùng đã đổ 
lên đầu chúng trong giờ khắc bình minh lên. 


Vậy là Vua Théoden đã thúc ngựa từ Cổng Helm 
và mở đường máu đến con Hào lớn. Ở đó đội quân 
dừng lại. Ánh sáng chói chang xung quanh họ. 
Những vệt nắng bừng tỏa phía trên dãy dồi phía 
Đông và lấp lánh trên giáo của họ. Nhưng họ vẫn 


https://thuviensach.vn 


ngồi im trên ngựa, và họ ngây nhìn xuống Lòng Chảo 
Hẻm. 


Vùng đất thay đổi. Nơi lúc trước thung lũng xanh 
tốt trải ra, những triền dốc rậm cỏ tràn lên những 
sườn đồi nối nhau cao mãi, thì giờ đây lù lù hiện ra cả 
một khu rừng. Những thân cây lớn, trần trụi và lặng 
lẽ, đứng bên nhau hàng nối hàng, cành lá rậm rạp và 
ngọn xù tơ trắng; rễ chúng xoắn xuýt chìm trong 
thảm cỏ cao xanh mướt. Bóng tối đặc lại bên duới 
chúng. Từ con hào đến hiên khu rừng không tên ấy 
chỉ còn hở ra hai sải. Những đội quân kiêu hãnh của 
Saruman giờ đây rúm ró giữa khoảng đó, khiếp sợ 
nhà vua và khiếp sợ cả cây cối. Chúng tràn xuống từ 
cổng Helm cho đến khi toàn bộ mạn trên hào sạch 
hắn bóng chúng, nhưng qua khỏi hào chúng túm tụm 
như một đàn ruồi lúc nhúc. Chúng cào cấu vô ích 
quanh vách lòng chảo tìm đường thoát thân. Ở phía 
Đông mặt thung lũng quá dốc đứng và nhiều đá còn ở 
bên trái, phía Tây, định mệnh cuối cùng của chúng 
đang tiến đến gần. 


Ở đó trên sống núi bỗng xuất hiện một ky sĩ, mặc 
toàn trắng, đang tỏa sáng trong ánh mặt trời lên. 
Khắp bên dưới miền đồi thấp cất lên những tiếng tù 
và. Đằng sau ông, đang vội vã lao xuống triền dốc 
dài, là một nghìn lính bộ; kiếm đã nắm sẵn trong tay. 
Ở giữa họ một người đàn ông cao lớn và cường tráng 
đang sải bước. Khiên của ông ta rực đỏ. Vừa đến rìa 
thung lũng, ông ta đặt lên môi chiếc tù và lớn màu 
đen và thổi một hồi âm vang. 


https://thuviensach.vn 


“Erkenbranl” các Ky Sĩ thết vang. 
“Erkenbrand!” 


“Hãy chiêm ngưỡng Ky Sĩ Trắng!” Aragorn thét 
lên “Gandalf lại đến rồi!” 


“Mithrandir, Mithrandir!” Legolas nói. “Đúng là 
tài năng phù thủy! Nào! Tôi muốn quan sát khu rừng 
này, trước khi lời chú đối khác.” 


Những toán quân Isengard gầm rú, lao ra hết phía 
này lại phía khác, chạy từ nỗi sợ này sang nỗi sợ 
khác. Tiếng tù và trên tháp lại vang lên lần nữa. Đội 
quân của nhà vua tấn công xuống xuyên qua cầu đắp 
qua hào. Từ phía dãy đồi Erkenbrand, lãnh chúa 
Westfold, cũng lao xuống. Và cả Scadufax cũng vút 
xuống, như một con hươu chắc chân chạy trên núi. 
Ky Sĩ Trắng đang lao vào chúng, và nỗi sợ hãi trước 
sự xuất hiện của ông khiến kẻ thù trở nên điên loạn. 
Lũ người hoang ngã sấp mặt xuống đất phía trước 
ông. Lũ Orc cuống cuồng hò hét vứt bỏ cả kiếm lẫn 
giáo. Như đám khói đen bị thối bạt bởi cơn gió cả, 
chúng tháo chạy. Chúng vừa kêu gào vừa chạy vào 
vùng bóng tối đang đợi sẵn dưới rừng cây; và trong 
bóng tối đó không tên nào chạy ra được nữa. 


Chương VII 


ĐƯỜNG ĐẾN ISENGARD 


https://thuviensach.vn 


Và như vậy trong ánh nắng một buổi sáng đẹp trời 
Vua Théoden Và Gandalf Ky Sĩ Trắng đã gặp lại 
nhau trên đồng cỏ xanh bên dòng Suối Hẻm. Ở đó 
còn có cả Aragorn con trai Arathorn, Legolas người 
Tiên, Erkenbrand chúa Westfold, và những vị chúa 
trong Cung Điện Vàng. Tập trung xung quanh họ là 
đội quân Rohirrim, những Ky Sĩ đất Mark: sự kinh 
ngạc át cả niềm vui chiến thắng của họ, và mắt họ 
hướng về phía khu rừng. 


Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên, và từ phía 
hào xuất hiện những người trước đó đã bị dồn vào 
trong Hẻm. Có Gamling già, Éomer con trai Éomund, 
và bước đi bên cạnh họ là Gimili người lùn. Gã không 
còn đội mũ trụ nữa, và quấn quanh đầu gã là một 
băng vải thấm máu; nhưng giọng gã vẫn sang sảng 
mạnh mẽ. 


“Bốn mươi hai, cậu Legolas ạ!” gã hét to. “Than 
ôi! Rìu của tôi bị mẻ rồi: tên bốn hai đeo vòng sắt ở 
cổ. Còn anh thì sao?” 


“Anh đã vượt thành tích của tôi một tên,” Legolas 
trả lời. “Nhưng tôi không đố ky với anh trong trò 
chơi này đâu, tôi mừng vì lại được thấy anh bước đi!” 


“Chào mừng, Éomer, con trai em gái ta!” Théoden 
nói. “Giờ ta có thể thấy cháu an toàn rồi, thực sự ta 
rất mừng.” 


“Kính chào, Chúa đất Mark!” Éomer nói. “Buổi 
đêm tăm tối đã trôi đi, và buối ngày lại tới. Thế 
nhưng buổi ngày cũng mang tới những tin tức thật lạ 
lùng.” Anh ta quay lại đưa mắt nhìn kinh ngạc, đầu 
tiên nhìn khu rừng rồi sau đó sang Gandalf. “Một lần 


https://thuviensach.vn 


nữa ông lại đến vào đúng giờ khắc khó khăn, không 
được ai lường trước,” anh ta nói. 


“Không ai lường trước ư?” Gandalf nói. “ôi đã 
nói rằng tôi sẽ trở lại đây gặp anh rồi mà.” 


“Nhưng ông không nói vào giờ nào, cũng không 
nói trước cách thức ông đến đây. Ông đã mang theo 
sự trợ giúp thật lạ lùng. Ông có phép phù thủy phi 
thường, Gandalf Phù Thủy Trắng ạ!” 


“Có lẽ thế. Nhưng nếu thật vậy thì tôi vẫn chưa 
thể hiện ra đâu. Tôi mới chỉ cho những lời khuyên 
hay trong lúc hoạn nạn và lợi dụng tốc độ của 
Scadufax. Sự quả cảm của các anh còn hữu ích hơn, 
và cả những đôi chân bền bỉ của người Westfold đã 
hành quân suốt đêm.” 


Rồi tất cả đều nhìn Gandalf còn ngạc nhiên hơn 
nữa. Vài người nhìn đầy u tối vào khu rừng, và quệt 
tay qua lông mày, như thể họ nghĩ rằng mắt họ thấy 
những øì mắt ông không thấy. 


Gandalf phá lên một tràng cười thật lâu và vui vẻ. 
“Những cái cây ư?” ông nói. “Không, tôi cũng thấy 
khu rừng rõ ràng như các anh thấy vậy thôi. Thế 
nhưng đó không phải là công của tôi. Đó là thứ vượt 
ra khỏi lời khuyên của nhà thông thái. Sự việc đã trở 
nên còn hay hơn kế hoạch của tôi, thậm chí còn hay 
hơn cả hy vọng của tôi nữa.” 


“Vậy nếu không phải do ông, thì phép phù thủy 
này là do ai?” Théoden nói. “Không phải do Saruman 
thì là rõ rồi. Còn có vị hiền giả nào thần thánh hơn 
mà chúng tôi chưa được biết tới sao?” 


https://thuviensach.vn 


“Đó không phải là phép phù thủy, mà là một lực 
lượng cổ xưa hơn rất nhiều,” Gandalf nói, “một lực 
lượng đã bước đi trên mặt đất này, từ trước cả khi nòi 
tiên bắt đầu ca hát hay tiếng búa bắt đầu vang lên. 


Thuở sắt còn chưa thấy, cây chưa đốn, 

Núi hãy còn non trẻ duới trăng; 

Thuở nhẫn chưa rèn, đau thương chưa đến. 
Đã bước đi qua những vạt rừng. 


“Và lời giải cho câu đố của ông có thể là gì đây?” 
Théoden nói. 


“Nếu ngài muốn biết điều đó, có lẽ ngài nên cùng 
tôi tới Isengard,” Gandalf trả lời. 


“Tới Isengard?” tất cả kêu lên. 


“Phải,” Gandalf nói. “Tôi sẽ trở lại Isengard, và 
bất cứ ai muốn cũng có thể đi cùng tôi. Ở đó chúng ta 
có thể sẽ được thấy những điều lạ lùng.” 


“Thế nhưng đất Mark không đủ quân để tấn công 
thành trì của Saruman, ngay cả khi huy động tất cả và 
chữa lành mọi vết thương hay mệt nhọc,” 'Théoden 
nói. 


“Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ tới Isengard,” Gandalf 
nói. “[ôi sẽ không ở lại đó đầu. Con đường của tôi 
giờ hướng về phía Đông. Hãy tìm tôi ở Edoras, trước 
khi trăng khuyết!” 


https://thuviensach.vn 


“Không!” Théoden nói. “Tôi đã nghi ngờ vào giờ 
khắc tăm tối trước bình minh, nhưng giờ chúng ta sẽ 
không chia cách nữa. Tôi sẽ đi cùng ông, nếu đó là 
lời khuyên của ông.” 


“Tôi muốn nói chuyện với Saruman, càng sớm 
càng tốt,” Gandalf nói, “và bởi ông ta đã làm ngài tổn 
thương nghiêm trọng, nên sẽ hay hơn nếu ngài cũng 
có mặt ở đó. Thế nhưng chừng nào ngài có thể xuất 
phát và ngài sẽ đi với tốc độ nào?” 


“Người của tôi đã mệt mỏi vì cuộc chiến,” nhà 
vua nói, “và cả tôi cũng mệt mỏi. Bởi tôi đã phải cưỡi 
ngựa đi xa lại ít ngủ. Than ôi! Tuổi già của tôi không 
phải giả vờ hay do những lời thì thầm của Lưỡi Giun 
gieo rắc. Đó thực sự là một căn bệnh mà không thầy 
thuốc nào có thể chữa khỏi được, ngay cả Gandalf 
cũng không.” 


“Vậy bây giờ hãy để tất cả những ai muốn đi cùng 
tôi được nghỉ ngơi,” Gandalf nói. “Chung ta sẽ khởi 
hành dưới bóng màn đềm. Như vậy càng hay; bởi tôi 
khuyên rằng những cuộc hành trình của chúng ta từ 
nay về sau, càng bí mật càng hay. Nhưng đừng gọi 
nhiều quân đi theo ngài, Théoden. Chúng ta đi 
thương lượng chứ không phải đi chiến đấu.” 


Rồi nhà vua lựa lấy những người không bị thuơng 
và có ngựa nhanh, cử họ lên đường mang theo tin 
thắng trận đến từng thung lũng đất Mark; và họ cũng 
mang theo cả lệnh triệu tập của ông, yêu cầu tất cả 
mọi người, từ trẻ đến già, khẩn trương đến ngay 
Edoras. Ở đó, vào ngày thứ ba sau trăng tròn, Chúa 
đất Mark sẽ tập trung tất cả những ai mang được vũ 


https://thuviensach.vn 


khí. Để đi cùng ông đến Isengard, nhà vua chọn 
Éomer và hai mươi gia binh của anh. Đi cùng 
Gandalf sẽ có Aragormn, Legolas và Gimili. Bất chấp 
vết thương øã lùn nhất quyết không ở lại phía sau. 


“Chỉ là một cú đánh yếu ớt thôi và chiếc mũ đã đỡ 
được rồi,” gã nói. “Phải có nhiều vết xước của Orc 
hơn thế này mới giữ chân tôi được.” 


“Tôi sẽ chăm sóc nó, trong lúc anh nghỉ ngơi,” 
Aragom nói. 


Lúc này nhà vua trở lại Lũy Tù Và, rồi ngủ, giấc 
ngủ yên bình mà ông chưa biết đến trong suốt nhiều 
năm, và những người còn lại trong đội quân ông lựa 
chọn cũng nghỉ ngơi. Còn những người khác, tất cả 
những ai không bị thương hay đau đớn øì, thì bắt tay 
vào một cuộc lao động to lớn; bởi rất nhiều người đã 
ngã xuống trong cuộc chiến và nằm chết trên cánh 
đồng hay bên trong Hẻm. 


Không một tên Orc nào còn sống; xác của chúng 
không đếm xuể. Thế nhưng một số lượng lớn người 
hoang đã tự đầu hàng; và chúng hoảng sợ, gào khóc 
xin khoan hồng. 


Đội quân đất Mark tước hết vũ khí của chúng, và 
bắt chúng làm việc. 


“Hãy lập công sửa lại sự xấu xa các ngươi đã góp 
phần;” Erkenbrand nói, “và sau đó các ngươi phải thề 
không bao giờ cầm vũ khí vượt qua Khúc Cạn dòng 
Isen nữa, cũng như không bao giờ hành quân cùng kẻ 


https://thuviensach.vn 


thù của Con Người; rồi các ngươi sẽ được tự do trở 
về vùng đất của các ngươi. Bởi các ngươi đã bị 
Saruman mê hoặc. Nhiều người trong số các ngươi đã 
phải chết để làm phần thưởng cho lòng tin vào hắn; 
thế nhưng giả sử các ngươi thắng trận, công xá cho 
các ngươi cũng sẽ chăng hơn øì.” 


Lũ người Dunland kinh ngac; bởi Saruman đã nói 
với chúng rằng người Rohan tàn bạo và thiêu sống tù 
binh. 


Ở giữa cánh đồng phía trước Lũy Tù Và hai gò 
lớn được đắp lên, nằm bên dưới là tất cả những Ky Sĩ 
đất Mark đã ngã xuống trong cuộc phòng ngự, những 
người đến từ các Thung Lũng Đông nằm một bên, 
còn những người ở Westfold nằm ở bên kia. Những 
lũ người Dunland được chất riêng vào nấm đất nằm 
bên kia con Hào. Có một ngôi mộ đơn độc dưới bóng 
Lũy Tù Và, là của Háma, chỉ huy đội cận vệ của nhà 
vua. Anh đã ngã xuống ngay trước cổng. 


Lũ Orc bị chất thành nhiều đống lớn, cách xa mấy 
ngôi mộ Con Người, không xa hiên rừng. Và người ta 
đã phải bận tâm rất nhiều; bởi những đống xác quá 
lớn khó mà chôn hay hỏa thiêu được. Họ có quá ít củi 
đốt, và cũng chăng có ai dám chạm rìu vào những 
thân cây xa lạ, cho dẫu Gandalf không cảnh báo họ 
không được làm tổn thương bất kể là vỏ hay cành cây 
vì sự an toàn cho chính họ đi nữa. 

“Cứ để lũ Orc nằm đó,” Gandalf nói. “Buổi sáng 
sẽ mang đến lời khuyên mới.” 


https://thuviensach.vn 


› % % 


Đến chiều đội quân của nhà vua đã chuẩn bị sẵn 
sàng lên đường. Công việc chôn cất lúc đó mới chỉ 
bắt đầu; và Théoden khóc than cho Háma, người đội 
trưởng, và ông ném nắm đất đầu tiên xuống mộ anh. 
“Quả là tốn thất nặng nề Saruman đã gây cho ta và 
cho cả vùng đất này,” ông nói; “và ta sẽ nhớ điều đó, 
khi chúng ta gặp nhau.” 


Mặt trời đã xuống tới gần dãy đồi phía Tây Lòng 
Chảo, khi Théoden và Gandalf cùng những người bạn 
đồng hành phi xuống qua Hào. Đăng sau họ tập trung 
một đoàn người hùng hậu, cả quân Ky Sĩ lẫn dân cư 
Westfold, già lẫn trẻ, phụ nữ lẫn trẻ em, vừa mới đi ra 
từ hang động. Họ cất giọng trong trẻo hát một khúc 
khải hoàn; rồi họ im bặt, tự hỏi điều gì đã xảy ra, bởi 
mắt họ chợt nhìn thấy những thần cây và lòng họ sợ 
hãi. 


Đội Ky Sĩ đến trước khu rừng, rồi họ dừng lại; cả 
ngựa lẫn người đều không muốn ởi vào. Những thân 
cây xám xịt có vẻ đe dọa, và một bóng mờ tối hay 
một màn sương đang giăng quanh chúng. Những đầu 
cành lòa xòa rủ xuống tựa những ngón tay lần mò, rễ 
nổi lên mặt đất giống như chân cắng của những con 
quái vật lạ lùng, và những hốc đen tối há ra bên dưới 
chúng. Nhưng Gandalf vẫn tiến lên phía trước, dẫn 
dầu đội quân, và ở nơi con đường dẫn xuống từ Lũy 
Tù Và gặp rừng cây giờ đây họ thấy một khoảng mở 
ra như chiếc cổng vòm dưới những cành cây đồ sộ; 
Gandalf đi qua đó, và họ đi theo ông. Rồi họ kinh 
ngạc nhận thấy con đường vẫn ởi tiếp, Suối Hẻm vẫn 


https://thuviensach.vn 


chảy ở bên cạnh; và bầu trời mở ra trên đầu tràn ngập 
ánh nắng vàng. Nhưng ở hai bên đường những vách 
rừng dày đã bị bức màn nhá nhem bọc lấy, trải xa mãi 
vào tận bóng tối không thể xuyên thấu; và họ nghe 
thấy tiếng kẽo kẹt, tiếng rên rỉ của cành lá, những 
tiếng thét phía xa, và cả âm thanh của những giọng 
không lời, đang lầm bầm giận dữ. Không thấy tên 
Orc hay sinh vật sống nào hiện ra. 


Lúc này Legolas và Gimli đang cưỡi chung một 
con ngựa; và họ bám sát gót Gandalf, bởi Gimili thấy 
sợ khu rừng. 


“Irong này nóng quá,” Legolas nói với Gandalf. 
“Tôi cảm nhận được một cơn phẫn nộ khủng khiếp ở 
khắp xung quanh. Ông không cảm thấy bầu không 
khí đang đập vào tai ông sao?” 


“Có,” Gandalf nói. 


“Điều gì đã xảy ra với lũ Orc khốn khổ kia?” 
Legolas hỏi. 


“Điều đó, tôi nghĩ, không bao giờ có ai biết 
được,” Gandalf trả lời. 


Họ im lặng tiến bước trong ít lầu; nhưng Legolas 
không ngừng liếc sang hết bên này đến bên kia, và 
nếu Gimli cho phép, chắc chàng đã thường xuyên 
dừng lại lắng nghe âm thanh của khu rừng. 


“Đây là những cái cây lạ lùng nhất mà tôi từng 
thấy,” chàng nói, “mà đây là tôi đã chứng kiến biết 


https://thuviensach.vn 


bao mầm sồi lớn lên rồi chết mục. Ước gì tôi được 
thong thả bước đi giữa chúng: chúng có tiếng nói, và 
dần dà biết đâu tôi có thể hiểu được tâm tư của 
chúng.” 


“Không, không!” Gimli nói. “Chúng ta mặc kệ 
chúng thôi! Tôi đã đoán ra được tâm tư của chúng 
rồi: căm thù tất cả những øì đi bằng hai chân; và tiếng 
nói của chúng là đòi đè bẹp hay xiết cổ.” 


“Không phải tất cả những gì đi bằng hai chân 
đầu,” Legolas nói. “Về điều đó tôi nghĩ anh đoán sai. 
Chỉ lũ Orc là những kẻ họ căm ghét. Bởi họ không 
thuộc về nơi này và không biết nhiều về 'Tiên và Con 
Người. Họ đi ra từ những thung lũng xa xôi. Tôi đoán 
họ đến từ những thung lũng sâu thắm ở Fangom, 
Gimili ạ.” 


“Vậy thì đó là khu rừng nguy hiếm nhất ở Trung 
Địa,” Gimli nói. “Tôi lẽ ra phải biết ơn phần đóng 
øóp mà chúng đã tham gia nhưng tôi không yêu mến 
chúng. Anh có thể thấy chúng tuyệt vời, nhưng tôi đã 
được thấy điều còn tuyệt vời hơn ở vùng đất này, đẹp 
đẽ hơn bất cứ khóm rừng hay trảng cây nào từng mọc 
trên đời: nó vẫn còn tràn ngập trong trái tim tôi. 


“Cách thức của Con Người thật kỳ cục, Legolasl 
Ở đây họ có một trong những kỳ quan của Thế Giới 
Miền Bắc, vậy mà họ gọi nó là gì? Những cái hang, 
họ gọi vậy đấy! Những cái hang! Những cái hốc để 
họ chui vào trong thời chiến, để chứa cỏ khô! Legolas 
tốt bụng của tôi ơi, anh có biết rằng hang động ở 
Hẻm Helm vô cùng hùng vĩ và đẹp đế không? Hắn sẽ 
có một đoàn hành hương dằng dặc những Người Lùn, 
chỉ đơn thuần đến để nhìn ngắm, nếu những nơi này 


https://thuviensach.vn 


được biết đến. Phải lắm, họ dám trả vàng mười chỉ để 
nhìn ngắm trong giây lát!” 


“Còn tôi sẽ trả vàng để được miễn thứ,” Legolas 
nói, “và trả gấp đôi để được ra, nếu tôi lỡ bước vào 
đó!” 


“Vì anh chưa thấy, nên tôi thứ lỗi cho câu đùa của 
anh,” Gimli nói. “Nhưng anh nói như một thằng ngốc 
vậy. Anh nghĩ những tòa sảnh đó đẹp lắm sao, nơi 
ông vua của anh sống dưới chân đồi rừng Âm U, và 
Người Lùn đã giúp họ dựng nên từ lâu lắm rồi? 
Chúng chăng khác nào ổ chuột so với những hang 
động mà tôi thấy ở đây: những tòa sảnh mênh mông, 
vang tiếng nhạc không ngớt từ biết bao giọt nước nhỏ 
thành hồ, đẹp đế như Kheled-zâram dưới ánh sao. 


“Và, Legolas ạ, khi đèn đuốc được thắp lên và con 
người bước trên thảm cát dưới những mái vòm vang 
vọng, ôi chao! Bỗng nhiên. Legolas ạ, đá quý, thạch 
anh, và cả những mạch quặng quý giá chợt lấp lánh 
trên những bờ tường bóng loáng: và ánh sáng bừng 
lên qua những nếp đá cấm thạch, như màu vỏ sò, 
trong mờ như đôi bàn tay sống động của Vương Hậu 
Galadriel. Có những cột trụ màu trắng, màu vàng 
nghệ, và cả màu hồng rạng đông, Legolas ạ, đẽo rãnh 
hay xoắn lại thành những hình thù kỳ ảo; chúng vươn 
lên từ những thềm đá đa sắc tới tận những ụ trần óng 
ánh: những đôi cánh, những sợi thừng, những tấm 
rèm tỉnh tế như những đám mây băng; cả giáo mác, 
cờ xí, đỉnh tháp trên những đền đài treo lơ lửng! Rồi 
những hồ gương tĩnh lặng soi bóng chúng: cả một thế 
giới lung linh nhìn lên từ những vùng nước tăm tối 
được phủ thủy tỉnh trong suốt; những đồ thành mà 
ngay cả tâm trí Durin cũng hiếm khi tưởng tượng ra 


https://thuviensach.vn 


nổi trong giấc ngủ của người, trải ra xuyên qua các 
đại lộ và cung điện giữa hàng cột trụ, mãi vào tận 
những nền sâu thắm không ánh sáng nào chạm tới. 
Và tách! một giọt bạc rơi xuống, muôn vòng tròn lan 
đi trên mặt thủy tinh khiến mọi tòa tháp uốn lượn rập 
rờn như cỏ và san hồ trong lòng hang dưới đáy biến. 
Rồi buổi tối đến: tất cả lấp lánh mờ dần; những ngọn 
đuốc tiến vào một căn phòng khác để đến với một 
giấc mơ khác. Hết căn phòng này lại đến căn phòng 
khác, Legolas ạ; sảnh này lại mở ra sảnh khác, tòa lâu 
đài này đến tòa lầu đài khác, cầu thang này tiếp nối 
cầu thang khác; mà những con đường khúc khuỷu 
vấn tiếp tục dẫn sâu vào trái tim dãy núi. Những cái 
hang! Hang Động Hẻm! Hạnh phúc biết bao khi tôi 
có cơ hội được đi vào đó! Tôi đã khóc khi phải xa rời 
chúng.” 


“Vậy tôi sẽ cầu chúc anh điều này để anh được 
yên lòng, Gimli,” chàng Tiên nói, “rằng anh sẽ an 
toàn qua cuộc chiến để quay lại đây thăm chúng. 
Nhưng đừng kể với họ hàng của anh! Có vẻ như 
chăng còn lại nhiều việc làm cho họ, theo mô tả của 
anh. Có lẽ người dân ở đây rất khôn ngoan vì chắng 
nói nhiều: một gia đình người lùn bận rộn những búa 
cùng đục có thể sẽ phá nhiều hơn là xây dựng.” 


“Không, anh không hiểu rồi,” Gimli nói. “Không 
người lùn nào có thể thờ ơ trước vẻ đẹp như vậy. Sẽ 
không ai trong dòng dõi Durin đến khai thác đá hay 
quặng trong những hang đó, kể cả nếu có kim cương 
và vàng ở đó. Anh có chặt hạ những khóm rừng đang 
đơm hoa mùa xuân làm củi không? Chúng tôi sẽ 
chăm sóc những trảng đá nở hoa này, chứ không khai 
thác chúng. Bằng kỹ năng cẩn trọng, gõ nhẹ từng 
phát một - có thể chỉ là một mẫu nhỏ đá vỡ, không 


https://thuviensach.vn 


hơn, trong suốt cả ngày lo âu - chúng tôi hắn sẽ làm 
như vậy, và khi năm tháng trôi qua, chúng tôi sẽ mở 
ra những con đường mới, và làm hiện ra những căn 
phòng xa xôi vẫn còn tăm tối, mà nay mới thoáng 
thấy như hốc trống sau những khe nứt trên đá. Và ánh 
sáng nữa, Legolas ạ! Chúng tôi sẽ tạo ra ánh sáng, 
như những chiếc đèn đã từng tỏa sáng ở Khazad- 
dâm; và khi nào muốn chúng tôi sẽ đẩy lùi bóng đêm 
đã nằm đó kể từ khi đồi núi hình thành; còn khi nào 
mong được nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ để bóng đềm quay 
lại.” 


“Anh làm tôi xiêu lòng rồi đấy, Gimli,” Legolas 
nói. “Tôi chưa từng thấy anh nói chuyện thế này 
trước đây. Gần như anh đã khiến tôi hối tiếc vì không 
được xem những cái hang đó. Nào! Chúng ta hãy 
giao kèo thế này - nếu cả hai chúng ta đều trở về sau 
những hiểm nguy đang chờ đón, chúng ta sẽ cùng du 
hành một thời gian. Anh sẽ đến Fangorm cùng với tôi, 
và sau đó tôi sẽ đi cùng anh đến ngắm Hẻm Helm.” 


“Đó không phải là con đường trở về mà tôi ưa 
thích,” Gimili nói. “Nhưng tôi sẽ chịu đựng Fangorn, 
nếu tôi có được lời hứa của anh là sẽ trở lại thăm 
hang và cùng tôi chia sẻ vẻ kỳ diệu ở đó.” 


“Anh có lời hứa của tôi rồi đấy,” Legolas nói. 
“Nhưng than ôi! Giờ chúng ta buộc phải bỏ lại sau cả 
hang động lẫn rừng cây trong ít lâu. Xem kìa, chúng 
ta đã đến đoạn cuối rừng cây rồi. Đến Isengard còn 
bao xa vậy, Gandalf?” 


“Khoảng mười lăm lý, theo đường bay của lũ quạ 
Saruman,” Gandalf nói, “năm lý từ miệng Lòng Chảo 
đến Khúc Cạn; và thêm mười lý nữa từ đó đến cổng 


https://thuviensach.vn 


Isengard. Thế nhưng chúng ta sẽ không đi hết quãng 
đường trong đềm nay.” 


“Và chừng nào đến đó, chúng ta sẽ thấy được gì?” 
Gimli hỏi. “Có thể ông biết nhưng tôi thì chăng thể 
đoán ra.” 


“Chính tôi cũng chăng biết chính xác,” thầy phù 
thủy trả lời. “Iôi ở đó lúc sấm tối ngày hôm qua, 
nhưng kể từ lúc đó nhiều điều có thể đã xảy ra. Song 
tôi nghĩ rằng anh không nói chuyến đi này là vô ích - 
kể cả là những Hang Động Lấp Lánh Aglarond đã bị 
bỏ lại sau.” 


Cuối cùng đoàn người cũng đi xuyên qua rừng 
cây, và nhận ra họ đã đến vùng đáy Lòng Chảo, nơi 
con đường dẫn từ Hẻm Helm rẽ nhánh, một đường 
hướng về phía Đông đến Edoras, còn con đường kia 
hướng lên phía Bắc đến Khúc Cạn dòng Isen. Khi họ 
ra khỏi hiên rừng. Legolas dừng ngựa và quay lại 
nhìn tiếc nuối. Nhưng đột nhiên chàng kêu lên. 


“Có mắt kìa!” chàng nói. “Có nhiều con mắt đang 
nhìn ra từ trong bóng các tán cây! Tôi chưa từng thấy 
những con mắt như vậy trước đây.” 


Những người khác, bất ngờ vì tiếng thét của 
chàng, cũng dừng ngựa rồi quay người; nhưng 
Legolas đã bắt đầu phi ngựa quay lại. 


“Không, không!” Gimili la lối. “Cứ làm øì thì làm 
để thỏa cơn điên của anh, nhưng trước tiên hãy cho 


https://thuviensach.vn 


tôi xuống khỏi con ngựa này đã! Tôi không mong 
được thấy con mắt nào hết!” 


“Đứng lại, Legolas Lá Xanh!” Gandalf nói. 
“Đừng quay lại khu rừng, chưa được! Giờ chưa phải 
là thời điểm của anh.” 


Ông còn chưa kịp dứt lời, thì từ đám cây đã bước 
ra ba hình thù kỳ dị. Chúng cao lớn như lũ quỷ khổng 
lồ, khoảng mười hai bộ hoặc hơn; cơ thể khỏe mạnh 
của chúng, cường tráng như những thân cây trẻ, 
không rõ phục trang bằng quần áo hay bằng da sống 
bó sát màu xám và nâu. Chân tay chúng dài, bàn tay 
có rất nhiều ngón; tóc chúng cứng đờ, còn râu màu 
xanh xám như rêu. Chúng ngó chằm chằm qua những 
cặp mắt nghiêm trang, nhưng lại không nhìn đội quân 
ky sĩ: mặt chúng hướng về phía Bắc. Đột nhiên chúng 
giơ những bàn tay dài lên miệng, rồi phát ra những 
tiếng hô lớn, trong trẻo như tiếng tù và nhưng giàu 
nhạc điệu và đa dạng hơn. Có những tiếng hô đáp lại; 
và lại xoay người, đội quân ky sĩ nhìn thấy những 
sinh vật khác cùng loài đang bước qua cánh đồng cỏ 
tiến đến gần. Chúng đến rất nhanh từ phía Bắc, dáng 
đi như những con diệc đang lội nước, nhưng không 
phải vì tốc độ; bởi đôi chân chúng đang bước những 
sải dài đập còn nhanh hơn cả cánh diệc. Đội ky binh 
thét to kinh ngạc, vài người đã đặt tay lên chuôi kiếm. 


“Các anh không cần vũ khí đâu,” Gandalf nói. 
“Đây chỉ là những người chăn. Họ không phải kẻ thù, 
mà thực tế là họ chăng bận tâm gì đến chúng ta đâu.” 


Dường như đúng là như vậy; bởi ông còn chưa 
kịp dứt lời, những sinh vật cao lớn kia chằng buồn 


https://thuviensach.vn 


liếc đội quân ky sĩ, đã bước vào khu rừng và mất 
dạng. 


“Người chăn ư?” Théoden nói. “Vậy đàn chăn của 
họ đâu? Họ là giống gì vậy, Gandalf? Bởi rõ ràng là 
ông, dù thế nào đi nữa, cũng không thấy họ là kỳ dị.” 


“Họ là những người chăm sóc cây,” Gandalf trả 
lời. “Lâu lắm rồi ngài không nghe những câu chuyện 
kể bên đống lửa ư? Trẻ con ở vùng đất của ngài, từ 
những câu chuyên đan dệt rắc rối, cũng có thể trả lời 
cầu hỏi của ngài. Ngài vừa trông thấy người Ent đấy, 
hỡi nhà vua, những người Ent từ Rừng Fangorn, mà 
ngôn ngữ của ngài gọi là Entwudu tức Rừng Ein. 
Ngài nghĩ rằng tên đó chỉ được đặt bởi tưởng tượng 
vu vơ thôi sao? Không đầu, Théoden, ngược lại thì 
có: đối với họ ngài chỉ là một câu chuyện thoáng qua; 
toàn bộ năm tháng kéo dài từ thời Eorl Trẻ Tuổi đến 
Théoden Già Cả với họ chỉ là chớp mắt; và tất cả 
những chiến công của gia tộc ngài chăng hơn gì một 
chuyện nhỏ nhoi.” 


Nhà vua im lặng. “Người Ent!” hồi lầu sau ông 
mới cất lời. “Từ trong bóng tối của truyền thuyết, tôi 
nghĩ mình đã bắt đầu hiểu được một chút về sự kỳ 
diệu của cây cối. Tôi đã được sống mà chứng kiến 
những ngày tháng lạ lùng. Trong suốt bao lâu chúng 
tôi đã chăm sóc ngựa và đồng cỏ, xây dựng nhà cửa, 
chế tạo công cụ, hay cưỡi ngựa đi trợ chiến ở Minas 
Tĩirith. Và chúng tôi gọi đó là cuộc sống của Con 
Người, là cách sống trên thế gian. Chúng tôi ít quan 
tâm đến những gì nằm ngoài biên giới lãnh thổ chúng 
tôi. Chúng tôi có những bài ca kể về những thứ đó, 
nhưng chúng tôi đang dần lãng quên, chỉ dạy lại 
chúng cho con trẻ, như một tục lệ vô tâm. Và giờ thì 


https://thuviensach.vn 


những bài ca đã đi xuống đây giữa chúng tôi từ 
những chốn kỳ lạ, và hiện hình cất bước dưới Mặt 


` 


Trời.” 


“Ngài nên lấy làm mừng, Théoden Vương,” 
Gandalf nói. “Bởi không chỉ cuộc đời ngắn ngủi của 
Con Người hiện đang lâm nguy, mà cả cuộc đời 
những thứ mà ngài tưởng chỉ có trong huyền thoại. 
Ngài không thiếu đồng minh đâu, ngay cả khi ngài 
không hề biết đến họ.” 


“Song tôi cũng nên buồn,” Théoden nói. “Bởi dù 
vận chiến tranh sẽ xoay chuyển thế nào, chăng phải 
kết cục cũng là bao nhiều điều đẹp đẽ và tuyệt vời sẽ 
bỏ Trung Địa mà ra đi mãi mãi ư?” 


“Có thể vậy,” Gandalf nói. “Sự tà ác của Sauron 
không thể chữa khỏi hoàn toàn, cũng chăng thể khiến 
nó như chưa từng tồn tại. Nhưng định mệnh sẽ dẫn 
chúng ta đến những ngày đó thôi. Còn giờ thì hãy 
tiếp tục cuộc hành trình mà chúng ta đã bắt đầu!” 


Rồi đoàn quân quay ngựa rời Lòng Chảo và khu 
rừng mà chọn con đường về phía Khúc Cạn. Legolas 
miễn cưỡng đi theo. Hoàng hôn buông xuống, mặt 
trời đã lặn sau rìa thế giới; nhưng khi họ đi ra từ bóng 
dãy đồi và nhìn Cửa Núi Rohan ở đằng Tây thì bầu 
trời vẫn đỏ, một vùng sáng vẫn rực cháy dưới những 
đám mây bồng bềnh. Hãn tối trên nền sáng là rất 
nhiều cánh chim đen bay lượn. Vài con bay qua ngay 
trên đầu họ, buông tiếng kêu thê lương, và lượn về tổ 
giữa những tảng đá. 


https://thuviensach.vn 


“Lũ chim ăn xác thối thật bận rộn quanh bãi chiến 
trường,” Eomer nói. 


Giờ họ tiếp tục phi ngựa với tốc độ vừa phải và 
bóng đêm buông xuống khắp vùng đồng bằng xung 
quanh. Mặt trăng chậm chạp mọc lên, lúc này đang 
trong độ tròn dần, và trong ánh bạc lạnh lẽo vùng đất 
cỏ căng tràn dâng lên rồi hạ xuống như mặt biển xám 
mênh mông. Họ hành quân được khoảng bốn giờ từ 
chỗ con đường rẽ nhánh thì đến gần Khúc Cạn. 
Những sườn dốc dài đổ ngay xuống nơi dòng sông 
tràn ra trên những bãi cạn đầy sỏi giữa những thềm 
đất rậm cỏ. Trong con gió thổi tới họ nghe thấy tiếng 
sói tru. Trái tim họ nặng tru, nhớ đến biết bao người 
đã ngã xuống trong trận chiến tại chính nơi này. 


Con đường dốc xuống giữa hai bờ cỏ nhô lên, 
khoét xuyên qua thầm đất để ra bờ sông, và lại đi lên 
ở bờ bên kia. Có ba hàng đá phiến bắc bậc ngang 
dòng nước, mà giữa là những chỗ nông cho ngựa đi, 
xuất phát từ cả hai bên bờ chạy ra một cù lao trơ trụi 
giữa đồng. Đội quân ky nhìn xuống con đường vượt 
sông, và họ cảm thấy có gì không ổn; bởi Khúc Cạn 
này vốn vẫn đầy nước xiết và tiếng nước ồn ào võ đá; 
nhưng giờ đây chỉ thấy yên lặng. Đáy sông gần như 
cạn khô, một vùng hoang phế chỉ có đá cuội và cát 
xám. 

“Nơi này đã trở thành một vùng u ám,” Éomer 
nói. “Điều tồi tệ gì đã xảy ra với dòng sông vậy? 
Saruman đã phá hủy biết bao thứ đẹp đẽ: lẽ nào hắn 


cũng hút cạn cả dòng Isen?” 


“Dường như là như vậy,” Gandalf nói. 


https://thuviensach.vn 


“Than ôi!” 'Théoden nói. “Chúng ta có nhất thiết 
phải đi đường này, nơi những con thú ăn thịt đã ngấu 
nghiến biết bao Ky Sĩ cừ khôi đất Mark?” 


“Đây là con đường dành cho chúng ta,” Gandalf 
nói. “Thật đau lòng khi người của ngài ngã xuống; 
nhưng ngài sẽ thấy rằng ít nhất lũ sói vùng núi không 
hề ngấu nghiến họ. Mà chúng đang mở bữa tiệc trên 
thân xác bạn bè chúng, lũ Orc: quả thực là ngưu tầm 
ngưu mã tầm mã. Đi thôi!” 


Họ thúc ngựa xuống dòng sông, và khi thấy họ lũ 
sói ngừng tru mà lẻn đi. Sợ hãi đã ập xuống chúng 
khi nhìn thấy Gandalf dưới ánh trăng, và Scadufax 
con ngựa của ông tỏa sáng như bạc. Đội ky binh ra 
đến được cù lao, và những con mắt lập lòe yếu ớt 
nhìn họ từ trong bóng tối hai bên bờ. 


“Nhìn kìa!” Gandalf nói. “Bạn bè chúng ta đã làm 
việc ở đây.” 


Và họ nhìn thấy ở chính giữa cù lao nổi lên một 
øò đất, xếp đá viền quanh, cắm xung quanh là rất 
nhiều giáo mác. 


“Nằm đây là tất cả những Con Người đất Mark đã 
ngã xuống quanh khu vục này,” Gandalf nói. 


“Hãy để họ an nghỉ lại đây!” Éomer nói. “Dù giáo 
mác của họ có bị mục nát và han gỉ, thì cầu mong mộ 
của họ vẫn đứng đó dài lâu để canh gác Khúc Cạn 
dòng Isen!” 


“Đây cũng là công sức của ông sao, Gandalf, bạn 
tôi?” Théoden nói. “Chỉ trong một buổi tối và một 


https://thuviensach.vn 


đềm mà ông đã hoàn thành nhiều việc quá!” 


“Cùng sự giúp đỡ của Scadufax - và nhiều người 
khác nữa,” Gandalf nói. “Tôi đã phi nhanh và xa. Tuy 
nhiên bên ngôi mộ tôi sẽ nói điều này để ngài thanh 
thản: nhiều người đã ngã xuống trong trận chiến 
quanh Khúc Cạn, nhưng vẫn ít hơn những lời đồn 
đại. Số lớn hơn đã tán loạn đi chứ không phải bị giết; 
tôi đã tập hợp lại tất cả những người tôi tìm được. 
Một số tôi cử đi cùng Grimbold ở Westfold để hội 
quân với Erkenbrand. Số khác tôi để tham gia việc 
chôn cất này. Giờ họ đã đi theo thống chế của ngài, 
Elfhelm. Tôi đã cử anh ta dẫn nhiều Ky Sĩ đến 
Edoras. Như tôi được biết Saruman đã phái đi toàn bộ 
lực lượng của ông ta để chống lại ngài, và tay chân 
của ông ta đã ngưng tất cả những nhiệm vụ khác để 
dồn về Hẻm Helm: vùng đất dường như đã sạch bóng 
quân thù; tuy nhiên tôi e là đội quân cưỡi sói và lũ 
cướp bóc có thể sẽ đến Meduseld, trong khi không có 
ai phòng ngự. Nhưng giờ tôi nghĩ ngài không cần 
phải lo sợ: ngài sẽ thấy ngôi nhà của ngài vẫn chào 
đón ngài trở về.” 


“Và tôi sẽ lấy làm mừng được thấy lại nó,” 
Théoden nói, “cho dù tôi không nghi ngờ rằng giờ 
đây thời trị vì của tôi ở đó chỉ còn ngắn nữa thôi.” 


Tới đó đội quân nói lời từ biệt với cù lao cùng 
ngôi mộ, và vượt qua dòng sông, rồi trèo lên bờ phía 
bên kia. Họ tiếp tục lên đường, mừng lòng vì đã vượt 
qua được Khúc Cạn đau thương. Khi họ đi tiếng sói 
tru lại lần nữa vang lên. 


Có một con đường cổ chạy từ Isengard xuống đến 
đoạn vượt sông. Một quãng dài nó chạy bên cạnh 


https://thuviensach.vn 


dòng sông, uốn lượn theo sông về phía Đông rồi phía 
Bắc; nhưng rồi nó cũng rẽ đi và dẫn thăng tới cổng 
[sengard; cổng này nằm dưới mặt núi phía Tây thung 
lũng, khoảng mười sáu dặm hoặc hơn tính từ miệng 
thung. Họ men theo con đường này nhưng lại không 
đi trên đường; bởi mặt đất ở một bên đường rất chắc 
và bằng phẳng, suốt nhiều dặm còn phủ một lớp cỏ 
mềm mọc thấp. Giờ họ thúc ngựa đi nhanh hơn, và 
đến nửa đêm Khúc Cạn đã ở phía sau họ gần năm lý. 
Rồi họ dừng ngựa, kết thúc cuộc hành trình đêm, bởi 
nhà vua đã thấm mật. Họ đã đến chân Dãy Núi Mù 
Sương, và những nhánh núi dài bao quanh Nan 
Curunír vươn xuống gặp họ. Màn đêm buông đầy 
thung lũng đăng trước họ, bởi một tảng đá trôi về 
phía Tây, và ánh trăng đã bị dãy đồi che mất. Nhưng 
từ trong sâu thắm bóng đêm nơi thung lũng cuộn lên 
một cột khói và hơi nước khống lồ; khi bốc lên cao 
nó bắt gặp những tia sáng của trăng đang lặn và tỏa ra 
thành những đụn mây cuồn cuộn lấp lánh, đen và bạc, 
lan khắp bầu trời sao. 


“Ông nghĩ sao, Gandalf?” Aragorn hỏi. “Có thể 
nói toàn bộ Thung Lũng Phù Thủy đang bốc cháy.” 


“Gần đây lúc nào cũng có khói bốc lên phía trên 
thung lũng đó,” Éomer nói, “nhưng tôi chưa bao giờ 
thấy cái gì như vậy. Đó là hơi nước chứ không phải 
khói. Saruman đang pha chế thứ quỷ thuật nào đó để 
chào đón chúng ta. Có lẽ hắn đang đun sôi toàn bộ 
nước dòng Isen, và đó là lý do tại sao dòng sông lại 
khô cạn.” 


“Có thể là thế,” Gandalf nói. “Ngày mai chúng ta 
sẽ biết ông ta đang làm gì. Giờ chúng ta hãy nghỉ 
ngơi đôi chút, nếu còn có thể.” 


https://thuviensach.vn 


Họ hạ trại bên dòng Isen trơ đáy; dòng sông hoàn 
toàn tĩnh mịch và trống rỗng. Vài người trong số họ 
ngủ được chút ít. Nhưng đến đêm muộn lính canh 
chợt kêu to, khiến tất cả tỉnh dậy. Mặt trăng đã không 
còn. Sao sáng lấp lánh phía trên, nhưng trên khắp mặt 
đất một vùng đen còn tối hơn cả màn đêm đang lan 
đến. Dọc theo cả hai bên bờ sông nó cuộn thắng về 
phía họ, về phía Bắc. 


“Ở nguyên vị trí!” Gandalf nói “Đừng rút vũ khí 
ra! Hãy đợi! Rồi nó sẽ đi qua các anh!” 


Một màn sương dồn lại xung quanh họ. Trên cao 
vài ngôi sao vẫn le lói mờ ảo; nhưng dựng lên cả hai 
bên họ là những bức tường bóng tối không thể xuyên 
thấu; họ đang ở trong một lối đi hẹp giữa những tòa 
tháp bóng tối đang dịch chuyển. Họ nghe thấy những 
tiếng nói, tiếng thầm thì, rên rỉ và một tiếng thở dài 
xào xạc bất tận; mặt đất rung chuyển bên dưới họ. Họ 
thấy mình cứ ngồi đó thật là lâu và họ sợ hãi; nhưng 
rồi bóng tối và tiếng rì râm cũng trôi qua, biến mất 
giữa những nhánh núi. 


Xa về phía Nam trên Lũy Tù Và, vào lúc nửa đêm 
người ta nghe thấy một tiếng động lớn, như cơn gió 
tràn qua thung lũng, rồi mặt đất rúng động; tất cả đều 
sợ hãi và không ai dám ra ngoài. Nhưng khi trời sáng 
họ đi ra và sửng sốt; bởi xác lũ Orc đã không còn ở 
đó, cả rừng cây cũng vậy. Xa tít bên dưới thung lũng 
Hẻm cánh đồng cỏ bị nghiến nát chuyển sang màu 
nâu, cứ như thể những người chăn thả khống lồ đã 
thả ra đó những đàn gia súc đông đảo; nhưng cách 


https://thuviensach.vn 


hào khoảng một dặm một hố lớn đã được đào trên 
đất, và trên đó đã được chất thành một quả đồi. Con 
Người tin rằng lũ Orc mà họ tiêu diệt đã được chôn 
dưới đó; còn những tên bỏ chạy vào rừng có năm đó 
cùng không thì chăng ai biết được, bởi không một ai 
dám đặt chân lên quả đồi. Sau đó nó được đặt cái tên 
Đôi Chết, và chằng cây cỏ nào mọc được ở trên đó. 
Nhưng những thân cây kỳ lạ không bao giờ thấy ở 
Lòng Chảo Hẻm nữa; chúng đã quay lại trong đêm, 
và ra đi xa mãi về những thung lũng tối tăm của 
Fangorn. Chúng đã trả thù lũ Orc như vậy đấy. 


Đêm hôm đó nhà vua và đội quân của ông không 
ngủ thêm được nữa; nhưng họ cũng không nhìn hay 
nghe thấy điều kỳ lạ nào khác, ngoại trừ một điều: 
tiếng dòng sông bên cạnh đột nhiên thức tỉnh. Có 
tiếng nước xiết hối hả tràn xuống giữa những tảng đá; 
và khi nó đi qua, dòng Isen lại chảy và lòng sông lại 
sủi bọt như vốn vẫn thế trước nay. 


Lúc rạng đông họ lại sửa soạn lên đường. Ánh 
sáng tới xám xịt và mờ ảo, họ không nhìn thấy mặt 
trời lên. Sương mù chen dày đặc bầu không phía trên, 
còn khắp mặt đất xung quanh họ là mùi hôi thối nồng 
nặc. Giờ đây họ đi chậm rãi trên con đường cổ. 
Đường rộng và cứng, và được chăm sóc chu đáo. Mờ 
ảo sau màn sương họ nhìn thấy nhánh núi dài vươn 
lên ở bên trái. Họ đã đi vào Nan Curunír, Thung 
Lũng Phù Thủy. Đó là một thung lũng chìm trong 
cánh núi, chỉ mở ra về phía Nam. Nơi đây đã từng 
đẹp đẽ và xanh tốt, có dòng Isen chảy qua, sâu và xiết 
trước khi ra tới đồng bằng; bởi con sông được hợp 
thành từ biết bao dòng nước và những con suối nhỏ 


https://thuviensach.vn 


giữa khu đồi được mưa gột rửa, và trải ra khắp xung 
quanh nó đã từng là một vùng đất hiền hòa, màu mỡ. 


Giờ thì không còn như vậy. Bên kia tường thành 
Isengard vẫn còn những thửa ruộng được canh tác 
nhờ công những nô lệ của Saruman; nhưng phần lớn 
thung lũng đã trở nên tiêu điều toàn cỏ dại và bụi gai. 
Mâm xôi bò lan khắp mặt đất, hoặc leo đầy trên các 
bờ bụi, tạo thành những hang rậm rạp cho những loài 
thú nhỏ trú ấn. Không có cây cao nào mọc ở đó; 
nhưng giữa những luống cỏ vẫn thấy được những gốc 
cây bị đốt hoặc bị rìu đốn, còn lại từ những khóm 
rừng cổ đại. Đó là một vùng đất buồn thảm, giờ lặng 
im như tờ chỉ trừ tiếng đá ồn ào trong dòng nước xiết. 
Khói và hơi nước lởn vởn thành những đụn mây ảm 
đạm, lấn khuất trong những vùng lòng chảo. Đội ky 
binh không nói gì. Nhiều người cảm thấy nghỉ ngại, 
tự hỏi liệu cuộc hành trình sẽ dẫn họ tới kết cục tối 
tăm nào. 


Sau khi họ đi thêm vài dặm, con đường trở nên 
rộng như đại lộ, lát những phiến đá phẳng lớn được 
đẽo rồi xếp đặt bằng một tay nghề cao; không hề thấy 
lá cỏ nào mọc giữa những khe nối. Hai rãnh sâu, chứa 
đầy nước chảy róc rách, chạy xuống dọc hai bên 
đường. Đột nhiên một cây cột cao sừng sững hiện lên 
trước mặt họ. Cột màu đen, trên đỉnh đặt tảng đá lớn, 
được tạc và sơn thành hình một Bàn Tay Trắng dài. 
Ngón tay chỉ lên phía Bắc. Giờ họ biết cổng Isengard 
chắc chắn chăng còn xa nữa, và trái tim họ nặng tru; 
nhưng mắt họ lại chắng nhìn xuyên qua được màn 
sương phía trước. 


https://thuviensach.vn 


Nằm qua suốt bao năm trường dưới nhánh núi 
trong Thung Lũng Phù Thủy là một công trình cổ xưa 
mà Con Người gọi là Isengard. Nó được tạo hình một 
phần trong thời kỳ hình thành dãy núi, thế nhưng Con 
Người từ Tây Châu từ thời xa xưa đã đổ vào đó công 
sức lao động vĩ đại; còn Saruman cũng đã cư ngụ ở 
đó từ rất lầu rồi, và cũng chẳng ngồi không. 


Dáng dấp nơi đó thế này, trong thời gian Saruman 
đang ở đỉnh cao quyền phép, và được biết bao người 
coi là thủ lĩnh hội Phù Thủy: Một vòng thành đá 
khống lồ, tựa như những vách đá chót vót, đứng nhô 
ra khỏi bóng che của sườn núi, nơi từ đó nó chạy ra 
rồi vòng trở lại. Chỉ có duy nhất một lối vào ở đó, 
một cổng vòm khống lồ khoét vào bức tường phía 
Nam. Từ đây một đường hầm dài được đục xuyên 
qua vách đá đen; đóng lại ở cả hai đầu cửa hầm là 
những cánh cống sắt đồ sộ. Cách chế tạo và gắn cổng 
trên những bản lề khống lồ, những trụ thép đóng sâu 
vào đá sống, làm cho khi cống không bị chốt thì chỉ 
cần tay đẩy nhẹ nhàng cũng khiến chúng mở ra mà 
không gây tiếng động nào. Nếu có ai đi vào và cuối 
cùng ra được khỏi đường hầm đầy tiếng vọng đó, 
người đó sẽ thấy một vùng đồng bằng, một hình tròn 
lớn, hơi trũng xuống như chiếc bát nông khổng lồ: 
khoảng một dặm đo từ mép này qua tới mép đối diện. 
Một thời nó từng rất xanh tươi và chằng chịt những 
con đường lớn, cùng những khóm rừng tru quả được 
tưới tắm nhờ những dòng suối chảy từ dãy núi vào 
một hồ nước. Nhưng vào thời kỳ sau này của 
Saruman chẳng còn thứ gì màu xanh mọc ở đây nữa. 
Những con đường được lát bằng đá phiến, tối màu và 
cứng; và dọc theo rìa đường thay vì cây cối là những 
hàng cột dài, một số làm bằng cấm thạch, số khác 


https://thuviensach.vn 


bằng đồng và sắt, nối với nhau bằng những sợi xích 
nặng trịch. 


Có rất nhiều nhà cửa ở đó, những căn phòng, 
những tòa sảnh, hành lang, được tạc và đào sâu vào 
mặt trong vòng tường thành, vì thế nhìn ra toàn bộ 
khoảng không gian tròn ở giữa là vô vàn những ô cửa 
và cửa sổ tăm tối. Ở đó đủ chỗ cho hàng nghìn người 
trú ngụ, công nhân, đầy tớ, nô lệ, lính tráng cùng kho 
chứa vũ khí rộng lớn; ở đó lũ sói cũng được nuôi 
nhốt trong những hang sâu bên dưới. Bản thần 
khoảng đồng bằng cũng bị đào bới. Những hố sâu 
đào xuống lòng đất; miệng hố đắp những gò thấp 
hoặc vòm đá che lên, vì thế dưới ánh trăng Vòng 
Thành Isengard trông như nghĩa địa những kẻ chết 
không thanh thản. Bởi mặt đất lúc nào cũng rung 
chuyển. Những hố sâu đổ xuống biết bao con đường 
dốc, rồi cầu thang xoắn, xuống những động sâu hơn 
nữa; dưới đó là những kho tàng, nhà kho, xưởng đúc 
vũ khí, xưởng rèn và lò luyện kim lớn của Saruman. 
Ở đó những guồng sắt quay không ngừng nghỉ, và 
búa nện liên hồi. Đêm xuống từng chùm hơi nước 
bốc lên qua các lỗ thông, hắt từ phía dưới lên ánh 
sáng đỏ, xanh lam, và cả màu xanh lục độc. 


Mọi con đường giữa hai hàng xích đều chạy vào 
trung tâm. Đứng đó là một tòa tháp hình dáng phi 
thường. Nó được tạo hình bởi thợ xây dựng thời xa 
xưa, những người đã mài nhẵn Vòng Thành Isengard, 
song trông nó dường như không phải thứ được xây 
nên bởi bàn tay Con Người, mà được bóc ra từ xương 
của đất trong cơn vật vã ngàn xưa của dãy đồi. Nó là 
một chóp nhọn, một hòn đảo đá, đen đúa và láng 
bóng: bốn trụ đá nhiều mặt hợp liền làm một, nhưng 
lên đến gần đỉnh chúng mở toác ra thành những cái 


https://thuviensach.vn 


sừng, đầu sừng nhọn như mũi giáo, sắc cạnh như dao. 
Ở giữa bốn sừng là một khoảng không hẹp, lát một 
nền đá nhẫn bóng, trang trí những ký hiệu kỳ lạ, đủ 
để một người có thể đứng ở độ cao năm trăm bộ phía 
trên đồng bằng. Đó là Orthanc thành trì của Saruman, 
một cái tên (không biết vô tình hay cố ý) có tới hai 
nghĩa; theo tiếng Tiên orthanc có nghĩa là Đỉnh Răng 
Nanh còn theo ngôn ngữ cổ đất Mark thì có nghĩa là 
Tâm Trí Xảo Quyệt. 


Isengard là một nơi hùng mạnh và siêu việt, đã 
từng đẹp đẽ trong suốt bao lâu; nhiều lãnh chúa vĩ đại 
từng sống ở đó, những người gác biên thùy phía Tây 
cho Gondor, và cả những nhà thông thái biết xem tỉnh 
tú. Thế nhưng Saruman đã dần dần hướng nó theo 
mục đích đảo điên của lão, và khiến nó tốt đẹp hơn 
theo quan niệm sai lầm của lão - bởi tất cả những tà 
thuật và thủ đoạn tinh vi mà vì chúng lão đã chấp 
nhận từ bỏ sự thông thái trước đây, những thứ mà lão 
mơ tưởng là của riêng lão, thực tế chẳng đến từ chốn 
nào khác ngoài Mordor; chính vì vậy thành quả lão 
tạo ra chăng là gì ngoài sự sao chép lặt vặt, thứ mô 
hình trẻ con hay sự nịnh nọt nô bộc, bắt chước tòa lầu 
đài sừng sững, xưởng đúc vũ khí, nhà tù, lò luyện 
hùng mạnh Barad-dôr, tức tòa Tháp Tối, nơi chưa 
từng bị bất cứ địch thủ nào thách thức, nơi cười nhạo 
với xu nịnh, vẫn đang chờ thời cơ, tự tin trong sự 
kiêu hãnh và sức mạnh không thể đo đếm của nó. 


Đó là thành trì của Saruman, theo tiếng tăm đồn 
đại; bởi trong ký ức những ai còn sống, người Rohan 
không ai từng vượt qua cổng đó, có lẽ ngoại trừ một 
số ít, như Lưỡi Giun, đã bí mật lẻn vào đó và không 
kể lại cho ai những gì chúng thấy. 


https://thuviensach.vn 


Lúc này Gandalf thúc ngựa về phía cây cột lớn có 
Bàn Tay, và đi qua nó; khi ông đi qua, đội Ky Sĩ kinh 
ngạc nhìn thấy Bàn Tay không còn màu trắng nữa. 
Nó ố như màu máu khô; và khi nhìn gần hơn họ thấy 
những móng tay màu đỏ. Gandalf chăng thèm để ý cứ 
đi tiếp vào màn sương, và họ miễn cưỡng đi theo. 
Giờ đây khắp xung quanh họ, như thể vừa có một 
trận lũ bất ngờ tràn qua, là những ao nước rộng năm 
dọc con đường, lấp đầy các chỗ trũng, những con 
lạch rỉ rách xuống giữa những tảng đá. 


Cuối cùng Gandalf dừng ngựa ra hiệu gọi; họ đi 
tới, và thấy phía trước ông màn sương mù đã tan đi, 
và nắng nhạt đang tỏa xuống. Lúc này đã là quá trưa. 
Họ đã đến cổng Isengard. 


Nhưng những cánh cổng đã bị vặn xoắn rồi quăng 
nằm dưới mặt đất. Và khắp xung quanh là đá, vỡ vụn 
thành vô số mảnh nham nhở, bị vứt tung tóe khắp 
nơi, hoặc chất thành những đống đổ nát. Chiếc cổng 
vòm lớn vẫn đứng, nhưng giờ nó mở bung vào khe đá 
không mái: đường hầm phơi ra trần trụi, trên những 
bức tường như vách núi toác ra những vết rách, lỗ 
hống to tướng ở cả hai bên; những tháp canh bị đập 
nát thành bụi. Giả như Đại Dương có phẫn nộ dâng 
lên rồi đổ ào xuống dãy đồi cùng bão tố, thì cũng 
chẳng gây nên cảnh đổ nát lớn hơn. 


Đồng bằng tròn bên kia mù mịt hơi nước: như 
một vạc lớn sôi sục, bên trong là cảnh tan nát những 
cột chống, những thanh rầm bị ném văng và trôi nổi, 
có cả những rương lẫn thùng và đồ đạc vỡ hỏng. 
Những cột trụ bị xoắn nghiêng ngả vẫn nhô thân rách 


https://thuviensach.vn 


toạc lên khỏi mặt nước ngập, nhưng toàn bộ đường sá 
đã bị nhấn chìm. Xa về phía trước, bị che khuất một 
phần trong mây cuộn, hiện ra sừng sững hòn đảo đá. 
Tòa tháp Orthanc vẫn vươn cao tăm tối, không bị phá 
hủy bởi cơn bão tố. Một vùng nước trắng táp quanh 
chân tháp. 


Nhà vua và toàn đội quân ngồi lặng trên lưng 
ngựa, kinh ngạc, hiểu rằng quyền lực của Saruman đã 
bị quật đổ; nhưng bằng cách nào thì họ chăng thể 
đoán ra. Và giờ họ quay nhìn về phía cổng vòm và 
những cánh cống bị phá hủy. Họ thấy ở ngay bên 
cạnh đó có một đống đổ nát lớn; và đột nhiên họ nhận 
ra trên ấy có hai hình người nhỏ bé nằm dài ung 
dung, mặc đồ xám, khó nhìn thấy được giữa đống đất 
đá. Bên cạnh họ bày la liệt những chai cùng lọ và bát 
đĩa, như thể họ vừa chén một bữa no nê, và giờ đang 
nghỉ ngơi sau khi lao động. Một người có vẻ như 
đang ngủ; còn người kia đang khoanh chân, gối đầu 
vào tay, ngồi dựa lưng vào một tảng đá vỡ mà thối ra 
từ miệng những làn dài cùng những vòng nhỏ khói 
xanh mỏng mảnh. 


Théoden và Éomer cùng toàn bộ quân sĩ ngạc 
nhiên ngây ra nhìn hai kẻ đó một lúc. Giữa toàn bộ 
đống đổ nát Isengard, dường như đây là cảnh tượng 
kỳ lạ nhất đối với họ. Thế nhưng trước khi nhà vua 
kịp cất lời, hình người nhỏ nhắn thở ra khói đột nhiên 
nhận ra sự có mặt của họ, khi họ im lặng ngồi ngay 
trước bức màn sương mù. Anh ta vùng đứng dậy. 
Trồng như một thanh niên trẻ tuổi, hoặc có vẻ là như 
vậy, cho dù chỉ cao chưa bằng nửa người thường; cái 
đầu tóc nâu xoăn tít của anh ta không mũ mão, nhưng 


https://thuviensach.vn 


trên người lại khoác áo choàng cũ kỹ bụi đường có 
cùng màu sắc và kiểu dáng với những đồ các bạn 
đồng hành của Gandalf đã mặc khi đến Edoras. Anh 
ta cúi người rất thấp, một tay đặt lên ngực. Rồi, 
dường như không để ý đến sư có mặt của thầy phù 
thủy và bạn bè ông, anh ta quay về phía Éomer và 
nhà vua. 


“Xin chào mừng các ngài đến với Isengard!” anh 
ta nói. “Chúng tôi là lính giám môn. Meriadoc, con 
trai Saradoc là tên tôi; và bạn của tôi đây, người, than 
ôi! đã lả đi vì mệt mỏi” - nói đến đây anh ta lấy chân 
thúc cho người kia một cú - “là Peregrin, con trai 
Paladin, dòng dõi Gia Tộc Took. Xa tít về phương 
Bắc là quê hương chúng tôi. Chúa Tể Saruman đang 
ở bên trong; nhưng lúc này ông ta đang trốn trong 
phòng cùng một cái Lưỡi Giun, nếu không thì chắc 
chắn ông ta đã ra đầy nghênh đón khách quý rồi.” 


“Chắc chắn là thế rồi!” Gandalf cười nói. “Thế có 
phải Saruman đã sai các cậu ra canh cánh cổng bị phá 
hỏng của ông ta, và theo dõi khách đến, khi nào các 
cậu có thể bớt chút thời gian dành cho chai lọ và bát 
đĩa không?” 


“Không, thưa quý ông, ông ta trót không nhớ ra 
điều đó,” Merry rầu rĩ trả lời. “Ông ta quá bận rộn. 
Lệnh cho bọn cháu đến từ Cây Râu, người đã tiếp 
quản quyền điều hành Isengard. Ông ấy đã yêu cầu 
bọn cháu chào đón Chúa đất Rohan bằng lời lẽ thích 
hợp. Cháu đã cố hết sức.” 


“Thế còn bạn đồng hành của các ngươi thì sao? Ta 
và Legolas thì sao?” Gimili hét toáng lên, gã không 
thể kìm lòng lầu hơn nữa. “Đồ ranh con, đồ lêu lổng 


https://thuviensach.vn 


lông lá cả chân lẫn đầu! Các ngươi đã dẫn bọn ta vào 
một cuộc truy lùng được lắm! Hai trăm lý, qua đầm 
lầy và rừng sâu, qua chiến tranh và chết chóc, chỉ để 
giải thoát các ngươi! Và giờ thì bắt được các ngươi ở 
đây đang ăn không ngồi rồi - và hút thuốc! Hút 
thuốc! Các ngươi lấy thuốc ở đâu ra thế hả đồ quỷ 
sứ? Búa kìm ơi! Ta bị giằng xé giữa thịnh nộ và hân 
hoan, đến độ nếu ta không nổ tung ra thì sẽ là chuyện 
lạ đấy!” 


“Anh nói thay tôi rồi đấy, Gimili,” Legolas cười to. 
“Cho dù tôi thì thèm biết họ lấy rượu ở đâu ra hơn.” 


“Có một thứ các anh không bắt được trong cuộc 
truy lùng của các anh, đó là đầu óc lanh lợi,” Pippin 
vừa nói vừa mở một mắt. “Các anh tìm thấy bọn em 
ở đây ngồi trên trường chiến thắng, giữa đống chiến 
lợi phẩm, mà còn thắc mắc làm sao bọn em lại có 
được chút an ủi xứng đáng này!” 


“Xứng đáng ư?” Gimli nói. “Không thể tin được!” 


Đội Ky Sĩ cười phá. “Không nghi ngờ là chúng ta 
đang chứng kiến cuộc đoàn tụ của những người bạn 
thân,” Théoden nói. “Vậy đây chính là những người 
thất lạc trong hội đồng hành của ông sao, Gandalf? 
Mỗi một ngày lại được số phận đem đến những điều 
kỳ lạ. Tôi đã được chứng kiến quá nhiều điều kể từ 
khi rời khỏi nhà mình; và giờ đứng ngay trước mắt 
tôi lại thêm một giống người khác bước ra từ truyền 
thuyết. Đây chăng phải là những người Tí Hon, mà 
vài người trong số chúng tôi gọi là Holbytlan đó 
sao?” 


https://thuviensach.vn 


“Xin vui lòng gọi là Hobbit, thưa bệ hạ,” Pippin 
nói. 


“Hobbit ư?” Théoden nói. “Ngôn ngữ của các 
ngươi thay đổi thật kỳ lạ; nhưng cái tên đó lại nghe 
không hề thiếu tương xứng. Hobbit! Chẳng có báo 
cáo nào ta từng nghe lại có thể sánh được với sự 
thật.” 


Merry cúi người; và Pippin cũng đứng dậy cúi 
người thật thấp. “Ngài thật lịch thiệp, thưa bệ ha; 
hoặc tôi hy vọng có thể hiểu lời nhận xét của ngài 
như vậy,” cậu nói. “Và đây là một điều kỳ lạ nữa! Tôi 
đã lang thang qua bao vùng đất, kể từ luc rời khỏi nhà 
mình, và chưa bao giờ cho đến tận lúc này tôi gặp bất 
cứ ai biết một câu chuyện nào liên quan tới người 
Hobbit.” 


“Người của ta vốn xuất thần từ phương Bắc từ lâu 
lắm rồi,” Théoden nói. “Nhưng ta không định lừa dối 
các ngươi đâu: chúng ta không biết câu chuyện nào 
về người Hobbit cả. Tất cả những gì truyền lại cho 
chúng ta chỉ là ở rất xa, qua biết bao sông bao núi, có 
một giống người tí hon sống trong những cái hốc 
trong đồi cát. Nhưng chăng có truyền thuyết nào kế 
về chiến công của họ, bởi nghe nói rằng họ không 
làm nhiều, và luôn lảng tránh khỏi tầm mắt con người 
bằng cách biến mất trong nháy mắt; họ còn có thể cải 
giọng bắt chước tiếng chim hót. Nhưng có vẻ như 
vẫn còn có nhiều chuyện đáng nói hơn.” 


“Chắc chắn là vẫn còn, thưa bệ hạ,” Merry nói. 


“Ví dụ một điều,” Théoden nói, “ta chưa từng 
nghe nói rằng họ phun khói ra đằng mồm.” 


https://thuviensach.vn 


“Điều đó không có gì ngạc nhiên,” Merry trả lời, 
“bởi đó là một nghệ thuật mà chúng tôi mới thực 
hành có vài thế hệ. Tobold Rúc Tù Và, thị trấn Dãy 
Dài ở Tổng Nam, là người đầu tiên trồng thứ cỏ hút 
đích thực tại vườn nhà, vào khoảng năm 1070 theo 
niên lịch của bọn tôi. Làm thế nào mà già Toby bắt 
gặp loại thực vật này...” 


“Ngài không biết mối nguy của ngài rồi, 
Théoden,” Gandalf cắt lời. “Những anh chàng Hobbit 
này sẵn sàng ngồi trên đống đổ nát mà kể về niềm vui 
thích cỗ bàn, hay những việc vặt của cha họ, ông họ, 
cụ họ, và cả những người họ hàng cách xa cả chín hệ, 
nếu ngài khuyến khích họ bằng sự kiên nhẫn vô hạn 
độ. Để khi khác thích hợp hơn sẽ kể lịch sử tục hút 
thuốc. Cây Râu đâu rồi. Merry?” 


“Cháu tin là ông ấy đang ở mặt Bắc. Ông ấy đi 
kiếm thức uống - là nước sạch. Đa phần người Ent 
đang đi cùng ông ấy, vẫn còn bận rộn dở công việc - 
ở đằng kia,” Merry khuơ tay về phía hồ nước bốc hơi; 
và lúc nhìn theo, họ nghe thấy vọng lại tiếng ầm ào 
và soàn soạt, cứ như thể đang có trận đá lở lao xuống 
từ vách núi. Ở tít phía xa vang lên tiếng hoom-hom, 
như tiếng tù và đang thổi đắc thắng. 


“Và vậy là Orthanc bị bỏ mặc không có ai canh 
gác ư?” Gandalf hỏi. 


“Có nước,” Merry nói. “Nhưng Cây Nhanh Nhảu 
và vài người khác nữa đang canh chừng nó. Không 
phải tất cả những cột và trụ dưới đồng bằng kia đều 
là do Saruman dựng lên đâu. Cháu nghĩ Cây Nhanh 
Nhảu đang ở cạnh tháp đá, gần chân cầu thang.” 


https://thuviensach.vn 


“Phải rồi, một người Ent màu xám cao lớn đang 
đứng đó,” Legolas nói, “nhưng tay ông ấy đang 
buông thõng, và ông ấy đứng im như một thân cây 
làm cổng.” 


“Đã quá trưa rồi,” Gandalf nói, “và chúng ta dẫu 
sao cũng chưa ăn tí øì từ sáng sớm. Song ta muốn gặp 
Cây Râu càng sớm càng tốt. Ông ấy không để lại lời 
nhắn nào sao, hay bát đĩa và chai lọ đã xóa sạch khỏi 
đầu các cậu rồi?” 


“Ông ấy có để lại lời nhắn,” Merry nói, “cháu đã 
định thông báo, thế mà lại bị ngăn cản bởi bao nhiêu 
câu hỏi khác. Cháu được yêu cầu nói nếu Chúa đất 
Mark và Gandalf đi đến bức tường phía Bắc họ sẽ 
thấy Cây Râu ở đó, và ông ấy sẽ chào đón họ. Cháu 
xin được nói thêm rằng họ cũng sẽ thấy những thức 
ăn thượng hạng ở đó, đã được tìm ra và lựa chọn bởi 
những kẻ đầy tớ hèn mọn này.” Cậu cúi người. 


Gandalf cười phá. “Vậy tốt hơn rồi đấy!” ông nói. 
“Nào, Théoden, ngài sẽ đi cùng tôi đến chỗ Cây Râu 
chứ? Chúng ta sẽ phải đi vòng xung quanh, nhưng 
không xa đâu. Khi nào gặp Cây Râu, ngài sẽ học hỏi 
được nhiều điều. Bởi Cây Râu là Fangorn, là lão làng 
và chỉ huy của người Ent, và khi nói chuyện với ông 
ấy ngài sẽ được nghe tiếng nói của kẻ già cả nhất 
trong số tất cả những øì đang sống.” 


“[ôi sẽ đi cùng ông,” Théoden nói. “lạm biệt, 
những người Hobbit của ta! Cầu mong chúng ta sẽ 
gặp lại nhau trong nhà của ta! Ở đó các ngươi sẽ ngồi 
bên cạnh ta và kể cho ta nghe tất cả những øì trái tim 
các ngươi mong muốn: những chiến công của tổ tiên 


https://thuviensach.vn 


các ngươi, từ thuở niên lịch các ngươi còn nhớ được; 
và chúng ta cũng sẽ nói chuyện về Già Tobold và 
kiến thức thảo mộc của ông ấy. Tạm biệt!” 


Hai chàng Hobbit cúi người thật thấp. “Vậy đó là 
Vua Rohan đấy!” Pippin khẽ nói. “Một cụ già rất cừ. 
Lịch sự ra phết.” 


Chương IX 


NHỮNG THỨ TRÔI NỔI 


Gandalf và đội quân của nhà vua cưỡi ngựa ra đi, 
hướng về phía Đông men theo vòng tường thành 
Isengard đổ nát. Còn Aragom, Gimili, và Legolas ở 
lại phía sau. Thả cho Arod và Hasufel chạy đi tìm cỏ, 
họ đến ngồi bên cạnh hai chàng Hobbit. 


“Chà, chà! Cuộc săn đuổi đã kết thúc, và rốt cục 
chúng ta cũng gặp lại nhau, tại nơi chắng ai trong số 
chúng ta nghĩ là sẽ đến,” Aragorn nói. 


“Và giờ khi những người vĩ đại đã bỏ đi bàn bạc 
về những điều trọng đại,” Legolas nói, “có lẽ những 
thợ săn sẽ biết được lời giải cho những câu đố nho 
nhỏ của mình. Chúng tôi đã lần dấu các cậu đến tận 
khu rừng, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi muốn được 
biết sự thật.” 


“Và chúng tôi cũng có bao nhiêu điều muốn biết 
về các anh,” Merry nói. “Chúng tôi đã biết được vài 


https://thuviensach.vn 


điều thông qua Cây Râu, Già Ent, nhưng chừng đó 
vẫn còn chưa đủ.” 


“Chuyện nào ra chuyện nấy,” Legolas nói. 
“Chúng tôi là thợ săn, Vậy nên các cậu phải tự kể về 
bản thần cho chúng tôi trước tiên.” 


“Hoặc thứ hai,” Gimli nói. “Việc đó sẽ tốt hơn 
nếu để sau bữa ăn. Đầu tôi đau nhức lắm; và cũng đã 
quá trưa rồi. Đồ lêu lống các ngươi lo mà đền bù 
bằng cách kiếm cho bọn ta vài thứ chiến lợi phẩm mà 
các ngươi vừa nói đó. Đồ ăn và thức uống có thể trả 
được một ít những gì các ngươi còn nợ bọn ta đấy.” 


“Vậy thì các anh sẽ được thôi,” Pippin nói. “Các 
anh muốn ở lại đây luôn hay đến nơi thoải mái hơn 
trong những gì còn sót lại của phòng gác Saruman - ở 
đằng kia dưới cổng vòm? Bọn em ra ngoài này ăn, vì 
còn phải để mắt tới con đường.” 


“Chắc là để chưa đến một mắt!” Gimli nói. 
“Nhưng ta nhất quyết không vào bất cứ ngôi nhà Orc 
nào; cũng như không chạm đến thức ăn lũ Orc, hay 
bất cứ thứ gì chúng săn được.” 


“Chúng tôi không bắt các anh làm vậy đầu,” 
Merry nói. “Chúng tôi cũng đã quá đủ với lũ Orc cho 
suốt cả đời rồi. Nhưng vẫn còn nhiều giống người 
khác ở Isengard này. Saruman vẫn đủ khôn ngoan 
không tin cậy riêng mình lũ Orc. Lão sai Con Người 
gác cổng cho lão: tôi cho rằng đó là một số những nô 
bộc đáng tin cậy nhất của lão. Dù thế nào thì chúng 
cũng có được nhiều ân huệ và đồ dự trữ ngon lành.” 


“Cả cỏ hút nữa sao?” Gimili hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Không, tôi không nghĩ thế,” Merry cười phá lên. 
“Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà anh có thế 
đợi đến sau bữa trưa.” 


“Vậy thì chúng ta đi ăn trưa thôi!” gã Người Lùn 
nói. 


Hai chàng Hobbit dẫn đường: họ đi qua cổng vòm 
tới một cửa rộng bên trái, trên đỉnh một cầu thang. 
Nó mở thẳng vào một gian phòng lớn, đầu kia phòng 
lại có nhiều cửa khác nhỏ hơn, còn có cả lò sưởi và 
ống khói ở một bên tường. Gian phòng được tạc từ 
đá; và chắc hắn ngày xưa nó rất tối tăm, bởi những ô 
cửa sổ chỉ mở vào đường hầm. Nhưng giờ đây ánh 
sáng lọt vào qua trần nhà bị đập vỡ. Trong lò sưởi củi 
đang cháy dở. 


“Em đã nhóm lên chút lửa,” Pippin nói. “Nó an ủi 
bọn em trong màn sương mù. Có rất ít củi quanh đây, 
và đa số gỗ bọn em tìm được đều ướt. Thế nhưng ống 
khói thông gió rất tốt: hình như nó thổi xuyên qua đá 
lên phía trên, và thật may là nó vẫn chưa bị bịt. Một 
đống lửa là tốt lắm. Em sẽ làm cho các anh món bánh 
mì nướng. Em sợ là bánh mì đã từ ba bốn ngày nay 
rồi.” 

Aragorn và những người bạn đồng hành thả mình 
ngồi xuống đầu một chiếc bàn dài, và hai chàng 
Hobbit biến mất sau một cánh cửa bên trong. 


“Nhà kho ở trong đó, và phía trên mặt nước ngập, 
thật may mắn,” Pippin nói khi họ quay lại khệ nệ với 


https://thuviensach.vn 


một đống đĩa, bát, cốc, dao và rất nhiều món ăn khác 
nhau. 


“Và anh không cần phải hếch mũi trước số thức 
ăn này đâu, cậu trẻ Gimili,” Merry nói. “Đầy không 
phải đồ của Orc, mà là thức ăn cho người, như Cây 
Râu gọi. Anh có muốn bia hay rượu gì không? Có 
một thùng trong kia - cũng khá được. Và đây món 
thịt lợn muối hảo hạng. Hoặc tôi có thể cắt cho anh 
vài lát thịt xông khói và nướng qua, nếu anh thích. 
Tôi rất tiếc không có món gì xanh cả: việc giao hàng 
hơi bị ngưng trệ trong mấy ngày gần đây! Tôi không 
thể mời anh bất cứ thứ gì ngoài bơ và mật ong để ăn 
cùng bánh mì. Anh hài lòng chứ?” 


“Tất nhiên là hài lòng rồi,” Gimli nói. “Món nợ đã 
được trừ đi khá nhiều rồi đấy.” 


Chẳng lầu sau ba người bắt đầu bận rộn với bữa 
ăn; còn hai chàng Hobbit, không hề tỏ ra ngượng 
nghịu, cùng bắt đầu sửa soạn bữa thứ hai. “Chúng ta 
phải thù tiếp khách khứa chứ,” họ nói. 


“Sáng nay các cậu hiếu khách ghê gớm,” Legolas 
cười nói. “Nhưng nếu chúng tôi không đến, chắc các 
cậu cũng đã kịp thù tiếp nhau thôi.” 


“Có lẽ vậy; mà tại sao lại không chứ?” Pippin nói. 
“Bọn em đã phải ăn uống vô cùng tôi tệ cùng lũ Orc, 
mà nøay cả trước đó cũng đói nhiều ngày rồi. Đã lâu 
lắm rồi bọn em không được ăn cho thỏa thích.” 


“Có vẻ như điều đó chăng hại gì các cậu cả,” 
Aragorm nói “Thực tế là nhìn các cậu còn cực kỳ 
sung sức.” 


https://thuviensach.vn 


“Đúng thật, đúng là như vậy,” Gimli vừa nói vừa 
nhìn họ từ đầu xuống chân qua miệng cốc. “Ô kìa, 
tóc các ngươi dày và xoăn gấp đôi so với khi chúng ta 
chia tay; và ta dám thề rằng cả hai ngươi đều có vẻ 
lớn lên sao đó, nếu điều đó còn có thể đối với người 
Hobbit ở độ tuổi các ngươi. Dù sao thì tay Cây Râu 
này cũng đã không bỏ đói các ngươi.” 


“Không đâu,” Merry nói. “Thế nhưng người Ent 
chỉ uống thôi, mà uống thì chăng thể thỏa mãn được. 
Thức uống của Cây Râu bổ dưỡng đấy, nhưng người 
ta vẫn cảm thấy cần gì đó rắn hơn. Và ngay cả 
lembas mà được đối món cũng tốt.” 


“Các cậu đã uống nước của người Ent rồi phải 
không?” Legolas nói. “Chà, vậy thì tôi nghĩ chắc mắt 
Gimli không hề đánh lừa đầu. Có nhiều bài ca kỳ lạ 
hát về thức uống trong rừng Fangorn.” 


“Và nhiều câu chuyện kỳ lạ đã kể về vùng đất 
đó,” Aragorn nói. “[ôi chưa bao giờ vào trong đó. 
Nào, hãy kể cho tôi thêm về nó đi, và về người Ent 
nữa!” 


“Người Ent,” Pippin nói, “người Ent là - à người 
Ent ai cũng khác nhau là điều thứ nhất. Thế nhưng 
mắt của họ, mắt của họ rất kỳ lạ.” Cậu cố lúng búng 
ra vài từ để rồi im lặng. “Ờ, à,” cậu tiếp tục, “các anh 
đã thấy vài người từ xa rồi đấy - hoặc ít ra là họ đã 
nhìn thấy các anh, và thông báo rằng các anh đã lên 
đường - và em đoán là các anh sẽ nhìn thấy nhiều 
người khác nữa trước khi các anh đi khỏi đây. Các 
anh phải tự tìm hiểu lấy thôi.” 


https://thuviensach.vn 


“Nào, nào!” Gimli nói. “Chúng ta đang bắt đầu từ 
giữa chừng câu chuyện đấy. Ta muốn nghe theo đúng 
trình tự cơ, bắt đầu từ cái ngày kỳ lạ mà đoàn chúng 
ta tan vỡ.” 


“Anh sẽ được nghe, nếu có thời gian,” Merry nói. 
“Nhưng trước tiến - nếu anh đã ăn xong - anh nên 
nhồi tấu và bật lửa. Và rồi trong một lúc chúng ta có 
thể làm ra vẻ tất cả đều đang an toàn ở Bree, hay ở 
Thung Đáy Khe.” 


Cậu lấy ra một chiếc túi da nhỏ đựng đầy thuốc lá 
sợi. “Chúng tôi có hàng đống thứ này,” cậu nói, “và 
các anh có thể đóng gói bao nhiêu tùy thích, khi 
chúng ta lên đường. Sáng nay chúng tôi đã phải làm 
mấy việc chạy lụt, Pippin và tôi. Có rất nhiều thứ trôi 
nổi lung tung. Chính Pippin đã tìm thấy hai thùng 
nhỏ, mà tôi đoán là trôi ra từ hầm chứa hay nhà kho 
nào đó. Khi mở ra, chúng tôi thấy chúng chứa đầy 
thứ này: một loại cỏ hút không thể ngon hơn, và 
không hề bị hư hỏng.” 


Gimili lấy một chút, chà giữa hai lòng bàn tay rồi 
hít một hơi. “Cảm giác thật tuyệt, và cái mùi thật 
ngon,” gã nói. 


“Tuyệt mà!” Merry nói. “Gimli thân mến ạ, đó là 
Lá Đáy Dài cơ đấy! Có cả nhãn hàng Rúc Tù Và in 
trên thùng, rõ ràng như ban ngày. Bằng cách nào nó 
đến được đây thì tôi chịu. Tôi đoán thứ này dành cho 
Saruman dùng riêng. Tôi không ngờ rằng nó lại ra đi 
xa đến vậy. Nhưng giờ thì nó thật là có ích hết sức!” 


“Sẽ có ích,” Gimli nói, “nếu ta có tấu mà hút. 
Than ôi, tôi đã đánh mất tấu ở Moria rồi, hoặc trước 


https://thuviensach.vn 


đó nữa. Chẳng nhẽ không có cái tấu nào trong đống 
chiến lợi phẩm của các ngươi sao?” 


“Không, tôi sợ là không có,” Merry nói. “Chúng 
tôi không tìm thấy cái nào cả, ngay cả ở trong phòng 
gác này. Có vẻ như Saruman giữ lại thứ tốt đó cho 
riêng lão ta. Và tôi nghĩ chăng ích gì nếu chúng ta gõ 
cửa Orthanc câu xin lão ta một chiếc tấu hút đâu! 
Chúng ta sẽ phải dùng chung thôi, giống như bạn bè 
tốt lúc túng quẫn vẫn làm.” 


“Khoan chút đã nào!” Pippin nói. Cho tay vào 
ngực áo khoác cậu lẫy ra một cái túi mềm nhỏ treo 
vào dây. “Em giữ một hai của báu kỹ trong người, đối 
với em cũng quý giá như những chiếc Nhẫn vậy. Thứ 
này là một: chiếc tấu gỗ cũ của em. Và đây là thứ hai: 
một chiếc còn chưa sử dụng. Em đã mang theo suốt 
quãng đường dài, dù em chăng biết vì sao nữa. Khi 
phần cỏ hút em mang đã hết, em đã chắng mong có 
thể tìm thấy thêm trong cuộc hành trình. Nhưng cuối 
cùng bây giờ nó lại có ích.” Cậu giơ lên một chiếc tấu 
nhỏ có phần bát thuốc rộng và dẹt, rồi đưa cho GimIi. 
“Thế này đã dàn xếp xong nợ nần giữa chúng ta 
chưa?” cậu hỏi. 


“Đã dàn xếp xong!” Gimli kêu lên. “Hỡi người 
Hobbit cao thượng, thế này lại khiến ta lún sâu vào 


nợ nần với ngươi rồi.” 


“Chà, tôi sẽ quay lại không gian thoáng đãng, để 
xem gió và bầu trời đang làm gì!” Legolas nói. 


“Chúng tôi sẽ đi cùng anh,” Aragorn nói. 


https://thuviensach.vn 


Họ đi ra rồi buông mình ngồi lên đống đá trước 
cổng. Giờ họ đã có thể nhìn xa xuống thung lũng; 
màn sương mù đang tản bớt và trôi đi cùng làn gió 
nhẹ. 


“Giờ thì chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây chốc lát!” 
Aragom nói. “Chúng ta sẽ ngồi trên đống đổ nát mà 
nói chuyện như Gandalf vừa nói, trong lúc ông ấy 
đang bận rộn ở đâu đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi như 
hiếm khi nào từng cảm thấy trước đây.” Chàng quấn 
chiếc áo choàng xám quanh người, che đi áo giáp, và 
duỗi thăng đôi chân dài. Rồi chàng nằm xuống thổi ra 
từ mồi một làn khói mỏng. 


“Nhìn kìa!” Pippin nói. “Gã Tuần Du Sải Chân 
Dài đã trở lại!” 


“Gã ta chưa bao giờ đi đâu cả,” Aragorn nói. “Tôi 
là Sải Chân Dài và là cả Dúnadan nữa, và tôi thuộc 
về cả Gondor lần Miền Bắc.” 


Họ lặng lẽ hút thuốc trong ít lâu, và mặt trời tỏa 
nắng lên họ, xiên xuống thung lũng qua những đám 
mây trắng ở tít trên cao phía Tây. Legolas nằm im, 
nhìn không chớp mắt lên mặt trời và bầu trời, rồi khẽ 
hát một mình. Cuối cùng chàng ngồi dậy. “Nào!” 
chàng nói. “Thời gian đang trồi, và sương mù cũng 
đang bay đi, hoặc có thể đã bay rồi nếu mấy kẻ kỳ lạ 
các người không phủ khói đầy người. Câu chuyện là 
thế nào?” 


“À, câu chuyện của em bắt đầu băng việc tỉnh dậy 
trong bóng đêm và nhận ra toàn thân đang bị trói 


https://thuviensach.vn 


trong một trại Orc,” Pippin nói. “Để em xem, hôm 
nay ngày bao nhiêu?” 


“Ngày mùng năm tháng Ba theo niên lịch Quận,” 
Aragom nói. Pippin làm vài phép tính trên ngón tay. 
“Mới chín ngày trước!” cậu nói[2]. “Dường như cả 
năm đã trôi qua kể từ khi bọn em bị bắt. Chà, cho dù 
nửa thời gian đó trôi qua như một cơn ác mộng, em 
vẫn nhớ ba ngày vô cùng khủng khiếp sau đó. Merry 
sẽ sửa cho em, nếu em quên điều gì quan trọng: em 
sẽ không kể chỉ tiết: những cây roi, những thứ ôi thiu, 
mùi hôi thối và tất cả những thứ tương tự như thế; em 
không dám nhớ lại.” Và sau đó cậu bắt đầu kể về 
Boromir trong trận chiến cuối cùng và cuộc hành 
quân của lũ Orc từ Emyn Muil đến Khu Rừng. 
Những người còn lại ngồi gật gù khi nghe những 
điểm đúng với suy đoán của họ. 


“Đây là vài thứ quý giá mà các cậu đã để rơi,” 
Aragom nói. “Các cậu sẽ mừng khi thấy lại chúng.” 
Chàng nới lỏng thắt lưng dưới áo choàng, rồi lấy ra 
hai con dao vẫn còn năm trong vỏ. 


“Chà!” Merry nói. “lIôi không bao giờ tưởng 
tượng còn được thấy lại những thứ đó! Tôi đã dùng 
dao trang điểm được vài tên Orc; nhưng Uglúk đã 
tước dao của chúng tôi. Hắn trợn mắt mới kinh làm 
sao! Đầu tiên tôi tưởng hắn định đâm tôi, nhưng hắn 
ném những thứ đó đi cứ như thể chúng thiêu đốt 
hắn.” 


“Và đây là ghim cài của cậu. Pippin,” Aragorn 
nói. “Tôi đã cất kỹ bởi nó là một vật vô cùng quý 


.z“ s9 


giá. 


https://thuviensach.vn 


“Em biết,” Pippin nói. “Thật đau đớn phải bỏ rơi 
nó; nhưng em còn có thể làm được gì nữa?” 


“Chăng thể khác được,” Aragorn trả lời. “Kẻ nào 
không thể bỏ đi những thứ quý giá lúc cần thiết là kẻ 
đang bị xích xiềng. Cậu đã làm đúng.” 


“Cắt dây trói tay, đúng là một việc làm thông 
minh!” Gimli nói. “Ngươi đã gặp may lúc đó; thế 
nhưng có thể nói là ngươi đã nắm lấy cơ hội bằng cả 
hai tay.” 


“Và đã đặt cho chúng tôi một câu đố rất khá,” 
Legolas nói. “Iồi cứ tưởng các cậu đã mọc cánh!” 


“Rất tiếc là không,” Pippin nói. “Nhưng các anh 
không biết là còn có Grishnákh nữa.” Cậu rùng mình 
không nói thêm được gì nữa, khiến Merry phải kể nốt 
những giây phút cuối cùng khủng khiếp: đôi bàn tay 
mò mẫm, hơi thở nóng bỏng, và sức mạnh đáng sợ 
nơi đôi tay lông lá của Grishnákh. 


“Tất cả những chuyện về lũ Orc từ Barad-dôr, hay 
Lugbúrz theo cách chúng gọi, khiên tôi lo lắng,” 
Aragorn nói. “Chúa Tế Hắc Ám đã biết quá nhiều, 
tay chân của hắn cũng vậy; và hiển nhiên là 
Grishnákh đã gửi tin qua bên kia Sông Cả sau cuộc 
cãi lộn. Con Mắt Đỏ sẽ nhìn về phía Isengard. Nhưng 
dù thế nào thì Saruman cũng đã rơi vào thế gậy ông 
đập lưng ông rồi.” 


“Phải rồi, cho dù bên nào thắng, thì tiền đồ của 
lão ta vẫn rất xấu,” Merry nói. “Mọi thứ đều bắt đầu 
hỏng bét với lão ta ngay khi lũ Orc của lão đặt chân 
lên Rohan.” 


https://thuviensach.vn 


“Bọn ta có thoáng thấy lão già ác ôn đó, hoặc ít ra 
Gandalf ám chỉ như vậy,” Gimli nói. “Ở rìa Khu 


` 


Rừng.” 
“Vào lúc nào vậy?” Pippin hỏi. 
“Năm đêm trước,” Aragorn nói. 


“Để em xem,” Merry nói, “năm đêm trước - giờ 
câu chuyện của chúng ta đã đến phần các anh không 
hề biết chút nào. Chúng tôi đã gặp Cây Râu vào buổi 
sáng sau khi cuộc chiến diễn ra; và đêm hôm đó 
chúng tôi nghỉ tại Sảnh Nguồn, một trong số những 
nhà Ent của ông ấy. Sáng hôm sau chúng tôi đến Ent 
hội, một cuộc tập hợp của người Ent, và là thứ kỳ 
quái nhất tôi từng thấy trong suốt cuộc đời. Nó kéo 
dài suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau; và chúng tôi 
nghỉ qua đềm với một người Ent được gọi là Cây 
Nhanh Nhảu. Và rồi đến chiều muộn ngày thứ ba của 
hội nghị đó, người Ent đột nhiên phát tiết. Thật kinh 
hồn. Cả Khu Rừng căng lên như thể một cơn bão sấm 
sét đang dồn nén bên trong: rồi tất cả bất thình lình 
nổ tung. Giá mà các anh được nghe bài hát của họ lúc 
hành quân.” 


“Nếu Saruman nghe được, lão ta giờ có lẽ đã cách 
đầy cả trăm dặm rồi, ngay cả nếu phải chạy bằng 
chính đôi chân lão,” Pippin nói. 


“Dẫu Isengard cứng rắn vững chắc, trơn trụi 
như xương, lạnh lẽo như sắt, 


https://thuviensach.vn 


1a đi, ta đi, lên đường chiến tranh, đập vỡ cửa 
đá, chặt nát vòng thành! 


Còn nhiều lắm. Một phần lớn bài hát không hề có 
lời, nghe như giai điệu tù và với cả trống. Kích động 
cực kỳ. Nhưng em đã tưởng chỉ là hành khúc thì họ 
hát thế thôi, chỉ là bài hát - cho đến khi em đến đây. 
Giờ em đã biết rõ hơn rồi.” 


“Sau khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đi 
xuống sống núi cuối cùng vào đến Nan Curunír,” 
Merry tiếp tục. “Cho đến tận lúc đó tôi mới cảm giác 
là cả Khu Rừng đang di chuyển phía sau bọn tôi. Tôi 
đã tưởng mình đang mơ một giấc mơ Ent, thế nhưng 
Pippin cũng thấy điều đó. Cả hai chúng tôi đều phát 
hoảng: nhưng chúng tôi không được biết øì nhiều hơn 
cho đến mãi sau này. 


“Đó là người Huorn, hay là cách gọi họ của người 
Ent bằng thứ “ngôn ngữ ngắn gọn”. Cây Râu không 
chịu kể nhiều về họ nhưng tôi nghĩ họ là những người 
Ent đã gần như biến thành cây hoặc ít nhất là trông 
giống vậy. Họ đứng đây đó trong khu rừng hoặc dưới 
hiên rừng, lặng lẽ, canh chừng cây cối không ngừng 
nghỉ; nhưng tôi tin rằng sâu trong những thung lũng 
tăm tối còn có hàng trăm hàng trăm người như họ. 


“Có một quyền năng rất lớn nơi họ, và dường như 
họ có khả năng bọc kín mình bằng bóng đêm: rất khó 
thấy họ di chuyển. Nhưng họ di chuyển đấy. Họ có 
thể di chuyển hết sức nhanh nhẹn, nếu họ nổi giận. 
Các anh đang đứng yên ngắm nhìn trời đất, chẳng 
hạn, hoặc nghe tiếng gió thối, thế rồi đột nhiên các 
anh nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng với 


https://thuviensach.vn 


những thân cây to lớn mò mẫm khắp xung quanh. Họ 
vẫn còn tiếng nói, và nói chuyện được với người Ent 
- đó là lý do tại sao họ được gọi là Huorn, Cây Râu 
nói vậy - nhưng họ đã trở nên kỳ dị và hoang dã. 
Nguy hiểm nữa. Tôi sẽ sợ hãi lắm khi phải gặp họ, 
nếu không có người Ent thực thụ nào ở bên để canh 
chừng họ. 


“Vậy là, lúc đầu đêm chúng tôi theo một hẻm núi 
dài lần xuống đầu trên của Thung Lũng Phù Thủy, 
người Ent cùng toàn bộ những người Huorn xào xạc 
phía sau. Dĩ nhiên chúng tôi không thấy họ, nhưng cả 
bầu không gian tràn ngập những tiếng kẽo kẹt. Trời 
rất tối, một đêm đầy mây mù. Họ di chuyến với tốc 
độ rất lớn ngay khi vừa xuống khỏi đồi, và gây tiếng 
động nghe như gió cuốn. Mặt Trăng không ló ra sau 
những đám mây, và quá nửa đêm một chút cả một 
khu rừng cao lớn đã vây quanh mặt phía Bắc 
[sengard. Không có dấu hiệu gì của kẻ thù hay có ai 
ra chặn đường. Ánh sáng phát ra le lói từ ô cửa sổ 
trên cao tòa tháp, và tất cả chỉ có vậy. 


https://thuviensach.vn 


“Cây Rầu và một vài người Ent khác lần vào, 
ngay tầm quan sát từ cổng lớn. Pippin và tôi đi cùng 
ông ấy. Chúng tôi ngồi trên vai Cây Râầu nên cảm 
nhận được sự căng thắng đến run rấy trong người ông 
ấy. Thế nhưng ngay cả khi đã được đánh thức, người 
Ent vẫn rất thận trọng và kiên nhẫn. Họ đứng im như 
đá tạc, hít thở và nghe ngóng. 


“Rôi bất thình lình một sự rúng động khủng khiếp 
nổ ra. Tiếng kèn đồng cất lên ầm Tĩ, vang vọng khắp 
các tường thành Isengard. Chúng tôi cứ tưởng đã bị 
phát hiện, và cuộc chiến chuẩn bị nổ ra. Nhưng lại 
chăng hề phải vậy. Toàn bộ quân của Isengard đang 
hành quân đi. Tôi không biết gì nhiều về cuộc chiến 
này, hay về những Ky Sĩ Rohan, nhưng Saruman 
dường như rắp tâm tiêu diệt nhà vua và toàn bộ đội 
quân bằng một cú đánh cuối cùng. Lão đã vét cạn 
Isengard. Tôi thấy kẻ thù ra đi: những đoàn quân bộ 
Orc dài bất tận; những đội Orc cưỡi trên sói khổng lồ. 
Và có cả những đạo quân Người. Rất nhiều trong số 
chúng mang theo đuốc, và trong ánh lửa tôi nhìn thấy 
khuôn mặt chúng. Đa phần đều là những người bình 
thường, khá cao lớn và tóc sẵm màu, trông dữ dội 
nhưng không đặc biệt tàn ác. Nhưng còn có những 
tên khác trồng rất khủng khiếp: cao như người, nhưng 
lại có bộ mặt yêu tỉnh, vàng bủng, gian xảo, mắt 
xếch. Các anh biết không, chúng ngay lập tức khiến 
tôi liên tưởng đến tay Người miền Nam ở Bree; chỉ là 
hắn không giống hệt lũ Orc như đa số bọn này.” 


“Tôi cũng đã nghĩ đến hắn,” Aragorn nói. “Chúng 
tôi đã phải giải quyết rất nhiều lũ nửa người nửa Orc 
này ở Hẻm Helm. Giờ có vẻ đã rõ ràng rằng tay 
Người miền Nam đó làm gián điệp Saruman; thế 
nhưng hắn làm việc với lũ Ky Sĩ Đen hay cho một 


https://thuviensach.vn 


mình Saruman thì tôi không biết. Những kẻ xấu xa 
này rất khó biết khi nào chúng cùng trong một hội, 
còn khi nào chúng đang lừa dối lẫn nhau.” 


“Chà, nếu tính tất cả các loại thì phải có ít nhất 
mười nghìn tên,” Merry nói. “Chúng mất tới một giờ 
mới qua hết cổng. Một số đi xuống con đường về 
phía Khúc Cạn, còn một số khác vòng đi hướng về 
phía Đông. Một cây cầu đã được xây dưới đó, cách 
đầy khoảng một dặm, nơi dòng sông chảy qua một 
đoạn rất sâu. Giờ nếu đứng dậy các anh có thể nhìn 
thấy nó. Tất cả bọn chúng đều hát hò bằng giọng chói 
tai, rồi cười cợt, ồn ào điếc cả tai. Tôi nghĩ tình thế 
trước mặt Rohan quả là đen tối. Nhưng Cây Râu 
không hề xê dịch. Ông ấy nói: “Việc của ta đêm nay 
là với Isengard, với đá và sỏi.” 


“Nhưng, cho dù không nhìn thấy điều gì đang xảy 
ra trong đêm tối, tôi tin rằng người Huorn đã bắt đầu 
di chuyển về phía Nam, ngay khi cổng lại đóng lại. 
Tôi nghĩ việc của họ là với lũ Orc. Đến sáng hôm sau 
họ đã ở tít xa dưới thung lũng; hoặc ít nhất là ở đó 
xuất hiện một vùng bóng đen mà chẳng ai có thể nhìn 
thấu qua. 


“Ngay khi Saruman đã cử hết toàn bộ quân của 
lão, là đến lượt chúng tôi. Cây Râu đặt chúng tôi 
xuống, đi lên phía cổng, bát đầu nện vào cổng và réo 
gọi Saruman. Không hề có tiếng trả lời, ngoại trừ tên 
và đá lao xuống từ trên tường thành. Thế nhưng thứ 
tên đó vô hại với người Ent. Dĩ nhiên chúng làm họ 
đau, và khiến họ tức điên: như lũ ruồi đốt. Nhưng 
người Ent có thể găm đầy tên Orc như gối cắm kim, 
mà chẳng tổn hại gì nhiều. Họ không thể trúng độc, là 
một; và da của họ có vẻ rất dày, cứng hơn vỏ cây. 


https://thuviensach.vn 


Chắc phải bổ hết sức một phát rìu mới có thể khiến 
họ bị thương nghiêm trọng. Họ không thích rìu. Thế 
nhưng phải rất nhiều tay rìu cùng lúc mới đốn hạ nổi 
một người Ent: kẻ nào đốn được vào người Ent một 
phát sẽ không bao giờ có được phát thứ hai. Một cú 
đấm từ nắm tay Ent có thể vò nát sắt như một tấm 
thiếc mỏng. 


“Khi Cây Râu đã dính một vài mũi tên, là lúc ông 
ấy bắt đầu nóng lên, trở nên “vội vàng? thực sự, như 
cách ông ấy nói. Ông ấy phát ra một tiếng hoom-hom 
lớn, ngay lập tức một tá người Ent bước lên theo. 
Một người Ent đang nổi giận quả là khủng khiếp. 
Ngón tay, ngón chân họ dính cứng vào đá; và họ xé 
đá ra như xé vỏ bánh mì. Trông như thể chiến tích 
trăm năm của những rễ cây cổ thụ, mà gói gọn vào 
một chốc lát. 


“Họ đẩy, họ kéo, họ xé, họ lắc, họ đập; và ken-két, 
răng-rắc, trong vòng năm phút những cánh cổng 
khống lồ đã bị quằng nằm méo mó; và có vài người 
đã bắt đầu khoét vào bức tường thành, như đàn thỏ 
đào hố cát. Tôi không biết Saruman nghĩ điều gì đang 
xảy ra; nhưng dù sao lão cũng không biết phải xử trí 
bằng cách nào. Phép phù thủy của lão có lẽ đã kém đi 
thời gian gần đây, tất nhiên; nhưng dù sao tôi nghĩ lão 
không có gan, không có nhiều dũng khí đơn thuần 
khi bị dồn vào ngõ hẹp một mình mà không có thật 
nhiều nô lệ, máy móc, và các thứ, nếu các anh hiểu ý 
tôi. Rất khác so với Gandalf già. Tôi tự hỏi liệu danh 
tiếng của lão ta có phải chỉ chủ yếu nhờ lão đã khôn 
ngoan chiếm cứ Isengard.” 


“Không,” Aragorn nói. “Đã có thời ông ta vĩ đại 
đúng như danh tiếng của ông ta cho thấy. Kiến thức 


https://thuviensach.vn 


ông ta uyên thâm, suy nghĩ sâu sắc, và đôi tay thì 
khéo léo phi thường; và ông ta còn có một quyền 
năng điều khiển trí óc của người khác. Ông ta có thể 
thuyết phục được những người thông thái, và có thể 
dọa dẫm được những người thấp cổ bé họng hơn. Dĩ 
nhiên ông ta vẫn còn nguyên những quyền năng đó. 
Tôi dám nói không nhiều người trên toàn Trung Địa 
này có thể an toàn nếu phải một mình nói chuyện với 
ông ta, ngay cả bây giờ khi ông ta vừa thất bại. Giờ 
đầy còn Gandalf, Elrond, và Galadriel có lễ, vì nay sự 
xấu xa cua ông ta đã bị vạch trần, thế nhưng không 
còn nhiều người khác.” 


“Người Ent vẫn an toàn,” Pippin nói. “Có vẻ như 
lão ta từng thao túng được họ một thời, nhưng không 
bao giờ làm vậy được nữa. Và dù thế nào thì lão ta 
cũng không hiểu họ; và lão ta đã phạm sai lầm 
nghiêm trọng là bỏ họ ra ngoài tính toán của mình. 
Lão ta không có kế sách nào đối với họ, và chắng còn 
thời gian mà lên kế sách nào, một khi họ bắt tay vào 
việc. Ngay khi cuộc tấn công của bọn em bắt đầu, vài 
con chuột còn sót lại ở Isengard bắt đầu lủi qua từng 
cái lỗ người Ent đã tạo ra. Người Ent thả cho lũ 
Người chạy sau khi tra hỏi chúng, chỉ có khoảng hai 
hay ba tá còn ở trong này. Em không nghĩ có nhiều 
tên Orc, dù kích cỡ nào, thoát được. Đằng nào cũng 
không thoát được khỏi người Huorn: có một khu rừng 
đầy bọn họ vây khắp xung quanh Isengard khi đó, lại 
còn những ngươi đã đi xuống thung lũng. 


Khi người Ent đã biến một phần lớn tường thành 
phía Nam thành đống gạch vụn, và những tên còn lại 
trong quân số của Saruman đều đã lủi đi và đào ngũ, 
lão ta đã hoảng hốt bỏ chạy, có vẻ như lão ta đã ở bên 
cổng khi bọn em đến: em nghĩ lão ta đến ngắm nhìn 


https://thuviensach.vn 


đội quần hoành tráng ra trận. Khi người Ent mở 
đường vào bên trong, lão ta vội vã bỏ đi. Ban đầu họ 
không phát hiện ra lão ta. Thế nhưng màn đêm đã hé 
mở, và ánh sao bừng lên rất sáng, đủ để người Ent 
nhìn rõ, và đột nhiên Cây Nhanh Nhảu hét lên “kẻ 
giết cây, kẻ giết cây!” Cây Nhanh Nhảu là một sinh 
vật hiền từ, thế nhưng ông ấy càng căm ghét Saruman 
dữ dội hơn vì thế: đồng bào của ông ấy đã khổ sở 
dưới búa rìu tàn độc của lũ Orc. Ông ta lao xuống 
đường từ mặt cổng bên trong, và ông ta di chuyển 
như gió cuốn một khi được đánh thức. Có một hình 
bóng sáng nhợt vội vã thấp thoáng giữa những bóng 
cột, và đã đến gần những bậc thang dẫn lên cửa tháp. 
Thế nhưng đúng là hụt trong gang tấc. Cây Nhanh 
Nhảu bám sát theo lão ta, đến nỗi khi lão ta lủi được 
vào bên trong cửa ông ta chỉ còn thiếu một hai bước 
chân nữa là bắt được và bóp chết lão. 


“Khi Saruman đã an toàn bên trong Orthanc, lão 
ta chẳng đợi lâu mới triển khai một vài món máy móc 
bảo bối của lão. Khi đó đã có rất nhiều người Ent vào 
trong Isengard: vài người đã đi theo Cây Nhanh 
Nhảu, còn những người khác cũng đã tràn vào từ phía 
Bắc và phía Đông; họ đi khắp nơi và phá phách ghê 
gøớm. Đột nhiên lửa và khói hôi thối bùng lên: những 
lỗ thông hơi, những hầm hố khắp đồng bằng bắt đầu 
phun trào. Nhiều người Ent bị bén lửa phỏng rộp lên. 
Một trong số họ, em nghĩ ông ta gọi là Xương Sồi, 
một người Ent rất cao to đẹp trai, bị trúng một tia lửa 
lỏng nào đó và bốc cháy như đuốc: quả là một cảnh 
tượng khủng khiếp. 


“Cảnh đó khiến họ điên tiết. Em vẫn tưởng rằng 
họ đã được đánh thức thực sự từ trước đó; nhưng em 
nhầm. Cuối cùng thì em cũng thấy họ thức tỉnh là thế 


https://thuviensach.vn 


nào. Thật choáng váng. Họ gầm lên, gào rống, và la 
thét, đến khi đá nứt vỡ và đổ xuống chỉ với tiếng øgào 
của họ. Merry và em nằm bẹp xuống mặt đất bịt áo 
choàng vào tai. Từng vòng, từng vòng quanh tòa tháp 
đá Orthanc, người Ent cứ vừa bước đi vừa công phá 
như một cơn cuồng phong đang gào thét, đập vỡ 
những hàng cột, quằng từng cơn bão đá xuống những 
miệng hố, tung những phiến đá khống lồ như nắm lá 
lên không trung. Tòa tháp như đứng giữa một cơn lốc 
xoáy. Em thấy những cột sắt, những khối đá bắn lên 
cao hàng trăm bộ, lao sầm vào những cánh cửa số 
Orthanc. Thế nhưng Cây Râu vẫn giữ bình tĩnh. Thật 
may là ông ấy không bị dính chút lửa khói nào. Ông 
không muốn người của mình tự gây tổn thương trong 
cơn giận dữ, và ông ấy cũng không muốn Saruman 
trốn được qua cái lỗ nào đó trong cảnh lộn xộn. Rất 
nhiều người Enl lao cả thân mình vào tháp đá 
Orthanc; thế nhưng nó đã đánh bại họ. Nó rất nhẫn và 
cứng. Có lẽ vẫn còn phép phù thủy nào đó bên trong 
nó, lâu đời hơn và mạnh mẽ hơn cả quyền phép 
Saruman. Dù thế nào thì họ cũng không bám được 
lấy nó, hoặc khiến nó sứt mẻ øì; mà họ lại đang tự 
làm đau và chuốc lấy những vết thương vì nó. 


“Và thế là Cây Râu bước vào vòng đồng bằng và 
hô to. Giọng ông ấy lớn khủng khiếp át đi tất cả sự 
huyên náo. Đột nhiên tất cả im phăng phác. Trong 
cảnh im lặng bọn em nghe thấy tiếng cười ré lên từ 
một ô cửa sổ phía trên tòa tháp cao. Tiếng cười gây 
một tác động lạ lùng lên người Ent. Trước đó họ đang 
sôi sục; nhưng giờ bỗng trở nên nguội lạnh, lầm lì 
như đá, và im lặng. Họ rời đồng bằng tới tập trung lại 
quanh Cây Râu, đứng gần như bất động. Ông ấy nói 
đôi lời bằng ngôn ngữ riêng của họ; em nghĩ ông ấy 
thông báo một kế hoạch đã lên sẵn trong cái đầu già 


https://thuviensach.vn 


cả của ông ấy từ lâu rồi. Rồi họ cứ thế lặng lẽ phai đi 
trong ánh sáng mờ xám. Ngày mới bắt đầu hửng lên 
từ lúc đó. 


“Em tin là họ đã cử người canh gác tòa tháp, 
nhưng họ nấp quá kỹ trong bóng tối và án binh bất 
động quá tốt, đến mức em chẳng thể nhìn thấy họ. 
Còn những người khác thì đi về phía Bắc. Họ bận rộn 
cả ngày hôm đó, dù bọn em không thấy. Hầu như cả 
ngày bọn em chỉ có một mình. Hôm đó là một ngày u 
ám; và bọn em đi lang thang xung quanh đôi chút, 
nhưng phải lánh xa tầm quan sát từ những cửa số 
Orthanc: chúng vẫn chằm chằm nhìn xuống bọn em 
hăm dọa. Mất phần lớn thời gian bọn em đi tìm thứ gì 
đó để ăn. Và bọn em còn ngồi nói chuyện, tự hỏi 
chuyện gì đang xảy ra ở Rohan dưới phía Nam, và 
những người còn lại trong Hội Đồng Hành giờ ra sao. 
Đôi lúc bọn em nghe thấy từ đằng xa tiếng đá rơi âm 
ào, và những tiếng đập vang vọng trong dãy đồi. 


“Đến chiều bọn em tản bộ một vòng quanh đồng 
bằng, đi xem xét chuyện gì đang xảy ra. Có một khu 
rừng lớn đầy bóng đổ toàn người Huorn ở phía đầu 
thung lũng, một khu rừng khác quanh tường thành 
phía Bắc. Bọn em không dám ởi vào trong. Nhưng 
nghe tiếng xé toạc có chuyện øì đó đang diễn ra bên 
trong. Người Ent cùng người Huorn đang đào những 
hố và rãnh lớn, cũng như xây hồ và đắp đập lớn, rồi 
dồn vào đó toàn bộ nước dòng Isen và tất cả suối lạch 
mà họ tìm thấy. Bọn em để họ yên. 


“Đến gần tối Cây Râu quay lại cống. Ông ấy đang 
ngâm nga hầm hừ một mình, có vẻ rất hài lòng. Ông 
ấy đứng duỗi những căng tay, căng chân to lớn và hít 
thở sâu. Em hỏi ông ấy có mệt không. 


https://thuviensach.vn 


“ “Mệt ư?? ông ấy nói, 'mệt ư? Ô không, không 
mệt, nhưng mỏi nhừ. Ta cần một ngụm nước Luồng 
Ent lớn. Bọn ta đã làm việc miệt mài; hôm nay bọn ta 
đã phá nhiều đá và đào nhiều đất hơn cả những gì đã 
làm suốt nhiều năm trước đây. Thế nhưng đã gần kết 
thúc rồi. Khi nào đêm xuống đừng quanh quẩn ở gần 
cổng hay trong đường hầm cũ! Nước sẽ chảy qua đó - 
và nó sẽ hồi thối trong chốc lát, cho đến khi toàn bộ 
rác rưởi của Saruman được gột sạch. Rồi sau đó dòng 
Isen sẽ lại sạch sẽ.” Ông ấy lại xô đố thêm một đoạn 
tường thành nữa, vẻ rất ung dung, cứ như chỉ để tiêu 
khiển. 


“Bọn em còn đang thắc mắc có chỗ nào có thể an 
toàn nằm xuống ngủ một chút không thì điều kinh 
ngạc hơn tất thảy đã xảy ra. Có tiếng một ky sĩ đang 
vùn vụt lao tới trên đường. Merry và em năm im 
lặng, còn Cây Râu giấu mình trong bóng tối dưới 
cổng vòm. Đột nhiên một con ngựa to lớn phi tới, 
như một ánh chớp bạc. Khi đó trời đã tối, nhưng em 
vẫn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ky sĩ: khuôn mặt ấy 
dường như tỏa sáng, và toàn bộ áo quần của ông đều 
màu trắng. Em chỉ biết ngồi dậy và ngây ra nhìn, 
mồm há hốc. Em cố gọi to, nhưng không nổi. 


“Dù sao cũng không cần thiết. Ông ấy dừng ngựa 
bên bọn em và nhìn xuống. “Gandalf!? rốt cục em 
cũng nói được, nhưng giọng em chỉ buột ra thì thầm. 
Ông ấy có nói: 'Chào Pippin! Quả là một điều ngạc 
nhiên dễ chịu!? không? Không hề, thật đấy! Ông ấy 
nói: “Dậy đi, đồ mèo ngốc nhà Took! Nhân danh điều 
kỳ diệu, Cây Râầu ở đâu trong đống đổ nát này? Ta 
muốn gặp ông ấy. Nhanh lên!? 


https://thuviensach.vn 


“Cây Râu nghe giọng ông ấy lập tức bước ra khỏi 
bóng tối; và thế là diễn ra một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Em 
rất bất ngờ, bởi chẳng ai trong số họ tỏ ra bất ngờ một 
chút nào cả. Rõ ràng là Gandalf tin chắc sẽ gặp Cây 
Râu ở đây; còn Cây Râu thì gần như chỉ cố tình lảng 
vảng gần cổng để gặp ông ấy. Thế mà bọn em đã kể 
cho ông già Ent đó nghe mọi chuyện ở Moria. Nhưng 
rồi em nhớ ra là khi đó ông ấy đã ném cho bọn em cái 
nhìn rất kỳ quặc. Em chỉ có thể cho rằng ông ấy đã 
nhìn thấy Gandalf hoặc nghe tin tức nào đó về ông 
ấy, thế nhưng lại chăng vội nói bất cứ điều gì. “Đừng 
vội vàng” là tôn chỉ của ông ấy; nhưng cũng chăng 
một ai, kể cả người Tiên, muốn nói nhiều về động 
thái của Gandalf khi ông ấy không có mặt. 


“ “Hoom! Gandalf!' Cây Râầu nói. “Tôi lấy làm 
mừng vì anh đã tới. Tôi có thể chế ngự gỗ và nước, 
súc cây và đá; thế nhưng lại có một tay Phù Thủy cần 
phải giải quyết ở đây.” 


“ “Cây Râu,” Gandalf nói. “Tôi cần ông giúp đỡ. 
Ông đã làm được nhiều việc, nhưng tôi cần hơn thế. 
Tôi có khoảng mười nghìn tên Orc cần phải giải 
quyết.” 


“Rồi hai người đi cùng nhau bàn bạc ở một góc 
nào đó. Chắc hắn như vậy đã là rất vội vàng đối với 
Cây Râu rồi, bởi Gandalf đang vô cùng khẩn trương, 
và đã bắt đầu nói rất nhanh, trước cả khi họ đi khỏi 
tầm tai bọn em. Thời gian họ biến mất chỉ được tính 
bằng phút, có lẽ khoảng một phần tư giờ. Rồi 
Gandalf quay lại chỗ bọn em, trông ông ấy đã có vẻ 
yên tâm hơn, gần như vui vẻ. Tới lúc đó quả ông ấy 
có nói lấy làm mừng được gặp lại bọn em. 


https://thuviensach.vn 


“ “Nhưng Gandalf,” em kêu lên, “ông đã ở đâu 
vậy? Và ông có gặp những người kia không?” 


“ “Cho dù ở đâu, thì ta cũng đã quay lại rồi,” ông 
ấy trả lời theo đúng tác phong Gandalf. “Có, ta đã gặp 
một vài người còn lại. Thế nhưng tin tức cần phải để 
sau. Đây là một đêm đại họa, và ta phải đi thật nhanh. 
Thế nhưng bình minh có lẽ sẽ sáng sủa hơn; nếu vậy 
chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy bảo trọng, và tránh xa 
Orthanc ra! Tạm biệt!” 


“Cây Râu vô cùng tư lự sau khi Gandalf đi khỏi. 
Hiến nhiên là ông ấy đã phải tiếp nhận rất nhiều điều 
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và đang tiêu hóa 
chúng. Ông ấy nhìn bọn em và nói: “Hm, chà, ta nhận 
ra rằng các cháu không phải là những người vội vàng 
như ta vẫn tưởng. Các cháu nói ít hơn nhiều so với 
những gì cháu biết, và không nhiều hơn cần thiết. 
Hm, đây rõ ràng là cả một đống tin! Chà, giờ thì Cây 
Râu lại phải bận rộn nữa rồi.) 


“Trước khi ông ấy đi, bọn em đã moi được một 
chút tin tức từ ông ấy; và tin ấy không khiến bọn em 
vui lên chút nào. Thế nhưng khi đó bọn em nghĩ 
nhiều về ba anh hơn là về Frodo và Sam, hoặc về 
Boromir tội nghiệp. Bởi bọn em cũng hiểu được rằng 
có một trận đại chiến đang diễn ra, hoặc sẽ sớm diễn 
ra, và rằng các anh có tham gia vào đó, có thể sẽ 
không bao giờ ra được. 


“ “Người Huorn sẽ giúp,” Cây Râu nói. Rồi ông ấy 
bước đi và bọn em không gặp lại ông ấy cho đến tận 
sáng nay. 


https://thuviensach.vn 


“Đó là một đềm tối tắm. Bọn em nằm trên đỉnh 
một đống đá, và chăng nhìn thấy gì xung quanh. 
Sương mù hoặc bóng đêm đã xóa đi mọi thứ như một 
tấm màn khống lồ khắp xung quanh bọn em. Bầu 
không khí có vẻ nóng và nặng nề; đầy những tiếng 
xào xạc, kẽo kẹt, và có tiếng rì rầm như những giọng 
nói đi ngang qua. Em nghĩ hàng trắm người Huorn 
nữa chắc hắn đã đi qua để tham chiến. Sau đó có 
tiếng sấm gầm lên từ phía Nam, và những ánh chớp 
lập lòa ở tít xa đầu kia Rohan. Thi thoảng bọn em 
thấy những đỉnh núi, cách xa hàng dặm, đột nhiên 
đầm ra, đen và trắng, và rồi biến mất. Còn ở phía sau 
bọn em vang lên những tiếng ồn ã như sấm trong khu 
đồi, nhưng không phải sấm. Một đôi khi tiếng vọng 
lan khắp cả thung lũng. 


“Chắc hắn là nửa đêm thì người Ent phá vỡ những 
đập nước và để toàn bộ lượng nước tích trữ tràn qua 
quãng hở trên tường thành phía Bắc vào Isengard. 
Bóng tối người Huorn đã trôi qua, và sấm sét đã lan 
ra những chỗ khác. Mặt Trăng lặn dần xuống sau dãy 
núi phía Tây. 


“I[sengard bắt đầu ngập tràn dưới những dòng 
nước len lỏi và những hồ ao đen đúa. Ánh trăng cuối 
đêm lấp lánh trên mặt nước đang tràn ra khắp đồng 
bằng. Thỉnh thoảng những dòng nước lại tìm được 
đường tuôn xuống những miệng hầm miệng hố. Hơi 
nước trắng phun phì phì. Khói cuộn lên thành từng 
dụn. Có nhiều tiếng nổ và lửa bùng ra. Một cột hơi 
nước khống lồ xoáy lên, cuộn trên xung quanh 
Orthanc, cho đến khi tòa tháp trông như một đỉnh núi 
mây cao lớn, bốc lửa ở phía dưới và sáng rực ánh 
trăng ở phía trên. Và vẫn còn nhiều nước đang tràn 


https://thuviensach.vn 


vào, cho đến khi rốt cục Isengard trông như một cái 
chảo phăng khổng lồ sôi sùng sục.” 


“Đêm qua chúng tôi có thấy từ phía Nam môt 
đám mây khói bụi và hơi nước khi vừa đến miệng 
Nan Curunír,” Aragorn nói. “Chúng tôi đã sợ rằng 
Saruman đang chế ra màn quỷ thuật mới nào đó để 
đón chúng tôi.” 


“Không phải lão!” Pippin nói. “Có lẽ lúc đó lão 
đang sặc khói và chăng thể cười cợt được nữa. Đến 
sáng, sáng hôm qua, nước đã ngập hết mọi hầm hố, 
và một màn sương dày đặc trùm lên. Bọn em đã lánh 
trong phòng gác ở đằng kia; và bọn em hoảng sợ ra 
trò. Hồ nước bắt đầu dâng đầy và tràn qua đường 
hầm cũ, mực nước nhanh chóng dâng lên những bậc 
thang. Bọn em tưởng sẽ bị ngập nước như lũ Orc 
trong hố; nhưng bọn em đã tìm ra được một cầu 
thang xoắn phía sau nhà kho đưa bọn em ra ngoài lên 
tận đỉnh cổng vòm. Bọn em phải vất vả lắm mới thoát 
ra được, bởi đường đi đã nứt vỡ và bị bịt mất phần 
nào do đá rơi gần trên đỉnh. Ở đó bọn em ngồi tít trên 
cao mực nước lũ, ngắm nhìn Isengard đang dần chìm. 
Người Ent vẫn tiếp tục cho nước tràn vào, đến khi 
mọi ngọn lửa đều bị dập tắt và mọi động sâu đều 
ngập đầy nước. Sương mù từ từ hợp lại rồi bốc lên 
thành một ô mây khống lồ: chắc hắn phải cao đến 
một dặm. Vào buổi chiều tối có một dải cầu vồng lớn 
vắt qua dãy đồi phía Đông; nhưng rồi sau đó hoàng 
hôn bị xóa nhòa sau cơn mưa bụi dày đặc trên triền 
núi. Tất cả đều im ắng. Vài tiếng sói tru lên não nề ở 
nơi xa xôi nào đó. Đến đêm người Ent ngăn dòng 
nước chảy vào, và hướng dòng Isen chảy trở lại vào 
dòng cũ. Và đó là kết cục của mọi chuyện. 


https://thuviensach.vn 


“Kể từ đó nước lại bắt đầu rút đi. Em đoán chắc là 
có những đường thoát ở đâu đó từ những hang dưới 
sâu. Nếu Saruman có hé mắt nhìn ra từ ô cửa sổ nào, 
chắc hăn lão ta chỉ thấy một mớ hỗn độn và u ám. 
Bọn em thấy cô đơn vô cùng. Không hề có lấy một 
bóng người Ent để mà nói chuyện giữa cảnh đổ nát; 
và cũng chăng có tin tức gì. Bọn em ở lại suốt đêm 
trên đỉnh cổng vòm, trời thì lạnh và ấm ướt, bọn em 
không ngủ được. Bọn em có cảm giác bất cứ chuyện 
øì cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Saruman 
vẫn ở trong tháp của lão. Có tiếng ồn ào vang lên 
trong đêm như cơn gió đang thối lên từ thung lũng. 
Em nghĩ đó là lúc những người Ent và người Huorn 
đi khỏi lúc trước đã quay về; nhưng em chắng biết 
bây giờ tất cả bọn họ đã đi đâu. Đến sáng khí trời mù 
mịt và ẩm ướt thì bọn em trẻo xuống nhìn quanh, 
không có bất cứ một ai. Và đó là tất cả những chuyện 
bọn em kể được. Bây giờ thì mọi thứ có vẻ đã yên 
bình sau những cảnh hỗn loạn kia. Và cả an toàn hơn 
thế nào đó, vì Gandalf đã quay lại. Em lại có thể ngủ 
được!” 


Tất cả bọn họ im lặng một lúc lầu. Gimli thay 
thuốc trong ống tấu. “Có một điều ta vẫn băn khoăn,” 
øã vừa nói vừa châm tấu bằng viên đá lửa và bùi 
nhùi. “Lưỡi Giun. Các ngươi bảo với Théoden là hắn 
ở với Saruman. Làm sao hắn vào đó được?” 


“Ồ phải rồi, em đã quên mất hắn,” Pippin nói. 
“Hắn chưa đến đây cho đến tận sáng nay. Bọn em 
vừa mới nhóm lửa và ăn bữa sáng thì Cây Râầu lại 


https://thuviensach.vn 


xuất hiện. Bọn em nghe thấy tiếng ông ấy hoom 
hoom và gọi tên bọn em ngoài kia. 


“ “la chỉ ghé lại đây xem các cháu ăn ở thế nào, 
các chàng trai trẻ ạ,'” ông ấy nói, “và mang cho các 
cháu vài tin tức. Người Huorn đã quay về. Tất cả đều 
ốn; phải rồi, thực sự là rất ổn! ông ấy cười phá, và 
võ tay lên đùi. “Không còn Orc ở Isengard nữa, 
không còn búa rìu nữa! Và sẽ có người đến đây từ 
phía Nam trước khi chiều muộn; các cháu sẽ rất 
mừng khi gặp vài người trong số đó.” 


“Ông ấy còn chưa kịp dứt lời, bọn em đã nghe 
thấy tiếng vó ngựa trên đường. Bọn em vội chạy ra 
phía trước cổng, em đứng đó nhìn chăm chú, tưởng 
như sắp thấy Sải Chân Dài và Gandalf cưỡi ngựa dẫn 
đầu cả một đội quân. Thế nhưng từ trong sương mù 
chỉ có một gã người cưỡi trên con ngựa già mệt mỏi 
đang phóng tới; bản thân hắn cũng trông như một 
sinh vật rúm ró kỳ dị. Chắng còn ai khác nữa. Khi ra 
khỏi lớp sương mù và đột nhiến chứng kiến toàn bộ 
cảnh đổ nát trước mặt, hắn ngồi yên há hốc mồm, mặt 
hắn gần như hóa thành xanh lét. Hắn hoang mang đến 
nỗi ban đầu dường như còn chăng để ý thấy bọn em. 
Đến khi nhìn thấy, hắn hét lên, và cố quay ngựa định 
phi đi. Thế nhưng Cây Râu chỉ cần ba bước chân và 
một cú vươn tay là đã nhấc hắn lên khỏi yên ngựa. 
Con ngựa hoảng hốt chạy mất, còn hắn nằm phủ phục 
dưới đất. Hắn nói hắn là Gríma, là bạn và là cố vấn 
của nhà vua, hắn được cử đi để mang những thông tin 
quan trọng của Théoden đến cho Saruman. 


“ “Chăng còn ai khác dám cưỡi ngựa xuyên qua 
vùng đất trống đầy những tên Orc kinh tởm này,” hắn 
nói, “thế là tôi được cử đi. Và tôi đã trải qua một hành 


https://thuviensach.vn 


trình đầy hiếm nguy, tôi đói và mệt lắm. Tôi đã phải 
rời bỏ con đường để trốn tít lên phía Bắc, vì bị sói 
đuổi.” 


“Em bắt gặp hắn liếc xéo Cây Râu, và em tự nhủ 
“nói dối. Cây Rầu nhìn hắn suốt mấy phút theo đúng 
thói quen chậm chạp và lâu la của ông ấy, cho đến 
khi gã người khốn khổ quằn quại dưới nền đất. Rồi 
rốt cục ông ấy nói: “Ha, hm, ta đang mong ngươi đây, 
cậu Lưỡi Giun,” Gã đàn ông giật nảy mình khi nghe 
tên đó. “Gandalf đã đến đây trước. Nên ta đã biết 
những øì cần biết về ngươi rồi, và ta biết phải làm øì 
với ngươi. Cho tất cả lũ chuột vào một rọ, Gandalf đã 
nói vậy; và ta sẽ làm theo. Giờ ta là chủ nhần 
Isengard, nhưng Saruman đang bị khóa bên trong tòa 
tháp của hắn; ngươi có thể đến đó mang cho hắn tất 
cả thông tin mà ngươi nghĩ ra được.” 


“ “Hãy cho tôi đi, hãy cho tôi đi!” Lưỡi Giun nói. 
“Tôi biết đường,” 


“ “Ta không nghi ngờ việc ngươi biết đường,? Cây 
Râu nói. “Nhưng mọi thứ ở đây đã thay đối đôi chút. 
Hãy đi mà xem!? 


“Ông ấy để Lưỡi Giun đi, và hắn tập tễnh bước 
qua cổng vòm, bọn em bám theo sát phía sau, cho 
đến khi hắn vào bên trong vòng thành và thấy toàn bộ 
vùng nước lụt nằm giữa hắn và Orthanc. Rồi hắn 
quay lại phía bọn em. 


“ “Hãy cho tôi đi khỏi đây!” hắn van xin. “Hãy cho 
tôi đi khỏi đây! Thông tin của tôi giờ vô dụng rồi.” 


https://thuviensach.vn 


“ “Đúng là như vậy,” Cây Râu nói. “Nhưng ngươi 
chỉ có hai lựa chọn thôi: ở lại đây với ta cho đến khi 
Gandalf và chủ nhần ngươi tới; hoặc vượt vùng nước 
này. Ngươi sẽ chọn gì đây?” 


“Gã người rùng mình khi nghe nhắc đến chủ nhân 
của hắn, và đặt một chân xuống nước; nhưng rồi hắn 
lùi lại. “Tôi không biết bơi,” hắn nói. 


“ “Nước không sâu đâu,” Cây Râu nói. “Có bẩn 
thật, nhưng điều đó thì chắng gây hại gì cho ngươi cả, 
cậu Lưỡi Giun ạ. Giờ thì đi vào đi!? 


“Gã người khốn khổ loạng choạng bước xuống 
làn nước lũ. Nước đã dâng đến gần cổ hắn trước khi 
hắn đi quá xa em không còn thấy nữa. Hình ảnh cuối 
cùng của hắn mà em có thể thấy được là lúc hắn đang 
bám lẫy một cái thùng cũ kỹ hay mẫu gỗ nào đó. Thế 
nhưng Cây Râu lội ngay phía sau, và theo dõi nhất cử 
nhất động của hắn. 


“ “Hắn đã vào bên trong rồi,” ông ấy nói lúc quay 
lại. “Ta thấy hắn bò lên những bậc thang như một con 
chuột bê bết. Vẫn còn ai đó trong tháp: một bàn tay 
đã thò ra kéo hắn vào. Vậy là hắn đã ở đó, ta hy vọng 
được chào đón đúng như hắn mong muốn. Giờ ta 
phải đi gột sạch thứ nhầy nhụa này. Ta sẽ ở trên mạn 
thành phía Bắc, nếu bất cứ ai muốn gặp ta. Chẳng có 
chút nước sạch nào ở dưới này cho người Ent uống, 
hay tắm rửa. Vì vậy ta yêu cầu hai chàng trai các 
cháu hãy canh cổng đón những người đang trên 
đường đến. Sẽ có Vua của những Cánh Đồng Rohan, 
nhớ lấy! Các cháu phải chào đón ông ấy càng tôn 
kính càng tốt: quân của ông ấy đã tham gia một trận 
chiến vĩ đại với lũ Orc. Có thể các cháu biết những từ 


https://thuviensach.vn 


ngữ đúng kiểu cách Con Người dành cho những vị 
chúa như vậy, hơn người Ent. Đã có rất nhiều vua 
chúa trên những cánh đồng xanh vào thời của ta, 
nhưng ta chưa bao giờ biết đến ngôn ngữ hay tên tuổi 
của họ. Họ sẽ cần thức ăn cho người, và ta đoán các 
cháu biết rõ những thứ đó. Vậy nên hãy tìm những 
thức ăn xứng đáng cho một nhà vua, nếu các cháu có 
thể." Và câu chuyện đến đây là hết. Cho dù em rất 
muốn biết tay Lưỡi Giun này là ai. Hắn có thực sự là 
cố vấn của nhà vua không?” 


“Hắn từng là cố vấn,” Aragorn nói, “và cũng là 
gián điệp và tay chân của Saruman ở Rohan. Số phận 
đã không tử tế với hắn hơn những gì hắn đáng được 
hưởng. Cảnh suy tàn của tất cả những gì hắn nghĩ là 
vững mạnh và hùng vĩ hắn đã là một đòn trừng phạt 
đủ lắm rồi. Nhưng tôi sợ là còn những điều tôi tệ hơn 
chơ đợi hắn.” 


“Phải, tôi không cho rằng Cây Râu để hắn vào 
Orthanc là xuất phát từ lòng tốt đầu,” Merry nói. 
“Trông ông ấy dường như hả hê một cách tàn nhẫn vì 
việc đó, còn cười một mình khi bỏ đi tìm nơi tắm táp 
và uống nước. Sau đó chúng tôi bận rộn hồi lâu, tìm 
kiếm những thứ trôi nổi, và lục lọi khắp nơi. Chúng 
tôi tìm thấy hai ba nhà kho ở những chỗ khác nhau 
gần đây, phía trên mực nước lũ. Nhưng Cây Râu đã 
cử vài người Ent xuống, và họ đã lấy đi một lượng 
đáng kể. 


“ “Bọn ta cần thức ăn cho người đủ hai mươi lăm 
suất,' những người Ent nói, như vậy các anh có thể 
thấy là họ đã đếm cẩn thận đội quân của các anh 
trước cả khi các anh đến đây. Hiển nhiên là họ đã tính 
ba anh sẽ đi cùng nhóm người quan trọng. Thế nhưng 


https://thuviensach.vn 


các anh cũng không được tiếp đón trọng thị hơn thế 
này đâu. Tôi có thể đảm bảo là những gì chúng tôi 
giữ lại cũng tốt như những øì chúng tôi đã cho đi. Mà 
còn tốt hơn, bởi chúng tôi không cho đi thức uống. 


“ “Thế còn thức uống thì sao?” tôi hỏi những 
người Ent. 


“ “Vẫn còn nước dòng Isen,? họ trả lời, “và như 
thế là đủ cho người Ent và Con Người rồi. Nhưng tôi 
hy vọng rằng người Ent đã có thời gian ủ vài món 
nước uống của họ từ những dòng suối núi, và chúng 
ta sẽ được thấy râu Gandalf xoăn tít khi ông ấy quay 
lại. Sau khi người Ent đi khỏi, chúng tôi thấy vừa mệt 
vừa đói. Thế nhưng chúng tôi không phàn nàn đâu - 
công sức của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. 
Chính nhờ tìm kiếm thức ăn cho người mà Pippin đã 
tìm được chiến lợi phẩm giá trị hơn tất cả những thứ 
trôi nổi, những thùng cỏ Rúc Tù Và. “Cỏ hút ngon 
hơn sau khi ăn,' Pippin nói; sự thể đã bắt đầu vậy 
đấy.” 


“Giờ thì bọn ta đã hiểu thấu đáo tất cả rồi,” Gimli 
nói. 


“Tất cả, trừ một điều,” Aragom nói, “là Tống 
Nam xuất hiện ở Isengard. Càng nghĩ tôi lại càng 
thấy bất thường. Tôi chưa từng đến Isengard, nhưng 
tôi đã đi qua vùng đất này rồi, và tôi biết rõ những 
vùng hoang vu nằm giữa Rohan và Quận. Cả người 
lẫn hàng hóa đều không đi qua con đường đó suốt 
bao năm qua, không đi công khai. Tôi đoán Saruman 
đã có thỏa thuận bí mật với ai đó ở Quận. Có thể tìm 
thấy những tên Lưỡi Giun ở cả những ngôi nhà khác 


https://thuviensach.vn 


chứ không riêng gì nhà của Vua Théoden. Có ngày 
tháng øì viết trên thùng không?” 


“Có,” Pippin nói. “Đó là vụ thu hoạch 1417, là 
vào năm ngoái; à không, tới giờ đã là năm kia, dĩ 
nhiên rồi: đó là một năm được mùa.” 


“Chà, tôi hy vọng dù có sự xấu xa øì thì giờ cũng 
đã qua rồi; hoặc không thì hiện nay nó cũng đã năm 
ngoài tầm với của chúng ta,” Aragom nói. “Song tôi 
nghĩ vẫn nên báo lại điều này cho Gandalf, cho dù 
đấy có vẻ là một vấn đề nhỏ giữa những công to việc 
lớn của ông ấy.” 


“Tôi tự hỏi không biết ông ấy đang làm gì,” 
Merry nói. “Chiều sắp muộn rồi. Chúng ta hãy đi 
xem xét một vòng! Dù sao đi nữa thì giờ anh đã có 
thể vào được Isengard, Sải Chân Dài ạ, nếu anh 
muốn. Nhưng cảnh vật trong đó không được phấn 
khởi lắm đâu.” 


Chương X 


GIỌNG NÓI CỦA SARUMAN 


Họ đi qua đường hầm đổ nát rồi đứng lại trên một 
đống đá lớn, ngây nhìn tòa tháp đá Orthanc đen đúa 
với rất nhiều ô cửa sổ, vẫn còn đầy vẻ hăm dọa giữa 
cảnh điêu tàn khắp xung quanh. Nước lũ gần như đã 
rút hết. Đây đó vẫn còn đọng lại những ao nước tối 
tăm, phủ đầy váng và mảnh vụn; thế nhưng phần lớn 


https://thuviensach.vn 


bãi đất hình vòng cung khổng lồ đã lại trơ trụi, một 
vùng hoang vu nhớp nhúa và ngốn ngang đất đá, 
nham nhở những miệng hố tăm tối, và lỗ chỗ những 
cột kèo nghiêng ngả chỗ này chỗ kia. Nằm ở mép cái 
bồn vỡ nát ấy là những gò và đống dốc khổng lồ, như 
đá cuội bị cơn bão lớn đánh dạt lên; bên ngoài nữa là 
vùng thung lũng xanh và lộn xộn trải lền tận khe dài 
giữa hai nhánh núi tối tăm. Họ thấy một đội ky binh 
đang dò dẫm tìm đường ởi qua cảnh hoang tàn; họ 
đang đi vào từ mặt Bắc, và đã tiến đến gần Orthanc. 


“Ở đó có Gandalf, Théoden và đội quân của ông 
ấy!” Legolas nói. “Chúng ta hãy đến gặp họ!” 


“Hãy bước đi thận trọng!” Merry nói. “Nhiều 
phiến đá lỏng ra có thể lật ngược và ném các anh 
xuống hố sâu, nếu các anh không cẩn thận.” 


Họ men theo những gì còn sót lại của con đường 
từ cổng vào Orthanc, đi thật chậm rãi, bởi những 
phiến đá lát đều nứt vỡ và trơn trượt. Đội ky binh, 
thấy họ đang tiến đến, liền dừng lại dưới bóng tháp 
đá chờ họ. Gandalf thúc ngựa lên trước gặp họ. 


“Chà, Cây Râu và tôi đã có vài cuộc trao đối thú 
vị, và đã lên được một vài kế hoạch,” ông nói, “và tất 
cả chúng tôi đều được nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ chúng ta 
lại sắp lên đường. Tôi hy vọng tất cả hội đồng hành 
các anh cũng đã được nghỉ ngơi, và lấy lại sức?” 


“Vâng,” Merry nói. “Nhưng những cuộc trao đổi 
của bọn cháu đều bắt đầu và kết thúc trong khói 


https://thuviensach.vn 


thuốc. Tuy thế bọn cháu cũng cảm thấy bớt ác cảm 
với Saruman hơn trước.” 


“Thật vậy sao?” Gandalf nói. “Chà, còn ta thì 
không. Giờ ta có một nhiệm vụ cuối cùng cần thực 
hiện trước khi đi: Ta phải đến chào từ biệt Saruman. 
Nguy hiểm, và chắc hăn là vô ích nữa; nhưng vẫn 
phải được làm cho xong. Ai muốn có thể đi cùng ta - 
nhưng hãy cảnh giác, và đừng cợt nhả! Đây không 
phải lúc đùa.” 


“Tôi sẽ đi” Gimli nói. “Tôi muốn thấy hắn để 
xem liệu hắn có thực sự trông giống ông không.” 


“Vậy làm sao anh có thể phân biệt được, cậu 
Người Lùn?” Gandalf nói. “Irong mắt anh Saruman 
có thể trông giống tôi, nếu điều đó phù hợp với mục 
đích của ông ta đối với anh. Liệu anh có đủ sáng suốt 
để nhận ra tất cả trò lừa gạt của ông ta không? "Thôi 
thì, ta cũng cứ để xem thế nào. Ông ta có lẽ sẽ ngại 
ngùng không muốn hiện diện trước cùng lúc bao 
nhiều cặp mắt. Nhưng tôi đã ra lệnh tất cả người Ent 
phải lánh mặt, nhờ vậy chúng ta may ra có cơ hội 
thuyết phục ông ta ra ngoài.” 


“Nguy hiểm thế nào vậy?” Pippin hỏi. “Lão ta sẽ 
bắn chúng ta, và thối lửa ra từ cửa số; hay lão ta có 
thể niệm chú lên chúng ta từ xa?” 


“Điều cuối cùng là có khả năng nhất, nếu cậu phi 
đến cổng nhà ông ta với một trái tim nhút nhát,” 
Gandalf nói. “Nhưng chăng ai biết ông ta có thể làm 
được gì, hay có thể tìm cách làm gì. Chẳng hề an toàn 
khi tiếp cận con thú hoang đã cùng đường. Và 


https://thuviensach.vn 


Saruman thì có những quyền năng cậu chăng thể 
đoán ra được. Hãy cảnh giác giọng nói của ông ta!” 


Giờ họ đã đến được chân tòa tháp Orthanc. Nó 
màu đen, mặt đá lấp lánh như thể vừa bị nhúng ướt. 
Toàn bộ các mặt đá đều sắc cạnh như vừa mới được 
cắt gọt. Có vài vết xước, và ít mảnh vỡ nhỏ dài gần 
chân tháp, đó là tất cả dấu vết mà nó phải mang sau 
cơn thịnh nộ của người Emt. 


Ở mặt phía Đông, tại góc giữa hai trụ đá, có một 
cửa vào lớn, cao so với mặt đất; phía trên là một ô 
cửa chớp, mở ra một ban công có những chấn song 
sắt chặn xung quanh. Dẫn lên ngưỡng cửa là một cầu 
thang gồm hai mươi bảy bậc rộng bản bằng kỹ thuật 
lạ lùng nào đó được đếẽo ra từ cùng thứ đá đen xây 
tháp. Đó là lối duy nhất vào trong tháp; nhưng vẫn 
còn nhiều cửa số cao đục sâu vào những mặt tường 
cứ trèo lên mãi: ở nơi cao tít chúng hé nhìn như 
những con mắt nhỏ trên các mặt dựng đứng của bốn 
chiếc sừng. 


Đến chân cầu thang Gandalf và nhà vua xuống 
ngựa. “Lôi sẽ lên đó,” Gandalf nói. “Iôồi đã từng vào 
trong Orthanc và tôi biết mối nguy hiếm đang chờ.” 


“Và tôi cũng sẽ đi lên,” nhà vua nói. “Tôi già rồi, 
và chăng còn sợ nguy hiểm nào nữa. Tôi muốn được 
nói chuyện với kẻ thù đã gây cho tôi quá nhiều điều 
khổ sở. Éomer sẽ đi cùng tôi để thấy đôi chân già nua 
này không chùn lại.” 


https://thuviensach.vn 


“Tùy ngài thôi,” Gandalf nói. “Aragorn sẽ đi cùng 
tôi. Cứ để những người khác chờ chúng ta dưới chân 
cầu thang. Họ sẽ nghe và nhìn đủ rõ, nếu có bất cứ 
thứ gì đáng nghe hay nhìn.” 


“Không được!” Gimili nói. “Legolas và tôi muốn 
được nhìn gần hơn. Bọn tôi là những người duy nhất 
ở đầy đại diện cho dòng dõi của mình. Chúng tôi 
cũng sẽ theo sau.” 


“Vậy thì đi!” Gandalf nói, và vừa dứt lời ông đã 
bước lên thang, Théoden đi bên cạnh ông. 


Ở hai bên cầu thang đội Ky Sĩ Rohan ngồi trên 
lưng ngựa lo lắng, họ đưa ánh mắt tăm tối nhìn lên 
tòa tháp khổng lồ, e sợ những điều sẽ xảy ra với đức 
vua của họ. Merry và Pippin ngồi trên bậc thang thấp 
nhất, vừa thấy bản thân hèn mọn, vừa thấy không an 
toàn. 


“Từ đây đến cổng tận nửa dặm nhớp nhúa!” 
Pippin thì thầm. “Ước gì em có thể lẫn lại vào phòng 
gác mà không bị ai phát hiện! Bọn mình đến làm gì 
chứ? Có ai cần bọn mình đâu.” 


Gandalf đứng trước cửa Orthanc lẫy gậy đập lên 
đó. Nó vang lên âm thanh trống rỗng. “Saruman, 
Saruman!” ông hét lên bằng giọng ra lệnh sang sảng. 
“Saruman hãy ra đây!” 


Suốt một lúc lầu không hề có tiếng trả lời. Rồi rốt 
cục ô cửa số phía trên cửa cũng được mở then, nhưng 
chăng thấy bóng người nào trong khoảng miệng tối. 


https://thuviensach.vn 


“Ai đó?” một giọng nói cất lên. “Ngươi muốn 
gì?” 


Théoden rùng mình. “Tôi biết giọng nói đó,” ông 
nói, “và tôi nguyền rủa cái ngày tôi lần đầu nghe thấy 


^Š 1% 


no. 


“Hãy ởi tìm Saruman, hỡi Gríma Lưỡi Giun, bởi 
ngươi đã trở thành chân chạy của ông ta,” Gandalf 
nói. “Và đừng lãng phí thời gian của chúng ta!” 


Cánh cửa số đóng lại. Họ chờ đợi. Đột nhiên một 
giọng nói khác cất lên, trầm và êm ái, chỉ nghe âm 
thanh cũng đã thấy quyến rũ. Hiếm người nào không 
đề phòng mà nghe phải giọng nói đó có thể nhắc lại 
những lời họ vừa nghe thấy; nhưng nếu có thể, họ sẽ 
hoang mang, bởi chăng có mấy sức mạnh trong lời lẽ. 
Phần lớn những gì họ nhớ được chỉ là niềm vui sướng 
khi nghe giọng đó vang lên, tất cả những gì nó nói 
dường như đều thông thái và có lý, và sự đồng tình 
chóng vánh làm dâng lên trong họ niềm khao khát 
cũng được tỏ ra thông thái như vậy. Khi những người 
khác cất lời, tiếng họ dường như đều lỗ mãng và khó 
nghe tương phản với giọng kia, và nếu họ phản bác 
lại giọng nói kia, nỗi tức giận sẽ bừng lên trong trái 
tim người bị bỏ bùa. Đối với một số người thứ bùa 
mê này chỉ duy trì trong lúc giọng đó nói với họ, đến 
khi nó chuyển sang người khác thì họ mỉm cười, như 
người ta vẫn làm khi đã nhìn thấu được mánh khóe 
trò xảo thuật, trong khi người bên cạnh há miệng 
ngạc nhiên. Nhưng đối với rất nhiều người khác chỉ 
cần âm thanh của giọng nói cất lên là đã đủ khiến họ 
bị mê hoặc; còn đối với những ai đã bị chinh phục thì 
bùa chú vẫn còn duy trì ngay cả khi họ đã đi xa, và 
họ sẽ luôn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đó thì thầm 


https://thuviensach.vn 


thúc giục. Nhưng không một ai có thể thờ ơ; không 
một ai có thể bỏ ngoài tai những lời lẽ khẩn khoản và 
những mệnh lệnh của nó nếu không viện đến nỗ lực 
của tỉnh thần và ý chí, chừng nào chủ nhân giọng nói 
còn làm chủ nó. 


“Sao nào?” giờ nó hỏi một câu nhẹ nhàng. “Tại 
sao các người lại làm kinh động đến sự nghỉ ngơi của 
ta? Các người không định cho ta chút bình yên nào cả 
đêm lẫn ngày sao?” Âm điệu giọng nói nghe như thể 
một trái tim nhân từ đang sầu não vì những tổn 
thương không đáng nhận. 


Họ nhìn lên, đầy kinh ngạc, bởi họ không hề nghe 
được âm thanh nào cho thấy lão đang đến; và họ nhìn 
thấy một hình hài đang đứng bên tay vịn ban công, 
nhìn xuống họ: một lão già, trùm tấm áo choàng lớn 
mà chẳng ai có thể nói được màu gì, bởi sắc màu thay 
đối ngay khi họ đưa mắt hoặc khi lão cử động. Khuôn 
mặt lão dài, vầng trán cao, đôi mắt tối trũng sâu, thật 
khó thăm dò, cho dù giờ đây nó nhìn đầy vẻ nghiêm 
nghị và nhân từ, và cả một chút mệt mỏi. Râu tóc lão 
trắng phau, nhưng vẫn còn nhiều sợi đen quanh môi 
và tai lão. 


“Giống, song lại không giống,” Gimli nói khẽ. 


“Nhưng mà kìa,” giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên. 
“Ta biết ít nhất hai cái tên trong số các người. Ta biết 
Gandalf quá rõ nên chăng mong gì ông ta đến đây 
nhờ vả hay tìm lời khuyên. Nhưng ngài, Théoden 
Chúa đất Mark Rohan, ta nhận ra ngài qua ngọn cờ 
cao quý ngài mang, và hơn nửa qua gương mặt đẹp 
đễ của Gia Tộc Eorl. Hỡi người con quả cảm của 
Thengel Ba lần danh tiếng! Tại sao ngài chưa bao giờ 


https://thuviensach.vn 


đến đây, với tư cách một người bạn? Ta đã mong mỏi 
được gặp ngài biết bao, hỡi nhà vua hùng mạnh trên 
những miền đất phía Tây, và đặc biệt là trong những 
năm gần đây, để cứu ngài khỏi những lời khuyên bảo 
độc ác và khờ dại đã vây lấy ngài! Song đã quá muộn 
rồi sao? Bất kể những điều sai quấy đã đổ xuống ta, 
than ôi! người Rohan đã góp phần không nhỏ, ta vẫn 
sẽ øiúp ngài, và cứu ngài khỏi cảnh suy tàn đang đến 
gần không cách gì cản lại, nếu ngài vẫn tiếp tục con 
đường ngài đã bước lên. Thực thế, chỉ còn mình ta đủ 
sức trợ giúp ngài bây giờ.” 


Théoden mở miệng như thể định nói điều gì, 
nhưng ông chẳng nói một lời. Ông nhìn lên khuôn 
mặt Saruman cùng cặp mắt đen uy nghiêm đang chĩa 
xuống ông, rồi nhìn sang Gandalf ngay bên cạnh ông; 
và dường như ông đang lưỡng lự. Gandalf không tỏ 
dấu hiệu nào; chỉ đứng im như đá, như đang nhẫn nại 
chờ đợi một hiệu lệnh nào đó vẫn chưa tới. Đội Ky Sĩ 
ban đầu còn xôn xao, họ rì rầm tỏ vẻ đồng tình với 
lời nói của Saruman; nhưng rồi họ cũng im lặng, như 
người bị bỏ bùa. Họ dường như nhận ra Gandalf chưa 
bao giờ nói chuyện khéo léo và phải lẽ với đức vua 
của họ đến như vậy. Giờ đây mọi cư xử của ông đối 
với Théoden đều có vẻ thô lỗ và kiêu ngạo. Một bóng 
tối trườn đến phủ lên trái tim họ, nỗi sợ hãi trước mối 
nguy khủng khiếp: kết cục tối tăm cho đất Mark mà 
Gandalf đang đấy họ tới, trong khi Saruman đứng 
bên cánh cửa dẫn ra lối thoát, hé mở ra để một tia 
sáng chiếu vào. Một bầu im lặng nặng nề trùm 
xuống. 


Nhưng chính Gimili người lùn là người đột nhiên 
phá vỡ bầu im lặng. “Lời lẽ của tên phù thủy này toàn 
lộn ngược đầu xuống đất thôi,” gã vừa gầm lên vừa 


https://thuviensach.vn 


nắm lẫy cán rìu. “Theo ngôn ngữ của Orthanc giúp 
đỡ có nghĩa là tàn lụi, và cứu có nghĩa là giết, thật rõ 
ràng. Thế nhưng bọn ta đến đây không phải để cầu 
xin.” 


“Hãy yên lặng!” Saruman nói, trong chốc lát 
giọng của lão bớt đi vẻ khéo léo, một tia sáng lóe lên 
trong mắt lão rồi vụt tắt. “la còn chưa nói với anh, 
Gimli, con trai Glóin,” lão nói. “Quê nhà của anh 
cách đây xa lắc, anh có bận tâm gì tới những rác rối 
trên vùng đất này. Thế nhưng anh sa lầy trong đó 
không phải là dự kiến của anh, và vì thế ta sẽ không 
trách cứ vai trò mà anh đã đóng - một vai trò gan dạ 
không thể nghi ngờ. Nhưng ta khẩn thiết mong anh, 
trước tiên hãy cho phép ta nói chuyện với Vua 
Rohan, hàng xóm của ta, và từng là bạn của ta. 


“Ngài sẽ nói gì đây, hỡi Théoden Vương? Ngài sẽ 
hưởng hòa bình cùng tôi chứ, và toàn bộ những hỗ 
trợ mà hiểu biết của tôi, đúc kết từ bao năm qua, có 
thể mang lại? Chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc để đề 
phòng những ngày tháng xấu xa, và chữa lành mọi 
thương tổn bằng thiện chí có thể khiến đất đai của cả 
hai chúng ta trổ hoa đẹp đẽ hơn bất cứ khi nào trước 
đầy chứ?” 


Tuy nhiên Théoden vẫn chưa trả lời. Chăng ai biết 
ông đang đấu tranh cùng cơn giận dữ hay nỗi ngờ 
vực. Éomer đã lên tiếng. 


“Thưa chúa thượng, hãy nghe thần!” anh ta nói. 
“Giờ chúng ta đang cảm nhận được mối nguy đã 
được cảnh báo trước. Chúng ta đã ra trận giành chiến 
thắng rốt cục chỉ để đứng ngây ngốc trước lão già dối 
trá cùng chiếc lưỡi chẻ bọc mật ngọt thôi sao? Nếu 


https://thuviensach.vn 


biết nói, con sói sập bẫy cũng sẽ nói điều tương tự 
với chó săn. Thật ra thì hắn có thể mang đến cho 
người thứ hỗ trợ gì được? Tất cả những gì hắn mong 
muốn chỉ là thoát khỏi cảnh khốn cùng của mình. 
Nhưng người định thương lượng với tên bội bạc và 
giết người này sao? Hãy nhớ đến Théodred tại Khúc 
Cạn, và ngôi mộ của Háma ở Hẻm Helm!” 


“Nếu nói về miệng lưỡi độc địa thì sẽ phải nói gì 
về miệng lưỡi của anh đây, đồ rắn non?” Saruman 
nói, và nỗi tức giận vụt qua lão giờ đã dễ dàng nhận 
thấy. “Nhưng nào, Éomer, con trai Éomundl!” lão lại 
tiếp tục giọng nhẹ nhàng. “Mỗi người có một vai trò. 
Vai trò của anh là quả cảm trong chiến tranh, và anh 
sẽ được vinh dự bằng cách đó. Hãy giết những kẻ mà 
chúa của anh coi là kẻ thù, và lấy đó làm thỏa mãn. 
Đừng can dự vào những chính sách mà anh không 
hiểu. Nhưng có lễ, nếu chính anh trở thành một vị 
vua, anh sẽ nhận thấy mình cần phải lựa chọn bạn bè 
thận trọng. Tình bạn của Saruman và quyền năng của 
Orthanc không thể dễ dàng vứt bỏ, dù có thứ phẫn uất 
nào, có thật hay ảo tưởng, giấu mình đằng sau. Anh 
mới thắng một trận đánh chứ không phải cuộc chiến - 
với sự giúp đỡ của một thế lực mà anh chăng thể 
trông đợi thêm được nữa. Có thể sau đây anh sẽ bắt 
gặp Bóng Tối của Khu Rừng ngay trước cửa nhà anh: 
nó vốn thất thường, không lý trí, và chẳng hề yêu 
mến Con Người. 


“Nhưng hỡi vị chúa Rohan thân mến, ta đáng bị 
gọi là kẻ giết người, bởi những con người gan dạ đã 
ngã xuống ngoài chiến trường ư? Nếu ngài tham 
chiến, một cách không cần thiết, bởi tôi không mong 
muốn điều đó, thì sẽ có người bị giết. Thế nhưng nếu 
tôi là một kẻ giết người vì cớ đó, thì cả Gia Tộc Eorl 


https://thuviensach.vn 


đều bị vấy bẩn tội giết người; bởi họ đã tham gia biết 
bao cuộc chiến, và đã tấn công biết bao nhiêu người 
bất tuân theo họ. Song với một số người họ vẫn thiết 
lập hòa bình sau đó, mà ngoại giao chăng bao giờ là 
điều tồi tệ cả. Tôi nói điều này, Théoden Vương: 
chúng ta sẽ sống hòa bình, sẽ trở thành bằng hữu chứ, 
ngài và tôi? Quyền quyết định việc này là ở chúng 
ta.” 


“Chúng ta sẽ sống hòa bình,” rốt cục Théoden 
cũng lên tiếng khó nhọc và nghe không rõ. Nhiều 
người trong đội Ky Sĩ hét lên mừng rỡ. Théoden giơ 
tay lên. “Phải, chúng ta sẽ sống hòa bình,” giờ ông 
nói bằng giọng rõ ràng, “chúng ta sẽ sống hòa bình, 
khi ngươi và những việc làm của ngươi đều đã bị xóa 
sổ - và cả những việc làm của tên chủ nhân tăm tối 
mà ngươi muốn giao nộp bọn ta vào tay. Ngươi là 
một tên dối trá, Saruman, và là một kẻ làm đồi bại 
trái tìm con người. Ngươi chìa tay cho ta, nhưng ta lại 
chỉ thấy được duy nhất một ngón tay với móng vuốt 
Mordor. Tàn bạo và lạnh lùng! Ngay cả nếu cuộc 
chiến ngươi nhắm vào ta là chính nghĩa - mà thực ra 
là không, bởi dù ngươi có thông thái gấp mười lần 
nữa ngươi vẫn không có quyền cai trị ta và những gì 
thuộc về ta vì lợi ích riêng như ngươi thèm khát - 
ngay cả thế, ngươi sẽ nói øì về những ngọn đuốc của 
ngươi ở Westfold và những đứa trẻ năm chết ở đó? 
Và chúng đã băm văm xác Háma ngay trước cổng 
Lũy Tù Và, sau khi anh ta đã chết. Khi nào ngươi 
treo cổ trên ô cửa số đó để mua vui cho chính lũ quạ 
của nhà ngươi thì ta sẽ sống hòa bình cùng ngươi và 
Orthanc được. Gia Tộc Eorl chịu đựng thế đủ rồi. Dù 
ta chỉ là một đứa con kém cỏi của những tổ tiên vĩ 
đại, nhưng ta không thèm liếm ngón tay của ngươi 


https://thuviensach.vn 


đâu. Hãy tìm chỗ nào khác đi. Nhưng ta e rằng giọng 
nói của ngươi đã mất đi sự mê hoặc rồi đấy.” 


Đội Ky 5ĩ ngây nhìn lên Théoden như những 
người vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Giọng chủ nhân 
vang lên trong tai họ nghe khàn như giọng qua già 
sau khi vừa nghe tiếng nhạc của Saruman. Thế nhưng 
trong chốc lát Saruman không còn tự chủ được vì tức 
tối. Lão vươn người ra khỏi tay vịn như thể định lấy 
gậy đập nhà vua. Trước mắt một số người dường như 
họ đột nhiên nhìn thấy một con rắn đang cuộn mình 
chuẩn bị tấn công. 


“Treo cổ cho lũ quạ!” lão rít lên khiến họ rùng 
mình vì sự thay đổi gớm ghiếc đó. “Đồ lầm cẩm! nhà 
của Eorl là cái thá gì ngoài cái chuồng gia súc lợp 
rơm nơi bọn kẻ cướp say mèm rúc trong mùi hôi thối, 
và lũ con đốn mạt lăn trên sàn giữa lũ chó? Chúng đã 
thoát được giá treo cổ quá lâu rồi. Nhưng vòng thòng 
lọng đang đến đấy, nó xiết vào chậm rãi, nhưng sẽ 
chặt cứng vào lúc cuối cùng. Cứ treo đi nếu ngươi 
muốn!” Giờ thì giọng nói lại thay đối, bởi lão lại dần 
dần làm chủ được bản thân. “Ta không biết tại sao 
mình lại đủ kiên nhẫn nói chuyện với ngươi. Bởi ta 
không cần ngươi, cũng chẳng cần bầy cưỡi ngựa nhỏ 
bé kia, những kẻ bỏ chạy cũng nhanh chắng kém gì 
tiến đánh, Théoden Chúa Ngựa ạ. Ngày xưa ta đã đề 
nghị với ngươi một đất nước vượt quá cả phẩm chất 
và sự khôn ngoan của ngươi. Ta đã đề nghị lại lần 
nữa, để những người mà ngươi dẫn bậy có thể chọn 
đường sáng suốt hơn. Vậy mà ngươi đáp lại ta bằng 
khoác lác và chửi rủa. Cứ như vậy đi. Hãy cút về 
những túp lều của ngươi đi! 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng còn ngươi, Gandalft Vì ngươi ít ra ta 
cũng cảm thấy đau lòng, cảm thấy xấu hổ thay. Làm 
sao ngươi có thể chịu đựng được lũ bạn đường đó 
chứ? Bởi ngươi là một kẻ cao ngạo, Gandalf ạ - và 
cũng không hề vô cớ, vì ngươi có trí tuệ cao thượng 
và đôi mắt có thể nhìn sâu xa. Đến giờ ngươi cũng 
không định nghe lời khuyên của ta sao?” 


Gandalf cựa mình nhìn lên. “Ông còn điều gì 
chưa nói trong cuộc gặp gỡ lần trước của chúng ta 
sao?” ông hỏi. “Hay phải chăng ông có những lời 
muốn nuốt?” 


Saruman ngừng lại. “Nuốt ư?” lão ngạc nhiên hỏi, 
như thể khó hiểu lắm. “Nuốt lời ư? Ta đã gắng sức 
khuyên bảo những điều tốt cho ngươi, vậy mà ngươi 
chẳng thèm đếm xỉa. Ngươi cao ngạo và chẳng thích 
thú øì những lời khuyên nhủ, vì quả thật đã có sẵn 
một kho những thông thái của riêng ngươi. Nhưng ta 
nghĩ vào thời điểm đó ngươi đã sai lầm vì cố tình 
hiểu nhầm ý định của ta. Ta e rằng vì hăm hở muốn 
thuyết phục ngươi, ta đã đánh mất lòng kiên nhẫn, và 
thực sự ta rất lấy làm hối hận. Bởi ta không có ý xấu 
với ngươi; và ngay lúc này đây cũng không hề có, 
cho dù ngươi quay lại với ta dắt theo bọn hung dữ và 
dốt nát. Làm sao ta nghĩ xấu cho ngươi được? Chẳng 
phải cả hai chúng ta đều là thành viên một hội đồng 
cao quý cổ xưa, và là hai kẻ ưu tú nhất Trung Địa 
sao? Tình bạn của chúng ta sẽ có ích cho cả hai. 
Chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau đạt được nhiều 
điều nữa, để sửa chữa cảnh hỗn loạn trên thế giới. 
Chúng ta hãy hiếu lấy nhau, và gạt bỏ khỏi tâm tưởng 
bọn người nhỏ bé này! Cứ để chúng chờ đợi những 
quyết sách của chúng ta! Vì lợi ích chúng ta sẵn sàng 


https://thuviensach.vn 


bù đắp quá khứ, và đón nhận ngươi. Ngươi không 
định hội ý cùng ta ư? Ngươi không định lên đầy ư?” 


Quyền năng mà Saruman đưa vào nỗ lực cuối 
cùng này ghê gớm đến nỗi không một ai đứng trong 
tầm nghe mà không phải động tâm. Nhưng giờ đây sự 
mê hoặc lại khác hắn. Họ nghe thấy sự quở trách nhẹ 
nhàng của một đấng quân vương đối với một viên tế 
tướng lầm lỗi nhưng vẫn được hết mực sủng ái. Thế 
nhưng họ lại không được vào, chỉ có thể lắng nghe 
ngoài cửa những lời không dành cho họ: như những 
đứa trẻ hư hỏng hay những đầy tớ dốt nát đang nghe 
lỏm những đàm đạo khó hiểu của bậc cha chú, và tự 
hỏi nó sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của chúng thế nào. 
Hai người ấy thuộc một đẳng cấp hơn hắn họ: đáng 
kính và thông thái. Không phải nghi ngờ nữa, họ sẽ 
liên minh. Gandalf sẽ đi lên tòa tháp, để bàn bạc 
những vấn đề sâu sắc vượt ra khỏi khả năng lĩnh hội 
của họ trong những căn phòng trên cao của Orthanc. 
Cánh cổng sẽ đóng lại, và họ sẽ bị bỏ lại bên ngoài, 
bị xua đuổi để chờ được ban việc hay hình phạt. 
Ngay cả trong đầu Théoden ý nghĩ cũng đã hình 
thành, như một màn đêm nghi ngại: “Ông ấy sẽ phản 
bội chúng ta; ông ấy sẽ đi - chúng ta sẽ bị bỏ rơi.” 


Nhưng rồi Gandalf phá lên cười. Những tưởng 
tượng chợt tan biến như một làn khói. 


“Saruman, Saruman!” Gandalf vẫn vừa cười vừa 
nói. “Saruman, ông chọn nhầm đạo lộ trong đời mất 
rồi. Ông lẽ ra phải làm thăng hề của nhà vua mà kiếm 
bánh ăn, và kiếm phẩm trật nữa, bằng cách bắt chước 
theo các cố vấn của người ta. Chao ôi!” ông ngừng 
lại, kiềm bớt cơn cười cợt. “Hiểu lấy nhau ư? Tôi sợ 
là tôi đã vượt ra ngoài khả năng lĩnh hội của ông. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng ông, Saruman, giờ tôi đã hiểu ông quá rõ. Tôi 
nhớ rõ những lý lễ và hành động của ông hơn là ông 
tưởng đấy. Lần trước tôi đến thăm, ông đã là cai ngục 
của Mordor rồi, và suýt nữa tôi đã bị giải đến đó. 
Không, người khách một khi đã phải trốn bằng đường 
mái thì sẽ phải nghĩ kỹ hơn mới quay lại bằng đường 
cửa chính. Không, tôi không nghĩ mình sẽ lên đó đâu. 
Nhưng nghe đây, Saruman, hãy nghe lần cuối cùng! 
ông không định xuống đây ư? Isengard đã cho thấy 
nó ít vững chắc hơn kỳ vọng và trí tưởng tượng của 
ông. Vậy có lẽ những điều khác ông vẫn tin tưởng 
cũng vậy. Rời bỏ chúng trong chốc lát không phải là 
một việc tốt sao? Để quay sang những điều mới mẻ, 
có thể lắm chứ? Hãy nghĩ cho kỹ, Saruman! Ông 
không định xuống ư?” 


Một bóng đen thoáng lướt qua khuôn mặt 
Saruman; rồi nó trở nên trắng bệch. Trước khi lão có 
thể lấp liếm được, họ đã nhìn thấy được đăng sau 
chiếc mặt nạ là nỗi khổ não của một tâm trí hồ nghi, 
vừa miễn cưỡng ở lại nhưng lại sợ phải rời bỏ nơi ẩn 
náu. Lão lưỡng lự trong giây lát, khiến mọi người nín 
thở. Rồi lão lên tiếng, lần này giọng the thé và lạnh 
lùng. Niềm kiêu hãnh và sự thù hận đang chinh phục 
lão. 


“Ta có xuống không?” lão nhạo báng. “Một người 
tay không tấc sắt có nên xuống nói chuyện với lũ kẻ 
cướp ngoài ngưỡng cửa không? Ta vẫn nghe rõ ngươi 
từ trên này. Ta không phải là thằng ngu, và ta không 
tin ngươi, Gandalf. Chúng không đứng công khai trên 
cầu thang của ta, nhưng ta biết những con quỷ rừng 
hoang dã đang ẩn nấp ở đầu, theo lệnh của ngươi.” 


https://thuviensach.vn 


“Kẻ bội tín lúc nào cũng đa nghi,” Gandalf mệt 
mỏi trả lời. “Nhưng ông không cần phải lo lắng cho 
mạng ông. Tôi không muốn giết ông, hay gây đau 
đớn gì cho ông, như ông lẽ ra phải biết nếu ông thực 
sự hiểu tôi. Và tôi có quyền năng đủ để bảo vệ ông. 
Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông có thể rời 
khỏi Orthanc, tự do - nếu ông chọn đường đó.” 


“Nghe hay đấy,” Saruman cười khinh miệt. “Rất 
đúng cung cách của Gandalf Phù Thủy Xám: thật cha 
chú, và thật tốt bụng. Ta không nghi ngờ øì việc 
ngươi thấy Orthanc rất tiện nghi, còn sự ra đi của ta 
thì lại quá thuận tiện. Thế nhưng tại sao ta lại phải đi? 
Và ngươi nói “tự do” là có ý gì? Ta đoán chừng là có 
những điều kiện nào đó?” 


“Ông có thể thấy lý do đáng để ra đi ngay từ ô của 
sổ đó,” Gandalf trả lời. “Những điều khác sẽ nảy ra 
trong suy nghĩ của ông. Thuộc hạ của ông đã bị tiêu 
diệt và giải tán; ông đã biến hàng xóm thành kẻ thù; 
và ông đã lừa gạt chủ nhân mới của ông, hay đã định 
tâm làm vậy. Khi con mắt hắn hướng về đây, nó sẽ 
chuyển sang màu đỏ thịnh nộ. Còn khi tôi nói “tự do” 
thì tôi thật sự hàm ý “tự do”: tự do khỏi ràng buộc, 
khỏi xiềng xích hay mệnh lệnh: tự do đến bất cứ đầu 
ông muốn, thậm chí, thậm chí là Mordor, Saruman, 
nếu ông mong vậy. Nhưng trước tiên ông phải nộp 
cho tôi Chìa Khóa Orthanc, và pháp trượng của ông. 
Chúng sẽ là vật thế chấp cho tư cách của ông, sẽ 
được trao trả sau này, nếu ông xứng đáng.” 


Khuôn mặt Saruman tím lại, méo xệch vì tức giận, 
một tỉa sáng đỏ lóe lên trong mắt lão. Lão cười man 
dại. “Sau này!” lão kêu lên, giọng lão cao lên thành 
tiếng gào thét. “Sau này! Phải, ta đoán là khi ngươi 


https://thuviensach.vn 


cũng có luôn được Chìa Khóa của chính Barad-dâr; 
và vương miện của bảy vị vua, và cả pháp trượng của 
Năm Phù Thủy, và đã mua được cho mình đôi ủng 
lớn hơn nhiều lần đôi ngươi đang đi bây giờ. Một kế 
hoạch thật khiêm tốn. Hầu như chẳng cần đến sự giúp 
đỡ của ta! Ta có nhiều việc khác phải làm. Đừng có 
ngu xuẩn. Nếu ngươi muốn đàm phán với ta, trong 
khi còn có cơ hội, hãy cút đi, và quay lại đây khi nào 
ngươi tỉnh táo hơn! Và hãy để lại ở nhà bọn cắt cổ và 
lũ khố rách áo ôm đang lòng thòng sau đuôi ngươi! 
Chúc một ngày tốt lành!” Lão quay người đi khỏi ban 
công. 


“Quay lại, Saruman!” Gandalf nói bằng giọng ra 
lệnh. Trước sự kinh ngạc của mọi người khác, 
Saruman lại quay người, và như thể bị kéo đi ngoài ý 
muốn, lão chậm rãi quay lại chỗ tay vịn sắt, tì vào đó, 
thở nặng nhọc. Khuôn mặt lão nhăn nhó và quát lại. 
Bàn tay lão nắm chặt cây trượng đen nặng nề như bộ 
móng vuốt. 


“la còn chưa cho phép ngươi đi,” Gandalf nghiêm 
khắc nói. “Ta vẫn chưa xong đâu. Ngươi đã trở thành 
một tên ngu xuẩn, Saruman, song lại đáng thương. 
Ngươi vẫn có thể quay lưng lại với sự điên rồ và xấu 
xa, và trở thành có ích. Thế nhưng ngươi đã quyết 
định ở lại mà gặm nhẫm sự kết thúc của mưu đồ cũ 
kỹ. Vậy thì cứ việc ở lại! Thế nhưng ta cảnh cáo 
ngươi, ngươi sẽ không thoát ra dễ dàng nữa đâu. Trừ 
khi những bàn tay đen tối từ phương Đông vươn ra 
tóm lẫy ngươi. Saruman!” ông thét, giọng ông vang 
lên đầy sức mạnh và uy quyền. “Hãy xem đây, ta 
không phải Gandalf Phù Thủy Xám, người đã bị 
ngươi phản bội. Ta là Gandalf Phù Thủy Trắng, 
người đã trở lại từ cái chết. Giờ ngươi không còn 


https://thuviensach.vn 


màu nữa, và ta phế truất ngươi khỏi hội Phù Thủy và 
Hội Đồng Thông Thái.” 


Ông giơ tay, nói chậm rãi bằng một giọng rõ ràng 
và lạnh lùng. “Saruman, cây trượng của ngươi đã 
vỡ.” Nghe tiếng rắc lớn, cây trượng tách ra thành 
nhiều mảnh ngay trên tay Saruman, đầu gậy rơi 
xuống chân Gandalf. “Đi đi!” Gandalf nói. Thét lên 
một tiếng Saruman ngã nhào về phía sau rồi bò đi. 
Đúng lúc đó một vật nặng nề chói sáng từ phía trên 
rơi xuống. Nó nảy khỏi tay vịn sắt, ngay khi Saruman 
bỏ đi, và phóng xuống ngay sát đầu Gandalf, đập 
xuống cầu thang nơi ông đang đứng. Tay vịn kêu 
vang rồi gãy rời. Cầu thang nứt toác, tóe ra những tia 
lửa lấp lánh. Nhưng khối cầu vẫn nguyên vẹn: nó lăn 
xuống theo những bậc thang, một khối cầu thạch anh, 
màu tối, nhưng lại bừng lên với một trái tim lửa. 
Pippin chạy theo sau và kịp nhặt lên trước khi nó lăn 
xuống một vũng nước. 


“Tên xỏ lá sát nhân!” Éomer hét lên. Nhưng 
Gandalf vẫn thản nhiên. “Không, thứ đó không phải 
do Saruman ném,” ông nói, “tôi nghĩ thậm chí còn 
không phải do lệnh hắn. Nó rơi xuống từ một cửa số 
cao tít phía trên. Tôi cho rằng đó là cú ném giã biệt 
của cậu Lưỡi Giun, nhưng đã bị ngắm trượt.” 


“Có lễ ngắm kém là do hắn không xác định được 
mình ghét ai hơn, ông hay Saruman,” Aragorn nói. 


“Cõ lẽ vậy,” Gandalf nói. “Hai tên đó làm bầu bạn 
với nhau chắc chăng lấy gì làm thoải mái: chúng sẽ 
øặm nhấm nhau bằng lời lẽ. Nhưng đòn trừng phạt là 
xác đáng. Nếu Lưỡi Giun còn sống mà ra khỏi 


https://thuviensach.vn 


Orthanc, là hắn đã nhận được nhiều hơn những øì hắn 
xứng đáng rồi. 


“Đây rồi, chàng trai, để ta cầm nó! Ta chẳng yêu 
cầu cậu đụng đến nó,” ông hét lên, quay ngoắt lại khi 
thấy Pippin đang bước lên thang, đi chậm chạp, như 
thể đang mang theo thứ gì đó nặng nề lắm. Ông đi 
xuống gặp cậu và vội vàng đón lẫy khối cầu tăm tối 
từ tay chàng Hobbit, gói vào những nếp gấp áo 
choàng. “Ta sẽ chăm sóc thứ này,” ông nói. “Ta đoán 
nó không phải thứ Saruman muốn ném đi.” 


“Nhưng có thể hắn vẫn còn những thứ khác để 
ném đấy,” Gimli nói. “Nếu cuộc tranh luận đến đây là 
chấm dứt, thì ít ra chúng ta hãy đi khỏi tầm ném đá!” 


“Đã chấm dứt rồi,” Gandalf nói. “Chúng ta đi 
thôi.” 


Họ quay lưng lại cửa tháp Orthanc, rồi đi xuống. 
Đội ky binh vui mừng hoan hồ nhà vua, và chào 
mừng Gandalf. Bùa chú của Saruman đã hất hiệu 
nghiệm: họ đã nhìn thấy hắn bị ra lệnh phải quay lại, 
và phải bò đi khi bị đuổi. 

“Vậy là xong,” Gandalf nói. “Giờ tồi phải tìm Cây 


Râu cho ông ấy biết mọi việc đã tiến triển thế nào.” 


“Chắc ông ấy phải đoán được chứ?” Merry nói. 
“Sự việc còn có khả năng kết thúc theo bất cứ cách 
nào khác không?” 


https://thuviensach.vn 


“Không mấy khả năng,” Gandalf trả lời, “dù 
chúng đã rơi vào một tình huống ngàn cân treo sợi 
tóc. Thế nhưng ta vẫn có lý do thử làm điều đó; 
khoan dung có và ít khoan dung hơn cũng có. Truớc 
tiên Saruman đã được cho thấy rằng quyền năng 
giọng nói của hắn đã yếu đi. Hắn không thể vừa là 
bạo chúa vừa là cố vấn. Khi âm mưu đã chín muôồi nó 
không thể là bí mật lầu mãi. Song hắn đã rơi vào bẫy, 
và cố thỏa thuận với các nạn nhân từng người một, 
trong khi những người khác lắng nghe. Rồi ta đã cho 
hắn một lựa chọn cuối cùng và cũng là một lựa chọn 
công bằng: từ bỏ cả Mordor lẫn những âm mưu riêng 
của hắn, và chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ chúng ta 
trong lúc cần thiết. Hắn biết chúng ta cần gì, chắng ai 
có thể biết rõ hơn. Lễ ra hắn đã có thể đem lại sự hỗ 
trợ lớn lao. Thế nhưng hắn đã quyết định từ chối, và 
giữ lấy quyền lực ở Orthanc. Hắn không tuân lệnh ai 
hết, chỉ ra lệnh thôi. Giờ hắn phải sống trong sự kinh 
hoàng với bóng đêm Mordor, song vẫn mơ tưởng đến 
việc thoát ra lành lặn. Gã ngu xuẩn bất hạnh! Hắn sẽ 
bị nuốt chửng, nếu quyền lực phương Đông vươn tay 
đến tận Isengard. Chúng ta thì không thể tiêu diệt 
Orthanc từ bên ngoài, nhưng Sauron - ai biết hắn có 
thể làm được những øì?” 


“Nhưng nếu Sauron không khuất phục được thì 
sao? Ông sẽ làm gì lão?” Pippin hỏi. 


“Ta ư? Chắng øì cả!” Gandalf nói. “Ta sẽ chẳng 
làm gì hắn hết. Ta chăng thích chế ngự. Rồi hắn sẽ 
thế nào? Ta chăng thể nói được. Ta đau lòng vì biết 
bao thứ tốt đẹp giờ đang thối rữa trong tòa tháp đó. 
Tuy nhiên đối với chúng ta mọi thứ đã diễn ra không 
đến nỗi tệ. Vận mệnh đã thay đổi thật kỳ lạ! Thù hận 
thường gây hại cho chính nó! Ta đoán rằng, ngay cả 


https://thuviensach.vn 


nếu có vào đó, chúng ta cũng chăng tìm thấy báu vật 
nào bên trong Orthanc quý giá hơn thứ Lưỡi Giun đã 
ném xuống chúng ta.” 


Một tiếng rít the thé cất lên, rồi bất chợt ngưng 
bặt, từ một ô cửa số mở trên cao. 


“Có vẻ như Saruman cũng nghĩ vậy,” Gandalf nói. 
“Chúng ta rời khỏi chúng thôi!” 


Giờ họ quay lại cái cổng đổ nát. Họ còn chưa kịp 
vượt ra ngoài cổng vòm, thì từ trong bóng tối của 
những đống đá nơi họ đứng lúc nãy, Cây Râu cùng 
một tá người Ent khác bước tới. Aragom, Gimili và 
Legolas kinh ngạc ngây ra nhìn họ. 


“Đây là ba trong số những bạn đồng hành của tôi, 
Cây Râu,” Gandalf nói. “Tôi đã nói về họ, nhưng ông 
vẫn chưa gặp họ.” Ông giới thiệu tên từng người. 


Người Ent Già nhìn họ thật lâu và dò xét, và lần 
lượt hỏi chuyện họ. Cuối cùng ông ta quay sang 
Legolas. “Vậy là anh đã đi mãi từ rừng Âm U đến 
đây, phải không chàng Tiên tốt bụng của ta? Nó từng 
là một khu rừng rất tuyệt!” 


“Và vẫn còn như vậy,” Legolas nói. “Nhưng 
không quá tuyệt đến mức chúng tôi, những người 
sinh sống ở đó, lại không còn hứng thú ngắm nhìn 
những cây cối khác. Tôi thiết tha muốn được du 
ngoạn qua Khu Rừng của Fangorn. Tôi mới chỉ vừa 
bước qua hiên rừng ấy đã chăng hề muốn quay ra.” 


https://thuviensach.vn 


Đôi mắt Cây Râu ánh lên vẻ hài lòng. “Ta hy 
vọng anh sẽ thực hiện được mong muốn đó, trước khi 
dãy đồi kịp già cỗi hơn,” ông ta nói. 


“Tôi sẽ đến, nếu vận mệnh tốt đẹp,” Legolas nói. 
“Tôi đã thỏa thuận với bạn tôi rằng, nếu tất cả đều ổn 
thỏa, chúng tôi sẽ cùng nhau đến Fangorn - nếu được 
ông cho phép.” 


“Bất cứ người Tiên nào đi cùng anh cũng đều 
được chào đón,” Cây Râu nói. 


“Người bạn tôi nói tới không phải là một người 
Tiên,” Legolas nói. “Ý tôi là Gimli, con trai Glóin 
đây.” Gimli cúi thấp người, cây rìu trượt khỏi thắt 
lưng gã rơi loảng xoảng xuống đất. 


“Hoom, hm! À ra vậy,” Cây Râu nói, đôi mắt 
đen chằm chằm nhìn gã. “Một gã lùn và lại cầm rìu! 
Hooml! TTa có thiện chí với người Tiên; nhưng anh đòi 
hỏi nhiều quá đấy. Đây là một tình bạn kỳ lạ!” 


“Irông thì có vẻ lạ,” Legolas nói, “nhưng chừng 
nào Gimli còn sống thì tôi không đến Fangorn một 
mình đâu. Rìu của anh ấy không dùng cho cây cối, 
mà cho cổ Orc, hỡi Fangorn, Chủ Nhân của Khu 
Rừng Fangorn. Anh ấy đã đốn được bốn mươi hai tên 
trong trận chiến.” 


“Hoo! Thế nào!” Cây Râu nói. “Câu chuyện hay 
hơn rồi đấy! Chà, chà, mọi việc sẽ đi theo ý muốn 
của chúng: và không cần thiết phải vội vã đối mặt với 
chúng ngay. Nhưng giờ chúng ta phải chia tay một 
thời gian. Đã dần đến cuối ngày rồi, mà Gandalf nói 


https://thuviensach.vn 


các anh phải đi trước khi trời tối, còn Chúa đất Mark 
thì sốt ruột muốn về nhà của mình.” 


“Phải, chúng tôi phải đi, và phải đi bây giờ,” 
Gandalf nói. “Tôi sợ rằng sẽ phải đem đi cả lính gác 
cổng của ông. Thế nhưng ông sẽ xoay xở tốt mà 
không cần đến họ.” 


“Có lẽ vậy,” Cây Râu nói. “Nhưng tôi sẽ nhớ họ. 
Bọn tôi đã trở thành bạn bẻ trong quãng thời gian 
ngắn đến nỗi tôi nghĩ mình bắt đầu mắc chứng vội vã 
rồi - có lẽ là quay ngược về lại tuổi trẻ. Thế nhưng họ 
là thứ mới mẻ đầu tiên dưới ánh Mặt Trời hoặc Mặt 
Trăng mà tôi thấy được sau những ngày tháng dài 
đằng đăng. Tôi sẽ không quên họ đâu. Tôi đã đưa tên 
họ vào Danh Sách Dài. Người Ent sẽ nhớ điều đó. 


Ent từ đất nở, già như núi đồi, 
bước chân rất dài, uống nước rất thích; 
Hobbit trẻ nít, ham nhất là ăn, 
vóc thì nhỏ xinh, cười thì khanh khách, 


họ sẽ còn là bạn chừng nào lá cây còn trổ. Xin từ 
biệt! Nhưng nếu các cháu nghe được tin tức gì ở vùng 
đất êm đềm của các cháu, ở Quận, hãy nhắn cho ta! 
Các cháu hiểu ý ta rồi đấy: tin tức hay dấu vết gì của 
Ent phụ. Hãy tự đến nếu các cháu có thể!” 


“Bọn cháu nhớ rồi!” Merry và Pippin đồng thanh 
nói, rồi họ vội vã quay đi. Cây Râu nhìn theo họ và 
vừa im lặng một lúc vừa lắc đầu trầm tư. Rồi ông ta 
quay về phía Gandalf. 


https://thuviensach.vn 


“Vậy Saruman không chịu đi sao?” ông ta nói. 
“Tôi không nghĩ hắn sẽ đi. Tim hắn mục ruỗng như 
tim một gã Huorn đen. Tuy nhiến nếu tôi bị đánh bại 
và tất cả cây cối của tôi bị đốn hạ tôi cũng sẽ không 
đi chừng nào vẫn còn một cái lỗ tăm tối để trốn.” 


“Không,” Gandalf nói. “Nhưng ông chưa từng âm 
mưu bao phủ cả thế giới bằng cây cối của ông và bóp 
nghẹt tất cả những vật sống khác. Còn ở kia, 
Saruman vẫn tiếp tục nuôi dưỡng lòng thù hận và lại 
dệt nên những tấm lưới hắn còn đủ sức dệt. Hắn giữ 
Chìa Khóa Orthanc. Nhưng không được để hắn trốn 
thoát.” 


“Dĩ nhiên là không! Người Ent sẽ đảm nhận việc 
đó,” Cây Râu nói. “Saruman sẽ không đặt chân ra 
ngoài tháp đá mà không được sự cho phép của tôi. 
Người Ent sẽ canh chừng hắn.” 


“Tốt rồi!” Gandalf nói. “Đó là những øì tôi hy 
vọng. Giờ tôi có thể đi và chuyển sang những công 
chuyện khác, bớt đi được một nỗi lo. Nhưng ông cần 
phải thận trọng. Nước đã rút rồi. Tôi sợ là đặt lính 
canh xung quanh tòa tháp cũng chưa đủ đâu. Tôi 
không nghi ngờ rằng có những lối đi sâu được đào 
bên dưới Orthanc, và rằng Saruman hy vọng chăng 
mấy chốc sẽ có thể đi và đến mà không bị để ý thấy. 
Nếu ông đảm nhận công việc, tôi xin ông lại để nước 
tràn vào; và cứ như vậy đến chừng nào Isengard trở 
thành một ao nước tĩnh, hoặc ông phát hiện ra những 
lối thoát. Khi toàn bộ những khu vực ngầm đã ngập 
nước và những lối thoát bị bịt kín, thì Saruman sẽ 
buộc phải ở trên tháp cao mà nhìn ra ngoài cửa sổ.” 


https://thuviensach.vn 


“Cứ tin vào người Ent!” Cây Râu nói. “Chúng tôi 
sẽ tìm kiếm từ đầu đến chân thung lũng và lật từng 
viên sỏi. Cây cối sẽ quay lại sinh sống ở đây, những 
cây già, những cây hoang. Chúng tôi sẽ gọi nó là 
Rừng Canh. Sẽ không một con sóc nào đến được đây 
mà tôi không biết. Cứ tin vào người Ent! Chừng nào 
bảy lần quãng thời gian hắn hành hạ chúng tôi còn 
chưa trôi qua, chừng đó chúng tôi còn không ngơi 
canh chừng hắn.” 


Chương XI 


QUẢ CẦU PALANTÍR 


Mặt trời đang lặn xuống sau nhánh núi dài phía 
Tây khi Gandalf và những người bạn đồng hành, nhà 
vua cùng đội Ky Sĩ, lại rời Isengard lên đường. 
Gandalf chở theo Merry sau lưng ông, còn Aragorn 
chở Pippin. Hai người trong đội quần của nhà vua đi 
trước, phi rất nhanh, và sớm vượt khỏi tầm nhìn 
xuống sâu trong thung lũng. Những người khác cho 
ngựa đi theo thong thả. 


Người Ent trang trọng xếp thành một hàng đứng 
như những pho tượng trước cổng, những cánh tay dài 
giơ cao, nhưng họ không nói năng gì. Merry và 
Pippin nhìn lại, khi đã đi được một lát xuống con 
đường quanh co. Ánh dương vẫn tỏa sáng trên trời, 
nhưng những bóng tối đã trải dài lên khắp Isengard: 
những phế tích xám xịt chìm dần vào bóng đêm. Giờ 
thì Cây Râu đứng đó một mình, nhìn từ xa trông như 


https://thuviensach.vn 


øốc cụt một thân cây già cỗi: hai chàng Hobbit nhớ 
lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ, trên thềm đá tràn 
ngập nắng ở xa tít vùng bìa rừng Fangorn. 


Họ đến cây cột có Bàn Tay Trắng. Cây cột vẫn 
đứng đó, thế nhưng hình tạc bàn tay đã bị ném xuống 
vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Nằm ngay giữa đường cái 
là ngón tay trổ dài, màu trắng trong ánh nhập nhoạng, 
móng tay đỏ đã sạm thành màu đen. 


“Người Ent chú ý đến từng chỉ tiết!” Gandalf nói. 


Họ tiếp tục đi, màn đêm mỗi lúc mỗi tối thêm 
trong thung lũng. 


“Chúng ta có định đi xa đêm nay không, 
Gandalf?” Merry hỏi sau một lúc lâu. “Cháu không 
biết cảm giác của ông thế nào khi có một lũ khố rách 
áo ôm lòng thòng đăng sau ông; nhưng lũ khố rách áo 
ôm đó đang rất mệt và sẽ lấy làm mừng nếu được 
ngừng lòng thòng mà nằm xuống.” 


“Cậu đã nghe câu đó ư?” Gandalf nói. “Đừng để 
nó giày vòI Hãy biết ơn vì không còn từ ngữ nào 
nhắm vào cậu nữa. Hắn đã để mắt đến các cậu. Nếu 
điều này có thể an ủi lòng tự trọng của cậu, ta có thể 
nói rằng, ngay lúc này, cậu và Pippin đang được để 
tâm đến nhiều hơn tất cả số còn lại bọn ta. Các cậu là 
ai; bằng cách nào các cậu đến đó, và tại sao; các cậu 
biết gì; có phải các cậu đã bị bắt, và nếu vậy, làm sao 
các cậu có thể trốn thoát trong khi toàn bộ lũ Orc bị 
tiêu diệt - chính những câu đố lặt vặt đó đã khiến trí 
óc siêu phàm của Saruman phải bận tâm. Một cái 


https://thuviensach.vn 


nhếch mép từ hắn, Meriadoc, chính là một lời khen, 
nếu cậu cảm thấy vinh dự được sự quan tâm của 
hắn.” 


“Cảm ơn ông!” Merry nói. “Nhưng còn vinh dự 
hơn khi được lòng thòng sau đuôi ông, Gandalf. Vì 
một lẽ, ở vị trí đó người ta có cơ hội được nhắc lại 
câu hỏi lần thứ hai. Chúng ta có định đi xa đêm nay 
không?” 


Gandalf cười phá lên. “Quả là một người Hobbit 
khó thỏa mãn! Mọi Phù Thủy đều nên lĩnh một hai 
người Hobbit mà chăm sóc - để dạy họ ý nghĩa của 
lời nói, và để chỉnh đốn họ. Ta mong cậu thứ lỗi. Thế 
nhưng ta đã để tâm đến cả những vấn đề vặt vãnh 
này. Chúng ta sẽ đi trong vài giờ, nhẹ nhàng thôi, cho 
đến khi chúng ta tới được cuối thung lũng này. Ngày 
mai chúng ta phải đi nhanh hơn. 


“Khi đến đây, bọn ta đã dự định đi thắng từ 
Isengard trở lại ngôi nhà của nhà vua tại Edoras bên 
kia vùng đồng bằng, đi ngựa cũng mất vài ngày. Thế 
nhưng bọn ta đã suy nghĩ và thay đổi kế hoạch. Toán 
đưa tin đã đi trước đến Hẻm Helm, thông báo với họ 
rằng nhà vua sẽ quay lại vào ngày mai. Từ đó ông ấy 
sẽ đi cùng nhiều người đến Dunharg theo những con 
đường giữa khu đồi. Từ giờ sẽ không được đi quá hai 
hoặc ba người công khai cùng nhau qua vùng đất này, 
dù đêm hay ngày, chừng nào có thể tránh được.” 


“Ông hoặc là đưa đĩa rỗng hoặc là chất đầy gấp 
đôi!” Merry nói. “Cháu sợ là cháu chăng nghĩ quá 
chiếc giường cho đêm nay. Hẻm Helm và tất cả 
những thứ kia là cái gì và ở đâu vậy? Cháu chăng biết 
øì về vùng đất này cả.” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy thì tốt nhất cậu nên học lấy điều gì đó, nếu 
cậu muốn hiểu được điều gì đang xảy ra. Nhưng 
không phải là bầy giờ, và không phải hỏi ta: ta có quá 
nhiều điều cấp thiết phải suy nghĩ rồi.” 


“Được thôi, cháu sẽ nói chuyện với Sải Chân Dài 
bên đống lửa trại: anh ấy đỡ gắt gỏng hơn. Nhưng tại 
sao lại phải bí mật như thế chứ? Cháu tưởng chúng ta 
đã thắng cuộc chiến mà!” 


“Phải, chúng ta đã thắng, nhưng chỉ là chiến thắng 
đầu tiên, và bản thân chuyện đó đã gia tăng nguy 
hiểm cho chúng ta. Có mối liên kết nào đó giữa 
Isengard và Mordor, mà ta vẫn chưa hiểu hết được. 
Ta không rõ chúng trao đổi tin tức bằng cách nào, 
nhưng chúng có làm vậy. Ta nghĩ Con Mắt Barad-dôr 
sẽ sốt ruột nhìn về Thung Lũng Phù Thủy; và về cả 
Rohan nữa. Nó nhìn thấy càng ít càng tốt.” 


Con đường trải ra chậm rãi, khúc khuỷu uốn 
xuống thung lũng. Lúc xa, lúc gần dòng Isen cuộn 
chảy qua lòng sông đầy đá. Bóng đêm trùm xuống từ 
dãy núi. Toàn bộ sương mù đều đã tan biến. Một cơn 
gió lạnh thối qua. Mặt trăng, giờ đã căng tròn, phủ 
lên bầu trời phía Đông thứ ánh sáng nhạt và lạnh lẽo. 
Những vai núi ở bên phải họ đổ xuống dãy đồi trọc. 
Vùng đồng bằng rộng lớn mở ra xám xịt đằng trước 
họ. 


Cuối cùng họ dừng ngựa. Rồi họ rẽ sang một bên, 
rời bỏ con đường và lại đi lên vùng cỏ mặt đượm 
hương. Đi về phía Tây khoảng một dặm hoặc hơn họ 


https://thuviensach.vn 


đến một thung lũng. Nó mở về phía Nam, tựa lưng 
vào sườn dốc quả đồi tròn Dol Baran, quả đồi cuối 
cùng của dãy núi phía Bắc, chân đồi xanh, đỉnh đồi 
thạch nam phủ đầy. Các bờ thung còn xù xì dương xỉ 
năm trước, xen giữa đó là những chồi dương xỉ non 
hãy còn cuộn chặt từ mùa xuân, vừa mới đầm lên 
khỏi mặt đất thoảng mùi hương ngọt ngào. Những 
bụi gai mọc dày trên những bờ thấp, và họ dựng trại 
bên dưới đó, khoảng hai giờ trước nửa đêm. Họ thắp 
lửa trong khoảng trũng, giữa đám rễ một bụi táo gai 
mọc lan ra, cao như cây gỗ, quằn quại vì tuổi tác, 
nhưng từng cành lá đều tráng kiện. Lộc đang đâm ra 
ở mỗi đầu cành. 


Lính gác được cắt cử, hai người một phiên. Số 
còn lại, sau khi đã xong bữa, cuộn người ngủ trong áo 
choàng và chăn. Hai chàng Hobbit nằm riêng một 
góc trên đống dương xỉ già. Merry đã thấy buồn ngủ, 
nhưng Pippin lúc này dường như lại bồn chồn lạ 
thường. Đám dương xỉ cứ lách tách xào xạc mỗi lần 
cậu vặn vẹo trở người. 


“Chuyện gì vậy?” Merry hỏi. “Em nằm phải tổ 
kiến à?” 


“Không,” Pippin nói, “nhưng em không thấy thoải 
mái. Em tự hỏi đã bao lâu rồi em không được ngủ 
trên giường?” 


Merry ngáp dài. “Tự xòe ngón tay mà đếm đi!” 
cậu nói. “Nhưng em chắc biết mình rời Lórien được 
bao lâu rồi.” 


“Ồ vậy sao!” Pippin nói. “Nhưng ý em là cái 
giường thực sự trong một căn phòng ngủ kìa.” 


https://thuviensach.vn 


“Chà, vậy thì Thung Đáy Khe,” Merry nói. 
“Nhưng đêm nay anh có thể ngủ ở bất cứ đầu.” 


“Anh thật may mắn, Merry,” Pippin nói nhỏ, sau 
một lát im lặng. “Anh được cưỡi ngựa cùng 
Gandalf.” 


“Chà, vậy thì sao nào?” 


“Anh có nghe được tin tức gì, hay thông tin gì từ 
ông ấy không?” 


“Có, rất đáng kể. Nhiều hơn mọi lần. Nhưng em 
đã được nghe tất cả hoặc gần như tất cả rồi; em ở 
ngay bên cạnh mà, và bọn anh nói chuyện đầu có gì 
úp mở. Nhưng em có thể đi cùng ông ấy vào ngày 
mai, nếu em nghĩ em có thể moi thêm được từ ông ấy 
- và nếu ông ấy chịu chở em.” 


“Có thể sao? Tốt! Nhưng ông ấy vẫn kín đáo phải 
không? Chắng thay đổi chút nào cả.” 


“Ô có chứ!” Merry nói, cậu đã tỉnh táo hơn một 
chút, và bắt đầu tự hỏi điều gì đang làm người bạn 
đường phải bận tâm. “Ông ấy đã trưởng thành hơn, 
hay sao đó. Anh nghĩ ông ấy có thể vừa hiền hậu hơn 
lại vừa đáng sợ hơn, vui vẻ hơn và cũng nghiêm nghị 
hơn lúc trước. Ông ấy có thay đổi; nhưng chúng ta 
chưa có cơ hội nào biết được là bao nhiêu. Tuy nhiên 
hay nghĩ về đoạn cuối trong câu chuyện với 
Saruman! Hãy nhớ Saruman đã từng là thượng cấp 
của Gandalf: đứng đầu Hội Đồng, hay chính xác là gì 
cũng được. Lão từng là Saruman Phù Thủy Trắng. 
Giờ Gandalf mới là Phù Thủy Trắng. Saruman đã đến 


https://thuviensach.vn 


khi được nghe lệnh, và pháp trượng của lão bị tước 
đoạt; và rồi lão lại được lệnh đi khỏi, và lão đi!” 


“Vậy nếu Gandalf có thay đổi chút nào, thì chỉ là 
càng trở nên kín đáo hơn bao giờ hết, vậy đấy,” 
Pippin cãi lại. “Giờ, cái... quả cầu kính đó. Ông ấy có 
vẻ vô cùng hài lòng về nó. Ông ấy biết hoặc đã đoán 
ra vài điều về nó. Nhưng ông ấy có nói cho chúng ta 
là gì không? Không, không một lời nào hết. Thế mà 
chính em mới là người nhặt nó lên, và chính em đã 
ngăn nó khỏi lăn xuống ao vũng nước. Đây rồi, 
chàng trai, để ta cầm nó! - tất cả chỉ có vậy. Em thắc 
mắc không biết nó là thứ gì? Nó rất nặng.” Giọng 
Pippin hạ thấp xuống, như thể đang nói chuyện một 
mình. 


“Này!” Merry nói. “Vậy ra đó là điều đang khiến 
em phải bận tâm sao? Còn bây giờ, chàng Pippin của 
anh, đừng quên câu nói của Gildor - câu mà Sam hay 
trích dẫn: Đừng xía vào chuyện của các thầy Phù 
Thủy, bởi họ tỉnh quái và chóng giận.” 


“Thế nhưng suốt mấy tháng vừa rồi toàn bộ cuộc 
sống của chúng ta chỉ toàn là xía vào chuyện của Phù 
Thủy đấy thôi,” Pippin nói. “Em muốn có một chút 
thông tin cũng như mạo hiểm. Em muốn được ngó 
qua quả cầu đó.” 


“Ngủ đi!” Merry nói. “Sớm hay muộn thì em 
cũng sẽ có thông tin. Pippin thân mến của anh, chưa 
từng có người nhà TIook nào qua mặt được nhà Hươu 
Bia Rum về tính tọc mạch đâu; nhưng đây có phải lúc 
không, em nói xem?” 


https://thuviensach.vn 


“Được rồi! Kể cho anh những điều em muốn thì 
có hại gì chứ: chỉ nhìn quả cầu một cái thôi? Em biết 
em không thể có nó, trong lúc lão Gandalf còn đang 
ngồi lên nó, như con gà mái ngồi ấp quả trứng. 
Nhưng anh cũng chăng an ủi em được tí nào khi chỉ 
nói mỗi câu em-không-thể-có-nó-vậy-hãy-ngủ-đi!” 


“Vậy anh có thể nói được gì nữa đây?” Merry nói. 
“Anh rất tiếc. Pippin, nhưng em thực sự phải đợi đến 
sáng mai thôi. Anh cũng sẽ tò mò như em sau bữa 
sáng, và anh sẽ giúp bằng mọi cách có thể trong việc 
nịnh hót phù thủy. Nhưng anh chắng tỉnh táo được 
lâu hơn nữa. Nếu còn tiếp tục ngáp, miệng anh sẽ 
rách ra đến tận tai. Chúc ngủ ngon!” 


Pippin không nói thêm nữa. Giờ cậu nằm im, 
nhưng cơn ngủ vẫn ở đâu đó xa lắc; và nó cũng chăng 
bị dụ về bởi tiếng thở nhẹ của Merry, đã chìm vào 
giấc ngủ chỉ ít phút sau khi chúc ngủ ngon. Ý nghĩ về 
khối cầu tăm tối dường như thôi thúc thêm khi tất cả 
xung quanh đều im lặng. Pippin lại cảm thấy sức 
nặng của nó trong tay cậu, và lại thấy những tầng sâu 
màu đỏ huyền bí mà cậu đã thấy khi nhìn vào bên 
trong trong chốc lát. Cậu nằm trăn trọc, cố nghĩ đến 
những điều khác. 


Cuối cùng cậu không chịu đựng được hơn nữa. 
Cậu ngồi dậy và nhìn quanh. Trời rét thấu xương, cậu 
quấn chặt áo khoác quanh người. Mặt trăng đang tỏa 
ánh sáng trắng bệch và lạnh lẽo xuống thung, bỗng 
những bụi cây đều đen thẫm. Những hình thù đang 
ngủ nằm khắp xung quanh. Cậu không thấy hai người 
lính gác: có lẽ họ đang ở trên đồi, hoặc khuất trong 


https://thuviensach.vn 


đám dương xỉ. Bị cuốn đi bởi cơn bốc đồng không 
hiểu nổi, Pippin bước nhẹ đến chỗ Gandalf đang nằm. 
Cậu nhìn xuống. Thầy phù thủy dường như đang ngủ, 
nhưng mí mắt lại không nhắm hoàn toàn: vẫn thấy 
ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi dài. Pippin vội vã 
bước lùi. Nhưng Gandalf không tỏ ra bất cứ dấu hiệu 
nào; và lần nữa bị lôi kéo về phía trước, nửa muốn 
nửa không, anh chàng Hobbit lẻn lên từ phía sau đầu 
thầy phù thủy. Ông cuộn người trong tấm chăn, áo 
choàng trải rộng lên trên; và ở sát bên ông, giữa sườn 
phải và cánh tay gập lại, có một đám gồ lên, một thứ 
øì đó hình tròn bọc trong mảnh vải tối màu; bàn tay 
ông dường như chỉ vừa trượt khỏi nó rơi xuống đất. 


Gần như không thở, Pippin lẻn vào gần hơn, rón 
rén từng bước một. Cuối cùng cậu quỳ xuống. Rồi 
cậu lén lút giơ tay ra, từ từ nhấc cái gói lên: nó có vẻ 
không nặng như cậu mong đợi. “Rút cục có lẽ chỉ là 
gói đựng những thứ linh tỉnh nào đó,” cậu nghĩ và 
cảm thấy khuây khỏa kỳ lạ; nhưng cậu không đặt gói 
đó xuống lại. Cậu ôm chặt nó đứng một lát. Rồi một 
ý tưởng chợt lóe ra trong đầu. Cậu nhón chân đi, tìm 
một hòn đá lớn rồi quay lại. 


Cậu nhanh chóng lột mảnh vải ra, gói viên đá 
trong đó rồi quỳ xuống đặt nó lại bên tay thầy phù 
thủy. Đến khi đó cậu mới nhìn vào thứ vừa mở ra. 
Chính là nó: một khối cầu pha lê nhẫn nhụi, giờ trông 
tăm tối và tắt ngấm, năm trần trụi trước đầu gối cậu. 
Pippin nhấc nó lên, hấp tấp bọc lại bằng chính áo 
choàng của mình, và chuẩn bị quay lại chỗ nằm. 
Ngay lúc đó Gandalf cựa mình trong giấc ngủ, lãm 
bẩm vài lời: có vẻ là một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó; 
tay ông mò mẫm rồi ôm lẫy quả cầu đã được bọc vải, 
rồi ông thở dài và lại nằm im. 


https://thuviensach.vn 


“Mi là đồ ngu xuẩn!” Pippin lãm bẩm một mình. 
“Mi đang tự dẫn mình vào một rắc rối khủng khiếp. 
Trả lại nó nhanh lên!” Nhưng giờ cậu nhận thấy đầu 
gối mình run bắn, và cậu không dám tiến đến gần 
thầy phù thủy để với lẫy gói vải. “Mình sẽ không thể 
trả nó lại mà không đánh thức ông ấy,” cậu nghĩ, 
“phải đợi đến lúc mình bình tĩnh hơn một chút. Vậy 
trước hết có lẽ mình nên nhìn qua nó. Nhưng không 
phải ở đây!” Cậu lén lút bỏ đi, rồi ngồi xuống một gò 
xanh cách không xa chỗ ngủ. Mặt trăng hé nhìn 
xuống qua bờ thung lũng. 


Pippin ngồi chụm hai gối và đặt khối cầu vào 
giữa. Cậu cúi thấp người nhìn xuống, trồng như một 
đứa trẻ tham lam đang khom người xuống một bát 
thức ăn, ở một góc tách biệt khỏi những người khác. 
Cậu kéo áo khoác ra rồi nhìn nó chằm chăm. Bầu 
không khí như đứng yên và căng thắng xung quanh 
cậu. Thoạt tiên khối cầu chỉ toàn một màu tối sẫm, 
đen huyền, ánh trăng le lói trên bề mặt. Rồi từ trong 
tâm cầu xuất hiện ánh sáng yếu ớt và rung rinh, nó 
níu chặt lấy mắt cậu, khiến lúc này cậu chăng thể 
nhìn được đi đầu khác. Không lầu sau toàn bộ phần 
bên trong dường như bốc cháy; quả cầu cứ xoay tròn, 
hoặc cũng có thể là những ánh sáng bên trong đang 
xoay. Rồi đột nhiên ánh sáng tắt phụt. Cậu thở hốn 
hển cố gượng dậy; thế nhưng cậu vẫn khom người, 
nắm chặt khối cầu bằng cả hai tay. Cậu cứ khom 
xuống thấp dần, rồi trở nên cứng đờ; môi cậu mấp 
máy mà không phát ra tiếng trong một lúc. Rồi thét 
lên một tiếng tắc nghẹn cậu ngã ngửa ra sau nằm bất 
động. 


https://thuviensach.vn 


Tiếng thét vang lên lanh lảnh. Lính gác từ bờ đất 
lao xuống. Toàn bộ khu trại nhanh chóng xôn xao. 


“Thì ra đầy là tên trộm!” Gandalf nói. Ông vội 
tung áo khoác phủ lên nơi khối cầu đang nằm. 
“Nhưng ngươi à, Pippin! Sự tình chuyển sang khốn 
khổ biết bao!” Ông quỳ xuống bên thân thể Pippin: 
anh chàng Hobbit vẫn đang nằm ngửa bất động, cặp 
mắt mở vô hồn nhìn chăm chằm lên trời. “Trò quỷ 
thuật! Cậu ta đã gây ra tai họa nào - cho chính bản 
thân, và cho tất cả chúng ta vậy?” Khuôn mặt thầy 
phù thủy rầu rĩ và phờ phạc. 


Ông nắm lấy tay Pippin rồi ghé sát mặt cậu, lắng 
nghe nhịp thở rồi ông đặt tay lên trán cậu. Anh chàng 
Hobbit rùng mình. Mắt cậu nhắm nghiền. Cậu hết 
lên; và ngồi dậy, giương mắt nhìn hoang mang từng 
khuôn mặt xung quanh cậu, nhợt nhạt trong ánh 
trăng. 


“Nó không dành cho ngươi đâu, Saruman!” cậu rít 
lên the thé không ngữ điệu, giật người lùi khỏi 
Gandalf. “la sẽ ngay lập tức sai người đến lấy nó. 
Ngươi hiểu chứ? Nói đi!” Rồi cậu gượng đứng lên 
định chạy đi, nhưng Gandalf giữ lấy cậu nhẹ nhàng 
mà kiên quyết. 


“Peregrin Took!” ông nói “Quay lại đi!” 
Chàng Hobbit buông lỏng rồi ngã ra, bám chặt lấy 


tay thầy phù thủy. “Gandalf!” cậu òa lên. “Gandalfl 
Tha thứ cho cháu!” 


https://thuviensach.vn 


“Tha thứ cho ngươi ưữ?” thầy phù thủy nói. “Trước 
tiên hãy kể cho ta ngươi đã làm gì!” 


“Cháu, cháu đã lấy quả cầu và nhìn vào nó,” 
Pippin lắp bắp, “và cháu thấy những thứ khiến cháu 
hoảng sợ. Và cháu muốn bỏ đi, nhưng không được. 
Và rồi hắn đến và tra hỏi cháu; rồi hắn nhìn cháu, rồi, 
rồi, đó là tất cả những gì cháu nhớ được.” 


“Chừng đó vẫn chưa đủ,” Gandalf nghiêm giọng 
nói. “Ngươi đã thấy gì và ngươi đã nói gì?” 


Pippin nhắm mắt lại và rùng mình, nhưng không 
nói gì cả. Tất cả họ đều chăm chú nhìn cậu trong im 
lặng, chỉ trừ Merry thì quay đi. Thế nhưng khuôn mặt 
Gandalf vẫn đanh lại. “Nói đi!” ông nói. 


Bằng giọng thì thầm do dự Pippin lại bắt đầu, rồi 
dần dần những lời cậu nói ra rõ ràng và mạnh mẽ 
hơn. “Cháu nhìn thấy một bầu trời tối, và những 
thành trì cao,” cậu nói. “Và cả những vì sao bé xíu. 
Chúng dường như cách đây rất xa và rất lâu rồi, song 
vẫn sáng và rõ ràng. Những vì sao phụt tắt nhưng 
rồi lại sáng lên - chúng bị che khuất bởi những thứ gì 
đó có cánh. Cháu nghĩ là rất lớn, thực sự vậy; nhưng 
trong quả cầu chúng chỉ như đàn dơi bay lượn quanh 
tòa tháp. Cháu nghĩ có tất cả chín con. Một con bắt 
đầu bay thằng về phía cháu, trở nên to dần, to dần. 
Thật khủng khiếp, nó có một - không, không! Cháu 
không thể nói được. 


“Cháu đã cố bỏ đi, bởi cháu tưởng nó sẽ bay ra; 
thế nhưng khi đã phủ kín cả khối cầu, nó lại biến mắt. 
Rồi hắn đến. Hắn không lên tiếng nên cháu không 
nghe thấy lời nói. Hắn chỉ nhìn, và cháu tự hiếu. 


https://thuviensach.vn 


“ “Vậy là ngươi đã quay lại? Cớ sao ngươi bỏ bê 
việc báo tin lâu đến vậy?" 


“Cháu không trả lời. Hắn hỏi: “Ngươi là ai?” Cháu 
vẫn không trả lời, thế nhưng làm thế khiến cháu đau 
đớn khủng khiếp; và hắn ép buộc cháu, nên cháu đã 
nói: “Một người Hobbit.' 


“Rôi đột nhiên hắn dường như nhìn thấy cháu, và 
hắn cười cháu. Thật tàn nhẫn. Cứ như thể bị bao 
nhiêu lưỡi dao đầm vào vậy. Cháu cố chống trả. Thế 
nhưng hắn nói: “Khoan đã! Chúng ta sẽ sớm gặp lại 
thôi. Hãy nói với Saruman rằng thứ xinh xắn này 
không phải dành cho hắn. Ta sẽ ngay lập tức sai 
người đến lấy nó. Ngươi hiểu chứ? Nói đi!” 


“Rồi hắn khoái trá nhìn cháu. Cháu có cảm giác 
mình như vỡ tan thành từng mảnh. Không, không! 
Cháu không nói thêm được nữa. Cháu không nhớ gì 
bất cứ điều gì nữa.” 


“Hãy nhìn ta!” Gandalf nói. 


Pippin ngước lên nhìn thắng vào mắt ông. Thầy 
phù thủy im lặng bắt lấy ánh mắt cậu trong chốc lát. 
Rồi khuôn mặt ông trở nên dịu dàng hơn, và đã 
thoáng xuất hiện bóng dáng một nụ cười. Ông nhẹ 
nhàng đặt tay lên đầu Pippin. 


“Được rồi!” ông nói. “Đừng nói thêm nữa! Ngươi 
chưa mắc phải mối nguy hiểm nào cả. Trong mắt 
ngươi không có sự dối trá, như ta đã e sợ. Thế nhưng 
hắn đã không nói chuyện lầu với ngươi. Ngươi vẫn là 
một tên ngốc, ngốc nhưng thật thà, Peregrin Took. 


https://thuviensach.vn 


Những kẻ sáng suốt hơn có thể đã làm những việc tôi 
tệ hơn trong hoàn cảnh đó. Nhưng hãy ghi nhớ điều 
này! Ngươi đã được cứu sống, và tất cả bạn bè ngươi 
cũng vậy, chủ yếu là nhờ vận may, như có thể gọi 
vậy. Ngươi đừng mong được như vậy thêm một lần 
nữa. Nếu hắn đã tra khảo ngươi ngay lúc đó, thì gần 
như chắc chắn ngươi đã khai tất cả những gì ngươi 
biết, gây tai họa cho tất cả chúng ta. Thế nhưng hắn 
đã quá sốt sắng. Hắn không chỉ muốn có thông tin: 
hắn muốn nhanh chóng có ngươi để hắn có thể từ từ 
hành hạ ngươi trong tòa Tháp Tối. Đừng rùng mình! 
Nếu ngươi định xía vào chuyện của các thầy Phù 
Thủy ngươi buộc phải chuẩn bị gặp những việc đó. 
Nhưng nào! Ta tha lỗi cho ngươi. Hãy an tâm! Mọi 
chuyện không trở nên ác hiểm như đã có thể thành 
như vậy đầu.” 


Ông nhẹ nhàng nâng Pippin dậy rồi bế cậu về chỗ 
ngủ. Merry đi theo sau, và ngồi xuống bên cạnh cậu. 
“Hãy nằm đó nghỉ ngơi đi, nếu còn nghỉ được, 
Pippin!” Gandalf nói. “Hãy tin ta. Nếu ngươi thấy 
ngứa lòng bàn tay lần nữa, hãy nói với ta! Những thứ 
đó có thể được chữa khỏi. Nhưng dù thế nào đi nữa, 
anh chàng Hobbit thần mến của ta, đừng bao giờ đặt 
túi đá vào tay ta thêm lần nào nữa! Giờ ta sẽ để hai 
ngươi lại với nhau một lúc.” 


Dứt lời Gandalf trở lại chỗ những người khác, vẫn 
đang đứng bên quả cầu Orthanc trong tâm trạng lo 
lắng. “Tai họa giáng xuống vào ban đêm, thời điểm ít 
được trông đợi nhất,” ông nói “Chúng ta vừa lách 
được qua khe cửa hẹp!” 


https://thuviensach.vn 


“Anh chàng Hobbit thế nào rồi. Pippin ấy?” 
Aragom hỏi. 


“Tôi nghĩ tất cả rồi sẽ ổn thỏa,” Gandalf trả lời. 
“Cậu ta không bị bắt giữ lâu, mà người Hobbit thì có 
khả năng hồi phục đáng ngạc nhiên. Ký ức về nó, hay 
nỗi khiếp sợ về nó, có lẽ sẽ phai nhanh thôi. Cũng có 
lẽ là quá nhanh. Anh có thể lấy quả cầu Orthanc rồi 
canh nó được không, Aragorn? Đấy là một nhiệm vụ 
nguy hiểm.” 


“Hiến nhiên là nguy hiểm, nhưng không phải với 
tất cả,” Aragorn nói. “Vẫn còn một người có quyền 
làm chủ nó. Bởi chắc chắn vật này là quả palantír của 
Orthanc lấy từ kho tàng của Elendil, được những vị 
Vua Gondor đặt tại đây. Giờ đây thời điểm của tôi 
đang đến gần. Tôi sẽ lấy nó.” 


Gandalf nhìn Aragorn, và rồi, trước sự kinh ngạc 
của những người xung quanh, ông nhấc Quả Cầu 
được bọc kín lền, và cúi người khi đưa nó ra. 


“Hãy tiếp nhận nó, thưa vương tử!” ông nói, “làm 
dấu cho rất nhiều thứ khác sẽ được trao trả về sau. 
Nhưng nếu tôi có thể khuyên anh về việc sử dụng tài 
sản của riêng anh, thì đừng vội sử dụng nó! Hãy thận 
trọng!” 


“Tôi đã vội vã và thiếu thận trọng từ khi nào vậy, 
sau khi đã chuẩn bị và chờ đợi suốt bao năm qua?” 
Aragom nói. 


“Chưa bao giờ. Vậy thì đừng vấp ngã ở cuối con 
đường,” Gandalf trả lời. “Chí ít hãy giữ bí mật thứ 
này. Anh, và toàn bộ những người đứng đây! Trên hết 


https://thuviensach.vn 


là anh chàng Hobbit, Peregrin, không nên biết nơi cất 
giấu nó. Cơn ác mộng có thể sẽ lại đến với cậu ấy. 
Bởi than ôi! cậu ấy đã cầm lấy nó và nhìn vào nó, 
chuyện lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Lễ ra 
cậu ấy không được chạm vào nó lúc còn ở Isengard, 
và ở đó tôi lẽ ra đã phải nhanh tay hơn. Thế nhưng 
tâm trí tôi lúc đó đang dồn vào Saruman, và tôi 
không lập tức đoán ra được bản chất của Quả Cầu. 
Rồi tôi bát đầu mỏi mệt và giữa lúc nằm nghĩ về nó, 
cơn buồn ngủ đã chiến thắng tôi. Giờ thì tôi biết rồi!” 


“Đúng vậy, không cần phải nghỉ ngờ gì nữa,” 
Aragom nói. “Rốt cục thì chúng ta cũng biết được 
mối liên kết giữa Isengard và Mordor, và phương 
pháp của nó. Rất nhiều điều đã được giải thích.” 


“Kẻ thù có những quyền năng thật kỳ lạ, và cả 
những điểm yếu thật kỳ lạ!” Théoden nói. “Thế 
nhưng từ xa xưa đã có câu: tà ác hại ác tà.” 


“Điều đó được kiểm chứng nhiều lần rồi,” 
Gandalf nói. “Nhưng lần này chúng ta đã gặp may 
một cách kỳ lạ. Có lẽ tôi đã được anh chàng Hobbit 
này cứu khỏi một sai lầm chết người. Tôi đã nghĩ có 
nên tự tay tìm hiểu Quả Cầu để xem nó hoạt động thế 
nào. Nếu làm vậy, có lẽ tôi đã tự hiện hình trước mắt 
hắn. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho thử thách đó, đấy là 
nếu có bao giờ tôi có thể sẵn sàng. Thế nhưng ngay 
cả khi tôi đủ sức rút lui, thì vẫn sẽ là thảm họa nếu 
hắn nhìn thấy tôi, lúc này - trước cái thời khắc khi 
mọi bí mật đều không còn giá trị gì nữa.” 


“Tôi nghĩ thời khắc đó giờ đến rồi đấy,” Aragorn 
nói. 


https://thuviensach.vn 


“Chưa đâu,” Gandalf nói. “Vẫn còn đó một 
khoảng ngắn nghỉ ky, mà chúng ta phải tranh thủ. Kẻ 
Thù rõ ràng vẫn tưởng rằng Quả Cầu đang ở Orthanc 
- tại sao lại không chứ? Và rằng anh chàng Hobbit đã 
bị bát đến đó, rồi bị ép nhìn vào khối cầu như một 
cực hình của Saruman. Trong tâm trí đen tối đó giờ sẽ 
tràn ngập lời nói và khuôn mặt của anh chàng Hobbit 
cùng những mong đợi: có thể phải một thời gian nữa 
hắn mới nhận ra sai lầm của mình. Chúng ta phải 
nắm lẫy quãng thời gian đó. Chúng ta đã quá đủng 
đỉnh rồi. Chúng ta phải hành động. Vùng lân cận 
lsengard giờ không còn là nơi để chúng ta nấn ná 
nữa. Tôi sẽ ngay lập tức đi trước cùng Peregrin Took. 
Như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn là nằm trong đêm tối 
trong khi người khác ngủ.” 


“Tôi sẽ giữ lại Éomer cùng mười Ky Sĩ,” nhà vua 
nói. “Họ sẽ đi cùng tôi vào sáng sớm. Số còn lại có 
thể đi cùng Aragorn và lên đường ngay khi tinh thần 
họ sẵn sàng.” 


“Tùy ở ngài,” Gandalf nói. “Nhưng hãy đi hết tốc 
lực đến vùng đồi che giấu, đến Hẻm Helm!” 


Ngay lúc đó một bóng đen trùm lên họ. Ánh trăng 
sáng đột nhiên tắt ngấm. Vài Ky Sĩ hét lên, rồi cúi 
rạp xuống, tay ôm chặt lấy đầu, như để chống đỡ một 
đòn tấn công từ phía trên: một nỗi sợ mù quáng và 
một cơn lạnh trí mạng đổ xuống họ: họ rúm ró nhìn 
lên. Một hình thù có cánh khống lồ bay qua mặt trăng 
như một đám mây đen. Nó lượn vòng và hướng về 
phía Bắc, bay với tốc độ lớn hơn bất kỳ cơn gió nào ở 


https://thuviensach.vn 


Trung Địa. Những vì sao mờ đi khi nó bay qua. Rồi 
nó bay mất. 


Họ đứng dậy, người cứng như đá. Gandalf vẫn 
nhìn lên cao, cánh tay ông dang ra và thõng xuống, 
cứng đờ, bàn tay ông nắm chặt. 


“Nazgôl!” ông thét. “Sứ giả của Mordor. Cơn bão 
đang tới. Lũ Nazgôl đã vượt Sông Cả! Đi thôi! Đi, đi 
thôi! Đừng đợi đến sáng nữa! Đừng để người nhanh 
phải đợi kẻ chậm! Đi thôi!” 


Ông lao đi, vừa chạy vừa gọi Scadufax. Aragorn 
chạy theo ông. Đến chỗ Pippin, Gandalf bế bổng cậu 
trên tay. “Lần này ngươi sẽ đi cùng ta,” ông nói. 
“Scadufax sẽ cho ngươi thấy những sải chân của nó.” 
Rồi ông chạy đến nơi vừa nằm ngủ. Scadufax đã 
đứng sẵn ở đó. Quàng chiếc túi nhỏ đựng toàn bộ 
hành lý qua vai, thầy phù thủy nhảy lên lưng ngựa. 
Aragorn nhấc Pippin lên, vẫn đang bọc áo choàng và 
chăn, rồi đặt cậu vào giữa hai tay Gandalf. 


“Thượng lộ bình an! Đuổi theo nhanh!” Gandalf 
hét lớn. “Đi nào, Scadufax!” 


Con ngựa to lớn hất đầu. Cái đuôi bồng bềnh của 
nó phất lên trong ánh trăng. Rồi nó chồm lên phía 
trước, đạp vào mặt đất, và phóng đi như cơn gió Bắc 
thối từ dãy núi. 


“Quả là một đêm đẹp đẽ và thảnh thơi!” Merry 
nói với Aragom. “Có người thật số đỏ. Cậu ấy không 
muốn ngủ, và cậu ấy muốn đi cùng Gandalf - thế là 


https://thuviensach.vn 


cậu ấy đi! Thay vì bị biến thành đá và đứng ở đây 
mãi mãi làm gương cảnh cáo.” 


“Nếu cậu là người đầu tiên nhặt quả cầu Orthanc, 
chứ không phải cậu ấy, thì giờ sẽ thế nào?” Aragorn 
nói. “Có lẽ cậu đã làm điều tôi tệ hơn. Ai mà biết 
được? Nhưng tôi sợ rằng giờ số của cậu là phải đi 
cùng tôi. Ngay bây giờ. Đi chuẩn bị sẵn sàng thôi, và 
hãy mang tất cả những thứ Pippin bỏ lại. Khẩn 
trương lên!” 


Scadufax lướt bay trên bình nguyên, chẳng cần 
thúc giục hay chỉ dẫn. Chưa đến một giờ trôi qua, và 
họ đã đến được Khúc Cạn dòng Isen và băng qua đó. 
Nấm Môồ các Ky Sĩ và những mũi giáo lạnh lẽo năm 
xám xịt phía sau họ. 


Pippin đã bắt đầu hồi phục. Người cậu ấm, nhưng 
cơn gió trên mặt lạnh buốt khiến cậu tỉnh táo. Cậu 
đang ở bên Gandalf. Nỗi kinh hoàng về Quả Cầu và 
về bóng đen gớm ghiếc bay qua mặt trăng đang mờ 
dần, như những thứ bị bỏ lại phía sau trong màn 
sương mù của dãy núi hay trong một cơn mơ thoáng 
qua. Cậu hít một hơi thật sâu. 


“Cháu không biết là ông cưỡi ngựa lưng trần đấy, 
Gandalf,” cậu nói. “Ông chẳng dùng yên hay cương!” 


“Ta không cưỡi ngựa theo kiểu tiên, trừ khi cưỡi 
trên Scadufax,” Gandalf nói. “Nhưng Scadufax 
không chịu yên cương. Không phải là ngươi cưỡi 
Scadufax: Chỉ là nó sẵn lòng chở ngươi - hoặc không. 
Nếu nó sẵn lòng, vậy là đủ. Còn sau đó việc của nó là 


https://thuviensach.vn 


đảm bảo ngươi vẫn ngồi trên lưng nó, trừ phi ngươi 
nhảy lền trời.” 


“Nó đang phi nhanh đến mức nào?” Pippin hỏi. 
“Theo tốc độ gió thì rất nhanh, nhưng lại rất êm ái. 
Và chân nó chạm đất mới nhẹ nhàng làm sao!” 


“Giờ nó đang chạy nhanh như một con ngựa 
thường phi cỡ nhanh nhất,” Gandalf trả lời, “nhưng 
đối với nó đó chưa phải là nhanh. Vùng đất ở đầy dốc 
lên chút ít, và gập ghềnh hơn phía bên kia dòng sông. 
Nhưng hãy xem Dãy Núi Trắng dưới những vì sao 
đang tiến lại gần! Đằng xa kia là ba đỉnh Thrihyme 
trông như những mũi giáo den. Chắng mấy nữa 
chúng ta sẽ tới ngã ba đường và đến được Lòng Chảo 
Hẻm, nơi cuộc chiến đã xảy ra hai đêm trước.” 


Pippin lại im lặng trong ít lâu. Cậu nghe thấy 
Gandalf đang thì thầm hát một mình, lãm bẩm những 
đoạn thơ ngắn bằng nhiều ngôn ngữ, trong lúc những 
dặm đường cứ trôi qua dưới chân họ. Cuối cùng thầy 
phù thủy hát một bài mà chàng Hobbit nghe được lời 
ca: một vài câu hát rõ ràng lọt được vào tai cậu trong 
cơn øió mạnh: 


Vua cao trên tàu cao 

Ba lần ba tìm đến. 

Họ có gì mang theo 

Từ xứ chìm đáy biến ? 
Bảy sao, bảy quả cầu 
Cùng một mầm cây trắng. 


https://thuviensach.vn 


“Ông đang nói gì vậy, Gandalf?” Pippin hỏi. 


“Ta chỉ lướt qua vài đoạn Thơ Kể Tích trong đầu 
thôi,” thầy phù thủy trả lời. “Ta đoán rằng người 
Hobbit đã lãng quên hết, ngay cả những câu nào họ 
đã từng biết đến.” 


“Không, không phải tất cả,” Pippin nói. “Và bọn 
cháu cũng có rất nhiều bài của riêng mình, mà có lẽ 
sẽ không làm ông thích thú đầu. Nhưng cháu chưa 
bao giờ được nghe bài này. Nó hát về điều gì vậy - 
bảy sao, bảy quả cầu?” 


“Về những hòn palantír của Vua Chúa Ngày 
Xưa,” Gandalf nói. 


“Thế chúng là gì vậy?” 


“Cái tên có nghĩa là nhìn ra xa. Quả Cầu Orthanc 
là một trong số đó.” 


“Vậy ra nó không phải do, không phải do” - 
Pippin ngập ngừng - “do Kẻ 'Thù làm ra?” 


“Không,” Gandalf nói. “Cũng không phải do 
Saruman. Nó vượt quá phép thuật của hắn, và vượt 
quá phép thuật của cả Sauron nữa. Những hòn 
palantír đến từ nơi còn xa hơn cả Tây Châu, từ 
Eldamar. Tộc Noldor đã làm ra chúng. Có lẽ chính 
Fẽanor đã chế tác ra chúng, vào những ngày cách đây 
lâu đến nỗi thời gian không thể được đo đếm bằng 
năm. Thế nhưng chẳng có gì Sauron không thể sử 
dụng được vào mục đích xấu xa. Than ôi Sarumanl! 
Đó chính là nguyên cớ suy tàn của hắn, mà đến giờ ta 
mới nhận thức được. Sản phẩm của thứ tác thuật 


https://thuviensach.vn 


thâm sâu hơn những gì chúng ta sở hữu là thảm họa 
cho tất cả chúng ta. Song lỗi lầm vẫn là ở hắn. Gã 
ngu xuẩn! giữ bí mật về nó, vì lợi ích của riêng hắn. 
Hắn chưa từng hé răng một lời cho bất cứ thành viên 
Hội Đồng nào. Bọn ta chưa kịp nghĩ đến số phận của 
những hòn palantír vương quốc Gondor qua những 
cuộc chiến tương tàn. Chúng gần như đã bị Con 
Người lẵng quên. Ngay ở Gondor chúng cũng chỉ còn 
là bí mật ít người biết được; ở Arnor chúng chỉ được 
nhớ đến trong những lời thơ kể tích giữa những 
người Dúnedain.” 


“Con người thời xưa đã dùng chúng để làm gì 
vậy?” Pippin hỏi, cậu ngạc nhiên và thích thú thấy 
mình được trả lời biết bao câu hỏi, và tự hỏi sẽ còn 
được như vậy bao lầu nữa. 


“Để nhìn ra xa, và để chuyện trò với nhau trong 
tâm tưởng,” Gandalf nói. “Bằng cách đó qua những 
tháng năm dài họ phòng vệ và đoàn kết toàn bộ 
vương quốc Gondor. Họ đặt những Quả Cầu tại 
Minas Anor, tại Minas Ithil, và tại Orthanc bên trong 
vòng thành Isengard. Hòn chính, chủ nhân mọi hòn 
khác, đặt trong Lâu Đài Tỉnh Tú ở Osgiliath trước khi 
nó sụp đổ. Ba hòn khác thì ở mãi xa tận Miền Bắc. 
Trong ngôi nhà của Elrond người ta kể rằng chúng 
được đặt ở Annúminas, Amon Sâl, và Quả Cầu của 
Elendil nằm trên khu Đồi Tháp nhìn thắng về phía 
Mithlond trong Vịnh Lune nơi những con tàu xám 
neo đậu. 


“Mỗi palantír chỉ đáp lại một hòn khác, nhưng tất 
cả những hòn đặt tại Gondor đều đáp lại cái nhìn từ 
Osgiliath. Giờ thì ra tháp đá Orthanc vẫn trụ được 
qua bão tố thời gian, vậy nên hòn palanfír trong tòa 


https://thuviensach.vn 


tháp đó vẫn còn. Thế nhưng một mình nó chăng nhìn 
thấy được gì ngoài những hình thù nhỏ bé của những 
thứ ở xa xôi và cách đây rất lâu. Không nghi ngờ gì 
rằng nó vô cùng hữu dụng đối với Saruman; song 
dường như hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cứ nhìn ra xa 
dần xa dần, cho đến khi ánh mắt của hắn nhìn đến 
Barad-dâr. Và rồi hắn đã bị tóm! 


“Ai biết những Quả Cầu thất lạc của Arnor và 
Gondor giờ bị giấu, chôn vùi, hay chìm sâu ở đâu? 
Nhưng chắc hắn Sauron đã lấy được ít nhất một hòn 
và làm chủ nó cho mục đích của hắn. Ta đoán rằng đó 
là Quả Cầu Ithil, bởi hắn đã chiếm đóng Minas Ithil 
cách đây rất lâu rồi và đã biến nó thành một nơi xấu 
xa: Minas Morgul, nó đã thành ra như vậy. 


“Giờ thật dễ dàng đoán được cặp mắt nhìn đi khắp 
nơi của Saruman đã nhanh chóng bị sập bẫy và nắm 
giữ ra sao; và từ đó hắn đã bị thuyết phục từ xa, rồi bị 
đe nẹt nếu thuyết phục không ăn thua thế nào. Quả là 
kẻ cướp gặp bà già, con diều hầu dưới vuốt đại bàng, 
con nhện trong tấm lưới thép! Ta tự hỏi từ bao lâu rồi 
hắn đã bị ép buộc phải thường xuyên đến khối cầu để 
bị thẩm tra và nhận chỉ dẫn, và hòn Orthanc quá 
thường xuyên hướng về Barad-dôr đến nỗi giờ đây 
nếu bất cứ ai không có ý chí sắt đá nhìn vào nó, nó sẽ 
nhanh chóng mang tâm trí và tầm nhìn của anh ta đến 
đó? Và nó lôi cuốn người ta đến với nó mới mãnh liệt 
làm sao! Ta mà không cảm nhận được điều đó ư? 
Ngay lúc này đây trái tim ta còn khao khát được kiểm 
nghiệm ý chí của mình với nó để xem liệu ta có thế 
giật được nó ra khỏi hắn không, và hướng nó đến nơi 
nào ta muốn - để nhìn qua những biển nước và thời 
gian đến tận Tirion Đẹp Đế, và lĩnh hội được bàn tay 
cùng khối óc không tưởng tượng nổi của Fẽanor đang 


https://thuviensach.vn 


chế tác, cái thời cả Cây Trắng lẫn Cây Vàng đều nở 
hoa!” ông thở dài và chìm vào im lặng. 


“Ước gì cháu được biết tất cả những điều này từ 
trước,” Pippin nói. “Cháu không hề biết mình đang 
làm điều gì.” 


“Ô có đấy.” Gandalf nói. “Ngươi biết ngươi đang 
cư xử một cách sai trái và ngu xuẩn; và ngươi đã tự 
nhủ mình như vậy, tuy nhiên ngươi không chịu nghe. 
Ta không kể cho ngươi tất cả những điều này trước 
đây, bởi chỉ nhờ suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy 
ra ta rốt cục mới hiểu được, ngay lúc này khi chúng 
ta đang cưỡi ngựa cùng nhau. Nhưng dù ta có nói 
sớm hơn, thì điều đó cũng chăng thể giảm bớt lòng 
thèm muốn của ngươi, hay giúp ngươi cưỡng lại dễ 
dàng hơn. Ngược lại thì có! Không, bàn tay bỏng sẽ 
dạy được bài học tốt nhất. Sau đó lời khuyên về lửa 
sẽ đi thằng vào tim.” 


“Đúng vậy,” Pippin nói. “Nếu giờ cả bảy quả cầu 
đều được bay ra trước mặt cháu, cháu sẽ nhắm mắt và 
bỏ tay trong túi.” 


“Tốt!” Gandalf nói. “Đó là điều ta hy vọng,” 


“Thế nhưng cháu muốn được biết...” Pippin bắt 
đầu. 


“Than ôi!” Gandalf than. “Nếu việc cung cấp 
thông tin có thể chữa khỏi bệnh tọc mạch của ngươi, 
ta sẽ dành toàn bộ những ngày còn lại của ta để trả lời 
ngươi. Ngươi còn muốn biết điều gì nữa đây?” 


https://thuviensach.vn 


“Tên của tất cả vì sao, tất cả những sinh vật sống, 
toàn bộ lịch sử của Trung Địa và Thượng Thiên 
Đường cùng những Bể Chia Cắt,” Pippin cười to. “Dĩ 
nhiên rồi! Còn gì ít hơn nữa? Nhưng đêm nay cháu 
không vội gì cả. Lúc này cháu chỉ thắc mắc về bóng 
đen đó. Cháu đã nghe thấy ông thét “sứ giả của 
Mordor°. Nó là gì vậy? Liệu nó đang làm gì ở 
Isengard?” 


“Nó là một Ky Sĩ Đen có cánh, một Nazgôl,” 
Gandalf nói. “Nó lẽ ra đã đưa ngươi đến tòa Tháp 
Tối.” 


“Nhưng nó không đến tìm cháu phải không?” 
Pippin ấp úng. “Ý cháu là nó không biết rằng cháu 
đã...” 


“Dĩ nhiên là không,” Gandalf nói. “Phải đến hai 
trăm lý hoặc hơn nếu bay thắng từ Barad-dôr đến 
Orthanc, và ngay cả Nazgôil cũng phải mất tới vài giờ 
bay đường đó. Thế nhưng Saruman chắc hắn đã nhìn 
vào Quả Cầu kể từ cuộc tấn công của lũ Orc, và ta 
không nghỉ ngờ gì có nhiều suy nghĩ bí mật đã bị lộ 
ngoài dự tính của hắn. Một sứ giả đã được cử đi tìm 
hiểu hắn đang làm gì. Và sau những gì xảy ra đềm 
nay ta nghĩ một tên khác sẽ nhanh chóng được cử tới. 
Và như vậy Saruman sẽ rơi vào hoạn nạn cuối cùng 
từ tội lỗi mà hắn đã nhúng tay vào. Hắn không có tù 
nhân để trao trả. Hắn không có Quả Cầu để nhìn, và 
không thể đáp lại lệnh triệu hồi. Sauron sẽ chỉ tin 
rằng hắn đang che giấu tù nhân và từ chối không sử 
dụng Quả Cầu. Saruman có khai sự thật cho tên sứ 
giả cũng chẳng ích gì. Bởi Isengard có thể đã sụp đổ, 
song hắn vẫn an toàn trong Orthanc. Vì thế cho dù có 
muốn hay không, hắn vẫn sẽ có vẻ một tên phản loạn. 


https://thuviensach.vn 


Vậy mà hắn đã từ chối chúng ta, chính là để tránh 
khỏi điều đó! Ta không thể đoán được hắn sẽ làm gì 
trong cảnh ngộ đó. Ta nghĩ hắn vẫn có quyền năng, 
một khi còn ở trong Orthanc, đủ chống lại Chín Ky 
Sĩ. Có lẽ hắn sẽ cố làm điều đó. Có lẽ hắn sẽ cố bẫy 
NazgãI, hay ít nhất là tiêu diệt thứ giờ chúng cưỡi lên 
để phi trên không trung. Trong trường hợp đó Rohan 
hãy liệu canh chừng bầy ngựal 


“Nhưng ta không thể đoán được kết cục sẽ thế 
nào, tốt hay xấu đối với chúng ta. Có thể những kế 
hoạch của Kẻ Thù sẽ rối loạn, hoặc bị cản trở bởi cơn 
phẫn nộ của hắn đối với Saruman. Có thể hắn sẽ biết 
được rằng ta đã ở đó và đứng trên những bậc thang 
Orthanc - cùng những người Hobbit ở sau đuôi. Hoặc 
rằng một người kế vị Elendil vẫn còn sống và đứng 
bên cạnh ta. Nếu Lưỡi Giun không bị lừa bởi giáp trụ 
Rohan, hắn chắc hắn đã nhớ đến Aragom và tước 
hiệu mà anh ấy đã tự xưng. Đó là những øì ta e sợ. 
Và do vậy chúng ta phải ra đi - không phải đi khỏi 
hiểm nguy mà đi vào hiểm nguy lớn hơn. Từng bước 
chân Scadufax sẽ đưa ngươi đến gần hơn Vùng Đất 
Bóng Tối, Peregrin Took.” 


Pippin không đáp lại, nhưng túm chặt lấy áo 
choàng, như thể vừa có một cơn lạnh bất chợt trùm 
lấy cậu. Vùng đất xám trôi qua dưới chân họ. 


“Nhìn kìa!” Gandalf nói. “Vùng thung lũng 
Westfold đang mở ra trước mặt chúng ta. Từ đây 
chúng ta sẽ quay lại con đường về phía Đông. Bóng 
tối ở phía kia là miệng Lòng Chảo Hẻm. Phía đó là 
Aglarond và các Hang Động Lấp Lánh. Đừng hỏi ta 
về chúng. Hãy hỏi Gimli, nếu ngươi gặp lại anh ta, và 
có thể đó sẽ là lần đầu tiên ngươi nhận được câu trả 


https://thuviensach.vn 


lời dài hơn mong đợi. Ngươi sẽ không được tham 
quan những hang động đó, không phải trong cuộc 
hành trình này. Chúng sẽ sớm lùi xa về phía sau 
chúng ta.” 


“Cháu tưởng ông sẽ dừng chân ở Hẻm Helm!” 
Pippin nói. “Thế ông đang đi đâu vậy?” 


“Đến Minas Tirith, trước khi biến chiến tranh vây 
lấy nó.” 


“O1 Thế nó bao xa?” 


“Nhiều lý đường,” Gandalf trả lời. “Xa gấp ba lần 
đường về nơi sinh sống của Vua Théoden, và nơi đó 
cách đây hơn một trăm dặm về phía Đông, theo 
đường những sứ giả bay của Mordor. Scadufax sẽ 
phải đi quãng đường dài hơn. Nhưng chưa biết bên 
nào sẽ nhanh hơn? 


“Giờ chúng ta sẽ phi đến khi trời sáng, vẫn còn 
vài giờ nữa. Rồi ngay cả Scadufax cũng phải nghỉ 
ngơi, trong hốc trũng nào đó trong khu đồi: ta hy 
vọng là ở Edoras. Ngủ đi nếu ngươi có thế! Có thể 
ngươi sẽ được nhìn thấy ánh bình minh đầu tiên trên 
mái vàng ngôi nhà của Eorl. Và sau ba ngày nữa 
ngươi sẽ thấy bóng tía Đỉnh Mindolluin và dải tường 
thành quanh tháp của Denethor trắng tỉnh trong buổi 
sớm. 


“Đi nào, Scadufax! Hãy phi đi, kỳ mã, hãy phi 
như chưa từng được phi! Giờ chúng ta đã đến vùng 
đất nơi ngươi chào đời, nơi ngươi biết rõ đến từng 
viên đá. Phi đi! Hy vọng đang đặt vào tốc độ!” 


https://thuviensach.vn 


Scadufax hất đầu hí vang, như thể vừa có một hồi 
kèn hiệu triệu nó ra trận. Rồi nó chồm lên. Màn đềm 
cuốn qua người nó; và lửa tuôn ra từ cả bốn vó. 


Lúc chìm dần vào giấc ngủ, Pippin có một cảm 
giác thật kỳ lạ: cậu và Gandalf im lìm như đá, ngồi 
trên bức tượng một con ngựa đang phi, trong khi cả 
thế giới cuộn đi dưới chân trong tiếng gió thổi ồn ã. 


Quyển Bốn 


Chương I 


THUẦN PHỤC SMÉAGOL, 


“Chà, cậu chủ à, đích thị là chúng ta mắc kẹt rồi,” 
Sam Gamgee nói. Chú chán nản đứng rùn vai bên 
cạnh Frodo, hướng cặp mắt cau có vào màn đêm ảm 
đạm. 


Đó là đêm thứ ba kể từ khi họ rời bỏ Hội Đồng 
Hành, theo họ ước chừng: họ gần như không còn tính 
được quãng thời gian mà họ đã vất vả leo trèo giữa 
những sườn dốc trơ trụi cùng sỏi đá ở khu đồi Emyn 
Muil, đôi khi họ phải lùi ngược trở lại bởi chăng thể 
tìm ra đường tiến lên phía trước, đôi khi lại phát hiện 
họ đã đi lang thang một vòng để quay lại đúng nơi họ 
đã đến vài giờ trước. Song về tổng thể họ vẫn tiến 
dần về phía Đông, cố tìm đường ra được càng sát rìa 


https://thuviensach.vn 


ngoài của vùng đồi xoắn xít một cách kỳ quái này 
càng tốt. Thế nhưng mỗi lần ra sát vách khu đồi họ 
lại thấy những mặt dốc dựng đứng, cao và không thể 
vượt qua, lừng lững nhìn xuống vùng đồng bằng bên 
dưới; xa xa bên ngoài vạt chân đồi ngốn ngang là 
vùng đầm lầy xám ngoét và thối rữa nơi chẳng có thứ 
øì chuyển động, thậm chí còn chắng thấy nổi một 
bóng chim. 


Lúc này hai chàng Hobbit đang đứng trên mép 
một vách núi cao, trơ trụi và hoang vắng, chân núi 
chìm trong sương mù; vươn lên nhấp nhô phía sau họ 
là vùng cao nguyên bị những tầng mây trôi dạt trùm 
kín đỉnh. Một cơn gió lạnh buốt thối đến từ phía 
Đông. Màn đêm đang dồn quánh lại trên những vùng 
đất không hình không dạng trước mặt họ; màu xanh 
bệnh hoạn của chúng ngả dần sang một màu nâu ảm 
đạm. Xa tít về bên phải, dòng Anduin, trước đó còn 
lấp loáng trong ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện, giờ đã 
khuất vào bóng đêm. Thế nhưng mắt họ không nhìn 
qua bên kia Sông Cả, hướng về Gondor, về phía bạn 
bẻ họ, những vùng đất của Con Người. Họ dõi nhìn 
về phía Nam và phía Đông, nơi ấy, bên rìa màn đềm 
đang tràn tới, một đường kẻ sẵm treo lơ lửng trông 
như dải khói bất động dựng thành những núi non xa 
xăm. Đôi lúc họ lại thấy một ánh đỏ bé xíu tít xa bập 
bùng trên đường viền giữa đất và trời. 


“Mắc kẹt mới hay chứ!” Sam nói. “Đó là nơi duy 
nhất trong tất cả những vùng đất đã từng nghe qua 
mà chúng ta không muốn nhìn gần hơn chút nào; thế 
mà đó cũng là nơi duy nhất chúng ta đang cố đến! Và 
lại còn chính là nơi chúng ta không thể đến được, 


https://thuviensach.vn 


không tài nào đến được. Có vẻ như chúng ta đã đi sai 
toét cả đường rồi. Chúng ta không cách nào đi xuống 
được; mà nếu xuống được chúng ta sẽ thấy toàn bộ 
vùng đất xanh tươi đó chỉ là một bãi lầy bẩn thỉu, tôi 
cược với cậu. Phù! Cậu có ngửi thấy không?” Chú 
khit mũi trong gió. 


“Có, tôi ngửi thấy,” Frodo nói, nhưng cậu không 
hề nhúc nhích, mắt cậu vẫn dán chặt vào đường kẻ 
sâm và chấm lửa bập bùng. “Mordor!” cậu thì thầm 
trong hơi thở. “Nếu phải đến đó, tôi mong mình có 
thể đến thật nhanh, rồi kết thúc mọi chuyện!” Cậu 
rùng mình. Cơn gió buốt đến thấu xương song lại 
nồng nặc một mùi hôi thối lạnh giá. “Chà,” cậu nói, 
rốt cục cũng rời mắt khỏi đó, “chúng ta không thể ở 
lại đầy đềm nay, dù có bị kẹt hay không. Chúng ta 
phải tìm chỗ được che chắn hơn, và dựng trại lần 
nữa; và có lẽ ngày mới sẽ chỉ cho chúng ta một con 
đường.” 


“Hoặc ngày mới nữa, rồi ngày mới nữa, rồi ngày 
mới nữa,” Sam lãm bẩm. “Hoặc có thể là chằng ngày 
nào hết. Chúng ta đã đi sai đường rồi.” 


“Tôi không cho là thế,” Frodo nói. “Đi đến vùng 
Bóng Tối đằng kia là định mệnh của tôi, tôi nghĩ vậy, 
vậy nên sẽ tìm ra đường thôi. Thế nhưng thiện hay tà 
sẽ chỉ đường cho tôi? Chỉ có tốc độ là hy vọng của ta. 
Càng trì hoãn, Kẻ Thù càng có lợi thế - vậy mà tôi lại 
đang bị trì hoãn. Phải chăng chính ý chí của tòa Tháp 
Tối đang dẫn lối chúng ta? Tất cả lựa chọn của tôi 
đều đã chứng tỏ sai lầm. Lễ ra tôi nên rời Hội Đồng 
Hành sớm hơn, và đi xuống từ phía Bắc, từ phía 
Đông Sông Cả và khu đồi Emyn Muil, và từ đó vượt 
qua nền đất cứng trên Đồng Chiến Trận đến các con 


https://thuviensach.vn 


đèo Mordor. Đến giờ thì một mình cậu và tôi chắng 
có cách nào tìm đường quay lại nữa rồi, trong khi lũ 
Orc thì cứ lảng vảng ở phía bờ Đông. Mỗi ngày trôi 
qua đều là một ngày quý giá mất đi. Tôi mệt quá rồi, 
Sam ơi. Tôi không biết sẽ phải làm gì nữa đây. Chúng 
ta còn øì để ăn vậy?” 


“Chỉ còn mấy cái, gọi là gì nhỉ, mấy cái lembas 
thôi, cậu Frodo ạ. Cũng chỉ tàm tạm. Nhưng còn khá 
hơn là không có gì, khá hơn nhiều lắm. Dù tôi không 
bao giờ nghĩ, khi lần đầu tiên đặt răng lên chúng, 
rằng tôi sẽ lại muốn đối món. Nhưng giờ thì tôi muốn 
rồi: một mẩu bánh mì không, và một vại bia - mà 
không, nửa vại thôi - cho dễ trôi. Tôi đã vác theo bộ 
đồ nghề nấu nướng suốt quãng đường từ lần hạ trại 
trước, và nó đã dùng làm gì chứ? Đầu tiên là chẳng 
có gì để nhóm lửa; rồi cũng chắng có gì để nấu, thậm 
chí đến cỏ cũng không!” 


Họ quay người đi xuống một khoảng trũng lốn 
nhốn đá. Mặt trời đang lặn về Tây đã bị mây che phủ, 
và đêm nhanh chóng tràn đến. Họ cố ngủ trong giá 
lạnh, cứ lăn lở luôn, trong một ngách đá giữa những 
chỏm nhọn lởm chởm dãi dầu sương gió; ít ra thì họ 
cũng được che chắn khỏi cơn gió Đông. 


“Cậu có lại thấy chúng không, cậu Frodo?” Sam 
hỏi, khi họ ngồi dậy, cứng đờ vì rét, trệu trạo nhai 
từng miếng lembas, trong cái lạnh xám xịt buổi sáng 
sớm. 


“Không,” Frodo nói. “Tôi chăng nghe thấy gì, 
chăng nhìn thấy gì, suốt hai đêm nay rồi.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi cũng thế,” Sam nói. “Grrr! Những con mắt 
đó thực sự khiến tôi phát cáu! Nhưng có thể chúng ta 
đã tống khứ được gã rồi, cái đồ lủi như chuột khốn 
nạn đó. Gollum! "Tôi sẽ cho gã một phát gollum vào 
họng, hễ có dịp đặt tay lên cổ gã.” 


“Tôi hy vọng cậu sẽ không bao giờ phải làm thế,” 
Frodo nói. “lôi không biết gã bám theo chúng ta 
bằng cách nào; nhưng rất có thể gã lại lạc mất chúng 
ta rồi, như cậu vừa nói. Ở vùng đất khô cằn hoang 
vắng này chúng ta không thể để lại nhiều dấu chân, 
hay nhiều mùi, ngay cả đối với cái mũi lúc nào cũng 
khut khịt của gã.” 


“[ôi hy vọng mọi việc đúng vậy thôi,” Sam nói. 
“Tôi mong chúng ta có thể cắt luôn được cái đuôi 
đó!” 


“Tôi cũng vậy,” Frodo nói, “nhưng gã không phải 
là rắc rối lớn nhất của tôi. Tôi mong chúng ta có thể 
thoát khỏi mấy quả đồi này! Tôi ghét nó quá. Tôi 
cảm thấy hoàn toàn trần trụi bên phía bờ Đông, mắc 
kẹt ở đây mà chăng có gì khác ngoài những đồng 
bằng chết ngăn giữa tôi và Bóng Tối đằng kia. Có 
một Con Mắt ở đó. Đi thôi! Hôm nay chúng ta phải 
xuống cho bằng được.” 


›k +®% % 


https://thuviensach.vn 


Nhưng ngày hôm đó cứ trôi qua, và khi buổi chiều 
tàn dần chuyển sang buổi tối, họ vẫn thất thếu dọc 
theo sống đồi mà chưa tìm thấy lối thoát nào. 


Đôi khi trong sự im lìm của vùng đất trơ trụi đó 
họ nghĩ mình nghe thấy những tiếng động khe khẽ 
phía sau, một hòn đá rơi, hay tiếng một bàn chân 
tưởng tượng giãm lên đá. Thế nhưng hễ dừng lại 
đứng im nghe ngóng thì họ lại chăng nghe thấy gì 
nữa, chẳng thấy gì ngoài tiếng gió thở dài trên những 
cạnh đá - nhưng ngay cả âm thanh đó cũng khiến họ 
liên tưởng đến tiếng thở nhẹ rít qua những kẽ răng 
sắc nhọn. 


Suốt cả ngày hôm đó, trong lúc họ gắng sức tiến 
lên, sống đồi ngoài của khu đồi Emyn Muil cứ dần 
dần hướng lên phía Bắc. Dọc theo mép đồi giờ trải 
dài một mặt phẳng to rộng lốn nhốn những tảng đá 
xước xát và tàn tạ vì mưa nắng, thỉnh thoảng lại có 
đường rãnh như mương đào cắt qua, đổ thắng xuống 
thành những khe sâu trên mặt vách đá. Để tìm được 
đường vượt qua những rãnh nứt này, ngày càng trở 
nên sâu và dày đặc hơn, Frodo và Sam bị đẩy chếch 
về phía trái, rời xa khỏi mép đồi, và họ không hề để ý 
rằng trong suốt nhiều dặm họ đang chậm chạp nhưng 
đều đặn đi xuống thấp hơn: đỉnh vách đá đang xuôi 
dần xuống vùng đất thấp bên dưới. 


Cuối cùng họ buộc phải dừng. Sống đồi ngoặt gấp 
lên phía Bắc và bị một khe đá sâu hơn cắt qua. Ở bên 
kia khe nó lại vươn lên, một cú nhảy cao nhiều sải: 
một vách đá xám xịt dựng lên sừng sững phía trước 
họ, như bị một nhát dao chém vạt xuống. Họ không 
thể tiến thêm được nữa, và giờ buộc phải rẽ hoặc 
sang phía Đông hoặc sang phía Tây. Nhưng phía Tây 


https://thuviensach.vn 


sẽ chỉ dẫn họ vào nỗi vất vả và sự chậm trễ hơn nữa, 
quay lại trung tâm vùng đồi; còn phía Đông sẽ đưa họ 
đến vách đứng ngoài rìa. 


“Chẳng còn cách nào khác ngoài bò xuống khe 
này, Sam ạ,” Frodo nói. “Thử xem nó dẫn đến đâu!” 


“Tôi cá sẽ là một cú rơi tệ hại,” Sam nói. 


Khe dài và sâu hơn vẻ bề ngoài. Nửa chừng trên 
đường xuống họ bắt gặp vài thân cây xương xấu và 
còi cọc, những cây cối đầu tiên mà họ gặp trong suốt 
nhiều ngày: đa phần là bạch dương thân vặn vẹo, xen 
kẽ đây đó còn có cả linh sam. Rất nhiều cây đã chết 
và khô héo, bị những cơn gió Đồng gặm mòn vào tận 
lõi. Xưa kia trong những ngày ấm áp hơn, hắn đã 
từng có một vệt bụi cây đẹp đẽ trong khe đá này, 
nhưng giờ đây, sau khoảng năm mươi thước, đám cây 
không thấy đầu nữa, cho dù những gốc cây gãy cũ nát 
vẫn nằm rải rác khắp nơi ra tận miệng vách đá. Đáy 
khe, nằm dọc theo mép một phay đá sụt, lốn nhốn 
đầy đá vỡ và tiếp tục xiên thắng xuống dưới. Khi rốt 
cục họ cũng đi được hết khe, Frodo cúi xuống và 
vươn người ra. 


“Nhìn kìa!” cậu nói. “Chắc hắn chúng ta đã đi 
xuống một chặng đường dài, hoặc không thì vách đá 
đã bị lún. Ở đây thấp hơn hẳn, và trông có vẻ dễ 
hơn.” 


Sam quỳ bên cạnh cậu và miễn cưỡng nhìn qua 
mép khe. Rồi chú liếc lên vách đá khổng lồ đang 
vươn thăng lên cao, phía bên trái họ. “Dễ hơn!” chú 
càu nhàu. “Chà, tôi cho rằng đi xuống bao giờ cũng 


https://thuviensach.vn 


dễ hơn đi lên. Ai không bay được thì vẫn có thể nhảy 
được!” 


“Nhưng vẫn là một cú rơi khá đấy,” Frodo nói. 
“Khoảng, chà” - cậu đứng trong chốc lát thử áng 
chừng bằng mắt - “tôi đoán là khoảng mười lăm sải. 
Không hơn đâu.” 


“Và thế là đủ lắm rồi!” Sam nói. “Ối! Sao mà tôi 
ghét nhìn xuống từ trên cao thế chứ! Nhưng thà nhìn 
còn hơn phải trẻo.” 


“Đều vậy cả thôi,” Frodo nói, “tôi nghĩ chúng ta 
có thể trẻo ở đây; và tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thử. 
Xem này, đá ở đây hoàn toàn khác so với đá cách đây 
vài dặm. Nó bị lở và nứt vỡ.” 


Đúng là vách đá ngoài giờ không còn dựng đứng 
nữa, mà đổ dốc đôi chút ra phía ngoài. Nó trông 
giống như một bức thành hay một con đập biển mà 
phần nền móng đã dịch chuyển, nên các lớp thân bị 
xô lệch và méo mó, tạo ra những vết nứt lớn và 
những mép dài xiên xuống ở nhiều chỗ gần giống 
như những bậc thang. 


“Và nếu muốn thử đi xuống, chúng ta nên thử 
luôn. Trời sẽ tối nhanh đấy. Tôi nghĩ có một cơn bão 
đang kéo tới.” 


Dãy núi mờ trong sương khói ở phía Đông giờ 
chìm trong một màn đen dày đặc đang vươn những 
cánh tay dài về phía Tây. Một hồi sấm đì đùng từ xa 
vọng đến trong cơn gió mạnh dần. Frodo hít không 
khí và nhìn lên trời e ngại. Cậu quàng thắt lưng ra 
ngoài áo khoác rồi thắt chặt; đoạn chỉnh lại túi hành 


https://thuviensach.vn 


lý nhẹ trên lưng, cậu bước về phía miệng vực. “Tôi 
thử đây,” cậu nói. 


“Tốt thôi!” Sam râu rĩ nói. “Nhưng tôi sẽ ởi 
trước.” 


“Cậu à?” Frodo nói. “Điều gì khiến cậu đối ý về 
chuyện leo trẻo này vậy?” 


“Tôi không đổi ý. Chỉ là hợp lý mà thôi: hãy để 
người dễ trượt đi dưới cùng. Tôi không muốn rơi 
xuống đầu cậu và kéo cậu rơi theo - quả là vô lý khi 
giết chết cả hai người chỉ với một cú ngã.” 


Trước khi Frodo kịp ngăn, chú đã ngồi xuống, 
buông hai chân xuống miệng vực, xoay người lại, 
quờ quạng ngón chân tìm chỗ đứng. Khó mà nói 
được chú đã từng làm hay chưa bất cứ việc gì gan dạ 
hơn với vẻ lạnh lùng như vậy, hoặc bất cứ việc gì dại 
dột hơn. 


“Không, không! Sam, đồ khỉ già!” Frodo kêu lên. 
“Cậu sẽ chết chắc nếu lao xuống kiểu đó mà không 
thèm nhìn xem phải đi đâu. Quay lại đi!” Cậu túm lẫy 
nách Sam và lại lôi chú lên. “Giờ thì hãy đợi và kiên 
nhẫn một chút!” cậu nói. Rồi cậu nằm xuống, bò ra 
sát mép nhìn xuống; nhưng ánh sáng có vẻ đang phai 
đi nhanh chóng dù mặt trời vẫn chưa lặn. “Tôi nghĩ 
chúng ta có thể làm được việc này,” nhìn xong cậu 
nói. “Ít nhất thì tôi làm được; và cậu cũng vậy, nếu 
cậu giữ bình tĩnh và đi theo tôi một cách thận trọng.” 


“Tôi không biết làm sao cậu có thể chắc chắn đến 
vậy,” Sam nói. “Tại sao chứ! Cậu còn không nhìn 
được xuống đáy trong ánh sáng này. Giả sử nơi cậu 


https://thuviensach.vn 


sắp xuống chăng hề có chỗ nào để đặt chân hay vịn 
tay thì sao?” 


“Vậy thì sẽ lại phải trèo lên thôi,” Frodo nói. 


“Nói thật dễ,” Sam phản đối. “Tốt hơn là đợi đến 
sáng mai để trời sáng hơn.” 


“Không, không thể đợi nếu tôi còn tránh được,” 
Frodo nói, bất chợt trở nên hung hăng kỳ lạ. “Tôi 
căm ghét phải đợi thêm từng giờ từng phút. Tôi sẽ 
thử đi xuống đó. Cậu đừng đi theo cho đến lúc tôi 
quay lại hoặc gọi lên!” 


Những ngón tay nắm chặt mép đá bờ vực, cậu từ 
từ thả người xuống, cho đến khi hai cánh tay cậu gần 
như đã duõi thắng thì ngón chân lần được một mấu 
đá. “Một bước xuống!” cậu nói. “Và cái mấu này 
rộng ra về bên phải. Tôi có thể đứng lên đó mà không 
cần phải bám. Tôi sẽ...” lời nói của cậu bỗng bị cắt 
ngang. 


›k +®%£ % 


Bóng đêm vội vã, lúc này dồn lại với một tốc độ 
khủng khiếp. cuống cuồng cuộn đến từ phía Đông và 
nuốt chửng bầu trời. Một tiếng sấm khô khốc như vỡ 
trời nổ vang ngay trên đầu. Những tia sét bùng cháy 
đánh xuống vùng đồi. Rồi một cơn gió hung hãn ào 
tới, và cùng với nó, lẫn trong tiếng gào rú, một tiếng 
thét xé tai vang lên. Hai chàng Hobbit nhận ra đúng 


https://thuviensach.vn 


là tiếng thét từng cất lên ở Chằm Lớn khi họ chạy 
khỏi Hobbit Thôn, và ngay cả ở đó, trong khu rừng 
Quận, nó vẫn khiến máu họ như đông lại. Ở ngoài 
vùng hoang vu này nỗi khiếp đảm nhân lên gấp bội: 
nó đâm vào họ nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng như 
những lưỡi dao sắc lạnh, làm ngưng bặt nhịp tim và 
hơi thở. Sam ngã nhào úp mặt xuống đất. Còn Frodo 
bất giác buông tay bám ôm chặt lấy đầu và tai. Cậu 
lảo đảo, tuột chân, rồi trượt xuống với một tiếng hét 
vang. 


Sam nghe thấy tiếng cậu, cố sức bò đến miệng 
vực. “Cậu chủ, cậu chủ!” chú gọi to. “Cậu chủ!” 


Chú không nghe thấy tiếng đáp lại. Chú nhận thấy 
toàn thân mình đang run rẩy, nhưng chú vẫn dồn hơi 
lại, và một lần nữa chú gào lên: “Cậu chủ!” Cơn gió 
dường như thổi ngược tiếng gào vào lại cổ họng chú, 
nhưng khi gió đã lặng, sau khi gầm rú khắp khe đá và 
vượt qua vùng đồi, chú liền nghe thấy văng vắng một 
tiếng hét trả lời: 


“Được rồi, được rồi! Tôi ở đây. Nhưng tôi không 
nhìn thấy gì cả.”  Frodo đang gọi chú bằng giọng 
yếu ớt. Cậu không ở cách xa nhiều lắm. Cậu đã trượt 
chân chứ không rơi xuống, mà đập chân xuống một 
mép đá rộng hơn ở dưới, cách chỗ cũ không quá 
nhiều thước. Thật may là mặt đá tại điểm này dốc 
nhiều về phía sau và cơn gió đã ép cậu vào vách đá, 
chính vì thế cậu không bị rơi qua mép. Cậu chỉnh lại 
tư thế nằm yên, úp mặt xuống đá lạnh, cảm nhận tim 
mình đang đập thình thịch. Thế nhưng không biết vì 
bóng đêm đã trùm xuống kín đặc, hay cậu đã mất thị 
giác mà xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen. Cậu 


https://thuviensach.vn 


tự hỏi có phải mình đã bị mù mắt hay không. Cậu hít 
một hơi thật sâu. 


“Quay lên đi! Quay lên đi!” cậu nghe thấy tiếng 
Sam vọng xuống từ bức màn tối đen phía trên. 


“Không được,” cậu nói. “Tôi không nhìn được. 
Tôi không tìm thấy chỗ bám nào. Tôi vẫn chưa cử 
động được.” 


“Tôi phải làm gì, cậu Frodo? Tôi phải làm gì 
đây?” Sam vừa hét lên vừa mạo hiểm vươn người ra 
phía ngoài. Tại sao cậu chủ của chú không nhìn 
được? Dĩ nhiên là ánh sáng yếu, nhưng cũng không 
tối đến mức như vậy. Chú có nhìn thấy Frodo ở bên 
dưới, một hình thù đơn độc xám xịt năm dán người 
vào vách đá. Thế nhưng cậu lại ở xa quá tầm với của 
bất cứ bàn tay giúp đỡ nào. 


Một tiếng sấm khác vang lên; rồi mưa trút xuống. 
Như một bức màn mù mịt, lẫn cả mưa đá, cơn mưa 
xối thăng vào vách đá, lạnh buốt. 


“Tôi xuống với cậu đây,” Sam hét lên, cho dù chú 
không biết mình hy vọng có thể giúp được gì bằng 
cách đó. 


“Không, không! Khoan đã!” Frodo đáp lại, giờ đã 
mạnh mẽ hơn. “Tôi sớm khá hơn thôi. Tôi đã bắt đầu 
thấy khá hơn rồi. Khoan đã! Cậu chẳng thể làm được 
øì mà không có thừng đầu.” 


“Thừng à!” Sam kêu lên, vừa điên cuồng nói với 
chính mình trong cơn phấn khích cùng nhẹ nhõm. 
“Chà, ta đáng bị lẫy thừng treo lên làm một lời cảnh 


https://thuviensach.vn 


cáo lũ ngốc! Mi chăng là cái thá gì ngoài một tên đần 
độn, Sam Gamgee ạ: đó chính là những gì Bõ Già 
vẫn thường xuyên nói với ta, đó chính là lời ông ấy. 
Thừng à!” 


“Đừng có huyền thuyên nữa!” Frodo hét lên, giờ 
cậu đã hơi hồi phục và thấy vừa buồn cười vừa bực 
mình. “Quên bõ già của cậu đi! Có phải cậu đang cố 
nhắc nhở bản thần rằng cậu có ít thừng trong túi đấy 
không? Nếu phải thì hãy mang ra đây!” 


“Vâng, cậu Frodo, trong hành lý của tôi đấy. Đã 
mang theo suốt hàng trăm dặm, thế mà tôi lại quên 
khuấy nó!” 


“Thế thì khẩn trương lên thả một đầu xuống đây!” 


Sam nhanh chóng tháo dây túi hành lý rồi lục lọi 
bên trong. Quả là trong đó, tận dưới đáy, có một cuộn 
thừng màu lụa xám bên bởi tay người Lórien. Chú 
thả một đầu dây xuống cho cậu. Bóng đêm dường 
như đã bay khỏi mắt Frodo, hoặc cũng có thể cậu đã 
lại nhìn thấy được. Cậu nhìn thấy sợi dây xám lủng 
lẵng thả xuống, và cậu nghĩ nó tỏa ra một ánh sáng 
bạc mờ ảo óng ánh. Giờ đây đã có một điểm trong 
bóng tối để dán mắt vào, cậu thấy bớt choáng váng 
hơn. Vươn người về phía trước, cậu cuốn chặt sợi dây 
quanh hông, rồi năm chặt bằng cả hai tay. 


Sam bước lùi lại phía sau rồi trụ chân vào một gốc 
cây cách miệng vực khoảng một hai thước. Nửa được 
kéo, nửa bò, Frodo trèo lên rồi nằm vật xuống đất. 


Tiếng sấm vẫn gầm gừ đằng xa, mưa vẫn rơi nặng 
hạt. Hai chàng Hobbit bò sâu vào trong khe đá; 


https://thuviensach.vn 


nhưng họ chăng được che chở mấy ở đó. Những lạch 
nước bắt đầu chảy xuống; không lâu sau chúng dồn 
lại thanh một luồng nước tạt tung tóe xuống đá, rồi 
bắn ra khỏi vách đá như máng nước trên một mái nhà 
khổng lồ. 


“Tôi lẽ ra đã chìm nghỉm dưới đó, hoặc bị cuốn 
trôi rồi,” Frodo nói. “May sao cậu có sợi thừng!” 


“Sẽ còn may hơn nếu tôi nghĩ ra nó sớm hơn,” 
Sam nói. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ họ đã đặt những 
cuộn thừng vào thuyền, lúc chúng ta lên đường: ở 
vùng đất người Tiên ấy. Tôi rất khoái chúng, nên đã 
xếp một cuộn vào hành lý. Cứ như chuyện đã xảy ra 
nhiều năm trước rồi. “Sẽ có ích trong rất nhiều hoàn 
cảnh đấy,? anh ta nói: Haldir, hay một trong số những 
người đó. Và anh ta nói đúng.” 


“Thật tiếc vì tôi đã không nghĩ đến việc mang 
theo một sợi nữa,” Frodo nói, “tôi đã rời Hội Đồng 
Hành vội vã và bấn loạn quá. Phải chỉ mà có đủ, 
chúng ta sẽ dùng trèo xuống. Tôi thắc mắc không biết 
sợi thừng của cậu dài bao nhiêu?” 


https://thuviensach.vn 


Sam chậm rãi tháo nó ra, rồi lấy tay đo: “Năm, 
mười, hai mươi, ba mươi cánh tay, cỡ chừng ấy,” chú 
nói. 


“Ai mà tưởng tượng được chứ!” Frodo kêu lên. 


“À! Quả vậy,” Sam nói. “Những người Tiên quả 
là tuyệt vời. Nó trông có vẻ mảnh mai, nhưng lại rất 
bền chắc; và mềm như sữa ở trên tay vậy. Cũng rất 
gọn, và nhẹ cứ như ánh sáng ấy. Quả là những người 
tuyệt vời!” 


“Ba mươi cánh tay!” Frodo ngầm nghĩ. “lôi tin 
chừng đó là đủ. Nếu bão tan trước khi trời tối, tôi sẽ 
thử.” 


“Mưa cũng gần tạnh rồi,” Sam nói, “nhưng cậu 
đừng làm việc gì mạo hiểm trong cảnh mờ ảo này lần 
nữa, thưa cậu Frodo! Và tôi vẫn chưa hoàn hồn sau 
tiếng thét trong gió đó đâu, nếu cậu đã quên rồi. Nó 
nghe như tiếng tên Ky Sĩ Đen vậy - nhưng là một tên 
bay trên trời, nếu hắn biết bay. Tôi đang nghĩ tốt nhất 
chúng ta cứ nằm trong khe nứt này cho đến hết đềm.” 


“Còn tôi đang nghĩ sẽ không tốn thêm thời gian 
không cần thiết để bị kẹt lại một bờ vực này dưới 
những con mắt dõi qua vùng đầm lầy từ Vùng Đất 
Tối nữa,” Erodo nói. 


Dứt lời cậu đứng lên rồi lại đi xuống đáy khe đá. 
Cậu nhìn ra xa. Bầu trời trong sáng đang hửng lên ở 
đằng Đông lần nữa. Những vệt bão rớt đang tan, tả 
tơi và ướt sũng; và trận chiến chính yếu đã tràn qua, 
sải đôi cánh khổng lồ trên khắp khu đồi Emyn Muil, 
nơi tâm tư đen tối của Sauron nghiền ngẫm trong 


https://thuviensach.vn 


chốc lát. Đến đó nó tạt ngang, trút xuống Đồng Bằng 
sông Anduin mưa đá và sấm chớp, rồi trùm bóng tối 
xuống Minas Tïrith mang theo lời hăm dọa chiến 
tranh. Rồi nó sà xuống dãy núi, tập trung những vòi 
xoắn khống lồ lại, từ từ cuốn qua Gondor và rìa đất 
Rohan cho đến tận khi, từ tít xa, đội Ky Sĩ đang phi 
về phía Tây cũng nhìn thấy những tầng tháp đen di 
chuyển ở phía sau mặt trời. Nhưng còn ở đây, bên 
trên vùng sa mạc và đầm lầy hôi thối này, bầu trời 
xanh thăm buổi chiều tối lại một lần nữa mở ra, một 
vài vì sao nhợt nhạt xuất hiện, như những lỗ trắng 
nhỏ nơi bức màn trời bên trên mặt trăng lưỡi liềm. 


“Thật tốt vì lại nhìn thấy được,” Frodo vừa nói 
vừa thở thật sâu. “Cậu có biết trong một lúc tôi đã 
tưởng mình mù rồi không? Vì ánh chớp hay vì điều 
gì đó khác tồi tệ hơn. Tôi chăng thể nhìn thấy gì, 
chằng gì hết, cho đến khi sợi thừng xám buông 
xuống. Hình như nó có tỏa sáng mờ ảo.” 


“Đúng là nó trông như bạc trong bóng tối,” Sam 
nói. “Chưa bao giờ nhận thấy trước đây, dù tôi chăng 
thể nhớ đã từng lấy ra lần nào kể từ khi cất nó vào túi 
hay chưa. Thế nhưng nếu cậu cứ quyết trẻo xuống 
như vậy, thưa cậu Frodo, câu định dùng nó thế nào? 
Ba mươi cánh tay, hoặc là khoảng mười tám sải: 
chẳng thể dài hơn chiều cao của vách đá cậu ước 
lượng.” 


Frodo suy nghĩ một lát. “Hãy buộc thật chặt vào 
gốc cây kia, Sam a!” cậu nói. “Và tôi nghĩ lần này 
cậu đã đạt được ước nguyện làm người đi trước rồi 
đấy. Tôi sẽ thả cậu xuống và cậu chăng phải làm gì 
hơn ngoài lấy chân với tay mà đẩy vào đá. Tuy nhiên, 
nếu cậu tì sức nặng lên cái mấu nào đó cho tôi nghỉ 


https://thuviensach.vn 


đôi chút, thì cũng có ích cho tôi đấy. Khi cậu xuống 
đến nơi, tôi sẽ xuống theo. Giờ tôi đã gần trở lại là 
chính mình rồi.” 


“Tốt thôi,” Sam nói một cách nặng nhọc. “Nếu đã 
buộc phải như vậy, thì hãy làm cho xong nào!” Chú 
nhặt sợi thừng lên và buộc chặt vào gốc cây gần 
miệng vực nhất; rồi buộc đầu còn lại quanh thắt lưng 
mình. Chú miễn cưỡng quay lại và chuẩn bị lần thứ 
hai thò chân xuống miệng vực. 


› +®%£ % 


Tuy nhiên việc hóa ra lại không hề tồi tệ như chú 
tưởng tượng. Dường như sợi thừng đã cho chú sự tự 
tin, cho dù chú đã nhắm mắt hơn một lần khi nhìn 
xuống giữa hai chân mình. Có một chỗ khá nguy 
hiểm, không hề có mẫu nào còn vách đá thì thắng 
tuột, thậm chí còn dốc vào trong một đoạn ngắn; ở đó 
chú đã trượt chân lủng lăng trên sợi dây bạc. Thế 
nhưng Frodo vẫn hạ chú xuống từ từ và chắc chắn, và 
rồi mọi chuyện cũng qua. Nỗi sợ thường trực của chú 
là sợi dây có thể sẽ hết trong lúc chú vẫn còn lơ lửng 
trên cao, nhưng khi Sam xuống được đến đáy và cất 
tiếng gọi lên: “Iôi xuống đến nơi rồi!” thì trong tay 
Erodo vẫn còn đến vài vòng dây nữa. Giọng chú vang 
lên rõ ràng từ bên dưới, nhưng Frodo chăng nhìn thấy 
chú đâu; tấm áo choàng tiên màu xám của chú đã hòa 
vào buổi chạng vạng. 


https://thuviensach.vn 


Frodo phải mất nhiều thời gian hơn mới theo 
được chú. Cậu buộc sợi thừng quanh thắt lưng và để 
một đầu thắt chặt ở trên, cậu rút ngắn sợi dây để nó 
øiữ cậu lại trước khi chạm mặt đất; nhưng cậu vẫn 
không dám mạo hiểm nhảy xuống, và cậu không tin 
tưởng sợi dây màu xám mỏng manh này như Sam. 
Tuy vậy cậu vẫn gặp phải hai chỗ buộc cậu phải đặt 
trọn niềm tin vào nó: hai chỗ bề mặt nhẫn thín không 
hề có chỗ bám kể cả cho những ngón tay Hobbit khỏe 
mạnh, trong khi những mấu đá thì lại nằm cách xa 
nhau. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng xuống được đến 
nơi. 


“Chà!” cậu kêu lên. “Chúng ta thành công rồi! 
Chúng ta đã thoát khỏi Emyn Muil! Tôi tự hỏi giờ 
mình sẽ làm øì tiếp đây? Có lẽ chúng ta sẽ lại sớm 
thở dài nhớ nhung đá cứng dưới chân.” 


Nhưng Sam không trả lời: chú đang nhìn lại lên 
vách đá. “Bã đậu thật!” chú nói. “Mì thật! Sợi thừng 
đẹp đẽ của tôi! Nó thì bị buộc vào gốc cây ở trên kia 
còn chúng ta thì lại ở dưới này. Chắng khác nào 
chúng ta đã để lại cho tên chui lủi Gollum đó một 
chiếc cầu thang xinh xắn. Tốt hơn là đặt thêm một cái 
biến chỉ cho gã biết chúng ta đã đi đường nào! 'Tôi đã 
cảm thấy việc này có vẻ quá dễ dàng mà.” 


“Nếu cậu nghĩ ra được bất cứ cách nào mà chúng 
ta vừa sử dụng được sợi thừng vừa vẫn có thể mang 
nó xuống cùng chúng ta, thì cậu có thể nhường lại 
cho tôi danh hiệu óc bã đậu đó hay bất cứ danh hiệu 
nào mà bõ già nhà cậu đã đặt cho cậu,” Frodo nói. 
“Cậu có thể trẻo lên cởi nó ra rồi tự xuống đây, nếu 
cậu muốn!” 


https://thuviensach.vn 


Sam gãi đầu. “Không, tôi chăng nghĩ được cách 
nào, mong cậu tha thứ,” chú nói. “Nhưng tôi không 
muốn bỏ nó lại, đó là thực tế.” chú nắm lấy đầu sợi 
thừng rồi lắc nhẹ. “Thật khó khăn khi phải chia tay 
với bất cứ thứ gì tôi mang theo từ vùng đất Tiên. 
Cũng có lẽ, do chính Galadriel làm nữa. Galadriel,” 
chú vừa lãm bẩm vừa gật đầu buồn bã. Chú nhìn lên 
và giật sợi thừng lần cuối như để vĩnh biệt. 


Trước sự sửng sốt tột độ của hai chàng Hobbit, nó 
chợt tuột ra. Sam ngã bổ nhào, và những vòng dài 
màu xám lặng lẽ trườn xuống trên người chú. Frodo 
cười phá lên. “Ai buộc sợi thừng vậy?” cậu nói. 
“Thật may là nó giữ được lâu đến thế! Vậy mà tôi đã 
giao phó toàn bộ sức nặng của mình cho nút buộc của 
cậu đấy!” 


Sam không cười. “Có thể tôi không leo trẻo giỏi, 
thưa cậu Frodo,” chú nói bằng giọng bị tốn thương, 
“nhưng thực sự là tôi biết một chút về thừng và về 
nút buộc đấy. Đấy là một kỹ năng gia truyền, cậu có 
thể nói vậy. Thật thế, ông tôi, và sau đó là bác Andy 
của tôi, tức là anh cả của Bõ Già, ông ấy quản một 
sân bện thừng ở Đồng Chão suốt bao nhiêu năm. Và 
tôi buộc sợi thừng vào gốc cây chặt đến mức không 
ai có thể buộc chặt hơn, ở cả Quận lẫn các vùng lân 
cạn.” 


“Vậy chắc hắn sợi thừng bị đứt - tôi đoán là vách 
đá cọ sờn,” Erodo nói. 


“[ôi cá là không!” Sam nói giọng thậm chí còn 
tổn thương hơn. Chú cúi xuống kiểm tra hai đầu dây. 
“Cũng chắng phải vậy. Chẳng đứt một sợi nào!” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy thì tôi sợ là do nút buộc rồi,” Frodo nói. 


Sam lắc đầu nhưng không trả lời. Chú tư lự kéo 
sợi thừng qua các ngón tay. “Nghĩ gì thì tùy cậu thôi, 
thưa cậu Frodo,” cuối cùng chú lên tiếng, “nhưng tôi 
nghĩ sợi thừng đã tự rơi xuống đây - khi tôi gọi.” Chú 
cuộn nó lại rồi âu yếm cất vào túi hành lý. 


“Dĩ nhiên là nó rơi rồi,” Frodo nói, “và đó là điều 
chủ yếu. Nhưng giờ thì chúng ta phải nghĩ đến bước 
tiếp theo. Đuối đêm sẽ sớm trùm xuống chúng ta. 
Những vì sao mới đẹp làm sao, và cả Mặt Trăng 
nữa!” 


“Chúng làm chúng ta vui lên biết mấy, phải vậy 
không?” Sam vừa nói vừa nhìn lên. “Chúng có vẻ gì 
đó gần với người Tiên. Và Mặt Trăng đang tròn dần. 
Chúng ta không thấy ông ấy suốt một hai đêm rồi 
trong tiết trời nhiều mây như thế này. Ông ấy bắt đầu 
tỏa sáng kha khá rồi đấy.” 


“Phải,” Frodo nói; “thế nhưng ông ấy còn chưa 
tròn trong vài ngày tới. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ 
xông xuống đầm lầy trong ánh bán nguyệt đâu.” 


https://thuviensach.vn 


Ho bắt đầu chặng mới của cuộc hành trình dưới 
những cái bóng đầu tiên của đêm. Một lát sau Sam 
quay người nhìn lại quãng đường họ đã đi. Miệng 
khe đá trông như một vết khía đen sẵm trên vách đá 
mờ. “lôi thấy mừng vì chúng ta có sợi thừng,” chú 
nói. “Dù thế nào thì chúng ta cũng đã gây khó khăn 
cho cái đồ chân dẹt đó. Gã cứ việc thử đôi bàn chân 
lạch bạch bẩn thỉu trên những mẫu đá ấy!” 


Họ lần từng bước ra khỏi vùng ven chân vách đá, 
giữa hoang vu toàn cuội và đá lởm chởm, ướt và trơn 
tuột dưới cơn mưa nặng hạt. Mặt đất vẫn tiếp tục dốc 
xuống. Chưa đi được bao xa họ đã gặp phải một vết 
nứt toác đen ngòm ngay trước mặt. Nó không rộng 
lắm, nhưng vẫn khó có thể nhảy qua trong ánh sáng 
yếu ớt. Họ tưởng như nghe thấy tiếng nước ùng ục 
dưới đáy sâu. Ở bên trái họ nó vòng lên phía Bắc, 
quay trở lại vùng đồi, chặn đường họ đi về hướng đó, 
ít ra là trong màn đêm này. 


“Tôi nghĩ chúng ta nên thử tìm đường quay lại 
phía Nam dọc theo vách đá,” Sam nói. “Ở đó chúng 
ta có lẽ sẽ tìm thấy một góc yên tĩnh, hay thậm chí là 
một cái hang hay gì đó.” 


“Tôi cũng cho là như thế,” Frodo nói. “Tôi mệt 
rồi, và tôi không nghĩ đềm nay có thể tiếp tục mò 
mẫm giữa ngốn ngang sỏi đá này được nữa - cho dù 
tôi rất không thích trì hoãn. Ước gì có một con đường 
tử tế trước mặt: tôi sẽ đi đến khi nào rã chân thì thôi.” 


https://thuviensach.vn 


Họ chẳng thấy cuộc hành trình dễ dàng hơn chút 
nào dưới chân khu đồi Emyn Muil ngốn ngang. Và 
Sam cũng chắng tìm được bất cứ góc yên tĩnh hay 
hốc rỗng nào để trú chân: chỉ có những con dốc trần 
trụi, men theo vách đá cau có giờ đây lại vươn lên, 
cao hơn và dựng đứng hơn. Cuối cũng, mệt lử, họ 
buông người xuống đất dưới mặt khuất gió của một 
tảng đá lớn nằm cách chân vách đá không xa. Họ 
buồn bã ngồi thu người ở đó suốt một lúc lầu trong 
đêm tối lạnh lẽo, trong khi cơn buồn ngủ xâm chiếm 
họ bất chấp mọi nỗ lực cưỡng lại. Mặt trăng giờ đã 
mọc cao và rõ ràng. Ánh sáng trắng mỏng manh thắp 
sáng những mặt đá và tưới đẫm vẻ nhăn nhó lạnh 
lùng của bờ vách, biến toàn bộ màn tối mờ ảo thành 
màu xám nhạt lạnh lẽo điểm những bóng đen loang 
lổ. 


“Này!” Frodo vừa nói vừa đứng dậy cuốn chặt áo 
choàng quanh người. “Cậu hãy ngủ một chút đi Sam, 
lấy chăn của tôi mà đắp. Tôi sẽ đi đi lại lại canh gác 
một lát.” Đột nhiên cậu cứng người lại, rồi cúi xuống 
nắm lấy cánh tay Sam. “Gì thế kia?” cậu thì thầm. 
“Hãy nhìn đằng kia, trên vách đá ấy!” 


Sam nhìn theo và hít mạnh qua kẽ răng. “Xxxì!” 
chú nói. “Chính là gã. Chính là tên Gollum đó! Rắn 
rết ơi! Vậy mà tôi cứ tưởng đã làm khó gã đôi chút ở 
chỗ trẻo xuống rồi đấy! Nhìn gã kìa! Trông như một 
con nhện bẩn thỉu bò trên tường.” 


Trên mặt vách đá, dựng đứng và gần như phẳng lì 
trong ánh trăng mờ, một hình thù màu đen nhỏ thó 
đang bò xuống, chân tay gầy gò dang rộng. Có thể 


https://thuviensach.vn 


những bàn tay cùng ngón chân mềm và dính chặt của 
nó đã lần ra được những đường nứt hay chỗ bám mà 
không một người Hobbit nào có thể nhìn thấy hoặc 
tận dụng được, nhưng trông thì cứ như thể nó đang 
bò xuống bằng những bàn chân dính vào đá, tựa một 
con côn trùng loại lớn nào đó đang rình mồi. Và nó di 
chuyển đầu cắm xuống, như thể đang đánh hơi đường 
đi. Thỉnh thoảng nó chậm rãi ngấng đầu lên, ngật hắn 
ra đằng sau trên chiếc cổ dài gầy guộc, và hai chàng 
Hobbit thoáng nhìn thấy hai đốm sáng mờ, cặp mắt 
nó nhấp nháy trong phút chốc khi bị ánh trăng chiếu 
vào nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm lại. 


“Cậu có nghĩ gã nhìn thấy chúng ta không?” Sam 
hỏi. 


“Tôi không biết,” Frodo lặng lẽ trả lời, “nhưng tôi 
nghĩ là không. Ngay cả những cặp mắt bạn bẻ cũng 
khó mà nhìn thấy những tấm áo choàng tiên này: tôi 
chăng thấy cậu trong bóng tối ngay cả khi chỉ cách 
vài bước. Và tôi nghe nói rằng gã không ưa gì Mặt 
Trời hay Mặt Trăng.” 


“Vậy tại sao gã lại xuống đúng chỗ này?” Sam 
hỏi. 


“Im lặng nào, Sam!” Frodo nói. “Có lẽ gã ngửi 
thấy chúng ta. Và tôi tin rằng tai gã cũng thính như 
người Tiên. Tôi nghĩ gã đã nghe thấy gì đó rồi: tiếng 
chúng ta chắng hạn. Chúng ta chả toàn hò hét bao lần 
ở trên đó; và mới một phút trước thôi chúng ta cũng 
đã nói chuyện ầm T.” 


“Chà, tôi phát ốm lên vì gã,” Sam nói. “Thêm lần 
này gã đến nữa là giọt nước tràn ly rồi, và tôi sẽ có 


https://thuviensach.vn 


lời với gã, nếu có thể. Đằng nào thì, giờ tôi không 
nghĩ chúng ta còn thoát nổi gã đâu.” Kéo mũ trùm 
qua đầu, Sam rón rén lẻn về phía vách đá. 


“Cẩn thận đấy!” Frodo vừa thì thầm vừa theo sau 
chú. “Đừng đánh động gã! Gã nguy hiểm hơn vẻ bề 
ngoài nhiều lắm.” 


Hình thù luồn lách đen đủi đó giờ đã xuống được 
hai phần ba chặng đường, và có lẽ còn cách chân 
vách đá khoảng năm mươi bộ hoặc ít hơn. Khom 
mình im như đá trong bóng tối một tảng đá lớn, hai 
chàng Hobbit chăm chú theo dõi gã. Dường như gã 
vừa vướng phải một trở ngại trên đường hoặc đang 
bực bội về vấn đề gì đó. Họ nghe thấy tiếng gã khụt 
khịt, thỉnh thoảng còn có cả tiếng thở xì xì cay nghiệt 
nghe như lời nguyền rủa. Gã ngãng đầu lên, và họ 
nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng gã khạc nhổ. Rồi gã 
lại tiếp tục bò. Giờ thì họ đã nghe thấy giọng gã, lục 
khục và the thé. 


“Ái chà, xxxì! Cẩn thận, bảo bối ạ! Càng vội càng 
chậm. Bọn ta không nên liều mạng, phải không, bảo 
bối? Phải rồi, bảo bối à -gollum!” Gã lại ngấng đầu 
lên, chớp chớp mắt vì ánh trăng, rồi nhanh chóng 
nhắm tịt mắt lại. “Bọn ta ghét nó. Ánh ssáng bẩn thỉu, 
bẩn thỉu lạnh lẽo làm ssao - nó theo dõi bọn ta, bảo 
bối à - nó làm đau mắt bọn ta.” 


Giờ gã đã xuống thấp hơn và những tiếng xì xì 
cũng sắc và rõ ràng hơn. “Nó đâu rồi, nó đâu rồi: Bảo 
Bối của ta, Bảo Bối của ta? Nó là của bọn ta, đúng 
vậy, bọn ta muốn nó. Quân trộm cắp, quân trộm cắp, 
quân trộm tí hon bẩn thỉu. Chúng cầm Bảo Bối của ta 


https://thuviensach.vn 


đi đầu rồi? Quỷ tha ma bắt chúng! Bọn ta ghét 
chúng.” 


“Nghe không có vẻ gã biết chúng ta ở đây, phải 
không?” Sam thì thầm. “Và Bảo Bối của gã là gì 
vậy? Ý gã là chiếc...” 


“Suyt!” Frodo thì thào. “Giờ gã đến gần rồi, đủ để 
nghe thấy mình thì thầm đấy.” 


Quả nhiên là Gollum chợt khựng người lại, và cái 
đầu to tròn trên chiếc cổ gầy nhằng quay hết bên này 
đến bên kia như thể đang nghe ngóng. Đôi mắt mờ 
dục hé mở. Sam cố nén mình, dù những ngón tay chú 
đang ngứa ngáy. Đôi mắt chú, ứa đầy căm giận và 
kinh tởm, dán chặt vào sinh vật khốn nạn giờ lại bắt 
đầu di chuyển kia, và vẫn thì thầm rít xì xì một mình. 


Cuối cùng gã chỉ còn cách mặt đất hơn mười bộ, 
ngay phía trên đầu họ. Từ chỗ đó chỉ có thể rơi thắng 
đứng xuống, bởi vách đá ăn vào trong đôi chút, và 
ngay cả Gollum cũng chăng thể tìm thấy chỗ bám 
nào. Dường như gã đang cố xoay người lại, để đưa 
chân xuống trước, thì đột nhiên rít lên chói ráy rồi rơi 
xuống. Khi rơi xuống gã co chân tay ôm tròn lấy 
mình, giống một con nhện đang hạ xuống thì sợi tơ bị 


⁄ 


đứt. 


Nhanh như cắt Sam rời khỏi chỗ nấp và chỉ vài sải 
chân đã băng qua quãng đường tới chân vách đá. 
Trước khi Gollum kịp đứng dậy, chú đã nằm đè lên 
gã. Thế nhưng chú nhận ra Gollum còn ghê gớm quá 
sức chú, ngay cả khi bị tấn công bất ngờ, sau cú ngã 
như vậy. Trước khi Sam giữ chặt được gã, đôi tay và 
chân dài của gã đã quàng quanh chú và ghì chặt hai 


https://thuviensach.vn 


tay chú, rồi một gọng kìm, mềm nhưng khỏe khủng 
khiếp, siết lấy chú như những dây trói đang dần thít 
chặt lại; những ngón tay nhớp nhúa lần lên cổ chú. 
Rồi hàm răng sắc nhọn cắn vào vai chú. Tất cả những 
øì chú có thể làm là húc tạt ngang cái đầu tròn và 
cứng vào mặt sinh vật đó. Gollum rít lên rồi phun phì 
phì, nhưng gã không chịu nhả ra. 


Mọi chuyện chắc hắn đã xấu đi đối với Sam, nếu 
chú chỉ có một mình. Thế nhưng Frodo đã lao đến, 
tuốt thanh Mũi Đốt ra khỏi vỏ. Tay trái cậu tóm lấy 
mái tóc mỏng và rũ rượi của gã rồi lôi đầu gã ra sau, 
kéo căng cái cổ dài của gã ra, buộc đôi mắt trắng 
nham hiểm phải nhìn lên bầu trời. 


“Bỏ ra! Gollum,” cậu nói. “Đây là thanh Mũi Đốt. 
Ngươi đã từng thấy nó cách đây rất lâu rồi. Bỏ ra, 
không lần này ngươi sẽ được nếm mùi nó đấy! Ta sẽ 
cắt họng ngươi.” 


Gollum sụp xuống và thống người như một sợi 
dầy ướt. Sam đứng dậy, tay lần lên vai. Ngọn lửa căm 
giận âm ỉ cháy trong mắt chú, nhưng chú không thể 
ra tay trả thù: tên địch khốn khổ đang nằm rên rỉ thút 
thít trên nền sỏi. 


“Đừng hại bọn ta! Đừng để họ hại bọn ta, bảo bối 
à! Họ sẽ không hại bọn ta chứ, Hobbit nhỏ nhắn dễ 
thương? Bọn ta đầu có ý xấu, vậy mà họ nhảy lên bọn 
ta như mèo vồ chuột, họ làm vậy đấy, bảo bối à. Và 
bọn ta cô đơn quá, gollum. Bọn ta sẽ dễ thương với 
họ, rất dễ thương, nếu họ cũng dễ thương với bọn ta, 
phải vậy không, phải, phải.” 


https://thuviensach.vn 


“Chà, phải làm gì với của này đây?” Sam nói. 
“Theo tôi hãy trói nó lại để nó không lén lút theo 
chúng ta được nữa.” 


“Nhưng vậy thì bọn ta chết mất, chết mất,” 
Gollum mè nheo. “Hobbit nhỏ bé tàn ác. Trói bọn ta 
lại ở vùng đất lạnh cứng này rồi bỏ mặc bọn ta, 
gollum, gollum.” Những tiếng nức nở dâng lên trong 
cổ họng khục khặc của gã. 


“Không,” Frodo nói. “Nếu giết gã, chúng ta phải 
giết gã ngay lập tức. Nhưng chúng ta không thể làm 
vậy, trong hoàn cảnh này. Kẻ khốn khổ tội nghiệp! 
Gã chưa làm hại gì chúng ta cả.” 


“Ồ vậy sao!” Sam vừa nói vừa xoa vai. “Dù thế 
nào thì gã cũng từng có ý đồ đó, và gã vẫn có ý đồ 
đó, tôi phải khăng định là vậy. Kế hoạch của gã là 
bóp cổ chúng ta trong lúc chúng ta ngủ.” 


“Dám lắm,” Frodo nói. “Thế nhưng gã có ý đồ gì 
thì lại là chuyện khác.” Cậu ngừng lại một lát nghĩ 
ngợi. Gollum nằm im, nhưng đã thôi rên rỉ. Còn Sam 
đứng nhìn xuống øã đầy vẻ dọa dẫm. 


Rồi dường như Frodo nghe thấy những giọng nói 
từ quá khứ, khá rõ ràng nhưng xa xăm: 


Bác Bilbo không đâm chết sinh vật hèn hạ đó lúc 
có cơ hội, thật đáng thương thay! 


Đáng thương ư? Chính lòng Thương hại đã giữ 
tay chú ấy lại. Thương hại, và Từ bi: không được tấn 
công khi không cần thiết. 


https://thuviensach.vn 


Cháu không thấy chút thương hại nào cho Gollum 
hết. Gã đáng phải chết. 


Đáng ư! Ta dám nói gã đáng. Khối kẻ đang sống 
đáng phải chết. Một số đã chết lại đáng sống. Cháu 
có thể trao cái đáng ấy cho bọn họ không? Vậy đừng 
quá nôn nóng đưa ra lời phán sinh tử nhân danh 
công lý, chỉ vì e sợ cho sự an toàn của bản thân. Kể 
cả bậc nhất mực khôn ngoan cũng không lường nổi 
mọi kết cục. 


“Được rồi,” cậu vừa trả lời thành tiếng vừa hạ 
thấp mũi kiếm. “Thế nhưng cháu vẫn sợ. Song ông 
thấy đấy cháu sẽ không đụng vào con vật đó. Bởi giờ 
gặp gã rồi, cháu cũng thấy thương hại gã.” 


Sam ngây nhìn cậu chủ, dường như đang nói 
chuyện với ai đó không có mặt ở đây. Gollum ngẩng 
đầu lên. 


“Phải rồi, bọn ta khổ lắm, bảo bối à,” gã rên rỉ. 
“Khổ quá khổ quá! Hobbit sẽ không giết bọn ta, 
Hobbit dễ thương.” 


“Không, bọn ta không giết ngươi,” Frodo nói. 
“Nhưng bọn ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Ngươi 
đầy rẫy những điều xấu xa độc ác, Gollum ạ. Ngươi 
sẽ phải đi cùng bọn ta, vậy thôi, trong khi bọn ta để 
mắt đến ngươi. Nhưng nếu có thể, ngươi sẽ phải giúp 
đỡ bọn ta. Điều tốt này đáng nhận được điều tốt 
khác.” 


https://thuviensach.vn 


“Phải, dĩ nhiên, phải,” Gollum vừa nói vừa ngồi 
dậy. “Hobbit dễ thương! Bon ta sẽ đi với họ. Chỉ cho 
họ đường an toàn trong tối, phải bọn ta sẽ chỉ! Nhưng 
bọn ta không biết họ đang đi đầu trên vùng đất lạnh 
cứng này, phải bọn ta không biết nhỉ?” Gã nhìn lên 
họ, và trong giây lát đôi mắt trắng dã nhấp nháy của 
gã ánh lên sự xảo quyệt và thèm muốn. 


Sam quắc mắt với gã, lưỡi nút lấy răng: thế nhưng 
chú dường như nhận thấy có gì đó khác lạ trong thái 
độ cậu chủ và vấn đề không còn có thể tranh luận 
thêm được nữa. Dù sao đi nữa chú vẫn thấy kinh ngạc 
trước câu trả lời của Frodo. 


Frodo nhìn thắng vào mắt Gollum lúc này đang 
ngần ngại nhìn lảng đi chỗ khác. “Ngươi đã biết, 
hoặc ngươi đã đoán đúng rồi đấy, Sméagol,” cậu nói, 
nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng. “Dĩ nhiên là bọn ta đang 
trên đường đến Mordor. Và ta tin ngươi biết đường 
đến đó.” 


“Úi chà! Xxxì!? Gollum vừa nói vừa lấy hai tay 
bịt tai, như thể sự thành thật của Frodo, cùng việc nói 
công khai những cái tên đó đã khiến gã tổn thương. 
“Bọn ta đã đoán, phải bọn ta đã đoán,” gã thì thầm; 
“và bọn ta không muốn họ đi, phải vậy không? Phải, 
bảo bối à, không muốn Hobbit dễ thương đi. Tro xì, 
tro xì, và cát sạn, và cái khát ở đó; và hầm sâu, hầm 
sâu, và Orc, hàng nghìn Orc. Hobbit dễ thương không 
được đến - xxxì - những nơi đó.” 


“Vậy ra ngươi đã từng ở đó sao?” Frodo hỏi tới. 
“Và ngươi đang bị lôi kéo quay lại đó phải không?” 


https://thuviensach.vn 


“Phải. Phải. Không!” Gollum thét lên. “Một lần, 
tình cờ thôi, phải vậy không, bảo bối? Phải, do tình 
cờ. Nhưng bọn ta không quay lại đầu, không, không 
đầu!” Rồi đột nhiên giọng nói và ngôn từ của gã thay 
đổi, gã nấc lên trong họng, và nói chuyện nhưng 
không phải với họ. “Để ta yên, gollum! Các người 
làm ta đau. Ôi đôi tay tội nghiệp của ta, gollum! Ta, 
bọn ta, ta không muốn quay lại. Ta chắng tìm được 
nó. Ta mệt lắm. Ta, bọn ta chăng tìm được nó, 
gollum, gollum, không, không có đầu cả. Chúng lúc 
nào cũng thức. Người Lùn, Con Người, và bọn Tiên, 
bọn Tiên khủng khiếp mắt sáng rực. Ta chắng tìm 
được nó. Chao ôi!” Gã đứng dậy nắm chặt những 
ngón tay dài thành một nắm đấm xương xấu chẳng 
dính một chút thịt mà dứ dứ về phía Đông. “Bọn ta 
không làm đâu!” gã hét lên. “Không làm cho ông 
đầu.” Rồi gã lại sụp xuống. “Gollum, gollum,” gã úp 
mặt xuống đất khóc lóc. “Đừng nhìn bọn ta! Đi đi! Đi 
ngủ đi!” 


“Hắn sẽ không đi hoặc ngủ theo lệnh ngươi đầu, 
Sméagol,” Frodo nói. “Thế nhưng nếu ngươi muốn 
được giải thoát khỏi hắn, thì ngươi phải giúp ta. Và ta 
sợ điều đó có nghĩa là phải tìm cho bọn ta đường đến 
với hắn. Song ngươi không cần phải đi hết đường, 
không cần phải vượt qua cổng vào vùng đất của hắn 
đầu.” 


Gollum ngồi dậy rồi nhìn cậu qua mí mắt. “Hắn ở 
đằng kia,” gã lắp bắp. “Lúc nào cũng ở đó. Orc sẽ 
đưa các cậu đến nơi. Rất dễ tìm Orc bên bờ Đông 
sông. Đừng hỏi Sméagol. Sméagol đáng thương, 
đáng thương lắm, gã bỏ đi lâu lắm rồi. Họ lấy Bảo 
Bối của gã, và giờ gã lạc lối rồi.” 


https://thuviensach.vn 


“Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy lại gã, nếu ngươi đi 
cùng bọn ta,” Frodo nói. 


“Không, không, không bao giờ! Gã bị mất Bảo 
Bối rồi,” Gollum nói. 


“Dậy nào!” Erodo nói. 


Gollum đứng dậy rồi lùi dần cho đến lúc tựa lưng 
vào vách đá. 


“Nào!” Frodo nói. “Ngươi có thể tìm đường dễ 
hơn vào ban ngày hay ban đêm? Bọn ta mệt rồi; 
nhưng nếu ngươi chọn đêm, chúng ta sẽ lên đường 
ngay đêm nay.” 


“Ánh ssáng to làm đau mắt bọn ta, đúng vậy đấy,” 
Gollum rên rỉ. “Không đi dưới Mặt Trắng đâu, chưa 
đầu. Nó ssẽ ssớm lặn xuống ssau đồi, phải. Nghỉ một 
chút trước đã, Hobbit dễ thương!” 


“Vậy thì ngồi xuống,” Frodo nói, “và ngồi im!” 


Hai chàng Hobbit cùng ngồi xuống bên cạnh gã, 
mỗi người một bên, lưng dựa vào bức tường đá, duỗi 
dài chân. Không cần phải thỏa thuận bằng lời: họ tự 
biết không được phép ngủ ngay cả dù trong chốc lát. 
Mặt trăng chậm chạp trôi đi. Bóng tối lan ra từ khu 
đồi, rồi tất cả đều tối sầm trước mắt họ. Những vì sao 
mọc lên dày đặc và sáng tỏ trên bầu trời. Không ai cử 
động. Gollum ngồi thu chân lại, đầu gối chống cằm, 
để xoài những bàn tay bàn chân to bè trên mặt đất, 


https://thuviensach.vn 


mắt gã nhắm lại; nhưng gã có vẻ căng thắng, như thể 
đang suy nghĩ hay nghe ngóng điều gì đó. 


Frodo nhìn sang phía Sam. Ánh mắt họ gặp nhau 
và họ đều hiểu. Họ buông lỏng người, ngả đầu ra sau, 
và nhắm mắt lại hoặc làm ra vẻ như vậy. Không lâu 
sau đã nghe thấy tiếng họ thở nhẹ. Tay Gollum bắt 
đầu động đậy đôi chút. Gần như không thể nhận ra 
được, đầu gã lắc qua trái rồi qua phải, và thoạt tiên là 
một mắt rồi sau đó con mắt còn lại cũng hé mở. Hai 
chàng Hobbit không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào. 


Đột nhiên, nhanh nhẹn dẻo dai lạ thường, vọt khỏi 
mặt đất bằng một cú nhảy như châu chấu hoặc ếch, 
Gollum lao thắng vào bóng tối. Nhưng đó chính là 
điều mà Frodo và Sam đã trông đợi. Sam đã lại đè lên 
người gã chỉ hai bước sau cú nhảy. Frodo bám liền 
ngay phía sau đã tóm lấy chân gã và lắng đi. 


“Sơi thừng của cậu sẽ lại có ích đấy, Sam,” cậu 
nói. 


Sam lấy sợi thừng ra. “Ngươi định kiếm chỗ nào 
ở vùng đất lạnh cứng này đấy hả, thưa ông Gollum?” 
chú gầm lên. “Bọn ta không biết, phải, bọn ta không 
biết. Ta đoán chắc là để tìm vài tên bạn Orc của 
ngươi phải không. Đồ súc sinh bẩn thỉu xảo trá. Sợi 
thừng này phải được quàng quanh cổ ngươi, mà phải 
là vòng thòng lọng thít chặt nữa.” 


Gollum nằm im và không giở trò nữa. Gã không 
trả lời Sam, nhưng ném cho chú một cái lườm nham 
hiểm. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta chỉ cần một thứ gì đó có thể giữ gã lại,” 
Frodo nói. “Chúng ta cần để gã tự ởi, vậy nên sẽ 
không hay nếu trói chân gã lại - hoặc tay gã, có vẻ 
như gã cũng phải dùng đến tay. Hãy trói một đầu dây 
vào mắt cá gã, và nắm chặt đầu còn lại.” 


Câu đứng canh trên Gollum, trong khi Sam thắt 
nút sợi thừng. Và kết quả khiến cả hai đều phải ngạc 
nhiên. Gollum bắt đầu gào thét, một âm thanh lanh 
lảnh xé tai, nghe rất khủng khiếp. Gã quăn quại, cố 
đưa mồm xuống mắt cá chân hòng cắn sợi thừng. Gã 
vẫn gào thét không ngớt. 


Cuối cùng Frodo cũng tin rằng gã thực sự đau 
đớn; nhưng không thể là do nút buộc được. Cậu kiểm 
tra và nhận thấy nó không quá chặt, thực tế là gần 
như không đủ chặt. Sam tốt bụng hơn so với lời lẽ 
của chú. “Ngươi bị làm sao vậy?” cậu hỏi. “Nếu 
ngươi cứ cố trốn thoát thì ngươi sẽ phải chịu trói thôi; 
thế nhưng bọn ta không muốn làm ngươi đau.” 


“Nó làm bọn ta đau, nó làm bọn ta đau,” Gollum 
rít lên. “Nó lạnh buốt, nó cắn! Bọn Tiên bện ra nỏ, 
quỷ tha ma bắt chúng đi! Hobbit bẩn thỉu tàn ác! Đó 
là vì ssao bon ta cố trốn, dĩ nhiên rồi, bảo bối à. Bọn 
ta đã đoán chúng là Hobbit tàn ác. Chúng đi gặp bọn 
Tiên, bọn Tiên hung tợn mắt ssáng. Cởi nó ra đi! Nó 
làm bọn ta đau.” 


“Không, ta sẽ không cởi nó ra đâu,” Frodo nói, 
“trừ khi” - cậu ngừng lại suy nghĩ một lát - “trừ khi 
ngươi nói ra lời hứa nào có thể khiến ta tin tưởng 
được.” 


https://thuviensach.vn 


“Bọn ta ssẽ thề làm bất cứ gì cậu ta muốn, phải, 
phải,” Gollum vừa nói vừa cào cấu lên mắt cá chân. 
“Nó làm bọn ta đau.” 


“Thề sao?” Frodo nói. 


“Sméagol,” đột nhiên Gollum rành mạch nói, gã 
mở to mắt nhìn chằm chằm Frodo với một ánh sáng 
kỳ lạ. “Sméagol sẽ thề trên Bảo Bối.” 


Frodo đứng thắng lên, và một lần nữa Sam lại giật 
mình trước lời lẽ và giọng nói lạnh tanh của cậu. 
“Trên Bảo Bối sao? Làm sao ngươi dám?” chú nói. 
“Nghĩ xeml 


Một Nhẫn Chúa cai trị tất cả, trong Bóng Tối trói 
buộc hết. 


Ngươi sẽ phó thác lời hứa của ngươi vào đó ư, 
Sméagol? Nó sẽ ràng buộc ngươi. Nhưng nó còn 
phản trắc hơn cả ngươi nữa cơ. Có thể nó sẽ bẻ quẹo 
lời ngươi. Hãy coi chừng!” 


Gollum co rúm người lại. “Thề trên Bảo Bối, thê 
trên Bảo Bối!” gã lặp lại. 


“Và ngươi định thề điều gì?” Erodo hỏi. 
“Thêề sẽ rất rất tốt,” Gollum nói. Rồi bò đến bên 


chân Frodo, gã phủ phục xuống trước mặt cậu, thì 
thầm bằng giọng khàn khàn: một cơn rùng mình chạy 


https://thuviensach.vn 


khắp người gã, như thể lời lẽ ấy đã lay động tận 
xương øã trong sợ hãi. “Sméagol sẽ thề không bao 
giờ, không bao giờ, để Hắn có được nó. Không bao 
giờ! Sméagol sẽ bảo vệ nó. Nhưng gã phải thề trên 
Bảo Bối.” 


“Không! Không thề trên nó,” Frodo vừa nói vừa 
nhìn xuống gã với vẻ thương hại lạnh lùng. “Ngươi 
chỉ muốn được nhìn và chạm vào nó, nếu ngươi có cơ 
hội, cho dù ngươi biết nó sẽ làm ngươi phát điên. 
Không thề trên nó. Hãy thề có nó đi, nếu ngươi chịu. 
Bởi ngươi biết nó ở đâu. Phải, ngươi biết, Sméagol. 
Nó đang ở ngay trước mặt ngươi đấy.” 


Trong giây lát Sam cảm thấy cậu chủ của chú đã 
lớn lần còn Gollum thì lại teo nhỏ lại: một hình bóng 
lạnh lùng và cao lớn, một vị chúa dũng mãnh giấu 
vầng hào quang sau mây xám, còn dưới chân là một 
con chó nhỏ đang rên rỉ. Song cả hai lại khá tương 
đồng chứ không hề xa lạ: họ có thể đọc thấu tâm trí 
nhau. Gollum vươn người ra túm lấy Frodo, xun xoe 
trên hai đầu gối gã. 

“Ngôi xuống nào! Ngồi xuống!” Frodo nói. “Giờ 
hãy nói lời hứa ra đi!” 


“Bọn tôi xin hứa, phải tôi xin hứa!” Gollum nói. 
“Tôi sẽ phục vụ chủ nhân của Bảo Bối. Chủ nhân tốt 
lắm, Sméagol tốt lắm, gollum, gollum!” Đột nhiên gã 
òa khóc nức nở rồi lại cúi xuống cắn mắt cá chân. 


“Cởi sợi thừng ra, Sam!” Frodo nói. 


Sam vâng lời một cách bất đắc dĩ. Ngay lập tức 
Gollum đứng lên rồi nhảy nhót khắp xung quanh, như 


https://thuviensach.vn 


một con chó vừa ăn roi lại được chủ võ về. Kể từ lúc 
đó một sự thay đổi, sẽ còn duy trì trong ít lâu, đã xảy 
đến với gã. Gã nói năng bớt xì xẻo và rên rỉ hơn, và 
øã nói thắng với các bạn đồng hành, chứ không thông 
qua bản thân bảo bối của gã nữa. Gã thường rúm 
người lại hoặc giật tránh đi, nếu họ bước tới gần gã 
hay cử động bất chợt, và luôn tránh xa để khỏi chạm 
vào những tấm áo choàng tiên; thế nhưng gã lại thân 
thiện, và thậm chí gã còn sốt sắng làm trò đến tội 
nghiệp. Gã thường cười khúc khích và nhảy cỡn lên, 
khi nghe bất cứ lời đùa cợt nào, hoặc ngay cả khi 
Frodo nói chuyện dịu dàng với gã, và khóc lóc nếu 
Frodo trách mắng gã. Sam thì kiểu gì cũng chẳng nói 
nhiều với gã. Chú càng nghỉ ngờ gã hơn nữa, và nếu 
được chọn thì chú còn ít thích gã Gollum mới, 
Sméagol này, hơn gã trước đây. 


“Này, Gollum, hay bất cứ tên gì bọn ta phải gọi 
ngươi,” chú nói, “giờ đến lúc rồi đây! Mặt trăng lặn 
rồi; và buổi đêm cũng đang trôi qua. Chúng ta nên 
lên đường thôi.” 


“Phải, phải,” Gollum vừa tỏ ý nhất trí vừa nhảy 
quanh. “Chúng ta đi thôi! Chỉ có duy nhất một đường 
băng qua đó giữa đầu Bắc với đầu Nam. Tôi đã tìm 
thấy, đúng vậy. Orc không đi đường đó, Orc không 
biết. Orc không vượt Đầm Lầy, chúng đi vòng hàng 
dặm. Các cậu rất rất may vì đi đường này. Rất may vì 
gặp Sméagol, phải. Hãy theo Sméagol!” 


Gã tiến lên vài bước rồi quay lại nhìn dò hỏi, như 
một con chó đang mời họ cùng đi dạo. “Đợi một lát 
đã, Gollum!” Sam hét lên. “Giờ đừng đi trước quá 
xa! Ta sẽ luôn ở sau đuôi ngươi, và ta chuẩn bị sẵn 
sợi thừng rồi đấy.” 


https://thuviensach.vn 


“Không, không!” Gollum nói. “Sméagol hứa rồi.” 


Họ lên đường trong sâu thắm màn đêm dưới 
những vì sao sáng gắt. Gollum dẫn họ quay lại về 
phía Bắc một đoạn trên chính con đường họ đã đi tới; 
rồi gã rẽ xiên về bên phải rời khỏi mép vách dựng 
đứng khu đồi Emyn Muil, xuống những đoạn dốc đá 
lởm chởm về phía vùng đầm lầy mênh mông bên 
dưới. Họ nhẹ nhàng và nhanh chóng biến mất trong 
bóng tối. Trùm lên toàn bộ vùng hoang phế dẫn đến 
những cánh cổng Mordor chỉ là cảnh im lặng tối đen. 


Chương II 


ĐƯỜNG XUYÊN ĐẦM LẦY 


Gollum di chuyển rất nhanh, đầu và cổ gã cứ 
vươn ra phía trước, và dùng tay cũng liên tục như 
chân. Frodo và Sam phải chật vật lắm mới bám được 
theo gã thế nhưng gã dường như không còn ý định 
trốn thoát nữa, và những lúc họ rơi lại phía sau, gã 
đều quay mình chờ đợi. Sau một hồi lầu gã đưa họ 
quay lại bờ khe đá hẹp mà họ đã đương đầu lúc trước 
nhưng lúc này họ đã cách xa vùng đồi hơn. 


“Đây rồi!” gã hét lên. “Trong đó có đường đi 
xuống, phải. Giờ chúng ta theo nó - ra, ra tít đằng 
kia.” Gã chỉ tay ra hướng Đông Nam thắng về phía 
vùng đầm lầy. Mùi nồng nặc lan đến tận mũi họ, nặng 


https://thuviensach.vn 


nề và hôi thối ngay cả trong không khí ban đêm lạnh 
lễo. 


Gollum cứ chạy qua chạy lại dọc theo bờ vách, rồi 
cuối cùng øã cất tiếng gọi. “Đây rồi! Chúng ta có thể 
xuống đây. Sméagol đi đường này một lần rồi: tôi đã 
đi đường này, tránh mặt lũ Orc.” 


Gã đi trước dẫn đường, ở sát phía sau hai chàng 
Hobbit cũng trẻo xuống vào trong bóng tối ảm đạm. 
Việc đó chăng khó khăn mấy, bởi khe đá ở điểm này 
chỉ sâu khoảng mười lăm bộ và rộng khoảng hơn 
mười hai bộ. Có nước chảy dưới đáy: thực tế đây là 
lòng của một trong rất nhiều con sông nhỏ chảy 
xuống từ vùng đồi, tiếp nước cho những ao hồ và 
đầm vũng tù đọng dưới kia. Dường như gã vô cùng 
hứng thú khi thấy nước, cứ cười khúc khích một 
mình, đôi khi còn rên rỉ giai điệu nghe như một thứ 
bài hát. 


Vùng đất lạnh cứng, 
tay ta nó căn, 

chân ta nó gặm. 
Toàn đá sỏi trụi 
như xương thùi lụi 
róc thịt nhãn nhụi. 
Nhưng sông hồ ướt 
cho nhúng chân mát 
thì ta yêu nhất! 

Và giờ ta ước... 


https://thuviensach.vn 


“Ha! Ha! Bọn ta ước gì?” gã vừa nói vừa nhìn 
sang phía hai chàng Hobbit. “Bọn ta sẽ nói,” gã 
quàng quạc. “Hắn đã đoán được từ lầu lắm rồi, Bao 
Gai đã đoán được.” Một tia sáng lóe lên trong mắt gã, 
và trong đêm tối Sam khi thấy tia sáng đó nghĩ nó 
chăng dễ chịu chút nào. 


Không thở vẫn sống; 
không khát vẫn uống; 
chưa chết mà lạnh như ma; 
mặc giáp mà êm như ru. 
Lên cạn chết ngộp; 

coi đảo là núi ngợp, 

coi suối là khí trời; 

láng bóng mê tơi! 

Gặp được thì sướng quá! 
Bọn ta chỉ ước 

Bắt được một con cá 
ngon lành nhếu nước! 


Những lời lẽ đó chỉ khiến tâm trạng Sam thêm 
nặng nề về một vấn đề đã khiến chú bận tâm ngay từ 
giây phút nhận ra cậu chủ sẽ chấp nhận Gollum làm 
người dẫn đường: vấn đề thức ăn. Chú không nghĩ 
cậu chủ cũng đã tính đến chuyện đó, nhưng chú cho 
rằng Gollum thì có. Thực tế là Gollum đã ăn uống thế 
nào trong suốt chuyến lang thang đơn độc của gã? 
“Không quá no đủ,” Sam nghĩ. “Gã trông đói rạc rồi. 
Mình cuộc là gã không quá kênh kiệu mà từ chối cơ 
hội nếm thử thịt Hobbit nếu không có cá - đấy là nếu 
gã có thể tóm cổ bọn mình trong lúc ngủ. Chà, gã 


https://thuviensach.vn 


không thể làm vậy được đâầu: ít ra là khi có Sam 
Gamgee này.” 


Họ lần mò tiến về phía trước trong khe đá tối tắm 
và quanh co suốt một hồi lâu, hoặc đôi chân mỏi mệt 
rã rời của Frodo và Sam có cảm giác là như vậy. Khe 
đá rẽ về hướng Đông, càng đi nó càng rộng ra và 
nông dần. Và rồi bầu trời phía trên bắt đầu hửng lên 
sắc xám đầu tiên trong buổi bình minh. Gollum 
không tỏ bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào, nhưng giờ đây 
gã nhìn lên và dừng chân. 


“Ngày sắp đến rồi,” gã thì thầm, như thể Ngày là 
một thứ gì đó có thể nghe lỏm lời gã và chồm lên gã. 
“Sméagol sẽ ở lại đây: tôi sẽ ở lại đây, và tên Mặt 
Vàng sẽ không thấy tôi.” 


“Còn bọn ta lại lấy làm mừng được thấy Mặt 
Trời,” Frodo nói. “Nhưng bọn ta cũng sẽ ở lại đầy: và 
bọn ta đã quá mệt không thể đi xa hơn.” 


“Cậu mừng thấy tên Mặt Vàng là không sáng 
suốt,” Gollum nói. “Nó sẽ khiến cậu bị lộ. Hobbit dễ 
thương và hiểu biết ở lại với Sméagol. Orc và những 
thứ bẩn thỉu đang ở xung quanh. Chúng nhìn được rất 
xa. Hãy ở lại trốn cùng tôi.” 


Ba người bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi dưới chân 
vách khe đá. Đến lúc này nó chăng cao hơn một 
người lớn là bao, và ở dưới có nhiều thầm đá khô 
phẳng và rộng; nước chảy thành dòng phía bên kia. 
Frodo và Sam ngồi trên một thềm đá, dựa lưng nghỉ 


https://thuviensach.vn 


ngơi. Còn Gollum thì vùng vẫy và sục sạo dưới dòng 
nước. 


“Bọn ta phải kiếm chút thức ăn,” Frodo nói. 
“Ngươi đói không, Sméagol? Bọn ta không có nhiều 
mà chia sẻ, nhưng bọn ta sẽ chia cho ngươi những gì 
có thể.” 


Vừa nghe đến đói đôi mắt trắng của Gollum đã 
bừng lên một tia sáng máu xanh, và dường như lồi ra 
chưa từng thấy trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của 
gã. Trong chốc lát gã lại rơi vào kiểu cách Gollum 
trước đây. “Bọn ta đói rồi, phải đói rồi, bảo bối à,” gã 
nói. “Họ ăn gì vậy? Họ có cá ngon không?” Lưỡi gã 
thè ra giữa hai hàm răng sắc bén và vàng sẵm, liếm 
liếm cặp môi không màu. 


“Không, bon ta không có cá,” Frodo nói. “Bọn ta 
chỉ có thứ này” - cậu lấy ra một mẫu lembas - “và 
nước, nếu nước ở đây có thể uống được.” 


“Được, được, nước ngon,” Gollum nói. “Uống đi, 
uống đi, trong lúc còn có thể! Nhưng họ có øì, hả bảo 
bối? Có nhá được không? Có ngon không?” 


Frodo bẻ một mẫu bánh và bọc trong vỏ lá đưa 
cho gã. Mới vừa thử ngửi miếng lá mặt mày Gollum 
đã lập tức biến sắc: mặt gã rúm ró vì kinh tởm, và 
thoáng thấy vẻ nanh ác trước đây. “Sméagol ngửi 
nó!” gã nói. “Là của cái đất Tiên, chà! Thật là thối. 
Gã đã trèo lên những cây đó, và gã chẳng gột rửa nổi 
mùi khỏi tay, những bàn tay dễ thương.” Vứt mảnh lá 
xuống, gã cắn một góc lembas và nhấm thử. Gã nhổ 
phì ra, rồi nổi cơn ho lấy ho để. 


https://thuviensach.vn 


“Chao ôi! Không!” gã thổi phì phì. “Các cậu 
muốn làm tắc cổ Sméagol đáng thương. Đất và tro, 
gã không ăn được. Gã chết đói mất. Nhưng Sméagol 
chăng bận tâm. Hobbit dễ thương! Sméagol đã hứa. 
Gã sẽ chết đói. Gã chắng ăn nổi thức ăn Hobbit. Gã 
sẽ chết đói. Sméagol gầy tội nghiệp!” 


“Ta xin lỗi,” Erodo nói; “nhưng ta e là chăng thể 
giúp được ngươi. Ta nghĩ là thức ăn này sẽ tốt cho 
ngươi, nếu ngươi cố ăn. Nhưng chắc là ngươi cũng 
chăng cố được, ít ra là bây giờ.” 


Hai chàng Hobbit ngồi nhai lembas trong lặng lẽ. 
Chắng hiểu sao Sam tưởng như nó ngon hơn hắn gần 
đây; cư xử của Gollum đã lại khiến chú để tâm đến 
mùi vị thơm ngon của nó. Nhưng chú chắng cảm thấy 
thoải mái nổi. Gollum chú ý đến từng mẫu bánh vụn 
đi từ tay đến miệng, như một con chó háo hức ngồi 
bên bàn ăn. Chỉ khi họ ăn xong và chuẩn bị nghỉ ngơi 
gã mới có vẻ tin rằng họ chăng giấu miếng ngon nào 
mà gã có thể ăn cùng. Thế rồi gã bỏ đi và ngồi rên rỉ 
một mình cách đó vài bước chân. 


“Này!” Sam thì thầm với Frodo, nhưng không quá 
khẽ: chú không thực sự quan tâm liệu Gollum có 
nghe thấy chú hay không. “Chúng ta phải ngủ một 
chút thôi; thế nhưng không thể ngủ cả hai cùng một 
lúc trong khi tên xảo quyệt đói khát kia ở ngay bên 
cạnh, mặc kệ những øì đã hứa hẹn. Tôi phải cảnh báo 
rằng dù là Sméagol hay Gollum thì gã cũng không 
sớm thay đổi thói quen đầu. Cậu đi ngủ đi, cậu Frodo, 
tôi sẽ gọi cậu khi nào tôi chăng chống nổi mí mắt lên 


https://thuviensach.vn 


nữa. Cứ lần lượt vậy, như lúc trước, trong khi gã vẫn 
còn được thả rông.” 


“Có lẽ là cậu đúng, Sam,” Frodo nói giọng bình 
thường. “Vẫn có một sự thay đổi trong øã, thế nhưng 
tôi chưa rõ là thay đối thế nào và sâu sắc đến đâu. 
Tuy vậy nghiêm túc mà nói, tôi không nghĩ chúng ta 
cần sợ hãi đâu - vào lúc này. Nếu cậu muốn thì cứ 
canh. Cho tôi khoảng hai giờ, đừng hơn, rồi sau đó 
gọi tồi dậy.” 


Erodo mệt đến nỗi vừa gục đầu xuống ngực đã lập 
tức ngủ luôn, gần như ngay khi dứt lời. Gollum 
dường như không còn e sợ øì nữa. Gã cuộn người lại, 
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng mấy tư lự. 
Chăng mấy chốc hơi thở của gã đã nghe rít nhẹ qua 
hàm răng nghiến chặt, nhưng gã nằm im như đá. Sau 
một lát, sợ mình sẽ ngủ gật, nếu cứ ngồi lắng nghe 
hai người bạn đồng hành thở, Sam đứng dậy rồi nhẹ 
nhàng thúc vào người Gollum. Tay gã duỗi ra và khẽ 
giật, tuy vậy gã không có cử động nào nữa. Sam cúi 
người xuống nói cá ngay sát tai gã, thế nhưng chắng 
có phản ứng nào, thậm chí còn chăng có lấy một nhịp 
dừng trong hơi thở của Gollum. 


Sam gãi đầu. “Chắc hắn là ngủ thật rồi,” chú lầm 
bầm. “Và nếu mình cũng giống Gollum, gã sẽ không 
thể dậy được nữa, không bao giờ nữa.” Chú cố gạt 
khỏi đầu những suy nghĩ vừa nảy ra về thanh kiếm và 
sợi thừng, rồi chú bỏ đi và ngồi xuống bên cạnh cậu 
chủ. 


https://thuviensach.vn 


Khi chú thức giấc bầu trời phía trên tối mờ, không 
sáng mà còn tối hơn lúc họ ăn sáng. Sam chồm dậy. 
Cùng với cảm giác sức lực được phục hồi và cơn đói 
trong bụng, chú chợt nhận ra mình đã ngủ hết ban 
ngày, ít nhất là chín giờ đồng hồ. Frodo vẫn ngủ say, 
lúc này đang nằm duỗi thắng người một bên chú. Còn 
Gollum thì chăng thấy đâu. Một vài cái tên quở trách 
dành cho chú, được trích ra từ vốn từ vựng dạy con 
phong phú của Bð Già, đã hiện sẵn trong đầu; nhưng 
rồi chú cũng nhận ra rằng cậu chủ nói đúng: vào thời 
điểm hiện tại chăng có gì để phải canh chừng cả. Dù 
thế nào thì cả hai bọn họ cũng đều còn sống và không 
bị bóp cổ. 


“Đồ bất hạnh khốn khố!” chú nói hơi có vẻ ăn 
năn. “Giờ mình tự hỏi gã đã đi đâu được?” 


“Không xa, không xa!” một giọng nói cất lên trên 
đầu chú. Chú nhìn lên và thấy ngay hình thù cái đầu 
to và đôi tai của Gollum trên nền trời tối. 

“Này, ngươi đang làm cái trò gì thế?” Sam hét lên, 


những nghi ngờ quay về với chú ngay khi nhìn thấy 
hình thù đó. 


“Sméagol đói,” Gollum nói. “Sẽ về sớm.” 


“Quay lại ngay!” Sam quát. “Này! Quay lại!” Thế 
nhưng Gollum đã biến mất. 


Frodo bừng tỉnh vì tiếng quát của Sam, cậu ngồi 
dậy, lấy tay dụi mắt. “Chào!” cậu nói. “Có gì không 
ốn à? Mấy giờ rồi?” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi không biết,” Sam trả lời. “lôi đoán là đã quá 
hoàng hôn. Và gã đã biến đi rồi. Nói là gã đói.” 


“Đừng lo!” Erodo nói. “Mà có lo cũng chăng ích 
øì. Thế nhưng gã sẽ quay lại, rồi cậu sẽ thấy. Lời hứa 
sẽ còn ràng buộc được trong ít lầu. Và dù thế nào thì 
øã cùng không bỏ Bảo Bối của gã mà đi đâu.” 


Frodo chẳng câu nệ gì nhiều khi biết rằng họ đã 
ngủ như chết suốt hàng giờ liền cùng với Gollum, mà 
lại là một tên Gollum vô cùng đói khát, được thả rông 
ngay bên cạnh. “Đừng nghĩ đến mấy cái tên nặng nề 
của bõ già cậu nữa,” cậu nói. “Cậu mệt lử rồi, và tình 
hình cuối cùng vẫn tốt đẹp: giờ hai ta đều đã được 
nghỉ ngơi. Và một con đường khó khăn đang đợi ta 
phía trước, con đường tồi tệ hơn tất thảy.” 


“Còn về thức ăn,” Sam nói. “Chúng ta sẽ làm 
công việc này mất bao lâu? Và khi xong việc, chúng 
ta sẽ phải làm gì sau đó? Thứ bánh mì đi đường này 
giúp cậu vững chân một cách tuyệt vời, cho dù nó 
không thỏa mãn ruột rà cho lắm, như cậu có thể nói: 
tôi có cảm giác như vậy, dù không hề có ý báng bố 
những người làm ra nó. Thế nhưng cậu vẫn phải ăn 
mỗi ngày một chút, mà nó thì chẳng nở ra được. Tôi 
đoán rằng chúng ta có đủ để duy trì, xem nào, trong 
ba tuần hoặc khoảng như vậy, và cậu nhớ cho là thời 
gian đó chúng ta vẫn phải thắt lưng buộc bụng. 
Chúng ta đã hơi thả cửa với nó từ bấy đến nay rồi.” 


“Tôi không biết còn bao lầu nữa chúng ta mới tới 
được - tới được điểm kết thúc,” Frodo nói. “Chúng ta 
đã bị kẹt lại khổ sở ở vùng đồi. Nhưng Samwise 
Gamøgee, chàng Hobbit thân mến của tôi - Sam chàng 
Hobbit thần nhất của tôi, thực vậy, bạn tốt nhất trong 


https://thuviensach.vn 


những người bạn - tôi không nghĩ chúng ta cần phải 
để tâm đến những gì sau đó đầu. Làm công việc này 
như cậu nói - có hy vọng nào ta sẽ làm được hay 
không? Và nếu được, thì ai biết được kết quả ra sao? 
Nếu chiếc Nhẫn Chúa rơi vào Ngọn Lửa, còn chúng 
ta thì ở ngay sát đó? Tôi hỏi cậu, Sam, liệu chúng ta 
còn cần đến bánh mì nữa không? Tôi nghĩ là không. 
Nếu chúng ta chăm sóc chân tay để chúng mang ta 
tới được Đỉnh Định Mệnh thì đó chính là tất cả 
những gì chúng ta có thể làm rồi. Thậm chí tôi đã bắt 
đầu cảm thấy thế còn vượt quá những øì tôi có thể 
làm.” 


Sam lặng lẽ gật đầu. Chú nắm lấy tay cậu chủ và 
cúi xuống. Chú không hôn bàn tay, cho dù nước mắt 
rơi đầy trên nó. Rồi chú quay đi, quệt tay áo qua mũi, 
đoạn đứng dậy, giậm chân xung quanh, cố huýt sáo, 
và nói giữa những nỗ lực ấy: “Cái con phải gió đó 
đầu rồi nhỉ?” 


Thực tế là Gollum đã quay lại không lâu sau đó; 
nhưng gã đến lặng lẽ đến nỗi họ chẳng nghe thấy gì 
cho đến tận khi gã đứng ngay trước mặt họ. Ngón tay 
và khuôn mặt gã dính đầy bùn đen. Gã vẫn còn đang 
nhai và chảy nước dãi. Họ chắng hỏi và chắng muốn 
tưởng tượng xem gã đang nhai øì. 


“Sâu hoặc bọ hoặc thứ nhớp nháp nào đó dưới 
mấy cái hốc.” Sam nghĩ. “Brr! Đồ bẩn thỉu; đồ khốn 
khổ tội nghiệp!” 


Gollum chẳng nói gì với họ, cho đến khi gã uống 
kễnh bụng và tắm táp xong xuôi dưới dòng nước. Rồi 
gã đến chỗ họ, liếm môi. “Giờ tốt hơn rồi,” gã nói. 
“Chúng ta nghỉ xong rồi chứ? Sẵn sàng đi tiếp chưa? 


https://thuviensach.vn 


Hobbit dễ thương, họ ngủ thật dễ thương. Giờ tin 
Sméaøgol chưa? Tốt, rất tốt.” 


Chặng tiếp theo trong cuộc hành trình cũng gần 
giống như chặng trước đó. Họ càng đi khe đá càng 
trở nên nông hơn và độ dốc lòng khe cũng thoải hơn. 
Đáy khe ít đá đi và nhiều đất hơn, hai mặt bên cũng 
dần thấp xuống thành bờ. Đường khe bắt đầu vòng 
vẻo uốn khúc. Buổi đềm hôm đó dần tan, nhưng mây 
giăng phủ kín cả mặt trăng lẫn những vì sao, họ chỉ 
biết ngày mới đang tới nhờ dải sáng mỏng màu xám 
đang chầm chậm lan tỏa. 


Họ đến được cuối dòng nước khi trời vẫn còn 
lạnh. Hai bên bờ chỉ còn là những mô đất phủ rêu. 
Dòng nước ùng ục tràn qua thềm đá lở cuối cùng rồi 
đổ xuống mất dạng trong một đầm lầy màu nâu. 
Những đám sậy khô rít lên và cọ vào nhau xào xạc 
cho dù họ chăng cảm thấy có gió. 


Giờ đây những bãi bùn lầy rộng lớn nằm khắp cả 
hai bên và phía trước, trải mãi về phía Nam và phía 
Đông vào sâu trong vùng ánh sáng mờ nhạt. Sương 
mù cuộn bốc lên từ những vũng nước tối tăm độc hại. 
Mùi hôi thối đọng lại ngột ngạt trong bầu không khí 
đặc quánh. Ở đằng xa, giờ đã gần như ở phía chính 
Nam, bức tường núi Mordor vươn lên sừng sững, như 
một dải mây đen lởm chởm trôi trên mặt biển sương 
ấn chứa đầy nguy hiểm. 


https://thuviensach.vn 


›k +®% % 


Hai chàng Hobbit giờ đều ở cả trong tay Gollum. 
Họ không biết, và không thể đoán biết trong ánh sáng 
mờ ảo đó, rằng thực tế họ mới chỉ ở mép phía Bắc 
vùng đầm lầy, và vùng diện tích chủ yếu thì nằm về 
phía Nam họ. Nếu hiểu biết về vùng đất này, có thể 
họ đã lùi ngược lại đường, chậm lại đôi chút, rồi 
hướng về phía Đông, vòng theo những con đường đất 
cứng đến vùng đồng bằng Dagorlad trống trải: bãi 
chiến trường của trận chiến năm xưa trước những 
cánh cổng Mordor. Tuy cũng chẳng phải có hy vọng 
lớn lao nào nếu theo đường ấy. Trên vùng đồng bằng 
rặt đá đó không hề có chỗ ẩn náu, và xuyên qua đồng 
còn có những con đường của lũ Orc và quân lính của 
Kẻ Thù. Ngay cả áo choàng Lórien cũng chắng mong 
che giấu được họ ở đó. 


“Giờ chúng ta định hướng thế nào đây, Sméagol?” 
Frodo hỏi. “Chúng ta phải lội qua những đầm lầy bốc 
mùi độc hại này ư?” 


“Không cần, hoàn toàn không cần,” Gollum nói. 
“Không cần nếu Hobbit muốn đến dãy núi tối và đi 
gặp Hắn thật nhanh. Quay lại một chút, đi vòng một 
chút” - cánh tay da bọc xương của gã vẫy vẫy về phía 
Đông Bắc - “là đến được đường lớn cứng lạnh dẫn 
ngay đến cổng lãnh địa của Hắn. Rất nhiều người của 
Hắn sẽ ở đó trông chừng khách khứa, sẵn lòng đưa họ 
đến thắng chỗ Hắn, ồ phải. Con Mắt của Hắn lúc nào 
cùng dõi theo đường đó. Nó tóm được Sméagol ở đó, 
lâu lắm rồi.” Gollum rùng mình. “Nhưng kể từ đó 


https://thuviensach.vn 


Sméaøol đã dùng mắt, phải, phải: tôi đã dùng mắt và 
chân và mũi kể từ đó. Tôi biết những đường khác. 
Khó hơn, không nhanh lắm: nhưng tốt hơn, nếu 
chúng ta không muốn Hắn thấy. Hãy theo Sméagol! 
Gã có thể đưa các cậu qua đầm lầy, qua sương mù, 
sương mù dày đặc. Hãy theo Sméagol cẩn thận, rồi 
có thể các cậu sẽ đi được quãng đường dài, quãng 
đường khá dài đấy, trước khi Hắn bắt được các cậu, 
phải, có lẽ vậy.” 


Trời đã sang ngày, một buổi sáng không gió và ảm 
đạm, mùi đầm lầy hôi thối bao phủ khắp các bờ bãi 
rậm rạp. Mặt trời không xuyên qua được bầu trời phủ 
mây thấp, và Gollum dường như sốt sắng muốn tiếp 
tục cuộc hành trình ngay lập tức. Vì thế sau một 
chặng nghỉ ngắn họ lại lên đường và chăng bao lâu đã 
lạc vào một thế giới lặng lẽ đầy bóng tối, mọi thứ trên 
vùng đất xung quanh đều bị che khuất, cả vùng đồi 
họ vừa đi qua lẫn dãy núi họ đang tìm đến. Họ đi 
chậm rãi theo hàng một: Gollum, Sam, Frodo. 


Dường như Frodo là người mỏi mệt nhất trong cả 
ba, và dù họ đi rất chậm, cậu vẫn thường xuyên bị tụt 
lại phía sau. Hai chàng Hobbit sớm nhận ra rằng thứ 
trông giống như một đầm lầy mênh mông thực chất là 
một mạng lưới vô vàn những ao hồ, những vũng bùn 
nhão, và những dòng nước nửa tù hãm chảy vòng 
vẻo. Giữa một vùng như vậy con mắt tỉnh tường và 
bàn chân khéo léo vẫn có thể tìm ra được một lối đi 
uốn khúc. Dĩ nhiên Gollum có được sự tỉnh tường và 
khéo léo đó, và đã phải vận dụng hết sức. Cái đầu 
trên cái cổ dài cứ xoay bên này rồi bên kia, trong khi 
øã liên tục khuụt khịt và lầm bầm gì đó một mình. Đôi 


https://thuviensach.vn 


khi gã lại giơ tay báo hiệu dừng chân, trong lúc tiến 
lên đôi chút, cúi thấp ngưởi, lấy ngón tay hoặc ngón 
chân kiểm tra nền đất, hoặc chỉ đơn thuần áp một tai 
xuống mặt đất nghe ngóng. 


Hành trình thật ảm đạm và chán ngắt. Mùa đông 
lạnh lẽo và ẩm ướt vẫn cai trị vùng đất bị bỏ rơi này. 
Màu xanh duy nhất nơi đây là lớp váng của những 
đám cỏ bầm tím trên mặt nước tối tắm và nhớp nháp 
trong những ao hồ ủ rũ. Cỏ chết và sậy thối dựng lên 
lùm làm trong sương mù, trông như hình bóng tả tơi 
từ những mùa hè lãng quên từ lầu. 


Ngày trôi đi, ánh sáng hửng lên đôi chút, sương 
mù cũng bắt đầu tan, loãng và trong dần. Xa tít bên 
trên cảnh thối rữa và ẩm thấp của thế giới, Mặt Trời 
đang vươn lên cao và giờ đã tỏa nắng vàng khắp xứ 
sở thanh bình, mà nền là những thềm bọt trắng lóa 
mắt, thế nhưng ở bên dưới, họ chỉ có thể thấy thoáng 
qua bóng ma của bà, mờ ảo, nhợt nhạt không màu sắc 
và cũng chẳng ấm áp. Tuy vậy ngay cả lời nhắc nhở 
nhẹ nhàng về sự hiện diện của bà cũng khiến Gollum 
cau có và rụt lại. Gã dừng cuộc hành trình, và họ nghỉ 
ngơi, ngồi xổm như những con vật nhỏ bé bị săn 
đuổi, tại rìa một đám sậy nầu khống lồ. Trùm xuống 
họ là một bầu im lặng thăm thắm, chỉ có tiếng xào 
xạc gây ra bởi cơn rùng mình khe khẽ của những 
bông sậy xơ xác, và những lá cỏ gãy run rấy trong 
những làn khí nhẹ mà họ chăng hề cảm thấy. 


“Chăng có nổi một con chim!” Sam buồn bã nói. 
“Không, không có chim,” Gollum nói. “Chim 


ngon lành!” Gã liếm răng. “Không có chim ở đây. 
Chỉ có rán, giun, những thứ dưới ao. Bao nhiêu thứ, 


https://thuviensach.vn 


bao nhiêu thứ bấn thỉu. Không có chim,” gã buồn bã 
kết luận. Sam nhìn gã kinh tởm. 


Thế là đã qua ngày thứ ba trong cuộc hành trình 
của họ cùng Gollum. Trước khi những cái bóng của 
buổi tối đổ dài ở những miền đất hạnh phúc hơn, họ 
lại tiếp tục lên đường, và cứ đi hoài đi mãi, cùng 
những chặng dừng chân ngắn ngủi. Những chặng 
dừng không phải để nghỉ mà để hỗ trợ cho Gollum; 
bởi giờ đầy ngay cả gã cũng phải bước đi thận trọng 
cao độ, và đôi khi gã cũng mất phương hướng trong 
chốc lát. Họ đã đến được trung tâm của Đầm Lầy 
Chết, và ở đây thật là tối. 


Họ khom người bước đi chậm chạp, giữ khoảng 
cách thật gần theo hàng, chăm chú làm theo từng cử 
động của Gollum. Vùng đầm lầy trở nên ẩm ướt hơn, 
mở ra thành những ao hồ tù đọng rộng lớn, ở đây 
càng lúc càng khó tìm được chỗ cứng cáp nơi bàn 
chân có thể bước lên mà không bị lún ùng ục xuống 
bùn. Những kẻ bộ hành đều nhẹ, bằng không có lẽ 
chăng ai trong số họ lần được đường qua đó. 


Lúc này trời đã tối hắn: hình như chính bản thân 
không khí cũng đen và khó thở. Khi có ánh sáng hiện 
ra Sam đã dụi mắt: chú tưởng đầu chú bắt đầu rối 
loạn. Thoạt tiên chú thấy thoáng qua bên mắt trái, 
một dải sáng nhạt đã phai dần; nhưng không lâu sau 
lại có những dải khác xuất hiện: vài dải trông như 
những làn khỏi tỏa ánh sáng mờ ảo, vài dải khác như 
những ngọn lửa mờ bập bùng chậm rãi trên những 
thân nến không nhìn thấy; đây đó chúng còn nhăn 
nhúm lại như những tấm khăn ma quái được vuốt ra 


https://thuviensach.vn 


bởi những bàn tay bí ẩn. Nhưng cả hai bạn đồng hành 
của chú đều chăng nói chẳng rằng. 


Cuối cùng Sam không thể chịu đựng lầu hơn được 
nữa. “Iất cả những thứ này là gì vậy, Gollum?” chú 
thì thầm hỏi. “Những ánh sáng này? Giờ chúng ở 
khắp xung quanh chúng ta. Có phải chúng ta đang bị 
bẫy không? Chúng là ai vậy?” 


Gollum nhìn lên. Một vùng mặt nước đen ngòm ở 
ngay phía trước gã và gã đang bò trên mặt đất, hết 
ngả này lại ngả kia, băn khoăn không biết đường nào. 
“Phải, chúng ở khắp xung quanh,” gã thì thầm. 
“Những ánh sáng ma mãnh. Ánh nến của xác chết, 
phải, phải. Đừng để ý đến chúng! Đừng nhìn! Đừng 
đi theo chúng! Chủ nhân đâu rồi?” 


Sam quay lại nhìn thì thấy Frodo đã lại tụt về phía 
sau. Chú không nhìn thấy cậu. Chú quay lại bước vài 
bước vào trong bóng tối, không dám đi xa, cũng 
không dám cất tiếng gọi lớn mà chỉ thì thầm. Đột 
nhiên chú vấp phải Frodo, đang đứng thất thần, nhìn 
những dải sáng nhạt. Tay cậu buông thống bên mình; 
nước và thứ gì đó nhớp nháp nhỏ xuống từ trên tay. 


“Đi thôi cậu Frodo!” Sam nói. “Đừng nhìn chúng! 
Gollum nói không được nhìn. Cứ đi theo gã và nhanh 
chóng ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này - nếu 
chúng ta có thế!” 


“Được rồi,” Frodo nói, như thể vừa tỉnh khỏi giấc 
mơ. “Tôi đến đây. Cứ đi đi!” 


Lao vội về phía trước, Sam lại vấp ngã, chân chú 
vướng phải chùm rễ hay bụi cỏ già nào đó. Chú nặng 


https://thuviensach.vn 


nề ngã đè xuống hai tay, khiến tay chìm sâu vào lớp 
bùn nhầy nhụa, còn mặt chú thì áp gần sát xuống mặt 
hồ đen. Có tiếng rít nhẹ, một làn hơi hôi hám bốc lên, 
những ánh sáng bập bùng nhảy nhót và xoắn lấy 
nhau. Trong chốc lát vùng nước bên dưới chú trông 
như một ô cửa số nào đó, được lắp một lớp kính bẩn 
thỉu, và chú đang nhìn chằm chằm qua đó. Giật mạnh 
tay khỏi vũng lầy, chú bật ngửa người lại và hét lên. 
“Có những thứ chết, những khuôn mặt chết dưới 
nước,” chú hoảng loạn nói. “Những khuôn mặt chết!” 


Gollum cười phá. “Đầm Lầy Chết, phải, phải: 
chính là tên nó,” gã khúc khích. “Không nên nhìn 
xuống khi nến thắp lên.” 


“Chúng là ai? Chúng là gì vậy?” Sam rùng mình 
hỏi, chú quay về phía Frodo, giờ đã ở ngay phía sau 
chú. 


“Tôi không biết,” Frodo trả lời bằng giọng mơ 
màng. “Nhưng tôi cũng nhận thấy họ. Dưới mặt ao 
lúc nến được thắp lên. Tất cả họ đều nằm dưới ao, 
những khuôn mặt trắng nhợt, tít sầu dưới làn nước 
tối. Tôi thấy họ: những khuôn mặt dữ dăn và tàn ác, 
cả những khuôn mặt cao quý và buồn bã. Rất nhiều 
khuôn mặt trông kiêu hãnh và đẹp đẽ, cỏ vương đầy 
mái tóc bạc. Nhưng tất cả đều hôi thối, tất cả đều mục 
rữa, tất cả đều đã chết. Bên trong họ có thứ ánh sáng 
thật khủng khiếp.” Frodo lấy tay che mắt lại. “lôi 
không biết họ là ai; nhưng tôi nghĩ mình đã thấy có 
Con Người và người Tiên ở đó và cả Orc bên cạnh họ 
nữa.” 


“Phải, phải,” Gollum nói. “Chết cả, thối rữa cả. 
Tiên, Con Người, Orc. Đầm Lầy Chết. Một trận đại 


https://thuviensach.vn 


chiến cách đây lâu lắm rồi, phải, người ta đã kể như 
vậy cho Sméagol nghe khi gã còn trẻ, khi tôi còn trẻ, 
trước khi Bảo Bối đến. Đó là một trận đại chiến. Con 
Người lớn cao cầm kiếm dài, cả Tiên ghê gớm, và 
Orc gào thét. Họ chiến đấu trên đồng bằng suốt ngày 
suốt tháng trước Cổng Đen. Nhưng Đầm Lầy đã dâng 
lên kể từ đó, nuốt lấy những nấm mô; và ăn dần, ăn 
mòn.” 


“Nhưng chuyện đó đã cách đây cả một kỷ nguyên 
hoặc hơn thế nữa rồi,” Sam nói. “Người Chết không 
thể thực sự ở đó được! Có phải đây là quỷ thuật nào 
đó được sinh ra ở Vùng Đất Tối không?” 


“Ai biết được? Sméagol không biết,” Gollum trả 
lời. “Không thể với tới họ, không thể chạm vào họ. 
Bọn ta từng thử rồi, phải, bảo bối à. Tôi từng thử rồi; 
nhưng không thể với tới họ. Có lẽ chỉ là hình thù nhìn 
thấy được, chứ không chạm vào được. Không đâu 
bảo bối à! Chết hết rồi.” 


Sam nhìn gã đầy u tối và lại rùng mình, nghĩ rằng 
chú đã đoán ra tại sao Sméagol lại muốn chạm vào 
họ. “Hừ, tôi không muốn thấy chúng,” chú nói. 
“Không bao giờ nữa! Chúng ta không thể đi tiếp và đi 
khỏi đây sao?” 


“Phải, phải,” Gollum nói. “Nhưng chậm thôi, thật 
chậm thôi. Thật cẩn thận nữa! Không thì Hobbit sẽ 
xuống cùng Người Chết và thắp những ngọn nến tí 
hon đấy. Hãy theo Sméagol! Đừng nhìn vào ánh 
sáng!” 


https://thuviensach.vn 


Gã bò sang bên phải, tìm con đường đi vòng qua 
hồ. Họ khom người theo sát phía sau, thường xuyên 
phải dùng tay như chính gã. “Nếu chuyện này tiếp 
diễn lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành ba tên bảo bối 
Gollum nhỏ bé,” Sam nghĩ. 


Rốt cục họ cũng đến được điểm cuối của mặt hồ 
đen đúa, và họ mạo hiểm vượt qua đó, bò hoặc nhảy 
từ nấm cỏ nổi xảo trá này sang nấm khác. Họ thường 
xuyên loạng choạng, giãm phải hoặc ngã chống tay 
xuống làn nước hôi thối như hầm chất thải, cho đến 
lúc cả ba đều nhớp nhúa, bốc mùi lên tận cổ và hành 
hạ lỗ mũi nhau. 


Khi họ lại đặt được chân lên nền đất cứng thì đã 
quá nửa đêm. Gollum rít xì xì và thì thầm gì đó một 
mình, nhưng trông gã lại có vẻ hài lòng: bằng cách 
thức bí ẩn nào đó, tổng hợp cảm nhận và mùi vị, và 
trí nhớ phi thường về hình dạng trong bóng tối, gã 
dường như đã lại biết mình đang ở chỗ nào, và tỏ ra 
chắc chắn vào con đường phía trước. 


“Giờ chúng ta đi tiếp!” gã nói. “Hobbit dễ 
thương! Hobbit can đảm! Dĩ nhiên là rất rất mệt rồi; 
bọn ta cũng vậy, báo bối à, tất cả bọn ta. Nhưng bọn 
ta phải đưa chủ nhân ra khỏi ánh sáng xấu xa, phải, 
phải, đúng vậy.” Vừa dứt lời gã lại tiếp tục lên 
đường, gần như chạy, xuống nơi có vẻ là một lối đi 
nhỏ và dài giữa những đám sậy, và họ lật đật bám 
theo gã nhanh hết sức. Nhưng chỉ một lát sau gã chợt 
dừng lại mà hít ngửi bầu không khí một cách băn 
khoăn, và còn rít lên như thể gã lại gặp rắc rối và bực 
mình. 


https://thuviensach.vn 


“Cái gì vậy?” Sam gầm gừ, chú đã hiểu sai hành 
động của gã. “Cần gì phải khụt khit chứ? Mùi thối 
gần như hạ gục ta ngay cả khi đang bịt mũi. Ngươi 
thối và cậu chủ cũng thối; cả vùng này đều thối.” 


“Phải, phải, và Sam cũng thối!” Gollum trả lời. 
“Sméagol tội nghiệp ngửi thấy, nhưng Sméagol tốt 
chịu đựng. Giúp chủ nhân dễ thương. Nhưng không 
phải chuyện đấy. Không khí đang thổi, thay đổi đang 
tới. Sméagol đang thắc mắc; gã không vui đâu.” 


Gã lại tiếp tục đi, nhưng sự bất an của gã ngày 
càng dâng cao, đôi lúc gã đứng thắng dậy hết cỡ, cổ 
nghếnh hết về phía Đông lại về phía Nam. Mất một 
lúc hai chàng Hobbit không thể nghe thấy hay cảm 
nhận được điều gì đang làm phiền gã. Nhưng rồi cả 
ba bất chợt dừng lại, cứng người nghe ngóng. Đối với 
Frodo và Sam dường như họ vừa nghe thấy, từ tít 
đằng xa, một tràng thét dài rền rĩ, vừa cao vừa the thé 
lại vừa ác nghiệt. Họ rùng mình. Cùng lúc đó họ cảm 
nhận được bầu không khí đang chuyển động; và nó 
trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trong lúc vẫn còn đứng 
căng tai ra, họ nghe thấy tiếng ồn ào như có cơn gió 
đang thổi đến từ phía xa. Những dải sáng mờ ảo uốn 
éo, phai nhạt dần, rồi biến mất. 


Gollum không động đậy. Gã đứng run rấy và lắp 
bắp một mình, cho đến khi cơn gió thổi ào về phía 
họ, gào rú và gầm gừ khắp vùng đầm lầy. Đêm đã bớt 
tối hơn, đủ sáng cho họ nhìn thấy, hay lờ mờ thấy, 
những dải sương không hình không dạng đang trôi 
dạt, cuộn tròn và xoắn xuýt vào nhau khi chúng tạt 
vào rồi trôi qua họ. Nhìn lên trên, họ thấy mây đang 


https://thuviensach.vn 


bị xé vụn và tan tác; và rồi ở cao tít về phía Nam mặt 
trăng ló ra, cưỡi trên tầng mây dạt bồng bềnh. 


Trong chốc lát sự hiện diện của vầng trăng làm 
bừng sáng trái tim hai chàng Hobbit; nhưng Gollum 
lại nằm rúc xuống lầm bầm chửi bới tên Mặt Trắng. 
Rôi Frodo và Sam nhìn chăm chú lên bầu trời, hít thật 
sâu bầu không khí đã trở nên tươi mát hơn, và nhìn 
thấy thứ đó đang đến: một đám mây nhỏ bay ra từ 
vùng đồi đáng nguyêền rủa; một bóng đen thoát ra từ 
phía Mordor; một hình thù khổng lồ có cánh mang 
theo điềm xấu. Nó lướt nhanh qua mặt trăng, và với 
một tiếng thét chết chóc hướng về phía Tây, vượt cả 
cơn gió với tốc độ khủng khiếp. 


Họ ngã dúi về phía trước, nằm sõng soài không 
buồn che chắn trên mặt đất lạnh. Thế nhưng bóng tối 
kinh hoàng kia lượn vòng quay lại, và giờ sà xuống 
thấp hơn, ngay ở phía trên họ, quét bạt mùi hôi đầm 
lầy dưới đôi cánh khủng khiếp. Và rồi nó biến mất, 
bay trở lại Mordor nhanh như cơn thịnh nộ của 
Sauron; phía sau nó cơn gió gầm rú cuộn đi, bỏ lại 
Đầm Lầy Chết trơ trụi và trống trải. Cả một vùng 
hoang dã trần trụi, mà con mắt có thể dõi đến hết 
tầm, đến tận dãy núi xa xôi đe dọa, thảy đều loang lố 
ánh trăng chập chờn. 


Frodo và Sam đứng dậy, dụi mắt, như những đứa 
trẻ vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng và nhận ra buổi 
đêm quen thuộc vẫn bao phủ thế giới. Nhưng Gollum 
thì nằm dưới đất cứ như đã bất tỉnh. Họ bắt gã dậy 
một cách khó nhọc, và mãi một lúc gã không chịu 
ngấng mặt lên, cứ chống khuỷu tay quỳ xuống, che 
gáy bằng đôi bàn tay rộng và dẹt. 


https://thuviensach.vn 


“Hồn ma!” gã khóc lóc. “Hồn ma có cánh! Bảo 
Bối là chủ nhân chúng. Chúng thấy mọi thứ, mọi thứ. 
Chăng gì có thể qua mặt chúng. Quỷ tha ma bắt đồ 
Mặt Trắng! Và chúng báo cho Hắn mọi thứ. Hắn 
thấy, Hắn biết, ôi chao, gollum, gollum, gollum!” 
Phải đến tận lúc mặt trăng lặn xuống hắn, về phía 
Tây tít đằng sau Tol Brandir, gã mới chịu đứng dậy đi 
tiếp. 


Kể từ đó Sam nghĩ chú lại cảm nhận được sự thay 
đối trong Gollum. Gã xun xoe nịnh nọt và tỏ vẻ thần 
thiện hơn; nhưng đôi khi Sam bất chợt gặp được 
những ánh nhìn lạ lùng trong mắt gã, đặc biệt nhìn về 
phía Frodo; và gã ngày càng hay trở lại cung cách ăn 
nói trước đây. Và Sam còn phải ấp ủ một mối lo âu 
khác càng lúc càng tăng. Dường như Frodo đã rất 
mệt, mệt đến độ kiệt sức. Cậu chắng nói gì, hay đúng 
hơn cậu khó mà nói được điều øì; và cậu cũng chắng 
phàn nàn, thế nhưng cậu bước đi như một người vác 
theo một gánh nặng, mỗi lúc một nặng thêm; và cậu 
cứ lê bước đằng sau, chậm dần chậm dần, đến nỗi 
Sam luôn phải khẩn nài Gollum đứng lại chờ, không 
được bỏ rơi cậu chủ của họ ở đăng sau. 


Thực tế là càng tiến gần đến những cánh cổng 
Mordor, Frodo lại thấy chiếc Nhẫn trên sợi dây 
chuyền quàng vào cổ cậu càng trở nên nặng nề hơn. 
Giờ đây cậu bắt đầu cảm thấy nó như một khối nặng 
thực sự đang kéo cậu xuống đất. Nhưng còn hơn thế 
nữa, cậu cảm thấy bất an vì Con Mắt: cậu gọi nó 
trong đầu như vậy. Nó khiến cậu phải rúm người, 
phải còng lưng xuống trong lúc bước đi còn hơn cả 
sức kéo của chiếc Nhẫn. Con Mắt: cảm giác khủng 


https://thuviensach.vn 


khiếp cứ lớn dần về một ý chí thù địch, đã tung đòn 
bằng sức mạnh lớn lao xuyên thủng mọi bóng mây, 
mặt đất, da thịt, tìm cách nhìn thắng vào cậu: ghìm 
chặt cậu, trần trụi và bất động, dưới cái nhìn chết 
chóc của nó. Quá mong manh, càng lúc càng quá yếu 
đuối và mong manh là những tấm mạng còn che con 
mắt ấy. Frodo biết rõ nơi cư ngụ và trái tim của ý chí 
đó hiện nằm ở đâu: biết chắc như người ta có thể 
nhắm mắt mà chỉ hướng mặt trời. Cậu đang đối mặt 
với nó, và uy lực của nó đang đe nẹt cậu. 


Có lẽ Gollum cũng cảm thấy điều gì đó tương tự. 
Thế nhưng hai chàng Hobbit chẳng muốn đoán điều 
øì đang diễn ra trong trái tim khốn khổ của gã giữa 
sức ép của Con Mắt, sự thèm thuồng chiếc Nhẫn ở 
ngay tầm tay, và lời hứa hèn hạ được đưa ra vội vã 
trong cơn sợ hãi trước sắt lạnh. Frodo chắng để tâm. 
Còn tâm trí Sam thì bận rộn chủ yếu vì cậu chủ, hầu 
như không nhận thấy đám mây đen đã phủ xuống trái 
tim của chính mình. Giờ chú đặt Frodo lên trước 
nhất, trông chừng từng cử động của cậu, giúp đỡ cậu 
lúc sảy chân, và cố động viên cậu bằng những lời lẽ 
vụng về. 


Khi rốt cục một buổi sáng nữa lại đến, hai chàng 
Hobbit mới ngạc nhiên thấy dãy núi đáng sợ đã tiến 
lại gần biết bao. Bầu không khí giờ thoáng đãng và 
lạnh hơn, và dù vẫn còn ở tít xa, song những bức 
tường Mordor không còn là mối đe dọa mờ mịt ở 
phía cuối tâm nhìn nữa, mà như những tòa tháp dữ 
dăn lù lù bên kia vùng đất hoang vắng và ảm đạm. 
Vùng đầm lầy đã đến điểm kết thúc, nó biến mất vào 
những bãi than bùn chết chóc và những bãi rộng toàn 


https://thuviensach.vn 


bùn khô nứt nẻ. Vùng đất phía trước vươn lên thành 
những triền dốc dài thoai thoải, căn cỗi và khắc 
nghiệt, dẫn về hoang mạc trước cổng Sauron. 


Trong khi ánh sáng mờ xám vẫn còn vương vấn, 
họ núp mình dưới một tảng đá đen như những con 
giun đang chùn thân lại, sợ rằng nỗi khủng khiếp có 
cánh có thể bay qua và theo dõi họ bằng những con 
mắt độc ác. Phần còn lại của cuộc hành trình chỉ là 
bóng đen nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn thêm, khiến ký 
ức chăng tìm được chỗ nào bấu víu. Họ gắng đi thêm 
hai đêm nữa qua vùng đất chán chường chăng có lấy 
một lối đi ấy. Họ cảm thấy bầu không khí dường như 
trở nên quá khắc nghiệt, và nồng nặc một mùi đắng 
ngắt khiến họ ngạt thở còn miệng thì khô khốc. 


Rốt cục, vào buổi sáng thứ năm kể từ khi lên 
đường cùng Gollum, họ lại dừng chân lần nữa. Trước 
mặt họ, tối sầm trên nền bình minh, dãy núi sừng 
sững vươn đến tận trần mây khói. Từ dưới chân trải 
ra những dải núi ngang khống lồ và những ngọn đồi 
nhấp nhô, mà ngọn gần nhất giờ chỉ còn cách họ 
khoảng trên chục dặm. Frodo khiếp hãi nhìn quanh. 
Đầm Lầy Chết đáng sợ là vậy, trảng đất trên Miền vô 
chủ khô căn là vậy, nhưng vùng đất mà buổi sáng lê 
thê đang dần mở ra trước đôi mắt đang nheo lại của 
cậu còn ghê tởm hơn nhiều. Ngay cả ở Hồ Mặt Chết 
chắc hăn vẫn có bóng ma hốc hác nào đó của xuân 
xanh ghé đến; còn ở đây sẽ chằng có mùa xuân hay 
mùa hạ nào còn quay lại. Ở đây chăng thứ gì sống 
được, kể cả những sinh vật hủi lậu sống nhờ mục 
ruỗng. Những hồ ao ngoác miệng bị bóp nghẹt bởi tro 
bụi và bùn lầy lúc nhúc, một màu trắng xám bệnh 
hoạn, như thể dãy núi đã nôn những cặn bã trong ruột 
nó ra khắp xung quanh. Những đống đá vụn vỡ hoặc 


https://thuviensach.vn 


bị nghiền nát như bột chất cao, những gò đất lớn khô 
cháy và vấy độc, đứng như một bãi tha ma tởm lợm 
thành những hàng bất tận, từ từ lộ ra trong ánh sáng 
miễn cưỡng. 


Họ đã tới vùng điêu tàn nằm trước mặt Mordor: 
bãi tưởng niệm vĩnh cửu thứ lao khổ tăm tối của 
những nô lệ, sẽ còn trường tồn khi tất cả mục đích 
làm ra chúng đều đã hóa thành vô dụng; vùng đất 
nhớp nhúa, bệnh hoạn không thể chữa lành được nữa 
- trừ khi Đại Dương tràn vào gột sạch nó bằng sự 
lãng quên. “Tôi thấy muốn nôn,” Sam nói. Còn Frodo 
thì chẳng nói gì. 


Họ đứng đó suốt một lúc, như những người ở bên 
rìa giấc ngủ nơi có cơn ác mộng đang ẩn nấp, cố ngăn 
nó lại gần, cho dù họ biết chỉ có thể đến được buổi 
sáng bằng cách vượt qua đêm tối. Ánh sáng lan ra và 
mạnh dần. Những miệng hố thao láo và những gò 
đống độc hại trở nên rõ ràng một cách gớm phiếc. 
Mặt trời đã lên, thả bộ giữa những đám mây và 
những vệt khói dài, nhưng ngay cả ánh nắng cũng bị 
vấy bẩn. Hai chàng Hobbit không muốn đón chào thứ 
ánh sáng đó; nó chẳng hề có vẻ thân thiện, nó phơi họ 
ra trong sự bất lực - như những bóng ma nhỏ bé và 
nhắng nhít lang thang giữa những đống tro tàn của 
Chúa Tể Hắc Ám. 


Quá mệt mỏi không thể ởi tiếp, họ đành tìm một 
chỗ nghỉ ngơi. Suốt một lúc lâu họ ngồi chăng nói 
chăng rằng dưới bóng một đống xỉ; nhưng vẫn có 
những làn hơi hôi thối rỉ ra từ đó, chộp lấy và bóp 
nghẹt cổ họng họ. Gollum đứng dậy đầu tiên. Vừa 


https://thuviensach.vn 


đứng dậy vừa thở phì phì và chửi bới, rồi chắng thèm 
nói lấy một lời hay nhìn hai chàng Hobbit, gã bò đi 
bằng cả tứ chi. Frodo và Sam bò theo gã cho đến khi 
họ đến được một miệng hố rộng gần như hình tròn, 
bờ vách phía Tây dựng cao. Nó lạnh lẽo và chết chóc, 
dưới đáy là một hầm hôi thối nhầy nhụa chứa đầy 
một thứ bùn nhiều màu. Họ co người nấp trong cái hố 
độc địa này, hy vọng bóng nó sẽ che khuất được sự 
chú ý của Con Mắt 


Ngày hôm đó chầm chậm trôi đi. Cơn khát cồn 
cào làm khổ họ, nhưng họ chỉ uống vài giọt trong 
bình nước mang theo - lần tiếp nước gần nhất là lúc 
còn ở khe đá, mà giờ đây nghĩ lại họ cảm thấy là một 
nơi thật thanh bình và đẹp đề. Hai chàng Hobbit thay 
phiên nhau canh gác. Ban đầu dù rất mệt, chẳng ai 
ngủ được một chút nào; thế nhưng khi mặt trời ở tít 
đằng xa lặn xuống sau một đám mây trôi chậm rãi, 
Sam bắt đầu mơ màng. Lúc đó đang là phiên gác của 
Frodo. Cậu nằm dựa lưng lên vách hố dốc, song 
chăng vì thế mà nhẹ đi cảm giác về gánh nặng đang 
chất lên cậu. Cậu nhìn lên bầu trời chằng chịt vệt 
khói và thấy những bóng ma lạ lùng, những hình thù 
cưỡi ngựa tối tăm, những khuôn mặt từ quá khứ. Cậu 
lạc mất khái niệm về thời gian, cứ lơ lửng giữa ngủ 
và thức, cho đến khi sự quên lãng chiếm lấy cậu. 


›k ®%£ % 


Đột nhiên Sam choàng tỉnh vì tưởng nghe thấy 
tiếng gọi của cậu chủ. Khi đó đã là buổi tối. Chắng 


https://thuviensach.vn 


thể là Frodo gọi, bởi cậu đã chìm vào giấc ngủ, và 
trượt xuống gần đáy hố. Gollum đang ở bên cậu. 
Trong giây lát Sam nghĩ gã đang cố đánh thức cậu; 
nhưng rồi chú thấy không phải vậy. Gollum đang nói 
chuyện một mình. Sméagol đang tranh cãi với một 
luồng suy nghĩ khác sử dụng cùng giọng nói nhưng 
chói tai và liên tục rít xì xì. Một tia sáng trắng nhạt và 
một tia sáng xanh thay phiên bừng lên trong mắt mỗi 
lần gã cất lời. 


“Sméagol đã hứa,” luồng suy nghĩ đầu tiên nói. 


“Phải, phải, bảo bối à,” câu trả lời cất lên, “bọn ta 
đã hứa: bảo vệ Bảo Bối của bọn ta, không để Hắn có 
được - không bao giờ. Nhưng nó đang tiến đến gần 
Hắn, phải, gần hơn từng bước. Bọn ta không hiểu tên 
Hobbit định làm gì với nó, phải bọn ta không hiểu.” 


“Tôi không biết. Tôi chăng có cách nào khác. Chủ 
nhân giữ nó. Sméagol đã hứa sẽ giúp chủ nhân.” 


“Phải, phải, giúp chủ nhân: chủ nhân của Bảo Bối. 
Nhưng nếu bọn ta là chủ nhân, bọn ta có thể giúp 
chính mình, phải, và vẫn giữ lời hứa.” 


“Nhưng Sméagol đã nói gã sẽ rất rất tốt. Hobbit 
dễ thương! Người lấy thừng ác ra khỏi chân Sméagol. 
Người nói năng dễ thương với tôi.” 


“Rất rất tốt ssao, hả bảo bối? Hãy cứ tốt, tốt như 
cá, mình à, nhưng tốt với bọn ta thôi. Không làm đau 
Hobbit dễ thương, dĩ nhiên rồi, không, không đâu.” 


“Nhưng Bảo Bối ràng buộc lời hứa,” giọng 
Sméaøgol phản đối. 


https://thuviensach.vn 


“Vậy thì hãy lấy nó,” giọng kia nói, “và tự bọn ta 
ràng buộc! Và bọn ta ssẽ là chủ nhân, gollum! Bắt tên 
Hobbit kia, tên Hobbit đa nghi bẩn thỉu, bắt hắn bò 
lết, phải rồi, gollum!” 


“Nhưng không làm gì Hobbit dễ thương chứ?” 


“ÔỒ không, không cần nếu không làm bọn ta vui. 
Nhưng vẫn là một tên Bao Gai, bảo bối à, phải một 
tên Bao Gai. Một Bao Gai đã ăn trộm nó. Hắn tìm 
được nó mà chẳng nói gì hết, chẳng nói gì. Bọn ta 
ghét lũ Bao Gai.” 


“Không, không phải Bao Gai này.” 


“Có, Bao Gai nào cũng thế. Tất cả những đứa giữ 
Bảo Bối. Bọn ta phải có nó!” 


“Nhưng Hắn sẽ thấy, Hắn sẽ biết. Hắn sẽ lấy nó 
khỏi bọn ta.” 


“Hắn thấy. Hắn biết. Hắn đã nghe chúng ta hứa 
hẹn ngu xuẩn - chống lại mệnh lệnh của Hắn, phải 
rồi. Phải lấy nó thôi. Lũ Ma đang truy lùng. Phải lấy 
nó thôi.” 


“Không phải cho Hắn!” 


“Không đâu, mình à. Xem này, bảo bối ơi: nếu có 
nó, bọn ta có thể thoát được, thậm chí thoát được cả 
Hắn, phải không nhỉ? Có lẽ bọn ta ssẽ vô cùng mạnh, 
mạnh hơn cả lũ Ma. Chúa Tế Sméagol? Gollum Vĩ 
Đại? Vua Gollum! Ngày nào cũng ăn cá, mỗi ngày ba 
bữa cá, tươi rói vừa bắt dưới biến lên. Gollum Bảo 


https://thuviensach.vn 


Bối! Phải có nó. Bọn ta muốn nó, bọn ta muốn nó, 
bọn ta muốn nó!” 


“Nhưng bọn họ có tận hai người. Họ sẽ tỉnh dậy 
nhanh chóng và giết chết chúng ta mất,” Sméagol rên 
rỉ trong nỗ lực cuối cùng. “Không phải lúc này, chưa 
được đâu.” 


“Bọn ta muốn nó! Nhưng” - đến đây có một 
khoảng ngập ngừng khá lầu, như thể có luồng suy 
nghĩ vừa mới lóe lên. “Chưa hả? Có lẽ vậy. Mụ sẽ 
øiúp một tay. Mụ sẽ giúp, phải.” 


“Không, không! Đường đó không được!” 
Sméagol ré lên. 


“Được! Bọn ta muốn nó! Bọn ta muốn nó!” 


Mỗi lần luồng suy nghĩ thứ hai cất lời, cánh tay 
dài của Gollum lại từ từ lần ra, mò mẫm về phía 
Frodo, và rồi thình lình thu về khi Sméagol lại lên 
tiếng. Cuối cùng thì cả hai tay, với những ngón dài 
cong lền và co giật liên hồi, đã vươn về phía cổ cậu. 


Sam nằm im, bị mê hoặc bởi cuộc tranh cãi, thế 
nhưng vẫn dõi theo từng cử động của Gollum từ dưới 
đôi mi nhắm hờ. Đối với suy nghĩ đơn giản của chú 
trước giờ, mối nguy chủ yếu từ phía Gollum chỉ là 
cơn đói xui gã ăn thịt người Hobbit. Nhưng giờ chú 
nhận ra rằng không phải như vậy: Gollum cũng chịu 
đựng sức lôi cuốn khủng khiếp của chiếc Nhẫn. Dĩ 
nhiên Chúa Tế Hắc Ám là Hắn; nhưng Sam tự hỏi 
Mụ là ai. Chú đoán rằng đó là một trong số những 


https://thuviensach.vn 


bạn bè bẩn thỉu mà tên đáng thương kia đã làm quen 
trên quãng đường lang thang của gã. Rồi chú quên 
mất vấn đề, bởi rành rành mọi thứ đã đi quá xa, và 
đang trở nên nguy hiểm. Một sức nặng lớn lao đè lên 
cả tay lẫn chân đánh thức chú, nhưng chú vẫn gắng tự 
đánh thức mình và ngôi dậy. Có điều gì đó cảnh báo 
chú hãy cẩn thận đừng để lộ mình đã nghe được cuộc 
tranh cãi. Chú cố tình thở một tiếng thật to và ngáp 
một cái thật lớn. 


“Mấy giờ rồi?” chú nói giọng ngái ngủ. 


Gollum rít lên một tiếng dài qua kẽ răng. Gã đứng 
lên trong chốc lát, căng thắng và đầy vẻ hăm dọa; 
nhưng rồi gã lại sụp xuống, đổ người lên cả chân lẫn 
tay và bò lên bờ hố. “Hobbit dễ thương! Sam dễ 
thương!” gã nói. “Những con sâu ngủ, phải, những 
con sâu ngủ! Để mặc Sméagol tốt canh gác! Nhưng 
tối rồi. Bóng đêm đang len lỏi. Đến lúc đi thôi.” 


“Quá đến lúc ấy chứ!” Sam nghĩ bụng. “Và cũng 
đến lúc chúng ta chia tay thôi.” Song trong đầu chú 
lại lóe lên thắc mắc đằng nào mới là nguy hiểm hơn: 
thả Gollum đi hay giữ gã lại bên họ. “Quỷ tha ma bắt 
gã đi! Ước gì mình được bóp cổ gã!” chú lãm bấm. 
Chú loạng choạng đi xuống bờ hố đánh thức cậu chủ. 


Thật kỳ lạ là Frodo đã cảm thấy khỏe lại. Cậu đã 
ngủ mơ. Bóng đen đã trôi đi, và một hình ảnh đẹp đế 
vừa đến với cậu trong vùng đất bệnh hoạn này. Chăng 
còn øì lưu lại trong ký ức của cậu về nó nữa, song 
cũng nhờ nó mà cậu cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm 
trong tim hơn. Gánh nặng của cậu đã bớt đè nặng lên 
cậu. Gollum mừng rỡ chào đón cậu như một con chó 
nhà. Gã cười khúc khích và nói luôn mồm, bẻ những 


https://thuviensach.vn 


ngón tay dài quờ quờ vào đầu gối Frodo. Frodo mỉm 
cười với gã. 


“Đi thôi!” cậu nói. “Ngươi đã dẫn bọn ta rất giỏi 
và tận tâm. Đây là đoạn đường cuối cùng rồi. Hãy 
đưa bọn ta đến Cống rồi sau đó ta sẽ không đòi hỏi 
thêm nữa đâu. Hãy đưa bọn ta đến Cống, rồi ngươi có 
thể đi đầu tùy ngươi - chỉ đừng đến với kẻ thù của 
bọn ta là được.” 


“Đến Cổng hả?” Gollum ré lên, có vẻ kinh ngạc 
và hoảng sợ. “Đến Cổng, chủ nhân nói vậy đấy! Phải, 
người nói vậy. Và Sméagol tốt làm theo những gì 
người nói, ô phải rồi. Nhưng khi đến gần, có lẽ chúng 
ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy. Nó không hay ho chút 
nào cả đâu. Ô không! Ô không!” 


“Đi đi nào!” Sam nói. “Cố mà chịu đựng đi!” 


› +®%£ % 


Trong bóng tối đang trùm xuống, họ loạng choạng 
bước ra khỏi hố và chậm rãi len lỏi xuyên qua vùng 
đất chết. Chưa đi được bao xa họ đã lần nữa cảm thấy 
nỗi sợ hãi đã từng trút lên đầu khi hình thù có cánh 
liệng qua vùng đầm lầy. Họ dừng chân, rạp người 
xuống mặt đất nặng mùi; thế nhưng họ chắng nhìn 
thấy gì trên bầu trời tối tấm ảm đạm phía trên, và mối 
đe dọa rồi cũng sớm bay qua, ở tít phía trên cao, có lẽ 
là để thực hiện một công chuyện chớp nhoáng nào đó 


https://thuviensach.vn 


của Barad-dôr. Một lát sau Gollum đứng dậy và lại 
lần mò về phía trước, vừa càu nhàu vừa run rẩy. 


Khoảng một giờ sau nửa đêm nỗi sợ hãi lại trút 
lên họ lần thứ ba, nhưng lần này dường như xa xôi 
hơn, như thể đang bay qua ở mãi tít trên cao những 
đám mây, lao đi với tốc độ khủng khiếp về đằng Tây. 
Tuy nhiên Gollum thì khiếp sợ đến khổ sở, và đỉnh 
ninh rằng họ đang bị săn lùng, rằng cuộc hành trình 
của họ đã bị phát hiện. 


“Ba lần liền!” gã rên rỉ. “Ba lần là đe dọa rồi đấy. 
Chúng cảm thấy ta ở đây, chúng cảm thấy Bảo Bối. 
Bảo Bối là chủ nhân của chúng. Chúng ta không đi 
tiếp đường này được nữa, không. Vô ích thôi, vô 
ích!” 


Cầu xin và nói ngọt không còn hiệu quả chút nào 
nữa. Phải đến tận khi Frodo tức giận ra lệnh cho gã 
và đặt tay lên chuôi kiếm gã mới chịu đứng lên. Rồi 
øã vùng văng lên đường, đi phía trước họ như con 
chó vừa bị đánh. 


Họ cứ thế loạng choạng xuyên qua buổi tàn đêm 
đầy mệt nhọc, bước đi trong im lặng, đầu cúi thấp, 
chẳng nhìn thấy gì, chăng nghe thấy gì ngoài tiếng 
gió rít bên tai, cho đến tận khi bắt đầu một ngày mới 
đầy sợ hãi. 


Chương III 


CỔNG ĐEN ĐÃ ĐÓNG 


https://thuviensach.vn 


Ngày tiếp theo còn chưa kịp hửng thì hành trình 
đến Mordor của họ đã kết thúc. Vùng đầm lầy và 
hoang mạc giờ đã ở phía sau họ. Còn ở phía trước, 
đen đặc trên nền trời xám, dãy núi khống lồ ngấng 
lên những cái đầu hăm dọa. 


Ở phía Tây Mordor, dãy Ephel Dúath, tức Dãy 
Núi Bóng Đêm, đương trải ra đầy u ám, còn ở phía 
Bắc là những đỉnh lởm chởm và những sống núi trơ 
trụi thuộc dãy Ered Lithui xám xịt màu tro. Thế 
nhưng khi hai dãy núi tiến sát vào nhau để ghép 
thành bức tường bao khống lồ xung quanh những 
mảnh đồng bằng tang tóc Lithlad và Gorgoroth, và 
biến nội địa Núrnen ngay giữa trung tâm, chúng vươn 
những cánh tay dài lên phía Bắc và ở giữa những 
cánh tay này có một hẻm núi sâu. Đó là Cirith 
Gorgor, Đèo Ma Ám, lối vào vùng đất của Kẻ Thù. 
Những vách đá cao hạ thấp xuống ở hai bên sườn, và 
nhô ra phía trước miệng đẻo là hai quả đồi dốc đứng, 
đen đúa và trơ trụi. Trên đỉnh đồi mọc lên Cặp Nanh 
Mordor, hai ngọn tháp vững chãi và cao lớn. Vào 
những ngày quá khứ xa xưa, chúng được xây bởi Con 
Người Gondor đang ở đỉnh cao kiêu hãnh và hùng 
mạnh, sau khi đánh bại Sauron khiến hắn cao chạy xa 
bay, để đề phòng hắn sẽ tìm cách trở lại chốn cũ. 
Nhưng rồi sức mạnh của Gondor đã suy giảm, con 
người ngủ quên, và hai ngọn tháp bị bỏ mặc đứng đó 
nhiều năm ròng. Và rồi Sauron trở lại. Giờ thì hai 
ngọn tháp canh suy tàn ngày nào đã được sửa chữa, 
trang bị đầy vũ khí, và được canh phòng cẩn mật 
không lơi lỏng. Mặt tháp bằng đá, những ô cửa số 
nhìn về phía Bắc, Đông và Tây, và từ mỗi ô cửa sổ 
nhìn ra là những con mắt không hề biết ngủ. 


https://thuviensach.vn 


Vắt qua lối vào con đẻo, từ vách đá này sang vách 
đá kia, Chúa Tế Hắc Ám đã xây dựng một thành lũy 
bằng đá. Ở đó chỉ có duy nhất một cổng sắt, và trên 
mặt tường thành có lỗ châu mai đám lính canh rảo 
bước không ngơi nghỉ. Dưới hai quả đồi ở hai bên, 
hàng trăm hang động và hốc giòi ăn được đào vào 
vách đá; náu trong đó là cả một đội quân Ơrc sẵn 
sàng đợi lệnh là lao lên phía trước như lũ kiến đen 
xông trận. Không ai có thể vượt qua Cặp Nanh 
Mordor mà không phải nhận nhát cắn, trừ phi được 
Sauron triệu hồi, hoặc biết được mật khẩu để mở 
Morannon, chiếc cổng đen dẫn vào vùng đất của hắn. 


Hai chàng Hobbit tuyệt vọng nhìn hai ngọn tháp 
và bức tường thành. Từ đằng xa, trong ánh sáng lờ 
mờ, họ đã nhìn thấy những tên lính gác đen đi đi lại 
lại phía trên mặt tường, và cả những tên lính tuần ở 
đằng trước cổng. Lúc này họ đang nằm nhìn qua mép 
hõm đá trong vùng bóng đổ của nhánh núi ngang đầu 
Bắc dãy Ephel Dúath. Nếu giương cánh xuyên thắng 
qua bầu không khí nặng nề, một con quạ có lẽ chỉ cần 
bay một sải từ nơi họ đang ấn náu đến đỉnh tòa tháp 
gần nhất. Một làn khói mờ cuộn lên phía trên tháp, 
như thể đang có lửa cháy âm ỉ trong quá đồi bên 
dưới. 


Trời đã sáng rõ, ánh mặt trời vàng vọt lấp lánh 
trên những chóp núi chết của dãy Ered Lithui. Rồi 
đột nhiên họ nghe thấy tiếng kèn đồng lanh lảnh: 
chúng réo lên từ hai tòa tháp canh, rồi từ mãi xa, phía 
những thành lũy và tiền đồn bí mật bên trong vùng 
đồi, vang lên tiếng trả lời; xa hơn nữa, thăm thắm 


https://thuviensach.vn 


nhưng rộn vang đầy hung gở, những hồi tù và cùng 
tiếng trống dồn mạnh mẽ từ Barad-dôr vang vọng 
khắp các thung trũng bên trong. Lại thêm một ngày 
khủng khiếp ăm ắp sợ hãi và cực nhọc đến với 
Mordor; đội quân gác đêm được triệu về những hầm 
tối và hang sâu, còn đội gác ngày, với những con mắt 
xấu xa tàn ác, đang hành quân đến chốt. Ánh thép lập 
lòe mờ ảo trên tường thành. 


“Chà, vậy là chúng ta đến nơi rồi đấy!” Sam nói. 
“Đây là Cổng, và tôi trông nó có lẽ là nơi xa nhất mà 
chúng ta đến được. Ôi trời, nếu nhìn thấy tôi lúc này, 
Bõ Già sẽ nghĩ ra lắm câu mà nói với tôi đấy! Ông 
vẫn thường nói tôi sẽ đi đến chỗ chăng ra gì nếu 
không chịu nhìn xem đang bước đi đầu. Nhưng giờ 
tôi không cho rằng sẽ được gặp lại ông cụ nữa. Ông 
sẽ mất cơ hội nói câu đã bảo với mi rồi mà Sam: thật 
tiếc quá đi. Phải chỉ tôi được nhìn thấy lại khuôn mặt 
già của ông, ông cứ việc luôn mồm mắng tôi đến 
chừng nào đứt hơi thì thôi. Tuy nhiên tôi sẽ phải đi 
rửa ráy trước đã, nếu không ông chăng nhận ra tôi 
đầu. 


“Tôi cho rằng có hỏi “giờ chúng ta sẽ đi đường 
nào?” cũng chẳng được tích sự gì. Ta chăng đi xa hơn 
được nữa - trừ phi chúng ta đến xin lũ Orc cho đi 
nhờ.” 


“Không, không!” Gollum nói. “Vô ích thôi. 
Chúng ta chăng đi xa hơn được nữa. Sméagol đã bảo 
rồi. Gã nói: chúng ta sẽ đến Cổng, rồi chúng ta sẽ 
thấy. Và chúng ta thấy rồi. Ô phải, bảo bối à, chúng ta 


https://thuviensach.vn 


thấy rồi. Sméagol biết Hobbit không đi đường này 
được. Ô phải, Sméagol đã biết.” 


“Thế ngươi đưa bọn ta tới đây để làm cái quái quỷ 
øì vậy?” Sam cất tiếng, chú chăng thấy có tâm trạng 
nào mà công bằng hay biết điều. 


“Chủ nhân nói vậy. Chủ nhân nói: Đưa chúng ta 
đến Cổng. Nên Sméagol rất tốt làm vậy. Chủ nhân 
nói vậy, chủ nhân sáng suốt.” 


“Ta đã nói vậy đấy,” Frodo nói. Khuôn mặt cậu 
nghiêm trang và bất động, nhưng cương quyết. Cậu 
bẩn thỉu, phờ phạc, chỉ chực lả đi vì mệt, nhưng cậu 
không còn co rúm nữa, và đôi mắt cậu trong sáng. 
“Ta nói vậy, bởi ta có ý định đi vào Mordor, và ta 
không biết đường nào khác. Chính vì vậy ta sẽ đi 
đường này. Ta không yêu cầu bất cứ ai phải đi cùng 
ta hết.” 


“Không, không, chủ nhân!” Gollum vừa gào khóc 
vừa bấu lẫy cậu, trông có vẻ đau đớn vô cùng. 
“Đường đó vô ích! Vô ích! Đừng mang Bảo Bối đến 
cho Hắn! Hắn sẽ ăn thịt tất cả chúng ta, nếu Hắn lấy 
được nó, Hắn sẽ ăn thịt cả thế giới. Giữ lấy nó đi, chủ 
nhân tốt bụng, và hãy tử tế với Sméagol. Đừng để 
Hắn có nó. Hoặc đi khỏi đây, đến những nơi đẹp đẽ, 
và trả lại nó cho Sméagol bé bỏng. Phải, phải, chủ 
nhân trả lại nó, nhá? Sméagol sẽ giữ nó cẩn thận; gã 
sẽ làm nhiều việc tốt, nhất là với Hobbit dễ thương. 
Hobbit về nhà đi. Đừng đi đến Cống!” 


“Ta được lệnh phải đi vào đất Mordor, vì thế ta sẽ 
đi,” EFrodo nói. “Nếu chỉ có duy nhất một đường, thì 


https://thuviensach.vn 


ta phải theo đường đó. Còn sau đó điều gì đến sẽ phải 
đến.” 


Sam chăng nói gi. Vẻ mặt Frodo đủ với chú rồi; 
chú biết có nói gì cũng vô ích. Và xét cho cùng chú 
chưa bao giờ có hy vọng đúng nghĩa nào vào mục 
tiêu này kể từ khi nó bắt đầu; nhưng vốn là một người 
Hobbit vui vẻ chú không cần hy vọng, chỉ miễn sao 
có thể trì hoãn được nỗi tuyệt vọng. Giờ họ đã đến 
được đoạn kết đau đớn. Thế nhưng chú đã bám theo 
cậu chủ suốt cả quãng đường; ấy là lý do chủ yếu để 
chú thực hiện cuộc hành trình này, và chú sẽ vẫn bám 
theo cậu. Cậu chủ của chú sẽ không phải đến Mordor 
một mình. Sam sẽ đi cùng với cậu - và ít nhất thì bọn 
họ cũng sẽ rũ được Gollum. 


Tuy vậy, Gollum lại chưa có ý định bị rũ bỏ. Gã 
quỳ sụp xuống chân Frodo, vặn vẹo hai tay mà gào 
khóc. “Đừng đi đường này, chủ nhần!” gã van nài. 
“Có một đường khác. Ô phải, đúng thế. Một đường 
khác, tối hơn, khó tìm hơn, bí mật hơn. Nhưng 
Sméagol biết. Để Sméagol chỉ cho!” 


“Một đường khác!” Frodo vừa nghi ngờ nói vừa 
nhìn xuống Gollum bằng ánh mắt dò xét. 


“Phải! Phải! Chắc chắn vậy! Từng có một đường 
khác. Sméagol đã tìm ra nó. Hãy đi xem nó còn ở đó 


không!” 


“Ngươi chưa từng nói chuyện này từ trước.” 


https://thuviensach.vn 


“Không. Chủ nhân không hỏi. Chủ nhân không 
nói định làm gì. Không nói cho Sméagol tội nghiệp. 
Người nói: Sméagol, hãy đưa ta đến Cổng - và rồi 
tạm biệt! Sméagol có thể chạy đi làm người tốt. 
Nhưng giờ người lại nói: Ta có ý định đi vào Mordor 
bằng đường này. Thế nên Sméagol rất sợ. Gã không 
muốn mất chủ nhân dễ thương. Và gã đã hứa, chủ 
nhân đã bắt gã hứa, phải bảo vệ Bảo Bối. Nhưng nếu 
đi đường này, chủ nhân sẽ mang nó đến cho hắn, 
mang vào thắng Bàn Tay Đen. Vậy nên Sméagol phải 
cứu cả hai, và gã nghĩ ra đường khác đã từng có, 
ngày xưa. Chủ nhân dễ thương. Sméagol rất tốt, lúc 
nào cũng muốn giúp đỡ.” 


Sam cau mày. Nếu chú có thể dùng ánh mắt mà 
khoan lỗ vào Gollum, chắc hăn chú đã làm vậy rồi. 
Tâm trí chú đầy hoài nghi. Cứ nhìn trước mắt thì 
Gollum đau khổ và khắc khoải muốn được giúp đỡ 
Frodo thực lòng. Nhưng khi nhớ lại cuộc tranh cãi, 
Sam thấy khó có thể tin tưởng rằng tên Sméagol vốn 
chìm nghỉm bao lầu nay lại có thể vùng lên thắng thế 
được: dù thế nào giọng gã cũng không có được lời 
chốt trong cuộc tranh cãi. Suy đoán của Sam là hai 
nửa Sméagol và Gollum (hoặc như chú gọi trong tâm 
trí là thăng Lủi và thằng Hủi) đã hữu chiến và lập liên 
minh tạm thời: không tên nào muốn Kẻ Thù lấy được 
chiếc Nhẫn; cả hai đều mong bảo vệ Frodo khỏi bị 
bắt, và luôn giữ cậu trong tầm mắt, càng lâu càng tốt 
- miễn sao thằng Hủi vẫn còn cơ hội đặt tay lên “Bảo 
Bối” của nó. Sam nghi ngờ liệu thực sự có còn đường 
khác vào Mordor hay không. 


https://thuviensach.vn 


“Và thật may là chăng có nửa nào của tên gian ác 
lọc lõi kia biết được cậu chủ định làm øì,” chú nghĩ. 
“Nếu gã biết cậu Frodo đang cố đặt dấu chấm hết 
vĩnh viễn cho Bảo Bối của gã, mình cá là phiền toái 
sẽ xảy ra rất nhanh chóng. Dù thế nào thì thằng Hủi 
vẫn quá sợ Kẻ Thù - và gã đang thừa hành mệnh lệnh 
nào đó của hắn, hoặc đã từng phải thừa hành - đến 
nỗi gã thà phản bội bọn mình còn hơn bị phát hiện 
đang giúp đỡ bọn mình; và còn hơn là để Bảo Bối 
của gã bị nung chảy, có lẽ vậy. Chí ít thì đó là suy 
đoán của mình. Và mình hy vọng cậu chủ sẽ suy nghĩ 
thật cẩn trọng. Cậu ấy sáng suốt hơn bất kỳ ai, nhưng 
trái tim lại mềm yếu, cậu ấy là vậy đấy. Chăng có 
người nhà Gamgee nào đoán được cậu ấy sẽ làm gì 
tiếp sau đây.” 


Frodo không trả lời Gollum ngay. Trong khi 
những hoài nghi cứ lần lượt đi qua cái đầu chậm chạp 
nhưng sắc sảo của Sam, cậu vẫn chỉ đứng đó nhìn 
chăm chú về phía vách đá tối tắm Cirith Gorgor. Cái 
hốc trũng họ chọn làm nơi ẩn náu ăn sâu vào sườn 
một quả đồi thấp, cao hơn một chút so với dải thung 
lũng dài sâu như đường hào trải ra giữa nó và những 
nhánh ngang ngoài cùng của bức tường núi. Đứng 
ngay chính giữa thung lũng là nền móng đen của tòa 
tháp canh phía Tây. Trong nắng sớm, những con 
đường đổ về Cổng Mordor giờ đây đều hiện ra rõ 
ràng, nhợt nhạt và bụi bặm; một con đường vòng lại 
phía Bắc; một đường khác mờ nhạt dần về phía Đồng 
trong sương mù phủ khắp chân dãy Ered Lithui; và 
con đường thứ ba chạy về phía cậu. Sau khi vòng gấp 
qua tòa tháp, nó đi vào một hẻm núi hẹp và chạy 
không xa bên dưới hốc đá nơi cậu đang đứng. Sang 
phía Tây, bên phải cậu, nó rẽ vòng vẻo theo các vai 
núi, rồi biến mất về phía Nam trong vùng bóng tối 


https://thuviensach.vn 


dày đặc đã trùm lên toàn bộ sườn Tây dãy Ephel 
Dúath; vượt ra ngoài tầm nhìn của cậu nó tiếp tục 
chạy vào vùng đất hẹp giữa dãy núi và dòng Sông Cả. 


Trong lúc quan sát Frodo dần nhận ra đang có một 
sự rung động và dịch chuyển rất lớn diễn ra trên đồng 
bằng. Trông như có rất nhiều đạo quân đang duyệt 
binh, cho dù phần lớn đã bị che khuất sau sậy và khói 
sương kéo đến từ những vùng hoang dã và đầm lầy 
phía ngoài xa. Thế nhưng đây đó cậu vẫn nhìn thấy 
ánh sáng lấp loáng trên giáo và mũ giáp; và ở khắp 
khoảng đất bằng bên cạnh những con đường có thể 
nhìn thấy ky binh phi thành nhiều tốp. Cậu nhớ lại 
những gì đã thấy từ đằng xa lúc còn ở Amon Hen, 
mới vài ngày trước, dù lúc này cậu tưởng như nhiều 
năm đã trôi qua. Rồi cậu nhận ra niềm hy vọng vừa 
bừng lên trong tim trong một khoảnh khắc ngông 
cuồng chỉ là hy vọng hão. Những hồi kèn đồng cất 
lên không phải để thách thức mà là chào đón. Đây 
không phải cuộc tấn công Chúa Tế Hắc Ám của 
người Gondor, vùng lên như những bóng ma báo thù 
từ những nấm mồ chôn kẻ dũng cảm đã gục xuống từ 
lâu. Đó là Con Người thuộc những bộ tộc khác, từ 
những vùng đất ở miền Đông rộng lớn, tập trung theo 
lời hiệu triệu của Chúa Tể chúng; những đội quân đã 
hạ trại trước. Cổng từ đêm hôm trước giờ đổ vào 
trong để làm phình thêm sức mạnh đang ngày càng 
gia tăng. Như thể chợt nhận rõ mối nguy hiểm từ vị 
trí của họ, đơn độc trong ánh sáng ban ngày mỗi lúc 
một mạnh và ở quá gần mối đe dọa lớn lao này, 
Frodo vội kéo tấm mũ trùm xám mỏng manh lên sát 
đầu, đoạn bước xuống hốc trũng. Rồi cậu quay sang 
phía Gollum. 


https://thuviensach.vn 


“Sméagol,” cậu nói, “ta sẽ tin ngươi thêm lần nữa. 
Rõ ràng là ta buộc phải làm vậy, và số phận của ta là 
phải nhận sự giúp đỡ của ngươi, kẻ ta ít trông đợi 
nhất, và số phận của ngươi là phải giúp đỡ ta, người 
mà ngươi đã từ lâu theo đuổi với những mục đích xấu 
xa. Cho đến giờ ngươi đã xứng đáng với lòng tốt của 
ta và đã giữ lời hứa một cách trung thực. Trung thực, 
ta nói vậy và ta nghĩ vậy,” cậu nói thêm và đưa mắt 
về phía Sam, “cho đến giờ bọn ta đã hai lần nằm 
trong tay ngươi rồi, và ngươi chưa làm gì tổn hại đến 
bọn ta cả. Và ngươi cũng không định cướp khỏi ta 
thứ mà ngươi từng mong mỏi. Cầu cho lần thứ ba sẽ 
là tốt đẹp nhất!. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, Sméaøol, 
ngươi đang øặp nguy đấy.” 


“Vâng, vâng, thưa chủ nhân!” Gollum nói. “Nguy 
hiểm khủng khiếp! Xương Sméagol rung lên khi nghĩ 
đến nó, nhưng gã không bỏ chạy. Gã phải giúp đỡ 
chủ nhân dễ thương.” 


“Ta không nói đến mối nguy mà tất cả chúng ta 
cùng đang chịu đựng,” Frodo nói. “Ý ta là mối nguy 
cho một mình ngươi thôi. Ngươi đã thề có thứ mà 
ngươi gọi là Bảo Bối. Hãy nhớ điều đó! Nó sẽ ràng 
buộc ngươi; thế nhưng nó cũng sẽ tìm ra cách bóp 
méo lời hứa và làm hại ngươi. Và ngươi đã bắt đầu bị 
bóp méo rồi đấy. Ngươi vừa mới để lộ chân tướng 
với ta, một cách ngu xuẩn. Ngươi đã nói hãy trả lại 
nó cho Sméagol. Đừng bao giờ nhắc lại điều đói 
Đừng để suy nghĩ đó lớn lên trong ngươi! Ngươi sẽ 
không bao giờ lấy lại được nó đâu. Nhưng khao khát 
có nó có thể dẫn ngươi vào đường chết. Ngươi không 
bao giờ lấy lại được nó đâu. Tới lúc nguy cấp nhất, 
Sméaøol, ta sẽ đeo Bảo Bối vào; và Bảo Bối đã làm 
chủ ngươi từ lâu lắm rồi. Nếu ta đeo nó và ra lệnh 


https://thuviensach.vn 


cho ngươi, ngươi sẽ tuân theo, ngay cả nếu nghe lệnh 
nhảy xuống từ vách núi hoặc ném mình vào lửa. Và 
mệnh lệnh của ta là thế đấy. Vậy nên hãy cẩn thận, 
Sméagol!” 


Sam nhìn cậu chủ vẻ đồng tình, và cả ngạc nhiên: 
Frodo mang một vẻ mặt và giọng điệu mà chú chưa 
từng được biết. Lúc nào chú cũng đỉnh ninh rằng lòng 
tốt của cậu Frodo kính yêu lớn đến nỗi chắc hăn phải 
bao gồm một hàm lượng mù quáng đáng kể. Dĩ nhiên 
chú cũng đoan chắc một niềm tin mâu thuẫn rằng cậu 
Frodo là người thông thái nhất thế giới (may ra còn 
ngoại lệ là ông Bilbo và Gandalf). Gollum, bằng cách 
riêng của gã, nhưng đáng thông cảm hơn bởi quãng 
thời gian quen biết ngắn ngủi hơn nhiều, có lẽ cũng 
đã mắc sai lầm tương tự, lẫn lộn lòng tốt và sự mù 
quáng. Dù thế nào những lời nói này cũng đã khiến 
hắn kinh sợ mất vía. Gã phủ phục xuống mặt đất và 
chăng nói được từ nào cho rõ tiếng ngoài chủ nhân dễ 
thương. 


Erodo kiên nhẫn đợi một lát rồi cậu lại lên tiếng 
nhưng ít lạnh lùng hắn. “Nào, Gollum hay Sméagol 
thì tùy ngươi, hãy nói cho ta biết về đường kia đi, và 
nếu có thể hãy cho ta thấy có hy vọng nào ở đó, đủ để 
thuyết phục ta rẽ khỏi con đường bằng phẳng. Ta 
đang rất vội.” 


Nhưng Gollum lại đang rơi vào một tình trạng 
thảm hại, và lời đe dọa của Frodo đã khiến gã khá 
suy sụp. Chăng dễ gì moi ra được thông tin rõ ràng 
nào từ gã, giữa những tiếng lãm bẩm và tiếng rít the 
thé, chốc chốc lại gián đoạn để cho gã bò xuống nền 
đất và cầu xin cả hai người hãy tốt với “Sméagol bé 


bỏng tội nghiệp”. Một lúc sau gã mới dần trấn tĩnh lại 


https://thuviensach.vn 


đôi chút, và thu thập từng chút thông tin rời rạc, 
Frodo hiểu rằng nếu cứ theo con đường rẽ về phía 
Tây dãy Ephel Dúath sẽ đến được một ngã tư trong 
vòng cây cối tối sẫm. Về phía bên phải có một con 
đường dẫn xuống Osøiliath và những cây cầu qua 
dòng Anduin; còn ở giữa, con đường tiếp tục hướng 
về phía Nam. 


“Đi mãi, đi mãi, đi mãi,” Gollum nói. “Bọn ta 
chưa bao giờ đi đường đó, nhưng người ta nói nó đi 
suốt một trăm lý, cho đến khi nhìn thấy vùng Nước 
Lớn không bao giờ đứng yên. Có rất nhiều cá ở đó, 
và cả những con chim lớn ăn cá: chim rất ngon: 
nhưng bọn ta chưa bao giờ đến đó, than ôi! Bọn ta 
chưa bao giờ có cơ hội. Và xa hơn nữa lại có thêm 
những vùng đất khác, người ta nói vậy, nhưng ở đó 
tên Mặt Vàng rất nóng, mây chẳng có, con người dữ 
tợn và có khuôn mặt tối tăm. Bọn ta không muốn 
thấy nơi đó.” 


“Chắng ai muốn cả!” Frodo nói. “Nhưng đừng lan 
man ra khỏi đường của ngươi nữa. Thế lối rẽ thứ ba 
thì sao?” 


“Ồ phải, ồ phải, có con đường thứ ba nữa,” 
Gollum nói. “Đó là con đường bên trái. Ngay lập tức 
nó trèo lên, lên mãi, vòng vẻo và leo ngược lại phía 
những bóng đen cao lớn. Khi nó đi vòng qua tảng đá 
đen, người sẽ thấy nó, đột nhiên người sẽ thấy nó 
ngay phía trên, và người sẽ muốn trốn đi.” 


“Thấy nó, thấy nó? Ngươi sẽ thấy gì?” 


“Thành trì cổ, rất cổ, giờ thì rất khủng khiếp. Bọn 
ta từng được nghe chuyện từ phương Nam, khi 


https://thuviensach.vn 


Sméagol còn trẻ, lâu lắm rồi. Ô phải rồi, bọn ta từng 
kể rất nhiều chuyện vào buổi tối, ngồi bên bờ Sông 
Cả, ở những vùng đất đầy liễu rủ, khi dòng sông cũng 
còn trẻ, gollum, gollum.” Gã bắt đầu khóc lóc và làu 
bàu. Hai chàng Hobbit kiên nhẫn chờ đợi. 


“Chuyện từ phương Nam,” Gollum lại nói tiếp, 
“kể về những Con Người to lớn có đôi mắt sáng, và 
nhà cửa trông như những quả đồi đá, và vương miện 
bạc trên đầu Nhà Vua của họ và thân Cây Trắng của 
ông ta: những câu chuyện tuyệt vời. Họ xây những 
tòa tháp cao lớn, một trong số đó có màu trắng bạc, 
và trong đó có một viên đá giống như Mặt Trăng, 
xung quanh là những bức tường trắng lớn. Ô phải, có 
rất nhiều câu chuyện kể về tòa Tháp Mặt Trăng.” 


“Đó có lẽ là Minas Ithil mà Isildur con trai Elendir 
đã xây nên,” Frodo nói. “Chính Isildur đã chém đứt 
ngón tay Kẻ Thù.” 


“Phải, Hắn chỉ có bốn ngón trên Bàn Tay Đen, 
nhưng chừng đó cũng là đủ rồi,” Gollum rùng mình 
nói. “Và Hắn ghét thành phố của Isildur.” 


“Có gøì mà hắn không ghét chứ?” Frodo nói. 
“Nhưng tòa Tháp Mặt Trăng đó thì ảnh hưởng øì đến 
chúng ta?” 


“Vâng, thưa chủ nhân, nó đã ở đó và nó đang ở 
đó: tòa tháp cao lớn, những ngôi nhà màu trắng và 
bức tường thành; nhưng giờ không còn dễ thương, 
không còn đẹp đẽ nữa. Hắn đã chinh phục nó từ lâu 
lắm rồi. Giờ đó là một nơi vô cùng khủng khiếp. 
Người lữ hành run sợ khi nhìn thấy nó, họ bò ra khỏi 
tầm nhìn của nó, họ lảng tránh bóng tối của nó. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng chủ nhần buộc phải đi đường đó. Đó là con 
đường khác duy nhất. Bởi dãy núi ở đó thấp hơn, và 
con đường cổ cứ đi lên mãi lên mãi, cho đến khi nó 
đến được con đèo tăm tối ở trên đỉnh, và rồi nó lại đi 
xuống, xuống mãi - xuống đến Gorgoroth.” Giọng gã 
chìm xuống chỉ còn là tiếng thì thầm và gã rùng 
mình. 


“Nhưng nếu vậy thì đường đó có ích cho bọn ta 
làm sao được?” Sam hỏi. “Rõ ràng Kẻ Thù thông 
thạo tất cả núi non của hắn, vậy liệu con đường đó có 
bị canh phòng cẩn mật như ở đây không? Tòa tháp đó 
không bỏ trống chứ?” 


“Ồ không, không trống!” Gollum thì thầm. “Nó 
có vẻ như bỏ trống, nhưng không phải vậy, ồ không! 
Nhiều thứ đáng sợ sống ở đó. Orc, phải lúc nào cũng 
có Orc; nhưng những thứ tồi tệ hơn, những thứ tồi tệ 
hơn cũng sống ở đó. Con đường leo đến ngay dưới 
bóng tường thành và đi qua cổng. Chăng có gì di 
chuyển trên đường mà chúng không biết. Những thứ 
bên trong biết hết: đó là bọn Gác Câm.” 


“Vậy ra đó là lời khuyên của ngươi,” Sam nói, 
“rằng chúng ta sẽ phải vượt qua một hành trình xa xôi 
khác về phía Nam, để đến đó rồi mới phát hiện ra, 
nếu có lúc nào đến đó, rằng chúng ta lại rơi vào tình 
thế khó khăn giống y như lúc này hoặc thậm chí còn 
tôi tệ hơn sao?” 


“Không, dĩ nhiên là không,” Gollum nói. “Hobbit 
phải biết, phải cố hiếu. Hắn chắng nghĩ bị tấn công 
đường đó. Con Mắt của hắn nhìn khắp hướng, nhưng 
chú ý một số nơi kỹ hơn một số nơi khác. Hắn chẳng 
thể nhìn thấy mọi thứ cùng một lúc, chưa thể. Các 


https://thuviensach.vn 


Cậu biết đấy, Hắn đã chinh phục tất cả vùng đất phía 
Tây Dãy Núi Bóng Đêm xuống tận Sông Cả, và giờ 
Hắn nắm giữ những cây cầu. Hắn nghĩ chăng ai đến 
được Tháp Trăng mà không phải đánh trận to ở 
những cây cầu, hoặc phải dùng rất nhiều thuyền 
không che giấu nổi và Hắn sẽ biết được.” 


“Ngươi có vẻ biết nhiều những gì Hắn đang làm 
và suy nghĩ đấy,” Sam nói. “Gần đây ngươi có nói 
chuyện với Hắn không? Hay chỉ đàn đúm với lũ Orc 
thôi?” 


“Hobbit không dễ thương, không biết điều,” 
Gollum vừa nói vừa ném cho Sam cái nhìn giận dữ 
rồi quay về phía Frodo. “Sméagol đã nói chuyện với 
Orc, phải dĩ nhiên, trước khi gã gặp chủ nhân, và với 
bao nhiêu người khác: gã đã đi rất xa. Và những øì gã 
nói lúc này cũng có rất nhiều người nói. Chính phía 
Bắc này mới là mối nguy lớn cho Hắn, và cho cả 
chúng ta. Một ngày nào đó, một ngày nào đó sớm 
thôi, Hắn sẽ ra khỏi Cổng Đen. Đó là đường duy nhất 
những đạo quân lớn có thể đến được. Còn xa tít 
xuống phía Tây, Hắn chăng thèm lo ngại, và ở đó có 
bọn Gác Câm.” 


“Chỉ vậy thôi sao!” Sam nói, quyết tâm không nao 
núng. “Vậy ra chúng ta sẽ đi lên gõ cổng và hỏi liệu 
chúng ta có đi đúng đường đến Mordor không hả? 
Hay chúng bị câm nên chẳng trả lời nổi? Chẳng có lý 
øì cả. Chúng ta cũng có thể làm vậy ở đây, và tiết 
kiệm được một chuyến cuốc bộ dài.” 


“Đùng lấy chuyện đó ra đùa,” Gollum rít lên. 
“Chẳng buồn cười đầu, ồ không! Chắng hài hước 
đầu. Ngay việc cố mà đi vào Mordor đã chăng có lý 


https://thuviensach.vn 


øì hết. Nhưng nếu chủ nhân nói ta phải đi hay ta sẽ 
đi, thì ngươi sẽ phải thử đường nào đó. Nhưng ngươi 
không được đi tới thành phố khủng khiếp, ồ không, 
nhất định là không. Đó là chỗ Sméagol giúp được, 
Sméagol dễ thương, dù chăng ai chịu nói cho gã biết 
tất cả chuyện này là thế nào. Sméagol lại giúp nữa. 
Gã đã tìm thấy nó. Gã biết nó.” 


“Ngươi đã tìm thấy gì vậy?” Frodo hỏi. 


Gollum cúi người và giọng gã lại thấp xuống chỉ 
còn là tiếng thì thầm. “Một đường mòn nhỏ dẫn lên 
dãy núi; và rồi một cầu thang, một cầu thang hẹp, ồ 
phải, rất dài và hẹp. Và rồi thêm cầu thang nữa. Và 
rồi” - giọng gã thậm chí còn hạ xuống thấp hơn - 
“đến một đường hầm, một đường hầm tối; và cuối 
cùng là một khe nứt, và một đường mòn tít trên cao 
đèo chính. Đó chính là đường đã đưa Sméagol ra 
khỏi bóng tối. Nhưng đã nhiều năm trước rồi. Đường 
mòn giờ có thể đã biến mất; nhưng có lẽ là không, có 
lẽ không.” 


“Ta không thích nghe chuyện này chút nào,” Sam 
nói. “Dù thế nào thì nghe kể cũng quá dễ dàng. Nếu 
đường mòn vẫn còn đó, nó cũng sẽ bị canh gác. 
Chắng lẽ nó lại không bị canh gác ư, Gollum?” Nói 
đến đây cậu bắt gặp, hay tưởng như đã bắt gặp, ánh 
sáng xanh lóe lên trong mắt Gollum. Gollum lãm 
bẩm øì đó nhưng không trả lời. 


“Nó không bị canh gác chứ?” Frodo nghiêm 
giọng nói. “Và có phải ngươi đã thoát được ra khỏi 
bóng tối không, Sméagol? Chẳng phải là ngươi đã 
được thả đi, vì một mục đích nào đó sao? Ít ra thì đó 


https://thuviensach.vn 


cũng là những gì Aragorn nghĩ, khi tìm thấy ngươi 
bên Đầm Lầy Chất vài năm trước.” 


“Nói dối!” Gollum rít lên, một tia sáng độc ác lóc 
lên trong mắt gã khi nghe thấy cái tên Aragorn. “Hắn 
nói dối về tôi, phải. Tôi đã trốn thoát, chỉ một mình 
thằng tôi tội nghiệp này thôi. Đúng là tôi được yêu 
cầu đi tìm Bảo Bối; và dĩ nhiên tôi đã truy tìm truy 
tìm mãi. Nhưng không phải cho Gã Đen. Bảo Bối là 
của bọn tôi, nói cho cậu biết nó là của tôi. Tôi đã trốn 
thoát.” 


Frodo không rõ tại sao thấy tin chắc rằng riêng 
trong chuyện này Gollum không cách quá xa sự thật 
như đáng bị nghi ngờ; rằng bằng cách nào đó gã đã 
tìm ra được một đường thoát khỏi Mordor, và Ít ra gã 
đã tin rằng đấy là nhờ sự láu cá của mình. Có một 
điều, cậu chú ý thấy Gollum đã nói (ôi, và điều đó 
luôn là một biểu hiện, trong những lần xuất hiện hiếm 
hoi của nó, rằng vài tàn dư của sự thật và lòng ngay 
thắng xưa cũ đã được đặt lên trên hết trong chốc lát. 
Nhưng ngay cả nếu tin được Gollum trong chuyện 
này, Frodo vẫn chăng quên những quỷ kế của Kẻ 
Thù. Cuộc “trốn thoát” có thể đã được cho phép hoặc 
dàn xếp, và đã được tòa Tháp Tối biết rõ ràng. Và dù 
thế nào Gollum cũng vẫn đang giữ lại cho riêng gã 
một phần đáng kể sự thật. 


“Ta hỏi ngươi một lần nữa,” cậu nói, “con đường 
bí mật này không bị canh gác phải không?” 


Thế nhưng cái tên Aragorn đã đẩy Gollum vào 
trạng thái ủ rũ. Gã có vẻ bị xúc phạm như mọi kẻ nói 
dối quen mồm bị nghi ngờ vào đúng lần y nói ra sự 
thật, hoặc một phần sự thật. Gã không trả lời. 


https://thuviensach.vn 


“Nó không bị canh gác chứ?” Frodo lặp lại. 


“Có, có, có thể. Ở đấy chẳng có chỗ nào an toàn 
hết.” Gollum giận dỗi trả lời. “Chăng chỗ nào an 
toàn. Nhưng chủ nhân buộc phải thử nó hoặc không 
thì về nhà. Chăng còn đường nào khác đâu.” Họ 
chăng bắt gã mở miệng thêm được nữa. Gã không thể 
nói, hoặc không chịu nói tên của cái nơi nguy hiểm 
và con đẻo cao đó. 


Nơi đó tên là Cirith Ủngol, cái tên gắn cùng 
những đồn đại khủng khiếp. Aragorn có thể nói cho 
họ biết cái tên và ý nghĩa của nó; Gandalf có thể sẽ 
cảnh báo họ. Thế nhưng họ chỉ có một mình, Aragorn 
thì ở mãi xa, còn Gandalf thì đang đứng đối đầu với 
Saruman giữa đống đổ nát Isengard, bị cản trở bởi 
lòng phản trắc. Song giữa khi ông nói những lời cuối 
cùng với Saruman, và quả cầu palantír rơi xuống tóe 
lửa trên những bậc thầm Orthanc, thì suy nghĩ của 
ông vẫn luôn hướng đến Frodo và Samwise, tâm trí 
ông đã vượt biết bao lý đường xa xôi để tìm kiếm họ 
trong hy vọng và thương xót. 


Có lẽ Frodo cảm nhận được điều đó mà không 
biết, giống như khi đứng trên Amon Hen, cho dù cậu 
tin rằng Gandalf đã ra đi, ra đi mãi mãi vào bóng đềm 
ở Moria xa xôi. Cậu ngồi lặng lẽ cúi đầu trên mặt đá 
suốt một lúc lâu, cố nhớ lại tất cả những gì Gandalf 
đã nói với cậu. Thế nhưng cậu không nhớ được lời 
khuyên nào cho chọn lựa này. Quả là sự chỉ dẫn của 
Gandalf đã bị tước khỏi họ từ quá sớm, quá sớm, khi 
Vùng Đất Tối vẫn còn cách rất xa. Gandalf vẫn chưa 
nói họ có thể đi vào đó bằng cách nào khi đến nơi. Có 
lẽ chính ông cũng chẳng nói được. Ông đã một lần 


https://thuviensach.vn 


dấn thân vào thành trì của Kẻ Thù ở miền Bắc, vào 
Dol Guldur. Thế nhưng liệu ông đã từng vào Mordor, 
lên ngọn Núi Lửa và đến Barad-dâr, kể từ khi Chúa 
Tế Hắc Ám lại khuếch trương quyền lực hay chưa? 
Frodo không nghĩ vậy. Và ở đây cậu chỉ là một người 
tí hon nhỏ bé đến từ Quận, một chàng Hobbit mộc 
mạc ở vùng quê yên bình, được trông chờ sẽ tìm 
được con đường mà những người vĩ đại không thể đi, 
hoặc không dám đi. Đúng là một số phận ác nghiệt. 
Thế nhưng cậu đã tự nhận lấy nó trong căn phòng 
khách của mình vào mùa xuân xưa của một năm nào 
đó, giờ đã quá xa xôi đến độ chỉ như một chương 
trong câu chuyện về thời mà thế giới còn non trẻ, khi 
Cây Bạc và Cây Vàng vẫn còn trổ hoa. Đúng là một 
lựa chọn tàn ác. Cậu nên chọn con đường nào? Và 
nếu cả hai cùng dẫn đến kinh hoàng và chết chóc, thì 
chọn lựa còn ích lợi øì nữa? 


Buổi sáng trôi đi. Một bầu tĩnh lặng trùm lên hốc 
trũng đá nhỏ bé và xám xịt nơi họ đang nằm, quá gần 
biên giới vùng đất sợ hãi: một bầu tĩnh lặng có thể 
cảm nhận được, như thể một tấm màn dày ngăn họ 
khỏi toàn bộ thế giới xung quanh. Phía trên họ là vòm 
trời xanh nhạt chằng chịt những vệt khói lướt qua, 
nhưng nó có vẻ cao và xa xăm, như quan sát từ bên 
kia những tầng không khống lồ nặng trĩu ưu tư. 


Ngay cả con đại bàng nào nương ánh mặt trời 
cũng chẳng thấy nổi hai chàng Hobbit ngồi đó, dưới 
sức nặng của định mệnh, im lìm không động đậy, 
quấn trong áo choàng xám mỏng manh. Có lẽ nó sẽ 
hơi chững lại trong chốc lát để nhìn Gollum, một 
hình hài nhỏ bé nằm sóng soài dưới mặt đất: đó có lẽ 


https://thuviensach.vn 


là bộ xương khô của một đứa con loài Người, ít mụn 
quần áo rách rưới còn vương trên thân, đôi tay và đôi 
chân dài gần như chỉ là những khúc xương trắng gầy 
guộc: chăng dính chút thịt nào cho bố một cú mổ. 


Frodo gục mặt xuống hai đầu gối, còn Sam lại 
ngửa ra, hai tay đặt ra sau đầu, mắt nhìn ra sau mũ 
trùm hướng lên bầu trời trống trải. Ít nhất thì nó cũng 
trống trải trong một lúc lầu. Thế nhưng ngay sau đó 
Sam nghĩ mình vừa nhìn thấy một hình thù đen sẵm 
như chim đang lượn vòng trong tầm mắt, rồi lơ lửng, 
và rồi lại lượn bay mất. Hai con nữa xuất hiện, rồi 
đến lượt con thứ tư. Chúng trông rất nhỏ, song vì một 
lý do nào đó, chú biết chúng rất lớn, với sải cánh 
khống lồ, bay ở tít trên cao. Chú che mắt lại và chúi 
người xuống phía trước. Vẫn là nỗi sợ hãi báo động 
mà chú đã cảm nhận được khi ở gần lũ Ky Sĩ Đen, sự 
kinh hoàng bất lực đến cùng tiếng thét trong gió và 
bóng đen trên mặt trăng, cho dù giờ đây nó không 
quá tuyệt vọng hay bức bách: mối họa này ở xa hơn. 
Nhưng nó vẫn là một mối họa. Frodo cũng cảm thấy 
được. Suy tư của cậu bị cắt đứt. Cậu cựa mình và run 
rẩy nhưng cậu không nhìn lên. Gollum nằm rúm ró 
chân tay như một con nhện bị dồn vào góc tường. 
Những hình thù có cánh lượn vòng, rồi chúi xuống 
rất nhanh, và tăng tốc quay trở lại Mordor. 


Sam hít một hơi sâu. “Bọn Ky Sĩ lại lên trời rồi 
dấy,” chú nói bằng một giọng thì thầm khàn khàn. 
“Tôi đã thấy chúng. Cậu có nghĩ chúng nhìn thấy 
chúng ta hay không? Chúng ở rất cao. Và nếu chúng 
là bọn Ky Sĩ Đen, giống như lúc trước, thì chúng 
chăng thể nhìn được gì nhiều vào ban ngày, phải vậy 
chứ?” 


https://thuviensach.vn 


“Phải, có lẽ vậy,” Frodo nói. “Thế nhưng vật cưỡi 
của chúng thì lại nhìn được. Và những con vật có 
cánh giờ chúng đang cưỡi có lẽ còn nhìn tốt hơn bất 
cứ con vật nào khác. Chúng giống như lũ chim ăn xác 
thối khống lồ. Chúng đang tìm kiếm gì đó: tôi sợ là 
Kẻ Thù đang tăng cường tuần tra.” 


Cảm giác khiếp sợ trôi qua, thế nhưng bầu tĩnh 
lặng bao trùm đã bị phá vỡ. Mất một lúc họ vừa bị cắt 
rời khỏi thế giới, như thể ở trên một hòn đảo vô hình; 
giờ đây họ lại năm phơi ra trần trụi, mối nguy hiểm 
đã trở lại. Nhưng Frodo vẫn không nói gì với Gollum 
hoặc đưa ra lựa chọn của cậu. Mắt cậu nhắm nghiền, 
như thể đang chìm trong giấc mộng, hoặc đang nhìn 
sâu vào trái tim và ký ức của mình. Cuối cùng cậu 
cũng thức tỉnh và đứng dậy, dường như sắp lên tiếng 
và quyết định. Nhưng bỗng, “nghe kìa!” cậu nói. “Có 
gì vậy?” 


Một nỗi sợ hãi mới lại trùm lên họ. Họ nghe thấy 
những tiếng hát và tiếng hò hét khàn khàn. Ban đầu 
chúng dường như còn ở tít xa, nhưng mỗi lúc một 
gần hơn: chúng đang tiến thằng về phía họ. Nảy ra 
trong tâm trí cả ba là ý nghĩ lũ Ky Sĩ Đen đã phát 
hiện ra họ và cử một đội quân vũ trang đến bắt: 
dường như chẳng có tốc độ nào là quá nhanh đối với 
những tay chân khủng khiếp của Sauron. Họ nép 
mình nghe ngóng. Những tiếng người, tiếng va chạm 
của vũ khí và yên cương ngựa đã ở gần lắm rồi. 
Frodo và Sam hơi nới lỏng những thanh kiếm nhỏ bé 
khỏi vỏ. Bỏ chạy lúc này là không thể. 


https://thuviensach.vn 


Gollum từ từ rướn người rồi bò như một con bọ 
đến miệng hốc trũng. Hết sức thận trọng, gã nhích lên 
từng phân một, cho đến khi có thể nhìn ra giữa hai 
chóp đá vỡ. Gã ở yên đó suốt một lúc mà không hề 
cử động hay gây ra bất cứ tiếng động nào. Lúc này 
những âm thanh đã lắng dần, rồi dần dần xa khuất. 
Từ phía xa một hồi tù và cất lên trên những thành lũy 
quanh Morannon. Rồi Gollum lặng lẽ trở lại và trượt 
xuống hốc trũng. 


“Có thêm Người đang đến Mordor,” gã nói thấp 
giọng. “Những khuôn mặt đen. Bọn ta chưa từng thấy 
những Con Người như vậy trước đây, không, 
Sméagol chưa từng thấy. Chúng thật dữ dẫăn. Mắt 
chúng đen, tóc đen và dài, đeo khuyên vàng trên tai; 
phải rồi, rất nhiều vàng đẹp đẽ. Và một số sơn đỏ trên 
má, cả áo choàng đỏ; cờ quạt cũng đỏ, cả mũi giáo 
nữa; và chúng mang khiên tròn, màu vàng màu đen 
với những định lớn. Không dễ thương đâu; chúng 
trông rất tàn ác và xấu xa. Tệ gần như Orc, nhưng to 
lớn hơn nhiều. Sméagol nghĩ chúng đến từ miền Nam 
xa hơn cả điểm tận cùng Sông Cả: chúng tới đây 
bằng đường đó. Chúng đã đi qua Cổng Đen; nhưng 
có thể vẫn còn nhiều hơn nữa đang ởi theo. Lúc nào 
cũng có thêm người đến Mordor. Rồi đến một ngày 
tất cả sẽ vào trong đó.” 


“Thế có con khổng tượng nào không?” Sam hỏi, 
quá háo hức nghe tin tức về những nơi xa lạ mà quên 
cả nỗi sợ hãi. 


“Không, không có khống tượng. Mà khổng tượng 
là con gì?” Gollum nói. 


https://thuviensach.vn 


Sam đứng lên, chắp hai tay sau lưng (như chú vẫn 
làm mỗi lần “nói thơ”), và bắt đầu: 


Ve vẻ vè ve, 

Nghe vè tớ hát: 

Xám như chuột nhắt; 
Bự như cái nhà; 

Cái mũi rắn già; 

Cái chân đạp cỏ: 

Trời long đất lở, 

Cây nứt đùng đùng. 
Mép tớ mọc sừng; 

Tai tớ phành phạch; 
Phương Nam tớ oách, 
Từ xửa từ xưa, 

Lừng lững xông pha 
Chẳng bao giờ nằm xuống, 
Chết tớ cũng đứng. 
Khổng tượng thành tên, 
To nhất trần gian, 

Cao nhất, già nhất. 
Một lần bắt gặp 

Là nhớ suốt đời. 

Nếu chỉ nghe lời, 
Chẳng tin trên đời có tớ. 
Khổng tượng là tớ 

Cả đời không năm. 


“Đấy,” Sam nói khi chú vừa ngâm xong, “đấy là 
một bài vè bọn ta hay đọc ở Quận. Có thể vô nghĩa, 
mà cũng có thể không. Thế nhưng bọn ta cũng có cả 


https://thuviensach.vn 


những câu chuyện nữa, và tin tức từ miền Nam, 
ngươi biết đấy. Vào những ngày xa xưa, thỉnh thoảng 
người Hobbit cũng tham gia vào những chuyến đi. 
Không hắn là có nhiều người đã trở về, cũng không 
hắn những gì họ nói đều đáng tin: đó là tin tức từ 
Bree chứ không phải chắc như lời Quận, như người 
ta vẫn nói. Thế nhưng ta có nghe chuyện về những 
người cao lớn mãi dưới mạn các Xứ Nắng. Trong 
những câu chuyện đó bọn ta gọi họ là Swerting; và 
người ta nói họ cưỡi khống tượng mỗi lần chiến đấu. 
Họ chồng cả nhà cửa, tháp cao lên lưng con vật đó, 
và bọn khổng tượng ném đá và cây cối vào nhau. Vậy 
nên lúc ngươi nói “Con Người từ miền Nam, mặc 
toàn đỏ và vàng,” ta đã hỏi “có con khổng tượng nào 
không?" Bởi nếu có, ta sẽ đi xem thế nào, dù nguy 
hiểm hay không. Nhưng giờ ta cho rằng mình sẽ 
chẳng bao giờ được thấy một con khổng tượng. Có lẽ 
chẳng có con vật nào như thế cả.” Chú thở dài. 


“Không, không có khống tượng,” Gollum lặp lại. 
“Sméagol chưa từng nghe về chúng. Gã không muốn 
thấy chúng. Gã không muốn chúng tồn tại. Sméagol 
muốn đi khỏi đây và trốn ở nơi nào an toàn hơn. 
Sméagol muốn chủ nhân đi. Chủ nhân dễ thương, 
người không định đi cùng Sméagol sao?” 


Frodo đứng lên. Ngay giữa lúc lo lắng mà cậu 
phải phá lên cười khi thấy Sam phô diễn bài vè cổ 
Khổng tượng vẫn thường được ngâm bên bếp lửa, và 
tràng cười đã giải phóng cậu ra khỏi sự do dự. “Lôi 
ước gì chúng ta có một nghìn con khống tượng, còn 
Gandalf thì cưỡi trên con đầu đàn màu trắng,” cậu 
nói. “Rồi có lẽ chúng ta sẽ mở được đường vào vùng 
đất xấu xa kia. Nhưng chúng ta lại không có thứ đó; 
chỉ có những đôi chần mệt mỏi của mình mà thôi. 


https://thuviensach.vn 


Được rồi, Sméagol, lối rẽ thứ ba có thể sẽ rẽ đến chỗ 
tốt nhất. Ta sẽ đi cùng ngươi.” 


“Chủ nhân tốt, chủ nhân sáng suốt, chủ nhân dễ 
thương!” Gollum hét lên sung sướng, tay vỗ võ lên 
đầu gối Frodo. “Chủ nhân tốt lắm! Vậy thì giờ hãy 
nghỉ đi, các Hobbit dễ thương, dưới bóng những tảng 
đá, sát ở dưới đá! Hãy nghỉ và nằm im lặng, cho đến 
khi tên Mặt Vàng đi khuất. Sau đó chúng ta sẽ đi thật 
nhanh. Chúng ta sẽ phải đi nhẹ và nhanh như những 
cái bóng!” 


Chương IV 


VỀ RAU THƠM VÀ THỎ HẦM 


Họ nghỉ ngơi trong vài giờ còn lại của ban ngày, 
dịch chuyển theo vùng bóng râm trong khi mặt trời 
trôi đi, đến khi bóng của mép thung lũng phía Tây đổ 
dài, và bóng đêm trùm xuống đầy hốc trũng. Rồi họ 
ăn một chút ít, và uống dè sẻn. Gollum chăng ăn øì, 
nhưng lại vui vẻ chấp nhận nước. 


“Sẽ sớm có thêm thôi,” gã vừa nói vừa liếm môi. 
“Nước ngon chảy thành nhiều dòng ra Sông Cả, 
nhiều nước ngon ở những vùng sắp tới. Có lẽ 
Sméaøol cũng sẽ kiếm được thức ăn ở đó. Gã đói lắm 
rồi, phải, gollum!” Gã đặt hai bàn tay to bẹt lên cái 
bụng lép kẹp, tia sáng màu xanh nhạt lóe lên trong 
mắt. 


https://thuviensach.vn 


Bức màn nhập nhoạng trùm xuống dày đặc khi rốt 
cục họ lại lên đường, lần qua mép Tây thung lũng, rồi 
biến mất như những bóng ma vào vùng đất nhấp nhô 
ven đường. Mặt trăng còn ba đêm nữa thì tròn, nhưng 
cho đến tận gần nửa đêm vẫn chưa trèo qua dãy núi 
khiến buổi chiều muộn trở nên vô cùng tối tăm. Chỉ 
có một đốm sáng đỏ rực cháy tít trên đỉnh hai tòa 
Tháp Nanh, ngoài ra chẳng thể nhìn hay nghe thấy 
dấu hiệu nào của sự canh phòng không ngừng nghỉ 
quanh Morannon. 


Suốt nhiều dặm con mắt đỏ dường như cứ trừng 
trừng nhìn trong lúc họ trốn chạy, sấp ngửa xuyên 
qua vùng đất trần trụi toàn sỏi đá. Họ không dám đi 
trên đường, mà chỉ chạy dọc phía bên phải đường, cố 
hết sức giữ khoảng cách và lần theo hướng đi của nó. 
Cuối cùng, khi buổi đềm đã muộn còn họ đã thấm 
mệt, bởi chỉ dừng lại nghỉ một chặng ngắn, thì con 
mắt mới chịu nhỏ dần thành một đốm lửa tí xíu rồi 
biến mất: họ đã vòng qua vai núi thấp đen tối phía 
Bắc và đang hướng về phía Nam. 


Lúc này họ lại nghỉ chân nữa, và trái tim chợt nhẹ 
nhõm kỳ lạ, nhưng cũng chăng được lâu. Họ đi 
không nhanh như Gollum muốn. Theo tính toán của 
øã quãng đường từ Morannon đến Ngã Tư trên 
Osgiliath dài gần ba mươi lý, và gã mong đi hết 
quãng đường đó sau bốn chặng. Nên chắng mấy chốc 
họ đã lại tiếp tục lê bước thêm lần nữa, cho đến khi 
rạng đông bắt đầu chậm rãi tỏa ra trong cảnh hiu 
quạnh mênh mông và xám xịt. Họ đã đi bộ suốt gần 
tám lý, và hai chàng Hobbit không thể đi thêm được 
nữa, ngay cả nếu họ dám tiếp tục. 


https://thuviensach.vn 


Ánh sáng đang hửng lên phơi ra trước mặt họ một 
vùng đất đã bớt trơ trụi và hoang tàn. Dãy núi vẫn 
đứng sừng sững thật đáng ngại bên trái, nhưng họ đã 
nhìn thấy con đường về Nam ở ngay gần, giờ đang 
rời khỏi vùng chân đồi đen đúa mà chạy xiên về phía 
Tây. Xa hơn nữa là những sườn dốc phủ đầy cây cối 
thẫm màu trông như những đám mây đen, nhưng trải 
ra khắp xung quanh họ là một truông đất hoang lộn 
xôn, mọc đầy thạch nam, đậu chổi, sơn thù du, và 
những giống cây bụi khác mà bọn họ không biết tên. 
Đây đó họ còn nhìn thấy những khóm thông cao lớn. 
Trái tim hai chàng Hobbit rộn ràng lên đôi chút bất 
chấp nỗi mệt mỏi: bầu không khí tươi trong thơm 
ngát khiến họ liên tưởng đến vùng cao trên Tống Bắc 
xa xôi. Thật tốt khi được trì hoãn ít ngày, được bước 
đi trên vùng đất mới chỉ nằm dưới sự cai trị của Chúa 
Tế Hắc Ám vài năm nay và vẫn chưa hoàn toàn rơi 
vào mục ruỗng. Thế nhưng họ không quên mối hiểm 
nguy, Cổng Đen vẫn còn quá gần, dù đã khuất sau 
những ngọn núi cao ảm đạm. Trong lúc ngày còn chưa 
tắt, họ cố tìm xung quanh chỗ ẩn náu hòng tránh 
những con mắt xấu xa. 


Buổi ngày trôi qua đầy bứt rứt. Họ nằm lút trong 
thảm thạch nam mà nhầm đếm những giờ khắc chậm 
chạp, dường như chẳng mấy đổi khác, bởi họ vẫn 
đang ở dưới bóng dãy núi Ephel Dúath, còn mặt trời 
thì đã bị che khuất. Thỉnh thoảng Frodo ngủ thiếp đi, 
sâu và thanh thản, không biết vì tin tưởng Gollum 
hay vì quá mệt mỏi chăng còn lo lắng nổi về gã; 


https://thuviensach.vn 


nhưng Sam lại chỉ có thể gà gật đôi chút, ngay cả khi 
Gollum rõ ràng đã ngủ say, thở khò khè và giật giật 
trong những giấc mơ bí hiểm. Có lẽ chính cái đói chứ 
không phải nỗi ngờ vực đã khiến chú không ngủ 
được: chú đã bắt đầu ao ước một bữa ăn ấm cúng, 
“món øì đó nóng hối mới ra lò”. 


Ngay khi vùng đất chìm vào màu xám không hình 
không dạng dưới màn đêm đang buông xuống, họ lại 
bắt đầu lên đường. Được một chốc Gollum dẫn họ tới 
con đường về Nam; đến đó họ đi nhanh hơn, mặc cho 
hiểm nguy lúc này lớn hơn nhiều. Tai họ căng ra nghe 
ngóng xem có hay không tiếng vó ngựa hay bước 
chân trên con đường phía trước, hoặc bám theo họ từ 
phía sau; nhưng đêm trôi qua mà họ chăng nghe thấy 
tiếng người hay ngựa nào. 


Con đường đã được mở từ lầu lắm rồi, và trong 
khoảng đầu như ba mươi dặm dưới Morannon mới 
được sửa sang lại, thế nhưng càng đi về phía Nam nó 
càng bị hoang hóa. Dấu ấn bàn tay Con Người thời 
xưa vẫn còn thấy được ở mạch đường thăng tắp và 
nền phẳng lì: thỉnh thoảng nó cắt xuyên qua những 
sườn đồi dốc, hay vượt qua dòng nước dưới một cổng 
vòm đá bền chắc rộng rãi và cân đối; nhưng rồi toàn 
bộ dấu vết những công trình đá cũng thưa dần, trừ 
một vài cây cột đổ vỡ ở đây đó, nhô ra khỏi những 
bụi cây ven đường, hay những phiến đá lát đường cũ 
nát vẫn lấp ló giữa cỏ và rêu. Thạch nam, cây cối và 
dương xỉ trườn xuống, tỏa ra từ hai bờ đường, hoặc 
bò lan trên mặt đất. Cuối cùng nó nhỏ lại chỉ còn là 
vệt đường xe kéo chẳng mấy khi dùng đến; thế nhưng 
nó chăng vòng vèo uốn lượn mà vẫn kiên định bám 
theo hướng cũ, dẫn họ theo lối nhanh nhất. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Thế là họ đã đến biên giới phía Bắc vùng đất mà 
Con Người từng gọi là Ithilien, một vùng tươi đẹp 
với những khu rừng vươn cao và những dòng nước 
xiết đổ xuống. Buổi đêm trở nên đẹp đề dưới bầu trời 
sao và mặt trăng lại tròn trịa, hai chàng Hobbit thấy 
như càng tiến bước bầu không khí lại càng thơm 
ngát; qua tiếng khịt mũi cũng như làu bàu của 
Gollum có vẻ gã cũng nhận thấy điều đó, và chắng 
lấy làm thích thú gì. Khi ánh ngày đầu tiên vừa chớm 
rạng họ lại dừng chân. Họ vừa gặp một sống đá bị 
con đường xẻ đôi xuyên qua, lối cắt ngang dài và sâu, 
vách đá hai bên dựng đứng ở khúc giữa. Lúc này họ 
trẻo lên bờ Tây rồi nhìn xung quanh. 


Buổi sáng đang mở ra khắp bầu trời, và họ thấy 
dãy núi giờ đây đã cách xa, lùi dần về phía Đồng 
thành một đường lượn dài trước khi mất hút. Trước 
mặt, khi họ quay về phía Tây, những triền dốc thoai 
thoải đổ xuống vùng sương mù xa tít phía dưới. Khắp 
xung quanh họ là những khóm rừng nhỏ toàn những 
cây cỏ nhựa, linh sam, tuyết tùng, bách, và nhiều loại 
khác chưa từng được biết đến ở Quận, xen giữa là 
những trảng đất rộng; và ở khắp nơi là vô vàn các 
loại cỏ thơm cùng cây bụi tỏa hương ngọt ngào. Cuộc 
hành trình dài từ Thung Đáy Khe đã đưa họ xuống xa 
mãi về phía Nam quê hương của họ, thế nhưng phải 
đến tận lúc này, tại vùng đất được che chở này, hai 
chàng Hobbit mới cảm nhận được khí hậu thay đổi. Ở 
đây Mùa Xuân đã bận rộn khắp xung quanh họ: 
dương xỉ đầm ra khỏi lớp đất mặt và rêu, lá thông nảy 
chồi như những ngón tay xanh, những đốm hoa nhỏ 
nở bung trên nền đất, còn chim chóc thì cứ hót líu lo. 
Ithilien, khu vườn giờ đã hoang tàn của Gondor vẫn 
giữ được một vẻ kiều diễm bơ phờ. 


https://thuviensach.vn 


Vùng đất quay mặt về phía Tây Nam, nhìn thăng 
tới những thung lũng châu thổ ấm áp của dòng 
Anduin, phía Đông có dãy Ephel Dúath che chắn 
song vẫn không nằm hẳn trong bóng núi, phía Bắc có 
khu đồi Emyn Muil bảo vệ, mở ra đón luồng gió Nam 
và hứng lấy những đợt gió ẩm từ Đại Dương xa xôi. 
Có rất nhiều cây lớn mọc ở đây, được trồng từ thuở 
xa xưa, nhưng giờ đang rơi vào tuổi già không được 
chăm bằm giữa muôn hồng ngàn tía những hậu duệ 
vô tâm; ở đó có những lùm, những bụi thánh liễu và 
nhựa điều cay, ô liu và nguyệt quế; có cả bách xù và 
thường xanh; và cả xạ hương mọc thành bụi, hoặc bò 
lan ra như những tấm thảm trang trí phủ kín những 
tảng đá không nhìn thấy; rồi còn biết bao loại ngải 
đăng đua nhau nở hoa màu xanh dương, đỏ và xanh 
nhạt; có cả kinh giới cùng những mầm ngò mới nảy, 
và còn biết bao loại rau thơm khác nữa với đủ hình 
hài, mùi hương vượt xa kiến thức vườn tược của 
Sam. Những vách đá và hang động đã đính cỏ tai hổ 
và cỏ cảnh thiên. Anh thảo cùng cỏ chân ngỗng xòe 
cánh trong những bụi phỉ; và thủy tiên cùng hoa ly 
dung đưa những bầu hoa hé nở trong cỏ: đám cỏ cao 
xanh thắm mọc ven hồ nước, nơi những dòng nước 
dừng chân trong những đáy trũng mát mẻ trên đường 
chảy vào Anduin. 


Nhóm đồng hành quay lưng lại con đường và bắt 
đầu đi xuống. Trong lúc họ bước đi, vạch đường 
xuyên qua những bụi cây và cỏ thơm, mùi hương 
ngọt ngào cứ tỏa ngát xung quanh họ. Gollum cứ ho 
hắng và nôn khan; nhưng hai chàng Hobbit thì lại 
muốn hít thở thật sâu, rồi đột nhiên Sam phá lên cười, 
vì sự sảng khoái trong tim chứ không có ý đùa bổn. 
Họ bám theo một con suối đang chảy xuống khá xiết 
phía trước. Lát sau nó đưa họ tới một hồ nước nhỏ 


https://thuviensach.vn 


trong veo trong một thung lũng nông: nó nằm trong 
một bồn đá cổ đại nay đã nát vụn, vành miệng đá tạc 
gần như đã bị rêu phong và những bụi hồng gai phủ 
kín; diên vĩ giương lá hình lưỡi kiếm đứng thành 
hàng xung quanh, hoa súng nổi bổng bềnh trên mặt 
nước lăn tăn tăm tối; nhưng hồ sâu, sạch sẽ, và không 
ngớt nhẹ nhàng tràn qua bờ môi đá ở đầu bên kia. 


Ở đây họ rửa ráy và uống no nê dòng nước mát đổ 
vào hồ. Rồi họ tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi, và ẩn 
nấp; bởi vùng đất này dù trông vẫn có vẻ đẹp đẽ, 
nhưng nay đã là lãnh thổ của Kẻ Thù. Họ không đi 
quá xa khỏi con đường, song chỉ qua khoảng cách 
ngắn ngủi như vậy mà họ vẫn thấy những vết sẹo 
chiến tranh từ thời xa xưa, và cả những vết thương 
mới hơn do lũ Orc và những nô bộc bấn thỉu khác của 
Chúa Tể Hắc Ám gây nên: một hố rác rưởi và thải 
loại không che đậy; cây cối bị đốn hạ tùy tiện rồi để 
mặc cho chết, những chữ rune xấu xa hay biểu tượng 
Con Mắt ác nghiệt khoét thô bạo vào thân gỗ. 


Sam đang mò mẫm phía dưới miệng chảy ra của 
hồ nước, hít ngửi và sờ những cây cỏ chưa từng biết 
đến, lãng quên vùng đất Mordor trong giây lát, thì bất 
chợt gặp lời nhắc nhở về mối đe dọa thường trực. 
Chú bổ nhào phải một vòng tròn vẫn còn cháy sém, 
và ở chính giữa chú phát hiện một đống xương sọ 
cháy thành than và vỡ nát. Sức sống tràn đầy của 
thiên nhiên hoang đã đã kịp trùm tấm mạng thạch 
nam, tầm xuân và linh tiên lên khắp dấu tích tiệc tùng 
và tàn sát khủng khiếp này; nhưng nó chăng phải là 
từ xưa. Chú vội vã quay lại chỗ hai người bạn đồng 
hành, nhưng không nói gì cả: tốt nhất là để cho đống 
xương được yên nghỉ, không bị Gollum sờ soạng và 
phá phách. 


https://thuviensach.vn 


“Hãy đi tìm chỗ đặt lưng nào,” chú nói. “Đừng ở 
dưới thấp. Cứ cao lên cho tôi.” 


Ngược lại một đoạn phía trên hồ nước họ tìm thấy 
một bãi dương xỉ nầu dày từ năm ngoái. Quá đó là 
một bụi toàn nguyệt quế lá thẫm trải dài lên bờ dốc 
đứng với những cây tuyết tùng già trên đỉnh. Họ 
quyết định nghỉ ngơi tại đây hết ngày hôm đó, một 
ngày hứa hẹn sẽ sáng sủa và ấm áp. Một ngày đẹp 
trời xứng dành tản bộ qua những khu rừng, trảng đất 
Ithilien; nhưng dù lũ Orc có phải lánh xa mặt trời, nơi 
đây vẫn có quá nhiều chỗ cho chúng ẩn nấp và theo 
dõi; và còn những cặp mắt xấu xa khác rong ruổi 
khắp nơi: Sauron có rất nhiều lầu la. Và dù thế nào 
thì Gollum cũng không chịu đi dưới Mặt Vàng. 
Chăng mấy chốc nó sẽ nhìn xuống từ trên cao qua 
những sống núi đen dãy Ephel Dúath, rồi gã sẽ xỉu và 
rúm ró dưới nắng nóng. 


Lúc còn ở trên đường Sam đã suy nghĩ nghiêm 
túc về vấn đề thức ăn. Giờ đây khi nỗi tuyệt vọng bên 
chiếc Cổng không thể vượt qua đã lùi lại phía sau, 
chú thấy không việc gì phải nghĩ giống cậu chủ, là 
chăng cần để tâm đến việc bồi bổ thế nào sau khi 
nhiệm vụ kết thúc; và dù thế nào chú cũng cảm thấy 
khôn ngoan hơn hết là phải tiết kiệm bánh mì đi 
đường của người Tiên cho những hoàn cảnh tồi tệ 
đang chờ. Đã sáu ngày hoặc hơn kể từ khi chú tính 
rằng họ chỉ còn lương ăn vừa đủ cho ba tuần. 


“Nếu đến được Ngọn Lửa trong khoảng thời gian 
đó, chúng ta sẽ gặp may cứ với tốc độ thế này!” chú 


https://thuviensach.vn 


nghĩ. “Và có thể chúng ta sẽ muốn quay về. Có thể 
lắm!” 


Hơn nữa, cuối cuộc hành trình ban đêm vất vả, 
nhất là sau khi tắm rửa và uống nước, chú còn cảm 
thấy đói hơn thường lệ. Một bữa ăn nhẹ, hoặc bữa 
sáng, bên đống lửa trong phòng bếp cũ kỹ tại Dãy 
Lộn Bao là điều chú thực sự mong muốn. Một ý 
tưởng lóe ra trong đầu, chú liền quay lại phía Gollum. 
Còn Gollum thì vừa bắt đầu tự ý lẻn đi, gã đang bò 
bằng cả bốn chỉ qua bãi dương xỉ. 


“Ê! Gollum!” Sam nói. “Ngươi định đi đâu thế? 
Đi săn à? Chà, nghe đây, đồ tọc mạch, ngươi không 
thích thức ăn của bọn ta, nhưng chính ta cũng không 
buồn nếu được thay đổi đâu. Khẩu hiệu mới của 
ngươi là lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Vậy ngươi 
có thể tìm ra thứ gì hợp với một Hobbit đang đói 
không?” 


“Có, có lẽ có,” Gollum nói. “Sméagol lúc nào 
cũng giúp, nếu họ yêu cầu - nếu họ yêu cầu một cách 
dễ thương.” 


“Được!” Sam nói. “Ta yêu cầu. Và nếu như thế 
vẫn chưa đủ dễ thương, thì ta xin vậy.” 


Gollum biến mất. Gã bỏ đi trong ít lầu, còn Frodo, 
sau vài miếng lembas, bắt đầu yên vị sâu trong thảm 
dương xỉ nâu và chìm vào giấc ngủ. Sam nhìn cậu. 
Nắng sớm mới chỉ lẻn vào đôi chút dưới bóng cây, 
nhưng chú vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt cậu chủ. Và 
cả đôi bàn tay đang duỗi nghỉ trên mặt đất bên cạnh 


https://thuviensach.vn 


nữa. Đột nhiên chú nhớ lại lúc Frodo nằm ngủ trong 
ngôi nhà của Elrond, sau vết thương trí mạng. Khi đó 
càng ngắm Sam càng để ý thấy đôi lúc dường như lại 
có ánh sáng mờ ửng lên bên trong cậu; giờ đầy ánh 
sáng đó thậm chí còn rõ ràng và mạnh hơn. Khuôn 
mặt Frodo thật thanh thản, những dấu hiệu sợ hãi và 
lo lắng đã rời bỏ nó; thế nhưng nó trông thật già, già 
mà vẫn đẹp, như thể công trình chạm khắc suốt bao 
nhiêu năm giờ đã lộ ra trên những đường nét đẹp đẽ 
mà trước đây bị che giấu, cho dù người mang khuôn 
mặt không hề thay đổi. Tất nhiên Sam Gamgee 
không diễn đạt cho mình theo cách ấy. Chú lắc đầu, 
như thể cảm thấy lời lẽ chắng cần thiết, rồi thì thầm: 
“Mình yêu cậu ấy. Cậu ấy là vậy đấy, và đôi khi nó 
cứ sáng rực lên bằng cách nào đó. Nhưng mình yêu 
cậu ấy, dù thế nào đi nữa.” 


Gollum lặng lẽ quay lại và ngó qua vai Sam. Nhìn 
thấy Frodo, gã nhắm mắt lại và bỏ đi không một tiếng 
động, một lát sau Sam đến bên gã, bắt gặp gã đang 
vừa nhai thứ gì đó vừa lãm bẩm một mình. Nằm trên 
mặt đất bên cạnh gã là hai con thỏ nhỏ, mà gã đã bắt 
đầu nhìn ngắm một cách thèm thuồng. 


“Sméagol lúc nào cũng giúp,” gã nói. “Gã đã 
mang thỏ về, thỏ ngon. Thế nhưng chủ nhân đã ngủ, 
và có lẽ Sam cũng muốn ngủ. Không muốn ăn thỏ 
giờ phải không? Sméagol cố giúp, nhưng gã không 
thể tóm mọi thứ trong một phút.” 


Tuy nhiên Sam lại không hề phản đối món thỏ, và 
chú nói vậy. Ít nhất là thỏ chín. Dĩ nhiên người 
Hobbit nào cũng biết nấu nướng, bởi họ đã bắt đầu 
tìm hiểu nghệ thuật nấu nướng trước cả học chữ (cái 
này thì rất nhiều người không bao giờ đạt tới); nhưng 


https://thuviensach.vn 


Sam lại đúng là một đầu bếp cừ khôi, ngay cả với 
chuẩn mực Hobbit; mỗi khi có cơ hội, chú đều nấu 
nướng ra trò vào những lần hạ trại trong suốt hành 
trình. Chú vẫn mang theo trong hành lý một vài dụng 
cụ, hy vọng sẽ có lúc dùng đến: một hộp bùi nhùi, hai 
chiếc chảo nông, chiếc nhỏ hơn nằm gọn trong lòng 
chiếc lớn; bên trong xếp một thìa gỗ, một chiếc nĩa 
hai ngạnh ngắn và vài que xiên; và giấu kín kế dưới 
đáy túi hành lý trong hộp gỗ nông là một vật báu 
đang hao mòn dần: một chút muối. Thế nhưng chú 
cần lửa, và những thứ khác nữa. Chú suy nghĩ một lát 
trong khi rút dao ra, làm sạch và mài sắc, rồi bất đầu 
chuẩn bị nấu đôi thỏ. Chú không định rời xa Frodo 
đang ngủ một mình dù chỉ trong ít phút. 


“Nào Gollum,” chú nói, “giờ ta có việc khác cho 
ngươi đây. Hãy đi lấy đầy nước vào những chảo này, 
rồi mang về đây!” 


“Sméagol sẽ đi lấy nước, phải,” Gollum nói. 
“Nhưng Hobbit định làm gì với chừng ấy nước? Cậu 
ta uống rồi, cậu ta tắm rồi.” 


“Ngươi không phải bận tâm,” Sam nói. “Nếu 
không đoán ra được, thì ngươi sẽ sớm biết thôi. Và 
ngươi lấy nước về sớm bao nhiêu, ngươi sẽ được biết 
sớm bấy nhiêu. Đừng có làm hỏng chảo của ta, không 
thì ta sẽ thái ngươi ra làm thịt băm đấy.” 


Trong lúc Gollum đi khỏi Sam lại nhìn Frodo 
thêm lần nữa. Cậu vẫn ngủ lặng lễ, nhưng giờ Sam lại 
bận tâm chủ yếu về sự gầy gò của khuôn mặt và bàn 
tay cậu. “Cậu ấy quá gầy và buồn bã,” chú lầm bấm. 
“Không ổn đối với một Hobbit. Nếu nấu được bọn 
thỏ này, mình sẽ đánh thức cậu ấy dậy.” 


https://thuviensach.vn 


Sam gom những cành dương xỉ khô ráo nhất lại 
chất thành đống, rồi bò lên bờ đất nhặt về một bó 
cành con và mảnh gỗ; những cành khô rụng dưới một 
cây tuyết tùng trên bờ đã cấp cho chú lượng củi kha 
khá. Chú cắt vài miếng cỏ mặt dưới chân bờ đất ngay 
ngoài rìa bãi dương xỉ, đào một hố nông, rồi đặt 
nhiên liệu vào đó. Vốn đã quá thành thạo dùng đá lửa 
và bùi nhùi nên chẳng bao lâu sau chú đã nhen được 
một đống lửa nhỏ. Nó chỉ bốc một chút khói hoặc 
chăng bốc chút nào, nhưng lại tỏa ra mùi khá thơm. 
Chú vừa mới khom người trên đống lửa, che chắn và 
tiếp thêm củi lớn, thì Gollum đã quay lại, cầm theo 
hai chiếc chảo một cách thận trọng và càu nhàu một 
mình. 


Gã đặt chảo xuống, rồi đột nhiên hiểu ra Sam 
đang làm gì. Gã khẽ rít lên một tiếng, dường như vừa 
sợ hãi vừa tức giận. “Ui chao! Xxxxì - không!” gã hét 
lên. “Không! Hobbit ngớ ngẩn, ngu xuẩn, phải ngu 
xuẩn! Họ không được làm vậy!” 


“Không được làm gì?” Sam ngạc nhiên hỏi. 


“Không được làm những cái lưỡi đỏ bẩn thỉiu,” 
Gollum rít lên. “Lửa, lửa! Nó rất nguy hiểm, phải vậy 
đấy. Nó đốt, nó giết. Và nó ssẽ mang kẻ thù đến, phải 
đúng đấy.” 


“Ta không nghĩ vậy,” Sam nói. “Nếu ngươi không 
đặt những thứ ẩm ướt lên làm ngún khói thì chăng kẻ 
thù nào đến đâu. Nhưng nếu đúng là vậy, thì cứ để 
như vậy đi. Dù thế nào thì ta cũng sẽ liều. Ta sẽ ninh 
đôi thỏ này.” 


https://thuviensach.vn 


“Ninh thỏ!” Gollum ré lên thất vọng. “Làm 
hỏng thịt ngon lành mà Sméagol để dành cho cậu sao, 
Sméagol tội nghiệp đói ăn! Để làm gì? Để làm gì hả 
Hobbit ngớ ngẩn? Chúng còn non, chúng mềm mại, 
chúng ngon lành. Ăn thôi, ăn thôi!” Gã quờ vào con 
thỏ gần nhất đã bị lột da và nằm sẵn bên đống lửa. 


“Nào, nào!” Sam nói. “Ai cũng có kiểu riêng. 
Bánh mì của bọn ta làm nghẹn cổ ngươi, còn thỏ 
sống làm nghẹn cổ ta. Nếu ngươi đưa thỏ cho ta, thì 
con thỏ đó là của ta rồi, thế đấy, ta sẽ nấu, nếu ta 
muốn thế. Và ta muốn thế đấy. Ngươi không cần phải 
xem ta làm gì. Đi bắt con khác mà ăn nếu ngươi thích 
- ở chỗ nào đó kín đáo khuất mắt ta. Và ngươi sẽ 
không phải nhìn thấy đống lửa, ta cũng sẽ không phải 
thấy ngươi, và cả hai ta đều sẽ vui vẻ hơn. Ta sẽ trông 
cho ngọn lửa không bốc khói, nếu điều đó có làm 
ngươi dễ chịu hơn chút nào.” 


Gollum càu nhàu thoái lui, rồi bò vào bãi dương 
xỉ. Sam bận rộn quanh hai cái chảo. “Những gì 
Hobbit cần cho thỏ,” chú nói một mình, “là một chút 
rau thơm và rễ, đặc biệt là khoai - đó là còn chưa nói 
đến bánh mì. Có vẻ như chúng ta có thể lo liệu được 
vụ rau thơm.” 


“Gollum!” chú gọi khẽ. “Quá tam ba bận nào. Ta 
muốn một chút rau thơm.” Đầu Gollum ló lên khỏi 
bãi dương xỉ, nhưng ánh mắt gã thì chẳng tỏ ra muốn 
giúp đỡ hay thân thiện tí nào. “Một ít lá nguyệt quế, 
vài nhánh húng và ngải đắng là được - trước khi nước 
sôi,” Sam nói. 


“Không!” Gollum nói. “Sméagol không ưng. Và 
Sméagol không thích lá thối. Gã không bao giờ ăn cỏ 


https://thuviensach.vn 


hay rễ cây, không đâu bảo bối à, trừ phi sắp chết đói 
hoặc cực kỳ ốm yếu, Sméagol tội nghiệp.” 


https://thuviensach.vn 


“Sméagol sẽ bị tống vào nước nóng thực sự, khi 
nào chảo nước này sôi, nếu gã không làm những gì 
gã được yêu cầu,” Sam gầm lên. “Sam sẽ nhét đầu gã 
vào, phải rồi bảo bối à. Và ta sẽ bắt gã đi tìm củ cải, 
cà rốt, và cả khoai nữa, nếu giờ đang là mùa. Ta cá là 
có rất nhiều thứ hay ho đang chạy đầy trên vùng đất 
này. Ta dám đổi nhiều thứ để có được nửa tá khoai.” 


“Sméagol không đi, ôi không bảo bối à, không 
phải lúc này,” Gollum rít lên. “Gã sợ, và gã rất mệt, 
và Hobbit này không dễ thương, không dễ thương 
chút nào. Sméagol sẽ không đi bới rễ cây hay cà rốt 
hay - khoai. Mà khoai là gì chứ, hả bảo bối, khoai 
gì?” 


“Khoai tây,” Sam nói. “Niềm ham thích của Bõ 
Già, và là món lót dạ tuyệt vời cho một cái bụng 
rỗng. Nhưng ngươi sẽ chăng thấy củ nào đâu, vì thế 
ngươi khỏi phải tìm. Nhưng hãy làm Sméagol tốt mà 
mang rau thơm về đây cho ta, rồi ta sẽ nghĩ tốt hơn 
về ngươi. Gì nữa nào, nếu ngươi đổi tính, và đừng 
đối lại, ta sẽ nấu cho ngươi chút khoai vào một ngày 
nào đó. Chắc chắn đấy: cá rán và khoai rán chế biến 
bởi tay nghề S. Gamgee. Ngươi chăng thể nói không 
với món đó đâu.” 

“Có, bọn ta có thể đấy. Làm hỏng cá ngon lành, 
làm cháy nó. Đưa cá cho tôi luôn, và giữ lấy khoai 


rán bẩn thỉu!” 


“Ôi ngươi thật vô vọng,” Sam nói. “Đi ngủ đi!” 


https://thuviensach.vn 


Cuối cũng chú đành phải tự đi tìm những gì chú 
muốn; nhưng chú chăng phải đi xa, không đến nỗi 
không quan sát được cậu chủ vẫn đang nằm ngủ. 
Trong suốt một lúc Sam ngồi mơ màng, và chăm sóc 
đống lửa cho đến lúc nước sôi. Ánh sáng ban ngày 
bừng lên và bầu không khí trở nên ấm áp; sương tan 
dần trên cỏ mặt và lá cây. Chắng bao lâu sau những 
miếng thịt thỏ đã nằm trong chảo nước sôi cùng bó 
rau thơm. Dần dà Sam gần như ngủ gật. Chú để chảo 
sôi trong gần một giờ, chốc chốc lại lấy nĩa kiểm tra, 
và nếm nước dùng. 


Khi chú nghĩ mọi thứ đã chín, chú nhấc hai chiếc 
chảo ra khỏi lửa, và lần đến chỗ Frodo. Erodo hé mở 
mắt khi thấy Sam đứng trên, rồi bừng tỉnh khỏi giấc 
mơ của cậu: lại một giấc mơ nhẹ nhàng không thể níu 
lại về cảnh thanh bình. 


“Chào Sam!” cậu nói. “Không nghỉ ư? Có gì 
không ổn à? Mấy giờ rồi?” 


“Khoảng vài giờ sau bình minh,” Sam nói, “và có 
lẽ gần tám rưỡi theo giờ Quận. Nhưng chẳng có gì 
không ổn đâu. Cho dù cũng không hắn như mức tôi 
cho là ốn: không gia vị, không hành, không khoai. 
Tôi làm chút món hầm cho cậu, và ít nước dùng, cậu 
Frodo ạ. Sẽ tốt cho cậu đấy. Cậu sẽ phải húp bằng ca; 
hoặc trực tiếp từ chảo, khi nào nguội đi đôi chút. Tôi 
chăng mang theo cái bát nào, và cũng chăng có øì 
đàng hoàng hết.” 


Frodo ngáp dài và duỗi người. “Lễ ra cậu nên 
nghỉ ngơi, Sam ạ,” cậu nói. “Và nhóm lửa là việc hết 
sức nguy hiểm ở vùng này. Nhưng đúng là tôi thấy 


https://thuviensach.vn 


đói bụng. Ừm! Tôi có thể ngửi thấy nó từ đây không? 
Cậu đã hầm øì vậy?” 


“Món quà của Sméagol,” Sam nói, “một đôi thỏ 
non; cho dù tôi nghĩ Gollum giờ đang tiếc lắm. Thế 
nhưng chăng có gì nấu kèm cả ngoài một chút rau 
thơm.” 


Sam và cậu chủ ngồi ngay mép bãi dương xỉ và ăn 
món hầm trong chảo, dùng chung chiếc nĩa và thìa 
cũ. Họ tự cho phép mỗi người một nửa miếng bánh 
mì đi đường của người Tiên. Chỉ có vậy mà dường 
như đã là một bữa tiệc. 


“Này! Gollum!” Sam khẽ huýt gọi. “Nào! Vẫn 
còn kịp đổi ý đấy. Vẫn còn một ít, nếu ngươi muốn 
thử món thỏ hầm.” Chẳng có tiếng nào đáp lại. 


“Dào ôi, tôi cho rằng gã bỏ đi tìm thứ gì đó cho 
mình rồi. Chúng ta ăn nốt thôi,” Sam nói. 


“Và rồi cậu sẽ phải ngủ một lát,” Frodo nói. 


“Cậu đừng có ngủ quên trong lúc tôi ngủ đấy, cậu 
Erodo. Tôi không chắc lắm về gã. Vẫn còn đáng kể 
chất thằng Hủi - mặt xấu của Gollum, nếu cậu hiểu ý 
tôi - bên trong gã, và nó đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn. 
Mặc dù giờ thì tôi nghĩ gã sẽ bóp cổ tôi trước. Bọn tôi 
không nhìn cùng một hướng, gã không thoải mái với 
Sam, ôi không bảo bối à, không thoải mái chút nào.” 


https://thuviensach.vn 


Họ ăn hết, và Sam xuống suối rửa qua đồ dùng. 
Lúc đứng lên định quay về, chú nhìn ngược lên con 
dốc. Đúng thời điểm đó chú thấy mặt trời mọc lên 
khỏi đám mù, hay khói, hay bóng tối, hay là bất cứ 
thứ gì đang giăng đầy phía Đông, tỏa nhưng tia nắng 
vàng xuống cây cối và trảng đất xung quanh chú. Rồi 
chú để ý thấy một dải khói mỏng màu xanh xám bốc 
lên từ một bụi cây phía trên cao, nhìn thấy rành rành 
vì có ánh nắng chiếu vào. Chú hoảng hốt nhận ra đó 
chính là khói từ đống lửa mà chú đã quên dập. 


“Không được rồi! Không thể tưởng tượng nó lại 
bốc lên như vậy!” chú vừa lãm bẩm vừa cuống cuồng 
chạy về. Đột nhiên chú đứng khựng lại nghe ngóng. 
Có phải chú vừa nghe thấy tiếng huýt sáo không? 
Hay đó là tiếng kêu một loài chim kỳ lạ nào đó? Nếu 
là tiếng huýt sáo, thì nó không phát ra từ phía Frodo. 
Nó lại cất lên từ một nơi khác! Sam bắt đầu chạy thục 
mạng lên đồi. 


Chú phát hiện một khúc củi cháy gần hết đã bén 
vào vài nhánh dương xỉ ngoài rìa đống lửa, nhánh 
dương xỉ đã bắt lửa khiến lớp cỏ mặt cháy âm ỉ. Chú 
vội vã giậm chân lên những øì còn lại của đống lửa, 
vung vãi tro, và cào đất mặt lấp lên miệng hố. Rồi 
chú lẻn về với Frodo. 


“Cậu có nghe thấy tiếng huýt sáo không, và tiếng 
øì đó nghe như trả lời nữa?” chú hỏi. “Vài phút trước. 
Tôi mong đó chỉ là một con chim, nhưng nghe lại 
không giống lắm: tôi nghỉ nghe giống ai đó đang bắt 
chước tiếng chim hơn. Và tôi sợ là chút lửa của tôi đã 
bốc khói. Giờ nếu tôi vừa gây ra rắc rối, tôi sẽ không 
bao giờ tha thứ cho mình mất. Hoặc có khi còn không 
có cơ hội ấy chứ!” 


https://thuviensach.vn 


“Suyt!”? Frodo thì thầm. “Tôi nghĩ tôi vừa nghe 
thấy tiếng nói!” 


Hai chàng Hobbit siết lại mấy túi hành lý nhỏ bé, 
xốc lên vai để sẵn sàng tháo chạy, rồi họ bò vào sâu 
hơn trong bãi dương xỉ. Ở đó họ núp mình nghe 
ngóng. 


Không còn nghi ngờ gì nữa, dấy đúng là những 
giọng nói. Chúng phát ra nhỏ nhẹ và lén lút, nhưng 
lại ở rất gần, và đang tiến tới gần hơn nữa. Rồi thật 
bất chợt một giọng nói cất lên rõ ràng ở ngay bên 
cạnh. 


“Đây! Đây chính là nơi đám khói bốc lên!” giọng 
đó nói. “Nó chỉ ở quanh đây thôi. Chắc chắn là trong 
bãi dương xỉ. Chúng ta sẽ bắt được nó như một con 
thỏ mắc bẫy. Và chúng ta sẽ biết nó là giống gì.” 


“Phải, và nó biết những gì!” giọng nói thứ hai cất 
lên. 


Ngay lập tức bốn người đàn ông bước xuyên qua 
bãi dương xỉ từ những hướng khác nhau. Vì trốn chạy 
không còn khả thi nữa, Frodo và Sam nhảy bật dậy, 
tựa sát vào lưng nhau và tuốt ra hai thanh kiếm nhỏ. 


Nếu họ kinh ngạc trước những gì họ thấy, thì 
những người truy lùng họ thậm chí còn kinh ngạc 
hơn. Bốn Con Người cao lớn đứng đó. Hai người 
cầm trong tay những cây giáo mũi rộng bản và sáng. 
Hai người kia cầm cung lớn, gần cao bằng chính họ, 


https://thuviensach.vn 


cùng hai bao lớn đựng những mũi tên dài màu xanh 
đính lông chim. Tất cả đều đeo kiếm bên sườn, và 
đều mặc áo quần màu xanh và nâu nhiều sắc độ, như 
thể tốt nhất là không nên bị phát hiện khi đi lại trong 
các trảng đất Ithilien. Găng tay dài bọc lấy cánh tay 
họ, và khuôn mặt họ cũng che phủ dưới mũ trùm và 
mặt nạ xanh, chỉ chừa lại mắt, những đôi mắt sắc và 
sáng. Ngay lập tức Frodo nghĩ đến Boromir, bởi 
những người này có vóc dáng và tư thế giống gã, và 
cả cung cách ăn nói cũng vậy. 


“Chúng ta không tìm thấy thứ ta đang truy tìm,” 
một người nói. “Nhưng chúng ta đã tìm được øì thế 
này?” 


“Không phải Orc,” một người khác vừa nói vừa 
nhả tay khỏi chuôi kiếm, mà anh ta đã nắm lấy khi 
nhìn thấy thanh Mũi Đốt lấp lánh trong tay Frodo. 


“Tiên chăng?” người thứ ba nghi ngờ nói. 


“Không! Không phải Tiên,” người thứ tư nói, đó 
là người cao nhất và có vẻ là chỉ huy của bọn họ. 
“Ngày nay người Tiên không lang thang ở Ithilien. 
Và người Tiên nhìn vốn đẹp lạ thường, hay ít ra thì 
nghe truyền lại như vậy.” 


“Tôi hiểu ý của các ông là bọn tôi không được 
như vậy,” Sam nói. “Xin chân thành cảm ơn. Và khi 
nào bàn luận xong về bọn tôi, có lẽ các ông sẽ nói 
các ông là ai, và tại sao các ông không thể để hai 
khách qua đường mệt mỏi được nghỉ ngơi.” 


Người đàn ông áo xanh cao lớn cười nhạt. “la là 
Faramir, Chỉ Huy ở Gondor,” anh ta nói. “Nhưng nơi 


https://thuviensach.vn 


này không có khách qua đường: chỉ có tay chân của 
tòa Tháp Tối, hoặc của tòa Tháp Trắng,” 


“Nhưng chúng tôi không phải cả hai,” Frodo nói. 
“Và chúng tôi đúng là khách qua đường, cho dù Chỉ 
Huy Faramir có nói gì đi nữa.” 


“Vậy thì hãy khẩn trương khai báo danh tính và 
mục đích của các ngươi,” Faramir nói. “Bọn ta đang 
có việc phải làm, và đầy không phải lúc cũng không 
phải nơi để đánh đố hay thương lượng. Nào! Tên thứ 
ba trong nhóm các ngươi đầu?” 


“Tên thứ ba?” 


“Phải, anh bạn lén lút mà bọn ta nhìn thấy khi 
đang chúi mũi xuống hồ nước dưới kia. Gã có cái vẻ 
thật chướng mắt. Ta đoán là một giống Orc do thám 
nào đó, hoặc một con vật của bọn chúng. Thế nhưng 
gã đã trườn khỏi bọn ta nhờ một trò mèo nào đó.” 


“Tôi không biết gã ở đầu,” Frodo nói. “Gã chỉ là 
một người bạn tình cờ gặp trên đường, và tôi không 
chịu trách nhiệm về gã. Nếu các anh bắt được gã, hãy 
tha cho gã. Hãy mang gã hoặc phái gã đến chỗ chúng 
tôi. Gã chỉ là một sinh vật lang thang tội nghiệp, 
nhưng tôi cũng đã chăm nom gã trong ít lâu. Còn về 
phần mình, chúng tôi là những người Hobbit ở Quận, 
mãi xa về phía Tây Bắc, vượt qua rất nhiều con sông. 
Frodo con trai Drogo là tên tôi, và đi cùng với tôi là 
Samwise con trai Hamfast, một người Hobbit đáng 
trân trọng làm việc cho tôi. Chúng tôi đã trải qua 
những quãng đường xa xôi - từ Thung Đáy Khe, hay 
Imladris như một số người gọi.” Nói đến đây Faramir 
giật mình và tỏ vẻ chăm chú hơn. “Chúng tôi có bảy 


https://thuviensach.vn 


người đồng hành: một người chúng tôi đã mất ở 
Moria, những người khác chúng tôi rời bỏ ở Parth 
Galen phía trên Rauros: hai người dòng dõi của tôi; 
cũng có cả một Người Lùn, một người Tiên, và hai 
Con Người. Họ là Aragorn; và Boromir, tự xưng 
mình đến từ Minas Tirith, một thành phố phương 
Nam.” 


“Boromir!” cả bốn người cùng thốt lên. 


“Boromir con trai Chúa Denethor ư?” Faramir 
nói, một vẻ nghiêm nghị lạ thường hiện lền trên mặt 
anh ta. “Ngươi đi cùng anh ấy ư? Đúng là tin mới lạ, 
nếu đó là sự thật. Hãy nghe cho rõ, hỡi những người 
nhỏ bé lạ mặt, rằng Boromir con trai Denethor chính 
là Trưởng Giám Quan tòa Tháp Trắng, và là Tổng 
Chỉ Huy của bọn ta: bọn ta mong nhớ anh ấy biết 
bao. Vậy ngươi là ai, và ngươi có công chuyện gì với 
anh ấy? Hãy khẩn trương, vì Mặt Trời đang lên đấy!” 


“Anh có biết những câu đố đã đưa Boromir đến 
Thung Đáy Khe không?” Frodo đáp lại. 


Hãy tìm đến Thanh Kiếm Gãy 
Tại Imladris nương nhờ. 


“Quả là ta biết những lời đó,” Faramir sửng sốt 
nói. “Ngươi cũng biết về chúng là bằng chứng phần 
nào cho thấy ngươi nói thật.” 


“Aragorn mà tôi mới kể tên chính là người mang 
Thanh Kiếm Gãy,” Frodo nói. “Còn chúng tôi là 


https://thuviensach.vn 


những người Tí Hon mà bài ca nói đến.” 


“Ta thấy rồi,” Faramir tư lự nói. “Hoặc ta thấy có 
vẻ là đúng vậy. Thế còn Tai Ương của Isildur thì 
sao?” 


“Nó được cất giấu rồi,” Frodo trả lời. “Nhưng 
chắc chắn nó sẽ được làm sáng tỏ vào một lúc nào 
đó.” 


“Bọn ta phải tìm hiểu thêm về chuyện này,” 
Faramir nói, “cũng như biết được điều gì đã đưa các 
ngươi đi quá xa về phía Đông dưới bóng...,” anh ta 
chỉ tay mà không nói tên ra. “Nhưng không phải lúc 
này. Bọn ta đang có việc cần phải làm ngay. Các 
ngươi đang gặp nguy hiểm, và dù băng đồng hay bám 
đường thì các ngươi cũng chăng đi xa được vào hôm 
nay. Sắp có vài đòn ra trò trước khi trời sáng rõ. Sau 
đó sẽ là cái chết hoặc tháo chạy gấp trở lại Anduin. 
Ta sẽ cử hai người lại canh chừng các ngươi, vì lợi 
ích của các ngươi và cả của ta nữa. Người khôn 
ngoan không tin bất cứ cuộc gặp tình cờ nào trên 
đường ở vùng đất này. Chừng nào quay lại, ta sẽ nói 
chuyện thêm với các ngươi.” 


“Xin từ biệt!” Frodo vừa nói vừa cúi thấp người. 
“Cứ nghĩ điều gì anh muốn, nhưng tôi là bạn của mọi 
kẻ thù của Kẻ Thù Số Một. Chúng tôi sẽ đi cùng các 
anh, nếu người tí hon chúng tôi có thể hy vọng là 
øiúp được cho các anh, những người dường như đều 
øan dạ và mạnh mẽ, và nếu nhiệm vụ của tôi cho 
phép. Cầu cho ánh sáng bùng lên trên những lưỡi 
kiếm của các anh!” 


https://thuviensach.vn 


“Người Tí Hon quả là lịch thiệp, cho dù họ có là 
øì khác đi nữa,” Faramir nói. “Xin từ biệt!” 


Hai chàng Hobbit lại ngồi xuống, nhưng chắng 
nói gì với nhau về những suy nghĩ và nghi ngại của 
mình. Ở ngay bên cạnh, trong vùng bóng lốm đốm 
dưới đám nguyệt quế màu sẫm, có hai người ở lại 
canh gác. Thỉnh thoảng họ lại lột mặt nạ ra cho mát, 
bởi nhiệt độ ban ngày mỗi lúc một nóng, và Frodo 
nhận thấy họ đều là những người đẹp đẽ, da sáng, tóc 
sâm, có đôi mắt xám và khuôn mặt kiêu hãnh đầy ưu 
tư. Họ nói chuyện với nhau bằng chất giọng nhỏ nhẹ, 
thoạt tiên sử dụng Ngôn Ngữ Chung, nhưng theo 
cung cách từ những ngày xa xưa, và rồi chuyến sang 
một ngôn ngữ khác của riêng họ. Trong lúc lắng nghe 
Frodo ngạc nhiên nhận ra họ đang nói tiếng Tiên, 
hoặc một thứ ngôn ngữ nào đó chỉ khác biệt chút ít; 
và cậu nhìn họ kinh ngạc, bởi cậu hiểu rằng họ hăn là 
người Dúnedain ở miền Nam, những người thuộc 
dòng dõi Vua Chúa Tây Châu. 


Một lát sau cậu bắt chuyện với họ; nhưng họ trả 
lời chậm chạp và cảnh giác. Họ tự xưng là Mablung 
và Damrod, những chiến binh Gondor, và họ là dần 
Tuần Du ở Ithilien; bởi họ là hậu duệ của những 
người từng sống tại Ithilien, trước khi nơi này bị tàn 
phá. Chúa Denethor đã thành lập một đội du kích 
trong số họ, bí mật vượt dòng Anduin (bằng cách nào 
và ở đâu thì họ không nói) để quấy rối lũ Orc và 
những kẻ thù khác lang thang trên vùng đất nằm giữa 
Ephel Dúath và Sông Cả. 


https://thuviensach.vn 


“Phải đến gần mười lý từ đây về bờ Đông dòng 
Anduin,” Mablung nói, “và bọn tôi hiếm khi đi xa 
đến thế. Thế nhưng bọn tôi có mục đích khác trong 
chuyến đi này: bọn tôi đến phục kích lũ Người Harad. 
Quỷ tha ma bắt chúng đi!” 


“Phải, quỷ tha ma bắt bọn miền Nam!” Damrod 
nói. “Người ta nói từng có giao dịch thời xa xưa giữa 
Gondor và những vương quốc Harad ở Viễn Nam, 
cho dù chưa bao giờ tồn tại tình bằng hữu. Thời đó 
biên giới của bọn tôi nằm mãi về phía Nam, quá cửa 
sông Anduin, và Umbar, vùng đất gần nhất của 
chúng, thừa nhận sự cai trị của bọn tôi. Nhưng đã từ 
lâu lắm rồi. Đã bao thế hệ Con Người trôi qua kể từ 
lần cuối cùng có kẻ qua lại giữa đây và đó. Giờ đây 
bọn tôi vừa biết Kẻ Thù đã trà trộn vào chúng, và 
chúng đã đào ngũ về phe Hắn, hoặc cũng có thể là 
quay lại với Hắn - chúng lúc nào cũng sẵn sàng tuân 
theo nguyện vọng của Hắn - cũng như biết bao kẻ 
khác ở miền Đông đã làm. Tôi dám chắc rằng ngày 
tháng của Gondor sắp tàn rồi, và tường thành Minas 
Tirith sẽ sụp đổ, sức mạnh và dã tâm của Hắn quá lớn 
lao.” 


“Thế nhưng bọn tôi sẽ không ngồi án binh để Hắn 
thích làm gì thì làm,” Mablung nói. “Bọn người miền 
Nam đáng nguyên rủa này giờ đang hành quân trên 
những con đường cổ xưa đến tham gia đội quân trong 
tòa Tháp Tối. Phải đấy, trên chính những con đường 
mà tài nghệ Gondor đã xây dựng nên. Và bọn tôi 
nhận ra chúng đi mỗi lúc một lơ đễnh, nghĩ rằng sức 
mạnh của chủ nhân mới quá lớn, đến nỗi chỉ cần 
bóng dãy đồi của Hắn là đủ bảo vệ được chúng. Bọn 
tôi đến để dạy cho chúng một bài học nữa. Có tin báo 
về một binh đoàn hùng hậu từ mấy ngày trước, đang 


https://thuviensach.vn 


hành quân lên phía Bắc. Theo bọn tôi ước tính một 
trong số những đoàn quân của chúng sẽ qua đây, 
khoảng trước buổi trưa - theo con đường trên kia, 
giữa lối xẻ qua sống đá. Con đường có thể đi qua, 
nhưng chúng thì không! Chừng nào Faramir còn là 
Chỉ Huy. Bây giờ ngài dẫn đầu tất cả các phi vụ nguy 
hiểm. Thế nhưng trời cao ưu ái ngài, hoặc số mệnh để 
dành ngài cho một kết cục khác.” 


› +®%£ % 


Câu chuyện của họ lắng xuống thành im lặng và 
nghe ngóng, Dường như tất cả đều bất động và cảnh 
giác. Sam, đang khom mình bên rìa bãi dương xỉ, 
nhìn ra. Bằng cặp mắt Hobbit tỉnh tường chú nhìn 
thấy có thêm rất nhiều Con Người nữa ở xung quanh. 
Chú có thể thấy họ đang rón rén trèo lên sườn dốc, 
từng người một hoặc thành những hàng dài, lúc nào 
cũng ẩn vào bóng những lùm, những bụi cây cối, 
hoặc bò xuyên qua cỏ, chăng hề lộ mình trong những 
bộ quần áo nâu và xanh lục. Tất cả đều trùm mũ, bịt 
mặt nạ, găng tay, được trang bị vũ khí giống Faramir 
và các bạn đồng hành. Chăng lâu sau họ đã đi qua và 
biến mất. Mặt trời cứ lên cao cho tới khi đã tiến sát 
đến miền Nam. Những dải bóng đổ co lại. 


“Không biết cái tên Gollum chết tiệt đó đâu rồi?” 
Sam nghĩ, trong lúc bò trở lại vào vùng râm mát hơn. 
“Gã phải đối mặt với nguy cơ bị xuyên táo vì nhầm 
với Orc, hoặc bị nướng bởi Mặt Vàng. Thế nhưng 


https://thuviensach.vn 


mình đoán gã biết tự chăm sóc bản thân.” Chú nằm 
xuống bên cạnh Frodo và bắt đầu ngủ gà gật. 


Chú thức giấc, nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng tù 
và cất lên. Chú ngồi dậy. Giờ đã là chính ngọ. Những 
người lính gác đang đứng căng thắng và cảnh giác 
trong bóng đám cây. Rồi đột nhiên, không phải nghỉ 
ngờ øì nữa, tiếng tù và cất lên ồn ã hơn từ phía trên, 
đầu đỉnh dốc. Sam nghĩ chú đã nghe thấy cả những 
tiếng hò hét và quát tháo hoang dại, nhưng âm thanh 
lại chỉ văng vắng, như thể phát ra từ hang động xa 
xôi nào đó. Rồi ngay lập tức âm thanh của trận chiến 
náo nhiệt nổ ra nghe rất gần, ngay phía trên nơi họ trú 
an. Chú nghe thấy rõ ràng tiếng sắt thép va chạm 
loảng xoảng, tiếng kiếm bổ vào mũ sắt chan chát, 
tiếng đập thùm thụp của lưỡi kiếm vào khiên; tiếng 
người gào thét và gầm rú, và một giọng trong trẻo hét 
lên Gondor! Gondor! 


“Nghe cứ như tiếng một trăm thợ rèn đang cùng 
nhau rèn vậy,” Sam nói với Frodo. “Giờ họ đã ở gần 
quá mức tôi mong muốn rồi.” 


Thế nhưng bầu huyên náo càng lúc càng gần hơn 
nữa. “Chúng đang đến!” Damrod hét lên. “Xem kìal 
Vài tên miền Nam đã phá bẫy và lao ra khỏi con 
đường. Chúng đang chạy! Người của bọn tôi đang 
bám theo chúng, và Chỉ Huy đang dẫn đầu.” 


Sam nóng lòng muốn được thấy nhiều hơn, chú đi 
xuống nhập hội cùng những người lính gác. Chú 
trườn lên cao hơn một chút, vào trong một bụi lớn 
hơn trong đám nguyệt quế. Ngay lập tức chú bắt gặp 


https://thuviensach.vn 


cảnh tượng những kẻ da ngăm đen mặc áo quần đỏ 
đang chạy xuống triền đồi cách đó một đoạn, những 
chiến binh trong bộ đồ xanh lao đến phía sau, chém 
gục kẻ thù đang tháo chạy. Tên bay dày đặc trên trời. 
Rồi đột nhiên một người ngã nhào qua đúng chỗ bờ 
mà họ nấp, lăn qua những thân cây mỏng manh, suýt 
trúng vào họ. Người đó ngừng lăn giữa bãi dương xỉ 
chỉ cách đó vài bộ, mặt úp xuống, những lông chim 
xanh gắn đuôi tên vẫn găm vào cổ, dưới cổ áo vàng. 
Tấm áo choàng đỏ thắm đã rách bươm, áo giáp chến 
ghép những tấm đồng thau chồng lên nhau đã bị xé 
và chặt vỡ, những bím tóc đen tết lẫn với vàng ướt 
sũng máu. Bàn tay rám nắng vẫn nắm lấy chuôi một 
thanh kiếm gãy. 


Đó là lần đầu tiên Sam được chứng kiến một trận 
chiến giữa Người và Người, và chú không khoái lắm. 
Chú lẫy làm mừng vì không phải nhìn khuôn mặt 
người chết. Chú tự hỏi tên người đó là gì và anh ta từ 
đâu đến; và liệu trái tim anh ta có thực sự xấu xa 
không, hay những lời nói dối, hay mối đe dọa nào đó 
đã dẫn anh ta vào cuộc hành quân dài đằng đăng rời 
khỏi quê hương, và liệu có phải anh ta chỉ ước ao 
được ở lại hưởng cuộc sống yên bình - tất cả những ý 
nghĩ đó thoáng qua trong chốc lát rồi nhanh chóng 
biến mất khỏi tâm trí chú. Bởi ngay khi Mablung tiến 
về phía xác chết, lại có một âm thanh khác cất lên. 
Tiếng gào thét khủng khiếp. Xen giữa nó Sam nghe 
thấy một tiếng rống hay tiếng tù và the thé. Rồi sau 
đó là âm thanh thình thịch ghê gớm, giống như có 
những chiếc búa khổng lồ nên xuống mặt đất. 


“Coi chừng! Coi chừng!” Damrod hét lên với 
đồng đội. “Cầu cho các Valar dẫn nó ra khỏi đây! 
Môâmak! Môâmak!” 


https://thuviensach.vn 


Giữa nỗi sửng sốt và kinh hoàng, và cuối cùng là 
niềm phấn khích, Sam trông thấy một hình thù khổng 
lồ xô ra từ đám cây rồi lao xuống sườn dốc. To lớn 
như một ngôi nhà, mà còn to hơn nhiều một ngôi nhà, 
đối với chú, nó là một quả đồi xám di động. Sợ hãi và 
ngạc nhiên có lẽ đã phóng đại nó trong mắt chú 
Hobbit, nhưng con Môũmak từ Harad thực sự là một 
quái vật khổng lồ, và giống loài nó giờ không còn 
bước đi ở Trung Địa nữa; những họ hàng còn sống 
vào thời sau này chỉ là bản sao mờ nhạt về kích thước 
và vẻ oai vệ. Nó lao đến, phi thăng tới những người 
đang quan sát, rồi bất chợt đối hướng trong gang tấc 
và tạt qua chỉ cách họ có vài thước, làm rung chuyển 
mặt đất dưới chân họ: căng chân nó to lớn như cổ 
thụ, đôi tai khổng lồ trông như những cánh buồm xòe 
rộng, cái vòi dài dựng đứng như con rắn đang chuẩn 
bị tấn công, đôi mắt nhỏ đỏ quạch long lên giận dữ. 
Những chiếc ngà nom tựa sừng chĩa ngược lên được 
quấn những dải băng vàng ròng ròng máu. Bộ giáp 
trang trí màu tím và vàng phấp phới tả tơi khắp xung 
quanh nó. Tàn tích của một thứ gì đó trông giống như 
tòa tháp chiến vẫn còn nằm trên tấm lưng căng tròn 
của nó, đã bị phá nát trên con đường điên loạn xuyên 
qua khu rừng; và còn bám lủng lẵng tuyệt vọng tít 
trên cổ nó là một hình thù nhỏ bé - xác của một chiến 
binh dũng mãnh, một gã khống lồ trong số người 
5werting. 


Con thú to lớn vẫn gào rống như sấm rên, cắm 
đầu lao đi trong cơn thịnh nộ mù quáng xuyên qua 
những ao hồ và bụi cây. Từng loạt tên đều nảy ra 
hoặc táp vào lớp da dày bên sườn nó một cách vô hại. 
Quân cả hai bên đều bỏ chạy khi thấy nó, thế nhưng 
nó vẫn đuổi kịp rất nhiều người và giày họ nát bấy 


https://thuviensach.vn 


dưới đất. Chằng mấy chốc nó đã mất dạng, dù tiếng 
rống và giãm chân vẫn còn vọng lại từ phía xa. 
Chuyện gì xảy ra với nó sau đó Sam không bao giờ 
được nghe: có thể nó đã thoát được mà lang thang 
khắp chốn hoang dã một thời gian, cho đến khi biến 
mất ở nơi đất khách quê người, hay bị kẹt dưới một 
hố sâu nào đó; hoặc cũng có thể nó vẫn lao đi trong 
thịnh nộ cho đến khi bổ nhào xuống dòng Sông Cả và 
bị nuốt chứng. 


Sam hít vào một hơi sâu. “Đó chính là một con 
Khống tượng!” chú nói. “Vậy đúng là có Không 
tượng, và tôi đã được thấy một con. Ôi đời! Nhưng sẽ 
chẳng có ai ở nhà chịu tin tôi hết. Chà, nếu chuyện 
này kết thúc rồi, thì tôi sẽ đi ngủ một lát.” 


“Hãy tranh thủ ngủ khi còn có thể,” Mablung nói. 
“Nhưng Chỉ Huy sẽ quay lại, nếu ngài không bị 
thương; và chừng nào ngài đến chúng ta sẽ nhanh 
chóng lên đường. Chúng ta sẽ bị truy đuổi ngay khi 
tin tức về trận đánh này đến được tai Kẻ Thù, và 
chuyện đó sẽ không còn lâu nữa đầu.” 


“Vậy nếu buộc phải đi thì các anh hãy đi nhẹ 
nhàng!” Sam nói. “Không cần phải làm phiền giấc 
ngủ của tôi đâu. Tôi đã phải đi cả đêm rồi.” 


Mablung cười phá lên. “Tôi không nghĩ Chỉ Huy 
sẽ để các cậu lại một mình đâu, cậu Samwise,” anh ta 
nói. “Nhưng các cậu sẽ thấy ngay thôi.” 


https://thuviensach.vn 


Chương V 


CỬA SỔ NHÌN VỀ TÂY 


Sam tưởng như mới chỉ chợp mắt được vài phút 
khi chú tỉnh dậy, nhận ra trời đã về chiều và Faramir 
đã trở lại. Anh ta dẫn theo rất nhiều người; thực tế là 
những người sống sót sau cuộc phục kích giờ đã tập 
trung cả lại trên sườn dốc bên cạnh, phải tới hai hoặc 
ba trăm người. Họ ngồi thành một vòng bán nguyệt 
rộng, Faramir thì ngồi trên mặt đất ngay giữa hai 
nhánh, trong khi Frodo đứng trước mặt anh ta. Cảnh 
tượng kỳ lạ trông chắng khác nào một cuộc xét xử tù 
nhân. 


Sam lẻn ra khỏi bãi dương xỉ , nhưng chăng ai chú 
ý đến chú, và chú tự ngồi xuống ở một đầu vòng 
người, nơi chú có thể nhìn và nghe thấy tất cả những 
øì đang diễn ra. Chú chăm chú quan sát và nghe 
ngóng, sẵn sàng lao đến hỗ trợ cậu chủ nếu cần thiết. 
Chú nhìn thấy khuôn mặt Faramir, giờ đã bỏ mặt nạ: 
trông anh ta rắn rỏi oai vệ, thấp thoáng vẻ sắc sảo 
phía sau cái nhìn dò xét. Sự ngờ vực chứa đầy cặp 
mắt xám đang đăm đăm nhìn Frodo. 


Sam sớm nhận ra viên Chỉ Huy không thỏa mãn 
với lời giải trình về bản thân của Frodo ở nhiều điểm: 
cậu đã đóng vai trò gì trong Hội Đồng Hành xuất 
phát từ Thung Đáy Khe; tại sao cậu rời bỏ Boromir; 
và giờ cậu đang đi đầu. Và anh ta thường xuyên trở lại 
câu chuyện về Tai Ương của Isildur. Hiển nhiên anh 
ta biết Frodo vẫn đang che giẫu một điều gì đó vô 
cùng quan trọng. 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng người Tí Hon phải bước lên thì Tai Ương 
của Isildur mới tỉnh giấc, hoặc ít ra những lời đó nói 
như vậy,” anh ta khăng khăng “Nếu ngươi chính là 
người Tí Hon được nêu tên, thì không còn nghi ngờ 
øì chính ngươi đã mang thứ đó đến Hội Đồng mà 
ngươi nói tới, cho dù nó là gì đi chăng nữa, và ở đó 
Boromir đã nhìn thấy nó. Ngươi không phủ nhận 
chứ?” 


Frodo không trả lời. “Vậy đấy!” Faramir nói. 
“Giờ ta muốn được nghe ngươi nói nhiều hơn về điều 
đó; bởi những øì liên quan đến Boromir cũng liên 
quan đến ta. Một mũi tên Orc đã giết chết Isildur, như 
những câu chuyện cổ vẫn kể. Thế nhưng mũi tên Orc 
lại có rất nhiều, và nhìn thấy mũi tên không thể khiến 
Boromir vương quốc Gondor coi là dấu hiệu Định 
Mệnh được. Ngươi có giữ thứ đó không? Ngươi nói 
nó được cất giấu; nhưng không phải là do ngươi 
quyết định cất giấu nó ữ?” 


“Không, không phải do tôi,” Frodo trả lời. “Nó 
không thuộc về tôi. Nó không thuộc về bất cứ người 
trần tục nào, dù to lớn hay nhỏ bé; nếu có bất cứ ai có 
quyền làm chủ nó, thì đó phải là Aragorn con trai 
Arathom, mà tôi đã nêu tên, là thủ lĩnh của Hội Đồng 
Hành từ Moria đến Rauros.” 


“Tại sao lại như vậy mà không phải là Boromir, 
hoàng thân của Thành Phố mà con cháu Elendil đã 
xây dựng nên?” 


“Bởi Aragorn là dòng trực hệ, cha đến cha, từ 
chính Isildur con trai Elendil. Và thanh kiếm anh ấy 
mang theo chính là thanh kiếm của Flendil.” 


https://thuviensach.vn 


Một tiếng rì rầm ngạc nhiên rộ lên qua cả vòng 
người. Một vài người thét lớn: “Thanh kiếm của 
Elendil! Thanh kiếm của Elendil đang đến với Minas 
Tirith! Quả là một tin trọng đại!” Thế nhưng khuôn 
mặt Faramir không hề đổi sắc. 


“Có thể,” anh ta nói. “Nhưng một quyền lớn lao 
đến thế sẽ cần được chất vấn, và chứng cớ rõ ràng 
phải được đưa ra nếu người tên Aragorn này có bao 
giờ đến Minas Tirith. Người đó hay bất cứ ai trong 
Hội Đồng Hành của ngươi vẫn chưa đến đó khi ta lên 
đường sáu ngày trước.” 


“Boromir đã chấp nhận quyền đó,” Frodo nói. 
“Nếu Boromir ở đây, thực thế, chắc chắn anh ấy sẽ 
trả lời mọi câu hỏi của anh. Và vì anh ấy đã đến được 
Rauros nhiều ngày trước và dự định sẽ đi thắng đến 
thành phố của anh, nên nếu anh quay lại đó, anh sẽ 
sớm biết được câu trả lời. Anh ấy hiếu phần việc của 
tôi trong Hội Đồng Hành, cũng giống như mọi người 
khác, bởi việc đó được đích thân Elrond ở Imladris 
giao cho tôi trước toàn thể Hội Đồng. Vì nhiệm vụ đó 
mà tôi đến vùng đất này, nhưng tôi không được phép 
tiết lộ cho bất cứ ai ngoài Hội Đồng Hành. Và những 
người tự nhận mình chống lại Kẻ Thù tốt hơn hết là 
đừng cản trở.” 


Giọng Frodo cất lên đầy kiêu hãnh, bất kể cảm 
xúc của cậu có như thế nào, và Sam rất tán đồng; thế 
nhưng nó lại không làm hài lòng Faramir. 


“Vậy đấy!” anh ta nói. “Ngươi bảo ta tự lo chuyện 
của mình, bảo ta về nhà, và mặc kệ ngươi. Boromir 
sẽ kể tất cả, chừng nào anh ấy đến. Chừng nào anh ấy 


https://thuviensach.vn 


đến, ngươi nói vậy! Ngươi có phải là bạn của 
Boromir không?” 


Trong tâm trí Frodo hiện ra sinh động ký ức vụ 
tấn công của Boromir, và cậu chần chừ trong giây lát. 
Đôi mắt Faramir dõi lên cậu thêm đanh lại. “Boromir 
là một thành viên gan dạ trong Hội Đồng Hành của 
bọn tôi,” cuối cùng cậu nói. “Phải, tôi là bạn anh ấy, 
về phần tôi.” 


Faramir cười nhạt. “Vậy ngươi sẽ đau buồn nếu 
biết Boromir đã chết chứ?” 


“Dĩ nhiên là tôi sẽ đau buồn,” Frodo nói. Rồi cậu 
ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt Faramir. “Chết sao?” 
cậu hỏi lại. “Ý anh nói rằng anh ấy đã chết, và anh 
biết điều đó sao? Anh vừa định cài bẫy tôi bằng lời lẽ 
và trêu đùa tôi sao? Hay bây giờ anh lại định tung 
hỏa mù nói dối tôi?” 


“Ta không thèm tung hỏa mù nói dối ngay cả với 
một tên Orc,” Faramir nói. 


“Vậy tại sao anh ấy lại chết, và làm thế nào anh 
biết được điều đó? Bởi anh vừa nói rằng chưa có ai 
trong Hội Đồng Hành đến được thành phố lúc anh đi 
khỏi.” 


“Ta đã hy vọng bạn bè và cũng là bạn đường của 
anh ấy sẽ kể ta nghe anh ấy đã chết thế nào.” 


“Thế nhưng anh ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh 
khi chúng tôi chia tay. Và anh ấy vẫn sống theo như 
những øì tôi được biết. Cho dù rõ ràng có rất nhiều 
mối nguy hiểm trên thế giới này.” 


https://thuviensach.vn 


“Đúng là rất nhiều,” Faramir nói, “và phản trắc 
cũng là một phần quan trọng trong số đó.” 


Sam càng lúc càng mất kiên nhẫn và bực bội với 
cuộc nói chuyện này. Và những lời cuối cùng đã vượt 
quá sức chịu đựng của chú. Lao vào giữa vòng người, 
chú đến đứng một bên cậu chủ. 


“Xin cậu thứ lỗi, cậu Frodo,” chú nói, “nhưng đôi 
co thế này đủ rồi. Anh ta chăng có quyền gì nói với 
cậu như vậy hết, sau tất cả những øì cậu đã phải trải 
qua, vì lợi ích của anh ta cùng tất cả những Con 
Người vĩ đại này cũng nhiều như của bất cứ ai khác. 


“Thế này nhá, anh Chỉ Huy!” chú đứng tấn trước 
mặt Faramir, hai tay chống nạnh, nhìn vào mặt anh ta 
như thể đang nói chuyện với một thằng nhóc Hobbit 
vừa hứa biếu chú thứ nó gọi là “xốt” khi bị tra hỏi về 
những lần vào vườn quả. Vài tiếng xì xào cất lên, 
nhưng cũng có cả nét cười thích chí trên khuôn mặt 
những người đang theo dõi: cái cảnh tượng Chỉ Huy 
của họ ngồi trên mặt đất mắt đối mắt với một anh 
chàng Hobbit trẻ tuổi, hai chân choãi rộng, xù lông 
giận dữ, nó vượt quá mọi trải nghiệm của họ. “Thế 
này nhá!” chú nói. “Anh đang định lẻo lái điều gì? 
Hãy nói thăng ra trước khi tất cả lũ Orc Mordor tràn 
lên chúng ta! Nếu anh nghĩ cậu chủ tôi đã sát hại anh 
Boromir này rồi bỏ chạy, thì anh mất trí rồi; nhưng cứ 
nói thắng ra đi! Và rồi hãy cho bọn tôi biết anh định 
làm gì về chuyện đó. Nhưng thật đáng tiếc là những 
kẻ luôn mồm nói chuyện chiến đấu với Kẻ Thù lại 
không để những người khác làm phần của họ theo 


https://thuviensach.vn 


cách của họ mà không ngáng trở. Hắn chắc sẽ hài 
lòng kinh khủng tận nếu gặp anh lúc này. Vì nghĩ 
rằng hắn có thêm một đồng minh mới, có lẽ vậy đấy.” 


“Kiên nhẫn nào!” Faramir nói, nhưng không hề 
giận dữ. “Đừng nói hộ chủ nhần ngươi, anh ta sáng 
trí hơn ngươi nhiều. Và ta không cần bất cứ ai dạy dỗ 
về mối nguy của bọn ta. Tuy nhiên ta vẫn bỏ chút 
thời gian để phán xét đúng đắn trong một vấn đề 
phức tạp. Nếu ta cũng nhanh nhảu như ngươi, có lẽ ta 
đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Bởi ta được lệnh giết tất 
cả những kẻ bị ta phát hiện trên vùng đất này mà 
không được phép của Chúa Gondor. Thế nhưng ta 
không giết người hay thú khi không cần thiết, và 
ngay cả khi cần thiết thì cũng chăng lấy làm mừng. 
Ta cũng chăng ham nói chuyện vô bổ. Vậy nên hãy 
yên lòng đi. Hãy ngồi xuống bên chủ nhân ngươi, và 
hãy trật tự!” 


Sam nặng nề ngồi xuống, khuôn mặt ửng đỏ. 
Faramir lại quay về phía Frodo. “Ngươi đã hỏi làm 
sao ta biết được con trai Denethor đã chết. Tin tức về 
cái chết vẫn bay bằng nhều cánh. Người ta nói đêm 
thường mang tin đến cho họ hàng gần. Boromir là 
anh trai ta.” 


Bóng dáng nỗi buồn lướt nhanh qua khuôn mặt 
anh ta. “Ngươi còn nhớ vật gì mang dấu hiệu đặc 
trưng mà Hoàng thân Boromir mang theo trong hành 
trang không?” 


Erodo suy nghĩ một lát, lo sợ cái bẫy nào đó có 
thể đang giăng ra, và tự hỏi cuộc tranh cãi này rồi sẽ 
kết thúc ra sao. Cậu khó lắm mới giấu được chiếc 
Nhẫn khỏi thói tham lam kiêu hãnh của Boromir, và 


https://thuviensach.vn 


giờ cậu không biết phải xoay xở thế nào giữa bao 
nhiều con người, tất cả đều hiếu chiến và mạnh mẽ. 
Tuy nhiên trái tim cậu mách bảo rằng Faramir, dù có 
vẻ bề ngoài rất giống anh trai mình, song lại là một 
người ít vị kỷ hơn nhiều, nghiêm khắc hơn nhưng 
cũng thông thái hơn. “Tôi nhớ Boromir có mang một 
cây tù và,” rốt cục cậu trả lời. 


“Ngươi nhớ tốt đấy, và tỏ ra đúng là người thực 
sự đã nhìn thấy anh ấy,” Faramir nói. “Vậy có lẽ 
ngươi cũng có thể nhìn thấy nó trong tâm trí ngươi: 
một cây sừng lớn của giống bò hoang miền Đồng, 
bọc bạc, trên khắc những ký tự cổ xưa. Người con 
trưởng trong gia tộc ta đã mang cây tù và đó suốt bao 
thế hệ; và người ta nói nếu nó được thổi lên vào lúc 
nguy cấp ở bất cứ đầu trong biên giới vương quốc 
Gondor, biên giới thuở xa xưa, tiếng nó sẽ không tắt 
đi mà không ai nghe thấy. 


“Năm ngày trước khi ta dấn thân vào cuộc viễn 
chinh này, và mười một ngày trước đây cũng vào 
khoảng giờ này, ta đã nghe thấy tiếng chiếc tù và đó: 
dường như là từ phía Bắc, nhưng chỉ văng vắng thôi, 
như thể chỉ là tiếng vọng trong tâm trí. Chúng ta đã 
linh cảm đó là điềm xấu, cha ta và ta, bởi chúng ta 
không hề có tin tức gì về Boromir kể từ khi anh ấy ra 
đi, và không có người lính nào ở vùng biên cương 
thấy anh ấy đi qua. Và vào đêm thứ ba sau đó một 
điều kỳ lạ đã xảy đến với ta. 


“Ta đang ngồi bên dòng Anduin, trong màn đêm 
xám dưới ánh trăng non, nhìn dòng nước cứ chảy 
mãi; còn đám sậy thì xào xạc buồn bã. Bọn ta vẫn 
theo dõi không ngừng nghỉ những bờ bến gần 
Osgiliath, nơi kẻ thù giờ đây đã chiếm giữ một phần, 


https://thuviensach.vn 


rồi từ đó quấy nhiễu vùng đất của bọn ta. Thế nhưng 
trong thời khắc nửa đêm hôm đó cả thế giới lại như 
đang say ngủ. Rồi ta nhìn thấy hay dường như ta đã 
thấy, một con thuyền đang trôi trên sông, lấp lánh 
xám, một con thuyền nhỏ kiểu cách lạ thường có mũi 
vươn cao, và chẳng có ai chèo hay lái cả. 


“Một cảm giác kính sợ dâng lền trong ta, bởi xung 
quanh nó là một vầng hào quang le lói. Nhưng ta vẫn 
đứng dậy đi ra phía bờ sông, rồi bước vào dòng nước, 
bởi ta bị cuốn về phía nó. Rồi con thuyền rẽ về phía 
ta, vẫn giữ tốc độ ấy, và chậm rãi trôi qua trong tầm 
tay, song ta không dám với lẫy nó. Nó chìm sâu, như 
thể đang mang theo gánh nặng ghê gớm lắm, lúc nó 
trôi qua trước mắt dường như ta thấy lòng thuyền 
đựng gần như đầy nước trong vắt và ánh sáng phát ra 
từ đó; bên trong làn nước là một chiến binh đang yên 
nghỉ. 


“Một thanh kiếm gãy nằm trên gối anh ấy. Ta 
cũng nhìn thấy rất nhiều vết thương trên thân thể anh. 
Đó chính là Boromir, anh trai ta, đã chết. Ta biết rõ 
giáp trụ, thanh kiếm, và khuôn mặt mến thương của 
anh. Chỉ có một thứ ta không thấy: chiếc tù và. Chỉ 
có một thứ ta không biết: chiếc thắt lưng tuyệt đẹp, 
như kết từ những tấm lá bằng vàng, quanh hông anh 
ấy. Boromir! ta thét lớn. Chiếc tù và của huynh đâu? 
Huynh đang đi đâu vậy? Hỡi Boromir! Thế nhưng 
anh ấy đã biến mát. Chiếc thuyền lại rẽ vào dòng 
chảy và xa khuất vào bóng đêm. Cứ như thể một giấc 
mơ, song lại không phải mơ bởi có thức tỉnh nào đầu. 
Và ta không nghi ngờ gì rằng anh ấy đã chết và đã 
trôi xuống theo Sông Cả ra Đại Dương.” 


https://thuviensach.vn 


“Than ôi!” Frodo thốt lên. “Đó quả là Boromir mà 
tôi đã biết. Bởi dải thắt lưng vàng đó đã được Phu 
Nhân Galadriel trao cho anh ấy ở Lothlórien. Người 
cũng mặc lên người bọn tôi thứ quần áo như anh 
đang thấy đây, màu xám vải tiên. Chiếc ghim cài này 
cũng được chế tác bởi cùng một tay nghề.” Cậu chạm 
vào chiếc lá màu xanh và bạc đang cài tấm áo choàng 
dưới cổ. 


Faramir nhìn gần hơn. “Đẹp quá,” anh ta nói. 
“Phải, đây là sản phẩm của cùng một bàn tay chế tác. 
Vậy ra các ngươi đã đi qua đất Lórien? 
Laurelindórenan là tên gọi cổ xưa của nơi đó, nhưng 
suốt bao lâu nay nó đã nằm ngoài kiến thức của Con 
Người,” anh ta vừa nhẹ nhàng nói thêm vừa chăm 
chú nhìn Frodo với một vẻ trầm trồ mới trong ánh 
mắt. “Giờ ta bắt đầu hiếu thêm nhiều điều lạ lùng nữa 
về ngươi. Ngươi không định kể thêm cho ta sao? Bởi 
quả là đau đớn khi nghĩ rằng Boromir đã chết, thật 
gần mảnh đất quê hương.” 


“Những điều có thể nói tôi đã nói hết rồi,” Frodo 
trả lời. “Tuy nhiên câu chuyện của anh như một điềm 
báo đối với tôi. Tôi nghĩ những gì anh thấy chỉ là ảo 
ảnh không hơn. một hình bóng của vận hạn đen tối đã 
qua hoặc sẽ tới. Trừ khi đằng sau đó là trò lừa dối nào 
đấy của Kẻ Thù. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt những 
chiến binh đẹp đề thời xa xưa nằm ngủ dưới ao hồ 
trong Đầm Lầy Chết, hoặc bị tà thuật của hắn làm ra 
vẻ như vậy.” 


“Không, không phải đầu,” Faramir nói. “Bởi 
những gì hắn làm chỉ khiến trái tim kinh tởm; thế 


https://thuviensach.vn 


nhưng trái tim ta lại dâng đầy nỗi buồn đau và tiếc 
nuối.” 


“Nhưng làm sao một việc như vậy lại có thể xảy 
ra trong thực tế?” Frodo hỏi. “Bởi chăng con thuyền 
nào có thể qua được khu đồi đá từ Tol Brandir; và 
Boromir dự định về nhà băng qua Luồng Ent và 
những cánh đồng đất Rohan. Và làm sao con thuyền 
có thể cưỡi trên bọt nước dòng thác khống lồ mà 
không chìm xuống hồ nước sôi sục, dù đã chứa đầy 
nước?” 


“Ta không biết,” Faramir nói. “Nhưng con thuyền 
đó từ đâu đến?” 


“Từ Lorien,” Frodo trả lời. “Ba con thuyền như 
vậy được chúng tôi chèo xuống theo dòng Anduin để 
đến khu Thác. Chúng cũng là đồ chế tác của người 
Tiên.” 


“Ngươi đã đi qua Vùng Đất Bí Mật,” Faramir nói, 
“vậy mà ngươi có vẻ ít hiểu biết về quyền năng của 
nó quá. Nếu Con Người nào giao hảo với Nữ Chủ Ma 
Thuật, sinh sống trong khu Rừng Vàng, thì người đó 
có thể trông chờ những điều lạ lùng sẽ xảy đến. Bởi 
nguy hiểm sẽ tới với người trần tục nào bước ra khỏi 
thế giới của Mặt Trời này, và người ta nói chăng mấy 
người xưa kia thoát khỏi nơi đó mà còn như cũ. 


“Boromir, hỡi Boromir!” anh ta kêu lớn. “Bà ta đã 
nói gì với anh, Phu Nhân bất tử ấy? Bà ta đã thấy gì? 
Điều gì đã thức tỉnh trong tim anh lúc đó? Cớ sao 
anh lại đến Laurelindórenan, mà không đi theo con 
đường anh chọn, và phi về quê nhà vào buổi sáng 
trên lưng ngựa Rohan?” 


https://thuviensach.vn 


Rồi lại quay về phía Frodo, anh ta trở lại nói bằng 
giọng nhỏ nhẹ. “Với những cầu hỏi đó ta đoán ngươi 
đều có câu trả lời nào đó, Frodo con trai Drogo. 
Nhưng có lẽ không phải là ở đây hoặc vào lúc này. 
Nhưng nếu ngươi vẫn cho rằng câu chuyện của ta là 
ảo giác, thì để ta kể cho ngươi điều này. Chiếc tù và 
của Boromir ít nhất đã trở về trong thực tế, chứ 
không phải trong tưởng tượng. Chiếc tù và đã về, 
nhưng lại bị chẻ làm đôi, như thể bị chém bởi rìu 
hoặc kiếm. Hai mảnh vỡ dạt vào bờ riêng rễ: một 
mảnh được tìm thấy giữa đám sậy nơi lính canh 
Gondor ẩn nấp, ở phía Bắc bên dưới nhánh chảy vào 
Luồng Ent; mảnh kia được tìm thấy bởi một người 
lính có việc qua dòng nước khi nó đang xoay tròn 
trong cơn lũ. Quả là sự may rủi kỳ lạ, thế nhưng tội 
sát nhần sớm muộn øì cũng lộ, như lời người ta nói. 


“Và giờ hai mảnh tù và của người con cả đang 
nằm trên lòng Denethor, ngồi trên ngai cao, chờ đợi 
tin tức. Và ngươi không định kể cho ta điều gì về vụ 
chẻ chiếc tù và đó sao?” 


“Không, tôi không biết gì về chuyện đó,” Frodo 
nói. “Thế nhưng ngày anh nghe tiếng nó cất lên, nếu 
anh tính toán đúng, cũng chính là ngày chúng tôi chia 
tay, ngày tôi và người hầu của tôi rời bỏ Hội Đồng 
Hành. Và giờ câu chuyện của anh đã khiến tôi khiếp 
sợ. Bởi nếu đúng là lúc đó Boromir đã lâm nguy và bị 
giết hại, tôi phải sợ rằng tất cả bạn đồng hành của tôi 
cũng đều đã tử nạn. Họ đều là họ hàng và bạn bè của 
tôi. 


“Anh không định gạt bỏ những nghi ngờ và để tôi 
đi sao? Tôi mệt mỏi và đau khổ lắm rồi, sợ hãi nữa. 


https://thuviensach.vn 


Thế nhưng tôi có việc phải làm, hoặc gắng làm, trước 
khi cả tôi cũng bị giết chết. Và lại càng cần phải vội 
vã hơn, nếu hai người tí hon bọn tôi là tất cả những gì 
còn sót lại của hội đồng hành. 


“Hãy quay về, hỡi Faramir, người Chỉ Huy can 
đảm vương quốc Gondor, và bảo vệ thành phố của 
anh trong lúc còn có thể, hãy để tôi đi đến nơi định 
mệnh đang chờ đón.” 


“Ta cùng chẳng cảm thấy chút an ủi nào trong 
cuộc nói chuyện này,” Faramir nói, “thế nhưng rõ 
ràng là ngươi đã đau khổ vì chuyện đó nhiều hơn 
mức cần thiết. Ai đã sửa soạn cho Boromir như trong 
tang lễ? Trừ khi đích thân người Lórien đã đến với 
anh ấy. Không phải lũ Orc hay chân tay của Kẻ 
Không Tên rồi. Ta đoán ai đó trong Hội Đồng Hành 
của ngươi vẫn còn sống. 


“Nhưng dù có chuyện gì đã xảy ra ở vùng Biên 
Giới Bắc đi nữa, ta nay không còn nghi ngờ ngươi, 
Frodo ạ. Nếu những ngày gian khổ đã dạy ta phán xét 
lời ăn nét mặt Con Người, thì ta cũng có thể liều đoán 
định người Tí Hon! Mặc dù,” rồi anh ta mỉm cười, 
“ngươi có điều gì đó rất lạ lùng, Frodo ạ, một phong 
thái Tiên, có lẽ vậy. Thế nhưng hóa ra những lời trao 
đối giữa chúng ta lại mang tầm quan trọng hơn lúc 
đầu ta tưởng. Nhiệm vụ của ta là phải dẫn ngươi về 
Minas Tirith để trả lời Denethor, và giờ nếu ta đưa ra 
lựa chọn gây tốn hại cho thành phố của ta, ta sẽ phải 
trả giá bằng mạng sống một cách đích đáng. Vì thế ta 
sẽ chưa vội vã quyết định phải làm gì. Thế nhưng 
chúng ta vẫn phải lên đường rời khỏi đây mà không 
trì hoãn thêm nữa.” 


https://thuviensach.vn 


Anh ta vùng đứng dậy, đưa ra vài mệnh lệnh. 
Ngay lập tức những người đang tập trung xung quanh 
chia thành từng toán nhỏ, tỏa đi hướng này hướng 
khác, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng núi và cây 
cối. Chăng lâu sau chỉ còn mỗi Mablung và Damrod 
Ở lại. 


“Còn các ngươi Frodo và Samwise, sẽ đi theo ta 
và cận vệ của ta,” Faramir nói. “Các ngươi không thể 
tiếp tục đi theo con đường về Nam, nếu đó là mục 
đích của các ngươi. Nó sẽ không an toàn trong vài 
ngày tới, đồng thời sẽ bị theo dõi sát sao hơn sau vụ 
huyền náo này. Và ta nghĩ dù thế nào thì hôm nay các 
ngươi cũng chăng thể đi được xa, bởi các ngươi mệt 
rồi. Bọn ta cũng vậy. Giờ chúng ta sẽ đến một nơi bí 
mật, cách đây gần mười dặm. Lũ Orc và gián điệp 
của Kẻ Thù vẫn chưa tìm ra nơi đó, còn nếu chúng đã 
tìm ra, thì chúng ta vẫn có thể cầm cự được lâu cho 
dù phải đối mặt với quân số đông hơn. Chúng ta có 
thể nghỉ ngơi lại đó trong ít lâu, các ngươi sẽ ở cùng 
bọn ta. Đến sáng ra ta sẽ quyết định làm điều gì thì 
tốt nhất cho ta, và cho các ngươi.” 


Frodo chăng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo 
yêu cầu, hay mệnh lệnh này. Có vẻ như trước mắt đó 
là một hướng đi sáng suốt, bởi cuộc đột kích vừa rồi 
của người Gondor đã khiến việc đi lại ở Ithilien trở 
nên nguy hiểm hơn lúc nào hết. 


Họ lên đường ngay lập tức: Mahlung và Damrod 
đi cách không xa phía trước, Faramir cùng Frodo và 
Sam bám theo phía sau. Men theo bờ hồ nơi hai 
chàng Hobbit đã tắm rửa, họ vượt qua dòng nước, 


https://thuviensach.vn 


trẻo lên một bờ dốc dài, rồi đi vào một vùng rừng phủ 
bóng xanh kéo dài mãi xuống dưới và về phía Tây. 
Trong lúc bước đi, với tốc độ nhanh nhất mà hai 
chàng Hobbit khả dĩ theo kịp, họ vẫn hạ giọng nói 
chuyện với nhau. 


“Tôi đã chấm dứt cuộc nói chuyện giữa chúng ta,” 
Faramir nói, “không chỉ vì thời gian đang thúc ép, 
như cậu Samwise đã nhắc nhở, mà còn bởi chúng ta 
đã tiến gần tới những vấn đề mà tốt hơn cả là không 
nên tranh luận công khai trước mặt nhiều người. Vì 
vậy tôi đã trở lại vấn đề của anh trai tôi song chừa lại 
Tai Ương của Isildur. Cậu đã không hoàn toàn thăng 
thắn với tôi, Frodo.” 


“Tôi không dối trá, và đã thành thật hết mức có 
thể,” Frodo nói. 


“[ôi không trách cậu,” Faramir nói. “Cậu nói 
năng khéo léo cả trong tình thế khó khăn, và đối với 
tôi có vẻ thế là khá sáng suốt. Thế nhưng tôi đoán 
biết được nhiều từ bản thân cậu hơn là từ những điều 
cậu nói. Cậu và Boromir không thần thiện với nhau 
hoặc chí ít cậu và anh ấy đã không chia tay nhau một 
cách hữu hảo. Tôi đoán cậu, và cả cậu Samwise nữa, 
đều có điều bực bội nào đó. Còn tôi thì yêu quý anh 
ấy, và sẵn sàng trả thù cho cái chết của anh ấy, song 
tôi cũng hiểu rõ anh ấy. Tai Ương của Isildur - tôi 
mạo muội đoán rằng Tai Ương của Isildur đã chia rẽ 
hai bên và là nguyên nhần gây bất đồng trong Hội 
Đồng Hành các cậu. Rõ ràng nó là một vật gia bảo 
ghê gớm nào đó, và những thứ đó thường không duy 
trì sự hòa hảo trong liên minh, nếu những câu chuyện 
cổ hãy còn dạy được cho ta điều gì đó. Chẳng lẽ tôi 
vẫn chưa bắn gần trúng đích?” 


https://thuviensach.vn 


“Gần rồi,” Frodo nói, “nhưng vẫn chưa vào hồng 
tâm đâu. Chăng có bất đồng nào trong Hội Đồng 
Hành chúng tôi hết, cho dù đúng là có nghỉ ngại: nghỉ 
ngại về lựa chọn nên đi đường nào từ Emyn Muil. 
Nhưng dù đúng là vậy đi nữa, những câu chuyện cổ 
còn dạy cho chúng ta biết mối nguy từ những lời nói 
hấp tấp liên quan đến những thứ như - vật gia bảo.” 


“À, vậy thì đúng như tôi đã nghĩ: rắc rối của cậu 
chỉ nằm ở một mình Boromir mà thôi. Anh ấy đã 
mong muốn thứ này được đưa đến Minas Tirith. Than 
ôi! Số phận nghiệt ngã đã khóa đôi môi cậu, người 
cuối cùng nhìn thấy anh ấy, và tước đi những điều tôi 
mong được biết: tâm tư anh ấy thế nào vào giờ khắc 
cuối cùng. Dù anh có lầm lỗi hay không, tôi vẫn chắc 
chắn điều này: anh đã chết thanh thản, và đã thực 
hiện được một điều tốt đẹp nào đó. Khuôn mặt anh ấy 
thậm chí còn đẹp hơn cả khi còn sống. 


“Nhưng Frodo, ban đầu tôi đã thúc ép cậu quá 
đáng về Tai Ương của Isildur. Hãy thứ lỗi cho tôi! 
Làm thế quả là không khôn ngoan vào thời điểm đó 
tại nơi chốn đó. Tôi đã chăng có thì giờ để mà suy 
nghĩ. Bọn tôi vừa trải qua một trận đánh khó khăn, 
nên tâm trí tôi chăng thể chứa thêm gì nữa. Thế 
nhưng, càng nói chuyện với cậu, tôi lại càng tiến dần 
đến đích, và vì thế phải cố tình bắn ra xa. Bởi cậu cần 
phải biết rằng rất nhiều tích truyện cổ xưa còn được 
gìn giữ giữa những Người Cai Trị thành phố, dù 
không truyền bá rộng rãi. Gia tộc chúng tôi không 
thuộc dòng dõi Elendil, cho dù dòng máu Númenor 
có chảy trong người chúng tôi. Bởi dòng dõi của 
chúng tôi bắt đầu từ Mardil, vị quốc quản trung thành 
đã đứng ra cai trị thay nhà vua mỗi lần người ra trận. 


https://thuviensach.vn 


Và đó là Vua Eärnur, người cuối cùng của dòng dõi 
Anárion, không có con, và không bao giờ trở về sau 
chiến tranh. Kể từ đó những quan quốc quản đã cai trị 
thành phố, cho dù thời đó đã cách đầy bao nhiêu thế 
hệ Con Người rồi. 


“Có chuyện này tôi vẫn còn nhớ hồi Boromir hãy 
còn là một đứa trẻ, khi hai chúng tôi cùng nhau học 
những cậu chuyện về thời cha ông và về lịch sử thành 
phố, anh ấy luôn tỏ ra khó chịu vì cha mình không 
phải là vua. “Phải cần mấy trăm năm thì quốc quản 
mới được làm vua, nếu nhà vua không trở về?” anh 
ấy hỏi. “Vài năm, có lẽ vậy, ở những dòng hoàng tộc 
ít danh giá hơn,' cha tôi trả lời. 'Ở Gondor thì mười 
ngàn năm vẫn chưa đủ. Than ôi! Boromir tội nghiệp. 
Điều đó chẳng khiến cậu hiểu hơn về anh ấy sao?” 


“Có đấy,” Frodo nói. “Song anh ấy lúc nào cũng 
đối xử với Aragom với lòng kính trọng.” 


“Tôi không nghi ngờ chuyện đó,” Faramir nói. 
“Nếu anh ấy chấp nhận quyền xưng vua của Aragorn, 
như cậu nói, thì anh ấy sẽ vô cùng tôn kính anh ta. 
Thế nhưng thử thách còn chưa tới. Họ vẫn chưa đến 
Minas Tirith hay trở thành kình địch trong những 
cuộc chiến ở đó. 


“Nhưng tôi nói lan man rồi. Gia tộc Denethor 
chúng tôi biết nhiều tích truyện cổ nhờ truyền thống 
lâu đời, ngoài ra kho tàng của chúng tôi vẫn bảo quản 
được biết bao nhiêu thứ: sách vở chép lên giấy da 
khô, phải rồi, cả trên đá, trên những tấm lá bạc, lá 
vàng, bằng những hệ ký tự rất khác nhau. Một vài 
tấm trong số đó giờ chẳng ai còn đọc được; số còn lại 
cũng chắng mấy ai từng mở ra. Tôi đọc được chút ít 


https://thuviensach.vn 


trong số đó, bởi tôi đã được dạy. Chính những bản 
ghi đó đã đưa Người Lữ Hành Áo Xám đến với 
chúng tôi. Lần đầu tiên gặp ông ấy tôi mới chỉ là một 
đứa trẻ, và sau đó ông ấy còn xuất hiện thêm hai hoặc 
ba lần nữa.” 


“Người Lữ Hành Áo Xám sao?” Frodo thốt lên. 
“Ông ấy có tên không?” 


“Chúng tôi gọi ông là Mithrandir theo cách gọi 
của người Tiên,” Faramir nói, “và ông ấy bằng lòng 
với tên đó. Ta có nhiều tên ở nhiều vùng đất, ông ấy 
nói. Là Mithrandir khi ở cùng người Tiên, là Tharkôn 
đối với Người Lùn; thời trẻ ta từng là Olórin ở miền 
Tây đã bị quên lãng, ở miền Nam là Incánus, ở miền 
Bắc là Gandalƒ, còn miền Đông ta không ởđi tới.” 


“Gandalf!” Frodo nói. “[ôi đã nghĩ đó chính là 
ông ấy. Gandalf Phù Thủy Xám, người cố vấn kính 
yêu nhất trên đời. Người dẫn đầu Hội Đồng Hành 
chúng tôi. Ông đã mất ở Moria.” 


“Mithrandir đã mất!” Faramir thốt lên. “Dường 
như số mệnh xấu xa cứ bám lấy hội đồng hành các 
cậu. Thật khó tin một người thông thái và quyền năng 
đến vậy - vì ông ấy đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu 
cho chúng tôi - lại có thể bỏ mình, và kho tích truyện 
lớn lao như vậy lại bị lấy đi khỏi thế giới. Cậu có 
chắc là đúng thế, chứ không phải ông ấy rời bỏ các 
cậu để đến nơi ông muốn?” 


“Than ôi! có,” Frodo nói. “Tôi đã thấy ông ấy rơi 
xuống vực thắm.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi thấy rằng đó hắn là một câu chuyện bi 
hùng,” Faramir nói, “và có lẽ cậu sẽ kể cho tôi vào 
buổi tối. Giờ tôi đoán rằng Mithrandir còn hơn cả 
một nhà am tường tích truyện: một người điều hành 
vĩ đại những kỳ công trong thời đại chúng ta. Phải chi 
ông đã có mặt để giải thích những lời lẽ khó hiểu 
trong giấc mơ của chúng tôi, ông nhất định sẽ làm 
sáng tỏ tất cả cho chúng tôi mà chăng cần phải phái 
đi sứ giả nào. Song biết đầu ông sẽ không làm vậy, và 
cuộc hành trình của Boromir là do định mệnh. 
Mithrandir không bao giờ nói cho chúng tôi biết điều 
gì sắp xảy ra, hoặc tiết lộ mục đích của mình. Ông ấy 
được Denethor cho phép, bằng cách nào thì tôi không 
biết, vào xem những sách bí mật trong kho tàng của 
chúng tôi, và tôi đã học được chút ít từ ông ấy, mỗi 
lần mà ông chịu dạy (nhưng cũng chỉ hiếm hoi thôi). 
Hơn tất thảy những điều khác, ông luôn luôn tìm 
kiếm và hỏi chúng tôi về trận Đại Chiến diễn ra ở 
Dagorlad trong thời kỳ đầu của Gondor, khi Hắn, kẻ 
chúng tôi không gọi tên, bị đánh bại. Và ông cũng rất 
hào hứng nghe chuyện về Isildur, cho dù chúng tôi 
không có nhiều điều để kể; bởi chúng tôi chăng biết 
điều gì chắc chắn về kết cục của người.” 


Lúc này giọng Faramir trầm xuống chỉ còn là 
tiếng thì thầm. “Thế nhưng có điều này tôi đã biết 
được, hoặc đoán được, và đã bí mật giữ trong tim từ 
hồi ấy đến giờ: rằng Isildur đã lấy được thứ gì đó từ 
tay Kẻ Không Tên, trước khi người rời khỏi Gondor, 
và chẳng bao giờ còn xuất hiện giữa những người 
trần. Tôi nghĩ đây chính là cầu trả lời cho thắc mắc 
của Mithrandir. Thế nhưng hồi ấy dường như vấn đề 
đó chỉ quan trọng với ai mong tìm hiểu về những tri 
thức cổ xưa. Ngay cả khi những lời đánh đố trong 
giấc mơ của chúng tôi được đưa ra tranh cãi, tôi cũng 


https://thuviensach.vn 


chăng nghĩ Tai Ương của Isildur chính là thứ đó. Bởi 
nếu chiếu theo truyền thuyết duy nhất chúng tôi biết, 
Isildur đã bị phục kích và chết dưới tên lũ Orc, và 
Mithrandir chăng kể cho tôi thêm điều gì nữa. 


“Song tôi vẫn chưa thể đoán được Vật này thực sự 
là gì; chỉ biết nó hắn là một thứ gia bảo quyền năng 
và nguy hiểm. Có lẽ là một thứ vũ khí ác liệt do Chúa 
Tế Hắc Ám tạo ra. Nếu nó là thứ tạo được lợi thế 
trong chiến cuộc, tôi hoàn toàn có thể tin rằng 
Boromir, con người kiêu hãnh và không biết sợ, lúc 
nào cũng nóng nảy, và luôn sốt ruột giành chiến 
thắng cho Minas Tirith (và vinh quang cho anh ấy 
nằm trong đó), rất có thể sẽ thèm khát một thứ như 
vậy và đã bị nó cám dỗ. Than ôi, tại sao anh ấy lại 
dẫn thân vào hành trình đó! Lễ ra tôi mới là người 
được cha tôi và những bậc bô lão lựa chọn, nhưng 
anh đã bước lên, với tư cách là người già dặn và cứng 
rắn hơn (cả hai đều đúng), và anh không chịu nghe 
lời ngăn cản. 


“Nhưng đừng sợ nữa! Tôi sẽ không lấy vật đó cho 
dù nó nằm ngay trên đường. Cho dù Minas Tirith có 
sụp đổ và chỉ mình tôi mới có thể cứu được thành 
phố bằng cách đó, sử dụng vũ khí của Chúa Tế Hắc 
Ám để đem lại tự do cho thành phố và vinh quang 
cho mình. Không, tôi không mong một chiến thắng 
như vậy, Frodo con trai Drogo ạ.” 


“Cả Hội Đồng cũng vậy,” Frodo nói. “Và tôi cũng 
vậy. Tôi chăng muốn liên quan gì đến những điều 
như thế.” 


“Về phần tôi,” Faramir nói, “tôi muốn thấy Cây 
Trắng lại trổ hoa giữa sân triều, muốn thấy Vương 


https://thuviensach.vn 


Miện Bạc trở về, và Minas Tirith được hòa bình: lại 
là Minas Anor như thời xa xưa, đầy ánh sáng, cao lớn 
và tráng lệ, đẹp như một bà hoàng nổi bật giữa những 
bà hoàng khác: song không phải bà chủ của bao đầy 
tớ, không, thậm chí không phải là bà chủ tốt của 
những đầy tớ tận tâm. Chiến tranh là tất yếu, khi 
chúng ta phải bảo vệ cuộc sống của mình trước kẻ 
hủy diệt đang rắp tâm ngấu nghiến tất cả; nhưng tôi 
không yêu thanh kiếm sáng vì lưỡi sắc bén, hay là 
mũi tên vì bay nhanh lẹ, hay kẻ chiến binh vì sự vinh 
quang. Tôi chỉ yêu thứ mà tất cả đang bảo vệ: thành 
phố của Con Người Númenor; và tôi mong thành phố 
ấy được yêu vì ký ức, vì lịch sử cổ kính, vì vẻ đẹp, và 
sự thông thái hiện tại. Chứ không muốn thấy nó bị sợ 
hãi, trừ khi giống như ta kính sợ nhân phẩm của một 
con người, già dặn và thông thái. 


“Vậy nên đừng sợ tôi! Tôi không yêu cầu cậu phải 
kể thêm nữa. Thậm chí tôi còn không yêu cầu cậu 
cho tôi biết lúc này tôi đã nói gần trúng đích chưa. 
Tuy nhiên nếu cậu tin tưởng tôi, thì có lẽ tôi sẽ cho 
cậu được lời khuyên về nhiệm vụ hiện tại của cậu, dù 
là nhiệm vụ øì - phải rồi, và thậm chí tôi sẽ còn hỗ trợ 
cậu nữa.” 


Frodo không trả lời. Cậu gần như sắp đầu hàng 
mong muốn được giúp đỡ và chỉ bảo, được kể cho 
người đàn ông trẻ tuổi mà nghiêm túc với những lời 
lẽ khôn ngoan và đẹp đẽ này toàn bộ những øì trong 
tâm trí cậu. Thế nhưng có thứ gì đó ngăn cậu lại. Trái 
tim cậu nặng trĩu buồn phiền và sợ hãi: nếu cậu và 
Sam thực sự là tất cả những người còn lại trong nhóm 
Chín Bộ Hành, thì cậu là kẻ duy nhất nắm giữ bí mật 
về mục đích của họ. Thà nghi ngờ không thỏa đáng 
còn hơn hấp tấp trình báo. Khi nhìn Faramir và nghe 


https://thuviensach.vn 


những lời anh ta nói, ký ức về Boromir, về biến đổi 
kinh hoàng gây ra bởi sự quyến rũ của chiếc Nhẫn, 
vẫn hiện diện rõ ràng trong tâm trí cậu: họ chăng 
giống nhau, nhưng vẫn quá chừng gần gũi. 


Họ bước trong im lặng suốt một lúc lâu, lướt đi 
như những cái bóng xanh xám dưới những tán cây 
già, chân họ chăng phát ra tiếng động; trên đầu họ 
chim chóc hót líu lo, ánh mặt trời lấp lánh trên mái lá 
sãm màu bóng lộn của khu rừng Ithilien bốn mùa 
xanh tươi. 


Sam không tham gia vào cuộc nói chuyện, dù chú 
vẫn chăm chú lắng nghe; và cùng lúc đó đôi tai 
Hobbit tỉnh tường của chú cũng chú ý đến mọi tiếng 
động khẽ khác trong vùng rừng xung quanh họ. Chú 
đã ghi nhận một điều, trong suốt câu chuyện, cái tên 
Gollum không hề được nhắc đến dù chỉ một lần. Chú 
lấy làm mừng, cho dù chú vẫn có cảm giác rằng hy 
vọng không phải nghe thấy nó lần nào nữa là quá ảo 
tưởng. Chú cũng sớm nhận ra rằng, tuy họ đang đi 
một mình, nhưng vẫn còn rất nhiều người nữa ở rất 
gần: không chỉ có Damrod và Mablung thoát ẩn thoắt 
hiện trong những bóng cây phía trước, mà còn có 
nhiều người khác ở cả hai bên, tất thảy đều đang 
thoăn thoắt và bí mật đi đến một nơi định trước nào 
đó. 


Một lần, chú bất chợt quay lại nhìn về phía sau, 
như thể có cơn nổi gai ốc trên da mách bảo chú đang 
bị theo dõi, và chú nghĩ mình vừa thoáng thấy một 
hình thù sẵẫm màu nhỏ bé đang lẫn ra sau một thân 
cây. Chú mở miệng định nói nhưng đã kịp ngậm lại. 


https://thuviensach.vn 


“Mình vẫn không chắc lắm,” chú tự nhủ, “và tại sao 
mình lại phải nhắc họ về tên quỷ sứ già, trong khi họ 
đã quyết định quên gã đi? Mong sao mình cũng quên 
được!” 


Và họ cứ thế đi tiếp, cho đến khi khu rừng trở nên 
thưa thớt hơn và mặt đất bắt đầu đổ xuống dốc hơn. 
Rồi họ lại tách khỏi con đường, về bên phải, và 
nhanh chóng tới một dòng sông nhỏ trong một khe 
núi hẹp: nó chính là dòng nước trào ra từ hồ nước 
tròn ở xa tít phía trên, giờ đã trở thành một dòng 
nước xiết, băng xuống qua bao sỏi đá trong lòng sông 
chẻ sâu dưới bóng nhựa ruồi và hoàng dương rợp kín. 
Nhìn về phía Tây, phía dưới, trong một vùng sáng 
mờ, có thể thấy những vùng đất thấp và những cánh 
đồng cỏ rộng, và xa hơn nữa, lấp lánh trong ánh mặt 
trời đang trôi về Tây, là con nước mênh mông của 
dòng Anduin. 


“Tới đây, than ôi! tôi buộc phải làm một điều 
khiếm nhã đối với các cậu,” Faramir nói. “Tôi hy 
vọng các cậu sẽ thứ lỗi cho người cho tới giờ đã từ bỏ 
mệnh lệnh mà đổi lấy lòng hiếu khách khi không giết 
hoặc bắt trói các cậu. Thế nhưng vẫn còn một mệnh 
lệnh nghiêm cấm người lạ, kể cả người Rohan hiện 
đang chiến đấu cùng chúng tôi, nhìn thấy con đường 
mà giờ chúng ta sắp bước vào. Tôi sẽ phải bịt mắt các 
cậu lại.” 

“Anh cứ việc,” Frodo nói. “Ngay cả người Tiên 
khi cần cũng phải làm vậy, và chúng tôi đã bịt mắt 
khi đi qua biên giới vùng đất Lothlórien đẹp đề. 


https://thuviensach.vn 


Gimli Người Lùn khó chịu về điều đó nhưng người 
Hobbit thì có thể chịu đựng được.” 


“Nơi tôi sắp dẫn các cậu đến chăng đẹp đẽ bằng,” 
Faramir nói “Thế nhưng tôi lấy làm mừng vì cậu sẵn 
lòng chấp nhận chứ không phải ép buộc.” 


Anh ta cất tiếng gọi khẽ, ngay lập tức Mablung và 
Damrod bước ra khỏi đám cây và quay lại chỗ anh ta. 
“Hãy bịt mắt những người khách này lại,” Faramir 
nói. “Hãy bịt thật chắc chắn nhưng đừng làm họ khó 
chịu. Cũng đừng trói tay họ. Họ sẽ hứa là không cố 
nhìn. Tôi có thể tin tưởng họ sẽ tự giác nhắm mắt, thế 
nhưng con mắt sẽ chớp nếu bàn chân vấp ngã. Hãy 
dẫn họ để họ đừng hụt bước.” 


Dùng hai chiếc khăn màu xanh những người cận 
vệ bịt mắt hai chàng Hobbit lại, và kéo mũ trùm 
xuống tới gần sát miệng họ; rồi họ nhanh chóng cầm 
lấy tay mỗi người dẫn đi. Tất cả những gì Frodo và 
Sam biết về dặm đường cuối cùng ấy chỉ do họ đoán 
mò trong bóng tối. Sau một hồi họ nhận ra mình đang 
đi trên một con dốc đổ xuống; chẳng lâu sau nó thu 
hẹp đến nỗi họ buộc phải đi hàng một, cọ vào vách đá 
ở cả hai bên; hai người cận vệ đi sau dùng tay giữ 
chặt vai họ để hướng họ đi. Thỉnh thoảng họ bước 
vào những vùng khó đi, và thấy mình được nhấc lên 
trong ít lầu, rồi lại được đặt xuống. Tiếng nước chảy 
lúc nào cũng ồn ào bên phải họ, mỗi lúc càng gần 
hơn và ồn ào hơn. Cuối cùng họ dừng chân. Mablung 
và Damrod xoay họ mấy vòng thật nhanh làm họ mất 
hết cảm giác về phương hướng. Họ trèo lên phía trên 
một chút: không khí ở đây có vẻ lạnh và tiếng dòng 
suối khuất dần. Rồi họ được nhấc lên và mang xuống 
bên dưới, xuống rất nhiều bậc thang, và đi vòng qua 


https://thuviensach.vn 


một góc đường. Đột nhiên họ lại nghe tiếng suối, giờ 
rất ồn ã, ào ạt và tung tóe. Dường như nó ở khắp 
xung quanh, họ cảm thấy như có cơn mưa phùn trên 
tay, trên má. Cuối cùng họ lại được đặt xuống. Họ cứ 
đứng vậy trong ít lâu, hơi sợ hãi trong cảnh mù lòa, 
không biết mình đang ở đâu; và chăng có ai lên tiếng. 


Rồi giọng Faramir cất lên ngay phía sau. “Cho họ 
nhìn đi!” anh ta nói. Hai tấm khăn được tháo ra cùng 
mũ trùm kéo về phía sau, họ hấp háy mắt và thở hắt 
ra kinh ngạc. 


Họ đang đứng trên một sàn đá bóng loáng ướt 
nước, thực tế là bậc thềm trước một cổng vòm đục 
thô vào đá, đứng tối sầm đăng sau. Thế nhưng ở 
trước mặt một màn nước mỏng đang buông xuống, 
gần đến nỗi Frodo có thể vươn tay chạm vào nó. Nó 
nhìn về phía Tây. Ánh hoàng hôn đỏ rực là là phía 
sau chiếu qua màn nước vỡ ra thành muôn vàn tỉa run 
rẩy, màu sắc lấp lánh. Cảnh tượng như thể họ đang 
đứng trước ô cửa sổ một tòa tháp tiên, buông tấm rèm 
dệt bởi những sợi bạc, sợi vàng, và cả hồng ngọc, 
bích ngọc, thạch anh tím, tất cả được thắp bừng một 
ngọn lửa không bao giờ tắt. 


“Ít ra thì chúng ta đã tình cờ đến đúng lúc để 
thưởng cho sự kiên nhẫn của các cậu,” Faramir nói. 
“Đây là Cửa Số Hoàng Hôn, Henneth Annôn, dòng 
thác đẹp nhất Ithilien, vùng đất của rất nhiều nguồn 
suối. Không nhiều người lạ từng có cơ hội nhìn thấy 
nó. Thế nhưng lại chẳng có tòa sảnh vua chúa nào ở 
phía sau để sánh với nó cả. Giờ hãy vào nhìn xem!” 


https://thuviensach.vn 


Mặt trời lặn dần trong lúc anh ta nói, ánh lửa cũng 
lụi dần trong dòng nước chảy. Họ quay người và chui 
qua cổng vòm thấp hiếm trở. Ngay lập tức họ nhận 
thấy mình đang ở bên trong một căn phòng đá, rộng 
và lởm chởm, trần mái khum khum gồ ghê. Vài ngọn 
đuốc được thắp lên, hắt ánh sáng mờ nhạt lên những 
bức vách lấp lánh. Có rất nhiều người đã tập trung 
sản ở đó. Những người khác cũng đang đến, cứ hai 
hoặc ba người một, xuyên qua ô cửa hẹp tăm tối một 
bên vách. Khi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối, hai 
chàng Hobbit nhận thấy cái hang này rộng hơn họ 
tưởng và chất đầy vũ khí lương thực. 


“Đây là nơi trú ẩn của bọn tôi,” Faramir nói. 
“Không phải là một nơi quá thoải mái, nhưng ở đây 
các cậu có thể ngủ qua đêm nay một cách bình yên. Ít 
nhất thì nó cũng khô ráo, và có cả đồ ăn, cho dù 
không có lửa. Đã có thời dòng nước chảy xuống 
xuyên qua lòng hang này và đổ ra qua cổng vòm kia, 
nhưng giờ dòng đã bị nắn lại chảy qua khe núi phía 
trên bởi bàn tay của người xưa, và nước đổ xuống 
thành thác cao gấp đôi qua những vách đá tít trên cao. 
Mọi con đường dẫn vào hang đều bị bít lại để chặn 
nước vào cũng như mọi thứ khác, chỉ chừa lại duy 
nhất một. Giờ chỉ có hai lối ra: con đường mà các cậu 
được dẫn vào trong lúc bịt mắt ở đằng kia, và con 
đường xuyên qua tấm rèm Cửa Sổ xuống vũng nước 
sâu lởm chởm đầy lưỡi dao đá. Giờ các cậu hãy nghỉ 
ngơi đôi chút, cho đến lúc bữa tối được dọn ra.” 


Hai chàng Hobbit được dẫn vào một góc và được 
dành cho một cái giường thấp để nằm nếu muốn. 
Trong khi đó những người khác tất bật khắp lòng 


https://thuviensach.vn 


hang, lặng lẽ và nhanh nhẹn nhưng trật tự. Những 
mặt bàn nhẹ được mang đến từ vách hang, đặt lên giá 
đỡ, đồ đạc được bày biện bên trên. Đa phần những 
thứ này đều đơn giản không trang trí, nhưng tất cả 
đều được chế tác đẹp đẽ: những khay tròn, những bát 
đĩa bằng gốm nâu tráng men hay gỗ hoàng dương bào 
nhẫn, thảy đều bóng bảy và sạch sẽ. Đây đó còn có 
chén hay chậu bằng đồng thau bóng loáng; và một 
chiếc cốc bằng bạc nguyên chất được đặt tại chỗ ngồi 
của Chỉ Huy ngay chính giữa bàn trong cùng. 


Faramir đi lại giữa đám người, dừng chân hỏi han 
bằng giọng nhẹ nhàng mỗi lần có ai đi vào. Vài nguời 
đã quay lại sau khi truy đuổi bọn miền Nam; những 
người khác, ở lại trinh sát khu vực quanh con đường, 
về đến nơi sau cùng. Họ đã tính đủ số tất cả lũ người 
miền Nam, chỉ trừ con môâmak khổng lồ: chẳng ai 
biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Không có động tĩnh 
nào từ phía kẻ thù được ghi nhận; thậm chí còn 
không có lấy một tên gián điệp Orc. 


“Ngươi không bắt gặp hay nghe thấy gì sao, 
Anborn?” Faramir hỏi người về sau cùng. 


“Không, thưa chỉ huy,” anh ta nói. “Chí ít là 
không có Orc. Thế nhưng tôi đã thấy, hoặc nghĩ mình 
đã thấy, một thứ gì đó khá kỳ lạ. Khi đó trời nhá 
nhem tối, thời điểm mà con mắt thường khiến mọi 
thứ trông lớn hơn. Vậy nên có thể nó chỉ là một con 
sóc không hơn.” Đến đây Sam vếnh tai lên nghe 
ngóng. “Song nếu vậy thì đó là một con sóc đen, và 
tôi không nhìn thấy đuôi nó. Nó trông như một cái 
bóng dưới đất, và nó vụt nấp vào sau một thân cây 
khi tôi đến gần, rồi trẻo lên nhanh như sóc. Vì chỉ 
huy không cho phép chúng tôi giết hại động vật 


https://thuviensach.vn 


hoang vô ích, và nó có vẻ là thú hoang, nên tôi không 
bắn mũi tên nào. Dù sao thì cũng quá tối khó mà bắn 
trúng, và con vật đó đã chìm vào bóng tối lá cây chỉ 
trong nháy mắt. Tuy vậy tôi vẫn nán lại thêm chút 
nữa, bởi chuyện này có vẻ lạ lùng, rồi sau đó khẩn 
trương quay trở về. Trong lúc quay lại tôi nghĩ mình 
nghe thấy thứ đó rít lên với tôi phía trên đầu. Có lẽ nó 
là một con sóc lớn. Dưới bóng tối của Kẻ Không Tên, 
có lẽ một số loài thú rừng Âm U đang lang thang đến 
những khu rừng của chúng ta. Người ta vẫn hay nói ở 
đó có sóc đen.” 


“Có lẽ,” Faramir nói. “Nhưng nếu vậy, đó sẽ là 
một điềm xấu. Chúng ta không muốn những thứ đào 
tẩu khỏi rừng Âm U đến Ithilien.” Sam tưởng như 
anh ta vừa nói vừa liếc nhanh về phía hai chàng 
Hobbit; nhưng chú chẳng nói gì. Trong suốt một lúc 
chú và Frodo chỉ năm đó nhìn ánh đuốc và những 
người vừa đi qua đi lại thì thầm nói với nhau. Rồi đột 
nhiên Frodo chìm vào giấc ngủ. 


Sam vật vã với chính mình, tự tranh cãi theo các 
hướng. “Có thể anh ta ốn thôi,” chú nghĩ, “nhưng 
cũng có thể là không. Lời hay vẫn có thể che tâm 
xấu.” Chú ngáp. “Mình có thể ngủ suốt một tuần, và 
nhờ vậy mình sẽ khá hơn. Mà mình có thể làm øì, 
nếu cứ tỉnh thế này, một mình, với cả đội Người Lớn 
khắp xung quanh? Chăng gì hết Sam Gamgee ạ; 
nhưng dù thế nào thì mi cũng phải cố mà tỉnh.” Và 
băng cách nào đó, chú đã tỉnh được. Ánh sáng tắt dần 
phía cửa hang, còn tấm màn nước màu xám cũng mờ 
đi rồi chìm vào bóng đêm đang dồn đến. Chỉ có tiếng 
nước là vẫn vậy, chẳng hề thay đổi điệu nhạc của 
mình, dù sáng hay chiều hay tối. Nó róc rách và thì 
thầm về giấc ngủ. Sam chống đốt ngón tay lên mắt. 


https://thuviensach.vn 


Giờ thì có thêm nhiều đèn đuốc đang được thắp 
lên. Một thùng rượu được khui ra, nhiều thùng chứa 
được bật nắp. Mọi người đang hứng nước từ dòng 
thác, vài người đang rửa tay trong những chậu nước. 
Một chiếc bát đồng lớn và một mảnh vải trắng được 
đưa đến để Faramir rửa ráy. 


“Hãy đánh thức những vị khách của chúng ta,” 
anh ta nói, “và mang nước cho họ. Đến giờ ăn rồi.” 


Frodo ngồi dậy vừa ngáp vừa vươn người. Sam, 
không quen được phục vụ, ngạc nhiên nhìn người đàn 
ông cao lớn đang cúi mình, bưng chậu nước trước 
mặt chú. 


“Làm ơn đặt nó xuống đất, thưa anh!” chú nói. 
“Vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả tôi lẫn anh.” Rồi trước 
sự sửng sốt và thích thú của những Con Người xung 
quanh, chú nhúng cả cái đầu vào nước lạnh rồi táp 
nước lên cổ và tai. 


“Vùng đất của anh có tập quán rửa đầu trước bữa 
tối à?” người đàn ông phục vụ hai chàng Hobbit hỏi. 


“Không, trước bữa sáng,” Sam trả lời. “Nhưng đối 
với những ai thiếu ngủ, nước lạnh trên cổ cũng giống 
như mưa tưới lên rau diếp héo vậy. Được rồi! Giờ tôi 
có thể thức đủ lâu để ăn chút gì đó rồi.” 


Sau đó họ được dẫn tới ngồi bên cạnh Faramir: 
chỗ của họ là những thùng gỗ phủ mấy tấm đá, cao 
hơn băng ghế cho Người, đủ cho họ được thoải mái. 


https://thuviensach.vn 


Trước khi ăn, Faramir và toàn bộ đội quần quay 
người hướng mặt về phía Tây rồi mặc niệm trong 
chốc lát. Faramir ra hiệu cho Frodo và Sam rằng họ 
cũng nên làm giống như vậy. 


“Bọn tôi vẫn luôn làm vậy,” anh ta nói trong lúc 
họ ngồi xuống, “bọn tôi nhìn về nơi Númenor từng 
tồn tại, xa hơn nữa đến nơi Quê Tiên hiện đang tồn 
tại, và xa hơn cả Quê Tiên đến chốn sẽ còn tôn tại 
vĩnh viễn. Các cậu không có tục lệ nào như vậy trong 
bữa ăn ư?” 


“Không,” Frodo vừa trả lời vừa cảm thấy mình 
thật thô lỗ và quê mùa hết sức. “Thế nhưng nếu 
chúng tôi là khách, chúng tôi sẽ cúi chào chủ nhà, và 
sau khi ăn uống xong, chúng tôi sẽ đứng lên cảm ơn.” 


“Việc đó bọn tôi cũng làm,” Faramir nói. 


Sau cả một thời gian dài chỉ biết đi rồi hạ trại, sau 
biết bao ngày lang thang trong chốn hoang vu cô độc, 
bữa tối này dường như là một bữa tiệc đối với hai 
chàng Hobbit: họ được uống thứ rượu màu vàng nhạt 
mát lạnh và thơm phức, họ được ăn bánh mì phết bơ, 
thịt muối, hoa quả khô, và một loại pho mát màu đỏ 
rất ngon, bằng đôi tay sạch sẽ, dao và đĩa cũng sạch 
sẽ. Cả Frodo lẫn Sam đều không từ chối bất cứ thứ gì 
được mời, cả những suất ăn thứ hai hoặc thậm chí thứ 
ba. Rượu chảy trong mạch máu và đôi tay đôi chần 
mệt mỏi, họ cảm thấy tim mình chưa từng vui mừng 
và bình yên hơn thế kể từ lúc rời khỏi vùng đất 
Lórien. 


https://thuviensach.vn 


Khi tất cả đều xong xuôi, Faramir dẫn họ tới một 
øóc lõm vào cuối hang, được màn rủ che đi một 
phần; bên trong đã bố trí sẵn một ghế tựa và hai ghế 
đấu. Một ngọn đèn nhỏ bằng đất nung cháy leo lét 
trong một hốc đá. 


“Có lẽ các cậu đang mong được ngủ sớm,” anh ta 
nói, “đặc biệt là Samwise tốt bụng, người không chịu 
nhắm mắt chừng nào chưa được ăn - không biết là do 
sợ bị cùn mất cơn đói lòng cao quý, hay sợ tôi. Thế 
nhưng đi ngủ quá sớm sau bữa ăn là một việc không 
tốt, nhất là khi đã đói ăn lâu ngày. Chúng ta hãy nói 
chuyện một lát. Chắc hắn có rất nhiều điều để kể về 
cuộc hành trình của các cậu từ Thung Đáy Khe. Và 
bản thân các cậu có lẽ cũng muốn biết vài điều về 
chúng tôi và vùng đất các cậu đang đứng. Hãy kể về 
anh trai Boromir của tôi, về ông già Mithrandir, và về 
cả những cư dân đẹp đẽ rừng Lothlórien.” 


Frodo không còn cảm thấy buồn ngủ nữa và cậu 
rất sẵn lòng nói chuyện. Nhưng hơi men và đồ ăn, dù 
có khiến cậu thoải mái đến đâu, vẫn không khiến cậu 
đánh mất hết sự thận trọng của mình. Sam đang tươi 
tỉnh và còn khẽ hát, nhưng khi Frodo lên tiếng ban 
đầu chú vừa lòng chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới 
chen vào những tiếng tỏ vẻ đồng tình. 


Frodo kể rất nhiều chuyện, song cậu luôn lái vấn 
đề ra khỏi nhiệm vụ của Hội Đồng Hành và chiếc 
Nhẫn, mà tập trung nhiều vào những hành động anh 
dũng của Boromir qua bao chặng gian nan, từ lúc 
chạm trán lũ sói hoang, lạc trong cơn bão tuyết dưới 
đỉnh Caradhras, cho đến lúc họ đi vào Moria nơi 
Gandalf ngã xuống. Faramir xúc động nhất trước cầu 
chuyện về trận chiến trên cầu. 


https://thuviensach.vn 


“Boromir hắn đã rất tức tối khi phải chạy khỏi lũ 
Orc,” anh ta nói, “thậm chí là chạy khỏi thứ ác liệt 
mà cậu kể, tên Balrog - mặc dù anh ấy vẫn là người 
chạy cuối cùng.” 


“Anh ấy là người cuối cùng,” Frodo nói, “nhưng 
Aragorn bị buộc phải dẫn dắt bọn tôi. Chỉ một mình 
anh ấy biết đường sau khi Gandalf không còn nữa. 
Thế nhưng nếu không phải lo lắng cho đám dân nhỏ 
bé bọn tôi, anh ấy và Boromir chắc đã không bỏ chạy 
như vậy.” 


“Có lẽ, có thể sẽ hay hơn nếu Boromir ngã xuống 
đó cùng Mithrandir,” Faramir nói, “để khỏi phải đối 
mặt với số mệnh đã đợi sẵn ở thác Rauros.” 


“Có lẽ. Nhưng giờ hãy kế cho tôi câu chuyện của 
anh đi,” Frodo nói, một lần nữa lại lái câu chuyện đi 
hướng khác. “Bởi tôi muốn hiểu nhiều hơn về Minas 
Ithil, Osgiliath và cả Minas Tirith thành phố trường 
tôn. Có hy vọng nào cho thành phố trong cuộc chiến 
trường kỳ của các anh không?” 


“Hy vọng nào ư?” Faramir nói. “Đã lâu quá rồi kế 
từ khi chúng tôi còn có hy vọng nào. Thanh kiếm của 
Elendil, nếu nó thực sự trở lại, có thể sẽ nhen nhóm 
lên phần nào, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ làm được 
øì hơn là tạm hoãn những ngáy tháng tăm tối lại, trừ 
khi có thêm những hỗ trợ không tính trước từ người 
Tiên và Con Người. Bởi Kẻ Thù đang mạnh lên còn 
bọn tôi thì đang yếu đi. Bọn tôi là một tộc người đang 
tàn lụi, một mùa thu không có mùa xuân. 


https://thuviensach.vn 


“Người Númenor đã định cư trên một dải đất dài 
dọc miền duyên hải hoặc trông ra biến trên Lục Địa 
Lớn, thế nhưng đa phần bọn họ đã trở nên tà ác và 
điền rồ. Nhiều người đã mê đắm Bóng Tối và tà 
thuật; nhiều người trở nên biếng nhác và an phận; và 
nhiều người khác lại đánh lẫn nhau, cho đến khi họ bị 
những kẻ hoang dã chế ngự khi đã trở nên yếu ớt. 


“Nói vậy không có nghĩa tà thuật đã từng được 
thực hành ở Gondor, hay Kẻ Không Tên từng được 
vinh danh ở đó; sự thông thái cùng cái đẹp ngày xưa 
từ phương Tây đưa về đã tồn tại dài lâu trong vương 
quốc của những người nối dõi Elendil Anh Tuấn và 
nay vẫn còn lưu lại đó. Song dù vậy thì chính Gondor 
đã tự đưa nó đến bờ suy tàn, từng chút từng chút rơi 
vào mục ruỗng, và luôn cho rằng Kẻ Thù đã ngủ 
quên, dù hắn mới chỉ bị đày đi chứ chưa hề bị tiêu 
diệt. 


“Cái chết lúc nào cũng hiện diện quanh đây, bởi 
người Númenor, như thói quen ở vương quốc cổ xưa, 
vương quốc đã mất chính vì cớ đó, vẫn khao khát 
cuộc sống bất tử bất biến. Vua chúa xây dựng lăng 
mộ còn lộng lẫy hơn cả nhà cho người sống, và coi 
trọng những cái tên cổ trong phả hệ dòng dõi hơn cả 
tên con cái. Những vị chúa không con ngồi trong 
những căn sảnh già nua đắm đuối chiêm ngưỡng tấm 
quốc huy; những con người héo tàn luyện đơn trong 
những căn phòng bí mật, hay đọc tỉnh tú trên những 
tòa tháp cao lạnh lẽo. Và vị vua cuối cùng dòng dõi 
Anárion đã không để lại người nối dõi. 


“Thế nhưng dòng quốc quản lại thông thái và may 
mắn hơn. Thông thái hơn bởi họ đã tuyển thêm sức 
mạnh cho dân tộc tôi từ người miền biển cường tráng, 


https://thuviensach.vn 


và từ người miền núi rắn rỏi trên dãy Ered Nimrais. 
Họ cũng đã hòa hoãn với những dần tộc miền Bắc 
kiêu hãnh, xưa kia thường tấn công chúng tôi, những 
người gan dạ ghê gớm, song cũng là họ hàng xa với 
chúng tôi, không giống như lũ người miền Đông 
hoang dã hay lũ người Haradrim tàn bạo. 


“Rôi đến thời Cirion Quốc Quản đời thứ Mười hai 
(cha tôi là đời thứ hai mươi sáu), họ đã cưỡi ngựa đến 
trợ giúp chúng tôi, và trên Đồng Celebrant rộng lớn 
họ đã tiêu diệt kẻ thù đang chiếm đoạt những tỉnh 
phía Bắc của chúng tôi. Họ là người Rohirrim, như 
tên chúng tôi gọi họ, chủ nhân loài ngựa, và chúng tôi 
đã nhượng cho họ những cánh đồng Calenardhon mà 
kể từ đó được gọi là Rohan; bởi vùng đất đó từ lâu 
thưa thớt bóng người. Rồi họ trở thành đồng minh 
của chúng tôi, và luôn trung tín với chúng tôi, hỗ trợ 
chúng tôi mỗi lúc khó khăn, canh gác vùng biên 
cương phía Bắc của chúng tôi và Cửa Núi Rohan. 


“Họ học hỏi những gì họ muốn từ tri thức và tác 
phong của chúng tôi, các lãnh chúa của họ sử dụng 
ngôn ngữ chúng tôi những lúc cần thiết; song họ giữ 
lại đa phần cung cách cha ông họ, cùng ký ức của 
riêng họ, và họ nói với nhau bằng thứ tiếng riêng của 
miền Bắc. Chúng tôi yêu mến họ: những người đàn 
ông cao lớn cùng những người đàn bà đẹp đế, cả hai 
đều quả cảm như nhau, tóc vàng, mắt sáng, và mạnh 
mẽ, họ khiến chúng tôi nhớ lại thời trai tráng của Con 
Người, bởi Con Người xưa đều như vậy vào thuở 
Cựu Niên. Thực tế những nhà am tường tích truyện 
kể rằng từ xa xưa họ đã có mối liên hệ với chúng tôi, 
rằng gốc rễ của họ cũng bát nguồn từ Ba Gia Tộc như 
người Númenor thuở lập địa; nhưng có lẽ không phải 
là trực hệ của Hador Tóc Vàng, Bạn Tiên, mà là họ 


https://thuviensach.vn 


hàng của người, những kẻ đã từ chối lời kêu gọi, 
không vượt Đại Dương đi về phương 'Tây. 


“Đây là cách chúng tôi gọi Con Người trong tích 
truyện của chúng tôi, phần biệt giữa Người Cao, hay 
Người Phương Tây, chính là người Númenor; và 
Người Trung, Người Bóng Chiều, tức là người 
Rohirrim và họ hàng của họ hiện vẫn sinh sống trên 
miền Bắc; và Người Hoang, Người Bóng Tối. 


“Song giờ đây, nếu người Rohirim đã trở nên 
giống chúng tôi hơn về nhiều mặt, tài nghệ hơn và ôn 
hòa hơn, thì chúng tôi cũng đã trở nên giống họ hơn, 
và chăng thể tự nhận danh hiệu Người Cao được nữa. 
Chúng tôi đã trở thành Người Trung, Người Bóng 
Chiều, nhưng với những ký ức khác. Bởi cũng giống 
như người Rohirrim, chúng tôi giờ ham thích chiến 
tranh và lòng quả cảm chỉ vì chính chúng, coi đó là 
một trò tiêu khiển đồng thời cũng là mục đích; và 
mặc dù chúng tôi vẫn cho rằng một chiến binh cần 
phải có nhiều tài khéo và kiến thức hơn là chỉ biết sử 
dụng thành thạo vũ khí và giết chóc, nhưng chúng tôi 
vẫn coi trọng chiến binh hơn nghệ nhân của những 
nghề khác. Đó là nhu cầu của thời đại chúng tôi. Điều 
đó thậm chí cũng đúng đối với anh trai tôi, Boromir: 
một người dũng mãnh, nhờ vậy được coi là người con 
ưu tú nhất của Gondor. Và anh thực sự rất can đảm: 
không người thừa kế Minas Tirith nào luôn kiên 
cường trong lao khổ suốt nhiều năm như anh ấy, luôn 
xông lên đầu chiến trận nhiều như anh ấy, hay thối 
chiếc Đại Tù Và hùng tráng hơn anh ấy.” Faramir thở 
dài rồi im lặng một hồi lâu. 


https://thuviensach.vn 


“Anh không nói nhiều về người Tiên trong tất cả 
những câu chuyện của mình, thưa anh,” Sam lên 
tiếng, đột nhiên thấy có can đảm. Chú đã nhận thấy 
có vẻ Faramir nhắc đến người Tiên với lòng tôn kính, 
và chính điều này chứ không phải vẻ lịch thiệp, hay 
đồ ăn thức uống của anh ta, đã chiếm được lòng tin 
và làm dịu bớt những mối ngờ vực của chú. 


“Đúng là không, cậu Samwise à,” Faramir nói, 
“bởi tôi không hiểu biết tích truyện về người Tiên. 
Nhưng cậu vừa nhắc đến một khía cạnh khác đã thay 
đối trong chúng tôi, khi từ Númenor xuống tới Trung 
Địa. Bởi có lễ cậu cũng biết - nếu Mithrandir tham 
gia hội đồng hành cùng các cậu và các cậu đã nói 
chuyện với Elrond - rằng các Edain, Tổ Tiên của 
người Númenor, đã chiến đấu bên cạnh người Tiên 
trong những cuộc chiến tranh đầu tiên, và được 
thưởng món quà là vương quốc giữa Đại Dương, rất 
gần Quê Tiên. Thế nhưng ở Trung Địa này Con 
Người và Tiên đã trở nên ghẻ lạnh nhau trong thời kỳ 
tăm tối, bởi mưu mô của Kẻ 'Thù, và bởi những thay 
đối chậm chạp qua thời gian, khiến cả hai loài đều 
dấn bước xa hơn trên những con đường chia nhánh. 
Con Người giờ đây sợ hãi và nghi ky người Tiên, 
song lại biết quá ít về họ. Còn người Gondor chúng ta 
đã trở thành giống như bao Con Người khác, như 
người Rohan, họ một mặt là kẻ thù của Chúa Tể Hắc 
Ám nhưng mặt khác lại xa lánh Tiên và luôn nói về 
khu Rừng Vàng với nỗi khiếp đảm. 


“Song trong số chúng tôi vẫn có người quan hệ 
với người Tiên mỗi dịp có thể, và đôi khi lại có người 
bí mật lẻn tới Lórien, nhưng hiếm khi nào thấy trở 
lại. Không phải tôi. Bởi giờ đây tôi cho rằng sẽ rất 
nguy hiếm cho bất cứ người trần nào muốn tìm đến 


https://thuviensach.vn 


với Cựu Tộc. Dù vậy tôi vẫn ghen tị với các cậu vì đã 
được nói chuyện cùng Phu Nhân Trắng.” 


“Phu Nhân rừng Lórien! Galadriel!” Sam thốt lên. 
“Anh nên gặp người, phải rồi, anh rất nên, thưa anh. 
Tôi chỉ là một người Hobbit, và làm vườn là nghề 
nghiệp của tôi khi còn ở nhà, thưa anh, nếu anh hiểu 
ý tôi, tôi không thạo thơ phú lắm - không thạo sáng 
tác: chỉ thỉnh thoảng vài giai điệu khôi hài nào đó 
thôi, anh hiểu đấy, không phải thơ ca thực sự - vậy 
nên tôi chắng thể nói rõ ý của tôi cho anh. Muốn kế 
cho đúng phải hát lên. Anh phải gặp Sải Chân Dài, 
tức là Aragorn, hoặc ông Bilbo để nghe chuyện đó. 
Nhưng ước øì tôi cũng có thể sáng tác được một bài 
ca về người. Người đẹp lắm, thưa anh! Đáng yêu 
lắm! Lúc thì là một cây đại thụ nở đầy hoa, lúc thì lại 
giống một bông thủy tiên trắng nhỏ nhắn và mảnh dẻ. 
Cứng rắn như kim cương, mềm mại như ánh trăng. 
Ấm áp như năng trời, lạnh lẽo như sương giá đêm 
sao. Kiêu hãnh và xa xôi như núi tuyết, và hân hoan 
hơn mọi thiếu nữ tôi từng thấy cài hoa cúc trên mái 
tóc độ xuân thì. Những điều đó nghe thật vô nghĩa và 
chăng nói được điều tôi định nói.” 


“Vậy bà ấy hắn phải đáng yêu lắm,” Faramir nói. 
“Đẹp một cách nguy hiểm.” 


“Tôi không biết thế nào là nguy hiểm,” Sam nói. 
“Tôi nhận thấy rằng người ta mang mối nguy hiểm 
của chính mình vào Lórien, và tìm thấy nó ở đó bởi 
vì họ đã mang theo nó. Thế nhưng anh cũng có thể 
gọi người là nguy hiểm, bởi bản thân người quá mạnh 
mẽ. Anh, chính anh có thể sẽ tan thành từng mảnh 
khi gặp người, như con tàu đầm vào dải đá ngầm; 
hoặc chết chìm, như người Hobbit dưới dòng sông. 


https://thuviensach.vn 


Thế nhưng chẳng thể trách cứ đá ngầm hay dòng 
sông. Còn Boro...” Chú ngừng lại trong khi khuôn 
mặt bắt đầu đỏ bừng. 


“Sao? Có phải cậu định nói còn Bormir không?” 
Faramir hỏi. “Cậu định nói gì? Anh ấy mang theo 
mối nguy hiểm của mình vào đó sao?” 


“Phải, thưa anh, xin anh thứ lỗi, dù anh trai anh là 
một người rất cừ, nếu cho phép tôi được nói. Thế 
nhưng anh quả là một người tỉnh ý. Tôi đã theo dõi 
và nghe ngóng Boromir, từ Thung Đáy Khe cho đến 
suốt chặng đường - để chăm sóc chủ nhân của tôi, 
chắc anh sẽ hiểu cho, chứ không hề có ý định làm hại 
gì đến Boromir - và theo quan điểm của tôi, lúc ở 
Lórien anh ấy lần đầu tiên đã nhận thức được rõ ràng 
điều tôi đoán được từ trước: anh ấy muốn gì. Ngay từ 
giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, Boromir đã thèm 
muốn chiếc Nhẫn của Kẻ Thù!” 


“Sam!” Erodo thất kinh hét lên. Cậu đã chìm sâu 
vào những suy tư riêng trong suốt một lúc lâu, và dù 
đã bất chợt tỉnh ra nhưng vẫn là quá muộn. 


“Cứu tôi với!” Sam nói, khuôn mặt chuyển sang 
trắng bệch, rồi lại chuyển sang đỏ như mồng gà. “lôi 
lại thế rồi! Cái đồ nhà mỉ miệng cứ há ắt thành vạ, 
Bõ Già đã từng nói vậy với tôi, và ông nói đúng quá. 
Ôi trời, ôi trời ơi! 


“Giờ thì thế này nhé, thưa anh!” Chú quay lại đối 
mặt với Faramir bằng tất cả dũng khí mà chú vận nổi. 
“Anh đừng có đi lợi dụng cậu chủ tôi chỉ vì người 
hầu của cậu ấy chẳng hơn gì một thằng ngốc. Anh đã 
nói rất hay ho từ đầu đến cuối, khiến tôi mất cảnh 


https://thuviensach.vn 


giác, nào là Tiên và đủ thứ nữa. Thế nhưng bọn tôi 
tâm niệm nói hay phải đi đôi với làm hay. Giờ là cơ 
hội để anh thể hiện phẩm chất của mình rồi đấy.” 


“Ra vậy,” Faramir nói chậm rãi và nhẹ nhàng, nở 
nụ cười kỳ lạ. “Đó chính là lời giải cho mọi câu đối 
Chiếc Nhẫn Chúa vốn bị cho là đã biến mất khỏi thế 
giới. Và Boromir đã cố chiếm đoạt nó bằng vũ lực ư? 
Rồi các cậu đã trốn thoát? Rồi chạy biết bao đường 
đất - và đến với tôi! Và ở đây giữa vùng hoang dã tôi 
đã nắm được các cậu: hai người tí hon, giữa một đội 
quân người sẵn sàng đợi lệnh tôi, cùng chiếc Nhẫn 
quý hơn mọi chiếc Nhẫn. Quả là một vận may không 
ngờ! Cơ hội để Faramir, Chỉ Huy ở Gondor, thể hiện 
phẩm chất của mình! Ha!” Anh ta đứng dậy, cao lớn 
và dữ dội, đôi mắt xám lóe lền. 


Frodo và Sam nhào dậy khỏi hai chiếc ghế đấu rồi 
tựa lưng vào vách đá, đứng kề vai nhau, tay lần chuôi 
kiếm. Một bầu im lặng trùm lên họ. Mọi người trong 
hang đều ngừng lời, ngạc nhiên nhìn về phía họ. Thế 
nhưng Faramir lại ngồi xuống ghế và lặng lễ cười, và 
rồi đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị. 


“Thương thay Boromir! Thử thách sao quá nghiệt 
ngã!” anh ta nói. “Cớ sao các cậu làm nỗi buồn trong 
tôi chăng ngớt, hỡi hai người lạ mặt lang thang từ 
miền xa xôi, mang theo mối nguy của Con Người! 
Thế nhưng các cậu đánh giá Con Người kém hơn tôi 
đánh giá người Tí Hon. Bọn tôi là những người thành 
thật, người Gondor chúng tôi. Bọn tôi chằng mấy khi 
đại ngôn, nhưng nói thì sẽ làm, hoặc sẽ chết trong khi 
cố gắng làm. Tôi đã nói tôi sẽ không lấy vật đó cho 
dù nó nằm ngay trên đường. Ngay cả nếu tôi là loại 
người khao khát vật này, và ngay cả dù tôi không biết 


https://thuviensach.vn 


rõ vật này là gì khi nói câu đó, thì tôi vẫn sẽ coi lời 
nói đó là một lời thề, và chấp nhận để nó ràng buộc. 


“Nhưng tôi không phải người như vậy. Hoặc tôi 
đủ thông thái mà biết rằng có một vài mối nguy mà 
con người tốt nhất hãy tránh xa. Hãy bình tâm ngồi 
xuống! Và hãy yên lòng, Samwise. Giả như đó là sai 
lầm của cậu, thì hãy nghĩ số mệnh đã buộc phải xảy 
ra như vậy. Trái tim cậu khôn ngoan không kém chân 
thành, và nhìn nhận tỉnh tường hơn cả mắt cậu. Vì 
cho dù chuyện này có vẻ kỳ lạ, nhưng lời kể đó sẽ an 
toàn với tôi. Điều đó thậm chí còn có thể giúp đỡ 
người chủ mà cậu hết mực thương yêu. Điều đó sẽ 
đem lại tốt lành cho cậu ấy, nếu việc này năm trong 
quyền hạn của tôi. Vậy nên hãy yên lòng. Thế nhưng 
đừng bao giờ nói to tên nó thêm lần nào nữa. Một lần 
là đủ rồi.” 


Hai chàng Hobbit lặng lẽ trở lại chỗ ngồi. Còn 
những người khác quay lại với đồ uống và câu 
chuyện nói dở, nghĩ rằng chỉ huy của họ chỉ đùa giốn 
đôi chút với những người khách nhỏ bé, và giờ thì đã 
kết thúc. 


“Frodo à, rốt cục thì giờ đây chúng ta cũng đã 
hiểu nhau,” Faramir nói. “Nếu đúng là cậu đã nhận 
về mình thứ này, và miễn cưỡng, do đòi hỏi của 
người khác, thì cho phép tôi được bày tỏ sự thương 
cảm và lòng kính trọng của mình. Và kinh ngạc nữa: 
cậu vẫn giấu mà không sử dụng đến nó. Với tôi cậu là 
một giống người mới và cả một thế giới mới. Tất cả 
chủng người của cậu có đều như vậy không? Vùng 
đất của cậu chắc hắn là một vương quốc yên bình 


https://thuviensach.vn 


thỏa mãn lắm, và ở đó chắc hắn những người làm 
vườn đều được trọng vọng.” 


“Không phải thứ gì ở đó cũng đều tốt,” Frodo nói, 
“nhưng hiển nhiên là những người làm vườn đều 
được trọng vọng.” 


“Nhưng ở đó người ta chắc sẽ dần mệt mỏi, ngay 
cả trong vườn, cũng giống như vạn vật dưới Mặt Trời 
của thế giới này. Và các cậu đều đang ở cách xa quê 
hương, và vô cùng mệt mỏi vì đường sá. Đêm nay 
không thêm gì nữa đầu. Ngủ đi, cả hai cậu - hãy ngủ 
thật yên giấc nếu có thể. Đừng sợt! Tôi không muốn 
thấy nó, hay chạm vào nó, hay muốn biết nhiều hơn 
những øì tôi đã biết (mà vậy là quá đủ rồi), vì sợ rằng 
hiểm nguy có thể sẽ giăng bẫy tôi, và trong bài thử 
thách đó biết đầu tôi sẽ trượt xuống thấp hơn Frodo 
con trai Drogo. Giờ hãy đi nghỉ ngơi - nhưng trước 
tiên, nếu các cậu muốn, hãy cho tôi biết chỉ một điều 
này thôi, các cậu đang định đi đầu, và để làm gì. Bởi 
tôi phải canh chừng, chờ đợi, và ngẫm nghĩ. Thời 
gian đang trôi. Sáng mai mỗi người chúng ta sẽ phải 
đi theo những con đường đã định cho mình.” 


Erodo đã thấy mình run rấy khi nỗi sợ hãi đầu tiên 
trôi qua. Giờ đây nỗi mệt nhọc ghê gớm đang trùm 
lấy cậu như một đám mây. Cậu chăng thể cưỡng lại 
hay che đậy được thêm nữa. 


“Tôi đang phải tìm đường đến Mordor,” cậu nói 
giọng yếu ớt. “lôi đang trên đường đến Gorgoroth. 
Tôi phải tìm ngọn Núi Lửa và ném thứ đó xuống vực 
Định Mệnh. Gandalf đã nói như vậy. Tôi không nghĩ 
mình còn có thể đến được đó nữa.” 


https://thuviensach.vn 


Faramir chăm chú nhìn cậu suốt một hồi lâu trong 
sự kinh ngạc trang nghiêm. Rồi đột nhiên anh cúi 
xuống ôm lấy cậu, và nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa cậu 
đến giường rồi đặt cậu nằm xuống đó, anh còn đắp 
chăn cho cậu ấm. Ngay lập tức cậu chìm luôn vào 
giấc ngủ sâu. 


Một chiếc giường khác được đặt ngay bên cạnh 
cho chú người hầu. Sam chần chừ trong chốc lát, rồi 
cúi người thật thấp: “Chúc ngủ ngon, Chỉ Huy, vị 
chúa của tôi,” chú nói. “Anh đã tận dụng được cơ hội, 
thưa anh.” 


“Vậy sao?” Faramir nói. 


“Vâng thưa anh, và cũng đã thể hiện phẩm chất 
của mình: phẩm chất cao quý nhất.” 


Faramir mỉm cười. “Quả là một bầy tôi hoạt ngôn, 
cậu Samwise ạ. Nhưng không: lời ca tụng từ những 
người đáng ca tụng có giá trị hơn tất thảy phần 
thưởng. Song việc này chăng đáng được ca tụng đâu. 
Tôi không có tham vọng hay mong muốn làm khác 
những øì tôi đã làm.” 


“À vâng, thưa anh,” Sam nói, “anh nói chủ nhân 
của tôi có phong thái Tiên, điều đó rất hay và đúng. 
Nhưng tôi có thể nói điều này: anh cũng có một 
phong thái nào đó, thưa anh, và điều đó khiến tôi nhớ 
đến, đến - à, Gandalf, đến những thầy phù thủy.” 


“Có lẽ vậy,” Faramir nói. “Có thể từ mãi xa xôi 
mà cậu vẫn nhận biết được phong thái của người 
Númenor. Chúc ngủ ngon!” 


https://thuviensach.vn 


Chương VỊ 


AO CẤM 


Erodo tỉnh giấc thì nhận thấy Faramir đang cúi 
người xuống cậu. Trong giây lát những sợ hãi trước 
đây lại dầng lên khiến cậu choàng dậy lùi vào một 
góc. 


“Không có gì phải sợ đâu,” Faramir nói. 
“Trời đã sáng rồi ư?” EFrodo vừa nói vừa ngáp. 


“Chưa đâu, nhưng đêm sắp hết rồi, và mặt trăng 
tròn đang lặn. Cậu có muốn ra ngắm không? Và tôi 
cũng có điều này muốn nghe lời khuyên của cậu. Tôi 
xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc, nhưng cậu sẽ ra chứ?” 


“Vâng,” Frodo vừa đứng dậy vừa khẽ rùng mình 
vì phải bỏ lại tấm chăn và mảnh da ấm áp. Không khí 
có vẻ lạnh trong lòng hang không còn lửa. Âm thanh 
dòng thác nghe thật ồn ã trong bầu tĩnh lặng. Cậu 
trùm áo khoác lên người rồi đi theo Faramir. 


Đột nhiên, bằng một bản năng cảnh giác nào đó, 
Sam cũng bừng tỉnh. Đầu tiên chú nhận thấy giường 
cậu chủ trống không, rồi chú vùng đứng lên và nhìn 
thấy hai bóng đen, Frodo và một người đàn ông, in 
trên nền ô cổng vòm, giờ đang tắm trong luồng ánh 
sáng nhạt. Chú vội vã bám theo họ, lách qua từng 
hàng người đang ngủ trên những tấm đệm dọc vách 


https://thuviensach.vn 


hang. Khi đi ngang miệng hang chú nhận thấy Rèm 
Nước giờ đã biến thành một tấm màn lụa đính ngọc 
trai và bạc sợi chói lóa; những nhũ băng ánh trăng 
đang tan chảy. Nhưng chú không dừng lại ngắm, mà 
rẽ theo cậu chủ qua ô cửa hẹp bên vách hang. 


Thoạt tiên họ đi dọc theo một lối đi tối đen, rồi 
lên rất nhiều bậc đá ấm ướt, đến một chiếu nghỉ bằng 
phẳng xẻ vào đá hứng ánh sáng bầu trời lấp lánh trên 
cao qua một giếng trời vừa dài vừa sâu. Từ đây có hai 
cầu thang; một dường như dẫn ởi tiếp, hướng lên phía 
bờ cao của dòng nước; còn cái kia rẽ về phía trái. Và 
họ đi theo lối đó. Nó uốn mình ởi lên như dải cầu 
thang trong một tòa tháp cao. 


›k ®% % 


Cuối cùng họ thoát được khỏi bóng tối trong lòng 
đá và nhìn xung quanh. Họ đang ở trên một tảng đá 
rộng phẳng lì không có lấy một bờ rào hay lan can 
nào. Bên phải họ, về hướng Đông, dòng nước tràn từ 
trên xuống, tung tóe qua bao nhiêu hiên đá, và rồi, 
lao xuống một dòng dốc đứng, nó đổ đầy lòng kênh 
đã mòn nhẫn một khối nước tối sẵãm lốm đốm những 
bọt trắng, rồi cuồn cuộn dồn đến gần như ngay bên 
chân họ trước khi lao ra khỏi rìa đá mở ra ở phía trái 
họ. Có một người đang lặng lẽ đứng đó, ngay gần 
mép đá, chăm chằm nhìn xuống phía dưới. 


Frodo quay lại dõi theo những dải nước bóng bấy, 
uốn éo ngụp lặn. Rồi cậu ngước mắt lên và dõi nhìn 


https://thuviensach.vn 


về phía xa. Thế giới lặng im và lạnh lẽo, như thể bình 
minh đã ở gần lắm. Xa tít về phía Tây mặt trăng viên 
mãn đang chìm xuống, tròn trịa và sáng trắng. Màn 
sương nhợt nhạt lấp lóa giăng đầy vùng thung lũng 
rộng lớn bên dưới; một vịnh khói màu bạc khống lồ, 
bên dưới cuồn cuộn chảy làn nước đêm lanh lẽo của 
dòng Anduin. Một vùng tối đen lùm lùm đăng xa, 
bên trong lóe lên, đây đó, những đốm sáng lạnh lão, 
sắc nét, xa xôi, và trắng nhởn như răng ma, những 
chóp đỉnh dãy Ered Nimrais, Dãy Núi Trắng của 
vương quốc Gondor, mang trên đỉnh băng tuyết vĩnh 
cửu. 


Frodo đứng đó trên tảng đá cao suốt một lúc lâu, 
cơn rùng mình chạy xuyên người cậu, tự hỏi liệu ở 
đầu dưới vùng đất đêm mênh mông đó những người 
bạn đồng hành của cậu đang bước đi hay ngủ lại, hay 
đã nằm chết và được liệm trong sương mù. Tại sao 
cậu lại bị đưa tới đây, ra khỏi giấc ngủ quên lãng? 


Sam cũng nóng lòng muốn có câu trả lời cho cầu 
hỏi đó và chăng thể ngăn mình khỏi lãm bấm, vì chú 
nghĩ những lời đó chỉ đến tai một mình cậu chủ: 
“Hiến nhiên quang cảnh rất đẹp, cậu Frodo ạ, thế 
nhưng trời lạnh thấu đến tận tim, đó là còn chưa nói 
đến tận xương cốt! Chuyện gì xảy ra vậy?” 


Faramir nghe thấy liền trả lời. “lrăng tà trên 
Gondor. Ithil đẹp đẽ trên đường rời khỏi Trung Địa, 
nhìn lên những búp tóc bạc trắng của Mindolluin già. 
Cũng xứng đáng đổi lấy vài cơn rùng mình đấy. Thế 
nhưng tôi không đưa các cậu đến đây để ngắm cảnh - 
cho dù bản thần cậu thì không được mời, Samwise ạ, 
vì thế hãy coi đấy là hình phạt cho tính cảnh giác của 


https://thuviensach.vn 


cậu đi. Một hớp rượu sẽ chuộc được lỗi lầm đó đấy. 
Giờ hãy đến đây nhìn đi!” 


Anh ta bước lên đứng cạnh người lính gác lặng lẽ 
ở trên mép đá tối tăm, Frodo cũng đi theo. Sam chùn 
lại. Chú đã đủ bất an khi đứng trên thềm đá cao và 
âm ướt này. Faramir và Frodo nhìn xuống. Họ thấy ở 
xa tít dưới kia dòng nước trắng đổ vào một khoảng 
trũng sủi bọt, rồi cuộn từng luồng xoáy tăm tối quanh 
một lòng chảo đá hình bầu dục, cho đến khi lại tìm 
được đường ra qua một ô cửa hẹp, và ồn ã chảy tung 
bọt đến những khúc suối bằng phẳng và êm ả hơn. 
Ánh trăng vẫn chiếu xiên xuống chân dòng thác, lấp 
lánh trên những gợn sóng trong lòng chảo. Lúc này 
Frodo nhận thấy có một hình thù nhỏ bé và đen đúa ở 
trên bờ phía gần hơn, thế nhưng đúng lúc cậu nhìn 
thấy, nó đã lặn xuống nước và biến mất đằng sau 
đoạn thác sôi sùng sục, khéo léo rẽ đôi dòng nước 
đen không khác gì một mũi tên hay viên đá sắc cạnh. 


Faramir quay sang người đứng bên. “Giờ thì 
ngươi có thể nói nó là gì hả Anborn? Sóc hay chim 
bói cá? Trong những ao đêm ở rừng Âm U có chim 
bói cá đen không vậy?” 


“Nó có thể là bất cứ con gì nhưng chắc chắn 
không phải chim,” Anborn trả lời. “Nó có tứ chi và 
lặn kiểu người; nó cũng rất thành thạo trong việc ấy. 
Nó âm mưu gì đây? Tìm đường lên phía sau Rèm 
Nước đến chỗ ẩn náu của chúng ta sao? Có vẻ như 
rốt cục thì chúng ta cũng đã bị phát hiện. Tôi đã 
mang cung, và tôi cũng đã đặt những tiễn thủ khác, 
cũng đều thiện xạ gần như tôi, ở phía bờ bên kia. 
Chúng tôi chỉ còn đợi lệnh của ngài là bắn, thưa Chỉ 
Huy.” 


https://thuviensach.vn 


“Chúng tôi bắn nhé?” Faramir quay nhanh người 
về phía Frodo. 


Frodo không trả lời ngay. Rồi “Không!” cậu nói. 
“Không! tôi xin anh đừng làm vậy.” Nếu Sam có đủ 
dũng khí, rất có thể chú đã nói “Đồng ý,” nhanh 
chóng và dõng dạc hơn nhiều. Chú không nhìn thấy 
øì, nhưng qua lời nói chú có thể đoán được họ đang 
nhìn thấy gì. 


“Vậy là cậu biết thứ này là gì phải không?” 
Faramir nói. “Nào, giờ thì cậu đã thấy, vậy hãy nói 
cho tôi biết tại sao nên tha mạng nó. Trong tất cả 
những gì đã nói với nhau, cậu chưa từng một lần đề 
cập đến gã đồng hành chạy quanh quấn này, và tôi đã 
quyết định tạm thời không nhắc đến gã. Gã có thể đợi 
đến khi bị bắt và giải tới trước tôi. Tôi đã lệnh cho 
những người thợ săn tỉnh tường nhất truy lùng øã, thế 
nhưng gã đã thoát được họ, và bọn họ chăng nhìn 
thấy gã cho đến tận bây giờ, ngoại trừ Anborm đây, 
anh ta đã thấy gã một lần vào chập tối hôm qua. 
Nhưng giờ gã đã làm hành động xấc xược hơn nhiều 
so với việc đi bẫy thỏ trên cao nguyên: gã đã dám bén 
mảng đến Henneth Annôn, và gã sẽ phải đền mạng. 
Tôi lấy làm lạ trước sinh vật này: bí ấn và láu cá là 
vậy, thế mà lại đến đây chơi đùa trong ao nước ngay 
trước cửa số của bọn tôi. Gã nghĩ con người ngủ cả 
đêm mà không cần đến lính canh ư? Tại sao gã lại 
như vậy?” 


“[ôi nghĩ mình có hai câu trả lời,” Frodo nói. 
“Thứ nhất là, gã ít biết về Con Người, và dù gã láu cá 
đến đâu, thì nơi ẩn náu của các anh cũng quá kín đáo 
nên có lẽ gã còn không biết rằng có Con Người đang 


https://thuviensach.vn 


ở đầy. Còn điều khác, tôi nghĩ gã bị lôi cuốn đến đây 
bởi một khao khát còn mãnh liệt hơn cả sự cảnh giác 
của gã.” 


“Cậu nói gã bị lôi cuốn đến đây ư?” Faramir nói 
giọng thì thầm. “Có thể nào, chăng lễ là gã có biết gì 
về gánh nặng của cậu ư?” 


“Dĩ nhiên là có. Gã đã giữ nó trong suốt bao nhiêu 
năm trời.” 


“Gã đã giữ nó sao?” Faramir vừa nói vừa thở hắt 
ra ngạc nhiên. “Vẫn đề này càng lúc càng nảy sinh 
những câu đố mới. Vậy ra gã đang theo đuổi nó ư?” 


“Có thể. Nó rất quý giá đối với gã. Thế nhưng tôi 
không định nói đến điều đó.” 


“Vậy sinh vật này còn tìm kiếm gì nữa?” 


“Cá,” Frodo nói. “Nhìn kìa!” 


Họ chăm chú nhìn xuống ao nước tối tăm. Một cái 
đầu nhỏ thó và đen đủi nhô lên ở phía bờ xa lòng 
chảo, ngay bên ngoài bóng tối sâu thắm dưới vách đá. 
Một tia sáng bạc lóe lên, rồi đến một xoáy nước nhỏ 
gợn sóng. Xoáy nước di chuyển sang một bên, và rồi 
nhanh nhẹn đến kỳ lạ, một hình thù giống ếch trèo 
lên khỏi mặt nước để lên bờ. Gã lập tức ngồi xuống 
và bắt đầu gặm thứ nho nhỏ màu bạc, sáng lấp lánh 
mỗi lần xoay chuyển: ánh trăng cuối cùng giờ rót 
xuống phía sau vách đá cuối hồ nước. 


https://thuviensach.vn 


Faramir khẽ cười. “Cá!” anh nói. “Nỗi khát thèm 
này ít nguy hiếm hơn. Mà có thể không hẳn vậy: cá 
từ hồ Henneth Annân có thể khiến gã phải trả giá 
bằng tất cả những øì gã có.” 


“Giờ tôi đã nhắm gã trong tầm bắn,” Anborn nói. 
“Tôi có nên ngừng bắn không, Chỉ Huy? Bởi luật của 
chúng ta là tử hình những kẻ tự ý đến đây.” 


“Khoan đã, Anborn,” Faramir nói. “Vấn đề này 
phức tạp hơn chúng ta tưởng. Cậu sẽ nói gì đây, 
Frodo? Tại sao chúng ta phải tha cho gã?” 


“Sinh vật này khốn khổ và đói khát,” Frodo nói, 
“và chăng hề ý thức được gã đang gặp nguy hiểm. Và 
Gandalf, Mithrandir của anh, ông ấy hắn sẽ cấm anh 
không được giết gã chỉ cần lý do đó thôi, và vì cả 
những lý do khác nữa. Ông ấy từng cấm người Tiên 
làm vậy. Tôi không biết rõ ràng là tại sao, còn những 
gì đoán định thì tôi chăng thể nói công khai ở đây. 
Thế nhưng bằng cách nào đó sinh vật này đã gắn với 
nhiệm vụ của tôi. Gã là người dẫn đường của tôi ngay 
trước khi các anh tìm thấy bọn tôi.” 


“Người dẫn đường của cậu ư!” Faramir nói. “Vấn 
đề mỗi lúc một kỳ lạ. Tôi có thể làm nhiều việc cho 
cậu, Frodo ạ, nhưng việc này thì tôi không thể đồng 
ý; để kẻ lang thang láu cá này thích đi đâu thì đi, rồi 
lại tham gia cùng các cậu nếu gã thích, hay bị lũ Orc 
bắt rồi khai tất cả những øì gã biết để khỏi bị tra tấn. 
Gã buộc phải bị tiêu diệt hay bắt giữ. Phải tiêu diệt, 
nếu không nhanh chóng tóm gọn được gã. Thế nhưng 
phải làm gì mới tóm được sinh vật nhầy nhụa lắm 
chiêu này, nếu không dùng đến mũi tên lông chim?” 


https://thuviensach.vn 


“Để tôi lặng lẽ xuống đó với gã,” Frodo nói. “Các 
anh cứ việc giương cung và ít nhất sẽ bắn được tôi, 
trong trường hợp tôi thất bại. Tôi sẽ không bỏ chạy 
đầu.” 


“Vậy thì đi nhanh đi!” Faramir nói. “Nếu gã còn 
sống mà thoát được, gã sẽ phải làm kẻ đầy tớ trung 
thành cho cậu cho đến hết cuộc đời bất hạnh của gã. 
Hãy đưa Frodo xuống bờ hồ, Anborn, và đi nhẹ 
nhàng thôi. Vật này có tai và mũi đấy. Đưa cho ta 
cung của ngươi.” 


Anborn vừa càu nhàu vừa dẫn lối xuống cầu thang 
ngoằn ngoẻo tới lại chiếu nghỉ, và rồi đi lên cầu thang 
kia, cho đến khi họ đến được khoảng cửa hẹp bị bụi 
rậm che mất. Frodo lặng lẽ chui ra và nhận thấy mình 
đang đứng ở bờ Nam phía trên hồ nước. Lúc này trời 
vấn tối, còn dòng thác thì mờ mờ xám, chỉ phản chiếu 
chút ánh trăng còn vương vất trên bầu trời phía Tây. 
Cậu không nhìn thấy Gollum. Cậu tiến lên phía trước 
thêm một đoạn ngắn và Anbom lặng lẽ đi theo cậu. 


“Tiếp đi!” anh ta thở vào tai Frodo. “Hãy cấn thận 
phía bên phải đấy. Nếu cậu ngã xuống hồ, thì chăng 
ai ngoài anh bạn đánh cá của cậu có thể giúp được 
cậu. Và đừng quên rằng còn có đội tiễn thủ ngay 
xung quanh, cho dù cậu không nhìn thấy họ.” 


Frodo trườn lên phía trước, bắt chước Gollum sử 
dụng hai tay dò đường và lấy thăng bằng. Nền đá 
phẳng và mịn gần trọn quãng đường nhưng cứ trơn 
tuột. Cậu dừng lại nghe ngóng. Thoạt đầu cậu chăng 
nghe thấy gì ngoài tiếng thác đổ không ngơi nghỉ 
đằng sau. Nhưng rồi cậu nghe thấy, cách không xa 
phía trước, một tiếng rít khẽ. 


https://thuviensach.vn 


“Cá, cá ngon. Rốt cục tên Mặt Trắng cũng khuất 
mắt rồi, bảo bối ạ, phải rồi. Giờ bọn ta có thể yên tâm 
ăn cá. Không, không yên thân, bảo bối à. Bởi Bảo 
Bối mất rồi; phải, mất rồi. Hobbit bẩn thỉu, Hobbit 
xấu xa. Bỏ bọn ta mà đi, gollum; và Bảo Bối cũng đi 
rồi. Chỉ còn một mình Sméagol tội nghiệp. Không có 
Bảo Bối. Bọn Người xấu xa, chúng sẽ lấy nó, ăn trộm 
Bảo Bối của ta. Đồ trộm cắp. Bọn ta ghét chúng. Cá, 
cá ngon. Khiến bọn ta khỏe. Khiến mắt sáng, ngón 
tay chặt, phải rồi. Bóp cổ chúng, bảo bối à. Bóp cổ tất 
cả bọn chúng, phải, nếu bọn ta có cơ hội. Cá ngon. 
Cá ngon!” 


Và cuộc độc thoại cứ diễn ra như vậy, gần như 
cũng chăng nghỉ ngơi như dòng thác, chỉ bị ngắt 
quãng bởi tiếng chọp choẹp khe khẽ. Frodo rùng 
mình lắng nghe vừa thương hại vừa ghê tởm. Cậu 
mong nó ngừng lại, mong không bao giờ phải nghe 
giọng nói đó nữa. Anborn cách không xa phía sau. 
Cậu hoàn toàn có thể trườn trở lại bảo anh ta ra lệnh 
cho các tiễn thủ nhả tên. Có lẽ họ sẽ đến được gần, 
trong khi Gollum cứ mải nhồm nhoàm mà lơ là cảnh 
giác. Chỉ cần một phát bắn trúng, là Frodo có thể rũ 
bỏ được giọng nói khốn khổ đó mãi mãi. Nhưng 
không, Gollum có quyền với cậu. Kẻ đầy tớ có quyền 
vì đã phục dịch chủ nhân, dù là phục dịch trong sợ 
hãi. Nếu không có Gollum, có lẽ họ đã sa lầy trong 
Đầm Lầy Chết. Và không hiểu sao Frodo khá tin chắc 
rằng Gandalf sẽ không mong muốn điều đó. 


“Sméagol!” cậu khẽ gọi. 


“Cá, cá ngon,” giọng nói cất lên. 


https://thuviensach.vn 


“Sméagol!” cậu gọi to hơn. Giọng nói ngưng bặt. 


“Sméagol, Chủ Nhân đến tìm ngươi đây. Chủ 
Nhân đây. Nào, Sméagol!” Không có tiếng trả lời mà 
thay vào đó là một tiếng rít nhẹ, như thể tiếng lẫy hơi. 


“Nào Sméagol!” Frodo nói. “Chúng ta đang gặp 
nguy hiếm. Con Người sẽ giết ngươi, nếu họ phát 
hiện ra ngươi ở đây. Nhanh nào, nếu ngươi muốn 
thoát chết. Hãy đến với Chủ Nhân!” 


“Không!” giọng nói cất lên. “Chủ Nhân không dễ 
thương. Bỏ mặc Sméaøgol tội nghiệp đi với bạn mới. 
Chủ Nhân đợi được. Sméagol chưa xong.” 


“Không còn thời gian nữa đâu,” Frodo nói. “Cứ 
mang cá theo. Đi nào!” 


“Không! Ăn cá xong đã.” 


“Sméagol!”? Frodo nói đầy tuyệt vọng. “Bảo Bối 
sẽ nổi giận đấy. Ta sẽ lấy Bảo Bối, và ta sẽ nói; hãy 
khiến gã nuốt xương rồi hóc. Không bao giờ còn ăn 
cá nữa. Nào, Bảo Bối còn đang chờ đấy!” 


Có tiếng rít mạnh. Rồi từ bóng đềm Gollum bò ra 
bằng cả bốn chi, giống như một con chó phạm lỗi bị 
gọi ra quở trách. Gã ngậm một con cá ăn dở trong 
mồm và cầm con khác trong tay. Gã tiến đến sát 
Frodo, sát đến mức hai mũi gần chạm nhau, rồi khụt 
khịt ngửi cậu. Cặp mắt nhợt nhạt của gã bừng sáng. 
Rồi gã lấy con cá ra khỏi miệng và đứng lên. 


“Chủ Nhân dễ thương!” gã thì thầm. “Hobbit dễ 
thương, quay lại với Sméagol tội nghiệp. Sméagol tốt 


https://thuviensach.vn 


đến đây. Giờ thì đi thôi, đi nhanh thôi, phải. Qua 
những đám mây, trong khi Mặt Trắng Mặt Vàng còn 
tối. Phải, nào, đi thôi!” 


“Đúng rồi, chúng ta sẽ đi sớm,” EFrodo nói. 
“Nhưng không đi ngay lập tức đâu. Ta sẽ đi cùng 
ngươi như đã hứa. Ta hứa thêm một lần nữa. Nhưng 
không phải lúc này. Ngươi vẫn chưa được an toàn 
đầu. Ta sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi phải tin ta.” 


“Bọn ta phải tin Chủ Nhân?” Gollum nói giọng 
ngờ vực. “Tại sao? Tại sao không đi luôn? Tay kia 
đâu rồi, tay Hobbit cáu kỉnh thô lỗ ấy? Hắn ta đâu?” 


“Ở trên kia,” Erodo vừa nói vừa chỉ lên dòng thác. 
“Ta sẽ không đi mà không có cậu ấy. Chúng ta phải 
quay lại chỗ cậu ấy.” Trái tim cậu nặng trĩu. Những 
lời này quá giống những lời lừa dối. Cậu không thực 
sự lo sợ rằng Faramir sẽ cho giết Gollum, nhưng anh 
ta chắc sẽ bắt giữ và trói gã; và hiển nhiên những gì 
Frodo đã làm sẽ chẳng khác nào phản bội trong mắt 
sinh vật phản trắc và khốn khố này. Gần như chẳng 
có gì có thể khiến gã hiểu hay tin rằng Frodo đã cứu 
mạng gã bằng cách duy nhất có thể. Cậu còn có thể 
làm gì khác - làm gì để giữ chữ tín, hết mức có thể 
với cả hai bên? “Nào!” cậu nói. “Không thì Bảo Bối 
sẽ tức giận đấy. Chúng ta phải quay lại ngay, ngược 
dòng nước. Đi thôi, đi thôi, ngươi đi trước đi!” 


Gollum men theo bờ nước bò lên một đoạn, đánh 
hơi với vẻ ngờ vực. Rồi gã đứng khựng lại nghếnh 
đầu lên. “Có gì đó đằng kia!” gã nói. “Không phải 
Hobbit.” Đột nhiên gã quay lại. Đôi mắt lồi của gã 
lóe lên những tia sáng màu xanh. “Chủ nhân, chủ 
nhân!” gã rít lên. “Xấu xa! Lừa đảo! Bội bạc!” Gã 


https://thuviensach.vn 


nhổ bọt rồi vươn hai cánh tay dài xòe những ngón tay 
trắng hếu định chộp. 


Ngay lúc đó bóng đen lừng lững của Anborn hiện 
ra phía sau rồi ập xuống gã. Một bàn tay to lớn rắn 
chắc túm lấy gáy ghìm gã xuống. Nhanh như chớp gã 
xoắn thân hình nhầy nhớt và ướt nhẹp lại, vặn vẹo 
như lươn, cào cấu cắn xé như mẻo. Thế nhưng đã có 
thêm hai người nữa lao đến từ trong màn đềm. 


“Nằm im!” một người nói. “Không bọn ta sẽ găm 
đầy tên lên ngươi như một con nhím. Nằm im nào!” 


Người Gollum rũ xuống, gã bắt đầu rên rỉ, khóc 
lóc. Họ trói nghiến gã lại mà chắng hề nhẹ tay chút 
nào. 


“Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi!” Frodo van vỉ. 
“Sức gã chăng địch nổi các anh đầu. Nếu có thể thì 
xin đừng làm gã đau. Gã sẽ im lặng ngay thôi. 
Sméagol! Họ sẽ không làm ngươi đau. Ta sẽ đi cùng 
ngươi, và ngươi sẽ không bị hại đâu. Trừ khi họ cũng 
giết cả ta nữa. Hãy tin chủ nhân!” 


Gollum quay lại nhổ toẹt về phía cậu. Toán người 
nhấc gã lên, trùm mũ qua mắt gã, rồi mang øã đi. 


Frodo khổ sở đi theo. Họ quay lại xuyên qua 
khoang cửa phía sau đám cây bụi, đi xuống những 
bậc thang, những đường hầm, rồi vào hang. Hai ba 
ngọn đuốc được thắp lên. Mọi người đều nhốn nháo. 
Sam có mặt ở đó, chú ném cái nhìn kỳ lạ về phía hình 
thù ủ rũ mà họ mang theo. “Bắt được gã rồi à?” chú 
hỏi Frodo. 


https://thuviensach.vn 


“Phải. Mà không, tôi không bắt gã. Gã đến với 
tôi, bởi ban đầu gã tin tưởng tôi, tôi e là thế. Tôi 
không muốn gã bị trói thế này. Tôi mong mọi chuyện 
sẽ ốn thỏa; nhưng tôi ghét tất cả chuyện này quá.” 


“Tôi cũng vậy,” Sam nói. “Và chỗ nào có cái thứ 
khốn khổ kia thì chỗ đó sẽ chăng bao giờ được ổn 
thỏa.” 


Một người đi tới ra hiệu mời hai chàng Hobbit, rồi 
dẫn họ tới góc lõm cuối hang. Faramir đang ngồi đó 
trên ghế tựa, và đèn đã lại thắp sáng trong hốc đá 
phía trên. Anh ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế đấu bên 
cạnh. “Mang rượu đến cho khách,” anh nói. “Và đưa 
tù nhân ra đây cho ta.” 


Rượu được đưa đến, rồi Anborn cũng xuất hiện 
mang theo Gollum. Anh ta tháo tấm vải che đầu 
Gollum ra và đặt gã đứng xuống, bản thân anh đứng 
phía sau đỡ lấy hắn. Gollum nhấp nháy mắt, cố che 
giấu ánh mắt độc địa sau cặp mí tái nhợt sụp xuống. 
Gã trông như một sinh vật khốn khố đến tận cùng, 
người ướt như chuột lột, bốc toàn mùi cá (gã vẫn nắm 
chặt một con trong tay); đám tóc lơ thơ rũ xuống như 
cỏ dại trên vầng trán nhô xương, còn mũi gã thì cứ 
sụt sịt không thôi. 


“Cởi bọn ta ra! Cởi bọn ta ra!” gã nói. “Nút trói 
làm bọn ta đau, phải, nó làm bọn ta đau, mà bọn ta có 
làm gì đầu.” 


“Không làm gì ư?” Faramir vừa nói vừa nhìn sinh 
vật khốn khổ bằng ánh mắt chăm chú, nhưng khuôn 
mặt lại chắng hề tỏ ra một chút giận dữ, hay thương 
hại, hay ngạc nhiên nào. “Không làm gì ư? Ngươi 


https://thuviensach.vn 


chưa từng làm gì đáng bị trói hay đáng trừng phạt 
nghiêm khắc ư? Tuy nhiên thật may vì ta không phải 
người phán xét điều đó. Nhưng tối nay ngươi đã tự 
đặt chân vào nơi đặt chân vào là chết. Cá trong ao 
này rất đắt giá đấy.” 


Gollum thả con cá xuống. “Không muốn cá,” gã 
nói. 


“Cái giá không phải để trả cho cá,” Faramir nói. 
“Chỉ nội việc đến đây nhìn xuống ao nước là đã đủ để 
lãnh án tử hình rồi. Ta tha cho ngươi đến tận lúc này 
là nhờ có Frodo đây cầu xin, cậu ấy nói những gì 
ngươi làm xứng đáng được nhận vài lời cảm ơn ít 
nhất từ cậu ấy. Nhưng ngươi còn phải thỏa mãn cả ta 
nữa. Tên ngươi là gì? Ngươi từ đâu đến? Và ngươi 
đến đầu? Công chuyện của ngươi là gì?” 


“Bọn ta bị lạc, bị lạc,” Gollum nói. “Không tên, 
không công chuyện, không Bảo Bối. Chỉ có trống 
rỗng. Chỉ có đói; phải, bọn ta đói. Chỉ vài con cá nhỏ 
xíu, chỉ vài con xương thối nhỏ xíu, cho sinh vật tội 
nghiệp, mà họ tuyên án tử. Họ sáng suốt quá; công 
bằng quá, công bằng khủng khiếp.” 


“Không sáng suốt lắm đâu,” Faramir nói. “Nhưng 
công bằng thì có lẽ. Công bằng như sự sáng suốt ít ỏi 
của bọn ta cho phép. Cởi trói cho gã, Frodo!” Faramir 
lấy từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ cắt móng 
tay rồi đưa cho Frodo. Gollum tưởng lầm hành động 
đó, kêu ré lên và gục xuống. 


“Nào Sméagol!” Frodo nói. “Ngươi phải tin ta. Ta 
sẽ không bỏ rơi ngươi. Hãy trả lời thành thực nếu có 
thể. Rồi ngươi sẽ được đối xử tốt chứ không bị hại.” 


https://thuviensach.vn 


Cậu cắt dây trói cổ tay và mắt cá chân rồi đỡ gã đứng 
dậy. 


“Đến đây!” Faramir nói. “Hãy nhìn ta! Ngươi có 
biết tên nơi này không? Ngươi đã đến đây trước kia 
chưa?” 


Gollum từ từ nhướn mắt lên nhìn Faramir miễn 
cưỡng. Toàn bộ ánh sáng trong mắt gã đã tắt ngấm, 
trong chốc lát hai con mắt lạnh lẽo và nhợt nhạt nhìn 
chòng chọc vào đôi mắt trong sáng không hề nao 
núng của người đàn ông Gondor. Xung quanh họ chỉ 
là một bầu nh lặng. Rồi Gollum gục đầu xuống và 
co người lại, cho đến khi gã chỉ là một hình thù khúm 
núm và run rấy trên nền đất: “Bọn ta không biết và 
bọn ta không muốn biết,” gã thút thít. “Chưa bao giờ 
đến đây; không bao giờ quay lại.” 


“Trong tâm trí ngươi có những cánh cổng và cửa 
sổ khóa chặt để che đi những căn phòng đen tối ở 
đằng sau,” Faramir nói. “Thế nhưng riêng việc này ta 
thấy rằng ngươi nói thật. Vậy là tốt cho ngươi. Vậy 
ngươi định nói gì để thề không bao giờ trở lại đây 
nữa; và không bao giờ dẫn bất cứ vật sống nào tới 
đầy dù chỉ bằng lời nói hay dấu hiệu?” 


“Chủ nhân biết,” Gollum vừa nói vừa liếc xéo về 
phía Frodo. “Phải, người biết. Bọn ta sẽ hứa với Chủ 
Nhân, nếu người cứu bọn ta. Bọn ta sẽ hứa với Nó, 
phải rồi.” Gã bò tới chân Frodo. “Cứu bọn ta, Chủ 
Nhân dễ thương!” gã rên rỉ. “Sméagol hứa với Bảo 
Bối, hứa chân thành. Không bao giờ quay lại, không 
bao giờ nói, không bao giờ! Không, bảo bối, không!” 


“Câu đã thỏa mãn chưa?” Faramir hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Rồi,” Frodo trả lời. “Dù thế nào thì anh cũng chỉ 
có thể hoặc là chấp nhận lời hứa này, hoặc là thi hành 
luật pháp của anh. Anh sẽ không được nghe gì hơn 
đầu. Nhưng tôi đã hứa rằng nếu đến với tôi, gã sẽ 
không bị gây hại. Và tôi không định thất hứa.” 


Faramir ngồi trầm tư trong chốc lát. “Rất tốt,” 
cuối cùng anh nói. “Ta trao trả ngươi lại cho chủ 
nhần ngươi, cho Frodo con trai Drogo. Hãy nghe cậu 
ấy tuyên bố sẽ làm gì với ngươi!” 


“Thế nhưng, thưa Chỉ Huy Faramir,” Frodo cúi 
người nói, “anh vẫn chưa tuyên bố ý định của anh về 
kẻ mang tên Frodo này, và chừng nào điều đó chưa 
được sáng tỏ, thì cậu ta còn chưa thể lên kế hoạch 
cho bản thân và cho những người bạn đồng hành. 
Phán quyết của anh đã được hoãn lại đợi đến buổi 
sáng; nghĩa là chính lúc này đây.” 


“Vậy thì tôi sẽ tuyên bố phán quyết cuối cùng của 
tôi,” Faramir nói. “Về phần ngươi, Frodo, trong 
quyền hạn được trao cho ta từ thẩm quyền cao hơn, ta 
tuyên bố ngươi được tự do trong vương quốc Gondor 
cho đến tận những biên giới cổ đại xa nhất, trừ việc 
ngươi và bất cứ ai đi cùng ngươi không được phép 
đến nơi này nếu không có lệnh mời. Phán quyết này 
có hiệu lực một năm và một ngày, sau đó sẽ kết thúc, 
trừ khi trước đó ngươi đến trình diện Chúa Denethor, 
Quốc Quản tại Thành Phố, và ta sẽ khẩn nài người 
xác quyết những øì ta đã làm để kéo dài nó ra vô hạn 
định. Trong thời hạn đó bất cứ ai được ngươi bảo vệ 


https://thuviensach.vn 


cùng sẽ được ta bảo vệ và được Gondor che chở. 
Ngươi chấp nhận chứ?” 


Frodo cúi thấp người. “lôi xin chấp nhận,” cậu 
nói, “và tôi xin nguyện trao vào tay anh sự phục vụ 
của tôi, đấy là nếu nó có giá trị gì với một người cao 
quý đáng trần trọng như anh.” 


“Giá trị rất lớn,” Faramir nói. “Thứ hai, ngươi có 
đồng ý là sinh vật này, gã Sméagol này, được ngươi 
bảo vệ hay không?” 


“Tôi đồng ý là Sméagol được tôi bảo vệ,” Frodo 
nói. Sam thở dài ầm ï; không phải vì ngán lễ nghi lịch 
thiệp, về chuyện đó như bất cứ người Hobbit nào, chú 
cũng hoàn toàn tán thành. Trên thực tế, ở Quận, 
những vấn đề như thế này đòi hỏi lời lẽ cúi mình còn 
nhiều hơn nữa. 


“Vậy thì về phần ngươi,” Faramir vừa nói vừa 
quay về phía Gollum, “ngươi bị tuyên án tử hình, 
nhưng chừng nào ngươi còn đi cùng Frodo, thì chừng 
đó ngươi còn được an toàn đối với bọn ta. Song nếu 
ngươi bị bất cứ người Gondor nào bắt gặp đang lang 
thang mà không có cậu ấy đi cùng, án tử sẽ lập tức 
được thi hành. Và cầu cho cái chết cũng sẽ nhanh 
chóng tìm đến ngươi, bất kể là ở Gondor hay ở đầu 
khác, nếu ngươi không phục vụ cậu ấy tử tế. Giờ hãy 
trả lời ta: Ngươi đang đi đầu? Cậu ấy nói ngươi là 
người dẫn đường. Vậy ngươi đang dẫn cậu ấy đi 
đầu?” Gollum không trả lời. 


“Ta không cho phép điều này là bí mật đầu,” 
Faramir nói. “Hãy trả lời ta, nếu không ta sẽ rút lại 
lời phán quyết!” Gollum vẫn không trả lời. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi sẽ trả lời hộ gã,” Frodo nói. “Gã đã dẫn tôi 
đến Cổng Đen, theo yêu cầu của tôi; nhưng đường đó 
chăng thể đi qua được.” 


“Chẳng có cánh cổng nào bỏ ngỏ vào Vùng Đất 
Không Tên hết,” Faramir nói. 


“Thấy vậy chúng tôi đã đi vòng tới con đường về 
Nam,” Frodo nói tiếp; “bởi gã nói rằng có, hoặc có 
thể có, một con đường gần Minas Ithil.” 


“Minas Morgul,” Faramir sửa lại. 


“Tôi không biết rõ,” Frodo nói; “thế nhưng tôi 
nghĩ con đường trèo lên dãy núi mặt Bắc thung lũng 
bao quanh thành phố cổ. Nó đi lên một khe núi cao 
rồi đi xuống - nơi nào đó nằm phía bên kia.” 


“Cậu có biết tên con đẻo cao đó không?” Faramir 
hỏi. 


“Không,” Frodo trả lời. 


“Nó được gọi là Cirith Ungol.” Gollum rít lên the 
thé và bát đầu lãm bẩm một mình. “Tên nó không 
phải vậy sao?” Faramir quay lại hỏi gã. 


“Không!” Gollum nói, và rồi gã ré lên, như thể 
vừa có gì đó đầm trúng gã. “Phải, phải, bọn ta từng 
nghe thấy tên đó. Nhưng tên thì có nghĩa gì với bọn 
ta? Chủ nhân nói phải vào đó. Nên bọn ta phải tìm 
đường. Chẳng còn đường khác mà tìm đâu, không 
đầu.” 


https://thuviensach.vn 


“Không còn đường khác ư?” Faramir hỏi. “Sao 
ngươi biết điều đó? Và kẻ nào đã khám phá hết mọi 
ngóc ngách ở vương quốc tối tăm đó?” Anh tư lự 
nhìn Gollum một lúc lâu. Rồi anh nói tiếp. “Hãy đưa 
sinh vật này đi, Anborn. Đối xử với gã tử tế, nhưng 
cũng phải canh chừng. Và ngươi, Sméagol, đừng lặn 
xuống dòng thác thêm một lần nào nữa. Đá ở đó có 
răng đủ sức giết chết ngươi trước cả khi ngươi kịp 
làm gì. Đi đi và nhớ mang theo cá của ngươi!” 


Anbormn đi ra và Gollum khúm núm bước đằng 
trước anh ta. Bức màn được buông xuống che kín góc 
lõm. 


“Frodo, tôi nghĩ cậu rất thiếu khôn ngoan trong 
chuyện này,” Faramir nói. “Tôi không nghĩ cậu nên 
đi cùng sinh vật này. Gã rất xấu xa.” 


“Không đâu, gã chưa hắn đã xấu hoàn toàn,” 
Frodo nói. 


“Có lẽ là không hoàn toàn,” Faramir nói; “nhưng 
lòng nham hiểm đang gặm nhấm gã như một thứ ung 
nhọt, và cái ác đang lớn dần lên. Gã sẽ chắng đưa cậu 
đến nơi nào hay ho cả. Nếu cậu rời bỏ gã, tôi sẽ ra 
lệnh thông hành cho gã và dẫn gã đến bất cứ điểm 
nào trên biên giới Gondor mà gã muốn.” 


“Gã sẽ chẳng chấp thuận đâu,” Frodo nói. “Gã sẽ 
lại theo tôi như đã làm từ bao lâu nay. Và tôi cũng đã 
nhiều lần hứa hẹn bảo vệ gã và đi theo chỉ dẫn của 
gã. Anh không định bảo tôi bội ước với gã đấy chứ?” 


https://thuviensach.vn 


“Không,” Faramir nói. “Nhưng trái tim tôi thì có. 
Bởi khuyên bảo người khác bội tín có vẻ ít ác độc 
hơn là nếu chính mình làm vậy, đặc biệt là đối với 
người biết bạn mình bị bó buộc bất đắc dĩ mà gây hại 
cho chính bản thân. Nhưng thôi - nếu gã đi với cậu, 
thì bây giờ cậu phải chịu đựng gã. Nhưng tôi không 
nghĩ cậu bắt buộc phải đến Cirith Ungol, những øì gã 
kể về nó ít hơn những øì gã biết. Tôi có thể nhận thấy 
rõ ràng được điều đó trong đầu gã. Đừng đến Cïrith 
Ungol!” 


“Vậy thì tôi sẽ đi đầu đây?” Frodo hỏi. “Quay lại 
Cổng Đen và tự nộp mạng cho bọn lính gác sao? Anh 
biết gì về nơi này khiến cái tên của nó khủng khiếp 
đến vậy?” 


“Không có gì chắc chắn cả,” Faramir nói. “Người 
Gondor chúng tôi thời nay không bao giờ vượt quá 
phía Đông Đường Nam, và những người trẻ tuổi 
chúng tôi chưa từng làm điều đó, cũng không có ai 
từng đặt chân lên Dãy Núi Bóng Đêm. Chúng tôi chỉ 
biết về nơi đó qua những ghi chép cổ và những lời 
đồn đại về thời xa xưa. Nhưng có một vật kinh hoàng 
tăm tối nào đó trú ngụ ở những con đèo trên Minas 
Morgul. Nếu Cirith Ungol được xướng tên, các bậc 
bô lão và nhà am tường tích truyện sẽ đều tái mặt và 
chết lặng. 


“Thung lũng Minas Morgul rơi vào tay cái ác từ 
rất lầu rồi, nó đã trở thành hiểm họa và nỗi khiếp sợ 
từ khi Kẻ Thù còn bị đày ở mãi xa, còn Ithilien thì đa 
phần vẫn thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Như 
cậu đã biết, thành phố đó đã từng có thời hùng mạnh, 
kiêu hãnh và đẹp đề, Minas Ithil, em gái song sinh 
của thành phố chúng tôi. Thế nhưng nó đã bị lũ người 


https://thuviensach.vn 


tàn ác chiếm giữ, những kẻ đã quy hàng Kẻ Thù thời 
hắn trỗi dậy lần đầu, rồi lang thang không nhà cửa 
như rắn mất đầu sau khi hắn sụp đổ. Người ta nói 
rằng các vị chúa của chúng cũng là người Númenor, 
những kẻ đã chìm sâu vào sự xấu xa tăm tối; Kẻ Thù 
đã trao cho chúng những chiếc nhẫn quyền năng, và 
hắn đã nuốt trọn chúng: chúng đã trở thành những 
bóng ma sống, khủng khiếp và xấu xa. Sau khi hắn đi 
chúng đã chiếm lấy Minas Ithil và định cư ở dó, 
khiến cho thành phố, cùng khắp cả vùng thung lũng 
xunh quanh, chìm vào đổ nát suy tàn: nó dường như 
trống rỗng nhưng không phải vậy, bởi một nỗi khiếp 
sợ không hình hài vẫn còn sống trong những bức 
tường đổ nát. Có tất cả Chín Vua, và sau sự trở lại 
của Chủ Nhân chúng, mà chúng đã bí mật hỗ trợ và 
chuẩn bị, chúng đã lại một lần nữa lớn mạnh. Rồi 
Chín Ky Sĩ lao đi từ những cánh cổng khủng khiếp, 
và chúng tôi chăng thể chống lại chúng. Đừng đến 
gần thành trì của chúng. Cậu sẽ bị phát hiện. Đó là 
nơi chứa đầy những hiểm họa không bao giờ ngủ, 
những con mắt không bao giờ chớp. Đừng đi đường 
đó!” 


“Vậy anh sẽ chỉ cho tôi con đường nào nữa đây?” 
Erodo nói. “Anh đã nói anh không thể đích thân dẫn 
tôi đến dãy núi, hay vượt qua nó. Thế nhưng tôi buộc 
phải vượt dãy núi, theo sứ mệnh thiêng liêng của Hội 
Đồng, để tìm ra con đường dù có phải chết. Và nếu 
tôi khước từ kết cục cay đắng mà quay lại, rồi tôi sẽ 
đi đâu trong thế giới của Tiên và Con Người? Anh có 
thể để tôi đến Gondor với Vật này không? Thứ đã 
khiến anh trai anh thèm khát đến phát cuồng? Nó sẽ 
reo rắc tà ma nào ở Minas Tirith? Rồi sẽ có hai thành 
phố Minas Morgul, nhìn nhau cười qua vùng đất chết 
đầy xương mục ư?” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi hoàn toàn không muốn như vậy,” Faramir 
nói. 


“Vậy anh muốn tôi phải làm gì?” 


“Tôi không biết. Tôi chỉ không muốn cậu đi vào 
chỗ chết hay chuốc lẫy đau đớn. Và tôi không nghĩ 
Mithrandir sẽ chọn đường này.” 


“Nhưng vì ông ấy đã ra đi, nên tôi phải đi theo 
con đường nào tôi tìm được. Hơn nữa cũng chẳng 
còn thời gian để tìm kiếm lầu dài,” Frodo nói. 


“Đây là một định mệnh khó khăn và một nhiệm 
vụ vô vọng,” Faramir nói. “Thế nhưng chí ít hãy nhớ 
lời cảnh báo của tôi: hãy cảnh giác với tên dẫn đường 
Sméagol này. Gã đã từng giết người trước đây. Tôi 
đọc được điều đó bên trong gã.” Anh thở dài. 


“Chà, vậy là chúng ta đã gặp gỡ rồi chia tay, 
Frodo con trai Drogo. Với cậu thì không cần phải nói 
năng nhẹ nhàng: tôi không hy vọng còn được gặp lại 
cậu vào ngày nào khác dưới ánh Mặt Trời này. Thế 
nhưng giờ cậu sẽ ra đi cùng lời chúc lành của tôi cho 
cậu, và cho tất cả đồng bào của cậu. Hãy nghỉ ngơi 
đôi chút trong khi chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu. 


“Tôi sẽ lấy làm mừng nếu được biết bằng cách 
nào tên Sméagol gớm guốc này đã sở hữu được Vật 
mà chúng ta vừa nói tới, và làm sao gã lại để mất nó, 
nhưng giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu có 
bao giờ vượt cả hy vọng cậu lại trở về vùng đất của 
sự sống, và chúng ta ngồi sưởi nắng, lưng tựa vào 
tường cùng nhau ôn chuyện cũ, cười vào nỗi đau 


https://thuviensach.vn 


buồn ngày nào, thì cậu hãy kể chuyện đó cho tôi. Còn 
từ giờ đến lúc đó, hoặc một lúc nào khác ngoài tâm 
ngắm của những Quả Cầu nhìn xa Númenor, xin 
được từ biệt!” 


Anh đứng dậy cúi thấp người trước mặt Frodo, rồi 
vén tấm màn lên mà đi ra ngoài hành lang. 


Chương VII 


HÀNH TRÌNH ĐẾN NGÃ TƯ ĐƯỜNG 


Frodo và Sam trở lại giường, lặng lẽ nằm nghỉ 
thêm chút ít, trong khi những người khác lục đục 
thức dậy sửa soạn cho ngày mới. Một lúc sau nước 
được mang đến cho họ, rồi họ được dẫn đến bàn nơi 
thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho ba người. Faramir ăn 
sáng cùng với họ. Anh đã không ngủ kể từ trận chiến 
ngày hôm trước, song trông anh không hề mệt mỏi. 


Ăn sáng xong họ đứng dậy. “Mong sao cơn đói 
chăng làm phiền các cậu trên đường nữa,” Faramir 
nói. “Các cậu chỉ còn một ít đồ dự trữ, tuy nhiên tôi 
đã ra lệnh chuẩn bị ít thức ăn đi đường để vào hành lý 
các cậu. Các cậu sẽ không thiếu nước chừng nào còn 
đi trong Ithilien, tuy nhiên đừng uống nước bất kỳ 
dòng suối nào chảy ra từ Imlad Morgul, Thung Lung 
Ma Sống. Tôi cũng cần phải nói điều này với các cậu. 
Toàn bộ trinh sát và lính canh của tôi đều đã quay về, 
vài người thậm chí đã mò vào gần đủ để nhìn thấy 
Morannon. Tất cả bọn họ đều phát hiện một điều kỳ 


https://thuviensach.vn 


lạ. Vùng đất hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có gì trên 
đường, chắng hề nghe được tiếng chân, tiếng tù và, 
hay tiếng búng dây cung ở bất cứ đâu. Một bầu im 
lặng chờ đợi đang trùm lấy Vùng Đất Không Tên. 
Tôi không biết đây là điềm báo gì. Thế nhưng kỷ 
nguyên này đang gấp rút tiến đến một kết cục lớn lao 
nào đó. Bão tố sắp đến. Hãy khẩn trương trong khi 
các cậu còn có thể! Nếu các cậu đã sẵn sàng, hãy lên 
đường. Mặt Trời sẽ sớm mọc ra khỏi bóng đềm.” 


Hành lý của hai chàng Hobbit được đưa tới (nặng 
hơn một chút so với trước đây) và còn có cả hai cây 
gậy gỗ rắn chắc đánh bóng, bịt sắt, đầu gậy chạm trổ 
có đục lỗ cho dây da bên luồn qua. 


“Tôi không có món quà nào phù hợp để tặng các 
cậu lúc chia tay,” Faramir nói; “nhưng hãy cầm lẫy 
những cây gậy này. Chúng có thể sẽ đắc dụng cho 
những ai đi bộ hoặc leo trẻo trong vùng hoang. Người 
dân sống trên Dãy Núi Trắng vẫn sử dụng chúng: và 
chúng đã được cắt ngắn cho vừa chiều cao các cậu, 
và mới bịt sắt lại. Chúng được làm từ gỗ cây 
lebethron đẹp đẽ, thứ cây rất được thợ mộc Gondor 
ưa chuộng, và được gắn bùa để phù hộ cho việc tìm 
đường và trở về. Cầu mong thứ bùa đó không hoàn 
toàn vô hiệu dưới Bóng Tối mà các cậu đi vào!” 


Hai chàng Hobbit cúi thấp người. “Thưa người 
chủ nhà chu đáo,” Erodo nói, “Elrond Á Tiên đã nói 
với tôi rằng tôi sẽ có thêm bạn bè trên đường đi, dù bí 
an và không ngờ tới. Thực sự là tôi không mơ có 
được một tình bạn như anh đã trao cho. Có nó mọi sự 
gian tà như đều trở thành tốt đẹp.” 


https://thuviensach.vn 


Lúc này họ chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Gollum 
được dắt đến từ một xó xỉnh hay hốc trốn nào đó, và 
gã trông có vẻ thoải mái hơn trước đó, cho dù gã luôn 
bám sát Frodo và lấn tránh ánh mắt Faramir. 


“Kẻ dẫn đường của cậu cần phải được bịt mắt 
lại,” Faramir nói, “còn cậu và người hầu Samwise 
của cậu có thể được miễn chuyện này, nếu cậu 
muốn.” 


Gollum quằn quại tru tréo, và níu lấy Frodo, khi 
bọn họ tới bịt mắt gã. Frodo lên tiếng: “Hãy bịt mắt 
cả ba chúng tôi, và hãy bịt mắt tôi đầu tiên, rồi có lẽ 
gã sẽ nhận thấy việc này chăng có ý hại ai.” Yêu cầu 
này lập tức được thi hành, và họ được dẫn ra khỏi 
hang Henneth Annñn. Sau khi vượt qua những lối đi 
và bậc thang, họ bắt đầu cảm nhận được hơi mát của 
buổi sáng, tươi rói và ngọt ngào, khắp xung quanh. 
Họ vẫn phải bịt mắt mà bước thêm ít lâu, đi lên rồi lại 
thoai thoải đi xuống. Cuối cùng họ nghe thấy giọng 
Faramir cất lên ra lệnh cởi bịt mắt cho họ. 


Họ lại đứng dưới những tán cây trong khu rừng. 
Tiếng thác chắng còn nghe thấy nữa, bởi giờ đây giữa 
họ và khe núi nơi dòng nước chảy qua là cả một đoạn 
dốc dài xuống phía Nam. Ở phía Tây họ nhìn thấy 
ánh sáng qua những tán cây, cứ như thể thế giới đột 
nhiên kết thúc ở đó, trên một bờ vực chỉ nhìn ra mỗi 
bầu trời. 


“Đây là lúc chúng ta chia tay đi theo những con 
đường riêng,” Faramir nói. “Nếu cậu chịu nghe lời 
khuyên của tôi, đừng vội rẽ về phía Đông. Hãy tiếp 
tục đi thắng, bởi như vậy cậu sẽ được rừng cây che 


https://thuviensach.vn 


chắn thêm nhiều dặm. Ở phía Tây các cậu là bờ vực 
nơi vùng đất đổ xuống những thung lũng lớn, đôi khi 
đột ngột và hiếm trở, đôi khi lại là những sườn đồi 
dài. Hãy bám theo bìa rừng và bờ vực này. Tôi nghĩ 
trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình các cậu có 
thể đi vào ban ngày. Vùng đất còn mơ mộng trong 
cảnh thanh bình giả tạo, và mọi thứ gian tà vẫn còn 
khuất dạng trong ít lâu. Chúc thượng lộ bình an, 
trong khi các cậu còn có thể!” 


Rồi anh ôm lấy hai chàng Hobbit, theo kiểu đặc 
trưng của dân tộc mình, anh cúi người, đặt tay lên hai 
vai, rồi hôn lên trán họ. “Hãy ra đi cùng lời chúc lành 
của loài người lương thiện!” 


Họ cúi chào sát mặt đất. Rồi anh quay người đi về 
phía hai người cận vệ đứng cách đó hơi xa mà chẳng 
ngoái lại nhìn họ thêm lần nào. Họ kinh ngạc khi 
được chứng kiến tốc độ di chuyển lúc này của những 
người áo xanh, bọn họ gần như biến mất trong nháy 
mắt. Khu rừng nơi Faramir mới đứng dường như 
trống trải và u ám, như thể mọi giấc mơ vừa trôi qua. 


Frodo thở dài rồi quay về phía Nam. Như để thể 
hiện sự bất mãn trước toàn bộ những cử chỉ lịch thiệp 
đó, Gollum cứ cào cào bới bới lớp đất xốp dưới một 
gốc cây. “Đã đói rồi ữ?” Sam nghĩ bụng. “Chà, giờ 
quay lại vậy nữa rồi!” 


“Rốt cục chúng đi chưa?” Gollum nói. “Bọn 
Người bẩn thỉu xấu xa! Cổ Sméagol vẫn đang làm gã 
đau, đúng rồi đấy. Đi thôi!” 


https://thuviensach.vn 


“Phải, chúng ta đi thôi,” Frodo nói. “Nhưng nếu 
ngươi chỉ biết nói xấu những người đã khoan dung 
đối với ngươi, thì tốt nhất hãy im lặng đi!” 


“Chủ Nhân dễ thương!” Gollum nói. “Sméagol 
chỉ đùa thôi mà. Lúc nào cũng tha thứ, phải, phải, tha 
thứ cả trò láu cá của Chủ Nhân dễ thương. Ồ phải, 
Chủ Nhân dễ thương, Sméagol dễ thương!” 


Frodo và Sam chắng buồn đáp lại. Đeo hành lý 
lên lưng và cầm gậy trên tay, họ tiến sâu vào khu 
rừng Ithilien. 


Trong ngày hôm đó họ nghỉ chân hai lần và ăn 
chút thức ăn dự trữ mà Faramir cung cấp: hoa quả 
khô và thịt muối, đủ ăn nhiều ngày; còn bánh mì thì 
đủ đến chừng nào còn ngon. Gollum chắng hề ăn øì. 


https://thuviensach.vn 


Mặt trời mọc và trôi qua đầu mà họ chẳng hề nhìn 
thấy, rồi bát đầu dần lặn, những tia nắng chiếu qua 
tán rừng đằng Tây chuyển ánh vàng; tuy vậy lúc nào 
họ cũng chỉ bước đi trong bóng cây xanh mát mẻ, 
giữa bầu tĩnh lặng vây kín xung quanh. Lũ chim 
dường như đã bay đi hết, hoặc nếu không thì đã hoàn 
toàn câm tiếng. 


Bóng đêm sớm kéo đến khu rừng tĩnh mịch, họ 
mệt mỏi dừng chân trước khi màn đêm buông xuống, 
bởi đã đi suốt hơn bảy lý đường từ Henneth Annôn. 
Frodo nằm xuống ngủ say đến sáng trong lớp đất xốp 
dày dưới một thân cây cổ thụ. Bên cạnh cậu sam trăn 
trọc hơn: chú tỉnh dậy nhiều lần, thế nhưng chăng lúc 
nào bắt gặp bóng dáng của Golllum, gã đã lẻn đi 
ngay khi hai người ổn định chỗ ngủ. Gã ngủ một 
mình trong một cái hố nào đó bên cạnh, hay lang 
thang vạ vật trong đêm, thì gã chăng hề hé miệng: thế 
nhưng ngay khi ánh bình minh đầu tiên hửng lên, gã 
đã trở lại đánh thức những người bạn đồng hành. 


“Phải dậy thôi, phải rồi đấy!” gã nói. “Đường còn 
xa lắm, về phía Đông Nam. Hobbit phải khẩn trương 
lên!” 


Ngày hôm đó trôi qua cũng giống như ngày hôm 
trước, chỉ trừ bầu tĩnh tại dường như dày đặc hơn; 
không gian mỗi lúc một nặng nề, và dưới những tán 
cây bát đầu trở nên khó thở. Cảm giác như thể sấm 
sét đang dồn nén. Gollum thường phải dừng lại, khụt 
khịt đánh hơi, rồi lại lãm bấm một mình và thúc giục 
họ đi nhanh hơn. 


https://thuviensach.vn 


Khi chặng thứ ba của hành trình hôm đó trôi qua 
và buổi chiều dần hết, khu rừng bỗng mở ra, cây cối 
to lớn và nằm phân tán hơn. Những thân nhựa ruồi cổ 
thụ đường kính khống lồ đứng tăm tối và trang 
nghiêm trên những trảng đất rộng, lẫn vào đây đó là 
những cây tần bì già nua, lại thêm những cây sồi 
khống lồ vừa nhú ra những chồi lộc màu xanh nâu. 
Nằm xung quanh là những vạt cỏ dài xanh tươi điểm 
xuyết bạch tiền và cỏ chân ngỗng, trắng và xanh 
dương, giờ đang cuộn mình để ngủ; và có cả hàng 
mẫu đất đầy lá huệ dạ hương rừng: những cuộng hoa 
căng tràn sức sống đã kịp đầm lên khỏi mặt đất xốp. 
họ chăng thấy bất cứ động vật sống nào, dù thú hay 
chim, nhưng tại những vùng thoáng đãng thế này 
Gollum lại tỏ ra sợ hãi, và giờ họ bước đi cảnh giác, 
vượt nhanh giữa những bóng cây đổ dài. 


Ánh chiều phai nhanh khi họ tới được bìa rừng. Ở 
đó họ ngồi nghỉ ngơi dưới một cây sồi cổ thụ sần sùi, 
thả rễ xoắn xít như rắn xuống bờ đất dốc đứng và đổ 
nát. Một vùng thung lũng sâu mờ ảo trải ra trước mặt 
họ. Ở mép đằng kia, khu rừng lại mọc lên, xanh và 
xám dưới bầu trời đêm ảm đạm, và chạy tiếp về phía 
Nam. Ở bên phải, xa mãi về phía Tây, Dãy Núi 
Gondor sáng rỡ dưới bầu trời lốm đốm ánh lửa. Còn 
bên trái chỉ có bóng tối: những dải tường thành dựng 
đứng của Mondor; và từ bóng đêm đó vùng thung 
lũng dài chạy lại, dốc thắng xuống một lòng máng cứ 
mở rộng ra mãi đến dòng Anduin. Dưới đáy lòng 
máng có một dòng nước chảy xiết: Frodo nghe thấy 
tiếng nước tuôn qua đá vọng lên qua bầu tĩnh lặng: và 
cạnh nó, ở phía gần họ, một con đường ngoằn ngoèo 
đi xuống như dải lụa mờ, dẫn vào màn sương lạnh 
xám mà ánh hoàng hôn chăng thể chạm tới. Ở đó 
dường như Frodo có thể thấy được từ xa, như đang 


https://thuviensach.vn 


trôi nổi trên mặt biển mờ ảo, những đỉnh cao mờ và 
chóp vỡ của những tòa tháp cổ trơ trọi và tăm tối. 


Cậu quay về phía Gollum. “Ngươi có biết chúng 
ta đang ở đầu không?” cậu hỏi. 


“Có, Chủ Nhân à. Những nơi nguy hiểm. Đây là 
con đường dẫn từ Tháp Mặt Trăng, Chủ Nhân à, 
xuống tận thành phố đổ nát bên bờ Sông Cả. Thành 
phố đổ nát, phải, vô cùng bẩn thỉu, đầy rẫy kẻ thù. Lễ 
ra chúng ta không nên nghe lời khuyên của Con 
Người. Hobbit đã đi xa đường quá rồi. Giờ phải đi về 
Đông, lên trên kia.” Gã khua cánh tay gầy guộc về 
phía dãy núi mờ tối. “Và chúng ta không thể đi 
đường này. Ôi không! Bọn người hung ác đi đường 
này, từ Tháp xuống.” 


Frodo nhìn xuống con đường. Ít nhất lúc này 
chăng có øì đi trên đó. Nó trông cô độc và hoang phế, 
chạy xuống vùng đổ nát trống rỗng bên trong màn 
sương mù. Thế nhưng bầu không khí lại phảng phất 
một vẻ ma quái, như thể đúng là có những vật đang 
đi qua đi lại mà mắt thường chắng thấy được. Frodo 
rùng mình khi nhìn lại một lần nữa những chóp nhọn 
phía xa giờ đang chìm dần vào màn đêm, còn tiếng 
nước chảy thì lạnh lẽo và hung tợn: tiếng nói của 
Morgulduin, dòng suối ô nhiễm chảy đến từ Thung 
Lũng Bóng Ma. 


“Chúng ta sẽ làm gì đây?” cậu nói. “Chúng ta đã 
đi rất lâu và rất xa. Chúng ta có nên tìm một chỗ năm 
kín đáo nào đó ở khu rừng đằng sau không?” 


“Trốn trong đêm tối không hay đâu.” Gollum nói. 
“Giờ Hobbit phải trốn ban ngày, phải, ban ngày.” 


https://thuviensach.vn 


“Ôi dào!” Sam nói. “Chúng ta phải nghỉ ngơi một 
chút, dù chúng ta lại thức dậy vào nửa đêm đi nữa. 
Lúc đó sẽ vẫn còn vài giờ ban đêm, nếu ngươi biết 
đường thì thời gian vẫn đủ để ngươi dẫn bọn ta đi 
thêm một quãng đường dài.” 


Gollum miễn cưỡng đồng ý, và gã quay lại đi về 
phía rừng cây, đi về phía Đông trong ít lâu, men theo 
những cây lác đác ở bìa rừng. Gã không chịu nghỉ 
ngơi trên mặt đất quá gần con đường nguy hiếm, và 
sau một hồi tranh cãi tất cả bọn họ quyết định trèo lên 
chạc ba một cây sồi xanh lớn, những cành mập mạp 
vươn ra từ thân cây tạo thành chỗ trốn kín đáo và chỗ 
ngả lưng khá thoải mái. Màn đêm dần buông, trút 
bóng đen dày đặc dưới tán cây. Frodo và Sam uống 
một chút nước và ăn bánh mì với hoa quả khô, còn 
Gollum thì ngay lập tức cuộn mình và chìm vào giấc 
ngủ. Đêm đó hai chàng Hobbit không hề chợp mắt. 


Trời hắn là quá nửa đêm một chút thì Gollum tỉnh 
dậy: họ bất chợt nhận thấy đôi mắt sáng nhạt của gã 
đang nhìn họ không chớp. Gã nghe ngóng và khụt 
khit, mà như họ đã chú ý từ trước, đó dường như là 
cách thức gã vẫn hay làm để nhận biết giờ giấc ban 
đềm. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta nghỉ ngơi rồi chứ? Chúng ta ngủ ngon 
không?” gã nói. “Đi thôi!” 


“Chưa ngơi, và không ngon,” Sam lầu bầu. 
“Nhưng nếu phải đi thì đi thôi.” 


Ngay lập tức Gollum thả người xuống khỏi cành 
cây và đáp xuống đất bằng cả bốn chi, hai chàng 
Hobbit cũng chậm chạp xuống theo. 


Ngay khi xuống đến nơi, họ lại tiếp tục hành trình 
theo sự dẫn đường của Gollum, đi về phía Đông, leo 
lên vùng đất dốc tối tăm. Họ chẳng nhìn được nhiều, 
bởi lúc này màn đêm dày đến nỗi họ khó mà nhận ra 
những thân cây trước khi vấp chân vào chúng. Mặt 
đất trở nên gập ghềnh hơn khiến bước đi cũng khó 
khăn hơn, nhưng có vẻ như Gollum chẳng lấy vậy 
làm phiền hà. Gã dẫn họ qua những khóm cây, những 
bụi gai dại; lúc thì vòng qua bờ một khe nứt sâu hay 
vực thăm tăm tối, lúc thì đi xuống những khoảng 
trũng đen bị cây bụi che phủ rồi lại đi lên; nhưng cứ 
mỗi lần họ đi xuống đôi chút thì con dốc sau đó lại 
dài hơn và dựng đứng hơn. Họ đang dần dần lền cao. 
Ở chặng dừng đầu tiên họ quay lại và lờ mờ nhìn thấy 
mái rừng đã bỏ lại đằng sau trải ra như một bóng đen 
dày đặc mênh mông, một màn đêm còn tối hơn cả 
bầu trời đềm trống trải. Hình như còn có một vầng 
đen khống lồ đang lừng lững hiện ra từ phía Đông, 
nuốt lấy những vì sao mờ nhạt. Một lúc sau mặt trăng 
dần lặn đã thoát khỏi những đám mây bám đuổi, 
nhưng nó lại lọt thỏm giữa một quầng sáng vàng nhợt 
nhạt. 


Cuối cùng Gollum quay về phía hai chàng Hobbit. 
“Sắp sáng rồi,” gã nói. “Hobbit phải nhanh lên. 


https://thuviensach.vn 


Những nơi thế này đứng giữa đất trống chẳng an toàn 
đầu. Khẩn trương nào!” 


Gã lao nhanh thoăn thoắt, còn họ mệt mỏi bám 
theo sau. Chăng lâu sau họ bắt đầu trẻo lên một dãy 
đồi sống trâu lớn. Phần lớn vùng đất này phủ dày đặc 
những bụi kim tước, nham lê, và bụi gai cứng lúp 
xúp, tuy nhiên đầy đó lại mở ra những khoảng trơ 
trụi, sẹo để lại từ những đám cháy còn mới. khi họ 
lên đến gần đỉnh, kim tước bắt đầu dày đặc hơn; 
chúng rất già và cao, thân gầy gò mảnh khánh nhưng 
phía trên lại rậm rạp, giờ đây đã đơm những bông hoa 
vàng mờ ảo trong bóng tối, và tỏa mùi hương thoảng 
ngọt ngào. Những bụi cây gai góc cao đến nỗi hai 
chàng Hobbit có thể thắng người mà đi bên dưới, 
xuyên qua những lối đi dài khô ráo trên nền đất xốp 
dày lốn nhổn gai. 


Đến được bên kia lưng đồi rộng lớn, họ tạm dừng 
cuộc hành trình và bò xuống dưới một bụi gai dày để 
nấp. Những cành cây xoắn xuýt, ngả xuống tận mặt 
đất, bị những nhánh thạch nam già chăng chịt leo đè 
lên. Sâu bên trong đó trông như một căn phòng rỗng, 
xà ngang là một lớp cành cây và bụi gai chết, còn mái 
lợp là những chồi búp non đầu tiên của mùa xuân. Họ 
nằm lại đó trong ít lâu, chắng thể ăn vì quá mệt mỏi. 
Nhìn qua những lỗ hổng phía trên, họ chờ cho buổi 
sáng chầm chậm hửng lên. 


Thế nhưng chăng thấy buổi sáng nào đến cả, chỉ 
có ánh chạng vạng màu nâu đầy vẻ chết chóc. Ở phía 
Đông có một quầng đỏ đục bên dưới tầng mây đang 
sà thấp, nhưng đó không phải sắc đỏ của ánh bình 
minh. Bên kia vùng đất ngốn ngang ở giữa, dãy núi 
Ephel Dúath cau có nhìn họ, nửa dưới là một màu 


https://thuviensach.vn 


đen không hình dạng, nơi bóng đêm đọng lại dày đặc 
mà không chịu tan đi, còn nửa trên là những đỉnh núi 
và đường cạnh lởm chởm nặng nề dọa dẫm ¡n lên nền 
trời đỏ lửa. Xa xa phía bên phải họ một vai núi lớn 
vươn lên sừng sững, đen thẫm giữa bóng đêm, đâm 
thắng về phía Tây. 


“Từ đây chúng ta sẽ đi đường nào tiếp?” Frodo 
hỏi. “Đó có phải cửa vào - vào Thung Lũng Morgul, 
ở kia, đằng sau khối đen đó?” 


“Có cần phải nghĩ về nó sớm thế không?” Sam 
nói. “Chắc hôm nay chúng ta sẽ không đi thêm nữa 
chứ, nếu đây đúng là một ngày mới?” 


“Có lẽ không, có lẽ không,” Gollum nói. “Nhưng 
chúng ta sẽ phải đi sớm, đến Ngã Tư. Phải rồi, đến 
Ngã Tư. Con đường chính là phía đó, phải, Chủ Nhân 


à 2? 
a. 


Quầng sáng đỏ phía trên Mordor tắt dần. Ánh 
chạng vạng như đặc lại khi những cột hơi nước 
khống lồ bốc lên ở phía Đông và trườn qua ở phía 
trên đầu họ. Frodo và Sam ăn một chút rồi năm 
xuống, nhưng Gollum cứ tỏ ra bứt rứt. Gã không chịu 
ăn chút thức ăn nào của họ, nhưng gã uống một ít 
nước và bò quanh bên dưới những bụi cây, khụt khịt 
và lãm bẩm. Rồi đột nhiên gã biến mất. 


“[ôi đoán lại là đi săn,” Sam vừa ngáp vừa nói. 
Lần này đến lượt chú được ngủ trước, và chắng cần 
phải đợi lầu chú đã chìm sâu vào giấc mơ. Chú tưởng 
như mình được về khu vườn Đáy Bao để tìm thứ gì 


https://thuviensach.vn 


đó; nhưng chú đeo một túi hành lý rất nặng sau lưng, 
khiến chú cứ phải oằn người xuống. Dường như cây 
cỏ mọc um tùm khắp khu vườn, những bụi gai và 
dương xỉ bò lan xuống tận những luống đất nằm dưới 
bờ giậu. 


“Tôi có thể thấy là có cả đống việc phải làm; 
nhưng tôi mệt mỏi quá rồi,” chú lãm bẩm. Đột nhiên 
chú nhớ ra đang tìm thứ gì. “Cái tấu của tôi!” chú 
nói, và chú vùng tỉnh dậy. 


“Khờ thật!” chú vừa nói vừa mở mắt và tự hỏi tại 
sao mình lại đang nằm dưới chân bờ giậu. “Lúc nào 
nó cũng nằm trong túi mi mà!” Rồi chú nhận ra, 
trước tiên là cái tấu có thể vẫn nằm trong túi, thế 
nhưng chú chẳng còn lá cỏ nào, và kế đến chú đang ở 
cách Đáy Bao tới hàng trăm dặm. Chú ngồi dậy. Trời 
gần như tối mịt. Tại sao cậu chú lại để chú ngủ quá 
phiên trực, đến tận buổi tối? 


“Cậu không ngủ sao, cậu Frodo?” chú hỏi. “Mấy 
giờ rồi? Có vẻ như đã muộn lắm!” 


“Không phải đầu,” Frodo trả lời. “Nhưng ngày 
đang tối đi thay vì sáng ra: mỗi lúc một tối. Như tôi 
ước đoán thì vẫn chưa đến trưa, và cậu mới chỉ ngủ 
khoảng ba tiếng thôi.” 


“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra,” Sam nói. 
“Bão sắp đến sao? Nếu vậy đấy sẽ là cơn bão khủng 
khiếp nhất từng diễn ra. Chúng ta sẽ mong được ở 
dưới hố sâu, chứ không phải là kẹt dưới chân bờ giậu 
thế này.” Chú nghe ngóng. “Gì vậy nhỉ? Tiếng sấm, 
hay tiếng trống, hay gì vậy?” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi không biết,” Frodo nói. “Nó như vậy cũng 
được một lúc lâu rồi. Nhiều lúc mặt đất dường như 
rung chuyển, nhiều lúc lại như bầu không khí nặng nề 
thúc vào tai.” 


Sam nhìn quanh. “Gollum đâu rồi?” chú hỏi. “Gã 
vẫn chưa quay lại sao?” 


“Chưa,” Frodo trả lời. “Chẳng thấy bóng dáng hay 
tiếng của gã ở đâu cả.” 


“Tôi chăng thể chịu nối gã,” Sam nói. “Thực tế là 
trong mọi cuộc hành trình chưa từng có thứ gì khiến 
tôi ít tiếc nuối hơn nếu để thất lạc dọc đường. Nhưng 
hắn cũng đúng thói của gã, sau khi đã đi từng ấy dặm 
đường, vậy mà lại lạc mất ở đây, vào đúng lúc chúng 
ta có lẽ cần gã nhất - đấy là nếu sau này gã có bao giờ 
có ích, mà tôi nghĩ là không.” 


“Cậu quên vùng Đầm Lầy rồi,” Frodo nói. “Tôi 
mong sao gã không gặp phải chuyện gì.” 


“Và tôi mong gã không đeo đuổi thủ đoạn nào. Và 
dù thế nào tôi cũng mong gã không rơi vào tay ai 
khác, có thể nói vậy. Bởi nếu thế thì chúng ta sẽ lại 
sớm gặp rắc rối.” 


Vừa lúc đó tiếng ầm ầm xa xôi lại vang lền, lúc 
này còn lớn hơn và trầm hơn. Mặt đất dường như run 
rẩy dưới chân họ. “Tôi nghĩ dù thế nào thì chúng ta 
cũng gặp rác rối rồi,” Frodo nói. “Tôi sợ là cuộc hành 
trình của chúng ta đang đi dần đến hồi kết.” 


“Có lẽ vậy,” Sam nói; “thế nhưng còn sống thì 
còn hy vọng, bõ già nhà tôi vẫn nói vậy đấy. Và ông 


https://thuviensach.vn 


lúc nào cũng nói thêm, và còn phải xơi. Cậu hãy ăn 
một miếng, rồi ngủ một giấc đi, cậu Frodo.” 


Buổi chiều, như Sam cho rằng cần gọi nó như 
vậy, từ từ trôi đi. Nhìn ra ngoài lớp cây bụi chú chỉ 
thấy một thế giới mờ mịt, chăng có hình hài, đang 
nhòa dần vào vẻ ảm đạm không điểm nhấn, không 
màu sắc. Bầu không khí ngột ngạt nhưng chẳng hề 
ấm. Frodo không thể ngủ yên, cậu xoay xở trăn trọc, 
thỉnh thoảng còn lấm bẩm nói sảng. Sam nghĩ chú đã 
nghe thấy cậu gọi tên Gandalf hai lần. Thời gian 
dường như kéo dài ra vô tận. Đột nhiên Sam nghe 
thấy tiếng rít cất lên bên cạnh chú, và chú thấy 
Gollum đang bò trên cả bốn chi, chằm chằm nhìn họ 
với cặp mắt lóe sáng. 


“Dậy thôi, dậy thôi! Dậy thôi, sầu ngủ!” gã thì 
thầm. “Dậy thôi! Không phí thì giờ nữa. Chúng ta 
phải đi, phải, chúng ta phải đi ngay. Không phí thì 
giờ nữa!” 


Sam trừng mắt nhìn gã nghi ngờ; gã trông có vẻ 
sợ hãi nhưng cũng có thể là hưng phấn. “Đi luôn sao? 
Ngươi giở trò gì thế? Giờ chưa phải là lúc. Thậm chí 
còn chưa đến giờ uống trà kia mà, ít nhất là đối với 
những chỗ tươm tất nơi vẫn thường có giờ uống trà.” 


“Ngốc!” Gollum rít lên. “Chúng ta không ở chỗ 
tươm tất. Thời gian đang trôi, phải rồi, và trôi nhanh. 
Không phí thì giờ nữa. Chúng ta phải đi. Dậy thôi. 
Chủ Nhân, dậy thôi.” Gã mó lên Frodo; Frodo giật 
mình choàng tỉnh, cậu ngồi vùng dậy tóm lẫy tay gã. 
Gollum hất tay thoát ra rồi lùi lại. 


https://thuviensach.vn 


“Họ đừng ngốc vậy chứ,” gã rít lên. “Chúng ta 
phải đi. Không phí thì giờ nữa!” Và họ chẳng thể hỏi 
thêm øì khác từ gã nữa. Gã chắng hề hé răng nói đã ở 
đầu, hay nói gã nghĩ cái gì đang đến gần khiến gã 
phải vội vã đến vậy. Lòng Sam chứa đầy nghi hoặc 
và dĩ nhiên chú thể hiện ra điều đó; nhưng Frodo 
chăng tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có gì đó 
đang diễn ra trong đầu cậu. Cậu thở dài, khoác hành 
lý, rồi chuẩn bị bước ra để đi vào bóng đềm đang dồn 
đến mỗi lúc một dày đặc. 


Một cách lén lút, Gollum dẫn họ xuống sườn đồi, 
náu mình dưới tán che bất cứ khi nào có thể, và chạy, 
người cúi rạp xuống gần sát mặt đất, mỗi lần gặp 
khoảng trống; nhưng ánh sáng lúc này mờ nhạt đến 
mức ngay cả những con thú hoang tỉnh mắt cũng khó 
nhìn thấy được những chàng Hobbit đang trùm kín áo 
choàng xám, hay nghe thấy họ đang bước đi thận 
trọng hết mức có thể của những người tí hon. Họ lướt 
qua rồi biến mất mà chăng hề gây ra bất cứ tiếng 
cành gãy hay tiếng lá bay nào. 


Họ tiếp tục đi thêm khoảng một giờ, lặng lễ nối 
đuôi nhau, gánh lên vai toàn bộ sức nặng của bóng tối 
và bầu tĩnh lặng tuyệt đối nơi vùng đất, chỉ thi thoảng 
mới bị phá vỡ bởi những tiếng ầm văng văng như 
tiếng sấm đằng xa hay tiếng trống bên trong khu 
trũng nào đó giữa dãy đồi. Từ chỗ trú ẩn, họ đi 
xuống, rồi rẽ về phía Nam, họ cố gắng đi càng thắng 
càng tốt theo lối mà Gollum có thể tìm được, băng 
qua triền dốc dài lởm chởm hướng về phía dãy núi. 
Lúc này, cách không xa ở phía trước, họ nhìn thấy 


https://thuviensach.vn 


một dải cây sừng sững hiện lên như một bức tường 
màu đen. Càng tiến lại gần, họ càng ý thức được kích 
cỡ đồ sộ của những cây đó, tất cả dường như đều là 
cổ thụ, nhưng vẫn vươn cao, cho dù phần ngọn đã 
khô héo và lởm chởm, như thể giông tố và sấm sét đã 
từng kéo qua đây nhưng không giết được chúng hay 
lay động nổi bộ rễ cắm sâu vô tận của chúng. 


“Ngã Tư, phải,” Gollum thì thầm, đó là những lời 
đầu tiên gã phát ra kể từ khi họ rời khỏi chỗ ẩn náu. 
“Chúng ta phải đi đường đó.” Giờ lại rẽ về phía 
Đông, gã dẫn họ trẻo lên con dốc; rồi đột nhiên xuất 
hiện ngay trước mặt họ: con đường Nam, chạy ngoằn 
ngoẻo quanh vùng ven chân núi, cho đến khi chìm 
vào bên trong vòng cây lớn. 


“Đây là lối duy nhất,” Gollum thì thầm. “Chẳng 
có lối đi nào bên kia con đường. Chẳng còn lối nào 
nữa. Chúng ta phải đến Ngã Tư. Nhưng hãy khẩn 
trương lên! Và im lặng!” 


Bí mật như những trinh sát trong lòng địch, họ bỏ 
xuống con đường, và lần theo rìa phía Tây bên dưới 
bờ đá; bản thân họ cũng xám như màu đá, còn đồi 
chân bước êm như mẻo săn. Cuối cùng họ cũng đến 
được vùng cây mọc, và nhận thấy mình đang đứng 
trong một vòng tròn khổng lồ không có mái che, ở 
giữa vòng mở thông lên bầu trời ảm đạm; còn khoảng 
không giữa những thân cây khống lồ trông như 
những cổng vòm lớn và tăm tối trong một tòa sảnh đổ 
nát. Ở chính giữa là nơi bốn con đường gặp nhau. 
Đằng sau họ là con đường đến Morannon; ở trước 
mặt, nó tiếp tục cuộc hành trình xa xôi về phía Nam; 
ở phía bên phải con đường từ thành phố Osgiliath 
ngày xưa bò lên, cắt ngang, chạy về phía Đông rồi 


https://thuviensach.vn 


biến mất trong bóng tối: đó là con đường thứ tư, con 
đường mà họ sẽ chọn. 


Đứng đó mất một khắc, lòng đầy sợ hãi, Frodo 
chợt nhận thấy có ánh sáng đang phát ra; cậu thấy nó 
bừng lên trên khuôn mặt Sam bên cạnh. Quay người 
về phía đó, cậu nhìn thấy, bên ngoài cổng vòm bằng 
cành lá, con đường đến Osgiliath chạy gần thắng như 
một dải lụa kéo căng, xuống, xuống mãi, đến tận 
miền Tây. Ở đó, xa tít tắp, còn xa hơn cả thành 
Gondor buồn bã lúc này đang bị phủ đầy bóng tối, 
Mặt Trời đang lặn, sau khi rốt cục cũng tìm thấy rìa 
đáy màn mây khổng lồ vẫn cuộn trôi chậm rãi, đang 
lăn như một hòn lửa báo điềm xấu xuống mặt Đại 
Dương vẫn chưa vãy bẩn. Chút ánh sáng ngắn ngủi 
đã rọi lên một hình người khống lồ đang ngồi, im lìm 
và nghiêm nghị như hai vị vua đá hùng vĩ Argonath. 
Năm tháng đang gặm nhẫm nó, những bàn tay tàn 
bạo đã khiến nó tật nguyền. Đầu nó không còn; thay 
vào vị trí đó, như để nhạo báng, là một tảng đá đễo 
øọt thô thiển, bị những bàn tay man rợ sơn vẽ nguệch 
ngoạc thành một khuôn mặt cười nhăn nhở với duy 
nhất một con mắt lớn màu đỏ ngay giữa trán. Trên hai 
đầu gối và chiếc ngai dũng mãnh, và cả khắp xung 
quanh bệ ngai, chi chít những ký tự nguệch ngoạc 
cùng những biểu tượng ghê tởm mà giống giòi bọ 
Mordor sử dụng. 


Đột nhiên Frodo nhìn thấy cái đầu vị vua già: nó 
nằm lăn lóc một bên đường, ánh lên những tia nắng 
là là mặt đất. “Nhìn kìa, Sam!” cậu giật mình và hét 
lên. “Nhìn kìa! Nhà vua có lại vương miện rồi!” 


Cặp mắt tượng đã bị khoét sâu còn bộ râu chạm 
khắc cũng đã nứt vỡ, thế nhưng bao quanh vầng trán 


https://thuviensach.vn 


nghiêm nghị là một vành miện bạc và vàng. Một 
nhành cây leo có hoa tựa những ngôi sao nhỏ màu 
trắng giăng ngang qua vầng trán như muốn thể hiện 
lòng tôn kính vị vua đã mất ngai, và từ trong những 
vết nứt trên mái tóc đá, những lá cỏ cảnh thiên vàng 
đầm ra lấp lánh. 


“Chúng chẳng thể chinh phục được mãi!” FErodo 
nói. Rồi đột nhiên chút ánh sáng ngắn ngủi kia biến 
mất. Mặt Trời chìm xuống và mất dạng, màn đêm đen 
tối buông xuống như thể một ngọn đèn vừa phụt tắt. 


Chương VIII 


CÁC CẦU THANG Ở CIRITH UNGOL, 


Gollum vừa giật áo choàng của Frodo vừa rít lên 
đầy vẻ sợ hãi và sốt ruột. “Chúng ta phải đi thôi,” gã 
nói. “Chúng ta không được đứng lại đây. Khẩn 
trương lên!” 


Frodo miễn cưỡng quay người bỏ lại miền Tây 
sau lưng rồi bước theo kẻ dẫn đường chui vào bóng 
tối miền Đông. Họ rời vòng cây và chui lủi dọc theo 
con đường hướng về dãy núi. Con đường này chỉ 
chạy thăng trong chốc lát, chắng lâu sau nó vòng về 
phía Nam cho đến khi chạy tới ngay bên dưới vai núi 
đá khống lồ họ đã thấy từ đằng xa. Nó hiện lên đen 
đúa đầy vẻ cấm đoán phía trên họ, và còn tối hơn cả 
bầu trời tối đằng sau. Con đường tiếp tục len lỏi bên 


https://thuviensach.vn 


dưới vùng bóng đen của dãy núi, vòng qua rồi lại tạt 
về Đông, rồi bắt đầu leo lên dốc đứng. 


Frodo và Sam dẫn bước trên đường lòng nặng 
tru, họ chăng thể quá chú tâm vào mối nguy của 
mình nữa. Đầu Frodo cúi gằm; gánh nặng trên cổ lại 
đang kéo cậu trĩu xuống. Ngay khi họ đi qua Ngã Tư 
lớn, sức nặng của nó, gần như đã biến mất ở Ithilien, 
lại bắt đầu phát tác một lần nữa. Cậu mệt mỏi nhìn 
lên khi cảm giác con đường cứ dốc ngược lên dưới 
chân; và cậu nhìn thấy nó, đúng như Gollum đã nói 
trước đó: thành phố của đám Ma Nhẫn. Cậu co người 
tựa vào bờ đá. 


Một thung lũng dốc nghiêng, tựa một cái vịnh sâu 
chứa đầy bóng tối, chạy ngược vào mãi trong dãy 
núi. Ở phía bên kia, giữa các nhánh thung, đứng sừng 
sững trên bệ đá đặt trên những đầu gối đen đúa của 
dãy Ephel Dúath là hệ thống tường thành và tòa tháp 
Minas Morgul. Tất cả đều tối đen khắp xung quanh 
nó, cả trời lẫn đất, nhưng bản thân nó lại được thắp 
sáng. Không phải do ánh trăng bị giam cầm tràn qua 
những bức tường cẩm thạch của Minas Ithil khi xưa, 
tòa Tháp Mặt Trăng, đẹp đẽ và rực rỡ trong thung 
lũng đồi bao. Ánh sáng của nó lúc này còn nhợt nhạt 
hơn cả ánh trăng ốm yếu trong cảnh nguyệt thực trì 
trệ nào đó, nó chập chờn, run rấy như luồng hơi kinh 
tởm bốc ra từ thối rữa, một loại ánh sáng ma trơi, loại 
ánh sáng chăng thể soi tỏ được bất cứ thứ gì. Có 
nhiều cửa số trổ ra trên những bức tường và tòa tháp, 
trông như vô số lỗ đen nhìn ngược vào sự trống rỗng 
bên trong; nhưng tầng tháp trên cùng thì xoay chầm 
chậm, lúc hướng này lúc hướng khác, như một cái 
đầu ma quái khống lồ rướn mắt nhìn vào màn đêm. 
Ba kẻ đồng hành đứng đó suốt một lúc, chùn người, 


https://thuviensach.vn 


nhìn lên bằng những ánh mắt bất đắc dĩ. Gollum hoàn 
hồn trước tiên. Gã lại giật áo choàng họ vẻ thúc giục, 
song chăng nói lời nào. Gã gần như lôi họ về phía 
trước. Mọi bước chân đều miễn cưỡng, còn thời gian 
thì dường như chậm lại, đến nỗi chỉ riêng việc nhấc 
chân lên rồi đặt chân xuống cũng đã trôi qua bao 
nhiều phút ghê tởm. 


Dần dần họ cũng đến được cây cầu trắng. Ở đây 
con đường sáng le lói chạy qua dòng nước giữa thung 
lũng, ngoằn ngoèo tiếp tục chạy lên phía cổng thành: 
một cái miệng đen há hoác giữa vòng ngoài bức 
tường phía Bắc. Nằm ở hai bên rìa là những khoảng 
đất rộng bằng phăng, những vạt cỏ trong bóng tối đầy 
những bông hoa màu trắng nhợt. Những bông hoa 
này cũng phát sáng, đẹp đẽ song lại mang dáng hình 
ghê gớm, giống như những hình thù điên loạn trong 
cơn mơ bất an; và chúng còn tỏa ra một thứ mùi chết 
chóc đến lợm giọng; cả một bầu không khí nồng nặc 
mùi thối rữa. Cây cầu bắc từ bãi cỏ này qua bãi cỏ 
khác. Đứng ở mỗi đầu cầu là những bức tượng hình 
người rồi hình thú chạm khắc tỉnh xảo, nhưng tất cả 
đều xấu xí và kinh tởm. Dòng nước chảy dưới cầu 
lặng lẽ và bốc hơi, nhưng làn hơi nước dâng lên từ 
đó, cuồn cuộn và xoắn xuýt quanh cầu, lại lạnh ngắt. 
Frodo cảm thấy mọi giác quan quay cuồng còn tâm 
trí thì sầm tối. Rồi đột nhiên, như thể bị một thế lực 
nào đó điều khiến chứ không phải ý chí của bản thân, 
cậu bắt đầu vội vã, loạng choạng bước về phía trước, 
hai tay cậu quờ quạng, đầu ngả sang hết bên này lại 
bên kia. Cả Sam lẫn Gollum đều chạy theo sau. Sam 
chộp được cậu chủ của mình ở ngay đầu cầu đúng lúc 
cậu vấp chân suýt ngã xuống. 


https://thuviensach.vn 


“Không phải đường đó! Không, không phải 
đường đó!” Gollum gắt thầm, thế nhưng hơi thở giữa 
những kẽ răng gã vẫn đủ xé tan bầu yên tĩnh nặng nề 
như một hồi còi, và gã sụp người xuống khiếp sợ. 
“Bám lấy, cậu Frodo!” Sam thì thầm vào tai 
Frodo. “Quay lại! Không phải đường đó. Gollum nói 
không phải, và riêng lần này tôi đồng ý với gã.” 


Frodo quệt tay qua trán và dứt ánh mắt khỏi thành 
phố trên đồi. Tòa tháp rực rỡ đã quyến rũ cậu, và cậu 
đã phải đấu tranh với nỗi khao khát được chạy trên 
con đường tỏa sáng dẫn đến cổng tháp. Cuối cùng, 
cậu cố gắng quay người lại, và trong lúc làm vậy, cậu 
cảm thấy chiếc Nhẫn cưỡng lại cậu, kéo sợi dây 
chuyền quanh cổ cậu, và cả mắt cậu nữa, khi cậu nhìn 
đi chỗ khác, dường như bị mù đi trong chốc lát. Bóng 
tối phía trước cậu chăng thể bị chọc thủng. 


Gollum, bò trên mặt đất như một con thú sợ sệt, 
sắp lấn mất vào bóng đêm. Còn Sam vừa hỗ trợ và 
dẫn đường cho cậu chủ đang loạng choạng vừa cố 
bám theo sau gã nhanh hết sức mình. Không xa ở bờ 
bên này dòng nước có một khoảng mở trên vách đá 
bên đường. Họ chui qua chỗ này, và Sam nhận thấy 
họ đang đi trên một đường mòn hẹp lúc đầu còn tỏa 
sáng lờ mờ, giống con đường chính, cho đến khi trẻo 
lên khỏi những vạt cỏ có loài hoa chết chóc nó bắt 
đầu mờ dần, trở nên tối tăm, và uốn lượn khúc khuỷu 
lên mặt phía Bắc thung lũng. 


Hai chàng Hobbit lê bước bên nhau theo đường 
mòn, họ chẳng thể nhìn thấy Gollum ở phía trước, chỉ 
trừ những lúc gã trở lại ra hiệu cho họ theo. Những 
lúc đó mắt gã lóe lên ánh sáng màu xanh trắng, có lẽ 


https://thuviensach.vn 


là phản chiếu thứ ánh sáng Morgul gớm ghiếc, hoặc 
được nhen nhóm bởi tâm trạng tương ứng trong lòng 
gã. Frodo và Sam lúc nào cũng nhận thấy thứ ánh 
sáng ma quái và hai hốc mắt tối tăm đó, trong lúc liên 
tục liếc nhìn một cách sợ sệt qua vai họ, và liên tục 
đưa mắt trở lại tìm kiếm đường mòn mỗi lúc một tăm 
tối. Họ gắng gượng bước đi chậm chạp. Khi vượt ra 
khỏi vùng hôi thối và hơi bốc từ dòng nước độc họ 
mới thở dễ dàng hơn và đầu óc cũng vì thế mà tỉnh 
táo hơn; nhưng lúc này chân tay họ lại mỏi rã, cứ như 
họ đã bước đi cả đêm với gánh nặng trên lưng, hoặc 
đã bơi ngược dòng nước triều dâng suốt bao lầu. Cuối 
cùng họ chăng thể tiếp tục đi nữa nếu không nghỉ. 


Frodo dừng lại ngồi xuống một tảng đá. Lúc này 
họ đã trèo lên đỉnh một gò đá lớn trơ trọi. Phía trước 
họ có một hốc ăn vào bờ thung lũng, con đường mòn 
vòng qua đó rồi tiếp tục đi, chăng hơn gì một gờ đá 
rộng nhìn ra vực sâu bên phải; lại tiếp tục bò lên 
xuyên qua mặt núi dốc đứng hướng về phía Nam, cho 
đến khi mất hút vào bức màn tăm tối phía trên. 


“Tôi phải nghỉ một lát, Sam ạ,” Frodo thì thầm. 
“Tôi thấy nặng nề quá, Sam thân mến, nặng nề vô 
cùng. Tôi không biết có thể mang nó đi được bao xa 
nữa? Dù sao thì tôi cũng phải nghỉ ngơi trước khi ta 
mạo hiểm ởi vào đó.” Cậu chỉ con đường mòn hẹp 
phía trước. 


“Suytt! Suyt!” Gollum vừa rít vừa vội vã chạy lại 
phía họ, “Suyt!” ngón tay gã đặt lên môi và lắc đầu 
liên hồi. Một tay gã kéo áo Frodo, một tay chỉ về phía 
đường mòn; nhưng Frodo không nhúc nhích. 


https://thuviensach.vn 


“Chưa đâu,” cậu nói, “chưa đâu.” Đang đè lên cậu 
lúc này là một thứ còn hơn cả sự mệt mỏi; như thể 
một lời nguyền nặng nề nào đó đã yếm lên tâm trí và 
thân thể cậu. “Ta phải nghỉ,” cậu lãm bấm. 


Nghe đến đây Gollum trở nên sợ hãi và lo âu đến 
mức gã lại phải lên tiếng, những tiếng rít phát ra từ 
sau bàn tay che như để tránh khỏi rơi vào tai những 
kẻ nghe lỏm vô hình trong không khí. “Không phải ở 
đây, không. Đừng nghỉ ở đây. Ngốc! Những con mắt 
có thể thấy chúng ta. Khi ra đến cầu chúng sẽ thấy 
chúng ta. Đi thôi! 'Trèo, trèo nào!” 


“Nào, cậu Frodo,” Sam nói. “Gã lại nói đúng đấy. 
Chúng ta không được ở lại đầy.” 


“Được rồi,” Frodo nói bằng một giọng xa xăm, 
như thể đang nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê. “Tôi sẽ 
cố.” Cậu mệt mỏi đứng dậy. 


Nhưng đã quá muộn. Ngay lúc đó nền đá rung 
chuyển dữ dội bên dưới bọn họ. Một tiếng ầm lớn, 
lớn chưa từng nghe thấy, rền vang trong lòng đất và 
vọng khắp dãy núi. Rồi đột nhiên một ánh chớp đỏ 
lóe lên. Từ tít bên kia dãy núi phía Đồng nó tỏa lên 
trời và nhuộm đỏ những đám mây đang sà thấp một 
màu đỏ ruộm. Giữa thung lũng âm u chỉ có ánh sáng 
lạnh lẽo chết chóc, ánh chớp đó trông thật tàn bạo và 
dữ dội. Những chóp đá và sống núi như dao mẻ vụt 
hiện ra đen đúa trên nền lửa đang ngùn ngụt bốc lên ở 
Gorgorth. Rồi tiếp theo là một tiếng sấm lớn. 


https://thuviensach.vn 


Và Minas Morgul trả lời. Một loạt ánh chớp trắng 
lóa lóe lên: những lưỡi lửa xanh đánh ra nhằng nhịt 
từ tòa tháp và từ vòng đồi bao quanh trúng vào những 
đám mây ủ rũ. Mặt đất rên xiết; rồi từ phía tòa thành 
một tiếng thét vang lên. Lẫn giữa những tiếng thét âm 
vực cao như tiếng chim sẵn môi, và tiếng ngựa hí 
hoang dại vì điên giận và sợ hãi, là một tiếng lanh 
lảnh xé tan bầu không khí, run rấy rồi nhanh chóng 
vút lên tới một âm vực chói lói vượt ra khỏi giới hạn 
của thính giác. Hai chàng Hobbit xoay mình về phía 
nó, rồi nằm xoài xuống, hai tay bịt chặt lẫy tai. 


Khi âm thanh khủng khiếp đó lắng xuống chỉ còn 
là tiếng rên rỉ bệnh hoạn rồi im bặt, Frodo mới từ từ 
ngấng đầu lên. Bên kia thung lũng hẹp, giờ đây gần 
như ngang tầm mắt cậu, những bức tường của tòa 
thành xấu xa đứng đó, và cái cổng đen ngòm, hình 
thù như cái miệng há ra với hàm răng lấp lánh, đang 
mở rộng. Và từ trong cổng một đội quân tiến ra. 


Cả đội quân đều trùm áo đen và tối như màn đềm. 
Trên nền bức tường thành mờ ảo và đá lát đường 
sáng rõ, Frodo nhìn thấy chúng, những hình thù nhỏ 
bé màu đen xếp thành hàng lối, đang hành quân 
nhanh chóng mà lặng lẽ, ào ra bên ngoài như một 
dòng chảy bất tận. Phía trước chúng là đội ky binh 
đông đảo di chuyển như những cái bóng chỉnh tề 
hàng lối, và dẫn đầu là một tên trông to lớn hơn tất 
thảy: một Ky Sĩ, toàn thân đen tuyền, chỉ trừ trên đầu 
đội mũ trùm của hắn là cái mũ trụ trông như vương 
miện, lập lòe một thứ ánh sáng nguy hiểm. Lúc này 
hắn đã tiến đến gần chiếc cầu bên dưới, và ánh mắt 
Frodo cứ đăm đăm dõi theo hắn, không thể chớp mắt 
ngoảnh đi. Phải chăng đó là Thủ Lĩnh Chín Ky Sĩ trở 
xuống mặt đất để dẫn đội quân kinh tởm của mình ra 


https://thuviensach.vn 


trận? Đây, đúng vậy, đầy chính là tên vua ma quái đã 
hạ gục Người Mang Nhẫn bằng bàn tay lạnh lẽo 
mang lưỡi dao chết chóc. Vết thương cũ nhói lên đau 
đớn cùng cơn ớn lạnh lan đến tận trái tim Frodo. 


Những suy nghĩ khiếp đảm đó còn chưa thôi giày 
vò cậu và trói buộc cậu như thể bằng phép thuật thì 
đột nhiên tên Ky Sĩ dừng lại, ngay trước đầu cầu, và 
đằng sau hắn, cả đoàn quân cũng đứng im. Tất cả đều 
ngưng trệ trong bầu tĩnh lặng chết chóc. Có lẽ chiếc 
Nhẫn đã cất tiếng gọi tên Ma Chúa, và trong chốc lát 
hắn bồn chồn, cảm thấy một quyền năng khác ngay 
bên trong thung lũng của hắn. Cái đầu đen chụp mũ 
hình vương miện quay hết bên này đến bên khác 
trong sợ hãi, quét qua vùng bóng tối bằng cặp mắt 
không ai trông thấy. Frodo chờ đợi, cựa quậy cũng 
không còn nổi như chú chim thấy con rắn đang lao 
tới. Và trong lúc chờ đợi, cậu cảm thấy thôi thúc hơn 
bất cứ khi nào, một mệnh lệnh bắt cậu phải đeo chiếc 
Nhẫn vào. Nhưng dù sức ép lớn đến đâu, giờ đây cậu 
lại thấy không hề muốn khuất phục nó. Cậu biết rằng 
chiếc Nhẫn sẽ chỉ phản bội cậu, và cậu không có, 
chưa có đủ quyền năng để đối đầu với tên vua 
Morgul ngay cả nếu có đeo nó vào. Nhưng ý chí cậu 
không còn đáp lại mệnh lệnh đó nữa, cho dù vẫn 
đang thất thần vì sợ hãi, và cậu chỉ cảm thấy một 
quyền năng thật lớn lao từ bên ngoài không ngớt táp 
lên mình. Nó túm lẫy bàn tay Frodo, và trong lúc tâm 
trí cậu theo đõi nó, không mong muốn nhưng hồi hộp 
chờ xem (như thể cậu đang xem một câu chuyện cổ 
xa xôi nào đó), nó dịch chuyển bàn tay từng chút một 
về phía sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu. Rồi ý chí cậu 
thức tỉnh; nó từ từ đẩy bàn tay lại và đặt nó lên một 
thứ khác, một thứ đang nằm ẩn mình gần ngực cậu. 
Thứ đó có vẻ lạnh và cứng khi cậu nắm lẫy: lọ nước 


https://thuviensach.vn 


của Galadriel, được trân quý từ bao lâu nay, và suýt 
bị lãng quên cho đến tận giờ phút đó. Khi cậu chạm 
vào nó, trong chốc lát toàn bộ ý nghĩ về chiếc Nhẫn 
đều bị xua ra khỏi tâm trí cậu. Cậu thở hắt rồi gục 
đầu xuống. 


Ngay lúc đó tên Vua Ma quay đi rồi thúc ngựa phi 
qua cầu, toàn bộ đội quân đen tối của hắn bám theo 
sau. Có lẽ những chiếc áo choàng tiên đã lừa được 
con mắt vô hình của hắn, còn tâm trí mới được củng 
cố của kẻ thù nhỏ bé của hắn cũng đã gạt đi ý nghĩ 
của hắn. Nhưng hắn lại đang vội vã. Thời khắc đã 
điểm, theo mệnh lệnh của Chủ Nhân vĩ đại, hắn buộc 
phải hành quân tuyên chiến về phía Tây. 


Chẳng bao lâu sau hắn đã đi qua, như một bóng 
đen hòa vào bóng đêm, rồi xuống con đường quanh 
co, và phía sau hắn triền miên những hàng ngũ đen 
đúa băng qua cây cầu. Chưa khi nào, kể từ thời đại 
oai hùng của Isildur, thung lũng đó xuất đi một đội 
quân hùng hậu đến vậy; chưa một đội quân nào ác 
liệt và được trang bị mạnh mẽ đến vậy từng đánh vào 
khúc cạn dòng Anduin; thế nhưng Mordor mới chỉ 
xuất ra một đội, mà vẫn chưa phải đội quân hùng 
mạnh nhất của Mordor. 


Frodo rùng mình. Đột nhiên trái tim cậu nhớ lại 
Faramir. “Rốt cục cơn bão đã bùng ra,” cậu nghĩ 
thầm. “Dàn gươm giáo khống lồ này đang tiến về 
phía Osgilliath. Liệu Faramir có ngăn chặn kịp thời 
không? Anh ấy đã đoán trước, nhưng anh ấy có biết 
vào lúc nào không? Và giờ đây ai có thể bảo vệ khúc 
cạn khi đích thân Vua của Chín Ky Sĩ xung trận? Và 


https://thuviensach.vn 


cả những đội quân khác nữa cũng sẽ xung trận. Mình 
đến quá muộn rồi. Mất hết rồi. Mình đã mắc kẹt quá 
lâu trên đường. Mất hết rồi. Ngay cả nếu nhiệm vụ 
của mình được hoàn thành, sẽ chắng có ai biết đến. 
Sẽ chăng còn ai nghe mình kể. Rồi việc này sẽ trở 
nên vô nghĩa.” Không thể chịu đựng nối phút yếu 
lòng, cậu khóc. Đội quân của Morgul vẫn rầm rập 
băng qua cây cầu. 


Rồi từ mãi xa xôi, như thể xuất hiện từ những ký 
ức thời ở Quận, một sáng sớm có chút nắng vừa hé 
rạng, khi ngày mới cất tiếng gọi và những cánh cửa 
mở rộng, cậu nghe thấy giọng Sam cất lên. “Dậy ởi, 
cậu Frodo! Dậy đi!” Nếu giọng nói có thêm vào: 
“Bữa sáng của cậu xong xuôi rồi,” chắc cậu cũng khó 
mà cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng dĩ nhiên là Sam 
đang thúc giục. “Dậy đi, cậu Frodo! Chúng đi rồi,” 
chú nói. 


Một tiếng rầm khô khốc vang lên. Những cánh 
cổng Minas Morgul đã đóng lại. Hàng giáo cuối cùng 
cũng đã biến mất dưới con đường. Tòa tháp vẫn ngạo 
nghễ bên kia thung lũng, nhưng ánh sáng thì đã mờ 
dần bên trong. Cả tòa hành lại rơi vào một vùng tối 
tăm và im lìm. Song nó vẫn toát ra vẻ đầy cảnh giác. 


“Dậy đi, cậu Frodo! Chúng đi rồi, và chúng ta 
cũng phải đi thôi. Vẫn còn thứ gì đó đang sống trong 
đó, thứ gì đó có mắt, hoặc có tâm trí biết nhìn, nếu 
cậu hiểu ý tôi; và chúng ta càng lưu lại lâu ở một nơi 
thì nó sẽ càng sớm phát hiện ra chúng ta. Đi thôi, cậu 
Erodo!†” 


Frodo ngãẩng đầu lên, rồi đứng dậy. Nỗi tuyệt 
vọng vẫn chưa nguôi, nhưng giờ khắc yếu đuối thì đã 


https://thuviensach.vn 


qua. Cậu thậm chí còn hé ra một nụ cười dữ dội, giờ 
đầy cậu cảm thấy cũng rõ ràng như lúc trước vừa cảm 
thấy điều ngược lại, rằng việc gì phải làm, thì cậu sẽ 
phải làm, nếu có thể và rằng dù Faramir hay Aragorn 
hay Elrond hay Galadriel hay Gandalf hay bất cứ ai 
khác có biết về việc này hay không thì đấy cũng 
không phải là mục đích. Cậu cầm lấy cây gậy bằng 
một tay, còn tay kia nắm lọ nước. Khi nhìn thấy ánh 
sáng trong veo đang tỏa qua kẽ ngón tay, cậu nhét nó 
vào ngực áo và giữ nó áp vào trái tim. Rồi quay 
người khỏi tòa thành Morgul, giờ không hơn gì một 
quầng xám le lói phía bên kia vực thăm tối tăm, cậu 
chuẩn bị đi theo con đường dẫn lên trên. 


Có vẻ như Gollum đã bò theo gờ đá mà lấn vào 
bóng đêm khi cổng Minas Morgul mở ra, bỏ lại hai 
chàng Hobbit nằm đó. Lúc này gã mon men quay lại, 
hai hàm răng đập vào nhau lộp cộp còn những ngón 
tay thì bật răng rác. “NÑgu xuấn! Ngờ nghệch!” gã rít 
lên. “Khẩn trương nào! Họ chớ nghĩ nguy hiểm đã 
qua. Chưa đâu. Khẩn trương nào!” 


Họ không trả lời, chỉ theo gã trèo lên gờ đá cheo 
leo. Cả hai bọn họ đều chăng lấy gì làm thích thú, 
nhất là sau khi đã đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy 
khác; thế nhưng quãng trèo cũng không lâu. Chỉ chốc 
lát con đường mòn dẫn đến một góc quành gấp nơi 
mặt núi lại nhô ra, và tới đó nó đột nhiên đi vào một 
khe đá hẹp. Họ đã đến cầu thang đầu tiên mà Gollum 
nói tới. Màn đêm đã gần như buông kín, và họ chẳng 
hề thấy gì ngoài tầm với tay; thế nhưng cách vài bộ ở 
phía trên, đôi mắt Gollum lóe lên nhàn nhạt khi gã 
quay về phía họ. 


https://thuviensach.vn 


“Cẩn thận!” gã thì thầm. “Bậc thang. Nhiều lắm. 
Cấn thận đấy!” 


Dĩ nhiên họ cần phải cấn thận. Thoạt tiên Frodo 
và Sam cảm thấy dễ chịu hơn vì giờ có vách đá ở hai 
bên, thế nhưng lối cầu thang lại gần dốc đứng như 
một chiếc thang dựng, và càng đi lên họ càng ý thức 
được rõ ràng hơn cú rơi vời vợi đang chực sẵn phía 
sau. Những bậc thang đều rất hẹp, khoảng cách 
không đều, hơn nữa lại rất khó lường: mép bậc đều 
mòn nhãn thín, nhiều bậc vỡ vụn, nhiều bậc vừa đặt 
chân lên đã nứt toác. Hai chàng Hobbit vẫn gắng sức 
tiến lên, cho đến khi rốt cục phải dùng những ngón 
tay tuyệt vọng bám vào bậc thang phía trước, và buộc 
đầu gối đang đau đớn phải co rồi duỗi; dải bậc thang 
càng ăn sâu vào sườn núi dựng đứng, những bức 
tường đá trên đầu họ càng vươn lên cao mãi. 


Cuối cùng, ngay khi cảm thấy không chịu đựng 
thêm được nữa, họ lại thấy cặp mắt Gollum đang ngó 
xuống họ chăm chú. “Chúng ta lên được rồi,” gã thì 
thầm. “Đã qua cầu thang đầu tiên. Hobbit thông minh 
trẻo được cao, thông minh lắm. Chỉ vài bậc thấp bé 
nữa là xong, phải.” 


Sam và Frodo, lúc này đang choáng váng và vô 
cùng mệt mỏi, tiếp tục bám theo gã, trèo lên bậc 
thang cuối cùng, rồi ngồi phịch xuống xoa bóp chân 
cắng và đầu gối. Họ đang ở trên hành lang tối tăm 
dường như vẫn tiếp tục đi lên phía trước, cho dù thoải 
hơn và không có bậc thang nào. Gollum chăng để họ 
nghỉ ngơi lầu. 


“Vẫn còn một cầu thang nữa,” gã nói. “Một cầu 
thang dài hơn nhiều. Hãy nghỉ khi ta đến đỉnh cầu 


https://thuviensach.vn 


thang tới. Chưa nghỉ bây giờ.” 
Sam rên rỉ. “Ngươi vừa nói dài hơn hả?” chú hỏi. 


“Phải, phải, dài hơn,” Gollum nói. “Nhưng không 
khó lắm đâu. Hobbit đã leo Cầu Thang Thăng. Sắp 
tới là Cầu Thang Xoắn.” 


“Và sau đó là øì nữa?” Sam hỏi. 


“Rồi chúng ta sẽ biết,” Gollum nói nhỏ. “O phải, 
rồi chúng ta sẽ biết!” 


“Ta tưởng ngươi nói có một đường hầm,” Sam 
nói. “Chăng có đường hầm nào cho chúng ta chui qua 
sao?” 


“Ô có chứ, có một đường hầm,” Gollum nói. 
“Nhưng Hobbit có thể nghỉ trước khi đến đó. Nếu họ 
qua được, họ sẽ lên gần đến đỉnh. Rất gần, nếu họ 
qua được. Ồ phải!” 


Frodo rùng mình. Chặng leo thang khiến cậu vã 
mồ hôi, thế nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy rét và 
nhớp nháp, đã vậy dọc theo hành lang tăm tối còn có 
cơn gió lạnh từ những tầng cao vô hình phía trên thổi 
xuống. Cậu đứng dậy giũ mình. “Vậy thì tiếp tục 
thôi!” cậu nói. “Đây không phải chỗ để nghỉ.” 


Hành lang dường như còn đi thêm hàng dặm nữa, 
và lúc nào luồng khí lạnh cũng thối qua họ, họ càng 
đi nó càng mạnh đến độ biến thành cơn gió lạnh thấu 
xương. Dãy núi dường như đang cố phả hơi thở chết 


https://thuviensach.vn 


chóc khuất phục họ, đấy lui họ khỏi những bí ẩn ở 
trên cao, hoặc thối bay họ vào bóng tối bên dưới. Họ 
chỉ biết mình đã đến điểm kết thúc khi đột nhiên tay 
phải họ không còn sờ thấy vách đá nữa. Họ chăng 
nhìn thấy gì nhiều. Tất cả chỉ là những khối đen 
không hình không dạng khổng lồ và những cái bóng 
màu xám thẫm hiện ra lù lù phía trên và khắp xung 
quanh, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh đỏ lờ mờ lóe 
lên dưới những đám mây đang sà xuống, và trong 
chốc lát họ thấy những đỉnh núi cao chót vót, ở phía 
trước và cả hai bên, như những cột trụ đỡ lấy tấm trần 
khống lồ đang tu xuống. Có vẻ như họ vừa mới trèo 
hàng trăm bộ và lên đến một thềm đá rộng. Bên trái 
họ là vách đá, còn bên phải họ là vực sâu. 


Gollum dẫn đường sát bên dưới vách đá. Lúc này 
họ không phải trẻo lên nữa, nhưng giờ đây mặt đất 
nứt vỡ và nguy hiểm hơn trong bóng đêm, thêm vào 
đó đá lở cũng đã dựng lên rất nhiều trở ngại trên 
đường. Họ đi chậm chạp và thận trọng. Cả Sam lẫn 
Erodo đều chẳng còn đoán được bao nhiêu giờ đã trôi 
qua kể từ khi họ bước chân vào Thung Lũng Morgul. 
Đêm dường như dài đến vô tận. 


Cuối cùng một lần nữa họ nhận thấy một bức 
tường lù lù hiện ra, và một lần nữa những bậc thang 
mở ra trước mặt họ. Họ lại dừng, và họ lại bắt đầu leo 
lên. Đó thực sự là một cuộc leo dốc dài và mệt mỏi; 
nhưng lối bậc thang này không được đào thăng vào 
sườn núi. Ở đây mặt vách đá khổng lồ dốc ngược vào 
trong, còn con đường uốn lượn vòng vẻo như rắn 
quấn lấy vách đá. Có chỗ nó còn trườn ngay sát bờ 
vực thắm tăm tối, Frodo liếc xuống bên dưới nhìn 
thấy khe núi khống lồ ở đầu Thung Lũng Morgul 
trông như một vực thắm mênh mông. Dưới những 


https://thuviensach.vn 


đáy sâu, le lói như ánh đom đóm, con đường ma quái 
trải dài từ thành phố chết đến con đường Đèo Không 
Tên. Cậu vội vã quay đi. 


Cầu thang vẫn tiếp tục uốn éo trườn lên, cho đến 
khi vượt qua dải thang cuối cùng, ngắn và thẳng, nó 
dẫn lên một tầng cao khác. Con đường đã chuyển 
hướng khỏi đường đèo chính ở khe núi lớn, giờ đây 
nó theo đuổi một hướng đi riêng đầy hiểm nguy dưới 
đáy một khe đá thấp giữa những phần cao hơn của 
dãy Ephel Dúath. Hai chàng Hobbit có thể lờ mờ 
phân biệt được những cột đá cao và đỉnh nhọn lởm 
chởm ở cả hai bên, giữa chúng là những vết nứt vỡ 
lớn còn đen hơn cả bóng đêm, nơi những mùa đông 
bị lãng quên thả sức ăn mòn và đục khoét những vách 
đá không hề biết đến ánh mặt trời. Và lúc này dãy 
ánh sáng đó trên bầu trời dường như mạnh hơn; dù họ 
không biết là do buổi sáng khủng khiếp cuối cùng 
cũng đến với vùng đất bóng tối, hay những øì họ thấy 
chỉ là ánh lửa của một đòn bạo liệt nào đó của Sauron 
trong nỗi thống khổ mang tên Gorgoroth bên kia núi. 
Vẫn còn xa phía trước, và vẫn còn cao phía trên, 
Frodo nhìn lên và thấy, như đã đoán lúc trước, điểm 
cao nhất của con đường cay đắng này. Trên nền đỏ 
thẫm của bầu trời phía Đông in hằn dấu một khe nứt 
trên sống núi cao nhất, cắt sâu xuống giữa hai vai núi 
đen; và trên mỗi vai núi mọc lên một chiếc sừng đá. 


Cậu dừng lại nhìn chăm chú hơn. Sừng bên trái 
cao và mảnh hơn; và ánh sáng đỏ bùng cháy trong đó, 
hoặc nếu không thì là ánh sáng đỏ ở vùng đất phía 
sau tỏa xuyên qua một cái lỗ. Giờ cậu thấy: đó là một 


https://thuviensach.vn 


tòa tháp màu đen nằm chặn ngay đèo ngoài. Cậu 
chạm vào tay Sam rồi chỉ. 


“Tôi chăng thích cái vẻ của nó!” Sam nói. “Vậy là 
rốt cục con đường bí mật của ngươi cũng bị canh 
gác,” chú vừa càu nhàu vừa quay về phía Gollum. 
“Chắc ngươi đã biết từ lâu rồi phải không?” 


“Mọi con đường đều bị theo dõi, phải,” Gollum 
nói. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng Hobbit vẫn phải thử. Đây 
có thể là nơi ít bị theo dõi nhất. Biết đâu chúng ra hết 
chiến trường rồi, biết đầu đấy!” 


“Biết đâu,” Sam lãm bẩm. “Chà, có vẻ như vẫn 
còn cả một quãng đường dài phía trước và phía trên 
trước khi chúng ta đến được đó. Và vẫn còn con 
đường hầm nữa. Tôi nghĩ cậu phải nghỉ ngơi thôi, cậu 
Frodo. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ sáng hay 
tối, nhưng chúng ta đã đi liên tục hàng giờ rồi.” 


“Phải, chúng ta phải nghỉ ngơi,” Frodo nói. “Hãy 
tìm một góc khuất gió nào đó, và tập trung sức lực - 
cho chặng cuối cùng.” Vì cậu cảm thấy đây đúng là 
chặng cuối. Những cực hình ở vùng đất phía trước, 
và công việc phải hoàn thành ở đó có vẻ xa xôi, hãy 
còn quá xa chưa khiến cậu phải lo lắng. Toàn bộ tâm 
trí cậu đều dồn cả vào việc làm sao để đi qua, hay 
vượt qua bức tường và sự canh gác không thể chọc 
thủng này. Một khi cậu làm được việc bất khả thi ấy 
thì nhiệm vụ hình như đã được hoàn tất, hoặc ít ra 
cậu cảm thấy vậy vào giờ khắc tối tắm mệt mỏi đó, 
trong khi vẫn cực nhọc trong bóng đá bên dưới Cirith 
Ungol. 


https://thuviensach.vn 


Họ ngồi xuống trong một khe tối giữa hai cột đá 
lớn: Frodo và Sam ở khá sâu bên trong, còn Gollum 
khom mình gần miệng khe. Ở đó hai chàng Hobbit ăn 
bữa họ cho sẽ là bữa cuối trước khi đi xuống Vùng 
Đất Không Tên, có lẽ cũng là bữa cuối cùng họ ăn 
cùng nhau. Họ ăn ít thức ăn Gondor, và vài lát bánh 
mì đi đường của người Tiên. Họ cũng uống đôi chút. 
Nhưng nước thì họ uống dè sẻn, chỉ đủ làm ướt 
những đôi môi khô khốc. 


“Tôi tự hỏi đến khi nào mình mới lại tìm thấy 
nước?” Sam nói. “Nhưng tôi cho rằng ở đó chúng 
cũng phải uống chứ? Lũ Orc ấy, phải không?” 


“Phải, chúng cũng uống,” Frodo nói. “Nhưng 
đừng nói chuyện đó nữa. Thứ nước đó không dành 
cho chúng ta.” 


“Vậy thì càng cần phải lấy thêm nước,” Sam nói. 
“Thế nhưng chăng có tí nước nào ở trên này hết: tôi 
chăng hề nghe thấy tiếng nước chảy hay thậm chí là 
tiếng nhỏ giọt. Và dù sao thì Faramir cũng đã nói 
chúng ta không được uống nước ở Morgul.” 


“Không uống nước chảy ra từ Imlad Morgul, là 
những gì anh ấy nói,” Frodo nói. “Giờ chúng ta vẫn 
chưa đến thung lũng đó, và nếu chúng ta gặp dòng 
suối nào thì đó cũng chỉ chảy vào đó chứ không chảy 
ra từ đó.” 


“Tôi không tin thứ nước nào hết,” Sam nói, “cho 
đến khi nào tôi sắp chết vì khát. Nơi này cho cảm 
giác thật xấu.” Chú hít mạnh. “Tôi cho rằng có cả 


https://thuviensach.vn 


mùi nữa. Cậu có để ý thấy không? Một thứ mùi thật 
quái đản, ngột ngạt. Tôi chắng thích nó đầu.” 


“Còn tôi thì chăng thích thứ gì ở đây hết,” Frodo 
nói, “dù bậc thang hay vách đá, dù gió hay xương. 
Đất, nước và không khí ở đây xem ra đều bị nguyền 
rủa. Thế nhưng đường chúng ta đi nằm về phía này.” 


“Phải, đúng là như vậy,” Sam nói. “Nếu biết rõ 
hơn ngay từ đầu chúng ta đã chăng đi đến đây. Nhưng 
tôi cho rằng mọi thứ đều vậy cả thôi. Những thứ đẹp 
đễ trong truyện cổ và thơ ca, cậu Frodo ạ: những thứ 
mà tôi từng gọi là phiêu lưu. Tôi đã từng nghĩ đấy là 
thứ mà những con người tuyệt vời trong các câu 
chuyện ra đi tìm kiếm, bởi họ muốn trải qua, bởi 
phiêu lưu thì thú vị còn cuộc sống thì hơi nhàm chán, 
một hình thức tiêu khiển như người ta vẫn nói. 
Nhưng đối với những câu chuyện thực sự đáng kể 
hoặc đối với những chuyện còn đọng lại trong tâm trí, 
mọi việc thường lại không theo cách đó. Người ta 
dường như bị đấy vào các câu chuyện đó, thường là 
thế - đường họ đi nằm về phía ấy, như cậu vừa nói. 
Nhưng tôi cho rằng họ đều có rất nhiều cơ hội, giống 
như chúng ta, có thể quay lại, chỉ có điều họ không 
làm vậy. Mà nếu họ làm vậy, chúng ta đã chăng biết, 
bởi họ sẽ bị lãng quên. Chúng ta chỉ toàn nghe về 
những người tiếp tục dẫn thân - và không phải tất cả 
đều có kết thúc có hậu, xin lưu ý cậu; ít nhất là đối 
với những người ở trong câu chuyện chứ không nằm 
ngoài nó. Cậu biết đấy, nghĩa là về nhà, và nhận thấy 
mọi thứ vẫn ổn, cho dù không hắn giống như xưa - 
như ông Bilbo già chăng hạn. Thế nhưng đó không 
phải lúc nào cũng là những câu chuyện nghe hay 
nhất, cho dù có lẽ bị đẩy vào những chuyện đó thì thú 


https://thuviensach.vn 


nhất! Và tôi tự hỏi chúng ta đã rơi vào loại chuyện 
nào đây?” 


“Tôi cũng tự hỏi điều đó,” Frodo nói. “Nhưng tôi 
không biết. Và đấy mới là kiểu của một câu chuyện 
có thật. Cứ thử nghĩ lại chuyện nào cậu thích mà 
xem. Cậu có thể biết hoặc đoán được một câu chuyện 
thuộc thể loại nào, kết thúc có hậu hay không có hậu, 
thế nhưng chính những con người trong đó lại không 
biết. Và cậu không muốn họ biết.” 


“Không, thưa cậu, dĩ nhiên là không. Đơn cử 
Beren, chàng không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy được 
viên Silmaril trên Vương Miện Sắt ở Thangorodrim, 
song chàng đã làm được, và đó là nơi còn tồi tệ, tối 
tăm, nguy hiểm hơn nơi này. Nhưng dĩ nhiên đó là 
một câu chuyện dài, và còn đi tiếp qua hạnh phúc đến 
khổ đau cùng những điều khác nữa - và viên Silmaril 
vẫn đi tiếp rồi đến với Eärendil. Mà, thưa cậu, trước 
đầy tôi chưa bao giờ nghĩ về ánh sao mà Phu Nhân 
đưa cho! Mà, nghĩ cho kỹ, chúng ta đang ở trong 
chính câu chuyện đó! Nó vẫn đang tiếp diễn. Lễ nào 
những câu chuyện vĩ đại không bao giờ kết thúc?” 


“Không, bản thân câu chuyện thì không bao giờ 
kết thúc,” Frodo nói. “Thế nhưng những con người 
trong chuyện thì đến và đi khi vai trò của họ kết thúc. 
Vai trò của chúng ta cũng sẽ kết thúc sau này - hoặc 
sắp rồi.” 


“Khi đó chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và ngủ đôi 
chút,” Sam nói. “Chú cười nhạt. “Và ý của tôi chỉ là 
như vậy thôi, cậu Frodo ạ. Ý tôi là nghỉ ngơi và ngủ 
theo đúng nghĩa, rồi thức dậy bắt tay vào công việc 
buổi sáng ngoài vườn. Tôi e rằng đó là tất cả những 


https://thuviensach.vn 


øì tôi hy vọng bấy lâu nay. Tất cả những kế hoạch lớn 
lao đều không hợp với cái loại tôi. Song tôi vẫn tự 
hỏi liệu có khi chúng ta đang ở trong một câu 
chuyện; nhưng ý tôi là: bằng lời lẽ ấy, cậu biết đấy, 
rồi được kể bên đống lửa, hoặc được đọc lên từ một 
quyển sách cỡ đại chữ màu đen và đỏ, hết năm này 
qua năm khác. Và mọi người sẽ nói: “Hãy nghe cầu 
chuyện về Frodo và chiếc Nhẫn!? Và họ sẽ nói: “Phải 
rồi, đó là một trong những câu chuyện con thích nhất. 
Frodo rất dũng cảm, phải vậy không cha?” “Đúng thế, 
con trai ạ, người nổi tiếng nhất trong số các Hobbit, 
mà thế nghĩa là rất đáng kể đấy." ” 


“Vậy là kể hơi nhiều quá rồi đấy,” Frodo nói, rồi 
cậu cười, một tràng cười dài và trong trẻo xuất phát 
từ tận trái tim. Âm thanh như vậy đã không ai nghe 
thấy ở nơi này kể từ khi Sauron đến Trung Địa. Đột 
nhiên Sam tưởng như tất cả đất đá đều đang lắng 
nghe và những vách đá cao cũng đang ngả về phía 
họ. Thế nhưng Frodo chằng màng đến chúng; cậu lại 
cười. “Ôi, Sam,” cậu nói, “nghe cậu nói không hiểu 
sao tôi thấy vui như thể câu chuyện đã được viết ra. 
Nhưng cậu đã quên mất một trong những nhân vật 
chính: Samwise trái tim cứng cỏi. “Con muốn được 
nghe thêm về Sam, cha ạ. Sao người ta không đưa 
vào thêm những øì anh ấy nói hả cha? Đó là thứ con 
thích, nó khiến con cười. Và Frodo chăng đi được xa 
nếu không có Sam, phải vậy không cha?” ” 


“Này, cậu Frodo,” Sam nói, “cậu đừng trêu vậy 
chứ. Tôi nghiêm túc mà.” 


“Tôi cũng nghiêm túc,” Frodo nói, “và tôi vẫn 
đang nghiêm túc đây. Chúng ta đi hơi nhanh quá rồi 
đấy. Cậu và tôi, Sam ạ, vẫn đang mắc kẹt ở những 


https://thuviensach.vn 


phần tồi tệ nhất trong câu chuyện, và ngay tới điểm 
này rất có thể ai đó sẽ nói: “Gập sách lại đi cha, 
chúng con không muốn đọc thêm nữa đâu." ” 


“Có lẽ vậy,” Sam nói, “nhưng tôi sẽ không phải là 
người nói điều đó. Không hắn những gì đã được hoàn 
tất và đã qua, và những øì được đưa vào những câu 
chuyện vĩ đại, đều giống nhau. Mà, ngay cả Gollum 
cũng có thể là một nhân vật tốt trong một câu chuyện 
nào đó, dù sao cũng tốt hơn trong câu chuyện của 
cậu. Và bản thân gã cũng đã từng thích nghe truyện, 
theo chính lời gã kể. Tôi tự hỏi liệu gã nghĩ mình là 
anh hùng hay kẻ xấu? 


“Gollum!” chú gọi. “Ngươi có muốn làm anh 
hùng không, mà gã lại đi đâu nữa rồi?” 


Chẳng thấy bóng dáng gã ở cả miệng khe trú ẩn 
lẫn trong bóng tối gần đó. Gã đã từ chối thức ăn của 
họ, cho dù, như thường lệ, vẫn chấp nhận một ngụm 
nước; và rồi có vẻ gã đã cuộn người lại ngủ. Họ đã 
cho rằng ít nhất một trong những lý do cho lần gã 
vắng mặt dài hôm trước là đi tìm loại thức ăn gã 
thích; và giờ rõ ràng gã đã lại lần đi trong lúc họ đang 
nói chuyện. Nhưng lần này là để làm gì? 


“Tôi chăng thích cái kiểu lén lút chuồn mất mà 
chăng thèm nói trước của gã,” Sam nói. “Nhất là lần 
này. Gã chăng thể tìm được thức ăn ở đây, trừ khi gã 
thèm ăn đá. Nghĩ xem, thậm chí còn chăng có lấy 
chút rêu nào!” 


“Lo chuyện gã lúc này thì có ích gì đầu,” Frodo 
nói. “Không có gã, chúng ta thậm chí còn chẳng thể 
thấy được con đẻo này, đừng nói đến việc đi xa đến 


https://thuviensach.vn 


vậy, vậy nên chúng ta sẽ phải chịu đựng các thói xấu 
của gã thôi. Nếu gã tráo trở thì vẫn sẽ tráo trở.” 


“Vậy cả thôi, tôi thà thấy gã trong tầm mắt,” Sam 
nói. “Và nếu gã tráo trở thì càng nên như vậy. Cậu có 
nhớ là gã chăng bao giờ nói con đẻo này có bị canh 
gác hay không không? Giờ thì chúng ta đã thấy ngọn 
tháp đằng kia - có thể nó đã bị bỏ hoang, nhưng cũng 
có thể không. Cậu có nghĩ gã đang đi tìm chúng 
không, lũ Orc hay bất cứ loài nào ở đó ấy?” 


“Không, tôi không nghĩ vậy,” Frodo trả lời. “Ngay 
cả nếu gã định giở trò, mà tôi nghĩ cũng không phải 
không có khả năng. Nhưng tôi không nghĩ là trò đó: 
không phải đi tìm lũ Orc, hay bất cứ tay sai nào của 
Kẻ thù. Tại sao lại phải đợi đến lúc này, sau khi phải 
leo trẻo khổ sở, và đến quá gần vùng đất gã sợ? Đã 
nhiều lần gã có cơ hội giao nộp chúng ta cho lũ Orc 
kể từ khi chúng ta gặp gã. Không đâu, nếu có là øì thì 
đó sẽ là một mánh khóe nào đó của riêng gã - mà gã 
nghĩ là khá bí mật.” 


“Chà, tôi cho rằng cậu nói đúng, cậu Frodo ạ,” 
sam nói. “Nhưng không phải vì thế mà tôi thoải mái 
hơn tí nào. Tôi không nhầm đâu: tôi không nghi ngờ 
việc gã sẽ khoan khoái giao tôi cho lũ Orc cũng y như 
khoái hôn tay mình vậy. Nhưng tôi quên mất - Bảo 
Bối của gã. Không, tôi cho rằng từ đầu đến cuối vẫn 
là Bảo Bối cho Sméagol tội nghiệp. Đó là ý tưởng 
xuyên suốt trong tất cả các mánh mung của gã, nếu 
gã có ý tưởng nào. Thế nhưng đưa chúng ta lên đây 
mà lại ích gì cho âm mưu đó thì tôi chắng thể đoán 
được.” 


https://thuviensach.vn 


“Rất có thể chính gã cũng chăng thể đoán được,” 
Frodo nói. “Và tôi không nghĩ gã chỉ có một âm mưu 
đơn giản trong cái đầu mê muội của gã. Tôi nghĩ một 
phần gã đang thực sự cố gắng cứu Bảo Bối khỏi tay 
Kẻ Thù, đến chừng nào gã còn có thể. Bởi nếu Kẻ 
Thù có được nó, đó cũng sẽ là thảm họa cuối cùng 
của chính gã. Về phần còn lại, có lẽ gã chỉ muốn kéo 
dài thời gian để chờ thời cơ.” 


“Phải đấy, thằng Lủi và thằng Hủi, như tôi từng 
nói trước đây,” Sam nói. “Nhưng càng đến gần vùng 
đất của Kẻ thù, thằng Lủi sẽ càng trở nên giống thằng 
Hủi hơn. Hãy ghi nhớ lời tôi: nếu chúng ta có bao giờ 
đến được con đèo, gã sẽ không để chúng ta cầm thứ 
bảo bối đó qua miệng thung lũng mà không gây ra 
rắc rối nào đâu.” 


“Chúng ta vẫn chưa đến đó mà,” Frodo nói. 


“Chưa, nhưng tốt hơn là vẫn phải mở to mắt cho 
đến lúc đó. Nếu chúng ta bị phát hiện đang nằm ngủ, 
thằng Hủi sẽ hiện nguyên hình rất nhanh đấy. Nhưng 
không có nghĩa là cậu không được an toàn nếu chợp 
mắt một lúc, cậu chủ à. Nếu cậu nằm cạnh tôi, cậu sẽ 
được an toàn. Tôi sẽ vui mừng được thấy cậu ngủ. 
Tôi sẽ canh gác cho cậu; chừng nào cậu còn nằm 
trong vòng tay tôi, chừng đó sẽ chăng có ai mó máy 
được vào cậu mà Sam của cậu không hay biết.” 


“Ngủ!” Frodo nói rồi thở dài, như thể vừa nhìn 
thấy ảo ảnh xanh mát giữa sa mạc. “Phải, ngay cả ở 
đầy tôi cũng có thể ngủ.” 


“Vậy thì ngủ đi, cậu chủ! Hãy gối đầu lên lòng 
lốT.” 


https://thuviensach.vn 


Gollum tìm thấy họ như vậy vài giờ sau đó, khi gã 
bò xuống theo đường mòn đi ra từ bóng tối phía 
trước. Sam đang ngồi tựa lên vách đá, đầu chú gục 
sang một bên còn hơi thở thì nặng nhọc. Gối trong 
lòng chú là đầu Frodo, đang chìm sâu trong giấc ngủ; 
đặt trên vầng trán trắng trẻo của cậu là bàn tay sạm 
nâu của sam, bàn tay kia thì đặt nhẹ trên ngực cậu 
chủ. Cả hai gương mặt họ đều thật yên bình. 


Gollum nhìn họ. Một biểu hiện kỳ lạ hiện ra trên 
khuôn mặt gầy guộc và đói khát của gã. Ánh sáng mờ 
đi trong đôi mắt gã, giờ chúng trở nên mờ nhạt, già 
nua và mệt mỏi. Một cơn đau thắt dường như đang 
xoán lấy gã, và gã quay đi, nhìn lại về phía con đèo, 
đoạn lắc đầu, như thể đang lâm vào một cuộc đấu 
tranh tư tưởng. Rồi gã quay lại, chậm rãi giơ cánh tay 
run rấy về phía Frodo, chạm vào đầu gối cậu rất thận 
trọng - nhưng cú chạm lại gần giống như cái vuốt ve. 
Trong giây phút ngắn ngủi đó, nếu một trong hai 
người đang ngủ nhìn thấy gã, họ sẽ tưởng mình đang 
nhìn một lão già Hobbit mệt mỏi, teo tóp bởi những 
tháng năm đã đưa lão đi quá xa khỏi tuổi thọ thông 
thường, khỏi bạn bè và họ hàng, khỏi những cánh 
đồng và dòng suối tuổi trẻ, một kẻ đáng thương hại, 
già nua và đói khát. 


Nhưng cú chạm đó đã khiến Frodo rùng mình rồi 
khẽ kêu lên trong giấc ngủ, và ngay lập tức Sam tỉnh 
dậy. Thứ đầu tiên chú nhìn thấy là Gollum - “đang 
mó máy cậu chủ,” như chú tưởng. 


https://thuviensach.vn 


“Này ngươi!” chú cộc căn nói. “Ngươi định giở 
trò gì?” 


“Không gì cả, không gì cả,” Gollum khẽ nói. 
“Chủ Nhân dễ thương!” 


“Dám lắm,” Sam nói. “Nhưng ngươi vừa ở đâu 
vậy - lén lút đi rồi lại lén lút về hử, lão già xấu xa?” 


Gollum co người lại, một tia sáng xanh lóe lên 
dưới đôi mi sụp. Giờ trông gã gần giống như một con 
nhện, khom người trên tứ chi gập lại, đôi mắt lồi ra. 
Giây phút ngắn ngủi hồi nãy đã trôi qua, chắng còn 
mong trở lại. “Lén lút, lén lút!” gã rít lên. “Hobbit lúc 
nào cũng lịch sự, phải rồi. Hỡi những Hobbit dễ 
thương! Sméagol đưa họ lên những đường bí mật 
chăng ai tìm được. Gã mệt, gã khát, phải khát lắm; gã 
dẫn họ đi, rồi phải tìm đường nữa, và giờ họ nói lén 
lút, lén lút. Quả là những bạn dễ thương, phải rồi bảo 
bối ạ, quả là dễ thương.” 


Sam cảm thấy hối hận đôi chút, cho dù không tin 
tưởng hơn. “Xin lỗi,” chú nói. “Ta xin lỗi, nhưng 
ngươi đã làm ta giật mình tỉnh ngủ. Lễ ra ta không 
nên ngủ, và điều đó khiến ta hơi cáu. Nhưng còn cậu 
Frodo, cậu ấy mệt vậy cơ mà, ta bảo cậu ấy chợp mắt 
một chút, và đó là kết quả đấy. Xin lỗi. Nhưng ngươi 
đã ởi đầu vậy?” 


“Đi lén lút,” Gollum nói, và ánh sáng xanh vẫn 
không rời cặp mắt gã. 


“Ô tốt thôi,” Sam nói, “ngươi thích nói vậy thì cứ 
việc! Ta chăng nghĩ điều đó khác xa thực tế lắm đâu. 


https://thuviensach.vn 


Và giờ tốt hơn là chúng ta sẽ lén lút cùng nhau. Thế 
mấy giờ rồi? Đang là hôm nay hay ngày mai vậy?” 


“Ngày mai rồi,” Gollum nói, “hay đúng hơn đã là 
ngày mai khi Hobbit ngủ. Thật ngu xuẩn, thật nguy 
hiểm - nếu Sméagol tội nghiệp không lén lút gác 
xung quanh.” 


“Ta nghĩ bọn ta rồi sẽ sớm phát mệt với từ đó 
thôi,” Sam nói. “Nhưng không sao. Ta sẽ đánh thức 
cậu chủ.” Chú nhẹ nhàng vuốt ngược tóc khỏi trán 
Frodo, rồi cúi xuống khẽ nói với cậu. 


“Dậy thôi, cậu Frodo! Dậy thôi!” 


Frodo cựa mình mở mắt, rồi cậu thấy khuôn mặt 
Sam đang cúi xuống mình và mỉm cười. “Gọi tôi sớm 
vậy, Sam?” cậu nói. “Trời vẫn tối mà!” 


“Vâng ở đây thì lúc nào cũng tối cả,” Sam nói. 
“Nhưng Gollum quay lại rồi, cậu Frodo, và gã nói giờ 
đã là ngày mai rồi. Nên chúng ta phải đi tiếp thôi. 
Chặng cuối cùng.” 

Frodo hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. “Chặng 
cuối cùng!” cậu nói. “Chào Sméagoll Có tìm thấy 


thức ăn không? Ngươi đã nghỉ ngơi chút nào chưa?” 


“Không thức ăn, không nghỉ ngơi, chăng có gì 
cho Sméagol cả,” Gollum nói. “Gã chỉ là kẻ lén lút.” 


Sam tặc lưỡi, nhưng cố tự kiềm chế. 


“Đừng đặt tên xấu cho bản thân ngươi, Sméagol,” 
Frodo nói. “Dù đúng hay sai thì cũng đều không khôn 


https://thuviensach.vn 


ngoan đầu.” 

“Sméagol phải nhận những gì cho gã,” Gollum trả 
lời. “Đặt cho gã cái tên đó chính là Chủ Nhân 
Samwise tốt bụng, một Hobbit cái gì cũng biết.” 


Frodo nhìn Sam. “Vâng thưa cậu,” chú nói. 
“Đúng là tôi đã dùng từ đó, vì tôi bất ngờ tỉnh giấc và 
phát hiện ra gã ở ngay gần. Tôi đã nói xin lỗi, nhưng 
sắp sửa chắng còn thấy vậy nữa đâu.” 


“Nào, thế thì bỏ qua đi,” Frodo nói. “Nhưng giờ 
có vẻ như chúng ta đã đến lúc cần bàn bạc, ngươi và 
ta, Sméagol ạ. Cho ta biết liệu bọn ta có thể tự tìm ra 
quãng đường còn lại hay không? Chúng ta đã nhìn 
thấy con đẻo, thấy lối vào, và nếu bây giờ bọn ta mà 
tìm được đường, thì ta nghĩ cam kết của chúng ta có 
thể coi là đã chấm dứt. Ngươi đã hoàn thành điều 
ngươi hứa, nên ngươi được tự do: tự do quay về với 
thức ăn và nghỉ ngơi, hay bất cứ đầu ngươi muốn đi, 
chỉ trừ đến với tay sai của Kẻ thù. Có thể một ngày 
nào đó ta sẽ thưởng cho ngươi, ta hoặc những người 
còn nhớ đến ta.” 


“Chưa, chưa, chưa đâu,” Gollum rên rỉ. “Ôi 
không! Họ làm sao tự tìm đường được chứ, phải 
không? Ôi chắc chắn rồi. Còn đường hầm nữa mà. 
Sméagol phải tiếp tục. Không nghỉ. Không ăn. Chưa 
đầu.” 


Chương IX 


ĐỘNG BÀ NHỆN 


https://thuviensach.vn 


Lúc này có lẽ đúng là ban ngày, như Gollum nói, 
nhưng hai chàng Hobbit chăng nhận thấy nhiều khác 
biệt, ngoại trừ bầu trời nặng nề phía trên bớt đen kịt, 
mà trông giống một trần khói khống lồ hơn; trong khi 
đó thay cho thứ bóng đen dày đặc lúc nửa đêm, mà 
thực tế vẫn còn đang lấn khuất trong những kẽ nứt và 
hầm hố, một màu xám nhập nhoạng bao phủ lên toàn 
bộ thế giới đá xung quanh họ. Họ tiếp tục đi, Gollum 
ở phía trước còn phía sau là hai chàng Hobbit giờ 
sánh vai nhau, qua khe núi dài giữa các cột trụ đá tàn 
tạ, dựng đứng ở cả hai bên như những bức tượng to 
lớn hình thù méo mó. Chăng hề nghe thấy âm thanh 
nào. Cách một quãng phía trước, có lẽ khoảng một 
dặm, là một bức tường xám khổng lồ, một đống đá 
núi vĩ đại trồi lên cuối cùng. Họ càng đến gần nó 
càng phát hiện ra sừng sững và tối sẵm, cho đến khi 
vươn lên tít cao phía trên họ, chặn hết tầm mắt hướng 
ra phía sau. Bóng đen đổ xuống dày đặc dưới chân 
nó. Sam hít một hơi. 


“Ặc! Cái mùi đó!” chú nói. “Mỗi lúc một nặng 
hơn.” 


Ngay sau đó họ đã vào trong vùng bóng đổ, và họ 
nhìn thấy ở chính giữa có một miệng hang. “Đây là 
đường bao,” Gollum khẽ nói. “Đây là cửa vào đường 
hầm.” Gã không nói ra tên của nó: Torech Ủngol, 
Động Bà Nhện. Một mùi hôi thối từ bên trong tuôn 
ra, không phải thứ mùi mục rữa bệnh hoạn trên 
những bãi cỏ Murgol, mà là một mùi thối nồng nặc, 
như thể có bao nhiêu thứ bẩn thỉu không gọi nổi tên 
chứa đầy trong bóng tối bên trong. 


https://thuviensach.vn 


“Đây là đường duy nhất sao, Sméagol?” Frodo 
hỏi. 


“Phải, phải,” gã trả lời. “Chúng ta phải đi đường 
này bây giờ.” 


“Ý ngươi là ngươi đã từng chui qua cái lỗ này 
sao?” Sam hỏi. “Phù! Nhưng có lễ ngươi không ngại 
mùi thối.” 


Mắt Gollum lóe sáng. “Cậu ấy không biết bọn ta 
ngại gì, phải không bảo bối? Phải, không biết đâu. 
Nhưng Sméagol chịu được nhiều thứ. Phải gã đã chui 
qua. Ồ phải đấy, chui qua hết. Đó là lối duy nhất.” 


“[ôi tự hỏi thứ gì tỏa ra cái mùi đó,” Sam nói. 
“Giống như là - chà, tôi không muốn nói đâu. Một cái 
lỗ tởm lợm nào đó của lũ Orc, mà tôi đảm bảo là đã 
chứa chất cặn bã của chúng suốt một trăm năm.” 


“Chà,” Frodo nói, “Orc hay không thì đó cũng là 
lối duy nhất, chúng ta phải đi thôi.” 


Họ hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. 
Mới chỉ được vài bước mà họ đã ở bên trong một 
vùng tố mịt như bưng cả hai mắt. Frodo và Sam chưa 
từng biết đến một thứ bóng tối nào như vậy, từ sau 
khi đi qua những con đường không ánh sáng ở Moria; 
bóng tối ở đây thậm chí còn đặc hơn thẫm hơn, nếu 
có thể. Ở đó còn có những luồng không khí luân 
chuyển, những tiếng vọng, và cảm giác không gian 
thoáng đãng, còn bầu không khí ở đây thì ứ đọng, 


https://thuviensach.vn 


nặng nề, và âm thanh phát ra đều ngưng bặt. Họ bước 
đi trong một bức màn sương khói đen được dệt từ 
chính bản thân bóng tối, khi hít vào có thể làm mù 
không chỉ con mắt mà còn cả lý trí, đến nỗi ngay cả 
ký ức về màu sắc, hình thù và ánh sáng đều tắt khỏi 
ký ức. Đã luôn là bóng tối, sẽ luôn là bóng tối, và tất 
cả đều là bóng tối. 


Thế nhưng họ vẫn còn lại xúc giác trong ít lâu, và 
thoạt tiên cảm giác dưới bàn chân và trên ngón tay họ 
sác bén đến mức đau đớn. Thật ngạc nhiên là vách đá 
rất nhăn, còn nền đá, ngoài những bậc cấp ở đây đó, 
thì thắng và bằng phẳng, đi mãi lên phía trên, độ dốc 
đứng không đổi. Đường hầm này cao và rộng, rộng 
đến mức dù hai chàng Hobbit bước sánh vai nhau, chỉ 
giơ thắng tay mới chạm được vào vách đá hai bên, họ 
vấn bị chia tách, bị bỏ lại một mình trong bóng tối. 


Gollum đã đi vào trước và dường như chỉ cách họ 
vài bước. Trong khi vẫn còn tâm trạng mà quan tâm 
đến những thứ đó, họ có thể nghe thấy tiếng øã rít và 
thở hốn hến ở ngay phía trước. Nhưng sau đó các 
giác quan của họ bắt đầu ỳ trệ hơn, cả xúc giác lẫn 
thính giác đều dần tê liệt, song họ vẫn tiếp tục, dò 
dẫm bước ởi, cứ thế cứ thế, chủ yếu là do sức mạnh 
của ý chí mà nhờ nó họ đã dẫn bước vào đây, ý muốn 
vượt qua và khao khát muốn lên được cái cổng cao 
phía bên kia. 


Chưa kịp đi được bao lăm, có lẽ vậy, nhưng 
không gian và thời gian đã sớm trôi khỏi nhận thức, 
Sam đi bên phải, trong lúc rờ rẫm vách đá, đã phát 
hiện ra một lối thông: trong giây lát chú ngửi thấy 
một luồng khí thoảng ít nặng nề hơn, và rồi họ đi qua 
nó. 


https://thuviensach.vn 


“Ở đây có nhiều hơn một hành lang,” chú cố thì 
thầm: dường như thật khó để khiến cho hơi thở gây ra 
một tiếng vang nào. “Nó giống chỗ của lũ Orc hơn 
bất cứ nơi nào khác!” 


Sau đó, đầu tiên là chú ở bên phải, rồi đến lượt 
Frodo ở bên trái, họ vượt qua ba hoặc bốn miệng lối 
thông như vậy, vài miệng rộng hơn, vài miệng nhỏ 
hơn; song không nghi ngờ gì vẫn thuộc con đường 
chính, bởi nó vẫn dẫn thăng, không có chỗ rẽ, và vẫn 
tiếp tục đi lên. Thế nhưng nó dài bao nhiêu, họ còn 
phải chịu đựng nó bao lâu nữa, hoặc họ có thể chịu 
đựng nổi không? Sự ngột ngạt trong bầu không khí 
tăng dần theo từng bước trẻo của họ; lúc này họ 
thường cảm thấy một sự ngáng trở nào đó còn dày 
đặc hơn cả bầu không khí hôi thối trong bóng đêm 
mù lòa. Trên đường dấn lên phía trước, họ liên tục 
cảm thấy có thứ gì đó quét qua đầu họ, hoặc qua tay 
họ, những xúc tu dài, hay những bụi cây leo, họ 
chăng biết là gì. Và mùi hôi thối vẫn mỗi lúc một 
nồng nặc hơn. Nó tiếp tục hôi thối như vậy cho đến 
khi họ gần như tưởng rằng ngửi là giác quan duy nhất 
còn lại, với mục đích duy nhất là tra tấn họ. Một giờ, 
hai giờ, ba giờ: họ đã đi trong cái lỗ không chút ánh 
sáng này bao lâu rồi? Hàng giờ - hàng ngày, hay hàng 
tuần không chừng. Sam rời khỏi vách hầm và nép sát 
vào Frodo, hai bàn tay họ chạm vào rồi nắm chặt lấy 
nhau, và cứ như vậy họ tiếp tục cùng nhau tiến bước. 


Rất lầu sau, lúc Frodo đang dò dẫm dọc theo vách 
hầm bên trái thì đột nhiên sờ hụt phải khoảng không. 
Cậu suýt nữa thì ngã nhào vào không gian trống rỗng. 
Lại là một miệng thông còn lớn hơn tất cả những 
miệng họ đã đi qua; và từ đó tuồn ra một mùi hôi 


https://thuviensach.vn 


thối, cùng cảm giác về hiểm họa đang rình mò lớn 
đến nỗi Frodo choáng váng. Đúng lúc đó Sam cũng 
lảo đảo rồi ngã sấp. 


Cố vượt qua cơn nôn nao và cả nỗi sợ hãi, Frodo 
nắm chặt lấy tay Sam. “Dậy!” cậu nói không thành 
tiếng trong hơi thở khan. “Tất cả đều từ đây ra, mùi 
hôi thối và sự nguy hiểm. Cố lên thôi! Nhanh nào!” 


Dốc toàn bộ sức lực và lòng quyết tâm còn lại, 
cậu xốc Sam đứng dậy, và ép đôi chân của chính 
mình phải chuyển động. Sam khập khiễng bước đi 
bên cạnh cậu. Một bước, hai bước, ba bước - rồi cuối 
cùng là sáu bước. Có lẽ họ đã vượt qua cái miệng 
thông khủng khiếp không thể nhìn thấy được đó, 
nhưng bất kể có đúng như vậy thật hay không thì đột 
nhiên họ có thể di chuyển dễ dàng hơn, như thể một ý 
chí thù địch nào đó đã buông họ ra trong chốc lát. Họ 
tiếp tục lê bước, tay vẫn nắm chặt tay. 


Thế nhưng gần như ngay lập tức họ đã phải đối 
mặt với một khó khăn mới. Đường hầm tách ra thành 
hai nhánh, hoặc có vẻ như vậy, và trong bóng tối họ 
không thể biết phía nào rộng hơn, hoặc phía nào gần 
với đường thắng hơn. Họ cần chọn đường nào, bên 
trái hay bên phải? Họ chằng có manh mối nào chỉ 
dẫn, trong khi lựa chọn sai lầm gần như chắc chắn sẽ 
đưa họ vào chỗ chết. 


“Gollum đi đường nào rồi?” Sam hổn hểến. “Và tại 
sao gã không đợi?” 


“Sméagol!” Frodo cố gọi. “Sméagol!” Thế nhưng 
giọng cậu khản đặc lại, và cái tên im bặt gần như 
ngay khi vừa rời khỏi môi cậu. Không một tiếng trả 


https://thuviensach.vn 


lời, không một tiếng vọng, thậm chí còn không khuấy 
động nổi bầu không khí. 


“Tôi đoán lần này gã ởi thật rồi,” Sam lãm bẩm. 
“Tôi đoán đây chính xác là nơi gã muốn đưa chúng ta 
tới. Gollum! Nếu ta còn có thể chạm vào ngươi, 
ngươi sẽ phải hối tiếc vì điều đó.” 


Trong lúc lần mò và sờ soạng trong bóng tối, họ 
nhận thấy ngã rẽ phía bên trái đã bị chặn lại: nếu 
không phải là đường cụt thì chắc hắn đã có tảng đá 
lớn rơi vào giữa lối đi. “Không thể là đường này rồi,” 
Erodo thì thầm. “Dù đúng hay sai thì chúng ta vẫn 
phải chọn đường kia.” 


“Vậy thì nhanh lên!” Sam hổn hến. “Quanh đây 
có thứ gì đó còn tệ hơn cả Gollum. Tôi có cảm giác 
thứ gì đó đang nhìn chúng ta.” 


Họ còn chưa đi nổi vài thước thì từ phía sau bất 
chợt nổi lên một âm thanh khủng khiếp phá tan bầu 
im lặng nặng nề: một tiếng ùng ục như sủi nước, 
cùng một tràng rít dài và tàn độc. Họ quay ngoắt lại, 
nhưng chăng nhìn thấy thứ gì. Họ đứng lặng như đá, 
chỉ biết nhìn trần trối và chờ đợi dù không biết đợi øì. 


“Đây là một cái bẫy!” Sam vừa nói vừa đặt tay lên 
chuôi kiếm; trong lúc làm vậy, chú chợt nhớ đến 
bóng tối ở khu mộ đá nơi tìm ra thanh kiếm. “Ước gì 
có già Tom bên cạnh chúng ta lúc này!” chú nghĩ. Rồi 
khi đứng đó, cùng màn đêm khắp xung quanh và 
bóng tối tuyệt vọng và tức giận trong tim, dường như 
chú nhìn thấy một tia sáng: một tia sáng trong tâm trí, 
thoạt tiên sáng chói đến mức gần như không chịu 
đựng được, như thể ánh mặt trời rọi vào mắt người ẩn 


https://thuviensach.vn 


náu lâu ngày trong đáy sâu không cửa sổ. Rồi tia sáng 
đó trở thành màu sắc: xanh, vàng, bạc, trắng. Ở đằng 
xa, như trong một bức tranh vẽ bởi những ngón tay 
tiên, chú nhìn thấy Phu Nhân Galadriel đang đứng 
trên thảm cỏ ở Lórien, trên tay người là những món 
quà. Còn cậu, Người mang nhẫn, chú nghe thấy 
người nói, xa xăm nhưng rõ ràng, ta đã chuẩn bị thứ 
này cho cậu. 


Tiếng rít ùng ục kéo đến gần hơn, kèm cả tiếng 
lách cách như thứ gì khống lồ có khớp nối đang di 
chuyển trong bóng tối một cách kiên tâm và chậm rãi. 
Mùi hôi thối lan tới đi trước nó. “Cậu chủ, cậu chủ!” 
Sam hét lên, sự sống và nỗi cấp bách đã trở lại giọng 
nói của chú. “Món quà của Phu Nhân! Chiếc lọ ánh 
sao! Ánh sáng sọi cho cậu trong những nơi tăm tối, 
người đã nói như vậy đấy. Chiếc lọ ánh sao!” 


“Chiếc lọ ánh sao?” Frodo lãm bẩm như người 
nói mê mà không hề nhận thức. “Phải rồi! Tại sao 
mình lại quên mất nó? Thứ ánh sáng khi tất cả ánh 
sáng khác đều đã tắt! Và lúc này thật sự chỉ còn mỗi 
ánh sáng mới có thể cứu được chúng ta.” 


Tay cậu chậm rãi lần xuống ngực áo, rồi chậm rãi 
cậu giơ cao Lọ Nước của Galadriel. Nó le lói trong 
chốc lát, mờ ảo như một ngôi sao đang chật vật mọc 
lên khỏi lớp sương mù dày đặc dưới mặt đất, rồi 
trong lúc quyền năng của nó mạnh dần, và hy vọng 
nhen lên trong tâm trí Frodo, nó bắt đầu lóe cháy, và 
bùng lên thành ngọn lửa bạc, một trái tim tí xíu chói 
lòa, như thể Eärendil đã đích thân đến đây từ những 
con đường hoàng hôn trên cao cùng viên Silmaril 


https://thuviensach.vn 


cuối cùng đính trên vầng trán. Bóng đêm thoái lui 
trước nó cho đến khi nó dường như đang tỏa sáng từ 
chính giữa một quả cầu pha lê mong manh, còn bàn 
tay đang cầm nó thì lấp lánh ngọn lửa trắng. 


Frodo ngây nhìn món quà kỳ diệu cậu đã mang 
theo suốt bấy lâu, mà không hiếu giá trị và quyền 
năng thực sự của nó. Cậu hiếm khi nhớ đến nó lúc 
còn đang trên đường, mãi đến khi họ đến Thung 
Lũng Morgol, nhưng chẳng dám dùng đến vì ái ngại 
nguồn sáng lộ liễu của nó. Aiya Eärendil Elenion 
Ancalima! cậu thét lên mà chăng biết mình nói gì; bởi 
dường như một giọng nói khác vừa cất lên qua miệng 
cậu, trong trẻo, chẳng hề sợ hãi thứ không khí hôi 
thối của đường hầm. 


Thế nhưng ở Trung Địa còn có những thế lực 
khác nữa, những quyền năng của bóng tối, cổ xưa và 
mạnh mẽ. Và Mụ, kẻ di chuyển trong bóng tối, đã 
từng nghe thấy người Tiên thét lên như vậy từ tít 
trong sâu thắm thời gian, khi đó mụ đã chắng thèm để 
tâm, và đến giờ nó cũng chăng dọa nạt được mụ. 
Frodo còn chưa kịp dứt lời thì đã cảm nhận được một 
hiểm họa to lớn, và một sự chú ý chết chóc đang dò 
xét cậu. Không xa phía dưới đường hầm, giữa họ và 
miệng thông nơi họ vừa choáng váng và vấp váp, cậu 
nhận thấy những con mắt đang dần hiện hữu, những 
con mắt mở ra như những ô cửa số mọc chỉ chít thành 
hai cụm lớn - mối hiểm họa đang đến gần rốt cục 
cũng trút bỏ mặt nạ. Ánh sáng chói lọi của chiếc lọ 
ánh sao vỡ tan và bật lại từ hàng nghìn bề mặt, thế 
nhưng đằng sau những bề mặt lấp lánh đó một ngọn 
lửa chết chóc mờ ảo đang bắt đầu dần dần mạnh lên, 
nhen lên từ trong hầm sâu chứa tâm tư hiểm độc. Đó 
là những con mắt quái dị và đáng ghê tởm, như dã 


https://thuviensach.vn 


thú mà lại chứa đầy quyết tâm và khoái cảm bệnh 
hoạn, hau háu nhìn những con mồi mắc bẫy mà 
chẳng có cơ may trốn thoát nào. 


Frodo và Sam, rùng mình vì hoảng sợ, bắt đầu từ 
từ lùi bước, mà vẫn không rời mắt nổi khỏi cái nhìn 
trừng trừng khủng khiếp từ những con mắt độc ác 
kia; thế nhưng họ lùi bước nào thì những con mắt tiến 
lên bước ấy. Tay Frodo thoáng nao núng, và Lọ Nước 
từ từ hạ xuống. Rồi đột nhiên, thần chú giam giữ 
buông ra trong phút chốc để con môi hoảng hốt bỏ 
chạy vô ích một lúc cho vui những con mắt, cả hai 
cùng quay người chạy; nhưng khi vừa chạy vừa ngoái 
lại nhìn Frodo hoảng sợ nhận ra những con mắt lập 
tức cũng nhào theo ngay phía sau. Mùi chết chóc lúc 
này giống như một đám mây bao khắp xung quanh 
cậu. 


“Đứng lại! đứng lại!” cậu hét lên tuyệt vọng. 
“Chạy không ích gì đâu.” 


Những con mắt chầm chậm bò đến gần hơn. 


“Galadriel!” cậu vừa gọi vừa lấy hết dũng khí giơ 
Lọ Nước lên một lần nữa. Những con mắt sững lại. 
Trong chốc lát sự chú ý của chúng dịu đi, như thể 
đang bị nỗi nghi ngại nào đó quấy rầy. Rồi trái tim 
cậu bùng cháy trong lồng ngực, không nghĩ xem 
mình đang làm gì, và xem như vậy là dại dột hay 
tuyệt vọng can đảm, cậu cầm Lọ Nước ở tay trái, còn 
tay phải rút kiếm. Thanh Mũi Đốt lóe lên, lưỡi dao 
tiên sắc bén lấp lánh trong ánh sáng bạc, thế nhưng 
trên sống dao lại lập lòe ánh lửa xanh dương. Frodo, 


https://thuviensach.vn 


người Hobbit ở Quận, tay giơ cao ngôi sao và chĩa 
thanh kiếm tỏa sáng, kiên quyết bước tới đối mặt 
những con mắt. 


Chúng ngập ngừng. Vẻ nghi ngại dâng lên trong 
chúng khi ánh sáng tiến tới. Lần lượt từng còn mắt 
mờ dần, rồi chúng từ từ thoái lui. Trước giờ chưa có 
ánh sáng nào chết chóc đến vậy từng tấn công chúng. 
Dưới lòng đất chúng đã được an toàn tránh khỏi ánh 
mặt trời, ánh trăng hay ánh sao, thế nhưng giờ đây 
một ngôi sao đã sa xuống tận trong lòng đất. Nó vẫn 
tiến tới, và những con mắt bắt đầu sợ hãi. Chúng lần 
lượt tắt ngấm rồi quay đi, cùng lúc một khối hình đồ 
sộ, nằm ngoài tầm ánh sáng, rướn cái bóng đen tối 
chen vào giữa hai cụm mắt. Chúng đã bỏ đi. 


“Cậu chủ, cậu chủ!” Sam hét lên. Chú đang ở sát 
phía sau, thanh kiếm cũng đã được tuốt ra sẵn sàng. 
“Thật oanh liệt! Người Tiên sẽ phải ca hát về chiến 
công này, nếu họ được nghe kể lại! Tôi mong mình 
còn sống để kể cho họ và nghe họ hát. Nhưng đừng 
đi tiếp nữa, cậu chủ. Đừng xuống sào huyệt đó! Giờ 
là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hãy ra khỏi cái lỗ 
hôi thối này thôi!” 


Và rồi họ quay người lại thêm một lần nữa, thoạt 
tiên còn bước đi nhưng sau đó thì chạy; bởi nền 
đường hầm cứ vươn lên dốc đứng, cứ mỗi bước chân 
họ lại trèo lên cao hơn khỏi mùi hôi thối của cái động 
không nhìn thấy kia, và sức lực cũng đã trở lại với 
tay chân và trái tim họ. Thế nhưng lòng căm ghét của 
kẻ Canh Gác thì vẫn lấn khuất phía sau, có thể mù lòa 
trong ít lâu, nhưng chưa hề bị đánh bại, và vẫn quyết 


https://thuviensach.vn 


tâm giết chóc. Một luồng khí thoảng lạnh thối vào họ. 
Miệng hang, điểm kết thúc đường hầm, rốt cục đã ở 
trước mặt. Họ hốn hến quăng mình về phía trước, 
khao khát được đứng ở một nơi không bị đóng trần, 
nhưng rồi trong nỗi kinh ngạc, họ loạng choạng ngã 
lùi lại. Lối thoát bị bịt lại bởi vật cản nào đó, nhưng 
không phải đá: nó dường như mềm và khá dẻo, 
nhưng lại chắc chắn và bền vững: không khí có thể 
len qua, song không hề le lói chút ánh sáng nào. Họ 
xốc tới một lần nữa nhưng lại bị đấy lui. 


Frodo giơ cao Lọ Nước và nhìn thấy một vùng 
xám mà vầng hào quang của chiếc lọ ánh sao không 
thể xuyên qua và cũng không thể soi sáng, như thể 
một bóng tối không phải do chắn sáng mà có, nên 
không ánh sáng nào có thể xua tan. Giăng khắp 
đường hầm từ trần đến đáy và kín hai bên là một tấm 
mạng khổng lồ, đều đặn như tấm mạng của một con 
nhện to lớn, nhưng được chăng dày hơn và lớn hơn 
nhiều, và sợi tơ nào cũng dày như sợi thừng. 


Sam cười phá. “Mạng nhện!” chú nói. “Vậy thôi 
sao? Mạng nhện! Nhưng nhện gì thế này! Tấn công 
chúng, phá tan chúng luôn!” 


Chú điên cuồng lấy kiếm chém, nhưng sợi tơ chú 
vừa chém vào chắng bị đứt. Nó chùng xuống đồi chút 
rồi bật lại như dây cung, lật lưỡi kiếm rồi hất tung cả 
tay lẫn kiếm. Sam lấy hết sức chém ba nhát, và rốt 
cục một trong vô số các sợi tơ đứt phựt rồi xoắn lại, 
nó cuộn vòng và rít vù vù trong không khí. Một đầu 
quật trúng tay Sam khiến chú phải hét lên vì đau đớn, 
chú nhào về phía sau rồi quệt tay qua miệng. 


https://thuviensach.vn 


“Chắc phải mất nhiều ngày mới mở được con 
đường như thế này,” chú nói. “Phải làm gì bây giờ? 
Những con mắt đó đã quay lại chưa?” 


“Chưa, vẫn chưa thấy,” Erodo nói. “Nhưng tôi vẫn 
cảm thấy chúng đang nhìn tôi, hoặc đang nghĩ về tôi: 
có lẽ đang lên một kế hoạch khác. Nếu ánh sáng này 
suy giảm, hoặc tắt đi, có lẽ chúng sẽ nhanh chóng 
quay lại.” 


“Đến nơi rồi còn bị bẫy!” Sam cay đắng nói, nỗi 
tức giận lần nữa bốc lên cao hơn cả mệt mỏi và tuyệt 
vọng. “Muỗi mắc tơ nhện. Cầu cho lời nguyền rủa 
của Faramir ứng vào Gollum và ứng vào gã thật 
nhanh!” 


“Như thế cũng chắng giúp được gì chúng ta lúc 
này đâu,” Frodo nói. “Nào! Để xem thanh Mũi Đốt 
có thể làm được gì. Nó là một lưỡi dao tiên. Có rất 
nhiều tấm mạng khủng khiếp trong khe đá tối tắm ở 
Beleriand nơi nó được rẻn nên. Nhưng cậu phải canh 
gác và cản những con mắt lại. Đầy, cầm lấy chiếc lọ 
ánh sao. Đừng sợ. Hãy giơ nó lên mà canh chừng!” 


› +®%£ % 


Rồi Frodo bước về phía tấm lưới xám khống lồ, 
lia một đường chém rộng vào nó, đưa nhanh lưỡi 
kiếm sắc lẹm dọc theo những dải tơ nhện căng sát 
nhau, rồi lập tức nhảy lùi tránh đi. Thanh kiếm sáng 
xanh cắt qua như lưỡi liềm lướt qua bụi cỏ, chúng bật 


https://thuviensach.vn 


lại, quằn quại rồi buông thống. Một vết rách lớn đã 
xuất hiện. 


Cậu chém hết nhát này lại đến nhát khác, cho đến 
khi toàn bộ khoảng lưới trong tầm tay cậu đều rách 
bươm, nửa trên bay đung đưa trông như tấm màn 
buông thõng trong cơn gió đang lùa vào. Cái bẫy đã 
bị phá vỡ. 


“Nào!” Frodo hét lên. “Tiếp! Tiếp!” Niềm hân 
hoan điên cuồng vì được giải thoát ngay trước vực 
tuyệt vọng dâng đầy tâm trí cậu. Đầu cậu quay cuồng 
như vừa uống một ngụm rượu mạnh. Cậu lao ra, 
mồm vẫn chưa ngớt la hét. 


Trong đôi mắt vừa đi qua hang ổ tối đêm của cậu, 
vùng đất tối tắm đằng sau nhìn dường như sáng sủa. 
Những cuộn khói lớn đã bốc lên và loãng dần, và 
những giờ cuối cùng của một ngày ảm đạm cũng 
đang trôi qua; quầng sáng đỏ Mordor đã tắt ngẫm 
trong màn đêm ủ rũ. Song Frodo dường như đang 
nhìn ngắm một buổi bình minh mang đến niềm hy 
vọng bất ngờ. Cậu gần như đã lên đến đỉnh dãy núi. 
Chỉ còn một chút nữa thôi. Khe Nứt, Cirith Ungol, đã 
ở trước mặt cậu, một vết mẻ mờ trên sống núi đen, và 
hai chiếc sừng đá hai bên hăn rõ trên nền trời. Một 
chặng nước rút ngắn ngủi nữa thôi là cậu sẽ qua được 
phía bên kia! 


“Con đèo, Sam ơi!” cậu hét lên chẳng đếm xỉa 
đến giọng mình đang the thé, lúc này cất lên cao vút 
và rồ dại sau khi được giải thoát khỏi bầu không khí 
tù túng trong đường hầm. “Con đèo! Chạy, chạy đi, 
rồi chúng ta sẽ qua được - qua được trước khi có bất 
cứ ai định cản chúng ta!” 


https://thuviensach.vn 


Sam chạy lên từ phía sau, nhanh hết mức mà đôi 
chân chú chịu được, nhưng dù mừng rỡ vì đã được tự 
do, chú lại chẳng lấy gì làm yên tâm, và vừa chạy vừa 
liếc lại sau về phía miệng đường hầm tối tăm, chú sợ 
phải nhìn thấy những con mắt, hoặc một hình thù nào 
đó vượt quá sức tưởng tượng của chú, cũng lao ra 
truy đuổi. Cả chú lẫn cậu chủ đều biết quá ít về thủ 
đoạn của Bà Nhện. Mụ có rất nhiều lối ra từ động của 
mụ. 


› +®% % 


Mụ đã sinh sống ở đó hàng đời nay, một thứ tà ác 
trong bộ dạng loài nhện, giống như thứ thời xa xưa đã 
từng sống ở Vùng Đất của Tiên ở Miền Tây mà giờ 
đã chìm sâu xuống Đại Dương, thứ Beren đã đương 
đầu trên Rặng Núi Kinh Hoàng ở Doriath, và vì thế 
đã gặp Lúthien trên đồng cỏ xanh giữa những cành 
độc cần dưới ánh trăng cách đây rất lâu. Việc bằng 
cách nào Bà Nhện có thể trốn chạy khỏi đống hoang 
tàn mà đến đó chăng hề lưu lại trong bất cứ câu 
chuyện nào, bởi chẳng còn lại mấy câu chuyện để kế 
về Những Năm Đen Tối. Nhưng mụ đã ở đó, trước 
khi Sauron xuất hiện, và trước cả hòn đá đầu tiên của 
Barad-dôr; mụ chẳng phục vụ ai ngoài bản thân, mụ 
uống máu của Tiên và con Người, phát phì phát nộn 
vì ôm giữ những bữa tiệc bất tận, dệt nên những tấm 
mạng bóng đêm; bởi tất cả sinh vật sống đều là thức 
ăn của mụ, và mụ nôn ra bóng tối. Đàn con của mụ, 
những đứa con hoang mà mụ đẻ với những bạn tình 


https://thuviensach.vn 


kém cỏi hơn, vốn là chính con đẻ của mụ, mà mụ 
cũng giết luôn sau đó, túa ra từ những thung lũng này 
qua thung lũng khác, từ dãy Ephel Dúath đến vùng 
đồi phía Đông, đến Dol Guldur và những thành trì 
rừng Âm U. Nhưng không đứa nào có thể sánh kịp 
với mụ, Bà Nhện Vĩ Đại, đứa con út của Ungoliant 
còn ở lại quấy rầy thế giới bất hạnh. 


Nhiều năm trước Gollum đã bắt gặp mụ, gã 
Sméagol chuyên soi mói vào tất cả những hang hốc 
tăm tối; trong những ngày tháng quá khứ đó gã đã cúi 
đầu tôn sùng mụ, và bóng tối xấu xa của mụ đã đồng 
hành cùng gã qua mọi quãng đường mệt mỏi, cắt rời 
gã khỏi ánh sáng và sự ăn năn. Và gã đã hứa hẹn 
mang thức ăn đến cho mụ. Thế nhưng ham muốn của 
mụ không giống ham muốn của gã. Mụ chăng biết và 
cũng chẳng quan tâm nhiều đến những tháp, những 
nhẫn, hay bất cứ thứ gì được tạo ra bởi trí óc hoặc 
bàn tay, mụ chỉ khao khát cái chết cho tất cả những 
thứ khác, dù là trí óc hay thể xác, và khao khát cho 
chính mụ cuộc sống tham lam, cô độc, phình lên đến 
chừng nào dãy núi không còn giữ nổi mụ và bóng 
đêm không còn chứa được mụ nữa. 


Song khao khát đó đã trở nên quá xa vời, và từ 
bấy lầu nay mụ đã phải nhịn đói, phải ấn nấp trong 
hang ổ, trong khi quyền lực của Sauron mạnh dần, và 
ánh sáng cùng sinh vật sống chạy xa biên giới của 
hắn; thành phố trong vùng thung lũng đã chết, chẳng 
có Tiên hay Con Người nào đến gần, chỉ còn lại 
những tên Orc bất hạnh. Ăn chán ngắt lại còn cảnh 
giác. Nhưng mụ vẫn phải ăn, và dù chúng có luôn tay 
bận bịu đào những hành lang vòng vèo mới từ con 
đèo và từ tòa tháp tránh mụ, thì mụ vẫn luôn tìm 
được cách bẫy chúng. Nhưng mụ thèm khát những 


https://thuviensach.vn 


miếng thịt ngọt ngào hơn. Và Gollum đã mang chúng 
đến cho mụ. 


“Để xem, để xem,” gã vẫn thường nói một mình, 
khi bị chi phối bởi những suy nghĩ xấu xa, trong lúc 
bước đi trên chặng đường nguy hiểm từ Emyn Muil 
đến Thung Lũng Morgul, “để xem. Rất có thể, ồ phải, 
rất có thể khi Mụ vứt xương và quần áo không đi, 
bọn ta sẽ tìm ra nó, bọn ta sẽ có nó, Bảo Bối, phần 
thưởng cho Sméagol tội nghiệp đã mang thức ăn 
ngon. Và bọn ta sẽ cứu Bảo Bối như đã hứa. Ồ phải 
rồi. Và khi bọn ta nắm được nó an toàn rồi, Mụ sẽ biết 
tay, ồ phải, bọn ta sẽ đáp trả Mụ, bảo bối à. Và bọn ta 
sẽ đáp trả tất cả bọn chúng!” 


Gã đã nghĩ như thế ở góc trong cùng tâm trÍ xảo 
quyệt, mà gã vẫn hy vọng che giấu được mụ, ngay cả 
khi gã quay lại gặp mụ và cúi thấp người trước mụ 
trong lúc những người bạn đồng hành say ngủ. 


Còn với Sauron: hắn biết mụ đang chui lủi ở đầu. 
Hắn lấy làm hài lòng vì mụ sống đói khát ở đó nhưng 
không hề bớt hiếm độc, một kẻ canh chừng con 
đường cổ dẫn vào vùng đất của hắn đáng tin cậy hơn 
bất cứ cách nào kỹ năng của hắn có thể bày ra. Còn lũ 
Orc, chúng là những nô lệ có ích, nhưng hắn có trong 
tay vô khối. Nếu thỉnh thoảng Bà Nhện muốn bắt 
chúng để thỏa mãn cơn đói trong lòng, thì mụ cứ 
việc: hắn có thể thí cho mụ. Và đôi khi, như một kẻ 
ném miếng mồi ngon cho con mẻo của hắn (hắn gọi 
mụ là con mèo của hắn, nhưng mụ không thừa nhận 
hắn) Sauron phái tới cho mụ những tù nhân mà hắn 
coi là vô dụng: hắn sai xua họ vào hang của mụ, rồi 
bắt báo cáo về những trò mụ đã làm. 


https://thuviensach.vn 


Cả hai cứ sống như vậy, vui mừng với những việc 
chúng đã làm, và chăng hề sợ cuộc tấn công, hay cơn 
thịnh nộ, hay một kết thúc nào cho sự xấu xa của 
chúng. Vẫn chưa từng có con ruồi nào thoát được ra 
khỏi những tấm mạng của Bà Nhện, và sự thịnh nộ 
cùng cơn đói của mụ nay càng lớn hơn. 


› +% % 


Thế nhưng Sam tội nghiệp chẳng hề biết chút gì 
về thứ xấu xa mà họ đã khuấy động lên chống lại 
mình, chỉ trừ một nỗi sợ hãi cứ tăng dần bên trong 
chú, một mối đe dọa mà chú không nhìn thấy; một 
sức nặng đang đẻ ép chú đến mức bỏ chạy cũng là 
gánh nặng, đôi chân chú như đúc bằng chì. 


Nỗi khiếp sợ bủa vây hết xung quanh, còn kẻ thù 
thì đang đợi phía trước mặt tại con đèo, trong khi cậu 
chủ lại chạy như loạn trí về phía chúng. Rời mắt khỏi 
bóng tối phía sau và vực thắm dưới vách đá bên trái, 
chú nhìn về phía trước, và thấy hai thứ càng khiến 
tỉnh thần sút giảm, chú nhìn thấy lưỡi kiếm trần mà 
FErodo vẫn nắm đang lập lòe ánh lửa màu xanh; và 
chú nhìn thấy ô cửa sổ tòa tháp vẫn đỏ rực cho dù 
bầu trời phía sau đang tối. 


“Lũ Orc!” chú lãm bẩm. “Chúng ta chăng thể cứ 
ào đến là được. Lũ Orc ở xung quanh, và cả thứ còn 
tệ hơn cả lũ Orc nữa.” Rồi nhanh chóng trở lại với 
thói quen kín đáo bao lâu nay, chú nắm tay che Lọ 
Nước quý giá mà chú vẫn cầm. Trong chốc lát bàn 


https://thuviensach.vn 


tay chú bừng lên màu đỏ của chính dòng máu đang 
chảy bên trong, rồi chú nhét thứ ánh sáng lộ liễu đó 
vào sâu trong cái túi ở gần ngực đoạn kéo áo choàng 
tiên quấn quanh người. Giờ chú cố guồng chân. Cậu 
chủ chú đang gia tăng khoảng cách; cậu đã kịp lên 
phía trước cách chú khoảng hai chục sải chân, di 
chuyển như một cái bóng; cậu ấy sẽ sớm biến mất 
khỏi tầm nhìn trong thế giới màu xám đó. 


Sam vừa mới giấu được thứ ánh sáng của chiếc lọ 
ánh sao thì mụ tới. Chú đột nhiên nhìn thấy, cách 
không xa phía trước và chếch về phía bên trái, chui ra 
từ một lỗ đen ngòm bóng tối bên dưới vách đá, một 
hình thù đáng ghê tởm nhất mà chú từng nhìn thấy, 
khủng khiếp hơn cả nỗi khủng khiếp của một cơn ác 
mộng. Mụ chủ yếu giống như một con nhện, nhưng 
còn khổng lồ hơn cả những con thú săn mồi đồ sộ, và 
ghê gớm hơn chúng bởi từ trong những con mắt tàn 
nhẫn của mụ hằn lên vẻ kiên định tà ác. Vẫn những 
con mắt mà chú tưởng đã bị áp chế và đánh bại, thế 
nhưng lúc này đây chúng lại được thắp lên một thứ 
ánh sáng tàn ác, chi chít trên cái đầu thò ra của mụ. 
Mụ có những chiếc sừng lớn, và ở đằng sau cái cổ 
ngắn như cuống là thân hình phì nộn, một cái túi 
phình trướng, trĩu nặng và lúc lắc giữa hai hàng chân; 
phần lớn cái túi màu đen, lốm đốm những vệt tái 
xám, nhưng phần bụng phía dưới lại màu nhạt, phát 
sáng và tỏa ra mùi hôi thối. Chân mụ gập lại, những 
khớp nối sưng u cao quá lưng mụ, và lông trên chân 
tua tủa như gai thép, thêm vào đó ở mỗi đầu chân đều 
có một vuốt sắc. 


https://thuviensach.vn 


Ngay khi ép thân hình mềm nhão cùng những cái 
chân gập ra khỏi lối thoát phía trên từ trong động, mụ 
bắt đầu di chuyển với tốc độ khủng khiếp, lúc thì 
chạy trên những cái chân kêu lách cách, lúc thì bất 
chợt chồm lên. Mụ đang ở giữa Sam và cậu chủ của 
chú. Có thế mụ không nhìn thấy Sam, hoặc cũng có 
thể mụ tránh chú trong chốc lát vì chú là người mang 
ánh sáng, để hướng toàn bộ tâm trí vào một con mồi, 
vào Frodo, đã không còn Lọ Nước, đang chạy như 
mất hồn theo đường mòn mà chưa nhận thức được 
mối nguy hiểm đang đến gần. Cậu đang chạy rất 
nhanh, nhưng Bà Nhện còn nhanh hơn; chỉ vài cú 
nhảy nữa thôi là mụ sẽ tóm được cậu. 


Sam hổn hến dồn toàn bộ hơi thở còn lại để hét 
lên. “Cẩn thận đằng sau!” chú hét. “Cẩn thận cậu 
chủ! Tôi...” nhưng đột nhiên tiếng hét của cậu ngưng 
bặt. 


Một bàn tay dài và nhớp nhúa bịt lên miệng chú 
và một bàn tay khác tóm lẫy cổ chú, cùng lúc đó một 
thứ gì đó cũng quấn quanh thân chú. Bị tóm khi 
không cảnh giác, chú ngã nhào ra sau vào vòng tay 
kẻ tấn công. 


“Tóm được hắn rồi!” Gollum rít vào tai chú. 
“Cuối cùng thì bọn ta cũng bắt được hắn, bảo bối à, 
phải, tên Hobbit bẩn thỉu. Bọn ta tóm tên này. Mụ ssẽ 
tóm tên kia. Ồ phải rồi, Bà Nhện ssẽ bắt hắn, không 
phải Sméagol: gã hứa rồi, gã ssẽ không làm gì Chủ 
Nhân hết. Nhưng gã bắt được mi rồi, lỏi con lén lút 
bẩn thỉu!” Gã nhổ bọt vào cổ Sam. 


Nổi giận vì hành vi xảo trá, và tuyệt vọng vì bị 
ngăn trở trong khi cậu chủ đang lâm vào mối nguy 


https://thuviensach.vn 


hiểm chết người, đã bất chợt tiếp thêm cho Sam sức 
mạnh dữ dăn vượt quá bất cứ thứ gì Gollum từng 
tưởng tượng về tên Hobbit chậm chạp ngu ngốc này, 
như cách gã nghĩ về chú. Bản thân Gollum cũng 
chẳng thể quay ngoát lại nhanh và mãnh liệt hơn vậy. 
Bàn tay gã giữ miệng Sam tuột ra, Sam hụp xuống rồi 
nhào về phía trước, cố thoát khỏi bàn tay đang ghì 
trên cổ, thanh kiếm vẫn đang năm trong tay chú, còn 
treo vào sợi dây da bên tay trái là cây gậy của 
Faramir. Tuyệt vọng chú cố quay lại đâm kẻ thù. 
Nhưng Gollum quá nhanh. Cánh tay phải dài ngoằng 
của gã vung ra nắm lẫy cổ tay Sam: những ngón tay 
của gã như những chiếc kẹp; một cách từ từ và tàn 
nhẫn gã bẻ tay chú xuống phía trước, cho đến khi 
Sam hét lên đau đớn và buông thanh kiếm rơi xuống 
nền đá; từ đầu đến cuối bàn tay kia của Gollum vẫn 
siết chặt lấy cổ họng Sam. 


Sam chỉ còn một mánh cuối cùng. Chú dồn sức 
vùng ra và cố trụ thật vững; rồi đột nhiên chú thúc 
chân xuống đất và bằng toàn bộ sức còn lại chú đấy 
người về phía sau. 


Chắng ngờ mánh khóe đơn giản này từ Sam, 
Gollum ngã nhào và bị Sam đè lền trên, gã phải nhận 
toàn bộ sức nặng của anh chàng Hobbit cường tráng 
đè lên bụng. Một tiếng rít the thé thoát ra, và trong 
giây lát bàn tay bóp cổ họng Sam nới lỏng; nhưng 
những ngón tay gã vẫn ghì chặt lấy tay cầm kiếm của 
chú. Sam đâm bổ về phía trước và thoát ra, rồi đứng 
dậy, chú xoay người thật nhanh về bên phải, trụ vào 
cổ tay đang bị Gollum nắm giữ, vớ lấy cây gậy bằng 
tay trái, Sam vung lên rồi đánh soạt xuống cánh tay 
đang duỗi ra của Gollum, ngay bên dưới phần khuỷu 
tay. 


https://thuviensach.vn 


Gollum nhả ra cùng một tiếng ré. Sam tiếp tục 
xông vào, tung ra một đòn tàn bạo nữa mà chăng cần 
phải đối gậy qua tay phải. Nhanh như rắn Gollum 
trườn né sang một bên, cú đánh nhắm vào đầu đã 
trượt xuống ngang lưng gã. Cây gậy gãy đôi. Như 
vậy là quá đủ đối với gã. Vồ lấy đối thủ từ phía sau là 
một trò chơi quen thuộc, và hiếm khi gã phải nếm 
mùi thất bại. Nhưng lần này, cả giận mất khôn, gã đã 
phạm sai lầm khi chưa bóp được cổ nạn nhân bằng cả 
hai tay đã vội hả hê lên tiếng. Kể từ lúc thứ ánh sáng 
khủng khiếp đó thình lình bừng lên trong bóng tối, kế 
hoạch hay ho của gã đã phá sản từng chỉ tiết. Và giờ 
thì gã phải đối mặt với một kẻ thù điên giận, chỉ nhỏ 
hơn gã đôi chút. Trận chiến này không dành cho gã. 
Sam nhặt thanh kiếm dưới nền đá rồi giơ lên. Gollum 
hét toáng lao qua một bên bằng cả tứ chi, và chỉ với 
một cú chồm như ếch gã đã nhảy thoát. Trước khi 
Sam bắt kịp, gã đã chạy mất với tốc độ đáng kinh 
ngạc trở lại đường hầm. 


Sam cầm kiếm đuổi theo. Trong chốc lát chú đã 
quên mất mọi thứ ngoài cơn giận đỏ rực trong đầu và 
lòng khao khát được giết chết Gollum. Thế nhưng 
trước khi chú đuối kịp gã, Gollum đã biến mất. Rồi 
khi miệng hang đen ngòm xuất hiện trước mặt chú và 
mùi hôi thối phả ra đón chú, ý nghĩ về Frodo và con 
quái vật mới nổ ra trong tâm trí Sam như một tiếng 
sấm. Chú quay người, gọi tên cậu chủ không ngớt. 
Chú đã quá chậm. Cho đến lúc này âm mưu của 
Gollum đã thành công. 


Chương X 


https://thuviensach.vn 


LỰA CHỌN CỦA CẬU SAMWISE 


Frodo đang nằm ngửa mặt trên sàn trong lúc con 
quái vật chồm lên cậu, vì quá chú ý đến con mồi nên 
mụ chẳng thèm để tâm đến Sam đang la hét, cho đến 
khi chú đến ngay gần, khi lao đến nơi chú nhìn thấy 
Frodo đã bị tơ nhện trói kín suốt từ mắt cá chân lên 
đến bả vai, còn con quái vật, bằng những chi trước 
khống lồ, đang bắt đầu nửa nhấc nửa kéo thân thể cậu 
đi. 


Nằm lăn lóc và vô dụng bên cạnh cậu là thanh 
kiếm tiên vẫn le lói, đã rơi khỏi bàn tay nắm. Sam 
không cần tốn thời gian thắc mắc phải làm gì, hoặc 
chú làm như vậy là do can đảm, trung thành, hay chỉ 
đang nổi cơn thịnh nộ. Chú vừa hét vừa lao về phía 
trước, tay trái nhặt lấy thanh kiếm của cậu chủ. Rồi 
chú tấn công. Chưa có đòn tấn công nào mãnh liệt 
hơn vậy từng được chứng kiến trong thế giới man rợ 
của lũ quái vật nhỏ bé tuyệt vọng, có một mình, chỉ 
vũ trang bằng một cái răng nhỏ, lại nhảy lên đối mặt 
với tòa tháp lừng lững toàn sừng và da dày đang 
đứng bên trên người đồng đội gục ngã. 


Khó chịu như thể bị tiếng thét lí nhí của chú đánh 
thức khỏi giấc mơ ngon lành, mụ từ từ chuyển ánh 
mắt hiểm ác kinh khủng về phía chú. Nhưng mụ còn 
chưa kịp nhận ra cơn thịnh nộ này lớn hơn bất cứ thứ 
øì mụ từng biết trong biết bao năm trường thì đã bị 
thanh kiếm chém vào chân làm đứt lìa một cái vuốt. 
Sam nhảy vào giữa những cái chân to như cổng vòm, 
tay kia thọc một nhát chớp nhoáng về phía cụm mắt 


https://thuviensach.vn 


trên cái đầu đang cúi xuống. Một con mắt lớn tối 
sầm. 


Lúc này đây sinh vật khốn khổ kia đang ở ngay 
bên dưới mụ, tạm thời nằm ngoài tầm với của ngòi 
đốt và móng vuốt mụ. Cái bụng khống lồ của mụ tỏa 
thứ ánh sáng bệnh hoạn ở ngay trên đầu, mùi hôi thối 
gần như quật ngã chú. Thế nhưng cơn tức giận của 
chú vẫn còn đủ cho một đòn nữa, và trước khi mụ có 
thể hạ mình đè bẹp chú, bóp nghẹt chú cùng toàn bộ 
dũng khí láo xược của chú, chú đã kịp dồn toàn bộ 
sức lực trong tuyệt vọng để vung lưỡi dao tiên sáng 
nhoáng chém một đường dài. 


Nhưng Bà Nhện không phải lũ rồng, mụ chăng có 
điểm mềm yếu nào ngoại trừ những con mắt. Lớp da 
ngoài từ bao đời của mụ sần sùi, đầy u cục và mụt 
mủ, nhưng vẫn đang dày lên một cách ma quái từ bên 
trong, hết lớp này đến lớp khác. Thanh kiếm đã rạch 
lên một vệt khủng khiếp, nhưng những nếp da kinh 
tởm đó chẳng thể bị xuyên thủng bởi bất cứ sức mạnh 
con người nào, dù là Tiên hay Người Lùn rèn thép để 
bàn tay Beren hay Túrin sử dụng. Mụ oằn người dưới 
nhát chém rồi nhốm cái bụng là túi thịt khống lồ lên 
trên đầu Sam. Chất độc sùi ra ùng ục từ vết thương. 
Lúc này mụ giạng chân, lại đè thân hình khổng lồ lên 
chú một lần nữa. Quá sớm. Bởi Sam vẫn đứng vững 
trên hai chân, chú thả thanh kiếm của mình xuống, 
năm lấy lưỡi dao tiên bằng cả hai tay hướng thăng lên 
trên chắn lại tấm trần khủng khiếp đó; và Bà Nhện, 
bằng lực đè từ quyết tâm tàn nhẫn của chính mụ, với 
sức mạnh lớn hơn bất cứ đôi tay chiến binh nào, đã tự 
lao mình vào mũi nhọn. Nó chọc vào sâu, rất sâu, 
trong khi Sam từ từ bị ép xuống nền đá. 


https://thuviensach.vn 


Từ bao lâu nay Bà Nhện chưa từng biết đến, hay 
mơ thấy mình biết đến, cơn đau đớn nào lớn như vậy 
trong thế giới độc ác dài dặc của mụ. Ngay cả những 
chiến binh gan dạ nhất của Gondor thời xưa, hay 
những tên Orc sập bẫy man rợ nhất cũng chẳng thể 
chống trả mụ thế này, chứ đừng nói đến việc đâm 
kiếm vào ngọc thể mụ. Một cơn rùng mình chạy 
xuyên thấu mụ. Cố gượng dậy một lần nữa và vặn 
mình ra khỏi cơn đau, mụ gập những cái chần quăn 
quại dưới thân rồi co giật nhảy về phía sau. 


Sam ngã khuyu xuống bên cạnh đầu Frodo, giác 
quan chú quay cuồng trong mùi hôi thối khủng khiếp, 
hai tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Qua màn sương 
trước mắt chú vẫn lờ mờ nhận ra khuôn mặt Frodo; 
chú ngoan cố chiến đấu để kiểm soát lại mình, chú để 
mình thoát ra khỏi cơn bất tỉnh đang xâm chiếm. Chú 
từ từ ngấng đầu và nhìn thấy mụ, chỉ cách vài bước 
chân, đang nhìn chú, chiếc mỏ khoằm ứa dãi độc, và 
một thứ chất lỏng màu xanh lá rỉ ra từ dưới con mắt 
bị thương. Mụ khom người ở đó, cái bụng run rấy 
phơi ra trên đất, những cái chân như những cánh 
cung khống lồ rung động, mụ đang dồn mình cho một 
cú nhảy nữa - lần này là để nghiền nát và đốt chết kẻ 
thù: không phải nhát cắn chứa chút nọc độc nhẹ 
nhàng để ngăn con thịt thôi vùng vẫy, lần này là để 
giết rồi phanh thây. 


Sam vừa khom người, nhìn mụ, và thấy cái chết 
của mình ánh lên trong mắt mụ, thì đột nhiên một suy 
nghĩ lóe ra trong đầu chú, như thể giọng nói xa xôi 
nào đó vừa cất lên, khiến chú lấy tay trái lần trong 
ngực áo, và tìm thấy thứ chú đang tìm kiếm: trong thế 
giới ma quái ghê rợn đó nó sao mà lạnh và cứng và 
chắc chắn khi chú chạm vào, Lọ Nước của Galadriel. 


https://thuviensach.vn 


“Galadriel!” chú yếu ớt nói, và chú nghe thấy 
những âm thanh xa xăm nhưng rất rõ ràng: tiếng kêu 
của người Tiên đang bước dưới ánh sao trong những 
bóng tối thân thương ở Quận, và cả tiếng nhạc của 
người Tiên đã đi vào giấc ngủ của chú trong Sảnh 
Lửa tại nhà Elrond. 


Gilthoniel A Elberethl 


Rồi lưỡi chú tự lên tiếng và giọng chú thét lên 
một thứ ngôn ngữ mà chú không hề biết: 


A Elbereth Gilthoniel 

o menel palan-diriel, 

le nallon sí di°nguruthos! 
A tiro nin, Fanuilos! 


Cùng tiếng thét chú loạng choạng đứng lên và trở 
lại là Samwise người Hobbit, con trai Hamfast. 


“Nào đến đây, đồ bẩn thỉu!” chú hét lên. “Ngươi 
đã hại cậu chủ ta, đồ súc sinh, và ngươi sẽ phải trả giá 
vì điều đó. Bọn ta sẽ đi tiếp; nhưng bọn ta sẽ giải 
quyết ngươi trước. Hãy tới đây và nếm lại nó nào!” 


Như thể tinh thần bất khuất của chú đã phát huy 
toàn bộ quyền năng của chiếc lọ, nó bất chợt lóe lên 


https://thuviensach.vn 


như ngọn đuốc trắng trong tay chú. Nó bùng cháy 
như một ngôi sao giáng trần, thiêu đốt bầu không khí 
tối tăm bằng ánh sáng chói lòa. Chưa một nỗi khiếp 
sợ từ chốn thiên đường nào từng táp lửa vào mặt Bà 
Nhện như vậy. Những tia sáng của nó soi vào tận bên 
trong cái đầu bị thương của mụ mà chọc ngoáy, gây 
ra đau đớn không thể chịu đựng nổi, thứ ánh sáng lầy 
nhiễm tàn nhẫn đó lan từ hết con mắt này sang con 
mắt khác. Mụ ngã ngửa, những chi trước đập loạn 
vào không khí, thị giác của mụ bị những tia chớp từ 
bên trong phá nát, tâm trí mụ đau đớn giày vò. Rồi 
mụ ngoảnh cái đầu thương tật đi, lăn sang một bên và 
bắt đầu lết, từng vuốt từng vuốt một, về phía miệng 
hang trên vách đá tối tăm phía sau. 


Sam vẫn lao đến. Chú quay cuồng như một người 
say, nhưng chú vẫn lao đến. Và cuối cùng Bà Nhện 
đã phải sợ hãi, mụ rúm người lại trong thất bại, vừa 
co giật và run rấy vừa cố thoát khỏi chú. Mụ đến 
được miệng lỗ, và ép mình chui xuống, bỏ lại những 
vệt nhầy màu xanh vàng, Sam chỉ kịp chém nhát cuối 
cùng vào những cái chân lê lết trước khi mụ chui tọt 
vào trong. Rồi chú ngã nhào xuống. 


Bà Nhện đã biến mất; và liệu mụ có nằm lâu trong 
động, có tiếp tục ấp ủ ác tâm và sự khốn khổ của mụ 
hay không, liệu trong những năm tháng tối tăm dài lê 
thê mụ có chữa lành bản thân từ bên trong, có hồi 
phục được những cụm mắt, và cho đến khi đói muốn 
chết mụ có chăng một lần nữa bẫy những cái bẫy chết 
người trong các thung lũng Dãy Núi Bóng Đêm hay 
không thì câu chuyện này không kể đến. 


https://thuviensach.vn 


Sam còn lại một mình. Giữa lúc buổi chiều trên 
Vùng Đất Không Tên đang buông xuống bãi chiến 
trường, chú mệt mỏi bò lại về phía cậu chủ. 


“Cậu chủ, cậu chủ thân yêu!” Sam gọi, nhưng 
Frodo không trả lời. Lúc cậu lao về phía trước, nóng 
lòng ăn mừng tự do, Bà Nhện với vận tốc ghê gớm đã 
đến từ phía sau và bằng một đòn chớp nhoáng đã đốt 
vào cổ cậu. Giờ cậu nằm đó tái nhợt, chăng thể nghe 
thấy gì, và chăng thể cử động. 


“Cậu chủ, cậu chủ thân yêu!” Sam lại gọi, rồi chờ 
suốt một lúc lâu im lặng, cố lắng nghe nhưng vô ích. 


Chú khẩn trương cắt bỏ những sợi tơ trói rồi áp tai 
lên ngực Frodo và lên miệng cậu, nhưng chú không 
nhận thấy bất cứ rung động nào của sự sống, hay 
ngay cả một nhịp đập yếu ớt nhất của trái tim. Chú cố 
xoa ngực và bàn chân cậu chủ, sờ lên trán cậu, nhưng 
tất cả đều lạnh ngắt. 


“Frodo, cậu Frodo!” chú gọi. “Đừng bỏ tôi một 
mình lại đây! Sam của cậu đang gọi này. Đừng đến 
nơi nào tôi không thể theo được! Dậy đi, cậu Frodo! 
Ôi dậy đi, Frodo thân yêu của tôi! Dậy đi!” 


Rồi cơn giận dữ dâng lên, chú điên cuồng chạy 
quanh xác cậu chủ, đâm túi bụi vào không khí, chém 
loạn xạ vào vách đá, và kêu gào chửi mắng. Giờ thì 
chú quay lại, cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của 
Frodo trong buổi nhá nhem. Đột nhiên chú nhận ra 
mình đang ở bên một hình ảnh đã hiện lên cho chú 
xem trong mặt gương Galadriel ở Lórien: Frodo 


https://thuviensach.vn 


khuôn mặt tái mét nằm ngủ li bì dưới một vách đá lớn 
tối tăm. Hoặc lúc đó chú đã tưởng vậy là ngủ li bì. 
“Cậu ấy chết rồi!” chú nói. “Không phải ngủ, mà là 
chết!” Và trong lúc chú nói điều đó ra, cứ như thể lời 
lẽ càng khiến chất độc phát tác, chú thấy dường như 
khuôn mặt đang chuyển màu xanh tái. 


Rồi nỗi tuyệt vọng đen đặc buông xuống phủ lấy 
Sam, chú gục xuống thầm đá, kéo chiếc mũ trùm quá 
đầu, bóng đêm len tận vào trái tim chú, và chú không 
còn biết thêm øì nữa. 


Khi rốt cục màu đen đã tan đi, Sam nhìn lên thấy 
bóng tối khắp xung quanh chú; thế nhưng chú chăng 
thể biết thế giới đã nhọc nhăn trôi qua thêm bao 
nhiêu phút rồi. Chú vẫn ở đó, và cậu chủ vẫn nằm 
chết ngay bên cạnh. Dãy núi chắng tan vỡ còn thế 
giới cũng không sụp đổ. 


“Tôi sẽ phải làm gì đây, tôi sẽ phải làm gì đây?” 
chú nói. “Tôi đã cùng cậu ấy vượt qua ngần ấy quãng 
đường mà chăng để làm gì sao?” Và rồi chú nhớ lại 
giọng mình nói ra những điều mà khi đó chính chú 
cũng chưa hiểu được, khi cuộc hành trình bắt đầu: tôi 
có việc gì đó phải làm trước khi kết thúc. Tôi phải 
làm cho bằng được, thưa cậu, nếu cậu hiểu ý tôi. 


“Nhưng tôi có thể làm được gì đây? Bỏ mặc cậu 
Frodo chết mà không được chôn cất trên đỉnh dãy 
núi, rồi đi về? Hay ởi tiếp? Đi tiếp?” chú nhắc lại, và 
trong giây lát nghi ngại và sợ hãi khiến chú rùng 
mình. “Đi tiếp ư? Đó là những øì tôi phải làm ư? Và 
bỏ lại cậu ấy?” 


https://thuviensach.vn 


Cuối cùng chú òa khóc; rồi tiến về phía Frodo chú 
chỉnh trang lại xác cậu, đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên 
ngực, quấn chiếc áo choàng quanh người cậu, chú đặt 
thanh kiếm của mình xuống một bên cậu, và cây gậy 
Faramir tặng ở phía bên kia. 


“Nếu tôi phải đi tiếp,” chú nói, “tôi sẽ phải lấy 
thanh kiếm của cậu, xin phép cậu, thưa cậu Frodo, 
thế nhưng tôi sẽ đặt thanh kiếm này bên cạnh cậu, 
giống như nó đã nằm bên vị vua già trong mộ đá; và 
cậu vẫn có chiếc áo mithril đẹp đẽ của ông Bilbo. 
Còn chiếc lọ ánh sáng của cậu, thưa cậu Frodo, cậu 
đã cho tôi mượn và tôi sẽ cần đến nó, vì giờ tôi sẽ 
luôn phải ở trong bóng tối. Nó đẹp đẽ đối với tôi, 
trong khi Phu Nhân lại tặng nó cho cậu, nhưng có lẽ 
người sẽ thông cảm. Cậu thì có thông cảm không, 
cậu Erodo? Tôi phải đi tiếp.” 


Thế nhưng chú vẫn không thể đi, chưa thể. Chú 
vẫn quỳ đó, nắm lấy bàn tay Frodo mà không thể thả 
ra. Thời gian trôi đi mà chú vẫn quỳ ở đó, nắm tay 
cậu chủ, và trong tim chú diễn ra một cuộc đấu tranh. 


Giờ đây chú cố tìm một sức mạnh nào đó có thể 
kéo chú đi và tiếp tục cuộc hành trình đơn độc - để 
báo thù. Một khi chú đi được, nỗi tức giận sẽ đưa chú 
qua mọi con đường của thế giới này, để đuổi theo, 
cho đến khi chú bắt được gã: Gollum. Và Gollum sẽ 
chết trong một xó xỉnh nào đó. Thế nhưng đó không 
phải việc chú quyết tâm làm. Nó không đáng để chú 
phải bỏ rơi cậu chủ của mình. Việc đó không thể đưa 
cậu chủ quay lại. Chắng có gì có thể. Lễ ra cả hai 


https://thuviensach.vn 


phải được chết cùng nhau. Và đó hẳn sẽ là một hành 
trình đơn độc. 


Chú nhìn lên mũi sáng của thanh kiếm. Chú nghĩ 
về những chốn phía sau, một bờ vực đen tối và cú rơi 
xuống hư không. Đấy chăng phải là lối thoát. Như thế 
chăng làm được øì, ngay cả khóc thương cũng không 
được. Đó không phải việc chú quyết tâm làm. “Vậy 
tôi có thể làm gì đây?” chú lại kêu lên, và lần này 
dường như chú đã thấy rành rành câu trả lời khó 
khăn: phải làm cho bằng được. Một cuộc hành trình 
đơn độc khác, cũng đồng thời là cuộc hành trình tồi 
tệ nhất. 


“Cái gì? Tôi ư, một mình, đi đến Khe Định 
Mệnh?” chú vẫn nao núng, nhưng quyết tâm bắt đầu 
lớn dần. “Cái gì? Tôi phải lấy chiếc Nhẫn khỏi cậu ấy 
sao? Hội Đồng đã trao nó cho cậu ấy mà.” 


Nhưng câu trả lời đã đến ngay sau đó: “Hội Đồng 
cũng trao cho cậu ấy các bạn đồng hành để đảm bảo 
nhiệm vụ không thất bại. Và mi là người cuối cùng 
của Hội Đồng Hành. Nhiệm vụ không được phép thất 
bại.” 


“Giá mà mình không phải là người cuối cùng,” 
chú rên rỉ. “Ước gì ông già Gandalf hay ai đó có mặt 
ở đây. Tại sao mình lại bị bỏ mặc một mình phải tự 
quyết định? Chắc chắn mình sẽ quyết định sai lầm. 
Mà việc lấy chiếc Nhẫn và xung phong lên trước 
không phải dành cho mình.” 


“Thế nhưng không phải mi xung phong lên trước 
mà; mi đã bị đấy lên phía trước. Còn chuyện không 
phải là người phù hợp, thì đó, cậu Frodo hay ông 


https://thuviensach.vn 


Bilbo cũng vậy, như mi có thể nói. Họ đâu có tự chọn 
bản thân.” 


“Chà, mình phải tự quyết định thôi. Mình sẽ quyết 
định. Nhưng chắc chắn mình sẽ sai lầm: vì có vậy thì 
mới là Sam Gamgee. 


“Giờ thì xem nào: nếu chúng ta bị phát hiện ở đây, 
hoặc cậu Frodo bị phát hiện, và vật đó vẫn trên người 
cậu ấy, chà, Kẻ Thù sẽ chiếm lấy nó. Và đó sẽ là kết 
cục cho tất cả chúng ta, cho Lórien, cho Thung Đáy 
Khe, cho Quận và tất cả. Và cũng chắng còn thời giờ 
để mà mất, nếu không kiểu gì kết thúc cũng sẽ tới. 
Chiến tranh đã nổ ra, và nhiều khả năng là mọi thứ 
đều đã đi theo hướng có lợi cho Kẻ Thù rồi. Không 
còn cơ hội mang Nó quay về xin lời khuyên hay xin 
phép nữa. Không, chỉ có hoặc ngồi lại đây cho đến 
khi chúng đến giết chết mình ngay bên xác cậu chủ 
và chiếm lấy nó: hoặc lấy Nó rồi đi.” Chú hít một hơi 
thật sâu. “Vậy thì lấy Nó thôi, đúng rồi!” 


Chú cúi xuống. Hết sức nhẹ nhàng chú tháo móc 
cài ở cổ và luồn tay vào trong áo chẽn của Frodo; rồi 
chú đỡ cái đầu lên bằng tay kia, hôn vào vầng trán 
lạnh lẽo, đoạn khẽ khàng kéo sợi dây chuyền qua 
đầu. Rồi chú lặng lẽ đặt lại đầu cậu nằm xuống nghỉ. 
Chăng thấy thay đối nào hiện ra trên khuôn mặt im 
lìm, và điều đó hơn bất cứ bằng chứng nào khác đã 
thuyết phục Sam rằng Frodo rốt cục đã chết và bỏ lại 
Nhiệm Vụ. 


“Tạm biệt, cậu chủ thân yêu!” chú thì thầm. “Hãy 
thứ lỗi cho Sam của cậu. Hắn sẽ quay lại đây khi 


https://thuviensach.vn 


công việc đã hoàn tất - nếu hắn làm được. Rồi sau đó 
hắn sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Cậu hãy yên nghỉ 
cho đến khi tôi đến; và cầu cho không một sinh vật 
thối tha nào đến gần cậu! Và nếu Phu Nhân có thể 
nghe được lời tôi và cho tôi một điều ước, tôi xin ước 
quay lại đây mà thấy cậu lần nữa. Tạm biệt!” 


Rồi chú cúi đầu và đeo sợi dây chuyền vào, và 
ngay lập tức đầu chú bị kéo găm xuống mặt đất do 
sức nặng của chiếc Nhẫn, như một hòn đá lớn vừa 
treo vào cổ. Nhưng từ từ, như thể sức nặng trở nên 
nhẹ dần, hay một sức mạnh mới đang dâng lên trong 
chú, chú cất đầu lên, và bằng một nỗ lực lớn lao chú 
đứng dậy và nhận ra mình có thể đi trong lúc mang 
theo gánh nặng này. Và trong giây lát chú giơ Lọ 
Nước lên, nhìn xuống cậu chủ, lúc này ánh sáng bừng 
lên dịu dàng như vầng sáng của sao hôm mùa hạ, và 
trong ánh sáng đó sắc da khuôn mặt Frodo lại chuyển 
sang đẹp đế, nhợt nhạt nhưng tỏa ra một vẻ đẹp Tiên, 
như một người đã thoát khỏi bóng đêm từ rất lầu. Và 
mang theo nỗi an ủi cay đắng trước hình ảnh cuối 
cùng đó Sam quay người, giẫu luồng sáng đi, rồi tập 
tễnh bước vào bóng tối đang buông xuống dày đặc. 


Chú chăng phải đi xa. Đường hầm đã cách một 
quãng phía sau; còn Khe Nứt thì chỉ khoảng vài trăm 
thước phía trước mặt, hoặc có thể gần hơn. Lối mòn 
có thể nhìn thấy rõ trong buổi tối nhá nhem, một vệt 
lún sâu sau hàng đời bước chân qua lại, giờ chạy lên 
thoai thoải thành một lòng máng dài giữa vách đá ở 
cả hai bên. Lòng máng hẹp lại rất nhanh. Một chốc 
Sam đã tới một đợt cầu thang dài, bậc nông và rộng. 
Giờ tòa tháp Orc đã ở ngay phía trên chú, đen đúa 


https://thuviensach.vn 


nhìn xuống, và con mắt đỏ bừng lên bên trong. Lúc 
này chú đang khuất trong bóng tối bên dưới tháp. 
Chú đã lên đến những bậc thang trên cùng và rút cục 
đã tới được Khe Nứt. 


“Mình đã quyết định rồi,” chú vẫn tự nhủ. Nhưng 
không phải vậy. Cho dù chú đã cố suy nghĩ hết sức để 
ra kết luận, song những øì chú đang làm hoàn toàn đi 
ngược lại bản chất tự nhiên của chú. “Mình có làm 
sai không vậy?” chú lãm bẩm. “Mình đáng lẽ phải 
làm gì khác đây?” 


Khi những mặt dốc đứng của Khe Nứt đóng lại 
quanh chú trước khi chú lên đến đỉnh thực sự, trước 
khi cuối cùng chú cũng thấy con đường đổ xuống 
Vùng Đất Không Tên, chú quay người. Trong giây 
lát, bất động trong mối hoài nghi không chịu đựng 
nổi, chú nhìn lại. Chú vẫn có thể nhìn thấy miệng 
đường hầm, như một vết nhọ nhỏ trong bầu ảm đạm 
đang buông xuống; và chú nghĩ mình có thể nhìn 
thấy hoặc đoán được nơi Frodo nằm. Lúc dõi nhìn 
xuống nền đá cao đã chứng kiến cả cuộc đời chú sụp 
đố, chú tưởng như đã thấy chút ánh sáng le lói nơi 
thềm đá dưới kia, hoặc cũng có thể đó là do trò lừa 
mị nào đó của nước mắt chú. 


“Phải chi mình hoàn thành được điều ước, một 
điều thôi,” chú thở dài, “quay lại đó còn thấy cậu 
ấy!” Rồi cuối cùng chú quay lại con đường phía trước 
và bước tiếp vài bước; đó là những bước nặng nề và 
bất đắc dĩ nhất mà chú từng đi. 


https://thuviensach.vn 


Chỉ vài bước thôi; và giờ thêm vài bước nữa chú 
sẽ đi xuống và có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy lại 
nền đá cao đó nữa. Nhưng đột nhiên chú nghe thấy 
những tiếng hét và tiếng nói. Chú đứng im như đá. 
Tiếng lũ Orc. Chúng ở đằng sau đằng trước chú. Chú 
nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và những tiếng 
quát tháo cục căn: Lũ Orc đang đi lên Khe Nứt từ 
phía bên kia, có lẽ từ lối vào nào đó của tòa tháp. 
Tiếng bước chân và tiếng hò hét cũng cất lên từ phía 
sau. Chú xoay người lại. Chú nhìn thấy những đốm 
đỏ nhỏ, những bó đuốc, đang bập bùng đi xa phía 
dưới, tuôn ra từ đường hầm. Rốt cục cuộc săn đuổi đã 
nổ ra. Con mắt đỏ của tòa tháp hóa ra không mù. Chú 
đã bị trông thấy. 


Lúc này những ngọn đuốc lập lòe và tiếng leng 
keng của sắt thép đã tiến đến rất gần. Chỉ một phút 
nữa thôi chúng sẽ lên đến đỉnh và đuổi kịp chú. Chú 
đã mất quá lầu mới quyết dịnh, giờ thì không kịp nữa 
rồi. Làm sao chú có thể trốn thoát, hay cứu lấy bản 
thân, hay cứu chiếc Nhẫn? Chiếc Nhẫn. Chú không 
hề nhớ có bất cứ suy nghĩ hay quyết định nào. Chú 
chỉ đơn giản nhận thấy mình đang tháo sợi dây 
chuyền ra và cầm lấy chiếc Nhẫn. Tên dẫn đầu đội 
quân Orc xuất hiện trong Khe Nứt ngay phía trước 
chú. Chú vội đeo nó vào. 


Thế giới thay đối, một khoảnh khắc thời gian như 
chứa cả một giờ đồng hồ suy ngẫm. Ngay lập tức chú 
nhận ra thính giác mình sắc bén hơn trong khi thị 
giác lại mờ đi, nhưng không giống lúc ở động Bà 
Nhện. Mọi thứ xung quanh chú giờ không tối tắm 
nữa mà mập mờ; trong khi bản thần chú đang ở đó 


https://thuviensach.vn 


trong một thế giới sương khói xám xịt, cô độc, như 
một viên đá nhỏ màu đen, còn chiếc Nhẫn, trĩu nặng 
nơi bàn tay trái chú, lại như một quả cầu vàng nóng 
bỏng. Chú chắng cảm thấy mình tàng hình tí nào, mà 
còn thấy mình đang hiện hình một cách đáng sợ và 
nổi bật; và chú biết từ nơi nào đó có Con Mắt đang 
dõi tìm chú. 


Chú nghe thấy tiếng đá nứt, tiếng nước chảy róc 
rách từ mãi xa trong Thung Lũng Morgul; và ở bên 
dưới những tầng đá dưới kia nỗi đau ùng ục của Bà 
Nhện trong lúc đang mò mẫm và lạc lối trong hành 
lang mù lòa nào đó; và những tiếng nói trong hầm 
sâu tòa tháp; tiếng huyền náo của lũ Orc khi đi ra 
khỏi đường hầm; và gào đến chói tai chú là tiếng dậm 
chân và tiếng hô hoán của lũ Orc phía trước. Chú co 
người áp vào vách đá. Thế nhưng chúng vẫn ào lên 
như một đội quân ma, những hình thù méo mó xám 
xịt trong màn sương mờ, chỉ là những giấc mơ hãi 
hùng cầm trong tay những ngọn lửa nhợt nhạt. Và 
chúng đi qua chú. Chú co rúm người lại, cố bò vào 
khe nứt nào đó để lấn trốn. 


Chú vếnh tai nghe ngóng. Toán Orc từ đường hầm 
và các toán khác đang hành quân xuống đã nhìn thấy 
nhau, cả hai toán đều vội vã và luôn mồm hò hét. 
Chú nghe thấy cả hai rất rõ ràng, và chú hiểu những 
øì chúng nói. Có lẽ chiếc Nhẫn đã giúp chú hiểu được 
các ngôn ngữ, hoặc đơn giản là hiểu được, đặc biệt là 
hiểu các nô lệ của Sauron, kẻ tạo ra nó, vì vậy nếu để 
ý chú có thể hiểu và dịch những suy nghĩ đó cho 
mình. Rõ ràng càng tiến đến gần nơi chiếc Nhẫn 
được rèn nên, nó càng thể hiện quyền năng to lớn; 
nhưng có một thứ nó không thể ban tặng, đó là lòng 
dũng cảm. Lúc này Sam vẫn chăm chăm lẩn trốn, 


https://thuviensach.vn 


muốn lánh mình đi cho đến khi tất cả lại yên ắng; và 
chú nghe ngóng trong lo âu. Chú không biết những 
giọng nói gần đến mức nào, bởi lẽ chú nghe được gần 
như ở ngay trong tai chú. 


“Ê! Gorbag! Mày làm gì trên đó thế? Ngán chiến 
tranh rồi à?” 


“Có lệnh, đồ ngớ ngẩn. Còn mày đang làm gì đấy, 
Shagrat? Chui nhủi trên này mệt rồi à? Định xuống 
đó đánh nhau sao?” 


“Lệnh cho mày thì có. Tao chỉ huy con đèo này. 
Ăn nói cho lễ độ. Mày định báo cáo gì?” 


“Chăng có gì.” 


“Hai! Hai! Yoi!” một tiếng thét chen vào cuộc đối 
đáp của hai tên chỉ huy. Lũ Orc ở phía dưới vừa đột 
nhiên nhìn thấy cái gì đó. Chúng bắt đầu chạy. Lũ kia 
cũng vậy. 


“Hai! Ô này! Ở đây có gì đó! Nằm ngay trên 
đường. Một tên gián điệp, một tên gián điệp!” Có 
tiếng tù và hú lên đùng đục cùng vô vàn tiếng nói ông 
ổng náo nhiệt cất lên. 


Như bị lĩnh trọn một cú đánh khủng khiếp Sam 
sực tỉnh khỏi nỗi sợ hãi. Chúng đã trông thấy cậu chủ 
của chú. Chúng sẽ làm gì? Chú từng nghe nhiều 
chuyện về lũ Orc đủ để khiến máu phải đông lại. Thật 


https://thuviensach.vn 


không thể chịu đựng nổi. Chú vùng dậy. Chú vứt toẹt 
Nhiệm Vụ và tất cả quyết định của chú đi, vứt cả sợ 
hãi và nghỉ ngờ theo cùng. Lúc này chú biết chú nên 
ở đầu từ trước tới giờ: bên cạnh cậu chủ, cho dù vẫn 
chưa rõ chú có thể làm được gì ở đó. Chú chạy ngược 
xuống những bậc thang trên đường mòn dẫn đến 
Frodo. 


“Ở đó có bao nhiêu?” chú thầm hỏi. “Mình đoán 
có ít nhất ba mươi bốn mươi tên từ tòa tháp, lũ từ bên 
dưới còn nhiều hơn vậy. Mình có thể giết được bao 
nhiêu trước khi bị chúng bắt? Chúng sẽ nhìn thấy ánh 
lửa thanh kiếm ngay khi mình rút ra, và sớm muộn gì 
chúng cũng sẽ bắt được mình. Không biết liệu có bài 
ca nào nhắc đến việc này không: Samwise ngã xuống 
trên Đèo Cao và xây một tường xác quân thù quanh 
cậu chủ. Không, không có bài ca nào hết. Dĩ nhiên là 
không, bởi chiếc Nhẫn sẽ bị tìm thấy, và sẽ không 
còn bài ca nào nữa. Mình chăng thể đừng được. Chỗ 
của mình là bên cạnh cậu Frodo. Họ phải hiểu điều 
đó - Elrond và Hội Đồng, và những Lãnh Chúa, 
những Phu Nhân vĩ đại vốn vô cùng thông thái. Kế 
hoạch của họ thất bại rồi. Mình không thể là Người 
Mang Nhẫn. Nếu không có cậu Frodo.” 


Thế nhưng lũ Orc giờ đã nằm ngoài tầm nhìn mờ 
ảo của chú. Chú đã không có thời gian để nhìn lại 
mình, nhưng giờ chú nhận ra rằng chú đang mệt, mệt 
đến gần như kiệt sức: đôi chân chăng chịu mang chú 
đi như chú mong muốn. Chú đi quá chậm. Đường 
mòn dường như dài hàng dặm. Tất cả chúng đã biến 
đi đầu trong màn sương rồi? 


https://thuviensach.vn 


Chúng lại kia rồi! Vẫn còn cả một chặng đường 
phía trước. Một đống những hình thù đang vây quanh 
một thứ gì đó đang nằm trên mặt đất, một số tên như 
có vẻ đang lao đi đường này đường kia, khom người 
như chó theo dấu hơi. Chú cố thực hiện một cú nước 
rút. 


“Nào Sam!” chú nói, “nếu không mi sẽ lại quá 
muộn.” Chú nới lỏng thanh kiếm trong vỏ. Chỉ một 
phút nữa chú sẽ tuốt nó ra, và rồi... 


Một bầu huyền náo, la hét và cười cợt, cất lên khi 
một thứ gì đó được nhấc lên khỏi mặt đất. “Ya hoi! 
Ya hari hoi! Lên! Lên!” 


Rồi một tiếng quát: “Đi thôi! Con đường tắt! 
Quay lại cổng ngầm! Các dấu hiệu cho thấy mụ sẽ 
không quấy rầy chúng ta trong đêm nay đâu.” Cả đội 
quân những hình dáng Orc bắt đầu di chuyển. Bốn 
tên ở giữa vác theo trên vai chúng một xác người. 
“Va hoif” 


Chúng đã lấy được xác Frodo. Chúng đã đi mất. 
Chú chẳng thể bắt kịp chúng. Thế nhưng chú vẫn cố 
đuổi theo. Lũ Orc đã đến đường hầm và đang tiến 
vào. Những tên vác xác Frodo đi trước, sau chúng là 
cả một đám đông đang chật vật chen lấn. Sam vẫn 
bước tới. Chú tuốt kiếm, ánh sáng màu xanh dương 
lấp lánh trong bàn tay do dự của chú, nhưng chúng 
chẳng nhìn thấy. Chú vừa mới hổn hến đến nơi thì tên 
cuối cùng đã biến mất vào bên trong lỗ đen. 


https://thuviensach.vn 


Chú đứng lại trong giây lát, thở dốc, tay giữ chặt 
lấy ngực. Rồi chú quệt tay áo lên mặt, lau đi những 
bụi bẩn, mồ hôi, và nước mắt. “Quỷ tha ma bắt đồ 
bẩn thỉu!” chú nói, rồi lao theo chúng vào bóng tối. 


Dường như đường hầm không còn quá tối nữa, 
chỉ giống như lúc chú vừa bước ra khỏi màn sương 
mỏng đi vào một vùng khói đặc. Sự mệt mỏi trong 
chú mỗi lúc một tăng, nhưng ý chí của chú lại cứng 
rắn hơn nữa. Chú tưởng như có thể thấy ánh đuốc 
cách không xa phía trước, song dù cố thế nào chú vẫn 
chăng thể đuối kịp. Lũ Orc di chuyển rất nhanh trong 
đường hầm, hơn nữa chúng lại biết nằm lòng đường 
hầm này; bởi, dù có Bà Nhện, chúng vẫn thường 
buộc phải sử dụng nó, lối đi nhanh nhất đến Thành 
Phố Chết bên kia dãy núi. Chúng không biết đường 
hầm chính và hang tròn lớn, nơi Bà Nhện chiếm làm 
nơi trú ngụ từ hàng đời trước, đã được đào từ bao giờ, 
thế nhưng chính chúng đã đào rất nhiều đường phụ ở 
cả hai vách hầm để tránh xa động của mụ trong 
những chuyến đi qua lại phục vụ công chuyện của 
chủ nhân chúng. Đêm nay chúng không định xuống 
sâu, mà chỉ khẩn trương tìm đường nhánh quay lại 
tòa tháp canh trên vách núi. Đa số bọn chúng đều 
phấn khởi, mừng rỡ vì thứ chúng tìm thấy, vừa chạy 
chúng vừa hò hét ầm ï theo đúng tác phong của giống 
loài chúng. Sam nghe thấy âm thanh chói gắt chúng 
phát ra, vô âm sắc và khó nghe trong bầu không khí 
chết, và chú phân biệt được hai giọng nói trong số 
còn lại: chúng to hơn, và ở gần chú hơn. Có vẻ như 
chỉ huy của hai đội quân đang bọc hậu sau cùng, và 
vừa đi vừa tranh cãi. 


https://thuviensach.vn 


“Mày có thể bảo đám của nợ nhà mày thôi ầm ĩ 
được không, Shagraf?” một kẻ căn nhăn. “Bọn tao 
không muốn bị Bà Nhện đuổi theo đâu.” 


“Nói nữa đi, Gorbag! Quá nửa số đó là do bọn 
mày đấy,” giọng kia nói. “Nhưng cứ để anh em chơi! 
Tao đoán tạm thời không phải lo lắng về Bà Nhện 
đầu. Có vẻ như mụ vừa ngồi phải móng chân, và 
chúng ta không cần phải khóc thương vì điều đó. Vậy 
nên cứ để chúng cười. Bởi rút cục vận may đã mỉm 
cười với chúng ta: bắt được thứ mà Lugbúrz muốn 


^ % 


co. 


“Lugbúrz muốn nó hả? Mày nghĩ nó là giống gì 
vậy? Tao trồng nó có vẻ là Tiên, nhưng còi hơn. Một 
thứ như vậy thì có nguy hiểm gì?” 


“Phải nhìn tận mắt mới biết được.” 


“Ô hô! Vậy ra họ không nói cho mày biết phải 
trông đợi việc gì à? Họ chẳng nói cho chúng ta tất cả 
những øì họ biết, phải không nào? Một nửa còn chưa 
được ấy chứ. Nhưng họ có thể sai lầm đấy, ngay cả 
đám Chóp Bu cũng vậy.” 


“Suyt, Gorbag!” giọng Shagrat chùng xuống, đến 
nỗi thính giác sắc bén từ trên trời rơi xuống cũng chỉ 
đủ giúp Sam hiểu được những gì nói ra. “Có thể, 
nhưng họ có tai mắt khắp mọi nơi; có cả ở trong đội 
của tao, hầu như chắc chắn là thế. Còn điều này thì 
không cần phải nghi ngờ gì nữa, họ đang lo lắng về 
một điều gì đó. Bọn Nazgôl dưới kia lo, như chắc 


https://thuviensach.vn 


mày đã biết; và Lugbúrz cũng vậy. Có gì đó suýt lọt 
ra.” 


“Mày bảo suýt à?” Gorbag nói. 


“Đúng vậy,” Shagrat nói, “nhưng chúng ta sẽ nói 
chuyện này sau: Chờ khi nào xuống được Đường 
Ngầm đã. Ở đó có chỗ cho chúng ta nói chuyện, 
trong lúc bọn lính hành quân.” 


Chắng lâu sau Sam thấy những ngọn đuốc biến 
mất. Rồi có tiếng ầm ầm vọng đến, và ngay lúc chú 
bắt đầu khẩn trương hơn, một tiếng va đập mạnh. Tất 
cả những øì chú có thể đoán là lũ Orc rẽ vào ngách 
hang mà lúc trước Frodo và chú định vào nhưng nhận 
ra bị bịt kín. Giờ nó vẫn đang bị bịt kín. 


Hình như có khối đá lớn chặn đường lại, nhưng 
bằng cách nào đó lũ Orc vẫn qua được, bởi chú nghe 
thấy tiếng chúng phía bên kia. Chúng vẫn tiếp tục 
chạy, mỗi lúc một sâu hơn vào lòng núi, về phía tòa 
tháp. Sam thấy tuyệt vọng. Chúng đang mang xác cậu 
chủ đi vì một mục đích xấu xa nào đó còn chú thì 
không thể đuổi kịp. Chú cố chọc, đấy, thậm chí xô cả 
người vào khối đá, thế nhưng nó chẳng chịu nhúc 
nhích. Rồi chú lại nghe thấy từ cách đó không xa, 
hoặc chú nghĩ vậy, tiếng hai tên chỉ huy đang nói 
chuyện. Chú đứng im nghe ngóng, hy vọng có thể 
biết được điều gì đó có ích. Có lẽ Gorbag, dường như 
là người của Minas Morgul, sẽ đi ra, và chú có thể 
lách được vào bên trong. 


“Không, tao không biết,” giọng Gorbag cất lên. 
“Thông điệp tới còn nhanh hơn bất cứ thứ gì bay 
được, thường là vậy. Nhưng tao không hỏi han tại sao 


https://thuviensach.vn 


lại làm được như vậy. An toàn nhất là không nên làm 
thế. Grr! Lũ NazgôI khiến tao phát ớn. Và chúng lột 
da mày ngay khi nhìn tới mày, khiến cho mày lạnh 
lẽo trong bóng đềm ở phía bên kia. Nhưng Ngài thích 
chúng; giờ chúng là thân cận của Ngài, nên càu nhàu 
chẳng ích gì đầu. Để tao nói cho mày biết, công vụ 
dưới thành phố chăng dễ dàng đâu.” 


“Mày nên thử lên đây làm bạn với Bà Nhện,” 
Shagrat nói. 


“Tao muốn thử ở chỗ nào đó không có đứa nào 
hết. Nhưng giờ chiến tranh nổ ra rồi, chừng nào kết 
thúc thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.” 


“Họ nói đang tốt đẹp cả.” 


“Tất nhiên họ sẽ nói vậy,” Gorbag căn nhằn. “Để 
rồi xem. Nhưng dù thế nào, nếu đúng là tốt đẹp thì sẽ 
rộng thêm rất nhiều chỗ đấy. Mày nghĩ sao? - nếu 
chúng ta có cơ hội, mày và tao sẽ chuồn đi tự gây 
dựng ở đâu đó với vài đứa đàn em đáng tin, đâu đó có 
nhiều của cải và dễ cướp bóc, và chẳng có mấy gã to 
đầu.” 


“AI” Shagrat thốt lên. “Giống như trước kia.” 


“Phải,” Gorbag nói. “Nhưng đừng trồng đợi quá. 
Tao không thấy yên dạ lắm. Tao nói rồi đấy, mấy Gã 
To Đầu, ai chà,” giọng hắn chùng xuống gần như chỉ 
còn là thì thầm, “ai chà, ngay cả Gã To Nhất cũng có 
thể sai lầm. Mày nói có gì đó suýt lọt. Còn tao nói có 
øì đó đã lọt. Và chúng ta cần phải đề phòng. Lúc nào 
cũng là đám Uruk phải giải quyết mấy đứa lọt ra, mà 
chằng mấy khi được cảm ơn. Nhưng đừng quên: kẻ 


https://thuviensach.vn 


thù không yêu mến chúng ta hơn yêu mến Ngài chút 
nào đâu, và nếu chúng cưỡi được cổ Ngài, chúng ta 
cũng coi như xong. Nhưng này: mày nhận lệnh xuất 
quân từ lúc nào?” 


“Cách đây khoảng một giờ, ngay trước lúc mày 
gặp bọn tao. Thông điệp là: NazgôI bất an. E rằng 
trên các Cũu Thang có gián điệp. Cảnh giác gấp đôi. 
Tuần tra trên đỉnh các Cầu Thang. Tao đi ngay lập 
ti” 

“Quả là công việc tồi tệ,” Gorbag nói. “Nghe đây 
này - lũ Gác Câm của bọn tao cũng bất an từ hai ngày 
nay rồi, tao được cho biết vậy. Nhưng đội tuần tra của 
tao không được giao xuất quân ngay, và cũng chăng 
có tin tức nào gửi lại Lugbúrz: bởi Hiệu Lệnh Vĩ Đại 
đã điểm, và Nazgôil Trưởng đã ra trận, đủ thứ việc đó. 
Và tao được biết rằng suốt một thời gian chúng chăng 
làm gì được để bắt Lugbúrz phải quan tâm.” 


“Tao cho rằng Con Mắt đang bận bịu đầu đó,” 
Shagrat nói. “Họ nói những việc đại sự đang xảy đến 
đằng Tây.” 


“Dám lắm,” Gorbag gầm gừ. “Nhưng trong lúc đó 
kẻ thù lại có mặt ở Cầu Thang. Còn bọn mày thì đang 
tính gì vậy? Lẽ ra bọn mày phải canh gác chứ, dù có 
lệnh đặc biệt hay không? Bọn mày định làm gì?” 


“Đủ rồi đấy! Đừng dạy tao làm công việc của tao. 
Bọn tao đều thức cả. Bọn tao biết có nhiều thứ hay ho 


đang xảy ra.” 


“Hay đấy nhỉ!” 


https://thuviensach.vn 


“Phải, hay lắm: ánh sáng và hò hét và các thứ. 
Nhưng Bà Nhện khởi hành rồi. Quân của tao nhìn 
thấy mụ và thằng Lén Lút của mụ.” 


“Thằng Lén Lút của mụ à? Thứ gì vậy?” 


“Mày phải thấy nó mới hiểu: một thằng cha gầy 
nhom đen nhẻm; gã trông cũng giống nhện, hoặc có 
lẽ giống một con ếch đói hơn. Gã đã từng đến đây 
rồi. Lần đầu là chạy khỏi Lugbúrz, nhiều năm trước, 
và bọn tao có lệnh từ Trên Cao để gã qua. Kể từ đó 
øã lên lối Cầu Thang thêm một hai lần nữa, nhưng 
bọn tao mặc kệ gã: có vẻ như gã có thỏa thuận ngầm 
nào đó với Lệnh Bà. Tao cho rằng thịt gã không 
ngon: chứ mụ chẳng mấy bận tâm về những gì Trên 
Cao nói. Nhưng chúng mày canh thung lũng tốt gớm: 
gã đã lên đây trước vụ ồn ào này cả một ngày. Bọn 
tao nhìn thấy gã đêm qua lúc trời vừa tối. Dù sao thì 
đàn em tao cũng báo cáo lại rằng Lệnh Bà đã có trò 
vui, và chuyện đó tao thấy cũng tốt chán, cho đến khi 
thông điệp tới. Tao cứ tưởng thằng Lén Lút mang đồ 
chơi đến cho mụ, hoặc bọn mày gửi quà đến, một 
thằng tù chiến tranh hay một thứ gì đó. Tao không 
can thiệp trong lúc mụ chơi. Chăng có gì thoát được 
khỏi Bà Nhện trong lúc mụ đi sẵn.” 


“Mày nói chăng có gì sao! Lúc ở đằng đó mày 
không có mắt à? Tao đã bảo với mày là tao không 
thấy yên dạ rồi mà. Bất cứ thứ gì lên được Cầu Thang 
thì đã chuồn khỏi mụ. Nó đã cắt tơ của mụ và vọt ra 
ngoài cái lỗ. Đó là thứ đáng phải suy nghĩ đấy!” 


“À ừ, nhưng cuối cùng mụ cũng tóm được hắn, 
phải không nào?” 


https://thuviensach.vn 


“Tóm hắn? Tóm ai chứ? Thăng ranh con này sao? 
Nếu nó là tên duy nhất thì mụ đã đưa nó vào chạn 
thức ăn từ lâu rồi, và bây giờ nó phải nằm ở đó. Và 
nếu như Lugbúrz muốn nó, mày hắn đã phải đi mà 
bắt nó về. Tốt cho mày đấy. Nhưng có nhiều hơn một 
thằng.” 


Đến đây Sam bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn và 
áp hắn tai lên đá. 


“Đứa nào cắt mấy sợi tơ mụ buộc quanh nó, hả 
Shagrat? Vẫn là đứa đã phá tấm mạng. Mày không 
thấy điều đó sao? Và đứa nào đã găm kim vào Lệnh 
Bà? Tao đoan chắc vẫn là hắn. Và hắn đâu rồi? Hắn 
đầu rồi hả Shagrat?” 


Shagrat không trả lời. 


“Mày nên động não đi là vừa, ấy là nếu mày có 
não. Chẳng có gì đáng cười cả. Chưa một ai, chưa 
một ai từng găm được kim vào Bà Nhện, như mày 
phải biết rõ. Điều đó chăng có gì đáng buồn; nhưng 
nghĩ mà xem - quanh đây có một kẻ xống chuồng còn 
nguy hiểm hơn bất cứ tên phản loạn đáng nguyền rủa 
nào từng xuất hiện kể từ thời tôi tệ ngày xưa, kể từ 
Cuộc Vây Hãm Vĩ Đại. Có gì đó đã lọt ra rồi.” 


“Vậy nó là giống gì?” Shagrat gầm gừ. 


“Thưa Chỉ Huy Shagrat, dựa theo các dấu hiệu, 
tao có thể nói vừa có một tên chiến binh to con xổng 
chuồng, có vẻ là Tiên, ít nhất thì cũng dùng kiếm 
tiên, và có lẽ cả một cây rìu nữa: hắn đã xổng chuồng 
trong khu vực của mày, vậy mà mày không phát hiện 


https://thuviensach.vn 


được hắn. Thật là vui đấy!” Gorbag nhổ bọt. Sam 
cười nhạt khi nghe miêu tả chính mình. 


“Ai chà, mày thì lúc nào cũng bi quan,” Shagrat 
nói. “Mày đọc các dấu hiệu kiểu gì cũng được, nhưng 
vẫn có thể còn nhiều cách giải thích khác. Dù sao thì 
tao cũng đã bố trí lính canh ở mọi điểm, và tao sẽ giải 
quyết từng việc một. Để xem anh chàng vừa bị bắt 
thế nào đã rồi hằng lo những việc khác.” 


“Tao đoán mày sẽ không phát hiện được nhiều 
điều ở anh bạn tí hon đó đâu,” Gorbag nói. “Có lẽ nó 
chẳng có gì liên quan đến mối nguy thực sự. Có vẻ 
như anh bạn to xác mang thanh kiếm sắc chắng coi 
nó ra gì - cứ mặc kệ nó nằm đó: trò mèo cũ rích của 
bọn Tiên.” 


“Để xem. Giờ thì đi thôi! Nói vậy là đủ rồi. Đi 
xem mặt mũi tù binh cái đã!” 


“Mày định làm gì với nó? Đừng quên là tao nhìn 
thấy nó trước. Nếu có trò vui nào, tao và quân của tao 
nhất định phải được tham gia đấy.” 


“Nào, nào,” Shagrat gầm gừ, “tao có lệnh rồi. Nếu 
cưỡng lệnh là cái bụng của tao, hay của mày, cũng 
không đủ trả giá đầu. Mọi kẻ xâm nhập bị bắt đều 
phải được giải tới tháp. Tù binh sẽ bị lột truồng. Mô 
tả đầy đủ về mọi thứ, quần áo, vũ khí, thư từ, nhẫn, 
hay đồ trang sức đều phải được gửi ngay lập tức đến 
Lugbúrz, và chỉ Lugbúrz mà thôi. Tù binh sẽ được 
đảm bảo an toàn lành lặn bằng chính mạng sống của 
mọi thành viên đội lính gác, cho đến khi Ngài cử 
người đến hoặc đích thân đến. Điều đó rõ ràng lắm 
rồi, và đó là điều tao sẽ làm.” 


https://thuviensach.vn 


“Lột truồng hả?” Gorbag nói. “Cả răng, móng, 
tóc, và các thứ sao?” 


“Không, các thứ ấy thì không. Tao nói cho mà 
biết, nó là để cho Lugbúrz. Nó phải được an toàn và 
nguyên vẹn.” 


“Mày sẽ thấy điều đó là rất khó,” Gorbag cười 
phá. “Giờ nó chỉ còn là một cái xác thối. Tao chăng 
thể đoán được Lugbúrz sẽ làm gì với thứ đó. Rồi 
cũng lại vào nôi thôi.” 


“Đồ ngu,” Shagrat gầm lên. “Mày ăn nói nãy giờ 
có vẻ thông minh, nhưng còn nhiều điều mày không 
biết đâu, cho dù bọn khác đều đã biết cả. Nếu không 
cẩn thận, chính mày mới là đứa phải vào nồi, hoặc để 
làm mồi cho Bà Nhện. Xác thối ư! Đấy là tất cả 
những gì mày biết về Lệnh Bà đấy à? Mụ trói bằng tơ 
nghĩa là mụ cần thịt. Mụ không ăn thịt chết, và cũng 
không hút máu lạnh. Anh chàng này chưa chết!” 


Sam quay cuồng, bám chặt vào tảng đá. Chú cảm 
giác như cả thế giói tối tăm này đang đảo lộn. Cơn 
chấn động khiến chú suýt ngất lịm, nhưng chú còn 
chưa kịp trấn tĩnh để duy trì các giác quan thì từ sâu 
thắm bên trong chú đã có được lời nhận xét: “Đồ ngu, 
cậu ấy chưa chết, và trái tim mi biết điều đó. Đừng có 
tin cái đầu mi, Samwise, đó không phải bộ phận tốt 
nhất của mi đâu. Thói xấu của mi là không bao giờ 
thực sự có tí hy vọng nào. Giờ thì phải làm gì đây?” 
Lúc này thì chăng còn gì khác ngoài việc dán cả thân 


https://thuviensach.vn 


mình vào tảng đá bất động mà lắng nghe, lắng nghe 
miệng lưỡi đề tiện của lũ Orc. 


“Hừ!” Shagrat nói. “Mụ không chỉ có một thứ 
chất độc. Những lúc săn mồi, mụ chỉ cần chấm một 
phát vào cổ là chúng mềm như cá lóc xương, rồi sau 
đó mụ sẽ có cách xử lý chúng. Mày có nhớ lão già 
Ufthak không? Bọn tao để lạc lão suốt bao nhiêu 
ngày. Rồi sau đó bọn tao tìm thấy lão trong một xó, bị 
treo lủng lăng, thế nhưng lão lại vô cùng tỉnh táo và 
tức tối. Bọn tao cười quá trời! Có lẽ mụ đã quên mất 
lão, thế nhưng bọn tao không dám chạm vào lão - can 
thiệp vào công chuyện của Mụ chăng hay ho chút 
nào. Không - cái thằng lỏi con bẩn thỉu này, nó sẽ 
tỉnh dậy, ngoài chuyện cảm thấy nôn nao đôi chút, vài 
giờ nữa sẽ khỏe thôi. Hoặc có lẽ sẽ khỏe thôi, nếu 
Lugbúrz để nó yên. Và dĩ nhiên, ngoài cả chuyện băn 
khoăn nó đang ở đâu và điều gì đã xảy ra với nó.” 


“Và điều gì sắp xảy ra với nó,” Gorbag cười phá. 
“Dù sao thì chúng ta cũng có thể kể cho nó một vài 
câu chuyện, nếu chúng ta chẳng thể làm gì khác. Tao 
không nghĩ rằng nó từng đến Lugbúrz xinh tươi, nên 
chắc nó muốn biết phải trông đợi điều gì. Chuyện này 
sẽ vui hơn tao tưởng đấy. Đi thôi!” 


“Tao nói cho mà nghe, chăng có gì là vui cả,” 
Shagrat nói. “Và nó phải được đảm bảo an toàn, 
không thì chúng ta chết cả nút đấy.” 


“Được rồi! Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ bắt cái 
thằng to con xống chuồng trước khi gửi bất cứ tin tức 


https://thuviensach.vn 


øì về Lugbúrz. Chuyện mày bắt được con mẻo con và 
để xổng mất con mẻo to nghe không êm tai lắm đâu.” 


Tiếng nói chuyện bắt đầu rời xa. Sam nghe thấy 
tiếng bước chân xa dần. Chú đã tỉnh khỏi cơn chấn 
động, và lúc này cơn tức giận điên cuồng đang dâng 
lên trong chú. “Mình đoán sai toét cả!” chú hét lên. 
“Mình đã biết mà. Giờ chúng bắt được cậu ấy rồi, 
bọn quỷ sứ! bọn bẩn thỉu! Không bao giờ được rời xa 
chủ nhần, không bao giờ: đó mới là quy định đúng. 
Và thâm tâm mình biết điều đó. Cầu cho mình được 
tha thứ! Giờ mình phải quay lại với cậu ấy. Bằng 
cách nào đó!” 


Chú lại tuốt kiếm ra và lấy chuôi đập lên tảng đá, 
nhưng nó chỉ phát ra một tiếng khô khốc. Tuy nhiên 
thanh gươm lại bừng lên và sáng đến nỗi chú có thể 
lờ mờ nhìn thấy nhờ ánh sáng của nó. Chú ngạc nhiên 
nhận ra rằng tảng đá chặn có hình thù như một cánh 
cửa hạng nặng, và cao gần gấp đôi chiều cao của chú. 
Bên trên, giữa mép trên cánh cửa và phần trần hang 
thấp có một khoảng trống tăm tối. Chắc hắn cánh cửa 
này chỉ nhằm mục đích ngăn cản sự xâm nhập của Bà 
Nhện, đóng chặt từ bên trong bằng một cái then hay 
chốt nào đó nằm ngoài tầm với đầu óc xảo quyệt của 
mụ. Bằng toàn bộ sức lực còn lại Sam nhảy lên bám 
vào mép cửa phía trên, đu lên, rồi thả người xuống; 
rồi chú chạy thục mạng, thanh kiếm bừng sáng trong 
tay, vòng qua một lối rẽ rồi lên một con đường hầm 
quanh co. 


Tin cậu chủ vẫn còn sống đã kích động chú làm 
một nỗ lực cuối cùng không để ý gì đến chuyện mệt 


https://thuviensach.vn 


mỏi. Chú chẳng nhìn thấy được gì phía trước, bởi con 
đường mới này vòng vẻo liên tục; thế nhưng chú nghĩ 
mình sắp bắt kịp hai tên Orc: tiếng chúng mỗi lúc 
một gần hơn. Lúc này chúng đã ở sát lắm rồi. 


“Tao định làm như vậy đấy,” Shagrat nói bằng 
một giọng bực tức. “Để nó ở ngay phòng trên cùng.” 


“Để làm gì chứ!” Gorbag làu bàu. “Ở dưới mày 
không có phòng nào có khóa hết sao?” 


“Để tao nói cho mày biết, phải đặt nó ngoài vòng 
nguy hiểm,” Shagrat trả lời. “Hiểu không? Nó rất quý 
giá. Tao không tin tưởng tất cả quân của tao, và 
không tin quần nào của mày; và cả mày nữa, những 
lúc mày phát điên muốn chơi đùa. Nó sẽ đến nơi nào 
tao muốn, và nơi ấy mày sẽ không được đến, nếu 
mày không biết lễ độ. Tao bảo là lên tầng cao nhất. 
Nó sẽ an toàn ở đó.” 


“Thật không?” Sam lên tiếng. “Các ngươi đang 
quên mất chiến binh Tiên to con vĩ đại đang xổng 
chuồng đấy!” Vừa nói chú vừa chạy băng qua góc 
cua cuối cùng, để rồi nhận ra rằng, vì trò đùa nào đó 
của con đường hầm, hay của thính giác mới mà chiếc 
Nhẫn vừa cho chú, chú đã đánh giá sai khoảng cách. 


Những hình thù Orc vẫn còn cách một quãng phía 
trước. Giờ chú đã nhìn thấy chúng, đen đúa và béo 
lùn trên nền đỏ rừng rực. Cuối cùng con đường cũng 
chạy thăng, hướng lên trên; và ở cuối đường, mở ra 
thật rộng, là hai cánh cổng khổng lồ, có lẽ dẫn đến 
những căn phòng ở tít sâu bên dưới chiếc sừng cao 


https://thuviensach.vn 


của tòa tháp. Lũ Orc vác Frodo đã lọt vào trong. 
Gorbag và Shagrat cũng đang tiến đến gần cổng. 


Sam nghe thấy một bài hát khản đặc cất lên, cùng 
tiếng tù và lanh lảnh, tiếng cồng chiêng, ồn ào khủng 
khiếp. Gorbag và Shagrat đã lên đến ngưỡng cửa. 


Sam vừa hò hét vừa khua thanh Mũi Đốt, nhưng 
giọng chú chìm nghỉm trong bầu huyền náo. Chắng ai 
thèm đếm xỉa đến chú. 


Hai cánh cổng rầm rầm dịch chuyển. Sầm. Những 
thanh sắt bên trong leng keng sập vào vị trí. Chiếc 
cổng đã đóng. Sam lao cả người vào những bản đồng 
thau đã chốt lại rồi bất tỉnh ngã xuống đất. Chú ngất 
lịm trong bóng tối. Frodo vẫn còn sống nhưng đã bị 


Kẻ Thù bắt đi. 
Bản đồ 
M L3 
sc = ¬ LÚm, 
Ũ N. 
“u Đà 
'h°%, n2Hđặ. 
Ẵ F b 
ren Ẻ - 
h so lê c>»§ Anh 


https://thuviensach.vn 


[1] Xem phụ lục F phần Ent. 
[2] Mỗi tháng theo lịch Quận có 30 ngày. 


https://thuviensach.vn 


